NHÀ ĐẦU Tư THÔNG MINH 


Đã sửa thảng 12-201 ỉ by Nguyên Trọng Trường 



1 






Cuốn sách hay nhất về đầu tu từng đuợc viết cho đến nay' 


Warren E. Buffet - 

LỜI ĐẦU CHO LẦN XUẤT BẢN THỨ TƯ CỦA WARREN E.BUFET 

Tôi đọc bản in lần đầu tiên của cuốn sách này vào năm 1950, khi tôi muời chín tuổi. Khi đó tôi 
đã nghĩ đó là cuốn sách về đầu tu hay nhất từng đuợc viết. Bây giờ tôi vẫn nghĩ thế. 

Việc đầu tu thành công trong cuộc đời không đòi hỏi một chỉ số IQ cao chót vót, tầm hiếu biết 
kinh doanh sâu sắc khác thuờng, hay thông tin nội bộ. Những gì cần có là một khuôn khố trí tuệ 
sáng suốt đế đua ra quyết định, và khả năng khiến cho cảm xúc không phá hủy nền tảng đó. Cuốn 
sách này đua ra khuôn khố trí tuệ chuấn mực một cách chính xác và rõ ràng. Bạn phải tự đua ra kỷ 
luật cho cảm xúc. 

Neu làm theo những nguyên tắc ứng xử và kinh doanh mà Graham truyền bá - và nếu đặc biệt 
chú ý tới những lời khuyên vô giá trong chuông 8 và chuông 20 - bạn sẽ không phải nhận kết quả 
tồi từ những đầu tu của mình (điều này thế hiện thành tựu nhiều hon bạn nghĩ). Việc bạn có nhận 
đuợc các kết quả xuất sắc hay không phụ thuộc vào nồ lực và luợng trí năng bạn đua vào việc đầu 
tu của mình, cũng nhu biên độ hồn loạn của thị truờng cố phiếu trong thời gian kinh doanh của bạn. 
Tính cách của thị truờng càng linh tinh, thì co hội cho nhà đầu tư có đầu óc kinh doanh càng lớn. 
Làm theo Graham thì bạn sẽ sinh lời từ sự điên rồ, chứ không tham gia vào đó. 

Đối với tôi, Ben Graham còn hon cả một tác giả hay một thầy giáo. Ông đã gây ảnh hưởng đối 
với tôi nhiều hon bất cứ người đàn ông nào khác ngoại trừ bố tôi. ít lâu sau khi Ben mất vào năm 
1976, tôi đã viết bài tưởng niệm ngắn sau đây về ông, trong tạp chí Financial Analysts Joumal (Nhà 
phân tích tài chính). Khi bạn đọc cuốn sách, tôi tin rằng bạn sê hiếu được một số phấm chất mà tôi 
nhắc tới trong bài tưởng nhớ này. 


2 



BENJAMIN GRAHAM 1894-1976 


Vài năm trước, Ben Graham, khi đó đã gần tám mươi tuổi, bày tỏ với một người bạn ý nghĩ của 
ông rằng ngày nào ông cũng hy vọng làm được "một điều gì đó ngốc nghếch, một điều gì đó sáng 
tạo và một điều gì đó hào phóng". 

Việc nêu lên mục đích đầu tiên lạ lùng đó thế hiện cái tài của ông trong việc đưa ra ý tưởng mà 
không phải lớn tiếng thuyết giáo, hay lên mặt cho mình là quan trọng. Mặc dù những ý tưởng của 
ông rất mạnh mẽ, việc chuyến tải chúng luôn luôn được thực hiện một cách nhẹ nhàng. 

Người đọc tạp chí này không cần có giải thích gì thêm về những thành tích của ông được đo 
bằng chuẩn mực của sự sáng tạo. Rất hiếm khi một người sáng lập ra một môn học lại không thấy 
công trình của mình bị những người đi sau vượt qua trong thời gian khá ngắn. Nhưng hơn bốn mươi 
năm sau sự công bố của một cuốn sách đã tạo ra cấu trúc và sự họp lý cho một hoạt động vốn lộn 
xộn và vô tổ chức, thật khó có thể nghĩ ra những ứng cử viên khác, kể cả cho vị trí thứ hai, trong 
lĩnh vực phân tích chứng khoán. Trong lĩnh vực nơi nhiều thứ sẽ trở nên ngớ ngấn chỉ trong một vài 
tuần hay một vài tháng sau khi công bố, những nguyên tắc của Ben vẫn bền vững - giá trị của chúng 
thường được nâng cao và hiếu rõ hơn trong thời kỳ của những cơn bão tài chính, những cơn bão phá 
tan các nền tảng trí tuệ mỏng manh hơn. Những lời khuyên của ông về sự bền vững đã đem tới 
những phần thưởng không bao giờ cạn cho những "môn đệ" của ông - kế cả những người với khả 
năng bẩm sinh kém những người năng khiếu hơn, những người đã vấp váp khi làm theo những lời 
dạy tuyệt vời. 

Một khía cạnh đáng kể của sự thống trị của Ben Graham trong lĩnh vực chuyên ngành của ông, 
đó là ông đạt được nó mà không có sự hoạt động hạn hẹp của đầu óc nhằm dồn mọi nồ lực đế đạt 
được một mục đích duy nhất. Đúng hơn, nó là sản phấm phụ ngẫu nhiên của một trí tuệ gần như to 
lớn hơn cả những gì ta có thế định nghĩa được. Thật sự tôi chưa bao giờ gặp được ai khác có một trí 
óc tầm cỡ như vậy. Khả năng nhớ hầu như mọi thứ, sự say mê không dứt với những kiến thức mới, 
khả năng đúc kết chúng thành dạng áp dụng được cho các vấn đề có vẻ không liên quan, đã khiến tư 
tưởng của ông có thế áp dụng trong mọi lĩnh vực một cách tuyệt vời. 

Nhưng mong muốn thứ ba của ông - sự hào phóng - là điều ông đã vượt qua tất cả. Tôi biết Ben 
như một thầy giáo, như một người chủ lao động và như một người bạn của mình. 

Trong mỗi mối quan hệ đó - cũng như với tất cả các học trò, nhân viên và bạn bè của ông - có 
một sự hào phóng mở vô hạn đối với các ý tưởng, thời gian và tinh thần. Neu cần có sự thông suốt 
về suy nghĩ, thì không còn chồ nào tốt hơn đế tới. Và nếu cần sự động viên hay khuyên bảo, luôn có 
Ben ở đó. Walter Lippmann đã nói về những người trồng cây mà sau này những người khác sè ngồi 
dưới tán của nó. Ben Graham là một người như vậy. 

In lại từ Financial Analysts Journal, tháng 1 1 và 12 năm 1976. 


3 



Chú giải về Benjamỉn Graham của Jason Zweig 

Berýamin Graham là ai, và tại sao bạn nên nghe lời ông? 

Graham không chỉ là một trong những nhà đầu tư giỏi nhất trên đời; ông còn là nhà tư tưởng về 
thực hành đầu tư vĩ đại nhất của mọi thời đại. Trước khi có Graham, các nhà quản lý tiền tệ hành 
động giống như một phường hội thời trưng cố, phần lớn bị chi phối bởi những điều mê tín, đoán mò 
và các nghi lề kỳ lạ. Cuốn Security Analysis (Phân tích chứng khoán) của Graham là quyến sách 
giáo khoa đầu tiên biến cái vòng cổ hủ đó thảnh một ngành nghề hiện đại[l]. 

Và cuốn Nhà đầu tư thông minh chính là cuốn đầu tiên miêu tả, cho các nhà đầu tư cá nhân, 
nền tảng cảm xúc và các công cụ phân tích thiết yếu cho sự thành công trong tài chính. Nó vần là 
một cuốn sách hay nhất về đầu tư từng được viết cho công chúng. Nhà đầu tư thông minh là cuốn 
sách đầu tiên tôi đọc khi vào làm cho tạp chí Forbes, với vị trí một phóng viên mới, vào năm 1987, 
và tôi bị ấn tượng với sự chắc chắn của Graham rằng trước hay sau gì thì tất cả các thị trường giá 
lên rồi cũng sẽ có kết thúc xấu. Tháng 10 năm đó, cổ phiếu Mỳ hứng chịu vụ sụp đổ trong một ngày 
tồi tệ nhất trong lịch sử và tôi đã bị cuốn hút. (Ngày nay, sau thị trường giá lên hồn loạn vào cuối 
những năm 1990 và thị trường giá xuống ghê gớm bắt đầu vào đầu năm 2000, cuốn Nhà đầu tư 
thông minh còn mang tính tiên tri hon bao giờ hết). 

Graham có được những hiểu biết của mình qua một con đường gian khổ: ông phải tự mình cảm 
nhận nồi đau của sự mất mát tài chính và bằng cách nghiên cứu, trong nhiều thập kỷ, về lịch sử và 
tâm lý của thị trường, ông sinh ngày 9 tháng 5 năm 1894, tại London, với họ tên là Benjamin 
Grossbaum[2]; cha ông là nhà buôn đĩa sứ và tượng nhỏ. Gia đình chuyến tới New York khi Ben 
được một tuổi. Hồi đầu, họ sống một cuộc sống đầy đủ - có người giúp việc, người làm bếp và một 
cô dạy trẻ người Pháp - ở phía trên của Đại lộ số Năm. Nhưng cha của Ben chết vào năm 1903, 
công việc kinh doanh sứ lụi tàn, và gia đình tụt dần vào sự nghèo đói. Mẹ của Ben biến nhà của 
mình thảnh nhả trọ; rồi vay tiền để kinh doanh cổ phiếu theo kiểu bảo chứng ("on margin")[3], và 
bà bị mất trắng trong vụ sụp đố của thị trường chứng khoán năm 1907. Suốt cuộc đời mình, Ben vẫn 
nhớ lại nỗi xấu hố khi mà ông đi lĩnh tiền từ Séc cho mẹ, và nghe nhân viên ngân hàng hỏi rằng: 
“Dorothy Grossbaum có được nổi năm đôla không?”. May mắn thay, Graham giành được học bống 
ở Đại học Columbia, noi sự xuất chúng của ông nở rộ. Ông tốt nghiệp vào năm 1914, đứng thứ hai 
trong lớp. Trước khi học kỳ cuối cùng của Graham kết thúc, ba khoa của trường - Anh ngữ, Triết, 
và Toán - đã mời ông làm giảng viên, ông mới có 20 tuổi. 

Thay vì theo đuối sự nghiệp học thuật, Graham quyết định thử sức với Phố Wall, ông khởi đầu 
làm nhân viên của một công ty kinh doanh trái phiếu, rồi nhanh chóng trở thành một nhà phân tích, 
rồi một đối tác, và chang bao lâu sau đã tự điều hành công ty đầu tư của riêng mình. 

Việc chứng khoán Internet phất lên và xịt xuống chắc sẽ không gây ngạc nhiên cho Graham, vì 
vào tháng 4 năm 1919, ông từng thu được mức sinh lợi 250% trong ngày đầu tiên kinh doanh với 
Savold Tire, một công ty mới trong ngành ô tô đang bùng nổ; vậy mà tới tháng 10, công ty đã bị 
phát hiện là lừa đảo và cố phiếu của nó trở thành vô giá trị. 

Graham trở thành bậc thầy trong việc nghiên cứu cổ phiếu ở mức chi tiết tế vi. Vào năm 1925, 
trong khi nghiên cứu những báo cáo mù mờ về các đường ống dần dầu với ủy ban Thưong mại giữa 
các bang của Mỳ, ông được biết rằng công ty Northern Pipe Line Co. - khi đó đang được bán với 
mức 65 đô la trên một cố phần - nắm giữ ít nhất 80 đô la trên một cổ phần bằng các trái phiếu chất 


4 



lượng cao. (ông bèn mua cổ phiếu, giục những người quản lý nâng cổ tức, và thu được 1 10 đô la 
trên một cổ phần, sau đó ba năm). 

Dù phải chịu sự thua lồ gần 70% trong cuộc Đại khủng hoảng 1929-1932, Graham đã vượt qua 
và còn phát đạt trong hậu kỳ, thu được những khoản hời từ đống đố nát của thị trường giá lên. 
Không có ghi chép chính xác nào về lợi nhuận sớm nhất của Graham, nhưng từ năm 1936 cho tới 
khi ông nghỉ hưu vào năm 1956, Công ty Graham-Newman của ông nhận được lãi ít nhất 14,7% 
mỗi năm, so với 12,2% của toàn bộ thị trường cố phiếu - một trong những kết quả dài hạn tốt nhất 
trong lịch sử Phố Wall[4]. 

Graham đã làm thế nào? Ket hợp khả năng trí tuệ xuất chúng cùng với sự suy nghĩ sáng suốt và 
kinh nghiệm rộng lớn, Graham đã phát triển những quy tắc co bản của mình, có the áp dụng được 
bây giờ cũng như vào thời của ông: 

Một cổ phiếu không chỉ là ký hiệu bảng điện hay chấm sáng điện tử; nó là quyền lợi sở hữu chủ 
trong một doanh nghiệp thực sự, có một giá trị co sở (underlying value) không phụ thuộc vào giá cố 
phiếu của nó. 

Thị trường là một con lắc không ngừng đung đưa giữa sự lạc quan không bền vững (khiến cố 
phiếu quá đắt) và sự bi quan vô cớ (khiến cố phiếu quá rẻ). Nhà đầu tư thông minh là người biết bán 
cho người lạc quan và mua từ kẻ bi quan. Giá trị tưong lai của mỗi đầu tư là một hàm của giá hiện 
tại của nó. Giá mua càng cao, phần lời càng thấp. 

Cho dù bạn có cấn thận tới đâu, một nguy co không nhà đầu tư nào loại bỏ được là nguy co bị 
sai lầm. Chỉ có cách theo sát cái mà Graham gọi là "Biên độ an toàn" ("margin of saíety") - không 
bao giờ mua quá đắt, cho dù sự đầu tư có hấp dần thế nào chăng nữa - bạn mới có thế giảm thiếu tỷ 
lệ rủi ro. 

Bí mật về thành công tài chính nằm ở trong chính bạn. Neu bạn trở thành một người suy nghĩ 
có phê phán, là người không bao giờ tin vào những "thông tin thực" của Phố Wall, và đầu tư với sự 
bình tĩnh tự tin thì bạn có thế lợi dụng cả những thị trường giá xuống xấu nhất. Bằng cách phát triển 
kỷ luật và lòng can đảm của mình, bạn có thế không đế cho tính khí thất thường của kẻ khác điều 
khiến vận mệnh tài chính của mình. Cuối cùng thì các đầu tư của bạn hoạt động thế nào còn ít quan 
trọng hon nhiều so với việc bạn hành động thế nào. 

Mục đích của việc tái bản có sửa chữa cuốn Nhà đầu tư thông minh này là để áp dụng các ý 
tưởng của Graham vào thị trường tài chính ngày nay mà vẫn giữ nguyên văn cuốn sách của ông 
(ngoại trừ phần chú thích bố sung đế giải thích cho rõ hon)[5]. Sau mồi chuông của Graham, bạn sẽ 
thấy một phần bình luận mới. Trong các phần hướng dần người đọc này, tôi đã thêm vào một số ví 
dụ đế chỉ ra rằng các nguyên tắc của Graham vẫn có thế áp dụng được - và còn rất thoải mái - đến 
ngày nay. 

Tôi ghen với bạn vì sự thích thú, thông suốt khi được đọc kiệt tác của Graham lần đầu tiên - 
hay kế cả lần thứ ba, thứ tư. Như những tác phấm kinh điển khác, nó thay đối cái cách mà ta nhìn 
thế giới và làm mới mình bằng cách giáo dục chúng ta. Và càng đọc, cuốn sách lại càng hay. Với 
Graham là người hướng dần của bạn, bạn được đảm bảo là sẽ trở thành một nhà đầu tư thông minh 
hon hăn. 


5 



PHẦN MỞ ĐẦU: 

NHỮNG GÌ HY VỌNG CUỐN SÁCH NÀY SẼ ĐẠT ĐƯỢC 

Mục đích của cuốn sách này, dưới dạng thích hợp cho những người bình thường, là hướng dần 
việc tiếp nhận và thực hiện một phương châm đầu tư. Sách sẽ không nói nhiều về kỳ thuật phân tích 
chứng khoán, mà trọng tâm phần lớn được đặt vào các nguyên tắc đầu tư và thái độ của nhà đầu tư. 
Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cung cấp một số so sánh súc tích về những chứng khoán nhất định - chủ yếu 
là theo các cặp xuất hiện cạnh nhau trong danh sách niêm yết của sở Giao dịch Chứng khoán New 
York - đế nhấn mạnh một cách cụ thế những yếu tố quan trọng liên quan tới các lựa chọn cụ thế 
trong cổ phiếu thường (cổ phiếu phổ thông). 

Nhưng phần lớn thời gian chúng tôi sẽ dành để nói về các mô thức lịch sử của các thị trường tài 
chính, trong một số trường họp sẽ là vài chục năm về trước. Đe đầu tư một cách thông minh vào 
chứng khoán, ta cần chuẩn bị trước một lượng kiến thức kha khá về cách các trái phiếu và cố phiếu 
đã thực sự biếu hiện thế nào trong các điều kiện thay đối - mà ít nhất vài điều kiện trong đó ta sẽ 
một lần trải qua. Không có câu nói nào đúng hơn và áp dụng chuẩn hơn đối với Phố Wall như câu 
cảnh báo của Santayana[6]: "Những ai không nhớ tới quá khứ chắc chắn sẽ lặp lại nó.” 

Cuốn sách của chúng tôi hướng tới các nhà đầu tư, khác với nhà đầu cơ, và nhiệm vụ đầu tiên 
của chúng tôi là làm rõ và nhấn mạnh sự khác biệt gần như bị lãng quên này. Chúng tôi có thế nói 
ngay từ đầu, đây không phải là cuốn sách dạy "cách kiếm tiền tỷ". Không có con đường chắc chắn 
hoặc dề dàng nào đế làm giàu ở Phố Wall hay bất kỳ nơi nào khác. Có thế chỉ ra những gì chúng tôi 
vừa nói bằng một chút lịch sử tài chính - đặc biệt là vì có hơn một bài học có thế rút ra từ đó. Trong 
năm đỉnh điểm 1929, John J. Raskob, một nhân vật quan trọng trong cả nước cũng như ở Phố Wall, 
đã tán dương những điều lành của chủ nghĩa tư bản trong Tạp chí gia đình của phụ nữ (Ladies’ 
Home lournal), dưới tiêu đề "Ai cũng có thế giàu"[7]. Giả thiết của ông là chỉ với lượng tiết kiệm 
1 5 đô la đầu tư vào những cổ phiếu phổ thông tốt - với cổ tức được tái đầu tư - sẽ tạo ra lượng tài 
sản trị giá 80.000 đô la trong 20 năm, so với tống lượng đầu tư chỉ có 3.600 đô la. Neu ông trùm của 
General Motors đã nói đúng thì đó đúng là con đường dề dàng dần tới sự giàu có. ông đã đúng tới 
mức độ nào? Tính toán sơ bộ của chúng tôi - dựa trên sự đầu tư giả định vào 30 cố phiếu hình thành 
nên chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) - đã chỉ ra rằng nếu làm theo lời chỉ dần của 
Raskob trong giai đoạn 1929-1948, thì cố phần của nhà đầu tư vào đầu năm 1949 sẽ có giá trị 
khoảng 8.500 đô la. Đây là sự khác biệt lớn so với lời hứa hẹn 80.000 đô la của con người vĩ đại 
này, và nó chỉ ra rằng ta khó có thế tin tưởng vào những lời dự báo và hứa hẹn lạc quan được. 
Nhưng, như một nhận xét ngoài lề, chúng ta có thể nhận thấy rằng mức sinh lợi được hiện thực hóa 
bằng kế hoạch 20 năm đó còn tốt hơn 8% lãi suất cộng dồn hàng năm - và điều này có được bất 
chấp việc nhà đầu tư bắt đầu mua bán với DJIA ở mức 300 và kết thúc ở mức định giá dựa trên mức 
đóng cửa năm 1948 là 177. Thành tích này có thế được coi là luận cứ thuyết phục cho nguyên tắc 
mua bán hàng tháng các cố phiếu thường, mạnh, dù trải qua thuận lợi hay bất lợi - một phương pháp 
được gọi là "bình quân chi phí đô la". 

Vì cuốn sách của chúng tôi không phải đế dành cho các nhà đầu cơ, nó không phải đế dành cho 
những người kinh doanh kiểu buôn đi bán lại trên thị trường. Hầu hết những người này đều làm 
theo biểu đồ, hay những cách thức máy móc khác để xác định thời điểm đúng để mua hay bán. Một 
quy tắc áp dụng cho hầu hết các cách thức được gọi là "tiếp cận kỹ thuật" này là ta nên mua vì cố 
phiếu hay thị trường đã bắt đầu đi lên, và ta nên bán vì nó đã bắt đầu đi xuống. Đây là điều ngược 


6 



lại hoàn toàn với cách suy nghĩ kinh doanh vững chắc ở tất cả những noi khác, và rất khó có khả 
năng nó sẽ tạo ra thành công lâu dài trên Phố Wall. Với kinh nghiệm và sự quan sát thị trường 
chứng khoán của riêng mình trong hon 50 năm, chúng tôi chưa từng được biết đến một người nào 
mà lại có thế liên tục và lâu dài kiếm ra tiền bằng cách "đi theo thị trường". Chúng tôi không ngần 
ngại nói lại rằng cách thức tiếp cận này là sai lầm, trong khi nó lại thông dụng. Chúng tôi sẽ mô tả 
điều mình vừa nói - nhưng, tất nhiên điều này không thế lấy làm chứng cứ - bằng một thảo luận so 
qua về lý thuyết Dow nổi tiếng cho việc kinh doanh trong thị trường cổ phiếu[8]. 

Từ lần đầu xuất bản vào năm 1949, những lần tái bản của Nhà đầu tư thông minh đã được phát 
hành theo những khoảng thời gian 5 năm một. Trong khi cập nhật bản hiện tại, chúng tôi đã phải xử 
lý một lượng đáng kế các diễn biến mới từ khi bản 1965 được viết. Chúng bao gồm: 

1 . Sự tăng mạnh chưa từng có trong mức lãi suất của các trái phiếu cấp cao. 

2. Sự giảm khoảng 35% giá của các cố phiếu thường hàng đầu, kết thúc vào tháng 5 năm 1970. 
Đây là số phần trăm giảm lớn nhất trong khoảng 30 năm (vô số các cố phiếu khác với chất lượng 
thấp hon có mức giảm lớn hon nhiều). 

3. Mức lạm phát kéo dài đối với giá bán buôn và giá bán lẻ, vẫn còn đà tăng thậm chí cả khi đối 
mặt với sự giảm sút của việc kinh doanh chung vào năm 1970. 

4. Sự phát triển nhanh chóng của các công ty kiếu "tập đoàn đa lĩnh vực" ("conglomerate"), các 
hoạt động nhượng quyền thưong mại, và nhiều sáng chế khá mới mẻ khác trong kinh doanh và tài 
chính (trong đó có cả một số công cụ mánh khóe như "cố phiếu thư" ("letter stock")[9], chứng chỉ 
quyền mua cố phiếu (stock-option warrant), những cái tên gây hiểu nhầm, việc sử dụng các ngân 
hàng nước ngoài, vân vân) [10]. 

5. Sự phá sản của công ty đường sắt lớn nhất nước Mỳ, những món nợ ngắn hạn và dài hạn quá 
nhiều của những công ty trước đó vốn được cố thủ một cách kiên cố, và thậm chí là cả vấn đề đáng 
lo ngại về khả năng trả nợ, thanh toán giữa các công ty ở Phố Wall[l 1]. 

6. Sự xuất hiện mốt "thành tích" trong việc quản lý các quỹ đầu tư, kế cả một số quỳ ủy thác do 
ngân hàng điều hành, gây ra những hệ quả đáng lo ngại. 

Những hiện tượng này sẽ được chúng tôi xem xét cẩn thận, và một số hiện tượng sê đòi hỏi có 
sự thay đối kết luận và nhấn mạnh so với lần xuất bản trước của chúng tôi. Các nguyên tắc co bản 
của đầu tư thông minh phải không thay đối từ thập kỷ này sang thập kỷ khác, nhưng việc áp dụng 
những nguyên tắc này phải thích ứng với các thay đối lớn trong co chế và môi trường tài chính. 

Phát biếu cuối này đã được thử thách trong thời gian viết phiên bản sách này, mà bản thảo đầu 
tiên được hoàn thành vào tháng 1 năm 1971 . Vào lúc đó, DJIA đang hồi phục mạnh mẽ từ điểm đáy 
của nó là 632 và đã tăng lên đến điểm cao nhất là 95 1 vào năm 1971, kèm theo đó là niềm lạc quan 
của công chúng. Khi bản thảo cuối được hoàn thành vào tháng 1 1 năm 1971, thị trường lại đang sắp 
giảm sút, kéo xuống mức 797 điếm cùng với sự nghi ngại trở lại của công chúng. Chúng tôi đã 
không đế những dao động này ảnh hưởng tới thái độ chung của chúng tôi đối với phưong thức đầu 
tư sáng suốt, một điều đã được giữ nguyên bản chất ngay từ ấn bản đầu tiên của cuốn sách này vào 
năm 1949. 


7 



Mức độ suy thoái của thị trường vào những năm 1969-1970 đáng lẽ phải xua tan được một ảo 
tưởng đã hình thành trong hai thập kỷ qua. Đó là những cổ phiếu thường hàng đầu có thể mua vào 
bất kỳ thời điểm nào, với bất kỳ giá nào, mà yên tâm rằng không chỉ có lợi nhuận sau cùng, mà bất 
kỳ thua lồ can thiệp nào cũng sè được bù lại bằng lần tăng giá mới của thị trường, đạt mức cao mới. 
Điều này quá tốt đế có thế là sự thật. Cuối cùng thì thị trường chứng khoán cũng "trở lại bình 
thường", theo nghĩa là cả người đầu cơ và nhà đầu tư cổ phiếu lại phải chuẩn bị sẵn sàng trải 
nghiệm những cuộc tăng, giảm giá trị chứng khoán lớn, có khi kéo dài. Trong khu vực của nhiều cố 
phiếu thường thuộc hàng thứ hai và hàng thứ ba, nhất là những công ty mới phát hành, sự tàn phá 
gây ra bởi lần sụp đố thị trường gần đây là vô cùng ghê gớm. 

Không có gì mới mẻ về điều này - nó đã từng xảy ra với mức độ tương tự vào những năm 
1961-1962 - nhưng lần này có yếu tố mới là có một số quỹ đầu tư đã đố nhiều tiền vào những đợt 
phát hành chứng khoán bố sung mang tính đầu cơ cao và bị định giá quá mức. Rõ ràng không chỉ có 
lính mới mới cần được cảnh báo rằng trong khi sự hăng hái có thế là cần thiết cho các thành công 
lớn ở những nơi khác, thì ở Phố Wall, nó sẽ hầu như luôn dần tới thảm họa. 

Câu hỏi chủ yếu mà chúng ta sẽ phải xem xét xuất phát từ sự tăng ghê gớm tỉ lệ lãi suất của 
những trái phiếu hàng đầu. Từ cuối năm 1967, nhà đầu tư có thế thu được gấp đôi lợi nhuận từ 
những trái phiếu này, cũng như từ cố tức của các cổ phiếu thường tiêu biểu. Vào đầu năm 1972, 
mức sinh lợi là 7,19% với các trái phiếu cấp cao nhất, so với chỉ có 2,76% của các cổ phiếu công 
nghiệp (có thế so với các con số lần lượt là 4,40% và 2,92% vào cuối năm 1964). Thật khó mà có 
thế nghĩ được là khi chúng tôi lần đầu viết cuốn sách này vào năm 1949 thì các con số gần như 
ngược lại hoàn toàn: trái phiếu chỉ có mức sinh lợi 2,66% và cố phiếu thì là 6,82%[12]. Trong các 
phiên bản sách trước, chúng tôi đã liên tục khuyên các nhà đầu tư thận trọng nên dành ít nhất 25% 
danh mục đầu tư của mình cho cố phiếu thường, trong khi chúng tôi nói chung thường thiên về sự 
phân chia 50-50 giữa cố phiếu và trái phiếu. Chúng tôi hiện giờ phải suy xét xem liệu lợi thế lớn của 
trái phiếu so với cố phiếu hiện nay có thế biện hộ cho một phương thức đầu tư toàn trái phiếu cho 
tới khi một mối quan hệ họp lý hơn sẽ quay trở lại, và chúng tôi cho rằng điều đó sẽ xảy ra. Dĩ 
nhiên câu hỏi về lạm phát kéo dài sẽ rất quan trọng trong quyết định của chúng tôi ở đây. Một 
chương sẽ được dành cho thảo luận về vấn đề này[13]. 

Trong quá khứ, chúng tôi đã đưa ra sự phân biệt cơ bản giữa hai kiểu nhà đầu tư mà quyến sách 
này hướng tới - kiếu "phòng vệ" và kiểu "mạnh bạo". Kiểu nhà đầu tư phòng vệ (hay thụ động) sẽ 
đặt mối quan tâm chủ yếu của mình vào việc tránh các nhầm lần nghiêm trọng hay thua lồ. Mục 
đích thứ hai của anh ta sẽ là tránh không cần phải nồ lực, không bị phiền muộn, tránh yêu cầu phải 
ra quyết định thường xuyên. Tính chất phân biệt của nhà đầu tư mạnh bạo (hay chủ động, xông xáo) 
là sự sẵn sàng bỏ ra thời gian và sức lực đế lựa chọn các cố phiếu vừa vững và vừa hấp dần hơn so 
với loại thường. Qua nhiều thập kỷ, một nhà đầu tư mạnh bạo kiếu này có thế hy vọng nhận được 
phần thưởng xứng đáng với nồ lực nhiều hơn và kỹ năng cao hơn của mình, dưới dạng một mức 
sinh lợi trung bình cao hơn là mức sinh lợi của nhà đầu tư thụ động. Chúng tôi có một chút nghi ngờ 
rằng liệu thật sự có nhiều phần thưởng hơn cho nhà đầu tư chủ động trong các điều kiện ngày nay 
hay không. Nhưng năm sau hay nhiều năm sau nữa có thế sẽ khác rất nhiều. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp 
tục dành sự chú ý cho các cơ hội đầu tư mạnh bạo như chúng đã từng tồn tại trong các giai đoạn 
trước đây và còn có thế quay trở lại. 


8 



Đã từ lâu, quan điểm phố biến là nghệ thuật thành công trong đầu tu truớc hết là nằm ở việc 
chọn những ngành có khả năng lớn sẽ phát triển trong tuông lai, và sau đó tìm ra những công ty hứa 
hẹn nhất trong những ngành đó. Ví dụ, các nhà đầu tu thông minh - hay cố vấn thông minh - từ lâu 
đã có thể nhận ra khả năng phát triển rất lớn của ngành công nghiệp máy tính nói chung và của công 
ty International Business Machines (IBM) nói riêng. Và cũng tuông tự nhu vậy đối với các ngành 
công nghiệp đang phát triển và các công ty đang phát triển khác. Nhung đây không phải là một việc 
dề nhu ta tuởng khi nhìn lại quá khứ. Đổ thể hiện điều đó, ở ngay đầu chúng tôi sẽ thêm một đoạn 
mà chúng tôi đã viết trong bản 1949 của cuốn sách này. 

Một nhà đầu tu như vậy có thể, chang hạn, là người mua những cổ phiếu hàng không vì anh ta 
tin rằng tuông lai của chúng còn tuyệt vời hon cả những gì mà xu thế thị trường phản ánh. Với kiếu 
nhà đầu tư này, giá trị cuốn sách này của chúng tôi là ở những lời cánh báo về cạm bẫy đang rình 
rập trong cách tiếp cận đầu tư được ưa thích đó, chứ không phải ở những kỹ thuật tích cực nào sẽ 
giúp anh ta trên con đường của mình[14]. 

Các cạm bẫy đã chứng tỏ là chúng đặc biệt nguy hiểm trong ngành mà chúng tôi nói tới. Tất 
nhiên là rất dề để dự đoán rằng quy mô ngành vận tải hàng không sẽ phát triển vượt bậc trong 
những năm tới. Vì yếu tố này mà cổ phần của nó trở thành lựa chọn được ưa thích đối với các quỹ 
đầu tư. Nhưng mặc dù có mức tăng doanh thu - ở nhịp độ còn cao hon cả ngành công nghiệp máy 
tính - một tổ họp các vấn đề khó khăn về công nghệ và mở rộng quá khả năng đã dần đến những 
con số lợi nhuận biến động và thậm chí tai hại. Vào năm 1970, mặc dù các con số về lưu lượng vận 
tải đạt một mức cao mới, ngành hàng không gây lồ khoảng 200 triệu đô la cho các cố đông của họ 
(họ cũng đã chịu lồ vào năm 1945 và năm 1961). cố phiếu của các công ty hàng không một lần nữa 
chịu sự giảm sút lớn hon vào các năm 1969-1970, so với thị trường chung, số sách cho thấy cả 
những chuyên gia luông cao của các quỳ đầu tư tuông hồ[15] cũng nhầm hoàn toàn về tuông lai 
khá ngắn hạn của một ngành công nghiệp lớn và không phải bí truyền này. 

Mặt khác, trong khi các quỳ đầu tư đã đầu tư đáng kế và có lợi nhuận đáng kế với IBM, thì sự 
kết hợp giữa mức giá rõ ràng là quá cao của nó và việc không có khả năng tin chắc vào tốc độ phát 
triển của nó đã ngăn nhà đầu tư đặt nhiều hon, lấy ví dụ, 3% vốn của mình vào công ty thành công 
kỳ diệu này. Do đó, ảnh hưởng của lựa chọn tuyệt vời này xét về kết quả tổng thể, hoàn toàn không 
mang tính quyết định. Hon nữa, phần nhiều - nếu không phải hầu hết - đầu tư của họ vào các công 
ty ngành công nghiệp máy tính khác ngoài IBM dường như đều không sinh lợi. Từ hai ví dụ rõ ràng 
này, chúng tôi rút ra hai bài học cho người đọc: 

1 . Triển vọng rõ ràng về sự phát triển thực sự trong một ngành kinh doanh không tự động 
chuyến thành lợi nhuận chắc chắn cho nhà đầu tư. 

2. Các chuyên gia không có các cách thức đáng tin cậy đế lựa chọn và tập trung vào các công ty 
hứa hẹn nhất trong những ngành hứa hẹn nhất. 

Tác giả đã không đi theo cách tiếp cận này trong sự nghiệp tài chính của mình với tư cách là 
một nhà quản lý quỹ, và ông không thế đưa ra lời khuyên cụ thế hay khuyến khích gì nhiều với 
những người muốn thử nó. 

Vậy chúng tôi muốn đạt được điều gì trong cuốn sách này? Mục đích chính của chúng tôi sẽ là 
hướng dần người đọc tránh khỏi các lĩnh vực có thế gặp phải sai lầm lớn và phát triển các phưong 
thức đầu tư mà anh ta cảm thấy thoải mái. Chúng tôi sẽ nói khá nhiều về tâm lý nhà đầu tư. Thật 


9 



vậy, vấn đề chính của nhà đầu tư - và kẻ thù lớn nhất của anh ta - có lẽ chính là anh ta. ("Nhà đầu tư 
thân mến, lồi lầm không phải do số phận của chúng ta - và cũng không phải do cố phiếu của chúng 
ta - mà là do chính chúng ta...") Điều này càng cho thấy là chuẩn xác hon trong các thập kỷ gần đây, 
khi mà nhà đầu tư thận trọng cần phải mua các cố phiếu thường và do đó, dù muốn hay không, phoi 
mình trước sự nhộn nhạo và các cám dồ của thị trường chứng khoán. Bằng các lý lẽ, các ví dụ và 
những lời cố vũ, chúng tôi hy vọng giúp người đọc tạo được thái độ đúng về mặt tâm lý và tinh thần 
đối với các quyết định đầu tư của mình. Chúng tôi đã nhìn thấy ngày càng có nhiều tiền hon được 
làm ra và giữ bởi những "người bình thường" có tâm lý phù họp với quá trình đầu tư, so với những 
người thiếu phấm chất này, mặc dù họ có được kiến thức rộng lớn về tài chính, kế toán và thị trường 
chứng khoán. 

Hon nữa, chúng tôi hy vọng có thế tạo cho người đọc khả năng đo lường hay xác định số 
lượng. Đối với 99 trong số 100 đợt phát hành, chúng tôi có thế nói được rằng, với giá này thì chúng 
đủ rẻ đế mua, còn với giá khác thì chúng đủ đắt đế bán. Thói quen liên hệ những gì đang được trả 
giá với cái đang được bán, là một tính chất vô giá trong đầu tư. Trong một bài báo trên một tạp chí 
của phụ nữ từ nhiều năm trước, chúng tôi đã khuyên người đọc mua cổ phiếu giống như họ mua đồ 
tạp hóa, chứ không như mua nước hoa. Các thua lồ tệ hại thật sự trong vài năm gần đây (và trong cả 
nhiều dịp tưong tự trước đó), đã xảy ra đối với các phát hành cổ phiếu thường, khi người mua quên 
hỏi "Bao nhiêu?” 


Vào tháng 6 năm 1970, câu hỏi "Bao nhiêu?" có thế được trả lời bằng con số kỳ diệu 9,40% - 
mức sinh lợi có thế thu được đối với các trái phiếu phát hành mới của ngành dịch vụ công ích cao 
cấp. Con số này hiện đã giảm xuống còn khoảng 7,3%, nhưng thậm chí một mức sinh lợi như vậy 
cũng đủ đế chúng tôi hỏi 'Tại sao lại phải đưa ra câu trả lời khác?" Nhưng đúng là có các câu trả lời 
khác, và chúng phải được xem xét một cách cấn thận. Ngoài ra, chúng tôi nhắc lại rằng cả chúng tôi 
và người đọc phải được chuẩn bị trước cho các điều kiện khác biệt có thế có chang hạn trong các 
năm 1973-1977. 

Do vậy, chúng tôi sẽ đưa ra, với độ chi tiết nhất định, một chưong trình tích cực cho việc đầu tư 
cổ phiếu thường mà một phần của nó nằm trong phạm vi của cả hai kiếu nhà đầu tư, và một phần thì 
chủ yếu hướng tới nhóm đầu tư mạnh bạo. Lạ thay, chúng tôi sẽ đưa ra một trong những yêu cầu 
chủ yếu của mình là người đọc nên giới hạn mình chỉ mua những chứng khoán phát hành có giá bán 
không vượt quá xa giá trị tài sản hữu hình của nó [16]. Lý do cho lời khuyên có vẻ lồi thời này vừa 
thực tế vừa tâm lý. Kinh nghiệm đã dạy chúng tôi rằng, trong khi có nhiều công ty phát triển tốt, có 
giá trị gấp nhiều lần tài sản ròng, người mua các cố phần này sẽ quá phụ thuộc vào sự bất thường và 
dao động của thị trường chứng khoán. Ngược lại, nhà đầu tư vào cổ phiếu, chẳng hạn của các công 
ty dịch vụ công ích ở mức giá trị tài sản ròng của chúng luôn có thế coi mình là người sở hữu mức 
lãi trong một ngành kinh doanh vững chắc và đang mở rộng, được mua ở mức giá hợp lý - cho dù 
thị trường chứng khoán có nói điều ngược lại. Kết quả cuối cùng của một phưong châm thận trọng 
như vậy sẽ có khả năng thành công hon là những phiêu lưu vào các lĩnh vực hào nhoáng và nguy 
hiểm được dự báo tăng trưởng. 

Nghệ thuật đầu tư có một phẩm chất mà thường là không được đề cao. Một kết quả chấp nhận 
được, kế cả là không quá xuất sắc, có thế đạt được bởi một nhà đầu tư bình thường với nồ lực và 
khả năng ít nhất; nhưng đế nâng cao tiêu chuẩn dề dàng này lại đòi hỏi tưong đối nhiều công sức và 
nhiều hon là một chút khôn ngoan. Neu bạn chỉ cố thêm một tí kiến thức và sự thông minh vào 


10 



chương trình đầu tư của mình, thì thay vì hiện thực hóa được tốt hơn kết quả thường một chút, có 
khi bạn lại thấy mình đã thực hiện tệ hơn. 

Do bất kỳ người nào - chỉ bằng cách mua và cầm giữ một danh sách chứng khoán đại diện - 
cũng có thế đạt được thành tích trưng bình của thị trường, việc "vượt qua mức trưng bình" dường 
như có vẻ khá là dễ dàng; nhưng sự thật là tỷ lệ những người thông minh đã thử và thất bại lại lớn 
một cách bất ngờ. Thậm chí phần lớn các quỳ đầu tư, với những nhân viên đầy kinh nghiệm, cũng 
không cho kết quả thực hiện tốt lắm qua các năm như thị trường chung. Liên quan tới những điều 
nói trên là bản ghi của các dự báo thị trường chứng khoán được công bố của công ty môi giới, vì có 
chứng cớ vững chắc rằng các dự báo được tính toán của họ có khi còn không đáng tin cậy bằng việc 
tung đồng xu. 

Trong khi viết cuốn sách này, chúng tôi đã cố gắng chú ý đến cạm bẫy đầu tư này. Các tính 
chất tốt của một phương thức đầu tư đơn giản đã được nhấn mạnh - việc mua các trái phiếu cấp cao 
cộng với một danh mục đa dạng các cổ phiếu thường hàng đầu - điều mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng 
có thế thực hiện mà không cần sự hồ trợ của chuyên gia. Cuộc phiêu lưu ra ngoài khu vực an toàn 
và chắc chắn này chứa đầy những khó khăn thách thức, đặc biệt trong vấn đề tính khí. Trước khi thử 
thực hiện một thương vụ mạo hiểm như vậy, nhà đầu tư phải tin chắc vào bản thân mình và các cố 
vấn của anh ta - đặc biệt là xem các cố vấn đó có khái niệm rõ ràng về sự khác biệt giữa sự đầu tư 
và đầu cơ giữa giá thị trường và giá trị cơ sở. 

Cách tiếp cận minh mần đối với đầu tư kiên quyết dựa vào quy tắc biên độ an toàn (margin-of- 
saíety) có thế gặt hái những phần thưởng giá trị. Nhưng quyết định thử với lấy những phần lợi 
nhuận này, thay vì thành quả chắc chắn của sự đầu tư phòng thủ, không nên được đưa ra mà không 
tự vấn nhiều. 

Một suy nghĩ có tính hồi tưởng cuối cùng. Khi còn trẻ, tác giả đã gia nhập Phố Wall vào tháng 
6 năm 1914, khi đó không ai có một chút ý niệm nào về những gì nửa thế kỷ tới sẽ đem lại (thị 
trường chứng khoán còn không ngờ rằng một cuộc Chiến tranh Thế giới lại sắp nố ra trong hai 
tháng nữa và sẽ làm sở Giao dịch Chứng khoán New York đóng cửa). Đen bây giờ, vào năm 1972, 
chúng ta thấy mình (nước Mỳ) là đất nước giàu nhất, mạnh nhất thế giới, nhưng lại có đầy những 
vấn đề lớn và lo ngại hơn chứ không tin tưởng vào tương lai. Nhưng nếu chúng ta chỉ giới hạn sự 
chú ý của mình vào trải nghiệm đầu tư của Mỳ thì cũng có chút an ủi từ 57 năm vừa rồi. Qua tất cả 
những thăng trầm và mất mát vừa rung trời chuyến đất vừa bất ngờ khôn lường, điều vẫn luôn đúng 
là các nguyên tắc đầu tư sáng suốt nói chung đã tạo ra các kết quả tốt. Chúng ta phải hành động dựa 
trên giả thiết là các điều đó vẫn sẽ tiếp tục như vậy. 

Lưu ý người đọc: Cuốn sách này không hướng tới chiến lược tài chính tống thế của người tiết 
kiệm và nhà đầu tư; nó chỉ đề cập tới phần vốn mà họ sẵn sàng đặt vào các chứng khoán dễ tiêu thụ 
(hay có thể thu hồi được), tức là trái phiếu và cổ phiếu. Do đó chúng tôi không nhắc tới những vấn 
đề quan trọng như tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn, các tài khoản của hiệp hội tiết kiệm và cho vay, 
bảo hiểm nhân thọ, tiền bảo hiểm niên kim, và thế chấp bất động sản hay sự sở hữu vốn cổ đông. 
Người đọc nên nhớ rằng, khi gặp phải từ "bây giờ", hay những từ tương tự, trong cuốn sách này, đó 
là nói về thời gian cuối năm 1971 hoặc đầu năm 1972. 


11 



BÌNH LUẬN VỀ PHẦN MỞ ĐẦU 

“Neu bạn đã xây lâu đài trên không, công trình của bạn không hắn đã mất; đó là nơi chúng 
thuộc về. Giờ hãy xây nền móng cho chúng”. 


-Henry David Thoreau, Walden- 

Hãy chú ý rằng Graham đã tuyên bố từ đầu rằng cuốn sách này sẽ không dạy bạn cách thắng thị 
truờng. Không có cuốn sách chân thực nào có thế làm nhu vậy. 

Đối lại, cuốn sách này sẽ dạy bạn ba bài học mạnh mẽ: 

Làm thế nào để bạn giảm thiểu đến mức thấp nhất khả năng nhận lồ không thể hoàn lại; Làm 
thế nào đế bạn tối đa hóa các cơ hội thu lợi kéo dài; Làm thế nào đế bạn kiểm soát đuợc hành vi thất 
sách vốn khiến nhiều nhà đầu tu không đạt đuợc triển vọng tối đa của mình. 

Vào thời kỳ bùng nố cuối những năm 1990, khi các cố phiếu công nghệ duờng nhu cứ nhân đôi 
giá trị mỗi ngày, ý niệm rằng bạn có thế mất hết tiền thật buồn cuời. Nhung đến cuối 2002, nhiều cổ 
phiếu mạng và truyền thông đã mất 95% hoặc hơn thế giá trị của mình. Một khi đã bị mất 95% tiền 
của mình, bạn phải thu lời đuợc 1.900% chỉ đế trở lại vạch xuất phát của mình[17]. Liều mình một 
cách ngu ngốc có thế đua bạn vào một cái hố sâu đến nồi gần nhu không thế chui lên. Đó là lý do vì 
sao Graham liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh thua lồ - không chỉ trong các chuông 
6,14 và 20, mà còn trong những sợi chỉ cảnh báo mà ông đã thêu suốt cuốn sách của mình. 

Nhung cho dù bạn cấn thận tới mức nào, giá của các đầu tu của bạn cũng sè đi xuống vào lúc 
này lúc khác. Mặc dù không ai có thế loại bỏ mối rủi ro này, Graham sẽ chỉ cho bạn cách quản lý nó 
- và làm thế nào đế kiểm soát nỗi sợ của mình. 

BẠN CÓ PHẢI LÀ MỘT NHÀ ĐẦU Tư THÔNG MINH KHÔNG? 

Hãy trả lời một câu hỏi quan trọng thiết yếu. Graham coi một nhà đầu tu "thông minh" là nhu 
thế nào? Trong phiên bản đầu tiên của cuốn sách này, Graham đã định nghĩa khái niệm này - và ông 
nói rõ là kiếu thông minh này không liên quan gì tới chỉ số IQ hay điếm thi SAT[18]. Nó chỉ có 
nghĩa là bạn kiên nhẫn, kỷ luật, và ham học hỏi; bạn cũng phải biết cách kiềm chế cảm xúc và suy 
nghĩ cho bản thân mình. Kiếu thông minh này, Graham giải thích, "là phấm chất của tính cách chứ 
không hăn là của bộ não [19]". 

Có chứng cớ cho thấy rằng chỉ số IQ cao và giáo dục cao hơn không đủ đế một nhà đầu tu trở 
nên thông minh. Vào năm 1998, công ty Long-Tenn Capital Management L.P., một quỹ phòng 
vệ[20] (hedge fund) điều hành bởi một tiểu đoàn các nhà toán học, các nhà khoa học máy tính và 
hai nhà kinh tế đoạt giải Nobel, đã mất hơn 2 tỉ đô la trong một vài tuần, vì một vụ cuợc khống lồ 
rằng thị truờng trái phiếu sẽ trở lại "bình thuờng". Nhung thị truờng trái phiếu lại cứ trở chứng nên 
ngày càng bất thuờng hơn - và LTCM đã vay nhiều tiền đến nồi sự phá sản của nó suýt đánh sập hệ 
thống tài chính quốc tế[2 1 ] . 

Nguợc thời gian trở lại mùa xuân năm 1720, Tôn ông[22] Isaac Newton sở hữu cổ phần của 
Công ty South Sea, một cố phiếu nóng nhất nuớc Anh. Nhận thấy rằng thị truờng đang trở nên mất 
kiếm soát, nhà vật lý vĩ đại đã nói rằng ông "có thế tính toán đuợc sự chuyến động của các hành 
tinh trên trời, nhung không thể tính toán đuợc sự điên rồ của con nguời". Newton đã bán tống đi cổ 


12 



phần South Sea của mình, đút túi 100% lợi nhuận, tức 7.000 bảng. Nhung chỉ vài tháng sau, bị cuốn 
theo nhiệt huyết điên cuồng của thị trường, Newton lại nhảy vào, với mức giá cao hon nhiều - và 
mất đứt 20.000 bảng (khoảng hon 3 triệu đô la theo giá tiền ngày nay). Từ đó cho tới cuối đời, ông 
cấm ai nói hai từ "South Sea" trước mặt mình[23]. 

Tôn ông Isaac Newton là một trong những người thông minh nhất mọi thời đại, theo như định 
nghĩa sự thông minh thông thường của ta. Nhưng, với định nghĩa của Graham, Newton còn lâu mới 
là một nhà đầu tư thông minh. Đe cho tiếng hò là của đám đông lấn át quyết định của bản thân 
mình, nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới đã hành động như một kẻ ngốc. 

Tóm lại, nếu từ trước tới giờ bạn đã thất bại trong việc đầu tư, thì không phải là do bạn ngu 
ngốc. Đó là vì, cũng như Tôn ông Isaac Newton, bạn chưa hình thành được kỷ luật về cảm xúc cần 
có cho sự đầu tư thành công. Trong chưong 8, Graham miêu tả việc tăng cường sự thông minh của 
bạn bằng cách kiềm chế các cảm xúc và do đó không hạ mình xuống mức độ vô lý của thị trường. 
Khi đó bạn sẽ học được bài học của ông rằng nhà đầu tư thông minh thì có phẩm chất của "tính 
cách" hon là "bộ não". 

THỐNG KÊ TAI HỌA 

Chúng ta hãy cùng nhìn lại một số tiến triển tài chính lớn trong vài năm vừa rồi: 

1 . Vụ sập thị trường lớn nhất kế từ cuộc Đại suy thoái, trong đó cố phiếu Mỳ mất 50,2% giá 
trị của chúng - tức là 7,4 nghìn tỷ đô la - từ tháng 3 năm 2000 đến tháng 10 năm 2002. 

2. Những sụt giảm còn lớn hon của giá cổ phiếu của một số công ty tăng nóng nhất những 
năm 1990, trong đó có AOL, Cisco, JDS Uniphase, Lucent và Qualcomm - cộng với sự phá hủy 
hoàn toàn của hàng trăm cổ phiếu Internet. 

3. Những lời cáo buộc gian lận tài chính nghiêm trọng đối với một số công ty lớn nhất và 
được kính trọng nhất nước Mỳ trong đó có Enron, Tyco và Xerox. 

4. Sự phá sản của một số công ty đã từng tung hoành một thời, như Conseco, Global Crossing 
và WorldCom. 

5. Lời cáo buộc rằng các công ty kế toán đã giả mạo số sách, thậm chí còn hủy số sách, đế 
giúp khách hàng của mình lừa đảo công chúng đầu tư. 

5. Lời cáo buộc rằng các công ty kế toán đã giả mạo số sách, thậm chí còn hủy số sách, đế 
giúp khách hàng của mình lừa đảo công chúng đầu tư. 

6. Lời kết tội rằng các nhà điều hành cao cấp của các công ty hàng đầu đã bòn rút hàng trăm 
triệu đô la đế làm của riêng. 

7. Chứng cứ rằng các nhà phân tích chứng khoán trên Phố Wall đã tán dưong các cổ phiếu một 
cách công khai, nhưng lại thừa nhận ngầm với nhau rằng chúng chỉ là rác rưởi. 

8. Một thị trường chứng khoán mà thậm chí cả sau sự sụt giảm kinh hoàng, vẫn có vẻ bị đánh 
giá quá cao theo các thước đo lịch sử, như ám chỉ với các nhà phân tích chuyên nghiệp rằng chứng 
khoán còn có thế giảm giá nhiều hon nữa. 


13 



9. Lãi suất giảm liên tục khiến cho các nhà đầu tư không còn lựa chọn đáng chú ý nào khác 
ngoài cổ phiếu. 

10. Môi trường đầu tư đầy rẫy những đe dọa không thế lường trước về khủng bố quốc tế và 
chiến tranh ở Trung Đông. 

Phần nhiều những thiệt hại này có thế tránh được (và đã được tránh) bởi các nhà đầu tư đã sống 
và làm theo các quy tắc của Graham. Theo lời của Graham, "trong khi sự nhiệt tình có thế là cần 
thiết đế đạt những thành tựu vĩ đại ở những chồ khác, ở Phố Wall nó gần như chắc chắn sẽ dần tới 
tai họa". Bằng cách đế mình bị cuốn theo cố phiếu Internet, cố phiếu "tăng giá nhanh", và cố phiếu 
nói chung, nhiều người đã mắc phải những sai lầm ngớ ngấn như Isaac Newton. Họ đế cho sự đánh 
giá của các nhà đầu tư khác quyết định sự đánh giá của chính mình. Họ bỏ qua lời cảnh báo của 
Graham rằng "những thua lồ tồi tệ nhất" luôn xảy ra sau khi "người mua quên hỏi 'Bao nhiêu?"' Đau 
đớn nhất là khi họ đế mất sự tự chủ trong khi họ cần nó nhất, những người này đã chứng minh lời 
khắng định của Graham rằng "vấn đề chính của nhà đầu tư - và thậm chí kẻ thù lớn nhất của anh ta 
- có nhiều khả năng chính là anh ta". 

ĐIỀU TƯỞNG NHƯ CHẲC CHẮN MÀ LẠI KHÔNG PHẢI 

Phần lớn những người này bị cuốn theo cổ phiếu công nghệ và Internet, với niềm tin vào con 
sốt công nghệ cao, rằng ngành công nghiệp này sẽ tiếp tục mở rộng trong nhiều năm tới, nếu không 
nói là mãi mãi: 

Vào giữa năm 1999, sau khi đạt được mức sinh lợi 1 17,3% chỉ trong năm tháng đầu của năm, 
nhà quản lý danh mục đầu tư của Quỳ Monument Internet Fund là Alexander Cheung dự đoán rằng 
quỹ của ông sè đạt được mức 50% mỗi năm trong vòng ba đến năm năm tới, và mức trung bình năm 
là 35% "trong 20 năm tới”[24]. 

Sau khi quỹ Amerindo Technology Fund của mình tăng giá trị cực kỳ lớn, 248,9% vào năm 
1999, nhà quản lý danh mục đầu tư Alberto Vilar chế nhạo bất kỳ người nào dám nghi ngờ rằng 
Internet lại không phải là một cồ máy làm ra tiền liên tục: "Neu anh không làm trong lĩnh vực này, 
anh sẽ hoạt động kém hiệu quả hon. Anh đi xe ngựa, còn tôi đi Porsche. Anh không thích các co hội 
phát triển gấp 10 lần ư? Vậy anh hãy đi với người khác đi. "[25] Vào tháng 2 năm 2000, nhà quản lý 
quỹ phòng vệ James J. Cramer tuyên bố rằng các công ty hên quan đến Internet "là những công ty 
duy nhất đáng sở hữu hiện nay". Những "người thắng cuộc trong thế giới mới", theo lời ông, "là 
những người duy nhất vẫn đi lên kế cả trong ngày tốt và ngày xấu". Cramer còn nhạo cả Graham: 
"Anh phải vứt hết những ma trận, công thức và sách vở tồn tại trước khi có mạng... Neu chúng ta sử 
dụng bât kỳ thứ gì mà Graham và Dodd dạy chúng ta, thì chúng ta sẽ chăng còn xu nào đê quản lý 
nữa[26].” 

Tất cả những người được coi là chuyên gia này đã phớt lờ những lời cảnh báo tỉnh táo của 
Graham: 'Triển vọng phát triển vật chất rõ ràng trong một ngành kinh doanh không có nghĩa là có 
lợi nhuận chắc chắn cho nhà đầu tư." Mặc dù có vẻ dề dàng nhận ra ngành nào sẽ phát triển nhanh 
nhất, phỏng đoán đó không có giá trị thực nếu như các nhà đầu tư khác cũng đang mong chờ điều 
tưong tự. Đen lúc mà mọi người quyết định được rằng một ngành nhất định "rõ ràng" là ngành tốt 
nhất để đầu tư, thì giá chứng khoán của nó đã bị đấu cao lên tới mức mức sinh lợi tưong lai của nó 
chỉ còn nước đi xuống. 


14 



ít nhất là bây giờ, không ai có đủ tự tin đế nhận rằng công nghệ vẫn sẽ là ngành phát triển lớn 
nhất của thế giới. Nhưng bạn chắc chắn phải nhớ rằng: Những người bây giờ tuyên bố "thứ chắc 
chắn tiếp theo" là y tế, hay năng lượng, hay bất động sản, hay vàng, thì cuối cùng khả năng đoán 
đúng cũng không hon gì những người theo trào lưu công nghệ cao ngày xưa. 

ĐIỀU AN ỦI TRONG CƠN BĨ cực 

Neu không có giá nào là có vẻ quá cao đối với chứng khoán những năm 1990, thì 2003 là năm 
chúng ta đã đi tới thời điểm mà không có giá nào là quá thấp. Con lắc đã xoay chiều, một điều 
Graham luôn biết sẽ xảy ra, từ sự lạc quan vô lý, tới sự bi quan vô cớ. Vào năm 2002, các nhà đầu 
tư thu được 27 tỉ đô la từ các quỹ đầu tư tuông hồ chứng khoán, và một bài điều tra bởi Hiệp hội 
ngành chứng khoán Hoa Kỳ đã nhận thấy rằng cứ 10 nhà đầu tư thì có một người đã cắt giảm lượng 
chứng khoán của mình ít nhất 25%. vẫn những người đã từng hăng hái mua chứng khoán vào cuối 
những năm 1990 - khi mà chứng khoán đang lên giá, và do đó trở nên đắt - lại bán chứng khoán đi 
khi chúng giảm giá và, theo định nghĩa, sẽ trở nên rẻ hon. 

Như Graham đã thế hiện một cách tuyệt vời trong chuông 8, điều này là ngược đời. Nhà đầu tư 
thông minh nhận ra rằng chứng khoán trở nên rủi ro hon, chứ không phải ít rủi ro hon, khi mà giá 
của chúng tăng lên - và rủi ro ít hon, chứ không phải nhiều hon, khi mà giá của chúng giảm. Một 
nhà đầu tư thông minh sẽ sợ một thị trường giá lên, vì nó làm cho chứng khoán đất hon. Và ngược 
lại (với điều kiện bạn có đủ tiền chi tiêu trong tay), bạn nên đón nhận một thị trường giá xuống, vì 
nó làm chứng khoán có thê bán được[27]. 

Vậy nên bạn hãy khắc vào tim rằng: Cái chết của thị trường giá lên không tệ như mọi người 
vần nghĩ. Nhờ vào sự giảm giá chứng khoán, bây giờ là thời điếm an toàn hon - và sáng suốt hon - 
để bạn gây dựng của cải. Hãy đọc tiếp và để Graham chỉ bạn cách làm điều này. 


15 



CHƯƠNG 1 


ĐẦU Tư HAY ĐẦU cơ: CÁC KẾT QUẢ MÀ NHÀ ĐẦU TU MONG ĐỘI 

Chương này phác họa các quan điểm sẽ được nêu trong phần còn lại của cuốn sách. Đặc biệt, 
chúng tôi muốn ngay từ đầu phát triển khái niệm của mình về cách thức phân bổ danh mục đầu tư 
thích họp đối với nhà đầu tư đơn lẻ không chuyên nghiệp. 

ĐẦU TU HAY ĐẦU cơ! 

Điều chúng ta muốn nói lên bằng thuật ngữ "nhà đầu tư" (investor) là gì? Trong suốt cuốn 
sách, thuật ngữ này sẽ được sử dụng theo nghĩa tương phản với "nhà đầu cơ" (speculator). Ngay từ 
năm 1934, trong giáo trình Security Analysis (Phân tích chứng khoán)[28] của mình, chúng tôi đã 
thử tìm cách trình bày một cách chính xác sự khác nhau giữa hai thuật ngữ đó như sau: "Hoạt động 
đầu tư là hoạt động dựa trên sự phân tích kỳ lưỡng, hứa hẹn sự an toàn của vốn và mang lại một 
phần lời lãi thỏa đáng. Các hoạt động không đáp ứng được các yêu cầu đó là hoạt động đầu cơ.” 

Trong khi chúng tôi luôn bám sát định nghĩa này trong suốt 38 năm qua, một điều cũng cần lưu 
ý là đã có những thay đối lớn lao xảy ra đối với việc sử dụng thuật ngữ "nhà đầu tư" trong giai đoạn 
đó. Sau cuộc đại suy thoái thị trường những năm 1929-1932, tất cả các cố phiếu thường đều bị coi 
là có tính đầu cơ về bản chất. (Một chuyên gia hàng đầu đã tuyên bố thắng thừng rằng chỉ có trái 
phiếu mới có thế đuợc mua đế đầu tư[29]). Do vậy, khi đó chúng tôi đã phải bảo vệ định nghĩa của 
mình khỏi lời buộc tội là nó nêu ra một phạm vi quá rộng đối với khái niệm đầu tư. 

Song hiện nay mối quan ngại của chúng tôi lại theo chiều ngược lại. Chúng tôi phải ngán không 
đế bạn đọc sử dụng một biệt ngữ thông dụng nhằm áp dụng thuật ngữ "nhà đầu tư" đối với bất cứ ai 
và tất cả mọi người trên thị trường chứng khoán. Trong lần xuất bản gần đây nhất, chúng tôi đã trích 
dần dòng tít lớn sau đây của một bài báo trên trang nhất trong tạp chí tài chính hàng đầu của mình 
vào tháng 6 năm 1962: 

CÁC NHÀ ĐẦU TU NHỞ LÀ NHỮNG NGƯỜI BÁN LÚC GIÁ XUỐNG, HỌ BÁN 
KHỐNG CÁC LỐ LẺ 

Tháng 10 năm 1970, cũng tạp chí này có bài xã luận phê phán cái mà tạp chí đó gọi là "các nhà 
đầu tư liều lĩnh", những người đã vội vã gia nhập bên mua. 

Các trích dần này minh họa khá rõ sự lần lộn thống trị nhiều năm trong việc sử dụng các từ đầu 
tư và đầu cơ. Hãy xem định nghĩa về đầu tư mà chúng tôi đề xuất ở trên và so sánh nó với việc bán 
một số cổ phiếu bởi một người ít kinh nghiệm trong công chúng, một người thậm chí không sở hữu 
cái mà anh ta bán ra, và có một niềm tin mang nặng cảm tính là anh ta sẽ có khả năng mua lại các 
cố phiếu đó với giá thấp hơn nhiều. (Điều không phải không thích họp là chỉ ra rằng khi bài báo 
năm 1962 xuất hiện thì thị trường đã chịu một đợt sụt giảm lớn, và sau đó đã sẵn sàng cho một đợt 
tăng trở lại còn mạnh hơn. Đó có lẽ là thời gian tồi nhất có thế có đế bán khống). Theo một cách 
hiểu thông thường hơn, cụm từ vừa được sử dụng "nhà đầu tư liều lĩnh" có thể được xem như một 
sự tương phản buồn cười - đại loại cũng giống như cụm từ "kẻ keo kiệt tiêu tiền như rác" - nếu như 
việc sử dụng sai ngôn ngữ này không đến nồi có hại cho lắm. 

Tờ báo đã sử dụng từ "nhà đầu tư" trong những trường hợp như vậy bởi vì theo ngôn ngữ dề 
dãi của Phố Wall, bất kỳ ai mua hoặc bán chứng khoán đều là nhà đầu tư , bất kế anh ta mua cái gì, 


16 



nhằm mục đích gì, tại giá nào, mua bằng tiền mặt hay tiền bảo chứng. Hãy so sánh điều này với thái 
độ của công chúng đối với các cổ phiếu thuờng năm 1948, khi mà trên 90% những nguời đuợc hỏi 
cho thấy họ phản đối việc mua các cố phiếu thuờng[30]. Khoảng một nửa số nguời cho biết lý do là 
"không an toàn, một sự đánh bạc", và một nửa thì nêu lý do là "không thạo"[3 1]. Điều thực sự mỉa 
mai (tuy không đáng ngạc nhiên) là việc mua tất cả các loại cổ phiếu thuờng nói chung đuợc coi là 
mang tính đầu co cao hoặc có tính rủi ro cao, khi mà chúng đang đuợc bán trên co sở rất hấp dần, 
và nhờ vào việc sắp đạt đuợc sự tăng giá lớn nhất trong lịch sử của chúng; nguợc lại, việc chúng đã 
tăng giá đến mức nguy hiếm không thế chối cãi đuợc, theo đánh giá dựa vào kinh nghiệm cũ, sau đó 
đã biến các chứng khoán này thành các khoản "đầu tu" và toàn bộ những nguời mua chứng khoán 
loại này là "nhà đầu tu". 

Sự phân biệt giữa đầu tư và đầu co đối với các chứng khoán luôn là một điều hữu ích và việc sự 
phân biệt này biến mất là một lý do gây quan ngại. Chúng tôi thường nói rằng Phố Wall với tư cách 
là một the chế cần phải được tư vấn đế phục hồi lại sự phân biệt này và nhấn mạnh nó trong tất cả 
các giao dịch với công chúng. Neu không, các thị trường chứng khoán một ngày nào đó sẽ bị lên án 
do đã đế xảy ra những tốn thất đầu co lớn mà những người chịu mất mát đã không được cảnh báo 
trước. Điều mỉa mai, một lần nữa, là hầu hết các tình trạng lúng túng về tài chính gần đây của một 
số công ty chứng khoán có lẽ là xuất phát từ việc đưa các cố phiếu thường có tính đầu co vào trong 
quỹ vốn của mình. Chúng tôi tin rằng người đọc cuốn sách này sẽ có được quan niệm tưong đối rõ 
ràng về các rủi ro có tính cố hữu của các cam kết cố phiếu thường - những rủi ro đó là phần không 
thế tách rời của các co hội về lợi nhuận mà chúng đưa ra, và cả hai cái đó đều cần được xét đến 
trong những tính toán của nhà đầu tư. 

Điều chúng tôi vừa nêu cho thấy là không còn tồn tại những phưong cách đầu tư thuần túy chỉ 
bao gồm những cố phiếu thường tiêu biếu - theo nghĩa là bạn luôn có thế chờ đế mua chúng ở cái 
giá không có rủi ro về thị trường hoặc không có thua thiệt về mặt niêm yết giá đủ lớn đế gây bất an. 
Trong hầu hết các giai đoạn, nhà đầu tư cần nhận biết sự tồn tại của yếu tố đầu cơ trong các cố 
phiếu thường mà anh ta đang giữ. Nhiệm vụ của anh ta là phải giữ cho thành phần này trong giới 
hạn đủ nhỏ, và phải sẵn sàng về mặt tài chính và tâm lý để đối phó với các kết cục bất lợi có thể xảy 
ra trong ngắn hạn hoặc dài hạn. 

Hai đoạn cần được bổ sung để nói về bản chất đầu cơ tự thân của chứng khoán, được phân biệt 
với thành phần đầu cơ hiện hữu trong hầu hết các cổ phiếu thường tiêu biểu. Đầu cơ công khai 
không phải là điều phi pháp, phi đạo lý, cũng không phải (đối với hầu hết mọi người) là đế làm 
phồng túi tiền. Không chỉ có thế, một số loại đầu cơ còn là cần thiết và không tránh khỏi, bởi vì 
trong nhiều tình huống về cố phiếu thường, khả năng xảy ra lãi và lồ đều rất lớn, và rủi ro trong 
trường họp đó cần được ai đó gánh chịu[32]. Có sự đầu cơ thông minh, cũng như có sự đầu tư thông 
minh. Nhưng có nhiều kiểu đầu cơ kém thông minh. Trong số đó một số kiếu trước tiên là: (1) đầu 
cơ trong khi lại nghĩ mình đang đầu tư, (2) đầu cơ nghiêm túc chứ không phải đế cho vui, trong khi 
bạn thiếu những kiến thức và kỳ năng cần thiết; và (3) đánh liều đầu cơ nhiều tiền hơn những gì bạn 
có thế đáp ứng được khi thua lồ. 

Theo quan điểm thận trọng của chúng tôi, tất cả những nhà đầu tư không chuyên nghiệp nào 
đang kinh doanh theo hình thức bảo chứng[33] nên biết rằng anh ta tự bản thân mình đang đầu cơ 
và nhà môi giới của anh ta có nhiệm vụ nói cho anh ta biết. Và những ai mua được cái gọi là cố 
phiếu thường phát hành "nóng", theo bất cứ cách nào tương tự cũng đều là đầu cơ hay đánh bạc. 


17 



Đầu cơ luôn là một việc rất hấp dần, và nó cũng rất thú nếu bạn là nguời dần đầu cuộc chơi. Neu 
muốn thử vận may của mình, bạn hãy dành một khoản - càng nhỏ càng tốt - tiền vốn của mình trong 
quỹ riêng đế phục vụ cho mục đích này. Đừng bao giờ đố thêm tiền vào tài khoản này chỉ vì thị 
truờng đã đi lên và lợi nhuận tuôn vào. (Đó là lúc bạn cần xem xét đế rút tiền ra khỏi quỹ đầu cơ). 
Đừng bao giờ trộn lần các hoạt động đầu cơ và đầu tu vào cùng một tài khoản, càng không đuợc 
làm thế trong bất cứ suy nghĩ nào của mình. 

Những kết quả mà nhà đầu tu phòng vệ có thể trông đợi Chúng tôi đã định nghĩa nhà đầu tu 
phòng vệ là một nguời quan tâm chủ yếu đến sự an toàn và không muốn hệ lụy phiền toái. Nói 
chung anh ta nên tiến hành nhu thế nào và anh ta có thể mong đợi mức sinh lợi ra sao trong những 
"điều kiện bình thuờng trung bình" - nếu thật sự tồn tại những điều kiện nhu vậy? Đe trả lời các câu 
hỏi này, đầu tiên chúng tôi sẽ xét tới những gì chúng tôi đã viết về vấn đề này bảy năm trước, sau 
đó là những thay đổi đáng kể nào đã xảy ra kể từ khi đó đối với các yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới lợi 
nhuận được trông đợi của nhà đầu tư , và cuối cùng là những gì anh ta nên làm và nên mong đợi 
trong những điều kiện của hiện tại (vào đầu năm 1972). 

1 . Những gì chúng tôi đã nói sáu năm trước. Chúng tôi đã khuyến khích nhà đầu tư chia đều tài 
sản chứng khoán của mình giữa các trái phiếu cấp cao và các cổ phiếu thường hàng đầu; phần trái 
phiếu không bao giờ được ít hơn 25% hoặc nhiều hơn 75%, và điều ngược lại là cần thiết cho phần 
cổ phiếu thường; lựa chọn đơn giản nhất của anh ta là giữ một tỷ lệ 50-50 giữa chúng, và có điều 
chỉnh đế khôi phục lại cân bằng khi mà các diễn biến của thị trường khiến nó lệch đi, chang hạn, 
khoảng 5%. Một phương châm thay thế khác là anh ta có thế giảm phần cố phiếu thường xuống 
25% "nếu anh ta cảm thấy thị trường cao một cách nguy hiếm", và ngược lại có thế tăng nó lên đến 
75% "nếu anh ta cảm thấy rằng sự giảm giá cổ phiếu khiến chúng mồi lúc một hấp dần hơn". 

Vào năm 1965, nhà đầu tư có thế đạt được mức sinh lợi khoảng 4,5% với các trái phiếu cấp cao 
có đánh thuế và 3,25% với các trái phiếu miền thuế tốt. Mức sinh lợi cố tức (dividend retum) của 
các cố phiếu thường hàng đầu (với chỉ số DJIA ở mức 892) chỉ khoảng 3,2%. Thực tế này, cũng 
như một số thực tế khác, cho thấy là cần có sự thận trọng. Chúng tôi đã gợi ý rằng "ở mức thị 
trường bình thường" nhà đầu tư có thể đạt được mức sinh lợi cổ tức ban đầu khoảng từ 3,5% đến 
4,5% với việc mua cố phiếu của mình, ngoài ra cũng nên cộng thêm vào đó sự tăng đều đặn giá trị 
cơ sở [34] (và mức "giá thị trường bình thường") của một danh mục chứng khoán mang tính đại 
diện lên cùng một lượng, điều này sê mang lại một mức sinh lợi từ cố tức kết hợp với sự tăng giá trị 
bằng khoảng 7,5% một năm. Việc chia đều giữa trái phiếu và cố phiếu sẽ thu được hoa lợi khoảng 
6% trước khi đóng thuế thu nhập. Chúng tôi cũng nói thêm rằng thành phần cố phiếu sẽ có tác dụng 
bảo vệ tương đối tốt đối với việc giảm sức mua do lạm phát quy mô lớn. 

Cũng nên chỉ ra rằng các phép tính toán trên cho thấy kỳ vọng về tốc độ tăng của thị trường cố 
phiếu thấp hơn rất nhiều so với mức tăng thực tế trong khoảng thời gian từ năm 1949 đến năm 
1964. Mức tăng này cho giá trị trung bình cao hơn nhiều con số 10% đối với các cổ phiếu được 
niêm yết xét tống thế, và nói chung người ta coi điều này như sự đảm bảo rằng trong tương lai cũng 
sẽ có những kết quả thỏa đáng như vậy. Rất ít người chịu nhìn nhận một cách nghiêm túc về khả 
năng là mức tăng cao trong quá khứ đồng nghĩa với việc giá cổ phiếu "bây giờ quá cao", và do đó 
"những kết quả tuyệt vời kể từ năm 1949 sẽ không dần tới những kết quả rất tốt mà là xấu trong 
tương lai". [35] 2. Những gì đã diễn ra từ sau năm 1964 Thay đổi lớn kể từ năm 1964 là sự tăng mức 
lãi suất của các trái phiếu hàng đầu lên tới mức cao kỷ lục, mặc dù kể từ khi đó cũng có sự hồi phục 


18 



đáng kế từ những mức giá thấp nhất của năm 1970. Mức sinh lợi có thế thu được từ các cố phiếu 
công ty mới phát hành tốt hiện giờ là khoảng 7,5%, cao hon nhiều so với mức 4,5% của năm 1964. 
Trong khi đó, mức sinh lợi cố tức của các cố phiếu loại DJIA[36] tăng tuông đối cao ngay cả trong 
thời kỳ suy giảm thị trường 1969-1970, nhưng trong khi chúng tôi đang viết lúc này (lúc "Dow" ở 
mức 900), mức sinh lợi này là thấp hon 3,5%, so với 3,2% vào cuối năm 1964. Sự thay đối trong 
mức lãi suất hiện hành tạo ra mức sụt giảm lớn nhất khoảng 38% giá thị trường của các trái phiếu 
trung hạn trong suốt giai đoạn này. 

Có một khía cạnh có tính nghịch lý đối với các diễn biến này. Vào năm 1964, chúng tôi đã 
phân tích khá kỹ về khả năng là giá cố phiếu có lẽ là quá cao và rốt cuộc nó sẽ phải chịu sự giảm giá 
nặng nề; nhưng chúng tôi đã không xem xét cụ thế khả năng đó cũng thế xảy ra đối với giá của các 
trái phiếu cấp cao. (Những ai mà chúng tôi biết đều không xem xét khả năng này). Chúng tôi có 
cảnh báo (tại trang 90) rằng "một trái phiếu dài hạn có thể thay đổi giá rất nhiều để đáp lại những 
thay đổi của mức lãi suất". Sau những gì đã diễn ra, chúng tôi nghĩ rằng cảnh báo này - với các ví 
dụ đi kèm - đã không được nhấn mạnh đủ mức cần thiết. Vì thực tế rằng nếu một nhà đầu tư có một 
khoản tiền nhất định trong nhóm DJIA tại giá đóng cửa của nó là 874 vào cuối năm 1964 thì anh ta 
sẽ có một khoản lợi nhuận nhỏ sau đó vào cuối năm 1971 ; thậm chí ở mức giá thấp nhất (63 1) vào 
năm 1970 thì thua lồ được thế hiện của anh ta cũng vẫn ít hon thua lỗ của trái phiếu dài hạn loại tốt. 
Mặt khác, nếu anh ta chỉ giới hạn phần đầu tư trái phiếu vào trái phiếu tiết kiệm Mỳ các chứng 
khoán công ty phát hành ngắn hạn hoặc các tài khoản tiết kiệm thì anh ta sẽ không bị thua lồ về giá 
trị thị trường đối với số tiền gốc của mình trong giai đoạn này và anh ta sẽ nhận được mức sinh lợi 
cao hon so với mức sinh lợi của các cố phiếu tốt. Do đó, các "công cụ tưong đưong tiền mặt" thật sự 
lại là sự đầu tư tốt hon trong năm 1964 so với cổ phiếu thường - cho dù có xảy ra lạm phát mà đáng 
lẽ theo lý thuyết phải có lợi cho cố phiếu hon tiền mặt. Sự sụt giảm trong giá trị vốn được thông báo 
của các trái phiếu dài hạn tốt là do diễn biến trong thị trường tiền tệ, một lĩnh vực khó hiếu mà bình 
thường vốn không có ảnh hưởng quan trọng tới phưong châm đầu tư của các cá nhàn. 

Đây chỉ là một chuồi vô tận các trải nghiệm theo thời gian để chứng minh rằng tưong lai của 
giá chứng khoán không bao giờ có thế dự đoán được[37]. Giá trái phiếu hầu như luôn dao động ít 
hon giá cố phiếu, và nhà đầu tư nói chung có thế mua các trái phiếu tốt với bất kỳ kỳ hạn nào mà 
không phải lo lắng về những thay đổi trong giá trị thị trường của chúng. Có một vài ngoại lệ đối với 
quy luật này, và giai đoạn sau năm 1964 là một ví dụ. Chúng tôi sẽ nói nhiều hon về vấn đề thay đối 
giá cả trái phiếu trong một chuông sau này. 

3. Các kỳ vọng và phưong châm vào cuối năm 1971 và đầu năm 1972 Đen cuối năm 1971, 
người ta có thế thu được lãi suất chịu thuế 8% đối với các trái phiếu công ty tốt với kỳ hạn trung 
bình, và 5,7% miền thuế đối với các chứng khoán tốt của bang hoặc thành phố. Trong lĩnh vực ngắn 
hạn hon thì nhà đầu tư có the thu được khoảng 6% đối với các chứng khoán của chính phủ Mỳ có 
kỳ hạn 5 năm. Trong trường họp sau, người mua không cần quan tâm đến sự giảm sút có thế có của 
giá thị trường, vì anh ta chắc chắn sẽ được hoàn trả toàn bộ kế cả 6% mức lợi nhuận lãi, vào cuối 
một thời kỳ cầm giữ tưong đối ngắn, cố phiếu DJIA với mức giá thường xuyên của nó là 900 vào 
năm 1971 chỉ kiếm được có 3,5%. 

Hãy cho phép chúng tôi giả định rằng hiện nay, cũng như trong quá khứ, quyết định phưong 
châm đầu tư co bản là làm thế nào đế phân chia khoản đầu tư giữa các trái phiếu cấp cao (hay các 
"công cụ tưong đưong tiền mặt" khác) và các cổ phiếu loại DJIA dần đầu. 


19 



Nhà đầu tư nên đi theo đường hướng nào trong điều kiện hiện nay, nếu chúng ta không có lý do 
chắc chắn đế dự đoán một động thái đi lên hoặc đi xuống đáng kế trong tưong lai gần? Đầu tiên hãy 
đế chúng tôi chỉ ra rằng nếu không có sự thay đối bất lợi nghiêm trọng nào, nhà đầu tư phòng vệ có 
thế tin vào mức sinh lợi cố tức 3,5% hiện nay của cố phiếu của mình và cả mức lên giá trung bình 
hàng năm khoảng 4%. Chúng tôi sẽ giải thích sau này rằng sự tăng giá dựa chủ yếu trên sự tái đầu 
tư của một số công ty một lượng tưong ứng hàng năm từ lợi nhuận không được phân phối cho cổ 
đông. Trước khi nộp thuế thì mức sinh lợi kết hợp từ các loại cổ phiếu của anh ta khi đó tính trung 
bình sẽ khoảng 7,5% chang hạn, ít hon một chút so với lãi suất từ các trái phiếu cấp cao của anh 
ta[38]. Sau khi nộp thuế thì mức sinh lợi trung bình của cố phiếu lúc đó sẽ khoảng 5,3%[39]. Con 
số này gần bằng những gì ta có thế thu được hiện tại từ các trái phiếu tốt miền thuế với kỳ hạn trưng 
bình. 

So với các kỳ vọng trong phân tích về năm 1964 của chúng tôi, các kỳ vọng này là kém thuận 
lợi hon nhiều đối với cổ phiếu so với trái phiếu. (Kết luận này được suy ra một cách hiển nhiên từ 
một điều thực tế co bản là hoa lợi trái phiếu đã tăng nhiều hon nhiều hoa lợi cổ phiếu kế từ 1964.) 
Chúng ta không bao giờ được quên sự thật là chi trả về tiền lãi và tiền gốc của các trái phiếu tốt 
được bảo hộ tốt hon nhiều và do đó chúng chắc chắn hon cố tức và sự lên giá của cổ phiếu. Vì thế, 
chúng tôi buộc phải kết luận rằng hiện tại, vào cuối năm 1971, đầu tư trái phiếu được ưa chuộng 
hon nhiều so với đầu tư cố phiếu. Neu chúng tôi có thế chắc chắn rằng kết luận này là đúng thì 
chúng tôi sẽ phải khuyên nhà đầu tư phòng vệ đặt hết tiền vào trái phiếu và không một đồng nào 
cho cổ phiếu thường, cho đến khi mối quan hệ hoa lợi hiện tại thay đổi một cách đáng kể theo 
hướng có lợi cho cố phiếu. Nhưng tất nhiên là chúng tôi không thế chắc chắn rằng trái phiếu sẽ có 
lợi hon cổ phiếu xét từ các mức của ngày hôm nay. Người đọc sẽ nghĩ ngay lập tức rằng yếu tố lạm 
phát là lý do chính. Trong chưong sau, chúng tôi sẽ lập luận rằng những kinh nghiệm đáng kế của 
mình về lạm phát ở Mỳ trong thế kỷ này sẽ không ủng hộ cho việc lựa chọn cổ phiếu thay vì trái 
phiếu, với các mức chênh lệch về hoa lợi hiện nay. Song luôn tồn tại một khả năng - mặc dù chúng 
tôi coi là rất khó xảy ra - rằng có một cuộc lạm phát tăng tốc, bằng cách này hay cách khác sẽ khiến 
cổ phiếu được ưa chuộng hon trái phiếu được chi trả bằng một khoản tiền cố định[40]. Song cũng 
có một khả năng khác - mà chúng tôi cũng coi là rất khó xảy ra - là việc kinh doanh ở Mỹ sẽ trở nên 
sinh lời đến mức mà không cần có lạm phát tăng cao, cũng có thế khiến giá trị cố phiếu thường tăng 
mạnh trong một vài năm tới. Cuối cùng, còn có một khả năng quen thuộc nữa là chúng ta sẽ chứng 
kiến một cuộc tăng giá lớn mang tính đầu co trong thị trường cổ phiếu, mà không có lý do thực sự 
nào từ phía các giá trị co sở. Bất kỳ nguyên nhản nào trong số các nguyên nhàn này, và có thế là 
những nguyên nhân khác mà chúng tôi chưa nghĩ tới, đều có thế khiến nhà đầu tư hối hận khi tập 
trung 100% vào trái phiếu kế cả khi mức hoa lợi của chúng hấp dần hon. 

Do đó sau cuộc thảo luận ngắn về các cân nhắc chủ yếu này, chúng tôi một lần nữa nói đến 
phưong châm thỏa hiệp cơ bản cho các nhà đầu tư phòng vệ - tức là họ luôn luôn phải có một phần 
quỹ đáng kế dành cho phần nắm giữ kiếu trái phiếu và một phần đáng kế khác dành cho cố phần 
chủ sở hữu. Tuy nhiên, họ vẫn có thế chọn giữa việc duy trì một sự phân chia đon giản 50-50 giữa 
hai thành phần này, hoặc một tỷ lệ khác, dựa trên đánh giá của họ, dao động từ thấp nhất là 25% và 
cao nhất là 75% mỗi loại. Chúng tôi sè đưa ra cách nhìn chi tiết hon về các phưong châm khác nhau 
này trong một chuông sau này. Hiện tại vì tống mức sinh lợi mong đợi của cổ phiếu thường gần 
bằng tống mức sinh lợi của trái phiếu, mức sinh lợi kỳ vọng hiện tại (bao gồm cả sự tăng giá cố 
phiếu) của nhà đầu tư sẽ ít thay đổi bất kể anh ta phân chia quỹ giữa hai thành phần này như thế 
nào. Như đã tính ở trên, tống mức sinh lợi sinh ra từ cả hai bộ phận này là khoảng 7,8% trước khi 


20 



tính thuế, hay 5,5% trên cơ sở miền thuế(hoặc ước tính thuế đã trả). Mức sinh lợi như vậy là cao 
hơn đáng kế so với những gì một nhà đầu tư thận trọng tiêu biếu thực hiện được trong hầu hết lịch 
sử đầu tư dài hạn. Nó có thế không hấp dần lắm khi so với mức sinh lợi 14% hoặc xấp xỉ như thế 
thu được từ các cố phiếu thường trong 20 năm thị trường đi lên liên tục sau năm 1949. Song chúng 
ta cũng nên nhớ rằng giữa khoảng thời gian từ năm 1949 đến năm 1969, giá DJIA đã tăng hơn 5 lần 
trong khi lợi tức và cổ tức của nó chỉ tăng khoảng 2 lần. Do đó, phần lớn kỷ lục thị trường đầy ấn 
tượng trong giai đoạn đó là dựa trên sự thay đối thái độ của nhà đầu tư và nhà đầu cơ chứ không 
phải do các giá trị cơ sở của công ty. Ở một mức độ nào đó có thế gọi đây là "hoạt động tự nâng" 
("bootstrap operation"). 

Trong khi thảo luận về danh mục đầu tư cố phiếu thường của nhà đầu tư phòng vệ, chúng tôi 
mới chỉ nói về các cổ phiếu phát hành hàng đầu nằm trong 30 bộ phận cấu thành của chỉ số trung 
bình công nghiệp Dow Jones. Chúng tôi làm thế vì sự tiện lợi, chứ không có ý rằng chỉ 30 cố phiếu 
phát hành này là thích hợp đế mua vào. Thật ra, có rất nhiều công ty khác có chất lượng ngang bằng 
hoặc cao hơn trung bình của danh sách Dow Jones, chúng bao gồm một loạt các công ty cung cấp 
dịch vụ tiện ích công cộng (các công ty này có một chỉ số trung bình Dow Jones riêng đế đại 
diện)[4 1 ] . Nhưng điểm chính ở đây là kết quả tống thế của nhà đầu tư phòng vệ sẽ ít khi khác biệt 
lớn với một danh sách đa dạng hoặc đại diện này, hay một danh sách khác, hoặc - đúng hơn là - cả 
anh ta và các cố vấn của anh ta cũng không thể dự đoán chắc chắn những chênh lệch gì cuối cùng sẽ 
hình thành. Đúng là nghệ thuật đầu tư thành thạo hay khôn ngoan nằm trong việc chọn các cố phiếu 
phát hành có thế đưa ra kết quả tốt hơn là thị trường chung. Vì một số lý do sẽ giải thích ở phần 
khác, chúng tôi nghi ngờ khả năng các nhà đầu tư phòng vệ nói chung có thế tạo ra kết quả tốt hơn 
bình thường - tức là họ tự vượt qua thành tích tống thế của chính mình[42]. (Sự nghi ngờ của chúng 
tôi còn dành cho cả việc quản lý các quỹ lớn của các chuyên gia). 

Hãy đế chúng tôi thế hiện ý kiến của mình bằng một ví dụ mà ban đầu có vẻ như chứng minh 
cho điều ngược lại. Trong thời gian từ tháng 12 năm 1960 đến tháng 12 năm 1970, chỉ số DJIA tăng 
từ 616 lên 839, tức là tăng 36%. Nhưng trong cùng thời kỳ ấy, chỉ số lớn hơn nhiều của Standard & 
Poor's đo bằng 500 cố phiếu lại tăng từ 58,1 1 lên 92,15, tức là tăng 58%. Rõ ràng là nhóm thứ hai 
đã thế hiện đó là món "hàng" tốt hơn nhóm đầu. Nhưng ai có thế hấp tấp đến nồi dự đoán trong năm 
1960 rằng một tổ họp pha tạp đủ loại cổ phiếu thường lại có thể chắc chắn vượt qua được "ba mươi 
chúa tể" thượng lưu của chỉ số Dow? Tất cả điều đó cho thấy, chúng tôi xin nhấn mạnh lại, là rất ít 
khi ta có thế đưa ra dự đoán đáng tin cậy về sự thay đổi giá cả, dù là tuyệt đối hay tương đối. 

Chúng tôi sẽ nhắc lại ở đây mà không do dự - vì cảnh báo không thế được đưa ra một cách quá 
thường xuyên - rằng nhà đầu tư không thế mong thu được kết quả cao hơn trung bình bằng cách 
mua các chứng khoán mới, hay các phát hành "nóng" thuộc bất kỳ kiếu nào, tức là những chứng 
khoán được gợi ý là đem về lợi nhuận nhanh[43]. Điều ngược lại thì hầu như chắc chắn đúng về lâu 
dài. Nhà đầu tư phòng vệ phải giới hạn mình trong các cố phần của những công ty quan trọng có 
thành tích lâu dài về các hoạt động sinh lời và có tình trạng tài chính mạnh. (Bất kỳ nhà phân tích 
chứng khoán có giá nào cũng có thế lập ra một danh sách các công ty như vậy). Các nhà đầu tư 
xông xáo có thế mua các loại cố phiếu thường khác, nhưng chúng cũng cần phải có cơ sở hấp dần 
chắc chắn, dựa vào sự phân tích thông minh. 

Để kết thúc phần này, chúng tôi sẽ nói qua về ba khái niệm hoặc phương thức thực hành bổ 
sung cho nhà đầu tư phòng vệ. Đầu tiên là việc mua cổ phần của một quỳ đầu tư có tiếng thay cho 


21 



việc tự lập một danh mục đầu tư của mình. Anh ta có thế sử dụng một trong các "quỹ ủy thác 
thường" hoặc các "quỳ đồng hòa nhập" ("commingled fund"), được điều hành bởi các công ty và 
ngân hàng ủy thác ở nhiều bang; hoặc, nếu vốn của anh ta lớn, anh ta có thế sử dụng dịch vụ của 
một công ty tư vấn đầu tư có tiếng. Việc này sẽ cho phép anh ta quản lý một cách chuyên nghiệp kế 
hoạch đầu tư của mình theo những lề lối tiêu chuấn. Thứ ba là phưong pháp "bình quân chi phí đô 
la", đon giản là nhà đầu tư dành một khoản tiền cố định mỗi tháng hoặc mỗi quý để đầu tư vào các 
cổ phiếu thường. Như vậy thì anh ta sè mua nhiều cổ phần hon khi thị trường thấp so với khi thị 
trường cao, và anh ta rất có thế sẽ có được mức giá tống thế thỏa đáng với tất cả phần nắm giữ của 
mình. Nói đúng ra, phưong pháp này là việc áp dụng một cách tiếp cận rộng hon gọi là "đầu tư theo 
công thức". Việc này đã được đề cập đến trong lời khuyên của chúng tôi rằng nhà đầu tư có thế thay 
đối phần nắm giữ cổ phiếu thường của mình giữa mức nhỏ nhất là 25% và mức lớn nhất là 75%, 
theo một mối tưong quan ngược với diễn biến của thị trường. Các ý tưởng này sẽ sinh lời cho nhà 
đầu tư phòng vệ, và chúng sẽ được bàn đến nhiều hon trong các chưong sau[44]. 

Các kết quả mà nhà đầu tư xông xáo kỳ vọng Người mua chứng khoán mạnh bạo tất nhiên sẽ 
mong muốn và kỳ vọng đạt được các kết quả tống thế tốt hon nhà đầu tư phòng vệ hoặc thụ động. 
Nhưng đầu tiên anh ta phải chắc chắn rằng các kết quả của mình không tồi hon. Không lý gì khi ta 
đem rất nhiều sinh lực, sự nghiên cứu và khả năng thiên bẩm đến Phố Wall để rồi kết cục lại bị lồ 
nhiều hon lai. Các phấm chất trên, nếu định hướng nhầm, sẽ không khác gì sự cản trở. Vì vậy nên 
một điều vô cùng quan trọng là nhà đầu tư mạnh bạo phải khởi đầu với quan niệm rõ ràng về những 
quy trình nào sê đem lại co hội thành công tưong đối, còn quy trình nào thì không. 

Đầu tiên, chúng ta hãy xem xét một vài cách thức mà các nhà đầu tư và nhà đầu cơ thường hay 
sử dụng đế đạt được các kết quả cao hơn thông thường. Chúng bao gồm: 

1. KINH DOANH THEO THỊ TRƯỜNG. Việc này thường có nghĩa là mua cổ phiếu khi thị 
trường đi lên và bán chúng đi sau khi thị trường quay đầu đi xuống. Các cố phiếu được chọn mua 
thường nằm trong số có "biểu hiện" tốt hơn mức trung bình của thị trường. Một số ít các nhà kinh 
doanh chuyên nghiệp thường xuyên tham gia vào việc bán khống. Họ bán những chứng khoán 
không có trong tay mà là vay thông qua các cơ chế đã hình thành của giao dịch chứng khoán. Mục 
tiêu của họ là sinh lời từ sự giảm giá sau đó của các cổ phiếu này, bằng cách mua lại chúng với giá 
thấp hơn giá bán. (Như trích dẫn của chúng tôi từ Wall Street Journal [Nhật báo Phố Wall] tại trang 
34 đã cho thấy, kế cả những "nhà đầu tư nhỏ" - hãy vứt bỏ khái niệm này đi! - đôi khi cũng thử tay 
nghề non nớt của mình trong việc bán khống). 

2. CHỌN LỌC NGÃN HẠN. Việc này có nghĩa là mua cố phiếu của các công ty đang báo giá 
hoặc đang được trông đợi đế báo cáo về lợi tức đã tăng lên, hoặc một diễn biến thuận lợi nào đó của 
công ty đang được mong đợi. 

3. CHỌN LỌC DÀI HẠN. 0 đây điếm nhấn thông thường là vào thành tích phát triển xuất sắc 
trong quá khứ, và có nhiều khả năng là nó sẽ tiếp tục trong tương lai. Trong một số trường họp, 

"nhà đầu tư" có thể chọn các công ty chưa thể hiện được các kết quả ấn tượng, nhưng được mong 
đợi là sẽ có sức kiếm lời cao sau này. (Những công ty như vậy thường thuộc về một lĩnh vực công 
nghệ nào đó - chang hạn như máy tính, dược phấm, điện tử-và chúng thường đang phát triển các 
quy trình hoặc sản phấm mới được coi là đặc biệt hứa hẹn). 


22 



Chúng tôi đã thể hiện quan điểm phủ định của mình về khả năng thành công tổng thể của nhả 
đầu tư trong các lĩnh vực hoạt động này. Mục đầu tiên chúng tôi đã loại trừ khỏi lĩnh vực đầu tư 
dựa trên cơ sở của cả lý thuyết và thực tế. Kinh doanh cố phiếu không phải một việc "mà dựa trên 
phân tích kỹ lưỡng có thế cho ta sự an toàn về vốn gốc và mức sinh lợi thỏa đáng". Kinh doanh cố 
phiếu sẽ được nói đến nhiều hơn trong một chương sau này[45]. 

Trong những nồ lực chọn các cổ phiếu hứa hẹn nhất cho kỳ ngắn hạn hoặc tương lai lâu dài, 
nhà đầu tư gặp phải hai kiếu chướng ngại vật - kiếu thứ nhất xuất phát từ khả năng nhầm lần của 
con người và kiểu thứ thứ hai là từ bản chất cuộc cạnh tranh. Anh ta có thể nhầm lần về dự báo 
tương lai của mình; hoặc kể cả nếu anh ta đúng, giá cả thị trường hiện tại có thể đã phản ánh hết 
những gì anh ta trông đợi. Trong lĩnh vực chọn lọc ngắn hạn, kết quả năm nay của một công ty 
thường là thông tin công khai trên Phố Wall, kết quả năm sau, theo những gì có thế dự đoán được, 
cũng đã được xem xét cấn thận. Do đó nhà đầu tư nào chọn các cố phiếu phát hành chủ yếu dựa 
theo các kết quả xuất sắc của năm nay, rất có thế sê thấy rằng các nhà đầu tư khác cũng đã làm vậy 
vì cùng lý do này. 

Trong khi chọn cổ phiếu cho các dự định dài hạn của mình, các khó khăn của nhà đầu tư về cơ 
bản vẫn như thế. Khá năng bị nhầm lần hoàn toàn khi dự đoán - điều mà chúng tôi đã minh họa với 
ví dụ về hàng không tại trang 2 1 - chắc chắn là lớn hơn so với khi xử lý lợi tức ngắn hạn. Vi các 
chuyên gia thường xuyên bị nhầm lần khi dự báo, trên lý thuyết thì một nhà đầu tư có thế lãi lớn khi 
dự báo đúng trong khi cả Phố Wall lại dự báo sai. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết. Có bao nhiêu nhả 
đầu tư mạnh bạo có thế dựa vào sự nhạy bén hay năng khiếu tiên tri của mình đế thắng được các 
chuyên gia phân tích trong trò chơi yêu thích của họ về dự báo lợi tức tương lai dài hạn? 

Do đó, chúng tôi phải đi đến một kết luận hợp lý sau, cho dù là đáng buôn: Đe có khả năng đạt 
được kết quả cao hơn trung bình, nhà đầu tư phải tuân theo các phương châm nào (1) sáng suốt và 
đầy hứa hẹn một cách cố hữu, và (2) không phải là phố biến trên Phố Wall. 

Có tồn tại phương châm như vậy cho nhà đầu tư mạnh bạo không? Một lần nữa, trên lý thuyết, 
câu trả lời là có và có những lý do vững chắc để cho rằng ngoài đời câu trả lời cũng là có. Ai cũng 
biết rằng các hoạt động đầu cơ chứng khoán bị đầy đi quá xa theo cà hai hướng, thường xuyên đối 
với thị trường chung và vào mọi lúc đối với ít nhất một vài chứng khoán phát hành riêng lẻ. Hơn 
nữa, một cổ phiếu thường có thể bị đánh giá thấp vì thiếu sự chú ý hoặc định kiến vô lý phổ biến. 
Chúng tôi có thế đi xa hơn và khắng định điều này đối với một phần vô cùng lớn việc kinh doanh cố 
phiếu thường, những người tham gia dường như - nói một cách lịch sự - không biết cách phân biệt 
phần này với phần khác trong giải phẫu của mình. Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ chỉ ra một số 
ví dụ về sự khác biệt (trong quá khứ) giữa giá và giá trị. Do đó có vẻ bất kỳ một người thông minh 
nào, với một cái đầu tính toán tốt về các con số, chắc phải có được cuộc dạo chơi thực thụ trên Phố 
Wall, đánh bật sự ngốc nghếch của người khác. Có vẻ vậy, nhưng chuyện lại không đơn giản như 
vậy. Mua một cố phiếu phát hành bị quên lãng và vì thế mà bị định giá thấp đế kiếm lời, thường là 
một việc kéo dài và thử thách lòng kiên nhẫn. Và bán khống một cổ phiếu phát hành được ưa 
chuộng quá mức và do đó được định giá quá cao sê biến thành một cuộc thử không chỉ lòng can 
đảm và sức chịu đựng của một người mà cả ví tiền của anh ta[46]. Nguyên tắc thì thật là hay, việc 
áp dụng thành công không phải là không thế làm được, song đó rõ ràng không phải một nghệ thuật 
có thế dề dàng nắm được. 


23 



Có một nhóm khá lớn các "trường hợp đặc biệt" trong nhiều năm có thế được trông đợi là sẽ 
đem đến một mức sinh lợi hàng năm kha khá khoảng 20% hoặc cao hon, với khả năng rủi ro tống 
thế thấp nhất đối với những ai biết đường đi nước bước trong lĩnh vực này. Các trường hợp đó bao 
gồm kinh doanh chênh lệch giá giữa các chứng khoán (intersecurity arbitrage), chi trả (payout) hoặc 
kế sách tái co cấu nợ (workout) trong thanh lý công ty, một số loại phòng hộ giá. Trường hợp điển 
hình nhất là một vụ sát nhập hoặc mua lại công ty được dự kiến trước khiến giá trị của một số cổ 
phần nhất định tăng cao hon hẳn giá của chúng tại thời điểm thông báo. số lượng các giao dịch như 
vậy đã tăng nhiều trong những năm gần đây, và đó là một thời kỳ lời lãi lớn đối với những kẻ sành 
sỏi. Nhưng với việc các vụ thông báo sát nhập tăng lên nhiều thì các trở ngại đối với sát nhập cũng 
tăng lên nhiều, khiến cho các vụ giao dịch không thành công cũng tăng lên nhiều; do đó khá nhiều 
những thua lồ cá nhân đã trở thành hiện thực trong các hoạt động từng một thời là an toàn này. 
Ngoài ra, có thế mức lời lãi tống thế đã bị giảm đi do có quá nhiều sự cạnh tranh[47]. 

Sự giảm khả năng sinh lãi của những trường họp đặc biệt này có vẻ là biếu hiện của một quá 
trình tự phá hủy - gần giống như quy luật về mức sinh lợi giảm dần - đã được phát triển trong suốt 
thời gian hình thành cuốn sách này. Vào năm 1949, chúng tôi có thế đưa ra một nghiên cứu về sự 
dao động của thị trường chứng khoán trong vòng 75 năm trở về trước, nó chứng tỏ một công thức - 
dựa vào lợi tức và mức lãi suất hiện tại - đế xác định mức mua DJIA thấp hon giá trị "trung tâm" 
hoặc "nội tại" của nó và bán ở mức cao hon giá trị này. Nó áp dụng châm ngôn chủ đạo của gia đình 
Rothschild là "Mua rẻ bán đất" [48]. Và nó có lợi thế là đi ngược lại hoàn toàn với châm ngôn ăn sâu 
và độc hại của Phố Wall là phải mua chứng khoán bởi vì chúng đi lên và bán bởi vì chúng đi xuống. 
Mặc dù vậy, sau năm 1949 công thức này không còn đúng nữa. Minh họa thứ hai được thế hiện qua 
"Lý thuyết Dow" nổi tiếng về biến động của thị trường chứng khoán, trong việc so sánh giữa những 
kết quả tuyệt vời của nó trong giai đoạn 1897-1933, và hiệu quả đáng nghi ngờ hon nhiều của nó từ 
năm 1934. 

Ví dụ thứ ba và cuối cùng về các co hội vàng mà gần đây không còn nữa: Một phần lớn các 
hoạt động của chúng tôi trên Phố Wall là tập trung vào việc mua các cố phiếu phát hành giá hời 
(bargain issue) được nhận dạng một cách dề dàng bởi chúng được bán ở mức giá thấp hon cổ phần 
của mình trong tài sản có ròng hiện tại (vốn lưu động) nói riêng, không tính khoản mục nhà máy và 
các tài sản khác, và sau khi đã khấu trừ hết tất cả tài sản nợ trước cổ phiếu này. Rõ ràng là các cổ 
phiếu phát hành này được bán ở giá thấp hon nhiều giá trị của cả doanh nghiệp với tư cách là một 
công ty tư nhân. Không có người chủ sở hữu hay cố đông lớn nào lại muốn bán những gì họ sở hữu 
với cái giá thấp đến ngớ ngấn như vậy. Thế mà lạ thay, các trường họp lạ thường này lại không khó 
tìm. Vào năm 1957, một danh sách được công bố cho thấy gần 200 cố phiếu phát hành kiểu này có 
mặt trên thị trường. Theo nhiều cách khác nhau, gần như tất cả các cố phiếu phát hành giá hời này 
lại trở nên sinh lời, và kết quả trung bình hàng năm còn cao hon hầu hết các đầu tư khác. Nhưng rồi 
chúng cũng gần như biến mất khỏi thị trường chứng khoán trong thập kỷ sau đó, cùng với chúng là 
cả một lĩnh vực đáng tin cậy đế nhà đầu tư mạnh bạo có thế thực hiện các phi vụ khôn ngoan và 
thành công. Tuy nhiên, với mức giá thấp của năm 1970, một lần nữa lại xuất hiện một số lượng 
đáng kế các cổ phiếu phát hành "dưới mức vốn lưu động", và mặc dù thị trường đã hồi phục mạnh 
mẽ, vẫn có đủ các phát hành này vào cuối năm để tạo thảnh một danh mục đầu tư hoàn chỉnh. 

Nhà đầu tư mạnh bạo trong các điều kiện ngày nay vần có các cơ hội khác nhau đế đạt được kết 
quả cao hon mức trung bình. Danh mục khống lồ các chứng khoán đã được đưa ra thị trường cần 
phải bao gồm một số lượng đáng kế các chứng khoán được nhận định là bị định giá thấp theo các 


24 



tiêu chuấn họp lý và tương đối tin cậy. Tính trung bình, các chứng khoán đó cần phải gặt hái những 
kết quả thỏa đáng hơn là DJIA hay bất kỳ một danh sách đại diện tương tự nào khác. Theo quan 
điểm của chúng tôi, việc tìm kiếm các cố phiếu phát hành như vậy sẽ không đáng công sức của nhả 
đầu tư trừ phi anh ta muốn thêm 5% chang hạn vào mức sinh lợi trung bình hàng năm trước thuế 
của thành phần cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình. Chúng tôi sẽ thử phát triển một hoặc 
nhiều cách tiếp cận như vậy trong việc lựa chọn cố phiếu cho nhà đầu tư mạnh bạo sử dụng. 


25 



BÌNH LUẬN VỀ CHƯƠNG 1 

“Tất cả sự bất hạnh của nhân loại đều do một thứ mà ra: không biết cách giữ được sự thư thái 
trong phòng.” 


- Blaise Pascal - 

Tại sao bạn lại cho rằng tất cả các nhà môi giới trên sàn Sở Giao dịch chứng khoán New York 
luôn vui mừng khi nghe tiếng chuông báo đóng cửa - bất kế điều gì đã diễn ra trên thị trường ngày 
hôm ấy? Đó là vì cứ mỗi khi bạn có giao dịch thì họ lại kiếm được tiền - cho dù bạn có kiếm ra tiền 
hay không. Bằng cách đầu co thay vì đầu tư, bạn tự giảm đi khả năng làm giàu của mình và làm 
tăng khả năng này của một ai đó. 

Định nghĩa về đầu tư của Graham không thế rõ hon được nữa: "Hoạt động đầu tư là một hoạt 
động mà thông qua sự phân tích kỳ lưỡng, hứa hẹn sự an toàn vốn và mang lại mức sinh lợi thỏa 
đáng. "[49] Hãy chú ý rằng, theo Graham, đầu tư gồm ba yếu tố ngang bằng nhau: 

bạn phải phân tích kỳ lưỡng một công ty và sự vững chắc của nền tảng kinh doanh của nó, 
trước khi bạn mua cổ phiếu công ty đó, bạn phải bảo vệ mình cẩn thận trước các tổn thất nghiêm 
trọng; bạn cần phải mong đạt được kết quả "thỏa đáng", chứ không phải là phi thường. 

Một nhà đầu tư tính toán xem một cổ phiếu có giá trị như thế nào dựa trên giá trị của doanh 
nghiệp đó. 

Còn một nhà đầu co thì đánh bạc may rủi rằng giá một cố phiếu sẽ đi lên chỉ vì ai đó sẽ trả 
nhiều hon cho nó. Như Graham từng nói, các nhà đầu tư sê đánh giá "giá thị trường theo các tiêu 
chuẩn đã được xác lập về giá trị", trong khi nhà đầu co "dựa các tiêu chuẩn co bản [của mình] về 
giá trị vào giá thị trường"[50]. Với một nhà đầu co dòng chảy không ngừng của sự báo giá cổ phiếu 
giống như khí ôxy vậy; cắt nó đi thì anh ta sẽ chết. Đối với một nhà đầu tư, những gì Graham gọi là 
"giá trị báo giá" có tầm quan trọng ít hon nhiều. Graham khuyến khích bạn chỉ nên đầu tư nếu bạn 
vần thoải mái khi sở hữu một cổ phiếu cho dù không biết giá cố phần hàng ngày của nó[5 1]. 

Giống như đánh bạc ở sòng bạc hay cá cược đua ngựa, đầu co trên thị trường có khi rất lý thú, 
hoặc có lúc có lợi (nếu bạn gặp may). Nhưng đó là cách tồi tệ nhất có thế hình dung đế bạn làm 
giàu. Đó là vì Phố Wall, cũng như ở Las Vegas hay trường đua, đã định ra các khả năng sao cho chủ 
sòng luôn nắm đằng chuôi đối với tất cả những ai cố đánh thắng chủ sòng trong chính trò choi đầu 
co của nó. 

Ngược lại, đầu tư là một kiểu sòng bạc đặc biệt - trong đó, sau cùng bạn không thế thua, miễn 
là bạn chỉ choi theo các luật lệ khiến lợi thế nghiêng về phía bạn. Những người đầu tư sẽ kiếm tiền 
cho bản thân; những người đầu co sẽ kiếm tiền cho nhà môi giới của họ. Và đó là lý do vì sao Phố 
Wall luôn luôn hạ thấp các phấm chất bên bỉ của sự đầu tư và tăng sự hấp dần màu mè của sự đầu 
cơ. 


KHÔNG AN TOÀN VỚI TỐC ĐỘ CAO 

Bị lần lộn giữa đầu cơ và đầu tư, như Graham cảnh báo, luôn là một sai lầm. Vào những năm 
1990, sự nhầm lần ấy đã dần tới sự phá hủy quy mô lớn. Có vẻ như gần như tất cả mọi người đã mất 
kiên nhẫn cùng một lúc, và Mỳ trở thành Đất nước Đầu cơ, trong đó gồm toàn những nhà đầu tư 


26 



nhảy từ cổ phiếu này sang cổ phiếu kh ác như một đàn cào cào bay loạn giữa cánh đồng cỏ vào 
tháng 8. 

Người ta bắt đầu tin rằng phép kiểm định một kỹ thuật đầu tư chỉ đon giản là đế xem nó có "tác 
dụng" hay không. Neu họ thắng trên thị trường trong bất kỳ giai đoạn nào, cho dù các kỹ thuật của 
họ có nguy hiểm hay ngó' ngẩn thế nào đi nữa, thì họ vẫn khoe khoang rằng mình đã "đúng". Nhưng 
một nhà đầu tư thông minh thì không quan tâm đến chuyện mình nhất thời đúng. Đe đạt được các 
mục đích tài chính dài hạn của mình, bạn phải đúng một cách bền vững và đáng tin cậy. Những kỹ 
thuật rất mốt vào những năm 1990 như mua bán trong ngày[52], bỏ qua sự đa dạng hóa, chụp giật 
các quỹ tuông hồ "đang nóng", làm theo các "hệ thống" chọn lựa cổ phiếu có vẻ như có tác dụng. 
Nhưng chúng đều không có co thắng trong thời gian lâu dài, vi chúng đều không đạt được ba tiêu 
chuẩn đầu tư của Graham. 

Đe biết tại sao các mức sinh lợi cao một cách nhất thời không chứng minh được điều gì, bạn 
hãy tưởng tượng rằng hai noi cách nhau 130 dặm. Neu tôi đi theo giới hạn tốc độ 65 dặm/giờ, tôi có 
thể lái hết quãng đường trong hai giờ. Nhưng nếu tôi lái với tốc độ 130 dặm/giờ, tôi có thế đến đích 
trong một giờ. Neu tôi thử làm và thành công, tôi có "đúng" không? Bạn có nên bị lôi cuốn và làm 
theo, vì bạn thấy tôi khoe rằng nó "có tác dụng"? Các mánh khóe hào nhoáng đế thắng thị trường 
cũng vậy: Trong những đạt ngắn, với điều kiện là vận may của bạn vẫn còn, thì chúng có tác dụng. 
Song với thời gian, dần dần chúng sẽ giết chết bạn. có thể 

Vào năm 1973, khi Graham sửa lại lần cuối cùng cuốn Nhà đầu tư thông minh, mức luân 
chuyển hàng năm tại Sở Giao dịch chứng khoán New York là 20%, tức là một cổ đông điển hình sẽ 
nắm giữ một cố phiếu trong vòng năm năm trước khi bán nó đi. Tới năm 2002, mức luân chuyển đạt 
tới 105% - thời kỳ nắm giữ chỉ có 1 1,4 tháng. Vào năm 1973, một quỹ tưong hỗ trung bình giữ một 
cổ phiếu trong gần ba năm, tới năm 2002, thời gian sở hữu đã giảm xuống chỉ còn 10,9 tháng. Cứ 
như các nhà quản lý quỹ tuông hồ đã nghiên cứu các chứng khoán của mình đủ lâu đế biết rằng 
đáng lẽ họ không nên mua chúng từ đầu, rồi nhanh chóng thải chúng đi và bắt đầu lại từ đầu. 

Cả những công ty quản lý tiền đáng kính nhất cũng trở nên hấp tấp. Vào đầu năm 1995, Jeffrey 
Vinỉk, quản lý của Fidelity Magellan (khi đó là quỳ đầu tư tưong hồ lớn nhất thế giới), đặt 42,5% 
các tài sản của mình vào các cố phiếu công nghệ. Vinik tuyên bố rằng hầu hết những người nắm giữ 
cổ phần của ông "đã đầu tư vào quỹ vì các mục đích trong nhiều năm nữa. Tôi nghĩ các mục đích 
của họ cũng như của tôi, và cũng như tôi, họ tin rằng cách tiếp cận dài hạn là tốt nhất". Nhưng sáu 
tháng sau khi ông viết những lời lẽ sáng suốt này, Vinik đã bán gần hết các cố phần công nghệ của 
mình, giải tỏa gần 19 tỉ đô la trong tám tuần hồn loạn. "Dài hạn" là như thế đấy! Và tới năm 1999, 
bộ phận môi giới giá hạ của Fidelity đã kêu gọi khách hàng của mình giao dịch mọi lúc, mọi noi, 
bằng cách chỉ sử dụng một chiếc máy tính cầm tay Palm, một điều rất họp với khẩu hiệu mới của 
công ty là "Mồi giây đều quan trọng". 



27 


Các cổ phiếu luân chuyển nhanh Và trên sàn giao dịch NASDAQ, mức luân chuyển đã đạt đến 
tốc độ méo mó, nhu trên hình 1-1 [53]. 

Năm 1999, cố phần của Puma Technology, chang hạn, đã sang tay trung bình cứ sau mỗi 5,7 
ngày. Mặc cho châm ngôn hoành tráng của NASDAQ là Thị truờng cố phiếu cho hàng trăm năm 
tới", nhiều khách hàng của nó còn không thế giữ một cổ phiếu lâu hon một trăm giờ. 

TRÒ CHƠI ĐIỆN TỪ CHỨNG KHOÁN 

Phố Wall làm cho việc kinh doanh trực tuyến giống nhu cách làm ra tiền ngay lập tức: Discover 
Brokerage, chi nhánh trực tuyến của công ty đáng kính Morgan Stanley, phát một quảng cáo truyền 
hình trong đó một lái xe cứu hộ lôi thôi đón một giám đốc trông có vẻ giàu có. Khi nhìn thấy một 
tấm ảnh có hình một bãi biến nhiệt đới trên bảng lái xe nhà điều hành hỏi: "Đi nghỉ mát hả?" Thật 
ra", lái xe trả lời, "đó là nhà tôi." Ngạc nhiên, nhà điều hành nói: Trông giống một hòn đảo." Với sự 
đắc ý thầm, lái xe trả lời: Thật ra, đó là một đất nuớc.” 

Sự tuyên truyền còn đi xa hon nữa. Kinh doanh trực tuyến không mất công sức gì và không cần 
suy nghĩ gì. Một quảng cáo truyền hình của Ameritrade, một công ty môi giới trực tuyến, xuất hiện 
hai bà vợ đi tập chạy về; một nguời bật máy tính, ấn chuột vài lần, và hân hoan nói "Hình nhu mình 
vừa kiếm đuợc khoảng 1.700 đô la!" Trong một quảng cáo truyền hình cho công ty môi giới 
Waterhouse, ai đó hỏi huấn luyện viên bóng rổ Phil Jackson: "ông có biết gì về kinh doanh không?" 
Câu trả lời của ông ta là Tôi sẽ làm ngay bây giờ". (Các đội NBA của ông có thế thắng bao nhiêu 
trận nếu ông đem triết lý đó lên sân? Có vẻ nhu một kẻ không biết gì về đội kia nhung lại nói: Tôi 
sẵn sàng đấu họ ngay bây giờ", điều này không giống nhu một công thức vô địch cho lắm). 

Cho đến năm 1999 đã có ít nhất sáu triệu nguời kinh doanh trực tuyến - và khoảng một phần 
mười số đó "mua bán trong ngày”, tức là dùng Internet đế mua bán chứng khoán với tốc độ ánh 
sáng. Tất cả mọi người, từ ngôi sao giải trí Barbra Streisand cho đến Nicholas Birbas, một người 25 
tuổi từng là bồi bàn ở khu Queens, New York, đều vung chứng khoán như những hòn than nóng. 
Trước đây," Birbas nói, Tôi đã đầu tư dài hạn và tôi phát hiện ra rằng như thế thật không thông 
minh." Giờ đây, Birbas mua bán chứng khoán đến 10 lần một ngày và mong kiếm được 100.000 đô 
la một năm. "Tôi không thế chịu nổi nếu thấy màu đỏ trong cột lời hay lồ của mình," Streisand rùng 
mình nói trong cuộc phỏng vấn với Fortune. Tôi thuộc cung Kim Ngưu, tức là con bò tót, nên tôi 
phản ứng với màu đỏ. Neu tôi thấy màu đỏ tôi bán các cố phiếu của mình ngay."[54] Bằng cách liên 
tục đố dữ liệu về chứng khoán vào các quán ăn và hiệu làm đầu, nhà bếp và quán cà phê, taxi và bến 
đỗ xe tải, các trang web tài chính và kênh truyền hình tài chính đã biến thị trường chứng khoán 
thành một cuộc choi điện tử toàn quốc không ngừng. Công chúng cảm thấy hiếu biết về thị trường 
hon bao giờ hết. Tiếc rằng, trong khi người ta đang ngập ngụa với dữ liệu, thì lại không tìm thấy 
kiến thức ở đâu cả. Chứng khoán bị tách hoàn toàn khỏi công ty đã phát hành ra chúng - chúng chỉ 
còn là vật trừu tượng, chỉ là những chấm sáng di chuyển trên màn hình TV hoặc máy tính. Nếu 
chấm sáng đi lên, thì chang còn điều gì khác đáng bận tâm nữa. 

Ngày 20/12/1999, công ty Juno Online Services mở ra một kế hoạch kinh doanh tiên phong: 
mất càng nhiều tiền càng tốt, một cách cố tình. Juno tuyên bố rằng nó sẽ đưa ra các dịch vụ bán lẻ 
hoàn toàn miền phí - không mất tiền e-mail, không mất tiền truy cập Internet - và nó sẽ bỏ ra hàng 
triệu đô la tiền quảng cáo trong năm tiếp theo. Với tuyên bố mang tính tự sát công ty đó, chứng 
khoán của Juno đã vọt từ 16,375 đô la lên 66,75 đô la chỉ trong có hai ngày[55]. 


28 



Tại sao phải mất thì giờ tìm hiểu xem một doanh nghiệp có lãi hay không, hay một công ty sản 
xuất ra sản phấm hoặc dịch vụ gì, ai là nguời quản lý của nó hay thậm chí tên công ty là gì? Tất cả 
những gì mà bạn cần biết về chứng khoán chỉ là cái mã ký hiệu dề nhớ trên băng thông tin điện tử 
của chúng: CBLT, INKT, PCLN, TGLO, VRSN, WBVN[56]. Nhu thế bạn có thể mua chúng còn 
nhanh hon nữa, không phải tốn thêm hai giây lằng nhằng đế tìm chúng trên mạng. 

Vào cuối năm 1998, chứng khoán của một công ty sửa chữa xây dựng nhỏ xíu, rất ít khi đuợc 
giao dịch là Temco Services, đã tăng giá trị lên gần gấp ba lần chỉ trong vòng một vài phút với khối 
luợng mua bán cao kỷ lục. Tại sao? Duới dạng kỳ quái của bệnh khó đọc trong tài chính, hàng 
nghìn nguời đã mua Temco sau khi nhầm ký hiệu thông tin điện tử của nó là TMCO với ký hiệu của 
Ticketmaster Online (TMCS), một công ty Internet đuợc ua chuộng có cố phiếu bắt đầu đuợc kinh 
doanh công khai lần đầu tiên vào đúng ngày hôm đó[57]. 

Oscar Wilde đã từng đùa rằng một kẻ vô sỉ thì "biết giá của mọi thứ và chang biết giá trị của cái 
gì". Với định nghĩa đó thì thị truờng chứng khoán luôn vô sỉ, nhung tới cuối những năm 1990, nó 
hẳn còn làm cho chính Oscar cũng bị sốc. Một ý kiến chua chín chắn duy nhất về giá của nó có thể 
làm tăng gấp đôi chứng khoán của một công ty, thậm chí ngay cả khi giá trị của nó hoàn toàn không 
đuợc kiểm tra. Vào cuối năm 1998, Henry Blodget, một nhà phân tích ở CIBC Oppenheimer, đã 
cảnh báo rằng "với tất cả những chứng khoán Internet, việc định giá rõ ràng là một nghệ thuật chứ 
không phải khoa học". Rồi sau đó bằng cách chỉ nêu ra khả năng phát triển tuông lai, ông đã nâng 
"mức giá mục tiêu" của mình trên Amazon.com từ 150 đô la lên 400 đô la chỉ trong một cú bố nhào. 
Amazon.com vọt lên 19% ngày hôm đó và - mặc cho lời phản đối của Blodget rằng mức giá có lời 
của ông là dự báo cho một năm - đã vuợt qua 400 đô la chỉ trong ba tuần. Một năm sau đó nhà phân 
tích Walter Piecyk của PaineWebber đã dự đoán rằng chứng khoán của Qualcomm sẽ đạt 1.000 đô 
la một cố phần trong 12 tháng sau đó. Chứng khoán đó đã tăng 1 .842% năm đó, lại vọt thêm 31% 
vào hôm đó đạt 659 đô la một cố phần[58]. 

TỪ CÔNG THỨC ĐẾN THẢM HỌA 

Nhung kinh doanh nhu bị ma đuối không phải là cách đầu co duy nhất. Trong suốt cả thập kỷ 
truớc, hết công thức đầu co này đến công thức khác đuợc đua ra, đuợc phố biến rồi bị vứt đi. Tất cả 
các công thức đó đều có chung một vài tính chất - Thật là nhanh! Thật là dễ! Chang mất gì cả! - và 
tất cả đều vi phạm ít nhất một trong những điếm phân biệt giữa đầu tu và đầu cơ của Graham. Duới 
đây là một số công thức thời thuợng tiêu biếu đã thất bại: 

Tiền trên lịch. "Hiệu ứng tháng Giêng" - tức là các chứng khoán nhỏ có xu huớng tạo ra lợi 
nhuận lớn do lên giá vào đầu năm - đuợc quảng bá rộng rãi trong các bài báo học thuật và các cuốn 
sách đuợc ua chuộng xuất bản vào những năm 1980. Các nghiên cứu này cho thấy nếu bạn chồng 
một loạt chứng khoán nhỏ vào nửa cuối tháng 12 và giữ chúng đến tháng 1, bạn sẽ vuợt thị truờng 
từ 5 đến 10 điểm phần trăm. Điều này khiến nhiều chuyên gia kinh ngạc. Rốt cuộc nếu nó dề nhu 
vậy thì chắc chắn mọi nguời sẽ nghe nói đến nó, nhiều nguời sẽ làm theo, và co hội sẽ tan biến mất. 

Điều gì đã gây ra cú hích vào tháng Giêng? Đầu tiên, nhiều nhà đầu tu bán những chứng khoán 
tệ nhất của mình vào cuối năm để khóa các khoản lồ có the giảm trừ thuế của họ. Thứ hai, các nhà 
quản lý tiền chuyên nghiệp trở nên thận trọng hon khi năm sắp kết thúc, mong muốn giữ gìn thành 
tích tốt (hoặc giảm thiểu thành tích kém cỏi). Điều này khiến họ không muốn mua (hay kể cả giữ) 
một chứng khoán đang giảm. Và nếu một chứng khoán có kết quả thực hiện kém mà còn nhỏ và ít 


29 



được biết đến, các nhà quản lý tiền tệ càng không muốn cho nó vào danh sách cố phần cuối năm của 
mình. Tất cả những yếu tố này biến các chứng khoán nhỏ thành món hời tạm thời sau khi những 
mua bán vì mục đích thuế chấm dứt vào tháng Giêng, các chứng khoán này thường bật trở lại và tạo 
ra lời lãi kha khá một cách nhanh chóng do lên giá. 

Hiệu ứng tháng Giêng hiện chưa tan biến, nhưng nó đã yếu đi nhiều. Theo giáo sư môn tài 
chính William Schwert của Đại học Rochester, nếu bạn mua các chứng khoán nhỏ và bán chúng vào 
đầu tháng 1, bạn sẽ vượt thị trường 8,5% điếm từ năm 1962 đến năm 1979, 4,4 điểm từ năm 1980 
đến năm 1989, và 5,8 điểm từ năm 1990 đến năm 2001 [59]. 

Với ngày càng nhiều người biết đến hiệu ứng tháng Giêng, nhiều nhà kinh doanh đã mua chứng 
khoán vào tháng 12, khiến chúng không còn là món bở nữa, và do đó giảm mức sinh lợi của chúng. 
Hon nữa, hiệu ứng tháng Giêng là lớn nhất đối với các chứng khoán nhỏ - nhưng theo Plexus 
Group, một công ty hàng đầu về chi phí môi giới, tống số tiền mua và bán những chứng khoán bé 
xíu như vậy có thế ăn tới 8% đầu tư của bạn[60]. Đáng buồn thay, đến lúc bạn trả xong cho nhà mồi 
giới của bạn, tất cả lợi nhuận do lên giá từ hiệu ứng tháng Giêng của bạn sẽ tiêu biến. 

Chỉ làm "những gì có tác dụng". Năm 1996, một nhà quản lý tiền tệ ít được biết đến tên là 
James 0’Shaughnessy đã xuất bản một cuốn sách nhan đề Cái gì có tác dụng trên Phố Ute//(What 
Works on Wall Street). Trong đó ông nói rằng "các nhà đầu tư có thế làm tốt hon thị trường rất 
nhiều". 0’Shaughnessy có một tuyên bố gây sốc: Từ năm 1954 đến 1994, bạn có thể biến 10.000 đô 
la thành 8.074.504 đô la vượt hon thị trường gấp 10 lần - với mức sinh lợi trung bình hàng năm chót 
vót ở mức 18,2%. Bằng cách nào? 

Bằng cách mua một rổ 50 chứng khoán có mức sinh lợi của một năm cao nhất, có năm năm liên 
tục lợi tức tăng, và có giá cổ phiếu thấp hon 1,5 lần doanh thu công ty của chúng[61]. Cứ như thể 
ông ta là Edison của Phố Wall, 0’Shaughnessy đã lấy bằng sáng chế Mỳ số 5.978.778 cho các 
"chiến thuật tự động hoá" của mình và mở một công ty gồm bốn quỹ tuông hồ dựa vào các phát 
hiện của mình. Tới cuối năm 1999, các quỹ này đã hút hon 175 triệu đô la từ công chúng - và, trong 
bức thư hàng năm gửi tới những người nắm giữ cố phần của mình, 0’Shaughnessy nói rất trang 
trọng: "Như mọi khi, tôi hy vọng là cùng nhau, chúng ta có thế đạt được các mục đích dài hạn của 
mình bằng cách đi đúng hướng và giữ các chiến lược đầu tư đã được thời gian kiểm chứng.” 

Nhưng "những gì có tác dụng trên Phố Wall" không còn tác dụng nữa sau khi 0’Shaughnessy đã 
công bố rộng rãi nó. Như trên hình 1-2, hai quỹ của ông "thối" đến mức chúng phải đóng của vào 
đầu năm 2000, và thị trường chứng khoán nói chung (theo như chỉ số s&p 500 thống kê) đã vùi dập 
tất cả các quỳ 0'Shaughnessy hên tục trong gần bốn năm. 

Tháng 6 năm 2000, 0’Shaughnessy tiến gần hon tới các "mục tiêu dài hạn" của mình bằng cách 
chuyến các quỹ sang cho nhà quản lý mới, đế cho khách hàng của ông tự lo thân mình với "những 
chiến lược đầu tư đã được thời gian kiểm chứng" [62]. Những người nắm giữ cố phần của 
0’Shaughnessy có thế đã bớt bực hon nếu ông ta đặt tên thích hợp hon cho cuốn sách, chang hạn 
như Những thứ đã từng có tác dụng trên Phố Wall... cho tới khi tôi viết cuốn sách này. 


30 



HÌNH 1-2 





Những thứ đã từng có tác dụng trên Phố Wall Làm theo "Bốn Kẻ Ngốc". Vào giữa những năm 
1990, trang web Motley Fool (và một số cuốn sách) đã tuyên truyền một kỳ thuật gọi là "Bốn Kẻ 
Ngốc" ("Foolish Four"). Theo Motley Fool, bạn có thế "đập tan những con số trung bình thị trường 
25 năm về trước" và có thế "đè bẹp các quỳ tưong hỗ của bạn" mà "chỉ cần 15 phút mồi năm" để lên 
kế hoạch cho những đầu tư của mình. Tất cả những gì bạn cần làm là: 

1 . Chọn năm cố phiếu trong chỉ số Trung bình công nghiệp Dow Jones có giá thấp nhất và lai 
cổ tức cao nhất. 

2. Loại ra cổ phiếu có giá thấp nhất. 

3. Đặt 40% tiền của bạn vào cố phiếu có giá thấp thứ hai. 

4. Đặt 20% vào ba cổ phiếu còn lại. 

5. Một năm sau, sắp xếp danh sách Dow tưong tự như trên và đặt lại danh mục đầu tư từ 
bước 1 đến bước 4. 

6. Lặp lại cho đến khi nào giàu. 

Motley tuyên bố là trong một khoảng thời gian 25 năm, kỳ thuật này có thể vượt thị trường với 
một con số ấn tượng là 10, 1 điểm phần trăm mỗi năm. Trong hai thập kỷ tiếp theo, như họ gợi ý, 
20.000 đô la đầu tư vào Bốn Kẻ Ngốc sẽ nở thảnh 1.791.000 đô la. (Và, họ tuyên bố rằng bạn có thể 
còn làm tốt hon bằng cách chọn năm cổ phiếu Dow có tỷ lệ cao nhất của lãi cổ tức chia cho căn bậc 
hai của giá cố phiếu, bỏ cái nào có tỷ lệ cao nhất, và mua bốn cái tiếp theo). 

Hãy xem liệu "chiến lược" này có thỏa mãn được các định nghĩa của Graham về đầu tư không: 

Kiếu "phân tích kỹ lưỡng" nào có thể biện minh cho việc loại bỏ cổ phiếu duy nhất với giá và 
cổ tức hấp dẫn nhất, song giữ lại bốn cố phiếu kém hon về các phẩm chất đáng ao ước đó? 

Làm sao có thể xem việc đặt 40% tiền của bạn vào một cổ phiếu là "rủi ro tối thiểu"? 


31 


Và làm sao mà một danh mục đầu tư với chỉ bốn cổ phiếu có thế đủ đa dạng đế đảm bảo sự "an 
toàn vốn"? 


Bốn Kẻ Ngốc, tóm lại, là một trong những công thức chọn chứng khoán ngu xuấn nhất từng 
được sáng chế ra. Những Kẻ Ngốc đã mắc phải sai lầm giống 0’Shaughnessy: Neu bạn nhìn đủ lâu 
vào một lượng dữ liệu lớn, bạn sẽ thấy có một số lượng khống lồ các quy luật xuất hiện - kế cả nếu 
chỉ là tình cờ. Chỉ nhờ vận may thôi, các công ty có mức sinh lợi chứng khoán cao hon trung bình 
sẽ có rất nhiều điểm chung. Nhưng trừ trường hợp các yếu tố này khiến cho các chứng khoán biểu 
hiện tốt hon trên thị trường, chúng không thế dùng đế dự đoán mức sinh lợi tưong lai. 

Không có yếu tố nào mà Motley Fool đã "phát hiện" một cách rầm rĩ này - loại bỏ chứng khoán 
có điểm cao nhất, nhân đôi cái có điểm cao thứ hai, chia lãi cổ tức cho căn bậc hai của giá chứng 
khoán - có thế gây ra hoặc giải thích kết quả thực hiện tưong lai của một chứng khoán. Tạp chí Tiên 
(Money) đã phát hiện ra rằng một danh mục đầu tư làm từ những chứng khoán mà tên không chứa 
các chữ cái lặp lại cũng có thế có kết quả tốt gần bằng Bốn Kẻ Ngốc, do cùng một lý do: chỉ có vận 
may[63]. Như Graham không ngừng nhắc nhở chúng ta, chứng khoán thế hiện kết quả tốt hoặc kém 
trong tuông lai là vì các doanh nghiệp ở phía sau chứng khoán đó có kết quả thực hiện tốt hoặc xấu 
- không hon, không kém. 

Rồi thay vì đập tan thị trường, Bốn Kẻ Ngốc đã đập tan hàng ngàn người, những người đã bị 
lừa đế tin rằng đó là một cách đầu tư. Chỉ trong năm 2000 thôi, bốn cổ phiếu Ngốc - Caterpillar, 
Eastman Kodak, SBC và General Motors - mất 14% trong khi Dow chỉ giảm 4,7%. 

Như những ví dụ này cho thấy, chỉ có một thứ không bao giờ phải chịu tác động của thị trường 
đi xuống ở Phố Wall: những ý tưởng ngờ nghệch. Mồi một cái trong những cái gọi là cách tiếp cận 
thị trường này đã trở thành nạn nhân của Định luật Graham. Tất cả các công thức máy móc đế đạt 
được khả năng sinh lợi chứng khoán tốt hon là "một kiếu quy trình tự hủy hoại - giống như quy luật 
mức sinh lợi giảm dần". Có hai lý do mà mức sinh lợi biến mất dần. Neu công thức chỉ dựa vào các 
thống kê hú họa may mắn (như Bốn Kẻ Ngốc), chỉ căn thời gian trôi qua cũng sẽ vạch trần rằng 
ngay từ đầu nó đã chắng có chút họp lý nào. Mặt khác, nếu công thức đó thật sự đã có tác dụng 
trong quá khứ (như hiệu ứng tháng Giêng), thì bằng cách công bố nó, các chuyên gia thị trường 
luôn luôn làm xói mòn -và thường là loại bỏ luôn - khả năng tác dụng của nó trong tưong lai. 

Tất cả những điều này củng cố thêm cảnh báo của Graham rằng bạn phải coi sự đầu co giống 
như những người đánh bạc kỳ cựu chuẩn bị chuyến đi của mình tới sòng bạc: 

Bạn không bao giờ được đánh lừa bản thân rằng bạn đang đầu tư trong khi bạn đang đầu co. 

Đầu co trở nên cực kỳ nguy hiểm một khi bạn bắt đầu coi nó là nghiêm túc. 

Bạn phải đặt giới hạn nghiêm ngặt về lượng tiền bạn sẵn sàng đặt cược. 

Giống như những người đánh bạc sáng suốt đem chắng hạn 100 đô la vào sòng bạc và đế chồ 
tiền còn lại khóa trong két tại phòng khách sạn, nhà đầu tư sè dành một phần nhỏ xíu trong tống 
danh mục đầu tư của mình đế làm tài khoản "tiền điên". Đối với hầu hết mọi người chúng ta, 10% 
tống tài sản của mình là lượng tối đa có thế chấp nhận được đế đặt vào đầu co. Không bao giờ được 
đế lần số tiền trong tài khoản đầu co của bạn với những gì có trong các tài khoản đầu tư của bạn; 


32 



không bao giờ đế những suy nghĩ đầu cơ của bạn rớt vào các hoạt động đầu tu và không bao giờ đặt 
hơn 10% tài sản của mình vào tài khoản tiền điên, cho dù có điều gì xảy ra đi nữa. 

Dù tốt hay xấu thì bản năng mạo hiểm là một phần của bản chất con nguời - nên cũng là vô ích 
khi nhiều nguời cố kìm nén nó. Nhung bạn phải kìm giữ và hạn chế nó. Đó là một cách tốt nhất đế 
bạn chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ đánh lừa bản thân và lần lộn giữa đầu cơ và đầu tu. 


33 



CHƯƠNG 2 


NHÀ ĐẦU Tư VÀ LẠM PHÁT 

Lạm phát và cuộc chiến chống lại nó đã hiện diện rất nhiều trong suy nghĩ của công chúng 
những năm gần đây. Sự giảm sức mua của đồng đô la trong quá khứ, và nhất là nồi lo sợ (hoặc hy 
vọng, đối với những nhà đầu co) rằng sẽ còn có sự sụt giảm lớn hơn trong tuông lai, đã ảnh huởng 
mạnh tới những suy nghĩ trên Phố Wall. Rõ ràng là những nguời có thu nhập đô la cố định sẽ phải 
chịu thiệt hại nếu giá sinh hoạt tăng lên, điều này cũng đúng đối với một khoản vốn đô la cố định. 
Những nguời nắm giữ cố phiếu, mặt khác, có cơ hội là việc giảm sức mua của đồng đô la đuợc bù 
lại bằng sự tăng cổ tức và giá cổ phiếu của họ. 

Trên cơ sở của những thực tế không thế chối cãi này, nhiều chuyên gia tài chính đã kết luận 
rằng (1) trái phiếu là một dạng đầu tu không đuợc ua thích, và (2) do đó, cổ phiếu thuờng về bản 
chất đã là những khoản đầu tu đáng sở hữu hơn trái phiếu. Chúng tôi đã từng đuợc nghe rằng các 
cơ sở từ thiện đuợc khuyên giữ danh mục đầu tu gồm 100% cổ phiếu và không phần trăm nào trái 
phiếu[64]. Đây quả là sự đảo nguợc so với ngày truớc, khi mà sự đầu tu ủy thác bị luật giới hạn 
trong phạm vi các trái phiếu cấp cao (và một số cố phiếu ưu đãi chọn lọc). 

Những bạn đọc của chúng tôi hắn là đủ thông minh đế nhận ra rằng kế cả những cổ phiếu chất 
lượng cao cũng không thế là món hàng tốt hơn trái phiếu trong mọi điều kiện - tức là, bất kế thị 
trường cố phiếu cao thế nào và lãi cố tức hiện hành thấp thế nào so với lãi suất của trái phiếu. Một 
tuyên bố như thế này cũng kỳ quặc như tuyên bố ngược lại vậy - một thứ được nghe nói đến quá 
nhiều trong những năm trước - rằng bất kỳ trái phiếu nào cũng an toàn hơn bất kỳ một cổ phiếu nào. 
Trong chương này, chúng tôi sẽ thử áp dụng nhiều cách đo yếu tố lạm phát, để đi đến một số kết 
luận rằng nhà đầu tư có thế bị ảnh hưởng một cách sáng suốt tới mức nào bởi những kỳ vọng về sự 
tăng mức giá tương lai. 

Trong vấn đề này, cũng như nhiều vấn đề tài chính khác, chúng tôi phải lấy kinh nghiệm quá 
khứ làm căn cứ cho các quan điểm về phương pháp tương lai của mình. Lạm phát có phải điều gì 
mới mẻ đối với đất nước này không, ít nhất là ở mức độ nghiêm trọng của nó từ năm 1965? Neu 
chúng ta đã từng thấy mức lạm phát tương tự (hoặc tệ hơn) trong cuộc đời, những bài học gì có thế 
rút ra từ đó đế đương đầu với lạm phát của ngày nay? Hãy bắt đầu với bảng 2-1, một bảng súc tích 
ghi lại lịch sử chứa nhiều thông tin về những thay đổi trong mức giá nói chung và những thay đổi đi 
kèm trong lợi tức và giá trị thị trường của các cổ phiếu thường. Các con số của chúng tôi bắt đầu từ 
năm 1915, như vậy là bao trùm 55 năm, với khoảng chia là năm năm. (Chúng tôi dùng năm 1946 
thay vì 1945 đế tránh năm cuối cùng của việc kiểm soát giá cả thời chiến.) Điều đầu tiên chúng tôi 
nhận thấy là chúng ta đã bị lạm phát trong quá khứ rất nhiều. Lần lớn nhất là khoảng năm năm từ 
năm 1915 đến 1920, khi mà giá sinh hoạt gần như tăng gấp đôi. Điều này được so với việc tăng 
15% từ năm 1965 đến 1970. ở khoảng giữa, chúng ta có ba thời kỳ giá giảm và sáu thời kỳ giá tăng 
với các mức khác nhau, có lúc khá nhỏ. Như vậy, nhà đầu tư rõ ràng nên chấp nhận việc lạm phát sẽ 
còn tiếp tục hoặc lặp lại. 

Chúng ta liệu có thế nói mức lạm phát sẽ là bao nhiêu? Không có câu trả lời rõ ràng nào được 
đưa ra từ bảng; mà nó thế hiện đủ kiểu dao động khác nhau. Tuy nhiên, có vẻ họp lý nếu ta lấy gợi ý 
từ các số liệu khá nhất quán của 20 năm qua. Mức tăng trung bình hàng năm của giá tiêu dùng trong 
khoảng thời gian này là 2,5%, cho giai đoạn 1965-1970 là 4,5%, và cho riêng năm 1970 là 5,4%. 


34 



Chính sách chính thức của chính phủ là mạnh mẽ chống lại lạm phát quy mô lớn, và có những lý do 
đế tin rằng các chính sách Liên bang sẽ có hiệu quả hơn trong tuơng lai so với những năm gần 
đây[65]. Chúng tôi nghĩ là hợp lý nếu một nhà đầu tu thời điểm này có các suy nghĩ và quyết định 
của mình dựa trên một mức độ lạm phát tuơng lai có the (còn xa mới là chắc chắn) là chang hạn, 

3% một năm. (Điều này so với mức hàng năm khoảng 2,5% cho toàn bộ giai đoạn 1915-1970. )[66] 
Mức tăng nhu vậy dần tới điều gì? Nó sẽ ăn hết, do giá sinh hoạt cao hơn, một nửa thu nhập có thể 
đạt đuợc hiện giờ đối với các trái phiếu tốt kỳ hạn trung bình miễn thuế (hoặc con số tuơng đuơng 
giả định sau khi nộp thuế của chúng tôi từ các trái phiếu công ty cấp cao). Đây là sự sụt giảm 
nghiêm trọng, nhung nó không nên bị phóng đại. Nó không có nghĩa là giá trị thực hoặc sức mua 
của tài sản nhà đầu tu sè bị giảm sau các năm. Neu anh ta tiêu một nửa thu nhập từ lãi suất sau thuế 
của mình thì anh ta sẽ giữ nguyên đuợc sức mua, kế cả với mức lạm phát 3% hàng năm. 

Nhung câu hỏi tiếp theo đuơng nhiên là "Nhà đầu tu có thế tuơng đối chắc chắn rằng mình sẽ 
làm tốt hơn bằng cách mua và giữ những thứ khác ngoài trái phiếu cấp cao, kế cả với mức sinh lợi 
chua từng có của năm 1970-1971 không?" Một chuông trình toàn cố phiếu hắn phù họp hơn một 
chuông trình với một phần cổ phiếu và một phần trái phiếu? Có phải là cổ phiếu thuờng không có 
lóp bảo vệ sẵn có chống lạm phát, và có phải qua nhiều năm chúng gần nhu không chắc chắn sẽ 
đem về mức sinh lợi lớn hơn là trái phiếu? Chang phải cố phiếu tốt hơn nhiều cho các nhà đầu tư so 
với trái phiếu trong khoảng thời gian 55 năm của nghiên cứu của chúng tôi? 

Câu trả lời cho những câu hỏi này có phân phức tạp. Các cổ phiếu thường đúng là đã có kết quả 
tốt hơn trái phiếu trong một thời gian dài trong quá khứ. Sự tăng của DJIA từ trung bình 77 vào năm 
1915 lên trung bình 753 vào năm 1970 thế hiện mức tăng trung bình hàng năm khoảng 4%, ta có thế 
thêm vào đó 4% nữa từ mức sinh lợi cố tức trung bình. (Những số liệu tương ứng cho chỉ số tống 
họp s&p cũng gần giống như vậy.) Tống số 8% mỗi năm này đương nhiên là cao hơn mức sinh lợi 
được hưởng từ trái phiếu trong cùng thời kỳ 55 năm đó. Nhưng chúng không vượt qua được những 
gì hiện nay trái phiếu cấp cao có thế đem lại. Điều này theo logic lại đưa chúng ta tới câu hỏi tiếp 
theo: Có lý do thuyết phục nào để tin rằng các cổ phiếu thường sẽ có kết quả tốt hơn nhiều trong 
tương lai so với 55 năm trước? 

Câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi này thắng thừng là không, cố phiếu thường có thế có 
kết quả tốt hơn trong tương lai so với quá khứ, nhưng không thế chắc chắn rằng chúng sẽ như vậy. 
Chúng ta phải xét tới hai yếu tố thời gian khác nhau trong các kết quả đầu tư. Yeu tố đầu tiên bao 
gồm những gì có khả năng xảy ra trong tương lai xa - chẳng hạn như 25 năm tới. Yẽu tố thứ hai áp 
dụng cho những gì có thế xảy ra đối với nhà đầu tư - cả về mặt tài chính lần tâm lý - trong các 
khoảng thời gian ngắn hoặc trưng bình, chang hạn trong năm năm hoặc ít hơn. Tâm trạng của anh 
ta, những mong muốn và lo sợ của anh, sự thỏa mãn hay bất mãn với những gì anh ta đã làm, trên 
hết là những quyết định làm gì tiếp theo của anh, đều được quyết định không phải từ cả cuộc đời 
đầu tư, mà là từ kinh nghiệm của anh ta từ năm này qua năm khác. 

về điếm này, chúng ta có thế nói dứt khoát. Không có mối liên hệ thời gian chặt chẽ nào giữa 
các điều kiện lạm phát (hoặc giảm phát) và chuyên biến của lợi tức và giá cả cổ phiếu thường. Một 
ví dụ rõ ràng là giai đoạn gần đây, 1966-1970. Giá sinh hoạt tăng 22%, cao nhất trong những giai 
đoạn năm năm kể từ 1946- 1950. Nhưng cả lợi tức cổ phiếu và giá cổ phiếu nói chung đều giảm kể 
từ năm 1965. Có sự đối lập tương tự về cả hai phía trong số liệu của các khoảng năm năm trước kia. 


35 



Lạm phát và lợi tức công ty Một cách tiếp cận khác cũng rất quan trọng đối với vấn đề này là 
nghiên cứu tỷ suất lợi tức trên vốn của các công ty Mỹ. Nó dao động, đuơng nhiên, cùng với mức 
hoạt động kinh tế chung, nhung nó không thế hiện sự gia tăng cùng nhịp với giá bán buôn và giá 
sinh hoạt. Thật ra mức này đã giảm tuông đối trong vòng hai muoi năm qua mặc cho sự lạm phát 
của thời kỳ này. (Sự sụt giảm này một phần do việc áp đặt các mức khấu hao thoải mái hon. Xem 
bảng 2-2.) Các nghiên cứu mở rộng của chúng tôi đã đi đến kết luận rằng nhà đầu tư không thế 
mong đợi mức tỷ suất cao hon nhiều mức tỷ suất 5 năm gần đây của nhóm DJIA, vào khoảng 10% 
trên tài sản ròng hữu hình (giá trị trên số sách) đằng sau cổ phiếu[67]. Vì giá trị thị trường của các 
cổ phiếu phát hành này cao hon nhiều giá trị trên sổ sách của chúng - chẳng hạn, 900 thị trường 
tưong ứng với 560 số sách vào giữa năm 1971 - lợi tức tính theo giá thị trường hiện tại tính ra chỉ 
khoảng 6,25%. (Mối quan hệ này thường được biếu hiện ngược lại, còn gọi là "gấp lợi tức từng này 
lần" - ví dụ, giá DJIA là 900 sẽ bằng 18 lần lợi tức thực của 12 tháng tính đến tháng 6 năm 1971.) 
Các số liệu của chúng tôi khóp với lời gợi ý ở chưong trước [68] rằng nhà đầu có thế nhận được mức 
sinh lợi cố tức trung bình khoảng 3,5% theo giá trị thị trường của các chứng khoán của anh ta, cộng 
với mức tăng giá, chang hạn, 4% một năm từ các lợi nhuận tái đầu tư. (Lưu ý rằng mỗi đô la cộng 
vào trị giá số sách ở đây được coi là sẽ làm tăng giá thị trường khoảng 1,60 đô la). 

Người đọc sè phản đối rằng cuối cùng thì các tính toán của chúng tôi không xét đến việc tăng 
lợi tức và giá trị cố phiếu thường trong tưong quan với mức lạm phát hàng năm, 3%, mà chúng tôi 
dự đoán. Giải thích của chúng tôi là không có dấu hiệu nào cho thấy mức lạm phát tưong tự trong 
quá khứ có tác dụng trực tiếp tới các lợi tức mỗi cố phiếu được báo cáo. Các số liệu cho thấy tất cả 
những sự gia tăng lớn trong lợi tức của đon vị DJIA trong 20 năm qua là do sự gia tăng rất lớn với 
tỷ lệ tuông ứng của vốn đầu tư lấy từ các lợi nhuận tái đầu tư. Neu lạm phát tác động như là một 
yếu tố có lợi riêng biệt thì tác động của nó là tăng "giá trị" của vốn đã có từ trước; điều này sẽ khiến 
mức lợi tức tiền vốn cũ tăng lên và do đó tăng trên cả từ vốn cũ lần vốn mới. Nhưng không có 
chuyện như vậy xảy ra trong 20 năm qua, khi mà mức giá bán buôn tăng gần 40%. (Lợi tức kinh 
doanh phải bị ảnh hưởng bởi giá bán buôn hon là "giá người tiêu dùng") Cách duy nhất đế lạm phát 
có thế thêm vào giá trị cố phiếu thường là bằng cách tăng mức lợi tức của đầu tư vốn. Trên co sở 
thống kê quá khứ thì chuyện không phải như thế. 

Trong các chu kỳ kinh tế quá khứ, kinh doanh tốt đi kèm với mức giá lên và kinh doanh tồi đi 
kèm với giá xuống. Người ta thường cảm thấy "một chút lạm phát" sẽ tốt cho lợi nhuận kinh doanh. 
Quan điểm này không sai trong lịch sử của những năm 1950-1970, giai đoạn kết họp cả sự phát đạt 
kéo dài lần giá cả tăng nói chung. Nhưng các con số cho thấy tác động của tất cả những điều này 
đối với sức kiếm lời(eaming power) của vốn cổ phiếu thường ("vốn cổ đông") khá hạn chế; thật ra 
nó còn không giúp duy trì mức lợi tức trên vốn đầu tư. Rõ ràng là đã có những tác động bù trừ quan 
trọng ngăn cản sự tăng lợi nhuận thực sự của các công ty Mỳ nói chung. Có thế những yếu tố quan 
trọng nhất trong đó là ( 1) việc tăng luông vượt quá sự tăng năng suất, và (2) nhu cầu có luợng vốn 
mới khống lồ, từ đó kìm hãm tỷ lệ doanh thu trên lượng vốn sử dụng. 

Các số liệu của chúng tôi trong bảng 2-2 cho thấy lạm phát không những không có lợi gì cho 
các công ty và những người nắm cổ phiếu của nó, mà tác động của nó còn ngược lại. Những con số 
ấn tượng nhất trong bảng là những con số về mức tăng nợ công ty trong khoảng thời gian từ năm 
1950, đến 1969. Sự quan tâm của các nhà kinh tế và Phố Wall đến diễn biến này ít đến kinh ngạc. 
Nợ của các công ty đã tăng gần gấp năm lần trong khi lợi nhuận trước thuế của họ chỉ tăng hon hai 
lần một chút. Với mức tăng lãi suất lớn trong thời kỳ này, rõ ràng là tống số nợ công ty giờ đã là 


36 



một yếu tố kinh tế có hại, một yếu tố tuơng đối lớn và là vấn đề thật sự đối với nhiều doanh nghiệp 
cá thế. (Luu ý rằng vào năm 1950, mức doanh lợi ròng sau khi trả lãi vay nhung truớc khi tính thuế 
thu nhập bằng khoảng 30% nợ công ty, trong khi vào năm 1969 chúng chỉ bằng khoảng 13,2% nợ. 
Tỷ lệ của năm 1970 hắn còn tệ hon). Tống cộng có vẻ nhu một phần lớn trong số 1 1% lợi tức thu 
đuợc từ vốn cổ đông công ty nói chung là từ việc sử dụng một luợng lớn nợ mới có giá 4% hoặc 
thấp hon sau khi tính tín dụng thuế. Neu các công ty của chúng ta đã duy trì tỷ lệ nợ của năm 1950 
thì mức lợi tức trên vốn cổ phiếu còn giảm thấp hon nữa, bất chấp lạm phát. 

BÁNG 2-2. Nợ, lợi nhuận và lợi tức trên vốn của 


...... Tỷ suất phần trăm lợi tức trên 

NỢ ròng của công Lợi nhuận của công ty r " . 

Năm ty 



(tỷ đô la) 

trước thuê thu nhập (triệu đô 
la) 

sau thuê (triệu đô 
la) 

Sôi liệu của s & p 

a 

Sôi liệu khác b 

1950 

140,2 

42,6 

17,8 

18,3% 

15,0% 

1955 

212,1 

48,6 

27,0 

18,3% 

12,9% 

1960 

302,8 

49,7 

26,7 

10,4% 

9,1% 

1965 

453,3 

77,8 

46,5 

10,8% 

11,8% 

1969 

692,9 

91,2 

48,5 

11,8% 

11,3% 


a. Lợi tức của chỉ số công nghiệp Standard & Poor's chia cho giá trị số sách trung bình của năm 
đó. 


b. Số liệu của năm 1950 và 1955 lấy từ Cottle và Whitman; số liệu các năm 1960-1969 lấy từ 
tạp chí Fortune. 

Thị truờng chứng khoán vẫn xem các công ty tiện ích công cộng là nạn nhân chính của lạm 
phát, do bị kẹp giữa sự tăng rất lớn của chi phí tiền vay và khó khăn trong nâng mức giá thu do các 
quy định về điều tiết. Nhung ta có thế nhận xét ở đây rằng chính thực tế là giá đon vị của tiền điện, 
ga, và dịch vụ điện thoại đã tăng rất ít so với chỉ số giá nói chung khiến các công ty này có đuợc vị 
trí chiến luợc cho tuông lai[69]. Theo luật, các công ty đó đuợc phép tính các mức giá đủ đế có mức 
sinh lợi thích đáng trên vốn đầu tư, và điều này chắc sẽ bảo vệ những cổ đông của họ trong tưong 
lai như nó đã làm với các cuộc lạm phát trong quá khứ. 

Tất cả những điều trên lại đưa chúng ta trở lại với kết luận rằng nhà đầu tư không có co sở 
vững chắc nào đế mong đợi nhiều hon mức sinh lợi tống thế trung bình, chang hạn 8%, với một 
danh mục đầu tư gồm những cố phiếu thường loại DJIA mua ở mức giá cuối năm 1971. Nhưng kế 
cả nếu những mong đợi này hóa ra là bị đánh giá thấp hon hắn thì không phải một chuông trình đầu 
tư toàn cổ phiếu nào cũng vậy. Neu có một điều có thế đảm bảo trong tuông lai, thì đó là lợi tức và 
giá trị thị trường trung bình hàng năm của một danh mục đầu tư chứng khoán sẽ không tăng với 
mức đều đều 4%, hay với bất kỳ con số nào khác. Theo những lời đáng ghi nhớ của J. p. Morgan 
cha là"Chủng sê lên xuống". [70] Điều này có nghĩa là trước tiên người mua cổ phiếu thường ở mức 
giá của hôm nay - hoặc của ngày mai - sẽ gặp phải mối rủi ro thực sự là nhận được các kết quả 
không thỏa đáng từ đó tới nhiều năm sau. Phải mất tới 25 năm đế General Electric (và chính DJIA) 
hồi phục lại nền tảng đã mất sau vụ đại khủng hoảng 1929-1932. Ngoài ra, nếu nhà đầu tư tập trung 


37 



danh mục đầu tư của mình vào toàn cổ phiếu thuờng, anh sẽ dễ dàng bị lung lạc bởi những lần tăng 
đầy phấn khích hoặc những lần giảm khốn đốn. Điều này đặc biệt đúng nếu suy nghĩ của anh ta 
hướng sát vào những mong đợi về mức lạm phát tuông lai. Vi khi đó, nếu xuất hiện thêm một thị 
trường giá lên, anh ta sê không coi sự tăng lớn là dấu hiệu nguy hiểm về sự sụt giảm không thể 
tránh được, không coi nó như một co hội đế kiếm chác lợi nhuận hậu hĩnh của mình, mà anh ta sẽ 
coi nó là chứng minh cho giả thuyết lạm phát và là lý do để tiếp tục mua các cổ phiếu thường cho 
dù mức giá thị trường cao đến thế nào hay mức sinh lợi cố tức thấp đến mức nào. Con đường ấy sẽ 
dần tới đau khố. 

Các lựa chọn khác thay cho cổ phiếu thường để phòng vệ chống lạm phát Phưong châm chuẩn 
trên thế giới của những ai không tin tưởng vào đồng tiền của mình là mua và giữ vàng. Điều này đã 
trở thành trái quy luật đối với các công dân Mỳ từ năm 1935 - thật may mắn cho họ. Trong 35 năm 
qua, giá vàng trên thị trường mở đã tăng từ 35 đô la một ounce (28,35 g) lên 48 đô la vào đầu năm 
1972: nó chỉ tăng 35%. Nhưng trong cả thời gian này, người giữ vàng không nhận được lãi suất gì 
từ vốn của mình, và ngược lại còn tốn một chút chi phí hàng năm cho việc gửi trữ. Rõ ràng, anh ta 
sẽ làm tốt hon nhiều nếu gửi tiền lấy lãi trong ngân hàng, mặc dù mức giá chung có tăng. 

Sự thất bại gần như hoàn toàn của vàng để bảo vệ khỏi sự giảm sức mua của đồng đô la khiến 
nhà đầu tư bình thường hết sức nghi ngờ về khả năng bảo vệ mình khỏi lạm phát bằng cách chi tiền 
vào các "vật" [71]. Có khá nhiều loại đồ đã tăng giá trị thị trường ghê gớm trong những năm qua - 
chang hạn như kim cưong, tranh của các họa sĩ bậc thầy, bản đầu tiên của một cuốn sách, các con 
tem và đồng xu hiếm, v.v... Nhưng nhiều trường hợp, có lẽ hầu hết các trường hợp, như có yếu tố 
giả tạo hoặc bấp bênh, thậm chí là không thực về các mức giá báo. Rất khó nghĩ rằng việc trả giá 
67.500 đô la cho một đồng đô la bạc Mỳ ghi năm 1804 (mà còn không phải được đúc vào năm ấy) 
là một "hoạt động đầu tư". Chúng tôi tự nhận rằng lĩnh vực này nằm ngoài tầm của chúng tôỉ[72]. 
Rất ít người đọc của chúng tôi sẽ thấy việc boi ở vùng ấy an toàn và dề dàng. 

Việc sở hữu hoàn toàn bất động sản từ lâu đã được coi là sự đầu tư dài hạn vững chắc kèm theo 
sự bảo vệ khỏi lạm phát khá tốt. Tiếc thay, các giá trị bất động sản cũng có thể gặp phải dao động 
lớn; sai lầm nghiêm trọng có thế xảy ra về mặt vị trí, giá trả, v.v; có những cạm bẫy trong lời dụ dồ 
của kẻ bán hàng. Cuối cùng, sự đa dạng là không thực tễ đối với nhà đầu tư với tiềm lực trung bình, 
trừ các loại có kết họp với những người khác và với những rủi ro đi kèm với các hàng mới ra thị 
trường - không khác nhiều so với việc sở hữu cổ phiếu thường. Đây cũng không phải là lĩnh vực của 
chúng tôi. Tất cả những gì chúng tôi có thể nói với nhà đầu tư là "Hãy chắc nó là của mình trước 
khi nhảy vào". 

Ket luận Theo lẽ thường, chúng tôi quay lại với phưong pháp đã đề ra trong chưong trước. Chỉ 
vì những bất ổn của tưong lai mà nhà đầu tư không thể đặt hết vốn vào một rổ - không thể là rổ trái 
phiếu, mặc cho các mức sinh lợi cao chưa từng có mà trái phiếu gần đây đem tới; cũng không phải 
ro cổ phiếu, mặc cho khả năng lạm phát tiếp tục kéo dài. 

Nhà đầu tư càng phụ thuộc vào danh mục đầu tư của mình và lợi nhuận từ nó anh ta càng cần 
phải bảo vệ mình trước những điều không lường trước và những bất trắc trong phần đời này của 
mình Hiền nhiên là nhà đầu tư thận trọng phải cố giảm thiểu rủi ro cho mình. Chúng tôi nghĩ rằng 
rủi ro trong việc mua, chẳng hạn, một trái phiếu công ty điện thoại với mức hoa lợi gần 7,5% ít hon 
nhiều so với rủi ro của việc mua cố phiếu DJIA ở mức 900 (hay bất kỳ danh sách chứng khoán 
tưong đưong nào khác). Nhưng khả năng lạm phát quy mô lớn vẫn còn, và nhà đầu tư phải có một 


38 



chút bảo hiểm đối với nó. Không thể chắc chắn rằng thành phần cổ phiếu sẽ bảo hiểm đầy đủ khỏi 
lạm phát, nhưng nó sẽ có khả năng bảo vệ tốt hon thành phần trái phiếu. 

Đây là những gì chúng tôi nói về vấn đề này trong phiên bản 1965 của cuốn sách (trang 97), và 
chúng tôi vẫn nói đúng như thế ngày nay: 

Điều rõ ràng đối với người đọc là chúng tôi không nhiệt tình gi với cố phiếu thường ở các mức 
này (892 của nhóm DJIA). Vi các lý do đã được đưa ra, chúng tôi cảm thấy nhà đầu tư phòng vệ 
không thế không có một phần đáng kề các cổ phiếu thường trong danh mục đầu tư của mình, ngay 
cả nếu như chúng tôi coi nó chỉ là cái đỡ tệ hại hon trong hai cái tệ hại - cái tệ hon là rủi ro trong 
một danh mục toàn trái phiếu. 


39 



BÌNH LUẬN VỀ CHƯƠNG 2 

“Người Mỳ đang trở nên khỏe hơn. Hai mươi năm trước, phải hai người mới bê hết chồ hàng 
tạp phấm trị giá mười đô la. Ngày nay, một đứa bé năm tuối cũng có thế làm được điều đó”. 

- Henny Youngman - 

LẠM PHÁT? AI QUAN TÂM ĐẾN CÁI ĐÓ cơ CHỨ? 

Dù sao thì mức tăng giá hàng hóa và dịch vụ hàng năm tính trung bình là thấp hơn 2,2% trong 
thời gian từ năm 1997 đến 2002 -và các nhà kinh tế học tin rằng ngay cả mức thấp đáy đó cũng là 
phóng đại[73]. (Bạn hãy nghĩ, chắng hạn, về việc giá máy tính và đò điện gia dụng đã sụt giảm đến 
thế nào - và chất lượng của nhiều hàng hóa đã tăng đến thế nào, tức là người tiêu dùng đang nhận 
được chất lượng tốt hơn từ đồng tiền của mình bỏ ra.) Trong những năm gân đây, mức lạm phát 
thực tế ở Mỹ có lẽ dao động quanh mức 1% mỗi năm - một mức tăng nhỏ đến nồi nhiều chuyên gia 
phải nói rằng "lạm phát đã chết"[74]. 

ẢO GIÁC VỀ ĐỒNG TIỀN 

Còn một lý do nữa khiến các nhà đầu tư đã bỏ qua tầm quan trọng của lạm phát: đó là cái mà 
các nhà tâm lý gọi là "ảo giác về đồng tiền". Neu bạn nhận được mức tăng 2% một năm trong khi 
lạm phát ở mức 4%, bạn hắn sẽ cảm thấy tốt hon so với việc bạn bị giảm lương 2% trong một năm 
với mức lạm phát là không. Nhưng cả hai sự thay đối tiền lương này của bạn đều khiến bạn ở trong 
hoàn cảnh giống nhau: kém đi 2% sau lạm phát. Miền là sự thay đối danh nghĩa (tức tuyệt đối) là 
dương, chúng ta sẽ coi nó là điều tốt - kế cả nếu kết quả thực (sau khi tính lạm phát) là âm. Và bất 
kỳ thay đổi nào trong thu nhập của bạn cũng thực và cụ thể hơn sự thay đổi giá chung chung của 
tổng thể nền kinh tế[75]. Tương tự, các nhà đầu tư rất phấn khởi khi kiếm được 11% với các chứng 
chỉ tiền gửi ngân hàng (CD) vào năm 1980 và thất vọng cay đắng khi chỉ kiếm được khoảng 2% vào 
năm 2003 - mặc dù hồi trước họ bị mất tiền sau lạm phát mà giờ lại theo kịp lạm phát. Mức danh 
nghĩa mà chúng ta kiếm được được ghi trên quảng cáo của ngân hàng, dán trên cửa của nó nơi mà 
một con số to làm chúng ta thấy vui. Nhưng lạm phát đã bí mật ăn mất con số to lớn đó. Đó là lý do 
vì sao ta dề dàng bỏ qua lạm phát đến thế - và vì sao bạn phải coi trọng việc đo lường thành công 
trong đầu tư của mình không chỉ bằng những gì bạn làm ra, mà còn bằng những gì bạn giữ được sau 
lạm phát. 

Cơ bản hơn, nhà đầu tư thông minh phải luồn cảnh giác với những thứ không lường trước được 
và bị đánh giá thấp. Có ba lý do tốt đế tin rằng lạm phát chưa chết: 

Ngay gần đây, trong khoảng thời gian 1973-1982, nước Mỳ đã trải qua một trong những cuộc 
bùng nố lạm phát đau đớn nhất trong lịch sử của nó. Như được đo bởi chỉ số giá tiêu dùng, giá cả 
tăng lên hơn hai lần trong thời gian đó với mức tăng hàng năm gần 9%. Riêng năm 1979, lạm phát 
dữ dội ở mức 13,3% đã làm tê liệt cả nền kinh tế bằng cái được gọi là "lạm phát đình đốn" - khiến 
nhiều nhà bình luận phải hỏi rằng liệu nước Mỳ có còn vị thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế nữa 
không[76]. Hàng hóa và dịch vụ trị giá 100 đô la vào đầu năm 1973 thì có giá 230 đô la vào cuối 
năm 1982, làm cho một đồng đô la teo lại chỉ còn dưới 45 xu. Không ai đã từng sống qua thời kỳ ấy 
sẽ coi thường sự phá hủy tiền bạc ấy, không ai khôn ngoan lại không tìm cách bảo vệ mình khỏi khả 
năng việc này sẽ lặp lại Từ năm 1960, 69% số quốc gia có nền kinh tế thị trường đã chịu ít nhất là 
một năm bị lạm phát ở mức hàng năm 25% hoặc cao hơn. Trung bình mỗi thời kỳ lạm phát đó phá 


40 



hủy 53% sức mua của một nhà đầu tu[77]. Chúng tôi có điên mới không hy vọng nuớc Mỳ nằm 
ngoài tai họa này. Song nếu kết luận rằng nó không thế xảy ra ở đây thì còn điên hon[78]. 

Giá tăng đã giúp Chú Sam trả đuợc nợ bằng những đồng đô la đã mất giá vì lạm phát. Xóa bỏ 
hoàn toàn lạm phát là nguợc lại sự tư lợi kinh tế của bất kỳ chính phủ nào thường xuyên phải đi vay 
tiền[79]. 

MỘT NỬA QUỸ PHÒNG VỆ 

Vậy thì nhà đầu tư có thế làm gì để bảo vệ mình khỏi lạm phát? Câu trả lời chuấn là "mua cố 
phiếu" - nhưng, giống như nhiều câu trả lời thông thường khác, nó không hoàn toàn chính xác. 

Hình 2-1 cho thấy mối quan hệ giữa lạm phát và giá cổ phiếu trong mỗi năm từ 1926 đến 2002 



Lạm phát ở Mức sinh lợi cổ phiếu Biếu đồ này cho thấy lạm phát và mức sinh lợi cổ phiếu 
trong mỗi một năm, từ 1926 đến 2002, được sắp xếp không theo thứ tự thời gian mà theo mức độ 
lạm phát năm từ mức thấp nhất đến mức cao nhất. Khi lạm phát ở mức âm lớn nhất (tận cùng bên 
trái) thì các cổ phiếu có diễn biến kết quả rất tôi tệ. Khi lạm phát ở mức trung bình, như đối với 
phần lớn các năm trong giai đoạn này, các cổ phiếu cho kết quả nhìn chung là khá tốt. Song khi lạm 
phát nóng lên đến mức rất cao (tận cùng bên phải); các cổ phiếu cho kết quả rất thất thường, thường 
là mất ít nhất 10%. 

Nguồn: Ibbotson Associates Như bạn có thế thấy, vào những năm mà giá hàng hóa tiêu dùng và 
dịch vụ giảm xuống, như ở phía trái của biếu đồ, mức sinh lợi của cổ phiếu là tồi tệ - thị trường mất 
tới 43% giá trị[80]. Khi lạm phát vọt lên quá mức 6%, như trong những năm được ghi ở phía bên 
phải ở phần cuối biếu đồ, cố phiếu cũng bị "thối". Thị trường chứng khoán mất tiền đối với 8 trong 


41 


14 năm mà mức lạm phát vượt quá 6%; mức sinh lợi trung bình trong 14 năm đó chỉ vẻn vẹn có 

2 , 6 %. 

Mặc dù lạm phát nhẹ sẽ giúp các công ty chuyến sự tăng chi phí nguyên vật liệu của mình sang 
cho khách hàng, lạm phát cao sè gây ra tai họa - ép khách hàng phải cắt giảm mua bán và gây ra 
hoạt động đình trệ trong cả nền kinh tế. 

Các chứng cớ lịch sử thật rõ ràng: Từ lúc xuất hiện dữ liệu thị trường chứng khoán chính xác 
vào năm 1926, có 64 giai đoạn 5 năm (tức 1926-1930, 1927-1931, 1928-1932, và v.v, cho đến 
1998-2002). Với 50 trong 64 giai đoạn này (tức 78% quãng thời gian), cổ phiếu vuợt qua lạm 
phát[81]. Điều này là rất ấn tượng nhưng không hoàn hảo; nó có nghĩa là cố phiếu không theo kịp 
lạm phát trong khoảng một phần năm quãng thời gian. 

HAI CỤM TỪ VIẾT TẮT CỦA "GIẢI CỨU” 

May mắn thay, bạn có thế tăng cường các biện pháp phòng vệ của mình chống lại lạm phát 
bằng cách vưon ra ngoài cổ phiếu. Ke từ khi Graham đã viết lần cuối cùng, hai vũ khí chống lạm 
phát đã trở nên phố biến rộng rãi đối với các nhà đầu tư: 

REITs. Real Estate Investment Trusts, tức REITs (các doanh nghiệp ủy thác đầu tư bất động 
sản), là những công ty sở hữu và thu tiền thuê từ các bất động sản thưong mại hoặc đế ở[82]. Khi 
nhóm vào thành các quỹ đầu tư tuông hồ bất động sản, REITs chống lại lạm phát khá tốt. Lựa chọn 
tốt nhất là Vanguard REIT Index Fund (Quỳ Chỉ số REIT Vanguard); các lựa chọn tuông đối rẻ 
khác bao gồm Cohen & Steers Realty Shares (Cổ phần bất động sản Cohen & Steers), Columbia 
Real Estate Equity Fund (Quỳ vốn cố phiếu bất động sản Columbia), và Fidelity Real Estate 
Investment Fund (Quỳ đầu tư bất động sản Trung thực)[83]. Mặc dù một quỹ REIT không hắn là 
một vũ khí chống lạm phát hoàn hảo, về lâu dài nó sẽ tạo cho bạn một chút phòng vệ chống lại ăn 
mòn sức mua mà không làm giảm mức sinh lợi tống the của bạn. 

TIPS. Treasury Inílation-Protected Securities, tức TIPS (Trái phiếu kho bạc được bảo vệ chống 
lạm phát), là các trái phiếu của chính phủ Mỳ được phát hành lần đầu tiên vào năm 1997. Nó tự 
động lên giá khi lạm phát gia tăng. Do toàn bộ niềm tin và tín dụng của nước Mỳ đứng sau nó, tất cả 
các Trái phiếu kho bạc dài hạn (Treasury bond) đều an toàn thoát khỏi mối rủi ro thanh toán (tức 
không được trả lãi). Song các TIPS còn đảm bảo rằng giá trị đầu tư của bạn sẽ không bị lạm phát ăn 
mòn. Với một gói đon giản, bạn bảo hiểm cho mình khỏi sự thua lỗ tài chính và giảm sút sức 
mua[84]. 

Tuy nhiên, vần có một cái bẫy. Neu giá trị trái phiếu TIPS của bạn tăng khi lạm phát tăng, Cục 
Thuế thu nhập nội địa (IRS) coi sự tăng giá trị đó là thu nhập chịu thuế - mặc dù nó hoàn toàn là lợi 
nhuận trên giấy (trừ phi bạn bán trái phiếu đó với giá mới cao hon). Tại sao IRS lại coi điều này là 
họp lý? Nhà đầu tư thông minh sè nhớ tới những lời thông thái của nhà phân tích tài chính Mark 
Schweber: "Một câu hỏi không bao giờ được hỏi một công chức là Tại sao?” 

Vì sự rắc rối về thuế phiền phức này, TIPS phù hợp nhất với những tài khoản nghỉ hưu được 
hoãn đóng thuế, chang hạn như IRA Keogh, hoặc 401 (k)[85j, là những noi mà chúng sẽ không làm 
rối loạn lợi tức chịu thuế của bạn. 


42 



Bạn có thể mua TIPS trực tiếp từ chính phủ Mỹ tại www ■ treasurydỉrect ■ go V, hoặc qua một quỳ 
đầu tư tương hồ chi phí thấp như Vanguard InAation- Protected Securities (Chứng khoán được bảo 
vệ chống lạm phát Vanguard) hoặc Fidelity Intlation-Protected Bond Fund (Quỳ Trái phiếu được 
bảo vệ chống lạm phát Trung thực)[86]. Dù là mua trực tiếp hay thông qua quỹ, TIPS cũng là vật 
thay thế lý tưởng cho phần tiền trong quỹ lương hưu mà bạn đáng nhẽ sẽ giữ bằng tiền mặt. Đừng 
kinh doanh chúng: TIPS có thế dao động trong ngắn hạn, nhưng chúng đạt hiệu quả tốt nhất với tư 
cách là một kh oản nắm giữ cố định, cho cả đời. Đối với hầu hết các nhà đầu tư, phân bố ít nhất 10% 
lương hưu của mình vào TIPS là một cách thông minh để giữ một phần tiền của mình một cách 
tuyệt đối an toàn - và hoàn toàn ngoài tầm với của những móng vuốt dài và vô hình của lạm phát. 


43 


CHƯƠNG 3 


MỘT THẾ KỶ TRONG LỊCH sử THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: 

CÁC MỨC GIÁ CỒ PHIẾU ĐẦU NĂM 1972 

Danh mục đầu tư của nhà đầu tư với các cố phiếu thường chỉ thế hiện một bộ phận của cái lĩnh 
vực to lớn và ghê gớm được gọi là thị trường chứng khoán ấy. Sự khôn ngoan mách bảo rằng anh ta 
có đủ kiến thức về lịch sử thị trường chứng khoán, đặc biệt là về các dao động lớn trong mức giá 
của nó và các mối quan hệ khác nhau giữa giá cố phiếu nói chung cũng như lợi tức (earning) và cố 
tức (dividend) của nó. Với nền tảng này, anh ta có được vị thế nhất định đế hình thành một số nhận 
định có giá trị về sự hấp dần hoặc các mối nguy hiểm của mức thị trường được thế hiện tại các thời 
điểm khác nhau. Do sự trùng họp ngẫu nhiên, các dữ liệu thống kê hữu ích về giá cả, lợi tức và cổ 
tức đã xuất hiện hon 1 00 năm trước, ngay từ năm 1871. (Dữ liệu ở nửa đầu thời kỳ này không đầy 
đủ hoặc đáng tin cậy như dữ liệu ở nửa sau thời kỳ, nhưng vẫn có thế có ích.) Trong chưong này 
chúng tôi sẽ đưa ra các số liệu dưới dạng rất cô đọng với hai mục đích. Mục đích đầu tiên là trình 
bày cách thức chung mà theo đó các cố phiếu đã tăng giá qua các chu kỳ khác nhau của thế kỷ vừa 
qua. Mục đích thứ hai là nhìn toàn cảnh thông qua các con số trung bình của các giai đoạn 10 năm 
hên tiếp nhau, không chỉ của cổ phiếu mà còn của lợi tức và cổ tức, để thể hiện mối quan hệ luôn 
biến thiên giữa ba yếu tố quan trọng này. Với lượng tài liệu dồi dào này làm co sở, chúng tôi sẽ 
chuyển sang xem xét các mức giá cổ phiếu vào đầu năm 1972. 

Lịch sử dài hạn của thị trường chứng khoán sẽ được tóm gọn trong hai bảng và một biểu đồ. 
Bảng 3-1 đưa ra các điếm thấp nhất và cao nhất của 19 chu kỳ thị trường giá lên và thị trường giá 
xuống trong 100 năm qua. Chúng tôi dùng hai chỉ số ở đây. Chỉ số đầu tiên đại diện cho một nghiên 
cứu lúc ban đầu của ủy ban Cowles từ năm 1870, sau đó đã được bố sung và hiện nay được gọi là 
chỉ số tổng hợp 500 cổ phiếu Standard & Poor's nổi tiếng. Chỉ số thứ hai là chỉ số còn nổi tiếng hon: 
đó là chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (tức DJIA hoặc Dow) đã có từ năm 1897, nó bao 
gồm 30 công ty, trong đó có American Telephone & Telegraph và 29 công ty còn lại là các tập đoàn 
công nghiệp lớn[87]. 

Biếu đồ I, được thế hiện nhờ sự giúp đõ của Standard & Poor's, trình bày các dao động thị 
trường của 425 cổ phiếu công nghiệp của s&p từ năm 1900 đến năm 1970. (Một biếu đồ tưong ứng 
của DJIA cũng gần giống như vậy.) Người đọc sê nhận thấy ba quy luật khá rõ ràng, mỗi quy luật 
bao trùm khoảng một phần ba của 70 năm. Quy luật đầu tiên chạy từ năm 1900 đến năm 1924, và 
phần lớn nó thế hiện một loạt các chu kỳ thị trường giống nhau dài khoảng 3 đến 5 năm. Mức tăng 
trung bình năm của thời kỳ này là khoảng 3%. Tiếp theo chúng ta chuyển sang thị trường giá lên 
của "Kỷ nguyên mới". Nó đạt đỉnh vào 1929, với hậu quả ghê gớm của nó sau khi sụp đố tiếp sau là 
các dao động bất thường cho tới năm 1949. So sánh mức trung bình của năm 1949 với năm 1924, ta 
thấy rằng mức tăng hàng năm chỉ vỏn vẹn 1,5%, do đó vào lúc kết thúc thời kỳ thứ hai này, công 
chúng không có một chút nhiệt tình nào đối với cố phiếu thường. Theo quy tắc của sự đối ngược, 
thời gian đã tới đế bắt đầu mở ra thị trường giá lên lớn nhất trong lịch sử, được thế hiện trong phần 
cuối cùng của biếu đồ. Hiện tượng này có lẽ đã đạt đỉnh cao vào tháng 12 năm 1968, với chỉ số 425 
công ty công nghiệp của Standard & Poor's ở mức 118 (và mức 108 với chỉ số tống hợp 500 cố 
phiếu của nó). Như bảng 3-1 cho thấy, có những sụt giảm đáng kế trong giai đoạn từ 1949 đến 1968 
(đặc biệt là trong các giai đoạn 1956-1957 và 1961-1962), nhưng những hồi phục sau đó nhanh đến 
nồi chúng được coi (theo nghĩa vốn vẫn được quen dùng lâu nay) là sự thoái trào của một thị trường 


44 



giá lên duy nhất, chứ không phải các chu kỳ thị truờng riêng biệt. Giữa mức thấp là 162 của "Dow" 
vào giữa năm 1949 và mức cao là 995 của đầu năm 1966, mức tăng là hon sáu lần trong 17 năm - là 
mức tăng đuợc xét ở tỷ lệ gộp trung bình hàng năm 11%, không tính cô tức vào khoảng 3,5% một 
năm. (Mức tăng của chỉ số tống hợp Standard & Poor's có phần cao hon của DJIA - từ 14 lên 96). 

Mức sinh lợi 14% đó và cao hon thế đuợc ghi nhận trong năm 1963, cũng nhu sau này, trong 
một nghiên cứu đuợc công bố rộng rãi[88],[89]. Nó tạo ra sự thỏa mãn tự nhiên trên Phố Wall với 
những thành tích tốt nhu vậy, và một kết luận khá vô lý và nguy hiểm rằng cũng có thế kỳ vọng các 
kết quả tuyệt vời như vậy đối với các cố phiếu thường trong tuông lai. Dường như có rất ít người 
cảm thấy lo lắng rằng mức độ tăng như vậy thế hiện rằng nó đã đi quá xa. Mức giảm sau đó từ điếm 
cao nhất của năm 1968 xuống điểm thấp nhất của năm 1970 là 36% đối với chỉ số tổng họp 
Standard & Poor’s (và 37% đối với DJIA), mức giảm lớn nhất từ lần giảm 44% của những năm 
1939-1942, khi ấy phản ánh những hiểm họa và bất ổn sau vụ Trân Châu Cảng. Với kiểu cách đắy 
kịch tính đặc trưng của Phố Wall, sau mức thấp nhất vào tháng 5 năm 1970 lại có cuộc hồi phục lớn 
và nhanh chóng đối với cả hai chỉ số trung bình, và chỉ số các công ty công nghiệp của Standard & 
Poor's đạt mức cao kỷ lục vào đầu năm 1972. Mức tăng giá trung bình giữa năm 1949 và năm 1970 
tính ra là khoảng 9% đối với chỉ số tống họp s&p (tức chỉ số công nghiệp) nếu sử dụng các con số 
trung bình cho cả hai năm. Mức tăng đó đưong nhiên là lớn hon so với bất cứ thời kỳ tưong tự nào 
trước năm 1950. (Nhưng trong thập kỷ mới đây, mức tăng là thấp hon nhiều - 5,25% đối với chỉ số 
tống họp s&p và chỉ có 3% đã từng quen thuộc đối với DJIA). 

Ghi chép về các chuyến động giá cả cần được đi kèm theo các chỉ số tưong ứng về lợi tức và cố 
tức, đế có thế cung cấp một cái nhìn bao quát về những gì đã xảy ra trong nền kinh tế cố phần của 
chúng ta trong vòng mười thập kỷ qua. Chúng tôi trình bày một đại cưong như vậy trong bảng 3-2. 
Có lẽ là đòi hỏi hoi nhiều nếu mong đợi người đọc nghiên cứu kỹ càng tất cả các con số này nhưng 
với một số người, chúng tôi hy vọng chúng sẽ thú vị và có ích. 

BÁNG 3-2: Bức tranh về diễn biến kết quả của thị trường chứng khoán, 1871-1970 


45 



Tốc độ tăng 


Giai 

Giá trung 

Lợi tức 

Chỉ sô P/E 

CỒ tức 

Lợi tức trung 

Mức chi trả trung 

trường năm 

đoạn 

bình 

trung bình 

trung bình 

trung bình 

bình năm 

bình{%) 

Lợi 

CỔ 








tức(%) 

tức(%) 

1871- 

1880 

3,58 

0,32 

11,3 

0,21 

6,0 

67 

— 

— 

1881- 

1890 

5,00 

0,32 

15,6 

0,24 

4,7 

75 

-0,64 

-0,66 

1891- 

1900 

4,65 

0,30 

15,5 

0,19 

4,0 

64 

-1,04 

-2,23 

1901- 

1910 

8,32 

0,63 

13,1 

0,35 

4,2 

58 

+6,91 

+5,33 

1911- 

1920 

8,62 

0,86 

10,0 

0,50 

5,8 

58 

+3,85 

+3,94 

1921- 

1930 

13,89 

1,05 

13,3 

0,71 

5,1 

68 

+2,84 

+2,29 

1931- 

1940 

11,55 

0,68 

17,0 

0,78 

5,1 

85 

-2,15 

-0,23 

1941- 

1950 

13,90 

1,46 

9,5 

0,87 

6,3 

60 

+10,60 

+3,25 

1951- 

1960 

39,20 

3,00 

13,1 

1,63 

4,2 

54 

+6,74 

+5,90 

1961- 

1970 

82,50 

4,83 

17,1 

2,68 

3,2 

55 

+5,80c 

+5,40c 

1954- 

1956 

38,19 

2,56 

15,1 

1,64 

4,3 

65 

+2,40d 

+7,80d 

1961- 

1963 

66,10 

3,66 

18,1 

2,14 

3,2 

58 

+5,1 5d 

+4,42d 

1968- 

1970 

93,25 

5,60 

16,7 

3,13 

3,3 

56 

+6,30d 

+5,60d 


a. Số liệu sau đây chủ yếu dựa trên số liệu trong bài báo của N. Molodovsky "Giá trị cố phiếu 
và giá cố phiếu", Financial Analysts Joumal, tháng 5/1960. Các số liệu đó đến luợt mình, đuợc lấy 
từ cuốn sách của ủy ban Cowles Chỉ số cổ phiếu thuờng cho các năm truớc 1926 và từ chỉ số tống 
họp 500 chứng khoán của Standard & Poor's tại các diêm nối từ năm 1926 đến nay. 

b. Các con số về tốc độ tăng truởng năm là bộ số liệu sưu tập của Molodovsky cho các giai 
đoạn 21 năm liên tiếp kết thúc vào 1890, 1900, v.v. 

c. Tốc độ tăng trưởng của giai đoạn 1968-1970 so với giai đoạn 1958-1960 d Các con số về tốc 
độ tăng trưởng là của 1954-1956 so với 1947-1949, 1961-1963 so với 1954-1956, và 1968-1970 so 
với 1958-1960. 


46 



Hãy cho phép chúng tôi nhận xét về chúng như sau: Các con số cho cả thập kỷ đã làm phẳng 
các dao động hàng năm và thế hiện bức tranh toàn cảnh là phát triển liên tục. Chỉ có hai trong chín 
thập kỷ sau thập kỷ đầu cho thấy sự giảm sút lợi tức và giá trung bình (vào các năm 1891-1900 và 
1931-1940), và không có thập kỷ nào sau năm 1900 cho thấy sự giảm sút trong mức cố tức trung 
bình. Nhưng mức tăng trưởng ở cả ba mục tuông đối khác nhau. Nói chung, kết quả thực hiện từ 
sau Thế chiến II là tốt hon so với các thập kỷ trước đó, nhưng mức tăng của những năm 1960 không 
bằng của những năm 1950. Nhà đầu tư ngày nay không thế biết được là từ dữ liệu này anh ta có the 
kỳ vọng sẽ kiếm được mức tăng bao nhiêu phần trăm đối với cố tức, lợi tức và giá cả trong mười 
năm tới, song nó có thế mang đến tất cả những sự khuyến khích anh ta cần đế áp dụng một phưong 
châm đầu tư cổ phiếu thường nhất quán. 

Tuy nhiên, có một điểm chưa được thế hiện trong bảng song cần được nói tới ở đây. Năm 1970 
được đánh dấu bởi sự suy giảm rõ ràng về tình hình lợi tức tống thế của các công ty của chúng ta. 

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư đã giảm xuống mức phần trăm thấp nhất kể từ những năm Thế 
chiến. Điều cũng ấn tượng không kém là thực tế có tuông đối nhiều công ty đã báo cáo thua lỗ ròng 
trong năm đó nhiều công ty đã trở nên "bất ốn tài chính", và lần đầu tiên trong ba thập kỷ có một số 
vụ phá sản quan trọng. Những thực tế này cũng như những điều khác đã dần đến tuyên bố trên[90]f 
rằng kỷ nguyên bùng no vĩ đại đã đến hồi kết vào những năm 1969-1970. 

Một đặc điểm ấn tượng trong Bảng 3-2 là sự thay đối tỷ lệ giá/lợi tức (chỉ số P/E - 
price/eamings) kế từ Thế chiến II[91]. Vào tháng 6 năm 1949, chỉ số tống họp s&p chỉ được bán ở 
mức gấp 6,3 lần lợi tức của 12 tháng trước đó vào tháng 3 năm 1961, tỷ lệ này là 22,9 lần. Tưong tự 
như vậy, tỷ suất cổ tức (dividend yield) của chỉ số s&p đã giảm từ hon 7% vào năm 1949 xuống 
còn 3,0% vào năm 1961, một sự tưong phản được nhấn mạnh nhờ thực tế là tỉ lệ lãi suất của các trái 
phiếu cấp cao khi đó đã tăng từ 2,60% lên 4,50%. Đây chắc chắn là cuộc xoay chuyến thái độ công 
chúng nổi bật nhất trong toàn bộ lịch sử thị trường chứng khoán. 

Đối với những người có kinh nghiệm lâu năm và thận trọng bẩm sinh, sự thay đối từ thái cực 
này sang thái cực khác đã đem tới một cảnh báo rõ ràng về những rắc rối sắp đến. Họ không thế 
không lo nghĩ về thị trường giá lên giai đoạn 1926-1929 và hậu quả bi thảm của nó. Nhưng những 
nỗi lo sợ này không được sự kiện xác minh. Đúng là giá đóng cửa của nhóm DJIAvao năm 1970 
vần bằng giá của 6,5 năm trước đó và "những năm 60 bay cao vút" đã từng được nhắc rầm rĩ cũng 
chỉ cho thấy đó là cuộc hành quân lên một loạt đồi cao đế rồi lại đi xuống. Nhưng không một điều 
gì từng xảy ra với kinh doanh hay giá cổ phiếu lại có thế so sánh với thị trường giá xuống và cuộc 
khủng hoảng của các năm 1929-1932. 

Mức thị trường chứng khoán vào đầu năm 1972 Với bản tổng quan về một thế kỷ của chứng 
khoán, giá cả, lợi tức và cố tức đang nằm trước mắt mình, hãy cho phép chúng tôi thử rút ra một số 
kết luận về mức 900 của DJIA và 100 của chỉ số tống hợp s&p vào tháng 1 năm 1972. 

Trong mỗi lần xuất bản trước của mình, chúng tôi đều đã thảo luận về các mức của thị trường 
chứng khoán tại thời điểm đang viết sách, và hy vọng trả lời được câu hỏi rằng mức ấy có quá cao 
đối với việc mua vào một cách thận trọng. Người đọc có thế thấy bố ích khi xem lại những kết luận 
chúng tôi đã đưa ra vào những dịp trước đây. Đây không hoàn toàn là một bài tập về sự tự phạt. Nó 
sẽ cung cấp một kiểu "mô" nối giữa các giai đoạn khác nhau của thị trường chứng khoán trong hai 
mưoi năm qua, và đó cũng là một bức tranh lấy từ cuộc sống thực về những khó khăn mà những ai 
muốn có được những nhận định có nhiều thông tin và tính đánh giá về mức hiện tại của thị trường 


47 



đều sẽ phải đối mặt. Trước hết, hãy cho phép chúng tôi nêu lại bản tóm tắt về các phân tích của 
những năm 1948, 1953 và 1959 mà chúng tôi đã đưa ra trong lần xuất bản năm 1965: 

Vào năm 1948, chúng tôi đã áp dụng các tiêu chuấn thận trọng đối với mức 180 của Dow 
Jones, và đã không gặp khó khăn gì trong việc rủt ra kết luận rằng "nó không quá cao so với các giá 
trị co sở". Khi chúng tôi lại tiếp cận vấn đề này vào năm 1953, mức thị trưòng trung bình năm đó đã 
đạt 275, một mức tăng hon 50% trong năm năm. Chúng tôi tự hỏi bản thân mình cũng câu hỏi đó - 
tức là, "theo ý kiến của chúng tôi mức 275 của chỉ số công nghiệp Dow Jones có quá cao đế đầu tư 
một cách sáng suốt hay không". Dưới ánh sáng của sự tăng giá ngoạn mục sau đó, nghe có vẻ lạ khi 
nói rằng chúng tôi đã không dề dàng rút ra kết luận rõ ràng về sự hấp dần của mức giá năm 1953. 
Chúng tôi có nói một cách tích cực rằng "xét từ quan điểm về các chỉ số giá trị - là chỉ dẫn đầu tư 
chính của chúng tôi - kết luận về mức giá chứng khoán năm 1953 chắc chắn sè phải là hứa hẹn". 
Nhưng chúng tôi lại quan ngại về thực tế là vào năm 1953, mức trung bình đã tăng trong một thời 
gian dài, dài hon hầu hết các thị trường giá lên trong quá khứ, và mức tuyệt đối của nó cao kỷ lục. 
Đặt những yếu tố này đối lập với đánh giá giá trị thuận lợi của chúng tôi, chúng tôi đã khuyến nghị 
một phưong châm thận trọng hoặc dung hòa. Hóa ra, đây không hắn là lời khuyên tuyệt vời. Một 
người dự đoán giỏi sẽ thấy trước rằng mức thị trường sẽ còn tăng thêm 100% trong năm năm tới. 

Có lẽ chúng tôi cần phải nói thêm đế tự biện hộ cho mình rằng có rất ít người mà nghề của họ là dự 
báo thị trường chứng khoán - đó cũng không phải nghề của chúng tôi - biết được khá hon so với 
chúng tôi về những gì còn đang ở phía trước. 

Vào đầu năm 1959, chúng ta đã thấy DJIA đạt mức cao kỷ lục của mọi thời là 584. Bài phân 
tích dài của chúng tôi được xét từ mọi quan điểm có thế được tóm tắt như sau (từ trang 59 của lần 
xuất bản sách năm 1959): Tóm lại, chúng tôi muốn đưa ra kết luận rằng mức giá cổ phiếu hiện tại 
đã quá cao. Nhưng kế cả nếu không phải vậy, động lượng của thị trường chắc chắn sẽ đưa nó tới các 
độ cao không thế lý giải được. Thật sự, chúng tôi không thế tưởng tượng ra một thị trường tưong lai 
mà trong đó không bao giờ có thua lồ nghiêm trọng nào, và trong đó, lính mới nào cũng đảm bảo có 
được lợi nhuận lớn với các giao dịch mua chứng khoán của mình.” 

Lời cảnh báo chúng tôi đưa ra vào năm 1959 sau đó được chứng thực có phần tốt hon so với 
quan điểm tưong ứng của chúng tôi vào năm 1954. Thế nhưng nó cũng không phải là hoàn toàn 
chuẩn. DJIA tăng tới 685 vào năm 1961, rồi giảm xuống dưới mức 584 của chúng tôi một chút 
(xuống 566) vào gần cuối năm, tăng tiếp lên 735 vào cuối năm 1961 , rồi giảm trong một con gần 
như hoảng loạn xuống còn 536 vào tháng 5 năm 1962, mất tới 27% chỉ trong sáu tháng. Cùng lúc 
đó có sự sụt giảm nghiêm trọng hon với hầu hết các "cổ phiếu tăng trưởng" [92] - thế hiện qua sự sụt 
giảm ghê gớm của chứng khoán đứng đầu là Internal Business Machines từ mức cao nhất 607 vào 
tháng 12 năm 1961 xuống mức thấp nhất là 300 vào tháng 6 năm 1962. 

Thời kỳ này đã chứng kiến sự tan rã hoàn toàn của một loạt các cổ phiếu thường vừa được đưa 
ra của các công ty nhỏ - được gọi là những cổ phiếu phát hành nóng - khi đó đã được đem bán cho 
công chúng với những mức giá cao đến lố bịch, sau đó còn bị đấy lên cao tới mức gần như điên 
khùng bởi sự đầu co. Rất nhiều chứng khoán trong số các này mất tới 90% và nhiều hon nữa thị giá 
chỉ trong một vài tháng. 

Vụ sụp đố trong nửa đầu năm 1962 là rất đáng lo ngại, nếu không muốn nói là một tai họa, đối 
với nhiều người tự nhận mình là nhà đầu cơ và có lẽ là cả với nhiều người khinh suất khác tự gọi 
mình là "nhà đầu tư". Nhưng một sự xoay chuyến xảy ra vào cuối năm cũng bất ngờ như vậy đối 


48 



với cộng đồng tài chính. Các mức trung bình của thị trường chứng khoán đã quay trở lại hướng đi 
lên của chúng và tạo ra dãy kết quả sau 



Chỉ số 
DJIA 

Chỉ số tổng hợp 500 chứng khoán 
của Standard 8< PooCs 

Tháng 

12/1961 

735 

72,64 

Tháng 6/ 
1962 

536 

52,32 

Tháng 

11/1964 

892 

86,28 


Cuộc hồi phục và sự đi lên của giá cổ phiếu thường thật sự ấn tượng và đã dần đến sự thay đối 
tâm lý tưong ứng tại Phố Wall. Với mức thấp vào tháng 6 năm 1962, các dự đoán chủ yếu là đi 
xuống, và sau sự hồi phục một phần vào cuối năm, những dự đoán là có cả hai hướng lên xuống, 
song nghiêng về phía ngờ vực. Nhưng vào đầu năm 1964, sự lạc quan tự nhiên của các công ty môi 
giới lại lan ra, hầu hết các dự báo nghiêng về phía đi lên, và tiếp tục như vậy trong cuộc tăng tiến 
của năm 1964. 

Sau đấy chúng tôi đã thực hiện việc đánh giá mức thị trường chứng khoán vào tháng 1 1 năm 
1964 (892 đối với DJIA). Sau khi thảo luận một cách khoa học từ nhiều góc độ khác nhau, chúng 
tôi đi đến ba kết luận chính. Ket luận đầu tiên là các tiêu chuấn cũ (đế đánh giá) có vẻ không còn áp 
dụng được nữa; các tiêu chuẩn mới thì chưa được thời gian kiểm chứng". Ket luận thứ hai là nhà 
đầu tư "phải xác định phưong châm của mình căn cứ vào sự tồn tại của những bất định lớn. Các khả 
năng này bao gồm cả hai thái cực, một mặt là sự gia tăng kéo dài hon nữa của các mức thị trường - 
tăng 50% chắng hạn, tức là lên tới 1350 đối với DJIA, hoặc mặt khác là sự sụp đố lớn không được 
báo trước, với cùng mức độ kéo mức trung bình xuống quanh con số 450" (trang 63) chắng hạn. Ket 
luận thứ ba được đưa ra với các khái niệm rõ ràng hon. Chúng tôi nói rằng: "Nói thắng ra, nếu mức 
giá năm 1964 không phải là quá cao thì liệu chúng tôi còn có thể nói bất kỳ mức giá nào khác là quá 
cao nữa?" Và chuông đó đã được kết thúc như sau: 

NÊN THEO HƯỚNG NÀO 

Các nhà đầu tư không nên kết luận rằng mức thị trường năm 1964 là nguy hiểm chỉ vì cuốn 
sách này nói vậy. Họ phải so sánh những lý lẽ của chúng tôi với các lý lẽ ngược lại mà họ sẽ nghe 
được từ những người giỏi và có kinh nghiệm nhất Phố Wall. Cuối cùng, mỗi người phải tự đưa ra 
quyết định của mình và chịu trách nhiệm về nó. Tuy nhiên, chúng tôi có lời khuyên là nếu nhà đầu 
tư vẫn còn đang phân vân về việc anh ta nên thực hiện theo hướng nào, anh ta nên chọn con đường 
thận trọng. Các nguyên tắc đầu tư như được nêu tại đây, sẽ đòi hỏi phưong châm sau trong hoàn 
cảnh của năm 1964, theo thứ tự cấp thiết như sau: 

1 . Không vay tiền để mua hoặc giữ chứng khoán. 


49 




2. Không tăng phần tiền dùng để nắm giữ cổ phiếu thường. 

3. Giảm các cổ phiếu thường đang nắm giữ khi cần để nó chỉ chiếm nhiều nhất là 50% trong 
toàn danh mục đầu tư. Thuế lãi vốn phải được trả một cách vui vẻ nhất có thế, và tiền thu được cần 
được đầu tư vào các trái phiếu cấp cao hoặc được giữ như một tài khoản tiết kiệm. 

Những nhà đầu tư nào từng có dạo tuân theo một kế hoạch ngang bằng số thắng tên là bình 
quân chi phí đô la có thể về mặt logic vẫn tiếp tục các giao dịch định kỳ của mình như vậy, hoặc 
ngưng chúng lại cho đến khi họ cảm thấy mức thị trường không còn nguy hiểm nữa. Chúng tôi xin 
đưa lời khuyên khá mạnh mẽ đế phản đối việc mở ra một kế hoạch bình quân chi phí đô la mới với 
các mức ở cuối năm 1964, vì nhiều nhà đầu tư sẽ không có đủ sức để làm theo một kế hoạch như 
vậy nếu các kết quả sau khi bắt đầu không được như ý. 

Lần này, chúng tôi có thế nói rằng lời cảnh báo của chúng tôi đã được chứng thực. Chỉ số DJIA 
tăng thêm khoảng 11% nữa, lên mức 995, nhưng sau đó lại giảm một cách bất thường xuống mức 
thấp nhất 632 vào năm 1970, và kết thúc năm đó tại mức 839. Sự sụp đổ tuông tự cũng xảy ra với 
giá của các "cổ phiếu phát hành nóng" - tức là, với mức giảm lên tới 90% - giống như những gì đã 
xảy ra trong vụ suy giảm các năm 1961-62. Và như đã nói trong phần mở đầu, toàn bộ bức tranh tài 
chính dường như đã chuyến sang hướng là nhiệt huyết giảm xuống và nghi ngại tăng lên. Một thực 
tế có thế tóm tắt cả câu chuyện: DJIA đóng cửa năm 1970 tại mức thấp hon sáu năm trước - lần đầu 
tiên một việc như vậy đã xảy ra kế từ năm 1944. 

Những nồ lực của chúng tôi trong việc đánh giá các mức thị trường chứng khoán trước đây là 
như vậy. Liệu chúng tôi và bạn đọc có thế rút ra được điều gì từ đây? Chúng tôi coi mức thị trường 
là thuận lợi cho đầu tư vào năm 1948 và năm 1953 (tuy hoi quá thận trọng đối với năm 1953), 

"nguy hiểm" vào năm 1959 (với DJIA ở mức 584) và "quá cao" (ở mức 892) vào năm 1964. Tất cả 
những suy xét này thậm chí ngày nay cũng có thế được biện minh bằng những lý lẽ khéo léo. 

Nhưng nó không hắn có lợi trong việc dùng làm lời khuyên tẻ nhạt của chúng tôi - một mặt nó ủng 
hộ việc sử dụng một phưong châm đầu tư cố phiếu thường phù hợp và có kiểm soát, mặt khác nó 
làm nản lòng các nỗ lực nhằm "thắng thị trường" hoặc "chọn được kẻ thắng". 

Mặc dù vậy chúng tôi vẫn nghĩ bạn đọc có thế thu được một chút ích lợi từ việc xem xét lại 
mức thị trường chứng khoán - lần này là vào cuối năm 1971 - kể cả nếu những gì chúng tôi nói hóa 
ra sẽ thú vị hon là có ứng dụng thực tế, hoặc có tính chỉ dần hon là quyết định. Có một đoạn văn rất 
hay ở đầu cuốn Đạo đức của Aristotle nói rằng: "Biểu hiện của một trí óc hiểu biết là biết nhận thức 
được sự chuẩn xác vốn có của một đối tượng nhất định. Chấp nhận những kết luận không chắc chắn 
từ một nhà toán học và đòi hỏi bài thuyết trình quá chặt chẽ từ nhà hùng biện đều vô lý như nhau." 
Công việc của nhà phân tích tài chính nằm ở đâu đó giữa nhà toán học và nhà hùng biện. 

Tại nhiều thời điểm trong năm 1971, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đứng ở mức 892 
của tháng 1 1 năm 1964 mà chúng tôi đã xét trong phiên bản trước của mình. Nhưng trong nghiên 
cứu thống kê hiện tại chúng tôi đã quyết định dùng mức giá và dữ liệu liên quan của chỉ số tống hợp 
Standard & Poor’s (tức s&p 500) vì nó tống quát và có tính đại diện cho thị trường chung hon là chỉ 
số DJIA của 30 cố phiếu. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc so sánh dữ liệu này với bốn thời điểm gần 
với lúc xuất bản các phiên bản sách trước của chúng tôi - tức cuối các năm 1948, 1953, 1958 và 
1963 - thêm cả năm 1968; mức giá hiện tại chúng tôi sẽ lấy con số tiện dụng là 100 đã được ghi 
nhận nhiều lần trong năm 1971 và đầu năm 1972. Các số liệu quan trọng được nêu trong bảng 3-3. 


50 



Với các số liệu về lợi tức thì chúng tôi dùng cả số liệu của năm truớc và trung bình của ba năm lịch; 
với cổ tức năm 1971, chúng tôi dùng số liệu của 12 tháng vừa qua; và với lãi suất trái phiếu và giá 
bán buôn, chúng tôi dùng số liệu của tháng 8 năm 1971 . 

BÁNG 3-3: Các số liệu liên quan đến chỉ số tống hợp Standard & Poor's trong các năm khác 
nhau 


Năm 

Giá đóng cửa 

Lợi tức trong năm hiện tại 

Lợi tức trung bình của 3 năm gân nhất 

Cồ tức trong năm hiện tại 

Lãi suất trái phiếu cấp caoa 

Chỉ số giá bán buôn 

Các tỷ số: 

Giá/lợi tức năm gần nhất 
Giá/lợi tức của ba năm 
'Tỷ suất lợi tức" của ba nămc 
Tỷ suất cổ tức 

Tỷ suất lợi tức cổ phiếu /tỷ suất lợi tức trái phiếu 
Tỷ suất cổ tức/tỷ suất lợi tức trái phiếu 
Lợi tức/giá trị sổ sáche 


1948 

1953 

1958 

1963 

1968 

1971 

15,20 

24,81 

55,21 

75,02 

103,9 

lOOd 

2,24 

2,51 

2,89 

4,02 

5,76 

5,23 

1,65 

2,44 

2,22 

3,63 

5,37 

5,53 

0,93 

1,48 

1,75 

2,28 

2,99 

3,10 

2,77% 

3,08% 

4,12% 

4,36% 

6,51% 

7,57% 

87,9 

92,7 

100,4 

105,0 

108,7 

114,3 


6,3 X 

9,9 X 

18,4 X 

18,6 X 

18,0 X 

19,2 X 

9,2 X 

10,2 X 

17,6 X 

20,7 X 

19,5 X 

18,1 X 

10,9% 

9,8% 

5,8% 

4,8% 

5,15% 

5,53% 

5,6% 

5,5% 

3,3% 

3,04% 

2,87% 

3,11% 

3,96 X 

3,20 X 

1,41 X 

1,10 X 

0,80 X 

0,72 X 

2,1 X 

1,8 X 

0,80 X 

0,70 X 

0,44 X 

0,41 X 

11,2% 

11,8% 

12,8% 

1 0,5% 

11,5% 

11,5 % 


a. Lãi suất các trái phiếu loại AAA của s&p. 

b. Các năm niên lịch 1948-1968, cộng với năm kết thúc vào tháng 6/1971. 

c. 'Tỷ suất lợi tức" có nghĩa là lợi tức chia cho giá, tính bằng %. 

d. Giá tháng 10/1971, tuông đuong với 900 của DJIA. Các con số trung bình trong 3 năm. 

Nhu Graham ám chỉ tại trang 8 1 , thậm chí các chỉ số chứng khoán trong khoảng thời gian từ 
năm 1871 đến những năm 1920 cũng bị thiệt hại do sự thiên vị kẻ sống sót, do hàng trăm hãng xe 
hoi, hàng không và đài phát thanh đã sụp đố không còn vết tích gì. Các mức sinh lợi này cũng có lẽ 
đã đuợc thối phồng thêm 1 đến 2 điểm phần trăm. 

Tỷ lệ giá/lợi tức 3 năm của thị truờng vào tháng 10 năm 1971 thấp hon vào cuối năm 1963 và 
năm 1968. Nó gần bằng tỷ lệ của năm 1958, nhung còn cao hon nhiều so với những năm đầu của thị 
truờng giá lên kéo dài. Chỉ số quan trọng này, khi xét một mình, không thế đuợc hiếu rằng thị 
truờng năm đó cao đặc biệt vào tháng 1 năm 1972. Nhung khi xét cùng mức lãi của trái phiếu cấp 
cao, hệ quả trở nên ít thuận lợi hon nhiều. Bạn đọc sẽ thấy từ bảng là tỷ số giữa mức sinh lợi của cố 
phiếu (lợi tức/giá) và mức sinh lợi của trái phiếu đã trở nên tệ hon trong suốt thời gian đó khiến số 
liệu của tháng 1 năm 1972 kém thuận lợi hon đối với cố phiếu theo tiêu chuẩn này so với bất kỳ 


51 



năm nào được nghiên cứu trước đấy. Khi so sánh tỷ suất cố tức với tỷ suất lợi tức của trái phiếu, 
chúng tôi thấy rằng mối quan hệ là đảo ngược hoàn toàn của năm 1948 và năm 1972. Trong năm 
1948, cổ phiếu thu lời gấp đôi trái phiếu; trong năm 1972 trái phiếu lại thu lời gấp đôi và còn hon 
thế nữa so với cổ phiếu. 

Suy xét cuối cùng của chúng tôi là; sự thay đổi bất lợi trong tỷ lệ tỷ suất lợi tức trái phiếu/tỷ 
suất lợi tức cổ phiếu đã triệt tiêu hoàn toàn chỉ số giá/lợi tức cao hon vào cuối năm 1971, theo như 
số liệu của lợi tức 3 năm. Do đó quan điểm của chúng tôi về mức thị trường đầu năm 1972 cũng gần 
giống như của 7 năm trước - tức là, nó là mức không hấp dần theo quan điểm đầu tư thận trọng. 
(Điều này cũng áp dụng cho hầu hết mức dao động giá năm 1971 của DJIA, chắng hạn là giữa 800 
và 950). 

Xét theo các biến động lịch sử của thị trường, bức tranh của năm 1971 dường như vẫn là sự hồi 
phục bất thường từ cuộc suy thoái những năm 1969-1970. Trong quá khứ, những cuộc hồi phục như 
vậy đã mở ra một giai đoạn mới của thị trường giá lên liên tục bắt đầu từ năm 1949. (Đây là mong 
đợi của Phố Wall nói chung trong năm 1971 .) Sau trải nghiệm tồi tệ mà công chúng mua các cố 
phiếu thường cấp thấp phải chịu trong chu kỳ 1968-1970, còn quá sớm (vào năm 1971) đế quay 
thêm một vòng trên chiếc đu quay của những cổ phiếu phát hành mới. Do đó dấu hiệu đáng tin cậy 
về sự nguy hiểm sắp đến, như đã từng xuất hiện lúc DJIA ở mức 892 vào tháng 1 1 năm 1964 và 
được chúng tôi xem xét trong lần xuất bản trước, giờ đây không còn nữa. Đúng ra, khi ấy, triển 
vọng phải thuận lợi cho mức tăng mạnh, vượt mức 900 của DJIA trước khi cuộc suy thoái hoặc sụp 
đổ nghiêm trọng tiếp theo xảy đến. Nhưng chúng tôi không thể bỏ lại vấn đề ở đó, như lẽ ra Chúng 
tôi nên làm. Đối với chúng tôi, việc thị trường đầu năm 1971 không đếm xỉa đến những trải nghiệm 
đau đớn mới diễn ra chưa đầy một năm trước là một dấu hiệu đáng lo ngại. Sự thờ o như vậy liệu có 
không bị trừng phạt không? Chúng tôi nghĩ nhà đầu tư cần phải chuấn bị cho các khó khăn sắp tới - 
có thế dưới dạng lặp lại nhanh của suy thoái giai đoạn 1969-1970, hoặc dưới dạng một sự vọt lên 
của một thị trường giá lên nữa, đế sau đó là sự sụp đố thảm khốc[93]. 

Nên theo hướng nào? Hãy trở lại những gì chúng tôi đã nói trong lần xuất bản gần đây nhất, 
được nêu lại tại trang 92. Đó là quan điếm của chúng tôi tại cùng mức giá - chang hạn là 900 - của 
DJIA vào đầu năm 1972, giống như vào cuối năm 1964. 


52 



BÌNH LUẬN VỀ CHƯƠNG 3 

“Bạn phải cấn thận nếu bạn không biết mình đang đi đâu, vì có thế bạn sẽ không tới nơi đuợc”. 

-Yogi Berra- 

sự NHẢM NHÍ CỦA THỊ TRƯỜNG GIÁ LÊN 

Trong chuơng này, Graham cho thấy ông có khả năng tiên đoán nhu thế nào. Ông nhìn truớc 
hai năm, thấy trước thị trường giá xuống "thảm khốc" vào năm 1973-1974, trong đó các chứng 
khoán Mỳ mất 36% giá trị [94]. Ông cũng nhìn trước hai thập kỷ trong tương lai, phá tan logic của 
các chuyên gia thị trường và các cuốn sách bán chạy nhất, mà vào thời của ông còn chưa xuất hiện. 

Trọng tâm lý lẽ của Graham là nhà đầu tư thông minh không bao giờ được dự đoán tương lai 
chỉ bằng cách suy diễn từ quá khứ. Tiếc thay, đó chính là sai lầm mà hết chuyên gia này đến chuyên 
gia khác gặp phải trong những năm 1990. Một loạt các cuốn sách về thị trường giá lên đã xuất hiện 
sau cuốn Stocks for the Long Run (Cổ phiếu cho dài hạn) (1994) của giáo sư tài chính Đại học 
Wharton là Jeremy Siegel - tới cực điểm sau khi gia tăng dữ dội, với cuốn Dow 36.000 của James 
Glassman và Kevin Hassett, Dow 40.000 của David Elias và Dow 100.000 của Chari es Kadlec (tất 
cả đều xuất bản năm 1999). Các nhà dự báo cho rằng cố phiếu đã có mức tỷ suất lợi nhuận trung 
bình hàng năm 7% sau lạm phát kế từ năm 1802. Do đó họ kết luận, đây là những gì nhà đầu tư nên 
trông đợi trong tương lai. 

Một số thị trường giá lên còn tiến xa hou. Vì cổ phiếu đã "luôn luôn" thắng trái phiếu tại mọi 
thời điểm trong ít nhất 30 năm, cổ phiếu hắn là ít rủi ro hơn trái phiếu hay thậm chí tiền trong ngân 
hàng. Và nếu bạn có thế loại hết các rủi ro trong việc sở hữu cố phiếu chỉ bằng việc giữ chúng đủ 
lâu thì tại sao phải quan tâm đến việc nhỏ nhặt là trả giá bao nhiêu cho chúng vào lúc đầu? (Đe biết 
tại sao, hãy xem phần đóng khung ở trang 99). 

Vào cuối năm 1999 và đầu năm 2000, tin vịt trên thị trường giá lên xuất hiện khắp nơi: 

Ngày 7/12/1999, Kevin Landis, nhà quản lý danh mục đầu tư của quỹ tương hỗ Firsthand, xuất 
hiện trên chương trình Moneyline của CNN. Khi được hỏi rằng các cổ phiếu truyền thông không 
dây có bị đánh giá quá cao không - khi nhiều người giao dịch với mức cao gấp vô số lần lợi tức của 
họ - Landis có câu trả lời sẵn sàng. "Đó không phải là sự điên cuồng đâu," ông đáp. "Hãy nhìn vào 
sự gia tăng rõ ràng, giá trị tuyệt đối của sự gia tăng. Nó rất lớn”. 

Ngày 18/1/2000, Robert Froelich, nhà chiến lược đầu tư chủ chốt của Kemper Funds, đã tuyên 
bố trên tờ Wall Street Joumal: "Đây là trật tự thế giới mới. Chúng ta thấy mọi người đã vứt bỏ tất cả 
những công ty phù hợp với những con người phù hợp và tầm nhìn phù hợp chỉ vì giá chứng khoán 
của chúng quá cao - đó là sai lầm lớn nhất mà một nhà đầu tư có thế mắc phải.” 

Trong số ra ngày 10/4/2000 của tờ BusinessWeek (Tuần kinh doanh), Jeffrey M. Applegate, 
khi đó là nhà chiến lược đầu tư chủ chốt của Lehman Brothers, đã hỏi một câu hỏi hùng hồn: Thị 
trường ngày nay có nhiều rủi ro hơn năm trước chỉ vì giá của nó cao hơn không? Câu trả lời là 
không.” 

Nhưng câu trả lời phải là có. Nó đã luôn luôn như vậy. Nó sẽ mãi mãi như vậy. 


53 



Và khi Graham hỏi: "Sự thờ ơ như vậy liệu có được bỏ qua?" ông biết rằng câu trả lời mãi mãi 
là không. Giống như một vị thần Hy Lạp giận dữ thị trường chứng khoán đè bẹp tất cả những ai 
chớm tin rằng các mức sinh lợi cao của nó cuối những năm 1990 là một kiểu lẽ phải thần thánh. 

Hãy xem các dự báo của Landis, Froelich và Applegate đã nêu: 

Từ 2000 đến 2002, chứng khoán vững nhất trong những chứng khoán của mạng không dây 
được ưa thích của Landis là Nokia "chỉ" mất có 67% - trong khi cái tệ nhất, của Winstar 
Communications, mất 99,9% Các chứng khoán được ưa thích nhất của Froelich - Cisco Systems và 
Motorola - giảm tới hon 70% vào cuối năm 2002. Các nhà đầu tư mất hon 400 tỉ đô la chỉ riêng với 
Cisco - nhiều hon cả sản lượng kinh tế hàng năm của Hồng Kông, Israel, Kuwait và Singapore cộng 
lại. 

Vào tháng 4 năm 2000, khi Applegate hỏi câu hỏi hùng hồn của mình, chỉ số công nghiệp Dow 
Jones đứng ở mức 1 1.187, chỉ số tổng họp NASDAQ ở mức 4446. Tới cuối năm 2002, chỉ số Dow 
khập khiễng ở mức 8.300, trong khi NASDAQ đã teo lại còn khoảng 1.300 và xóa sạch tất cả lợi 
nhuận mà nó tích lũy được trong suốt 6 năm trước. 

BÉO NHẤT THÌ SỐNG 

Có một lồ hống chết người trong luận cứ cho rằng cố phiếu đã "luôn luôn" thắng trái phiếu 
trong thời gian dài: Không tồn tại các số liệu đáng tin cậy trước năm 1871. Các chỉ số dùng đế đại 
diện cho các mức sinh lợi sớm nhất của thị trường chứng khoán Mỳ có cái chỉ có bảy (vâng, chỉ có 
7!) cố phiếu[95]. Tuy nhiên, tới năm 1800, có khoảng 300 công ty ở Mỳ (nhiều công ty thời 
Jefferson tưong đưong với các công ty Internet ngày nay: các công ty về cống thu phí bằng gồ và 
kênh đào). Hầu hết bị phá sản, và nhà đầu tư mất hết tiền. 

Nhưng các chỉ số chứng khoán bỏ qua tất cả những công ty phá sản vào những năm đầu ấy, 
một vấn đề được gọi tên kiếu chuyên môn là "thiên vị kẻ sống sót". Do đó, các chỉ số này đã phóng 
đại một cách ghê gớm các kết quả thu được bởi những nhà đầu tư ngoài đời - những người thiếu 
tầm nhìn 20/20 cần thiết để biết mua đúng 7 cổ phiếu nào. Một nhúm các công ty lẻ loi, bao gồm 
Ngân hàng New York và J.p. Morgan Chase, đã làm ăn phát đạt liên tục từ những năm 1790. 

Nhưng với mồi người sống sót kỳ diệu đó lại có hàng ngàn các thảm họa tài chính như Dismal 
Swamp Canal Co., Pennsylvania Cultivation of Vines Co., và Snicker’s Gap Tumpike Co. - tất cả 
đều bị loại bỏ khỏi các chỉ số chứng khoán "lịch sử". 

Dữ liệu của Jeremy Siegel cho thấy, sau lạm phát, từ năm 1802 tới năm 1870 cố phiếu sinh lợi 
7,0% một năm, trái phiếu 4,8% và tiền mặt 5,1%. Nhưng Elroy Dimson và các đồng nghiệp của ông 
ở Trường Kinh doanh London ước tính rằng các mức sinh lợi trước 1871 bị phóng đại ít nhất hai 
điểm phần trăm mỗi năm( 1). Vậy thì trong thế giới thực, cố phiếu cũng không hon gì tiền mặt và 
trái phiếu - và có khi còn kém một chút. Tất cả những ai tuyên bố rằng các số liệu dài hạn "chứng 
minh" cố phiếu được bảo đảm sẽ biếu hiện tốt hon trái phiếu hoặc tiền mặt là kẻ dốt nát. 

TRÈO CAO NGÃ ĐAU 

Như một liều thuốc giải cam chịu cho kiếu nhảm nhí trên thị trường giá lên này, Graham bảo 
nhà đầu tư thông minh hãy hỏi một số câu hỏi đon giản và có tính nghi ngờ. Tại sao mức sinh lợi 
tuông lai của cố phiếu phải luôn giống như mức sinh lợi của chúng trong quá khứ? Khi mà mọi nhà 
đầu tư tin rằng cố phiếu bảo đảm sẽ làm ra tiền trong thời hạn dài, chang phải thị trường sẽ trở nên 


54 



bị định giá cao quá mức một cách điên cuồng hay sao? Và một khi điều đó xảy ra, làm sao mức sinh 
lợi tuông lai có thế cao đuợc? 

Các câu trả lời của Graham luôn có cội rề từ logic và lý lẽ thông thuờng. Giá trị của bất kỳ đầu 
tu nào cũng luôn luôn là hàm số của cái giá mà bạn trả cho nó. Tới cuối những năm 1990, lạm phát 
teo dần, lợi nhuận của các công ty duờng nhu lại bùng nố, và phần lớn thế giới đang trong hòa bình. 
Nhung thế không có nghĩa là - và không bao giờ nghĩa là - cổ phiếu đáng đuợc mua với bất cứ cái 
giá nào. Vì lợi nhuận các công ty có thế đạt đuợc là hữu hạn, giá cả mà nhà đầu tu sẵn sàng trả cho 
cố phiếu cũng phải hữu hạn. 

Hãy nghĩ về nó nhu thế này: Michael Jordan có thế là vận động viên bóng ro vĩ đại nhất mọi 
thời đại, và anh kéo nguời hâm mộ vào Sân vận động Chicago nhu một cái nam châm khống lồ. Đội 
Chicago Bulls đã lời khi trả Jordan tới 34 triệu đô la một năm đế đập một quả bóng da trên một cái 
sàn gồ. Nhung nhu thế không có nghĩa là đội Bulls sẽ có lý khi trả anh ta 340 triệu, hay 3,4 tỷ hay 
34 tỷ đô la mỗi mùa. 

GIỚI HẠN CỦA Sự LẠC QUAN 

Tập trung vào các mức sinh lợi gần đây của thị truờng khi chúng đang nở rộ, nhu Graham cảnh 
báo, sè dần tới "một kết luận khá vô lý và nguy hiểm rằng cũng có thế mong đợi các kết quả tuyệt 
vời nhu vậy đối với các cố phiếu thuờng trong tuông lai". Từ năm 1995 đến năm 1999, khi thị 
truờng tăng ít nhất 20% một năm - một sự bứt phá chua từng có trong lịch sử Mỳ - những nguời 
mua cố phiếu trở nên lạc quan hon bao giờ hết: 

Vào giữa năm 1998, các nhà đầu tu đuợc Tố chức Gallup khảo sát cho công ty môi giới chứng 
khoán PaineWebber đã kỳ vọng danh mục đầu tu của mình kiếm khoảng 13% trong năm sắp tới. 
Vào đầu năm 2000, mức sinh lợi trung bình mong đợi của họ đã nhảy lên đến 18%. 

"Những chuyên gia thành thạo" cũng ngả theo huớng lên giá không kém khi họ đấy cao các giả 
định về mức sinh lợi tuong lai của mình. Vào năm 2001 chẳng hạn, hãng SBC Communications 
nâng mức sinh lợi dự kiến trong kế hoạch luông hưu của mình từ 8,5% lên 9,5%. Tới năm 2002, tỷ 
suất sinh lợi trung bình đuợc dự kiến của các kế hoạch luong hưu của các công ty trong chỉ số 500 
cố phiếu Standard & Poor's đã phình lên mức cao kỷ lục 9,2%. 

Vài sự kiện tiếp theo cho thấy hậu quả tai hại của sự lạc quan quá mức: 

Gallup đã phát hiện trong năm 2001 và 2002 là kỳ vọng trung bình về các mức sinh lợi một 
năm đã sụt xuống còn 7% - mặc dù các nhà đầu tu giờ có thế mua với giá thấp hon gần 50% so với 
năm 2000[96]. Các giả định sốt sắng về mức sinh lợi trên các kế hoạch luông hưu của họ sẽ khiến 
các công ty trong s&p 500 mất ít nhất 32 tỉ đô la trong khoảng thời gian từ 2002 đến 2004, theo các 
ước tính của Phố Wall hiện nay. 

Mặc dù các nhà đầu tư đều biết đáng lẽ họ phải mua rẻ và bán đắt, trên thực tế, rốt cuộc họ lại 
thường làm ngược lại. cảnh báo của Graham trong chưong này rất đon giản: Theo quy tắc của điều 
ngược lại", tức là các nhà đầu tư càng hăng hái về thị trường chứng khoán trong dài hạn bao nhiêu 
thì họ càng chắc chắn bị chứng tỏ là sai trong ngắn hạn bấy nhiêu. Vào ngày 24/3/2000, tổng giá trị 
của thị trường chứng khoán Mỳ đạt đỉnh là 14,75 nghìn tỉ đô la. Tới ngày 9/10/2002, chỉ 30 tháng 
sau, tống giá trị thị trường chứng khoán Mỳ là 7,34 nghìn tỉ đô la, tức là giảm 50,2% - mất khoảng 


55 



7,41 tỉ đô la. Trong khi đó nhiều "chuyên gia" thị truờng trở nên nghiêng về xu huớng đi xuống một 
cách cay cú khi dự đoán các mức tỷ suất lợi nhuận thị truờng là không có hoặc thậm chí là âm trong 
nhiều năm - thậm chí là cho nhiều thập kỷ - sắp tới. 

Tại thời điểm này, Graham sẽ hỏi một câu hỏi đon giản: Các "chuyên gia" đã sai một cách tai 
hại nhu vậy vào lần cuối cùng khi họ đồng ý về một việc nào đó thì lần này tại sao nhà đầu tư phải 
tin vào họ co chứ? 

TIẾP THEO SẼ LÀ CÁI GÌ? 

Thay vào đó hãy tắt hết tiếng ồn và suy ngẫm về các mức sinh lợi tưong lai như Graham có lẽ 
sẽ nghĩ. Ket quả thực hiện của thị trường chứng khoán phụ thuộc vào ba yếu tố: 

mức tăng trưởng thực (mức tăng lợi tức và cố tức của các công ty) mức tăng do lạm phát (sự 
tăng chung của giá cả trong toàn bộ nền kinh tế) sự tăng - hoặc giảm - của đầu co (hoặc bất kỳ sự 
tăng hay giảm về khấu vị của giới đầu tư đối với cổ phiếu) Trong dài hạn, mức tăng hàng năm về lợi 
tức công ty trên một cổ phiếu của các công ty tính trung bình là khoảng 1,5% đến 2% (không tính 
lạm phát)[97]. Vào đầu năm 2003, lạm phát ở mức 2,4% một năm, mức tỷ suất cố tức của cổ phiếu 
là 1,9%. Do đó: 

1,5% đến 2 % + 2 , 4 % + 1,9% = 5,8% đến 6,3% Trong thời hạn dài, điều này có nghĩa là bạn có 
thế mong đợi một cách hợp lý rằng các cổ phiếu sẽ đạt mức sinh lợi khoảng 6% một năm (hoặc 4% 
sau khi tính lạm phát). Nếu công chúng đầu tư lại trở nên tham lam và khiến các cổ phiếu bay vào 
quỳ đạo thì con sốt đầu co đó sẽ tạm thời đầy mức sinh lợi nhuận lên cao hon. Neu, ngược lại, các 
nhà đầu tư lại đầy sợ hãi, như vào những năm 1930 và những năm 1970, thì mức sinh lợi của chứng 
khoán sẽ tạm thời giảm xuống. (Đó chính là noi chúng ta đang ở vào năm 20030 Robert Shiller, một 
giáo sư tài chính ở Đại học Yale, đã khai cảm hứng cho phưang pháp đánh giá của ông: Shiller so 
sánh giá hiện tại của chỉ số 500 chứng khoán Standard & Poor's với mức lợi nhuận công ty trung 
bình trong 10 năm qua (đã tính lạm phát). Bằng cách dò lại các số sách quá khứ, Shiller đã cho thấy 
là khi tỷ lệ của ông vượt trên 20, thị trường thường mang lại các mức sinh lợi kém sau đó khi nó 
giảm xuống dưới 10, các chứng khoán thường tạo ra mức sinh lợi rất lớn. Vào đầu năm 2003, theo 
công thức của Shiller, các chứng khoán có giá khoảng 22,8 lần lợi tức trung bình đã tính lạm phát 
của thập kỷ trước đó - vẫn nằm trong vùng nguy hiểm, nhưng đã giảm nhiều so với mức quỷ quái 
của nó vào năm 1999 là gấp 44,2 lần lợi tức. 

Thị trường đã biếu hiện thế nào trong quá khứ khi nó có mức giá như ngày nay? Hình 3-1 cho 
thấy các thời kỳ trước đây khi mà chứng khoán ở các mức giá cao nhất tưong tự, và chúng đã diễn 
biến thế nào trong những thời kỳ 10 năm sau đó: HÌNH 3-1 


56 



Năm 

Tỷ lệ giá lơi tức 
(PE) 

Tông mửc sinh lợi trong 
10 nảm tới 

1S9S 

21,4 

9,2 

1900 

20,7 

7,1 

1901 

21,7 

5,9 

1905 

19,6 

5,0 

1929 

22,0 

-0,1 

1936 

21,1 

4,4 

1955 

18,9 

11,1 

1959 

18,6 

7,8 

1961 

22,0 

7,1 

1962 

18.6 

9.9 

1963 

21,0 

6,0 

1964 

22,8 

1,2 

1965 

23,7 

3,3 

1966 

19,7 

6,6 

1967 

21,8 

3,6 

196S 

22,3 

32 

1972 

18,6 

6,7 

1992 

20,4 

9,3 

Trung 

binh 

20,8 

6,0 


Nguồn: http://aida .econ.vale.edu/shiller/data/ie data.htm; ịack Wỉìson và Charles Jones, 

Ghi chú. Tỷ lệ giá/lợi tức là tính toán của Shiller (mức sinh lợi thực trung bình 10 năm của chỉ 
số cố phiếu 5 & p 500 chia cho giá trị chỉ số vào ngày 3 1 tháng 12). Tống mức sinh lợi là giá trị 
trung bình hàng năm danh nghĩa. 

Vậy thì với các mức đánh giá giống như của đầu năm 2003, thị trường chứng khoán đã có lúc 
biểu hiện rất tốt trong 10 năm tiếp theo, có lúc rất tệ, và phần còn lại thì rối loạn. Tôi nghĩ Graham, 
vốn luôn là nhà đầu tư thận trọng, sẽ chia tách sự chênh lệch giữa mức sinh lợi cao nhất và thấp 
nhất và dự đoán là trong thập kỷ tới cổ phiếu sẽ thu được khoảng 6% mỗi năm, hay 4% sau khi tính 
lạm phát. (Thú vị thay, dự đoán này khớp với con số ước tính mà chúng tôi thu được ở trên khi cộng 
tống mức tăng trưởng thực, tăng trưởng sau lạm phát và tăng trưởng đầu co). So với những năm 
1990 thì 6% chỉ là món bèo. Nhưng nó cũng hon một chút so với lợi nhuận mà trái phiếu mang lại - 
và thế cũng đủ lý lẽ đế hầu hết các nhà đầu tư giữ cổ phiếu làm thành phần của một danh mục đầu 
tư đa dạng. 

Nhưng có một bài học thứ hai từ phưong pháp của Graham. Điều duy nhất bạn có thế tin tưởng 
khi dự báo về mức sinh lợi tuông lai của cổ phiếu là bạn chắc sẽ sai. Sự thật không thể chối cãi duy 
nhất mà quá kh ứ đã dạy chúng ta là tưong lai sẽ luôn làm ta bất ngờ - luôn luôn! Và hệ luận của quy 
luật lịch sử tài chính đó là thị trường sẽ gây ngạc nhiên ghê gớm nhất với chính những người chắc 
chắn rằng cái nhìn của họ về tưong lai là đúng. Khiêm tốn về khả năng dự đoán của mình, giống 
như Graham đã làm, sẽ giúp bạn không liều lĩnh quá nhiều với một cái nhìn về tuông lai mà hoàn 
toàn có thể sẽ trở thành sai. 


57 


Vậy nên, bằng mọi giá, bạn hãy giảm các kỳ vọng của mình xuống - nhưng hãy cấn thận đừng 
làm nản tinh thần của mình. Với nhà đầu tư thông minh, niềm hy vọng luôn hiện hữu, vì nó nên như 
vậy. Trên thị trường tài chính, tương lai có vẻ càng tồi tệ bao nhiêu thì càng nhiều khả năng là nó sẽ 
tốt đẹp hơn. Một kẻ hoài nghi từng nói với nhà văn viết tiểu thuyết và tiểu luận người Anh G. K. 
Chesterton rằng "May thay cho kẻ không mong đợi gì, vì anh ta sẽ không bị thất vọng". Câu đối lại 
của Chesterton là gì? "May thay cho người không mong đợi gì, vì anh ta sẽ tận hưởng mọi thứ”. 


58 



CHƯƠNG 4 


PHƯƠNG CHÂM PHÂN BỐ DANH MỤC ĐẦU Tư CHUNG: NHÀ ĐẦU Tư PHÒNG VỆ 

Tính chất cơ bản của một danh mục đầu tư thường được xác định theo vị thế và tính cách của 
người sở hữu hay những người sở hữu. ở một thái cực, ta có các ngân hàng tiết kiệm, công ty bảo 
hiểm nhân thọ, những cái gọi là quỳ ủy thác hợp pháp. Một thế hệ trước đây, những đầu tư của họ bị 
luật pháp tại nhiều bang giới hạn chỉ được kinh doanh trái phiếu cấp cao, và trong một số trường 
họp, các cổ phiếu ưu đãi cấp cao (high-grade prcícrrcd stock)[98]. ở thái cực kia, ta có nhà kinh 
doanh phát đạt và kinh nghiệm, người sẽ đưa bất kỳ loại trái phiếu hoặc cố phiếu nào vào danh sách 
chứng khoán của mình nếu anh ta coi nó là một món hàng hấp dần. 

Một nguyên tắc lâu đời và sáng suốt là những ai không có khả năng liều lĩnh nên hài lòng với 
mức sinh lợi tương đối thấp từ quỹ đầu tư của mình. Nguyên tắc này đã mở ra ý niệm chung rằng 
mức sinh lợi mà nhà đầu tư nên nhắm tới ít nhiều tỷ lệ thuận với mức rủi ro mà anh ta sẵn sàng 
chấp nhận. Chúng tôi lại có quan điểm khác. Mức sinh lợi cần tìm kiếm, đúng ra, phải phụ thuộc 
vào lượng nồ lực thông minh mà nhà đầu tư sẵn sàng và có thế đặt vào công việc của mình. Mức 
sinh lợi tối thiểu là dành cho nhà đầu thụ động của chúng ta, người muốn cả sự an toàn lần sự thoải 
mái không phải lo nghĩ. Mức sinh lợi tối đa sẽ được hiện thực hóa bởi nhà đầu tư nhạy bén và mạo 
hiểm, người sử dụng tối đa sự thông minh và kỳ năng của mình. Vào năm 1965, chúng tôi còn nói 
thêm: 'Trong nhiều trường họp, việc mua một 'cố phiếu phát hành giá hời' ('bargain issue') đem tới 
cơ hội thu lợi lớn có thế có ít rủi ro thực hơn so với việc mua một trái phiếu thông thường có tỷ suất 
lợi nhuận khoảng 4,5%." Lời phát biểu này có nhiều phần đúng thực hơn chúng tôi tưởng, vì trong 
nhiều năm sau đó các trái phiếu dài hạn tốt nhắt đã mất một phần lớn giá trị thị trường của chúng do 
sự gia tăng mức lãi suất. 

Vấn đề cơ bản trong việc phân bố trái phiếu - cố phiếu Chúng tôi đã phác họa dưới dạng đơn 
giản nhất phương châm đầu tư của nhà đầu tư phòng vệ[99]. Anh ta nên phân chia vốn của mình 
cho các trái phiếu cấp cao và các cổ phiếu thường cấp cao. 

Chúng tôi đã gợi ý một quy tắc hướng dần căn bản là nhà đầu tư không bao giờ nên có ít hơn 
25% hoặc nhiều hơn 75% quỹ của mình làm cổ phiếu, và do đó có mức tỷ lệ nghịch từ 25% đến 
75% làm trái phiếu. Hàm ý ở đây là cách chia tiêu chuẩn nên cân bằng, tức là 50-50, giữa hai món 
đầu tư chính. Theo truyền thống, lý do họp lý đế tăng phần trăm của cố phiếu thường sẽ là sự xuất 
hiện của các mức "giá giảm" được tạo ra trong một thị trường giá xuống kéo dài. Ngược lại, quy 
trình hợp lý để giảm thành phân cố phiếu thường xuống 50% là theo sự đánh giá của nhà đầu tư, 
mức thị trường đã lên cao tới mức nguy hiểm. 

Những câu châm ngôn cũ rích này luôn dề đề ra và khó làm theo - vì chúng đi ngược lại chính 
cái bản chất của con người là tạo ra những sự thái quá của thị trường giá lên và giá xuống. Điều gần 
như là mâu thuẫn về điều kiện khi đề xuất một phương châm khả thi cho một người sở hữu cố phiếu 
trung bình là anh ta nên giảm các cố phân của mình khi thị trường tăng quá một mức nhất định, và 
tăng các cố phần lên khi thị trường giảm. Đó là vì một người trung bình làm theo, và rõ ràng là phải 
làm theo, khuynh hướng ngược lại với chúng tôi trong những lần tăng và giảm lớn trong quá khứ; 
và người viết này tin tưởng là chúng ta sẽ còn gặp những thăng giáng ấy trong tương lai. 

Neu sự phân chia giữa các hoạt động đầu tư và đầu cơ bây giờ cũng rõ ràng như khi xưa thì 
chúng tôi có lẽ đã có thế coi những nhà đầu tư là một nhóm người sắc sảo, kinh nghiệm, thường bán 


59 



cho những nhà đầu cơ lơ ngơ, xui rủi với giá cao rồi mua lại từ họ với giá thấp hơn. Hình ảnh này 
có thế đã có một chút sự thật trong quá khứ nhung bây giờ thật khó đế liên hệ nó với các diễn biến 
tài chính từ năm 1949. Không có điều gì cho thấy những hoạt động chuyên nghiệp, nhu của các quỳ 
tuơng hồ, đã đuợc thực hiện theo cách nhu vậy. Tỷ lệ danh mục đầu tu đặt vào chứng khoán bằng 
hai loại quỳ chủ yếu - quỹ "cân đối" và "cổ phiếu thuờng" - đã thay đổi rất ít từ năm này qua năm 
khác. Các hoạt động mua bán của họ chủ yếu liên quan đến các nồ lực chuyển từ các cổ phần ít hứa 
hẹn sang cổ phần nhiều hứa hẹn hơn. 

Nấu, nhu chúng tôi vẫn hàng tin tuởng, thị truờng cổ phiếu đã vuợt khỏi ranh giới cũ của nó và 
nếu những ranh giới mới chua đuợc hình thành, thì chúng tôi không thế cho nhà đầu tu các quy tắc 
đáng tin cậy nào để theo đó giảm các phần cổ phiếu thuờng của mình xuống mức 25% tối thiếu và 
sau đó bổ sung lại để đạt mức 75% tối đa. Chúng tôi có thể khuyên rằng nói chung nhà đầu tu 
không nên đặt một nửa vào cố phiếu trừ phi anh ta rất tự tin vào sự vững chãi của vị trí cổ phiếu của 
mình và chắc chắn anh ta có thế đối mặt với sự sụt giảm thị truờng kiếu những năm 1969- 1970 một 
cách bình tĩnh. Rất khó đế chúng tôi thấy sự tự tin nhu vậy là họp lý với những mức giá tồn tại vào 
đầu năm 1972. Do đó, chúng tôi sẽ khuyên rằng không nên để cổ phiếu chiếm một phần lớn hơn 
50%. Nhung, vì các lý do bố sung, cũng khó không kém khi khuyên nhà đầu tu giảm con số xuống 
duới 50% nhiều, trừ phi nhà đầu tu lo lắng trong chính thâm tâm của mình về mức thị truờng hiện 
tại, và sẽ hài lòng với việc giới hạn sự tham gia của mình vào bất kỳ một sự tăng nào nữa ở mức, 
chẳng hạn, 25% tổng vốn đầu tư. 

Do đó, chúng tôi đã phải đặt ra công thức 50-50 mà nhiều bạn đọc sẽ cho rằng là quá đơn giản. 
Với phương pháp này, quy tắc định hướng là duy trì mức phân chia ngang bằng giữa trái phiếu và 
cổ phiếu. Khi những thay đổi trong mức thị trường đầy thành phần cổ phiếu thường lên, chẳng hạn, 
55%, mức cân bằng sè được phục hồi bằng cách bán 1/1 1 danh mục cổ phiếu và đặt số tiền thu vào 
trái phiếu. Ngược lại, nếu phần cổ phiếu giàm xuống còn 45%, bạn cần 1/1 1 quỹ trái phiếu để mua 
thêm cổ phiếu. 

Đại học Yale đã làm theo một phương pháp phần nào tương tự trong một vài năm sau năm 
1937, nhưng nó phân bố khoảng 35% "khoản nắm giữ thông thường" vào các cổ phiếu thường. Tuy 
nhiên, vào đầu những năm 1950, Yale có vẻ đã bỏ công thức một thời nối tiếng của mình, và vào 
năm 1969 có 61% trong danh mục đầu tư của họ là cổ phiếu (bao gồm một số cổ phiếu chuyển 
đổi). (Vào lúc đó, tống số lương hưu của 71 trường như vậy là 7,6 tỉ đô la và được giữ 60,3% bằng 
cố phiếu thường). Ví dụ về Yale minh họa tác động gần như chết người của sự gia tăng lớn của thị 
trường đối với cách tiếp cận đầu tư bằng công thức đã từng một thời được ưa chuộng này. Mặc dù 
vậy, chúng tôi vẫn tin rằng phiên bản 50-50 của cách tiếp cận này của chúng tôi là họp lý đối với 
nhà đầu tư phòng vệ. Nó cực kỳ đơn giản; nó chắc chắn nhắm đúng hướng; nó tạo cho những người 
làm theo nó cảm giác là ít nhất anh ta đang có một số hành động đế phản ứng với diễn biến của thị 
trường; và quan trọng nhất là nó sẽ ngăn anh ta khỏi bị lôi cuốn ngày một nhiều hơn vào các cố 
phiếu thường trong khi thị trường đang vươn tới các mức giá đỉnh cao ngày một nguy hiểm hơn. 

Hơn nữa, một nhà đầu tư thận trọng thật sự sẽ hài lòng với những lợi nhuận trên một nửa danh 
mục của anh trong thị trường đi lên, còn trong một cuộc giảm sút nghiêm trọng, anh ta sẽ lấy làm an 
ủi lớn rằng anh ta khá hơn những bạn bè mạo hiếm của mình bao nhiêu. 

Trong khi cách chia 50-50 của chúng tôi chắc chắn là một "chương trình đa mục đích" đơn giản 
nhất đã từng được sáng chế ra, nó có the không phải là kế hoạch tốt nhất về mặt lợi nhuận đạt được. 


60 



(Tất nhiên, không có cách tiếp cận nào, dù máy móc hay không, lại có thế được sử dụng với sự đảm 
bảo rằng nó sẽ có tác dụng tốt hon cách khác.) Mức sinh lợi cao hon nhiều của các trái phiếu tốt 
hiện nay so với các cố phiếu đại diện là một luận cứ rất thuyết phục để thiên vị thành phần trái 
phiếu. Lựa chọn của nhà đầu tư giữa 50% hoặc một con số thấp hon cho cố phiếu chỉ dựa vào tính 
cách và thái độ của anh ta. Nếu anh ta có thể hành động như một người cân đo lợi thế một cách lạnh 
lùng, anh ta sẽ nghiêng về việc đặt thành phần cố phiếu ở mức thấp 25% vào lúc này, với ý chờ tới 
lúc tỷ suất cố tức của DJIA đạt, chang hạn, hai phần ba tỷ suất lợi tức trái phiếu thì anh ta sẽ áp 
dụng cách chia 50-50 giữa trái phiếu và cố phiếu. Bắt đầu xét từ mức 900 DJIA và cổ tức 36 đô la 
trên một đon vị, điều này sẽ đòi hỏi tỷ suất lợi tức trái phiếu chịu thuế giảm từ 7,5% xuống 5,5% đế 
tưong đưong mức sinh lợi hiện tại của các cổ phiếu hàng đầu, hoặc DJIA giảm xuống thấp tới mức 
660 nếu không giảm tỷ suất lợi tức trái phiếu và không tăng cổ tức. Sự kết họp các thay đổi này có 
thế tạo ra "điếm mua" tưong tự. Một chuông trình kiểu này không quá phức tạp; phần khó là tiếp 
nhận nó và duy trì nó chưa nói đến khả năng là hóa ra nó quá bảo thủ. 

Thành phân trái phiếu Việc chọn các trái phiếu phát hành trong phần trái phiếu của danh mục 
nhà đầu tư sẽ xoay quanh hai câu hỏi chính: Anh ta nên mua các trái phiếu chịu thuế hay miền thuế, 
và anh ta nên mua các trái phiếu kỳ hạn ngắn hay dài? Quyết định về thuế sẽ chủ yếu là vấn đề tính 
toán số học, căn cứ vào so sánh sự chênh lệch giữa tỷ suất lợi tức và khung thuế của nhà đầu tư. 

Vào tháng 1 năm 1972, sự lựa chọn các trái phiếu kỳ hạn 20 năm là giữa tỷ suất lợi tức, chang hạn, 
7,5% với các trái phiếu công ty "cấp Aa" và 5,3% với các trái phiếu phát hành miễn thuế hàng đầu. 
(Khái niệm "trái phiếu đô thị" nói chung được áp dụng với tất cả các loại trái phiếu miễn thuế, kế cả 
các công trái của tiểu bang). Điều này do đó làm các trái phiếu kỳ hạn này mất mát khoảng 30% khi 
chuyến từ trái phiếu công ty thành trái phiếu đô thị. Do đó nếu nhà đầu tư có khung thuế tối đa cao 
hon 30% thì anh ta có lượng tiết kiệm thuần sau khi tính thuế bằng cách chọn các trái phiếu đô thị; 
và ngược lại nếu mức thuế tối đa của anh ta dưới 30%. Một người độc thân bắt đầu trả mức 30% khi 
mà thu nhập của anh ta sau khi khấu trừ vượt qua 10.000 đô la, với một đôi đã kết hôn thì mức này 
được áp dụng khi tống thu nhập có thuế vượt qua 20.000 đô la. Hiến nhiên là một phần lớn các nhà 
đầu tư lẻ sẽ thu được mức sinh lợi cao hon sau khi tính thuế từ các trái phiếu đô thị tốt so với các 
trái phiếu công ty tốt. 

Lựa chọn giữa kỳ hạn dài và ngắn lại liên quan tới một câu hỏi khác hắn, đó là: Nhà đầu tư có 
muốn bảo hiểm cho mình chống lại sự giảm giá các trái phiếu của anh ta, nhưng phải trả cái giá là 
(1) tỷ suất lợi tức hàng năm thấp hon và (2) mất khả năng tăng đáng kế giá trị vốn? Chúng tôi nghĩ 
tốt nhất nên thảo luận câu hỏi này trong chuông 8 (Nhà đầu tư và các dao động của thị trường). 

Trong nhiều năm trước đây, mua bán trái phiếu hợp lý duy nhất đối với các cá nhân là các trái 
phiếu tiết kiệm Mỳ được phát hành. Độ an toàn của chúng đã và vẫn không thể nghi ngờ được; 
chúng cho mức sinh lợi cao hon bất kỳ đầu tư trái phiếu chất lượng hàng đầu nào; lại có lựa chọn để 
hoàn lại tiền và các đặc quyền khác làm tăng thêm rất nhiều sự hấp dần của chúng. Trong các lần 
xuất bản sách trước đây của mình, chúng tôi còn có cả một chuông tên là Trái phiếu tiết kiệm Mỳ: 
Món lời cho các nhà đầu tư". 

Như chúng tôi sắp chỉ ra, các trái phiếu tiết kiệm Mỳ vẫn có những phẩm chất đặc biệt khiến 
chúng trở thành món hàng phù họp với bất cứ nhà đầu tư cá nhân nào. Với người có lượng vốn 
khiêm tốn, chẳng hạn, dưới 10.000 đô la để đặt vào trái phiếu, chúng tôi nghĩ rằng chúng vần là lựa 
chọn dề và tốt nhất. 


61 



Nhưng những ai có vốn lớn hơn có thế thấy các trái phiếu khác là đáng mong muốn hơn. 

Hãy đế chúng tôi liệt kê một số loại trái phiếu chủ yếu xứng đáng được nhà đầu tư xem xét, và 
thảo luận qua về chúng hên quan đến miêu tả chung, mức độ an toàn, mức lợi nhuận, giá thị trường, 
mức rủi ro tình trạng thuế thu nhập, và các đặc điểm khác. 

1 . TRÁI PHIẾU TIẾT KIỆM MỸ, LOẠT E VÀ LOẠT H 

Đầu tiên, chúng tôi sẽ tóm tắt các điều khoản quan trọng của chúng, và sau đó sẽ thảo luận qua 
về một số lợi thế của những món đầu tư độc đáo, hấp dần và vô cùng tiện lợi này. Các trái phiếu 
loạt (series) H trả lãi suất nửa năm một lần, như những trái phiếu khác. Mức lãi suất là 4,29% cho 
năm đầu tiên, sau đó là 5,10% đều trong chín năm sau đó tới khi đáo hạn. Lãi suất của trái phiếu 
loạt E không được chi trả, nhưng tích lũy cho người sở hữu thông qua sự tăng giá trị thu hồi (mua 
lại). Các trái phiếu được bán với mức giá 75% mệnh giá của chúng, và đáo hạn ở mức 100% trong 
vòng 5 năm 10 tháng sau khi mua. Nếu giữ đến lúc đáo hạn, tỷ suất lợi tức là 5%, cộng gộp vào mồi 
nửa năm. Neu thu hồi sớm hơn, tỷ suất lợi tức tăng từ mức tối thiếu 4,01% của năm đầu lên trung 
bình 5,20% trong vòng 45/6 (4,83) năm tiếp theo. 

Lãi của các trái phiếu phải chịu thuế thu nhập Liên bang, nhưng được miền thuế thu nhập tiếu 
bang. Tuy nhiên, thuế thu nhập Liên bang trên các trái phiếu loạt E có thế được người giữ chọn trả 
hàng năm với lãi suất tích dần (thông qua giá trị thu hồi tăng), hoặc lúc trái phiếu thật sự được bán 
đi. 


Những người sở hữu trái phiếu loạt E có thế đối chúng thành tiền bất kỳ lúc nào (một thời gian 
ngắn sau khi mua) với giá trị thu hồi hiện tại của chúng. Những người giữ trái phiếu loạt H cũng có 
quyền lợi tương tự để đổi chúng thành tiền theo mệnh giá. Các trái phiếu loạt E có thể đổi cho loạt 
H, với những lợi thế về thuế nhất định. Các trái phiếu bị mất, bị hủy hoặc bị trộm có thể được thay 
thế miễn phí. Có giới hạn đối với số lần mua một năm nhưng có những điều khoản không giới hạn 
về sự đồng sở hữu trong các thành viên gia đình, khiến đa số các nhà đầu tư có thế mua bao nhiêu 
mà họ có thế. Nhận xét: Không có đầu tư nào khác kết hợp được cả ( 1) sự bảo đảm tuyệt đối vốn và 
lãi suất được trả, (2) quyền được đòi "tiền lại" hoàn toàn bất cứ lúc nào, và (3) đảm bảo ít nhất 5% 
lãi suất trong ít nhất mười năm. Những người sở hữu trái phiếu loạt E trước đây có quyền gia hạn 
trái phiếu của mình khi đến kỳ hạn, và do đó tiếp tục tích tụ giá trị hàng năm với các mức cao hơn 
liên tiếp. Việc hoãn trả tiền thuế thu nhập sau các thời kỳ dài như vậy có lợi thế đô la rất lớn; chúng 
tôi tính ra rằng nó tăng tỷ lệ lai thực sau thuế được nhận lên tới một phần ba trong các trường họp 
thông thường. Ngược lại, quyền được đối trái phiếu thành tiền tại giá mua hoặc cao hơn đã tạo cho 
những người mua với lãi suất thấp những năm trước sự bảo vệ tuyệt đối trước sự giảm giá trị vốn đã 
từng xảy ra với nhiều nhà đầu tư trái phiếu; nói cách khác, nó cho họ cơ hội thu lợi từ việc tăng lãi 
suất bằng cách đối các trái phiếu lãi suất thấp của họ thành các trái phiếu phát hành mới với phiếu 
lai rất cao trên cơ sở tiền hòa nhau. 

Theo quan điểm của chúng tôi, ngày nay các lợi thế đặc biệt dành cho những người sở hữu trái 
phiếu tiết kiệm sê bù đắp nhiều hơn cho mức tỷ suất lợi nhuận thấp hiện nay của nó so với các công 
trái (obligation) trực tiếp khác của chính phủ. 


62 



2. CÁC TRÁI PHIẾU MỸ KHÁC 


Một lượng lớn các trái phiếu phát hành mới như vậy tồn tại, gồm rất nhiều mức lãi và kỳ hạn. 
Tất cả đều hoàn toàn an toàn về mặt thanh toán lãi suất và vốn. Chúng phải chịu thuế thu nhập Liên 
bang nhưng được miễn thuế thu nhập tiều bang. Vào cuối năm 1971, các phát hành dài hạn - trên 
mười năm - có mức tỷ suất lợi tức trung bình là 6,09%, các phát hành kỳ hạn trung bình (ba đến 
năm năm) có tỷ suất 6,35% và các phát hành kỳ hạn ngắn có tỷ suất 6,03%. 

Vào năm 1970, người ta có thế mua một số trái phiếu phát hành cũ với chiết khấu lớn. Một số 
trái phiếu này được chấp nhận ngang mệnh giá khi thanh toán thuế tài sản. Ví dụ: Trái phiếu Kho 
bạc Mỳ 3,5 đến hạn vào năm 1990 nằm trong mục này; chúng được bán với giá 60[ 100] vào 1970, 
nhưng kết thúc năm 1970 với giá trên 77. 

Cũng thú vị khi lưu ý rằng trong nhiều trường họp, các công trái gián tiếp của chính phủ Mỳ có 
mức lợi nhuận cao hon các công trái trực tiếp có cùng kỳ hạn. Ngay khi chúng tôi đang viết, có một 
đợt chào bán với mức 7,05% các "chứng chỉ được bảo đảm hoàn toàn bởi Bộ trưởng Giao thông 
Mỳ". Mức lãi suất cao hon đến 1% so với các công trái trực tiếp của Mỹ cùng đến hạn vào năm đó 
(1986). Các chứng chỉ thật ra được phát hành dưới tên Những người được ủy quyền của công ty 
Penn Central Transportation Co. nhưng chúng được bán trên co sở một tuyên bố của Bộ trưởng Tư 
pháp Mỳ đảm bảo rằng "nó được đưa vào loại công trái chung của Hoa Kỳ, được bảo hộ bởi toàn bộ 
niềm tin và lòng tín nhiệm với nó". Có một số tuông đối các công trái gián tiếp kiểu này đã được 
chính phủ Mỳ đưa ra trong quá khứ, và tất cả chúng đều được tôn trọng một cách tuyệt đối. 

Người đọc có thể sẽ tự hỏi tại sao lại có tất cả những trò lòe bịp này, với cả sự "đảm bảo trực 
tiếp" của Bộ trưởng Bộ Giao thông, và cuối cùng có chi phí cao hon cho người trả thuế. Lý do chính 
cho sự mập mờ này là do giới hạn nợ áp đặt lên chính phủ khi vay từ Quốc hội. Có vẻ như những 
bảo đảm của chính phủ không được coi là nợ, đây là vận may ngữ nghĩa học cho các nhà đầu tư 
ranh mãnh. Có lẽ tác động chính của tình huống này là sự ra đời của các trái phiếu Housing 
Authority miền thuế của sở Nhà ờ, tưong đưong với một bảo đảm của chính phủ Mỳ và gần như là 
phát hành miền thuế duy nhất tưong đưong với trái phiếu chính phủ. Một loại trái phiếu phát hành 
khác được chính phủ bảo hộ là Phiếu nợ Cộng đồng Mới (New Community Debenture) vừa được 
phát hành gần đây, với mức tỷ suất 7,60% vào tháng 9 năm 1971 . 

3 . TRÁI PHIẾU TIỂU BANG VÀ ĐÔ THỊ 

Các trái phiếu này được miễn thuế thu nhập Liên bang. Chúng cũng thường được miễn thuế thu 
nhập trong bang phát hành chúng nhưng không được miền ở các bang khác. Chúng thường là những 
công trái trực tiếp của tiếu bang hoặc cấp dưới tiếu bang, hoặc các "trái phiếu thu nhập" ("revenue 
bond") dựa theo các thanh toán lãi suất của biên lai thu phí đường, phí cầu, thuê tòa nhà, v.v. Không 
phải tất cả các trái phiếu miễn thuế đều được bảo vệ đủ đế nhà đầu tư phòng vệ có lý do mua chúng. 
Anh ta có thế được hướng dần đế chọn lựa bằng các đánh giá độ tín nhiệm của Moody's hoặc 
Standard & Poor's cho mỗi đợt phát hành. Một trong ba đánh giá cao nhất của cả hai tổ chức trên - 
Aaa (AAA), Aa (AA) hoặc A - là biếu thị đủ về sự an toàn thích họp. Tỷ suất lợi tức của các trái 
phiếu này sẽ thay đối cùng với chất lượng và kỳ đáo hạn của nó với các trái phiếu kỳ hạn ngắn thì 
cho tỷ suất lợi nhuận thấp hon. Vào cuối năm 1971, các phát hành được thế hiện trong chỉ số trái 
phiếu đô thị của Standard & Poor's có mức đánh giá trung bình là AA, kỳ hạn 20 năm, và tỷ suất lợi 
tức 5,78%. Một trái phiếu điến hình được chào bán của Vineland, bang New Jersey, đuợc đánh giá 


63 



AA và A và có tỷ suất lợi tức chỉ khoảng 3% với kỳ hạn một năm, và tăng đến 5,8% với các kỳ đáo 
hạn vào năm 1995 và 1 996[ 101 ]. 

4. TRÁI PHIẾU CÔNG TY 

Các trái phiếu này phải chịu cả thuế Liên bang và tiếu bang. Vào đầu năm 1972, các trái phiếu 
chất luợng cao nhất có tỷ suất lợi tức 7,19% với kỳ hạn 25 năm, nhu đuợc thế hiện trong các tỷ suất 
lợi tức đuợc công bố của chỉ số trái phiếu công ty hạng Aaa theo Moody's. Những cái đuợc gọi là 
phát hành cấp trung bình thấp này - xếp hạng Ba - có tỷ suất lãi 8,23% với những trái phiếu có kỳ 
hạn dài. Với mỗi loại thì các phát hành ngắn hạn có tỷ suất lợi tức có phần nhỏ hon của các công 
trái dài hạn. 

Nhận xét. Các tóm tắt trên cho thấy nhà đầu tu trung bình có một số lựa chọn giữa các trái 
phiếu cấp cao. Những nguời có khung thuế thu nhập lớn chắc chắn sẽ có thế thu đuợc tỷ suất lợi tức 
ròng lớn hon từ các trái phiếu phát hành miễn thuế so với các trái phiếu phát hành chịu thuế. Với 
những nguời khác, phạm vi tỷ suất lợi tức chịu thuế vào đầu năm 1972 sẽ là từ 5,00% trên các trái 
phiếu tiết kiệm Mỳ với các lựa chọn đặc biệt của chúng, cho tới 7,5% trên các trái phiếu công ty cấp 
cao. 


Các đầu tu trái phiếu cho tỷ suất lợi tức cao hon. Bằng cách hy sinh chất luợng, nhà đầu tu có 
the thu đuợc mức sinh lợi cao hon từ các trái phiếu của mình. Kinh nghiệm lâu năm đã cho thấy nhà 
đầu tu bình thuờng sẽ sáng suốt tránh xa các trái phiếu có tỷ suất lợi tức cao nhu thế. Mặc dù khi 
xét một cách tống quát, chúng có thế sẽ tốt hon về mặt mức sinh lợi tống thế so với các trái phiếu 
phát hành chất luợng hàng đầu, chúng sẽ khiến nguời sở hữu phải chịu nhiều mối rủi ro cá nhân do 
các diễn biến bất lợi, từ những sự giảm giá đáng lo ngại cho tới cả sự vỡ nợ. (Đúng là các co hội 
bán giá hời xảy ra thuờng xuyên với các trái phiếu cấp thấp, nhung cần có sự nghiên cứu và kỳ năng 
đặc biệt đế khai thác chúng một cách thành công)[102]. 

Có lẽ ở đây chúng tôi nên nói thêm rằng những giới hạn mà. Quốc hội đặt ra cho các trái phiếu 
trực tiếp của Mỳ đã tạo ra ít nhất hai kiểu "co hội bán giá hời" cho những nhà đầu tu đang theo 
đuối các phiếu nợ đuợc chính phủ bảo hộ. Một kiểu đuợc cung cấp từ các đợt phát hành miễn thuế 
"New Housing" của sở Nhà ờ, và kiếu còn lại là từ đạt phát hành (có tính thuế) mới đuợc tạo ra, 
"phiếu nợ New Community (Cộng đông Mới)". Một đạt phát hành New Housing vào tháng 7 năm 
1971 có tỷ suất lên tới 5,8%, đuợc miền cả thuế Liên bang và tiểu bang, trong khi một phát hành 
phiếu nợ New Community (chịu thuế) bán vào tháng 9 năm 1971 có tỷ suất 7,60%. Cả hai phiếu nợ 
đều có "toàn bộ niềm tin và sự tín nhiệm" của chính phủ Hoa Kỳ đứng phía sau và do đó chắc chắn 
là an toàn. Và trên co sở giá trị thuần, chúng có mức tỷ suất lợi tức cao hon các trái phiếu Mỳ thông 
thuờng[103]. 

Tài khoản tiết kiệm thay cho trái phiếu. Một nhà đầu tu giờ có thế thu đuợc lãi suất cao từ một 
tài khoản tiết kiệm ở một ngân hàng thuong mại hay ngân hàng tiết kiệm (hoặc từ chứng chỉ tiền 
gửi ngân hàng) bằng lãi suất từ một trái phiếu hàng đầu có kỳ hạn ngắn. Lãi suất của các tài khoản 
tiết kiệm ngân hàng có thế thấp đi trong tuông lai, nhung trong các điều kiện hiện tại chúng là một 
thay thế thích họp cho việc đầu tu trái phiếu ngắn hạn của nhà đầu tu cá nhàn. 

Những trái phiếu phát hành chuyền đổi. Chúng đuợc bàn đến trong chuông 16. Sựbiền động giá 
cả của các trái phiếu nói chung đuợc bàn đến trong chuông 8 (Nhà đầu tu và các dao động thị 
trường). 


64 



Điều khoản về thu hồi trái phiếu truớc hạn. Trong các lần xuất bản truớc, chúng tôi đã thảo 
luận khá nhiều về mặt này của việc kinh doanh trái phiếu, vì nó bao gồm sự bất công nghiêm trọng 
nhung ít đuợc chú ý đối với nhà đầu tư. Trong trường hợp thông thường, các trái phiếu sẽ có khả 
năng được thu hồi khá sớm sau khi được phát hành, với mức trả thêm khiêm tốn - chẳng hạn như 
5% - so với giá phát hành. Điều này có nghĩa là trong giai đoạn dao động lớn của mức lãi suất co 
sở, nhà đầu tư phải gánh chịu toàn bộ những thay đối bất lợi và mất hết phần lời lãi trừ phần rất nhỏ 
từ các trái phiếu ưu đãi. 

VÍ DỤ 

Ví dụ tiêu biểu của chúng tôi là vụ phát hành của các phiếu nợ (debenture) American Gas & 
Electric 100 năm 5%, được bán cho công chúng với giá 101 vào năm 1928. Bốn năm sau, trong các 
điều kiện gần như khủng hoảng, giá của những trái phiếu tốt này giảm xuống còn 62,5, với tỷ suất 
lợi tức là 8%. Tới năm 1946, trong một tình thế đảo ngược lớn, các trái phiếu loại này có thể được 
bán đế thu mức tỷ suất lợi tức chỉ có 3%, và phiếu nợ phát hành 5% đáng lẽ phải được niêm yết ở 
giá sát mức 160. Nhưng tại thời điểm đó, công ty này đã lợi dụng điều khoản về lệnh thu hồi và thu 
đối phát hành này với giá chỉ ở mức 106 đô la. 

Đặc điểm thu hồi của các họp đồng trái phiếu này là một trường hợp được che đậy so qua của 
việc "mặt úp tôi thắng, mặt ngửa anh thua". Cuối cùng, những tố chức mua trái phiếu đã không chấp 
nhận sự sắp đặt bất công này; và trong những năm gần đây, hầu hết các phát hành dài hạn có phiếu 
lãi cao đã được bảo vệ khỏi sự thu hồi trong mười năm hoặc hon sau khi phát hành. Điều này vẫn 
giới hạn khả năng tăng giá của chúng, nhưng không phải một cách bất công. 

về mặt thực tế, chúng tôi khuyên những người đầu tư vào các phiếu nợ phát hành dài hạn hy 
sinh một lượng tỷ suất lợi tức nhỏ để nhận được sự chắc chắn không bị thu hồi - trong 20 hoặc 25 
năm chang hạn. Tuông tự, việc mua một trái phiếu có phiếu lai thấp[ 1 04] với giá chiết khấu có lợi 
thế so với việc mua một trái phiếu có phiếu lãi cao bán xấp xỉ mệnh giá và có thế bị thu hồi trong 
một vài năm. Vì sự chiết khấu giá - ví dụ, như của một trái phiếu 3,5% bán tại mức 63,5%, có tỷ 
suất lợi tức là 7,85% - có sự bảo vệ tuyệt đối trước các hành động thu hồi bất lợi. 

Các cổ phiếu ưu đãi thông thường, tức không chuyển đổi được. Một số nhận định chung nhất 
định nên được đặt ra ở đây về các cố phiếu ưu đãi. Các cổ phiếu ưu đãi thực sự tốt có thế tồn tại và 
đang tồn tại, chúng vẫn tốt bất kể hình thức đầu tư, một thứ vốn đã xấu. cổ đông mua cố phiếu ưu 
đãi thông thường sẽ đặt sự an toàn của mình vào khả năng và mong muốn của công ty về việc chi 
trả cố tức trên cố phiếu thường của nó. Một khi cố tức thường bị bỏ qua, hoặc thậm chí bị đe dọa, vị 
thế của cổ đông mua cổ phiếu ưu đãi sẽ trở nên bấp bênh, vì các giám đốc sẽ không có nghĩa vụ tiếp 
tục trả tiền cho anh ta nữa trừ phi họ cũng trả cho các cổ phiếu thường. Mặt khác, cố phiếu ưu đãi 
thông thường không có phần trong lợi nhuận của công ty, ngoài mức cố tức cố định. Do đó, người 
đầu tư cố phiếu ưu đãi sẽ mất cà quyền đòi chi trả họp pháp của người giữ trái phiếu (tức chủ nợ) và 
các khả năng thu lãi của một cố đông thông thường (tức đối tác). 

Những nhược điểm này về vị thế pháp lý của các cổ phiếu ưu đãi thường nối lên trong mỗi thời 
kỳ khủng hoảng. Chỉ một tỷ lệ nhỏ trong tất cả các cố phiếu phát hành ưu đãi được bảo vệ đủ mạnh 
đế duy trì trạng thái đầu tư không đáng lo ngại qua mọi thăng trầm. Kinh nghiệm cho thấy rằng thời 
điếm đế mua cố phiếu ưu đãi là khi giá của chúng bị giảm không họp lý do những bất lợi tạm thời. 


65 



(Tại những thời điểm đó, chúng có thế sẽ phù họp với nhà đầu tư mạnh bạo, nhưng sê quá trái lệ 
đối với nhà đầu tư phòng vệ). 

Nói cách khác, chúng nên hoặc được mua trên co sở giá hời hoặc hoàn toàn không mua. Chúng 
tôi sau này sẽ nói đến các phát hành có thế chuyến đối và các phát hành có đặc quyền tuông tự 
khác, trong đó chúng có những khả năng lợi nhuận đặc biệt. Chúng thường không được chọn vào 
một danh mục đầu tư thận trọng. 

Một tính chất kỳ lạ khác trong vị thế chung của các cố phiếu ưu đãi cần được nói tới. Chúng có 
tình trạng thuế tốt hơn nhiều đối với những người mua là công ty so với những nhà đầu tư cá nhản. 
Các công ty chỉ trả thuế thu nhập trên 15% thu nhập họ thu được từ cố tức, chứ không phải trên toàn 
bộ thu nhập lãi thông thường của họ. Từ năm 1972 mức thuế công ty là 48%, điều này có nghĩa là 
100 đô la nhận được dưới dạng cố tức cố phiếu ưu đãi chỉ bị tính thuế là 7,20 đô la, trong khi 100 
đô la nhận được dưới dạng lãi trái phiếu bị tính thuế là 48 đô la. Mặt khác, những nhà đầu tư cá 
nhân trả cùng một mức thuế với các đầu tư cố phiếu ưu đãi và lãi trái phiếu, trừ một ngoại lệ nhỏ 
gần đây. Do đó theo logic chặt chẽ, tất cả các cố phiếu ưu đãi loại đầu tư nên được mua bởi các 
công ty, cũng như tất cả các trái phiếu miễn thuế nên được mua bởi những nhà đầu tư có trả thuế thu 
nhập[105]. 

Các dạng chứng khoán. Dạng trái phiếu và dạng cổ phiếu ưu đãi, như đã được nói tới ở trên, là 
các vấn đề đã được hiểu rõ và khá đơn giản. Một người sở hữu trái phiếu được quyền nhận lãi suất 
cố định và nhận thanh toán vốn vào một thời hạn nhất định. Người sở hữu một cố phiếu ưu đãi có 
quyền nhận cố tức cố định, không nhiều hơn, và phải được trả trước bất cứ cổ tức thường nào. Giá 
trị vốn của anh ta không có hạn vào một ngày cố định nào. (Cố tức có thế cộng dồn hoặc không 
cộng dồn. Anh ta có thế có quyền hoặc không có quyền bỏ phiếu). 

Phần trên mô tả các điều khoản chuẩn và dĩ nhiên đa số các phát hành trái phiếu và cố phiếu ưu 
đãi là như vậy, nhưng cũng có vô số sự lệch ra khỏi các dạng này. Những loại được biết đến nhiều 
nhất là các cổ phiếu có thế chuyến đối và các hình thức phát hành tương tự, và trái phiếu thu nhập. 
Với dạng trái phiếu thu nhập, lai không phải trả trừ phi nó được công ty kiếm ra. (Lãi không được 
trả có thế tích lại đế trở thành phí tốn đối với lợi nhuận tương lai, nhưng giai đoạn này thường giới 
hạn trong ba năm). 

Các trái phiếu thu nhập nên được các công ty sử dụng rộng rãi hơn. Việc chúng bị lảng tránh có 
vẻ chỉ là do một tai nạn trong lịch sử kinh tế - tức là; chúng lần đầu được sử dụng với khối lượng 
lớn trong những lần cải tổ đường sắt, và từ đó chúng gắn liền với sự yếu kém tài chính và tình trạng 
đầu tư kém. Nhưng bản thân dạng đầu tư này có những lợi thế thực tế, đặc biệt là so sánh với và đế 
thay thế cho vô số các phát hành cố phiếu ưu đãi (có thế chuyến đổi) trong những năm gần đây. 
Đứng đầu trong các lợi thế này là sự khấu trừ lãi được trả từ thu nhập chịu thuế của công ty, và do 
đó nó cắt giảm một nửa chi phí của dạng vốn này. Xét từ quan điếm của nhà đầu tư, có lẽ tốt nhất 
trong hầu hết các trường họp là anh ta nên có (1) quyền được nhận vô điều kiện các thanh toán lãi từ 
công ty khi công ty kiếm ra, và (2) quyền có các loại bảo vệ khác ngoài luật về phá sản nếu lãi suất 
không được kiếm ra và chi trả. Các điều khoản của trái phiếu thu nhập được cân nhắc đế có lợi cho 
cả người vay và người cho vay dưới dạng thích hợp nhất cho cả hai. (Các quyền chuyển đổi tất 
nhiên có thế được đưa vào). Sự chấp nhận của tất cả mọi người đối với dạng cố phiếu ưu đãi vốn dĩ 
yếu hơn và sự từ chối dạng trái phiếu thu nhập mạnh hơn là một minh họa lôi cuốn về cách thức mà 
theo đó các định chế và thói quen truyền thống có xu hướng tiếp tục duy trì trên Phố Wall mặc cho 


66 



các điều kiện mới đòi hỏi phải có quan điểm mới. Với mỗi làn sóng lạc quan hoặc bi quan mới, 
chúng tôi sẵn sàng bỏ qua lịch sử và các nguyên tắc đã đuợc thời gian kiểm chứng, nhung chúng tôi 
vần bám chặt một cách kiên quyết và không thế tranh cãi với các định kiến của mình. 


67 



BÌNH LUẬN VỀ CHƯƠNG 4 

“ Kh i bạn bị phụ thuộc vào cơ hội, tự nhiên bạn sẽ không còn sự may mắn nữa” 

- Huấn luyện viên bóng rổ Pat Railey- 

DANH MỤC ĐẦU Tư CỦA BẠN NÊN MẠNH BẠO ĐẾN MỨC NÀO? 

Điều này, theo Graham, ít phụ thuộc vào các loại đầu tu mà bạn sở hữu, hơn là bạn là kiếu nhà 
đầu tu nào. Có hai cách để là một nhà tu thông minh: bằng cách không ngừng nghiên cứu, lựa chọn 
và quản lý một tổ hợp động gồm các cổ phiếu, trái phiếu, hoặc quỹ đầu tu tuơng hồ; hoặc bằng cách 
tạo ra một danh mục đầu tu cố định chạy tự động và cần rất ít nồ lực tiếp theo (nhung tạo ra rất ít sự 
sôi động). Graham gọi cách tiếp cận đầu tiên là "chủ động" hoặc "mạo hiểm"; nó cần nhiều thời 
gian và rất nhiều năng luợng. Chiến luợc "thụ động" hoặc "phòng vệ" cần ít thời gian hoặc nồ lực 
nhung lại cần sự tách rời gần nhu khố hạnh khỏi những huyên náo quyến rũ của thị truờng. Nhu học 
giả thị truờng Charles Ellis đã giải thích, phuơng pháp mạo hiểm đòi hỏi cố gắng thế lực và trí tuệ, 
trong khi phuơng pháp phòng vệ lại đòi hỏi về mặt tâm lý[ 1 06] . 

Neu bạn có du thời gian, và là nguời cạnh tranh cao, suy nghĩ nhu một cố động viên thế thao, 
và thích thú với một thách thức trí tuệ phức tạp, thì phuơng pháp chủ động sẽ là con đuờng của bạn. 
Neu bạn luôn cảm thấy bị gấp gáp, thèm khát sự đơn giản, và không thích nghĩ ngợi về tiền, thì 
phuơng pháp thụ động là dành cho bạn. (Có những nguời sẽ câm thấy thoải mái nhất khi kết hợp cả 
hai phuơng pháp - tạo ra một danh mục đầu tu chủ yếu là chủ động và có một phần thụ động, hoặc 
nguợc lại). 

Cả hai phuơng pháp đều thông minh nhu nhau, và bạn có thế thành công với bất kỳ cái nào - 
nhung chỉ với điều kiện bạn hiếu mình đủ rõ đế chọn một cách trong cả cuộc đời đầu tu của bạn, và 
kiếm soát các chi phí và cảm xúc của mình. Sự phân biệt của Graham giữa những nhà đầu tu chủ 
động và thụ động là một cách nhắc nhở khác rằng rủi ro tài chính không chỉ nằm ở nơi hầu hết 
chúng ta đi tìm nó - trong nền kinh tế hoặc trong các đầu tu của ta - mà còn ở trong bản thân chúng 
ta nữa. 

BẠN CÓ THẾ CAN ĐẢM, HAY BẠN SẼ NẢN? 

Vậy thì một nhà đầu tu phòng vệ nên bắt đầu nhu thế nào? Quyết định đầu tiên và cơ bản nhất 
là đặt bao nhiêu vào cổ phiếu và đặt bao nhiêu vào trái phiếu và tiền mặt. (Lưu ý rằng Graham cố 
tình để bài thảo luận này sau chương về lạm phát của ông, nhằm chuẩn bị trước cho bạn kiến thức 
rằng lạm phát là một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất của bạn). 

Điều ấn tượng nhất trong thảo luận của Graham về cách phân chia tài sản của bạn giữa cố phiếu 
và trái phiếu là ông không hề nhắc tới từ "tuổi". Điều này đặt lời khuyên của ông hoàn toàn đối lập 
với lê phải thông thường - là việc bạn sê liều đầu tư bao nhiêu phụ thuộc chủ yếu vào độ tuổi của 
bạn[107]. Một quy tắc truyền thống theo kinh nghiệm là bạn lấy 100 trừ đi số tuổi của mình và từ 
kết quả bạn hãy đầu tư số phần trăm đó vào cố phiếu, và phần còn lại vào trái phiếu hoặc tiền mặt. 
(Một người 28 tuổi sẽ đặt 72% tiền của mình vào cố phiếu; một người 81 tuổi sẽ chỉ đặt 19% vào 
đó.) Như tất cả những thứ khác, những giả định này đã trở nên quá nóng vào cuối những năm 1990. 
Đen năm 1999, một quyến sách nổi tiếng đã nói rằng nếu bạn dưới 30 tuổi thì bạn nên đặt 95% tiền 
của mình vào cố phiếu - kế cả nếu bạn có khả năng chịu rủi ro "vừa phải"! [108] Trừ phi bạn đã đế 


68 



những người đề ra lời khuyên này trừ đi 100 từ IQ của bạn, bạn sẽ phải biết được có điều gì đó sai ở 
đây. Tại sao tuối của bạn lại có thế quyết định những gì bạn nên liều? Một cụ già 89 tuối với 3 triệu 
đô la, một khoản lưong hưu khá lớn, và với đàn con cháu sẽ rất ngốc nghếch nếu đặt phần lớn tiền 
của mình vào trái phiếu. Bà đã có nhiều thu nhập, và cháu của bà (người rồi sè được thừa kế các cổ 
phiếu của bà) còn nhiều thập kỷ để đầu tư trước mắt. Mặt khác, một người 25 tuổi đang dành tiền để 
làm đám cưới và trả tiền nhà có điên mà đặt hết tiền của mình vào cổ phiếu. Neu thị trường chứng 
khoán lao đầu xuống, anh ta sẽ không có thu nhập nào từ trái phiếu để đõ lưng cho mình. 

Hon nữa, cho dù bạn trẻ cỡ nào, bạn có thế bồng nhiên cần phải rủt tiền của mình ra khỏi cố 
phiếu không phải trong 40 năm nữa, mà trong 40 phút nữa. Không một linh cảm hay cảnh báo nào 
là bạn có thể mất việc, phải ly dị, hay trở nên tàn tật, hoặc chịu bất kỳ một bất ngờ nào. Những điều 
không lường trước có thế roi vào bất cứ ai, vào bất cứ tuổi nào. Tất cả mọi người đều phải giữ một 
số tài sản dưới dạng tiền mặt an toàn tuyệt đối. 

Cuối cùng, rất nhiều người phải ngừng đầu tư chỉ vì thị trường cố phiếu đi xuống. Các nhà tâm 
lý cho thấy rằng hầu hết chúng ta rất kém trong việc dự đoán vào ngày hôm nay là chúng ta sẽ linh 
cảm như thế nào về một sự kiện đầy cảm xúc sẽ xảy ra trong tưong lai[ 1 09] . Kh i các cố phiếu đi lên 
15% hoặc 20% một năm như vào những năm 1980 và 1990, rất dễ tưởng tượng rằng bạn và các cố 
phiếu của bạn đã cưới nhau trọn đời. Nhưng khi bạn phải chứng kiến mồi đô la mà bạn đầu tư bị teo 
lại thành một xu, rất khó để không giải cứu bằng sự "an toàn" của trái phiếu và tiền mặt. Thay vì 
mua và giữ các cổ phiếu của mình, nhiều người rốt cuộc lại mua cao, bán thấp, và chắng giữ được 
gì ngoài cái đầu trên tay mình. Vì có rất ít nhà đầu tư có đủ gan để bám lấy cổ phiếu trong một thị 
trường sụt giảm, Graham nhấn mạnh rằng mọi người nên giữ ít nhất là 25% làm trái phiếu. Cái đệm 
đó ông tranh luận, sẽ cho bạn đủ can đảm đế giữ nốt chỗ tiền còn lại vào cố phiếu kế cả khi cố phiếu 
giảm. 

Đe hiếu rõ hon về lượng rủi ro mà bạn có thế chịu được, hãy nghĩ về những hoàn cảnh co bản 
trong đời sống của bạn, khi nào chúng sẽ có ảnh hưởng, khi nào chúng sẽ thay đổi, và chúng sẽ có 
khả năng tác động như thế nào tới sự cần tiền mặt của bạn: 

Bạn độc thân hay đã kết hôn? Vợ/chồng hoặc người bạn đời của bạn làm gì đế kiếm sống? 

Bạn có hoặc sẽ có con không? Khi nào thì tiền học phí sẽ đến gõ cửa nhà bạn? 

Bạn sẽ được thừa kế hay không, hay bạn sẽ phải chịu trách nhiệm tài chính cho bố mẹ già yếu? 

Những yếu tố gì có thế tác động xấu tới sự nghiệp của bạn? (nếu bạn làm việc cho ngân hàng 
hoặc công ty xây dựng nhà, việc tăng lãi suất có thể khiến bạn mất việc. Nếu bạn làm việc cho một 
noi sản xuất hóa chất, giá dầu tăng vút có lẽ sẽ là tin xấu.) Neu bạn tự làm chủ, các công ty tưong tự 
như của bạn thường tồn tại được bao lâu? 

Bạn có cần các đầu tư của mình đế bố sung cho thu nhập tiền mặt không? (Nói chung, các trái 
phiếu sê bổ sung, còn cổ phiếu thì không). 

Với mức lưong và nhu cầu tiêu của bạn, bạn có thế mất bao nhiêu vào các đầu tư của mình? 

Neu sau khi xem xét các yếu tố này, bạn cảm thấy bạn có thế chịu những rủi ro cao hon vốn có 
trong việc sở hữu lượng cố phiếu to lớn, bạn thuộc về phần 25% tối thiếu đặt vào trái phiếu hoặc 
tiền mặt của Graham. Neu không, bạn gần như hãy tránh xa các cố phiếu, lùi về mức 75% tối đa đặt 


69 



vào trái phiếu hoặc tiền mặt. (Đe xem bạn có thế lên tới 100% không, hãy xem phần đóng khung 
duới đây). 

Một khi bạn đã thấy đuợc tỷ lệ mục tiêu của mình, hãy thay đối chúng chỉ khi nào các hoàn 
cảnh đời sống của bạn thay đối. Đừng mua thêm cổ phiếu chỉ vì thị truờng cổ phiếu đã đi lên, đừng 
bán chúng vì thị truờng đã đi xuống, cốt lõi phuong pháp của Graham là thay thế sự phỏng đoán 
bằng sự kỷ luật. May mắn thay, thông qua 401 (k) của bạn, rất dề đặt cho danh mục đầu tư của bạn 
chạy tự động. Hãy cho rằng bạn có khả năng liều khá cao - chẳng hạn, 70% tài sản của bạn đặt vào 
cố phiếu, và 30% đặt vào trái phiếu. Neu thị trường tăng 25% (mà trái phiếu giữ nguyên), giờ bạn sẽ 
có dưới 75% trong cố phiếu và chỉ có 25% trong trái phiếu[l 10]. Hãy lên trang web 401 (k) của bạn 
(hoặc gọi số miễn phí của nó) và bán đủ số cổ phiếu của mình để "tái cân bằng" trở lại mục tiêu 70- 
30 của bạn. Điếm mấu chốt là tái cân bằng với một kế hoạch có thế dự đoán được, bình tĩnh - không 
nhiều đến nồi bạn phải phát điên, và không ít đến nồi các mục tiêu của bạn sẽ loạn lên. Tôi khuyên 
bạn nên tái cân bằng sáu tháng một lần, không hon không kém, vào những ngày dề nhớ như năm 
mới và ngày quốc khánh. 

TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ 100% CHỨNG KHOÁN? 

Graham khuyên bạn không bao giờ đặt nhiều hon 75% tống tài sản của mình vào cố phiếu. 
Nhưng có phải việc đặt hết tiền vào cổ phiếu là không nên cho tất cả mọi người không? Với một 
thiểu số bé xíu các nhà đầu tư, một danh mục đầu tư 100% cổ phiếu là họp lý. Bạn là một trong số 
họ nếu bạn: 

• Đã cất đi đủ số tiền để chu cấp cho gia đình trong ít nhất một năm nữa. 

• Sẽ đầu tư đều đặn trong ít nhất 20 năm nữa. 

• Đã sống sót qua được thị trường giá xuống bắt đầu vào năm 2000. 

• Không bán cố phiếu trong thị trường giá xuống bắt đầu vào năm 2000. 

• Mua nhiều cố phiếu hon trong thị trường giá xuống bắt đầu vào năm 2000. 

• Đã đọc chuông 8 của cuốn sách này và đã thực hiện một kế hoạch chính thức để kiểm soát 
hành vi đầu tư của bản thân. 

Trừ phi bạn có thế thành thật vượt qua tất cả các câu kiếm tra, bạn không việc gì phải đặt hết 
tiền của mình vào cố phiếu. Tất cả những ai đã hoảng loạn trong thị trường giá xuống lần trước sẽ 
tiếp tục như vậy trong lần sau - và sè hối hận vì không có cái đệm bằng tiền mặt và trái phiếu. 

Cái đẹp của việc tái cân bằng định kỳ này là nó sẽ khiến bạn dựa các quyết định đầu tư của 
mình vào một tiêu chuẩn đon giản, có mục đích - Tôi có sở hữu tài sản này nhiều hon những gì kế 
hoạch của tôi đề ra không? - thay vì sự phỏng đoán suông xem các mức lãi suất đang đi về đâu, hay 
bạn có nghĩ rằng chỉ số Dow có sắp lăn vật ra chết không. Một số công ty kiểu quỹ đầu tư tuông hồ 
trong đó có T. Rowe Price, có thế sẽ sớm giới thiệu các dịch vụ tự động tái cân bằng danh mục đầu 
tư 40 1 (k) của bạn theo mục tiêu đặt trước của bạn, nên bạn không bao giờ cần phải ra một quyết 
định chủ động. 


70 



LỢI VÀ HẠI CỦA VIỆC ĐẦU Tư KIỂM LỘI TỨC 

Vào thời của Graham, các nhà đầu tư trái phiếu có hai lựa chọn cơ bản: chịu thuế hay miền 
thuế? Ngắn hạn hay dài hạn? Ngày nay có thêm một lựa chọn nữa: Trái phiếu hay quỹ trái phiếu? 

Chịu thuế hay miền thuế? Trừ phi bạn thuộc khung thuế thấp nhất[l 1 1], bạn chỉ nên mua trái 
phiếu miễn thuế (đô thị) ngoài quỹ lương hưu của mình. Neu không, rất nhiều lợi tức trái phiếu của 
bạn sẽ rơi vào tay IRS. Nơi duy nhất đế sở hữu trái phiếu có thuế là trong tài khoản 401 (k) của bạn 
hoặc một tài khoản trú ngụ khác, nơi mà bạn sẽ không nợ thuế hiện tại trên thu nhập của chúng - và 
nơi các trái phiếu đô thị không có chồ, vì lợi thế thuế của chúng sẽ bị phí phạm[l 12]. 

Ngắn hạn hay dài hạn? Trái phiếu và các mức lãi suất nằm chênh vênh trên hai đầu của một 
chiếc bập bênh: Neu lãi suất tăng, thì giá trái phiếu sẽ giảm - mặc dù một trái phiếu ngắn hạn sẽ 
giảm ít hơn nhiều so với một trái phiếu dài hạn. Mặt khác, nếu lãi suất giảm, giá trái phiếu sê tăng - 
và một trái phiếu dài hạn sẽ vượt qua các trái phiếu có kỳ hạn ngắn hơn[l 13]. Bạn có thế chia nhỏ 
sự chênh lệch bằng cách mua các trái phiếu có kỳ hạn trung bình, đáo hạn trong 5 tới 10 năm nữa - 
chúng không vút lên khi bên bập bênh của chúng cao lên, nhưng chúng cũng không đập xuống đất. 
Với hầu hết các nhà đầu tư, các trái phiếu kỳ hạn trung bình là lựa chọn đơn giản nhất, vì chúng có 
thế sẽ giúp giải thoát bạn khỏi trò đoán xem mức lãi suất bao nhiêu là được. 

Trái phiếu hay quỹ trái phiếu? Vì trái phiếu thường được bán theo lô 10.000 đô la một lô và bạn 
cần ít nhất 10 thứ trái phiếu để đa dạng hóa giảm khả năng rủi ro rằng một thứ trong số chúng sẽ vỡ 
nợ, nên việc mua các trái phiếu lẻ là vô nghĩa trừ phi bạn có ít nhất 100.000 đô la để đầu tư. (Ngoại 
lệ duy nhất là cái trái phiếu được phát hành bởi Kho bạc [túc Bộ Tài chính] Hoa Kỳ, vì chúng được 
toàn bộ sức mạnh của chính phủ Mỳ bảo vệ khỏi sự vỡ nợ.) Các quỹ trái phiếu giúp bạn có sự đa 
dạng hóa vừa rẻ vừa dề, cùng với sự tiện lợi của việc thu lợi tức hàng tháng, mà từ đó bạn có thế tái 
đầu tư vào quỳ tại mức hiện tại mà không phải trả phí. Với hầu hết các nhà đầu tư , các quỹ trái 
phiếu thắng áp đảo trái phiếu lẻ (ngoại lệ chính là các trái phiếu kho bạc và một số trái phiếu đô thị). 
Những công ty lớn như Vanguard, Fidelity, Schwab, và T. Rowe Price có một danh sách lớn các 
quỹ trái phiếu với chi phí rẻ[l 14]. 

Các lựa chọn cho những nhà đầu tư trái phiếu đã nảy nở như nấm vậy m nên hãy cập nhật danh 
sách những gì đang có của Graham. Vào năm 2003, các mức lãi suất xuống thấp đến nồi các nhà 
đầu tư thèm khát tỷ suất lợi tức, nhưng có những cách tăng lợi nhuận của bạn mà không phải chịu 
liều nhfêu[l 15]. Hình 4-1 tóm tắt những điểm mạnh và yếu. 

HÌNH 4-1 : Thế giới rộng lớn của các trái phiếu 


71 



Loại 

Kỳ hạn 

Sô luợng mua ít 
nhất 

Tín phiếu kho bạc (ngắn hạn) 

Dưới 1 năm 

1 .000 đô la (T) 

Kỳ phiếu kho bạc (trung hạn) 

Từ 1 đến 10 năm 

1.000 đô la (T) 

Trái phiếu kho bạc (dài hạn) 

Trên 10 năm 

1 .000 đô la (T) 

Trái phiếu tiết kiệm 

Lên tới 30 năm 

25 đô la (T) 

Chứng chỉ tiền gửi 

Từ 1 tháng đến 

5 nãm 

Thường là 500 đô 
la 

Quỹ thị trường tiên tệ 

397 ngày hoặc ít hơn 

Thường là 2.500 
đô la 

NỢ thế chấp [bất động sản] 

Từ 1 đến 30 năm 

2.000-3.000 đô 
la (Q) 

Trái phiếu đô thị 

Từ 1 đến 30 năm 
hoặc hơn 

5.000 đô la (T); 

2.000-3.000 đô 
la (Q) 

Cổ phiếu ưu đãi 

Không xác định 

Không 

Trái phiếu lợi nhuận cao ("trái 

Từ 7 đến 20 năm 

2.000-3.000 đô 

phiếu rác") 

la (Q) 

NỢ của thị trường mới nổi 

Lên tới 30 năm 

2.000-3.000 đô 
la (Q) 


Rủi ro không được trả đúng hạn 

Cực kỳ thấp 
Cực kỳ thấp 
Cực kỳ thấp 
Cực kỳ thấp 

Rất thấp, được bảo hiểm tối đa tới 
100.000 đô la 

Rất thấp 

Thường là trung bình song có thể cao 

Thường là trung bình song có thề cao 

Cao 

Cao 

Cao 


Nguồn. Bartkrate.com, Bỉoomberg, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Morningstar, 
www.savingsbonds. gov 

Ghi chú: (T): được mua bán trực tiếp. (Q): được mua qua một quỹ tương hồ. "Dễ bán trước khi 
đáo hạn" cho thấy mức độ mà bạn có thể sẵn sàng bán được với mức giá họp lý trước khi đến kỳ 
hạn; các quỹ tưoưg hồ thưòưg có mức độ dễ bán cao hơn so với các trái phiếu riêng lẻ. Các quỹ thị 
trường tiền tệ được bảo hiểm toàn Liên bang tối đa là 100.000 đô la nếu như được mua tại ngân 
hàng là thảnh viên của FDIC (Công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang), còn nếu không thì chỉ có đảm 
bảo ngầm là sẽ không bị mất giá trị. Các trái phiếu đô thị thường được miền thuế thu nhập bang chỉ 
ở bang mà chúng được phát hành. 


72 


Rủi ro nếu 

Dễ bán 

Được miễn thuê thu 

Được miễn thuê 


Tỷ suất lợi 

lãi suất 

trước khi 

nhập hâu hẽt các 

thu nhập của Liên 

Mức chuấn 

tức 31/12/ 

tăng 

đáo hạn 

bang 

bang 


2002 

Rất thấp 

Cao 

Có 

Không 

90 ngày 

1,2 

Trung bình 

Cao 

Có 

Không 

5 năm 

2,7 

Cao 

Cao 

Có 

Không 

10 năm 

3,8 

Rất thấp 

Thấp 

Có 

Không 

30 năm 

4,8 

Thấp 

Thấp 

Không 

Không 

Loạt trái phiếu EE mua sau 
tháng 5/1995 

4,2 

Thấp 

Thấp 

Không 

Không 

Trung bình 1 năm quốc gia 

1,5 

Thấp 

Cao 

Không 

Không 

Trung bình của thị trường 
tiền tệ chịu thuế 

0,8 

Trung bình 

Trung bình 

Không 

Không 

Chỉ số chứng khoán có thế 

4,6 

đên cao 

đến thấp 

chấp (MBS) Lehman Brothers 

Trung bình 
đến cao 

Trung bình 
đến thấp 

Không 

Có 

Trung bình của Quỹ tương 
hỗ dài hạn quốc gia 

4,3 

Cao 

Trung bình 
đến thấp 

Không 

Không 

Không có 

Dao động 
lớn 

Trung bình 

Thấp 

Không 

Không 

Chỉ sổ lợi tức cao của Merrill 
Lynch 

Trung bình của Quỹ trái 

11,9 

Trung bình 

Thấp 

Không 

Không 

phiếu của trị trường mới 
xuất hiện 

8,8 

Giờ ta hãy 

xem một số loại đầu tư trái phiếu có thể đáp ứng các nhu cầu đặc biệt. 



TIỀN MẶT KHÔNG PHẢI LÀ RÁC 

Làm thế nào để bạn vắt ra nhiều lợi nhuận hơn nữa từ tiền mặt của mình? Nhà đầu tư thông 
minh nên xem xét việc rút khỏi các chứng chỉ tiền gửi ngân hàng hoặc các tài khoản thị trường tiền 
tệ - những thứ mà thời gian gần đây có mức sinh lợi kém - và chuyến sang một trong những cách 
thay thế tiền mặt sau: 

Trái phiếu kh o bạc (Treasury security), với tư cách là các công trái (cam kết nợ) của chính phủ 
Mỹ, gần như không có rủi ro tín dụng - là do, nếu không thanh toán được nợ của mình, Chú Sam có 
thể tăng thuế hoặc in thêm tiền theo ý muốn. Các tín phiếu kho bạc (Treasury bill) có kỳ hạn là 4, 

13 hoặc 26 tuần. Vì các kỳ hạn rất ngắn của chúng, các tín phiếu kho bạc bị lõm rất ít khi các mức 
lãi suất tăng làm sụt giá của những đầu tư thu lợi khác; tuy nhiên, các trái phiếu kho bạc dài hạn hơn 
lại thiệt hại nặng nề khi lãi suất tăng. Thu nhập lãi của các trái phiếu kho bạc thường được miễn 
thuế thu nhập tiểu bang (nhưng không được miền thuế thu nhập Liên bang). Và với 3,7 nghìn tỷ đô 
la nằm trong tay công chúng, thị trường cho các trái phiếu kho bạc là vô cùng rộng lớn, nên bạn có 
thể dễ dàng tìm được người mua nếu bạn cần lấy lại tiền trước khi đến hạn. Bạn có thể mua các tín 
phiếu kho bạc, các kỳ phiếu (Treasury note) loại ngắn hạn và trái phiếu dài hạn trực tiếp từ chính 
phủ, mà không mất phí môi giới, tại www.publicdebt.treas.gov . (Đe biết thêm về các TIPS được 


73 


bảo vệ khỏi lạm phát, hãy xem phần bình luận chương 2.) Các trái phiếu tiết kiệm (savings bond), 
khác với trái phiếu kho bạc, không thể đem ra mua bán; bạn không thể bán chúng cho một nhà đầu 
tư khác, và bạn sè mất ba tháng lãi suất nếu bạn đối chúng lấy tiền mặt trong vòng dưới năm năm. 
Do đó, chúng chủ yếu thích hợp đế làm một "khoản tiền dự trữ" nhằm chi cho một nhu cầu tương 
lai - một món quà trong một nghi lễ tôn giáo trong nhiều năm nữa, hoặc đón đầu việc đưa đứa con 
mới sinh của mình vào Harvard. Chúng có những loại giá trị thấp tới 25 đô la, khiến chúng trở 
thành món quà lý tưởng cho con cháu. Với những nhà đầu tư có thể tự tin đặt ra một số tiền mặt để 
không động tới trong nhiều năm, các "trái phiếu thu lợi" (I-bond) được bảo vệ khỏi lạm phát mới 
đây cho một tỷ suất lợi tức hấp dần vào khoảng 4%. Đe biết thêm, hãy xem www. 
Savi.ngsbonds.gov. 

VƯỢT RA KHỎI CHỦ SAM 

Chứng khoán Thế chấp [bất động sản] (mortgage security). Được tập trung từ hàng nghìn sự 
thế chấp trên khắp nước Mỹ, các trái phiếu này được phát hành bởi những cơ quan như Hiệp hội 
Thế chấp Quốc gia của Liên bang (Federal National Mortgage Association - "Fannie Mae") hoặc 
Hiệp hội Thế chấp Quốc gia của Chính phủ (Government National Mortgage Association - "Ginnie 
Mae"). Tuy nhiên, do chúng không được Kho bạc Mỳ bảo hộ, nên chúng sẽ được bán với tỷ suất lợi 
tức cao hơn đế thế hiện mức rủi ro lớn hơn. Các trái phiếu thế chấp thường hoạt động kém khi các 
mức lãi suất giảm và bùng nố khi lãi suất tăng. (Tính về lâu dài, những thay đối này thường hòa 
nhau và tỷ suất lợi tức trung bình lớn hơn sẽ được thanh toán.) Các quỳ trái phiếu tốt có từ 
Vanguard, Fidelity, và Pimco. Nhưng nếu có bao giờ một nhà môi giới định bán cho bạn một trái 
phiếu thế chấp đơn lẻ hoặc một "CM0"[1 16], bạn hãy bảo anh ta là bạn muộn giờ hẹn với bác sĩ nội 
khoa của bạn rồi. 

Bảo hiểm niên kim(annuity). Các đầu tư kiểu bảo hiểm này giúp bạn hoãn thuế hiện tại và có 
được một luồng thu nhập sau khi bạn nghỉ hưu. Các hợp đồng niên kim cố định cho mức chi trả cố 
định; những hợp đồng niên kim không cố định thì cho mức chi trả thay đổi. Nhưng những gì nhà 
đầu tư phòng vệ thật sự cần phòng vệ ở đây là các những nhân viên bảo hiểm gây sức ép, nhà môi 
giới chứng khoán, và những nhà hoạch định tài chính bán rao niên kim với giá cao một cách tham 
tàn. Trong hầu hết các trường họp, chi phí cao của việc sở hữu một niên kim - bao gồm các "phí từ 
bỏ" gặm nhấm những lần rút tiền sớm của bạn - sẽ lấn át các lợi thế của nó. Một ít niên kim tốt cần 
được mua chứ không phải bán, nếu một khoản niên kim đem về tiền hoa hồng béo bở cho người 
bán, thì khả năng là nó sẽ đem về kết quả kém cỏi cho người mua. Hãy chỉ xem xét những khoản 
bạn có thế mua từ các nhà cung cấp với giá thật thấp như Ameritas, TIAA- CREF, và 
Vanguard[l 17]. 

Các cố phiếu ưu đãi. Các cổ phân ưu đãi là sự đầu tư tệ cả đôi đường. Chúng kém an toàn hơn 
so với trái phiếu, vì chúng chỉ đứng thứ hai về quyền lợi đối với tài sản công ty nếu công ty đó phá 
sản. Và chúng có khả năng lợi nhuận kém hơn cố phiếu thường vì các công ty thường "thu hồi" (tức 
là ép mua lại) các cố phần ưu đãi của mình khi các mức lãi suất giảm hoặc đánh giá tín nhiệm của 
chúng tăng lên. Khác với việc thanh toán lãi suất với hầu hết các trái phiếu của nó một công ty phát 
hành không thế khấu trừ các khoản thanh toán cổ tức ưu đãi khỏi biên lai thuế công ty của mình. 

Bạn hãy tự hỏi mình: Nếu công ty này đủ khỏe mạnh để xứng đáng cho tôi đầu tư , thì tại sao nó lại 
trả khoản cố tức béo bở cho cố phiếu ưu đãi của mình thay vì phát hành trái phiếu và được giảm 
thuế? Có khả năng câu trả lời sẽ là công ty này không khỏe, thị trường cho các trái phiếu của nó 


74 



đang bị thừa mứa, và bạn nên tiếp cận các cổ phần ưu đãi của nó như cách bạn tiếp cận một con cá 
chết không được ưóp lạnh vậy. 

Cổ phiếu thường. Một lần truy cập một trang tìm kiếm cố phiếu tại httn://screen. yahoo.com/ 
stocks.html vào đầu năm 2003 cho thấy rằng 1 15 cổ phiếu trong chỉ số 500 cố phiếu của Standard & 
Poor's có tỷ suất cố tức là 3,0% hoặc cao hơn. Không có nhà đầu tư thông minh nào, cho dù có thèm 
kh át lợi tức thế nào, lại mua một cố phiếu chỉ vì cố tức của nó công ty và sự kinh doanh của nó phải 
vững chắc, và giá cổ phiếu của nó phải hợp lý. Nhưng, nhờ thị trường giá xuống bắt đầu từ năm 
2000, nhiều cổ phiếu hàng đầu hiện giờ có tỷ suất lợi tức cao hơn cả trái phiếu kh o bạc. Thế nên cả 
những cả nhà đầu tư thận trọng nhất cũng nên nhận ra rằng việc cho những cố phiếu chọn lọc vào 
một danh mục đầu tư toàn trái phiếu hoặc hầu hết là trái phiếu có thể tăng tỷ suất lợi tức của nó - và 
tăng mức sinh lợi tiềm năng của nó[ 1 1 8] . 


75 


CHƯƠNG 5 


NHÀ ĐẦU Tư PHÒNG VỆ VÀ CỔ PHIẾU THƯỜNG: 

NHỮNG ƯU ĐIỂM ĐẦU Tư CỦA CÁC CỔ PHIẾU THƯỜNG 

Trong lần xuất bản sách đầu tiên (1949) chúng tôi thấy tại điểm này cần phải đua vào một bài 
dài trình bày về truờng hợp có thế đua thêm một thành phần cố phiếu thuờng đáng kế vào trong tất 
cả các danh mục đầu tir[l 19]. cổ phiếu thuờng hay bị coi là mang tính đầu co cao và do đó không 
an toàn; chúng đã giảm giá đáng kế từ các mức cao của năm 1946, nhung đáng lẽ lôi cuốn các nhà 
đầu tu với mức giá họp lý của chúng, sự giảm giá này đã có tác dụng nguợc lại, làm suy yếu niềm 
tin vào các chứng khoán vốn cổ đông. Chúng tôi đã nhận xét về tình huống nguợc lại đã phát triển 
trong 20 năm sau đó, khi mà sự tăng giá cố phiếu khá lớn đã khiến chúng có vẻ là những thứ đầu tu 
an toàn và thu lợi tại các mức giá cao kỷ lục, song thực ra các mức giá ấy có lẽ mang theo chúng 
một mức độ rủi ro khá lớn[120]. 

Lập luận mà chúng tôi sử dụng để ủng hộ các cổ phiếu thuờng vào năm 1949 có hai điểm 
chính. Thứ nhất là chúng có mức bảo vệ tuông đối đối với sự xói mòn đồng đô la của nhà đầu tu do 
lạm phát, trong khi trái phiếu không có bất kỳ sự bảo vệ nào. Lợi thế thứ hai của của cố phiếu 
thuờng nằm ở chồ chúng có mức sinh lợi trung bình cao hon cho nhà đầu tu sau nhiều năm. Điều 
này đuợc tạo ra bởi cả mức lợi nhuận cố tức trung bình vuợt qua mức lợi tức trên các trái phiếu tốt, 
lần xu huớng co bản của giá trị thị truờng là tăng sau mỗi năm do hệ quả của sự tái đầu tu các lợi 
nhuận chua phân phối. 

Mặc dù hai lợi thế này có tầm quan trọng lớn - và chúng đã cho cổ phiếu thuờng thành tích tốt 
hon nhiều so với trái phiếu trong quá khứ dài hạn - chúng tôi đã không ngừng cảnh báo rằng các lợi 
ích này có thể bị mất nếu nguời mua cổ phiếu trả giá quá cao cho các cổ phần của mình. Đây đúng 
là những gì đã diễn ra vào năm 1929, và đã cắn 25 năm đế mức thị truờng trèo trở lại lên cái gờ mà 
từ đó nó đã roi xuống vực vào những năm 1929-1 932[ 12 1 ]. Từ năm 1957, các cổ phiếu thuờng lại 
một lần nữa, do các mức giá cao của mình, đã mất đi lợi thế truyền thống ở tỷ suất cổ tức so với 
mức lãi suất của trái phiếu[122]. Chỉ còn chờ xem yếu tố lạm phát và yếu tố phát triển kinh tế có 
đền bù cho diễn biến trái chiều quan trọng này trong tuông lai hay không. 

Hắn bạn đọc sẽ thấy rõ ràng rằng chúng tôi không nhiệt tình với các cổ phiếu thuờng tại mức 
chỉ số 900 DJIA vào cuối năm 1971. Với những lý do đã đua ra[123], chúng tôi cảm thấy rằng nhà 
đầu tu phòng vệ không thể không có một phần đáng kể các cổ phiếu thuờng trong danh mục đầu tu 
của mình, kế cả nếu anh ta phải coi chúng chỉ là đỡ tệ hon trong hai điều tệ - điều tệ nhất là những 
rủi ro đi kèm với một danh mục toàn trái phiếu. 

Các quy tắc cho thành phân cố phiếu thuờng Việc lựa chọn các cố phiếu thuờng cho danh mục 
đầu tu của nhà đầu tu phòng vệ nên là một công việc tuong đối đon giản, ở đây, chúng tôi sẽ gợi ý 
bốn quy tắc để làm theo: 

1 . Nên có đủ, nhung không đuợc quá thừa, sự đa dạng. Điều này có nghĩa là sở hữu ít nhất là 
mười và nhiều nhất là ba mưoi cổ phiếu phát hành khác nhau[124]. 


76 



2. Mồi công ty được chọn nên là công ty lớn, nổi bật và được tạo nguồn vốn một cách thận 
trọng. Mặc dù các tính từ này rất trừu tượng, ý nghĩa chung của chúng rất rõ ràng. Các nhận định về 
điểm này được thêm vào ở cuối chưong. 

3. Mồi công ty nên có thành tích lâu dài về việc thanh toán cố tức liên tục. (Tất cả những cố 
phiếu phát hành có tên trong chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đạt được chỉ tiêu cố tức này 
trong năm 1971 .) Đe nói cụ thể về điểm này, chúng tôi gợi ý thời điểm thanh toán cổ tức liên tục 
phải bắt đầu ít nhất là từ năm 1950[125]. 

4. Nhà đầu tư nên thiết lập một chút giới hạn lên mức giá anh ta sẽ trả cho một cổ phiếu được 
phát hành, tính theo lợi nhuận trung bình của nó trong khoảng, chẳng hạn là bảy năm. Chúng tôi đề 
xuất giới hạn được đặt ra là 25 lần số lợi nhuận này, và không quá 20 lần cổ tức của giai đoạn 12 
tháng gần nhất. Nhưng sự giới hạn như thế sẽ loại đi gần như tất cả những công ty lạ lùng nhất và 
đưa ưa chuộng nhất khỏi danh mục đầu tư. Đặc biệt, nó hầu như sẽ cấm hắn các "cố phiếu tăng 
trưởng", là thứ trong nhiều năm đã là món ưa thích của cả các nhà đầu co lẫn các tố chức đầu tư. 
Chúng tôi cần phải đưa ra lý do của mình khi đề ra sự loại bỏ quyết liệt này. 

Cố phiếu tăng trưởng và nhà đầu tư phòng vệ Khái niệm "cổ phiếu tăng trưởng" được áp dụng 
cho các cổ phiếu đã tăng lợi tức trên mồi cổ phần của mình trong quá khứ với mức cao hon cho các 
cổ phiếu thường nói chung và được trông đợi sẽ tiếp tục tăng như vậy trong tuông lai. (Có một số 
chuyên gia cho rằng một cổ phiếu tăng trưởng thật sự phải đuợc trông đợi tăng ít nhất gấp đôi lợi 
tức trên mỗi cổ phần của nó trong mười năm - tức là tăng với mức tống họp hàng năm là 
7,1%[126]). Rõ ràng là các cố phiếu loại này rất hấp dần đế mua và sở hữu, với điều kiện mức giá 
trả không quá cao. Hắn nhiên, vấn đề nằm ở đó, vì các cố phiếu tăng trưởng từ lâu đã được bán với 
mức giá cao so với lợi tức hiện tại và ở các hệ số nhân cao hon so với lợi nhuận trung bình của 
chúng trong một thời kỳ quá khứ. Điều này đem tới yếu tố đầu co đáng kế trong bức tranh về cố 
phiếu tăng trưởng và khiến các hoạt động thành công trong lĩnh vực này trở nên hoàn toàn không 
đon giản. 

Cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu từ lâu đã là International Business Machines, và nó đã đem tới 
những phần thưởng phi thường cho những ai đã mua nó từ nhiều năm trước và giữ chặt lấy nó. 
Nhưng chúng tôi đã chỉ ra[127] rằng "cái tốt nhất trong các cố phiếu thường này" thật ra đã mất 
50% giá thị trường của nó trong giai đoạn sụt giảm sáu tháng trong những năm 1961-62 và cũng 
gần như vậy vào 1969- 70. Các cổ phiếu tăng trưởng khác còn yếu hon đối với những diễn biến bất 
lợi; trong một số trường hợp không chỉ giá cả giảm mà cả lợi tức cũng giảm, tạo ra sự bất an gấp đôi 
cho người sở hữu. Một ví dụ thứ hai rất tốt cho mục đích của chúng tôi là Texas Instruments, trong 
sáu năm tăng từ 5 lên đến 256, mà không trả cổ tức, trong khi mức lợi tức của nó tăng từ 40 xu lên 
tới 3,91 đô la một cố phần. (Lưu ý rằng mức giá đã tăng nhanh gấp năm lần lợi nhuận; điều này là 
đặc trưng của các cố phiếu thường được ưa chuộng.) Nhưng hai năm sau mức lợi tức đã giảm gần 
50% và giá giảm gần bốn phần năm, xuống 49[128]. 

Người đọc sẽ hiểu từ các ví dụ này, tại sao chúng tôi coi cổ phiếu tăng trưởng nói chung là một 
cồ máy quá mập mờ và liều lĩnh đối với nhà đầu tư phòng vệ. Tất nhiên, những điều kỳ diệu có thế 
được tạo ra bởi những lựa chọn cá nhân đúng đắn, mua ở mức vừa phải, và rồi bán sau khi tăng giá 
rất lớn và trước lúc có thế xảy ra giảm giá. Nhưng nhà đầu tư trung bình không thế kỳ vọng đạt 
được điều này nhiều hon hy vọng thấy tiền mọc trên cây. Ngược lại, chúng tôi nghĩ nhóm các công 
ty lớn tuông đối ít được ưa chuộng, và do đó có thế được mua với các hệ số lợi tức[ 129] hợp lý, lại 


77 



đưa ra một phạm vi lựa chọn rất vững chắc, mặc dù không nổi bật, cho công chúng. Chúng tôi sẽ 
minh họa ý tưởng này trong chưong về chọn lọc danh mục đầu tư của mình. 

Những thay đối trong danh mục đầu tư Việc kiểm tra định kỳ danh sách tất cả các chứng khoán 
đế xem chất lượng của chúng có thế được tăng không hiện giờ là một thông lệ chuấn mực. Đây tất 
nhiên là một phần dịch vụ chính được những nhà tư vấn đầu tư cung cấp cho khách hàng. Hầu hết 
các tố chức môi giới sẵn sàng đưa ra những lời khuyên tưong ứng mà không lấy một phí đặc biệt 
nào để đổi lấy kinh doanh bằng hoa hồng sau đó. Song một số tổ chức môi giới duy trì các dịch vụ 
đầu tư trên co sở trả phí. 

Giả định là nhà đầu tư phòng vệ của ta sẽ nhận được - ít nhất mỗi năm một lần - cùng kiếu lời 
khuyên về việc thay đối danh mục đầu tư như khi anh ta tìm kiếm chồ đầu tư tiền của mình và nhận 
được cam kết. Vì bản thân anh ta không có nhiều tính chuyên nghiệp đế có the trông cậy vào, điều 
quan trọng là anh ta chỉ giao phó bản thân mình cho những công ty có thanh danh lớn nhất; nếu 
không, anh ta rất dề roi vào những bàn tay kém cỏi hoặc cấu thả. Bất luận thế nào, quan trọng là 
mỗi lần tham khảo ý kiến, anh ta phải nói rõ cho nhà tư vấn rằng anh ta muốn bám sát bốn quy tắc 
lựa chọn cổ phiếu thường đã được đưa ra trong chuông này. Giả dụ nếu danh sách của anh ta đã 
được lựa chọn một cách thích đáng lần đầu rồi, thì không cần thay đối thường xuyên hoặc nhiều 
lần[130]. 

Bình quân chi phí đô la Sở Giao dịch Chứng khoán New York đã dành tưong đối nhiều nồ lực 
vào việc phố biến "kế hoạch giao dịch hàng tháng" của mình, theo đó một nhà đầu tư sẽ đặt cùng 
một lượng đô la mỗi tháng vào việc mua một hoặc nhiều loại cố phiếu thường. Đây là sự áp dụng 
một kiểu đặc biệt của việc "đầu tư theo công thức" được gọi là bình quân chi phí đô la (dollar-cost 
averaging). Trong lần thị trường chủ yếu là đi lên kế từ năm 1949, kết quả từ phưong pháp như vậy 
thường chắc chắn là rất thỏa mãn, nhất là vì chúng ngăn người thực hiện tập trung vào việc mua 
không đúng thời điểm. 

Trong bài nghiên cứu tống quan của Lucile Tomlinson về các phưong pháp đầu tư theo công 
thức [131], tác giả đã thế hiện sự tính toán các kết quả của việc bình quân chi phí đô la trong nhóm 
các cổ phiếu tạo thành chỉ số công nghiệp Dow Jones. Các phép kiểm định này bao trùm 23 khoảng 
mua mười năm, khoảng đầu tiên kết thúc vào năm 1929 và khoảng cuối cùng kết thúc vào năm 
1952. Mỗi kiểm định cho biết lợi nhuận hoặc vào lúc kết thúc khoảng mua hoặc trong vòng năm 
năm sau đó. Mức trung bình cho thấy lợi nhuận vào cuối 23 khoảng mua này là 21,5%, không tính 
cố tức nhận được. Không cần phải nói cũng biết, rằng trong một số trường họp có sự giảm tạm thời 
tuông đối lớn của giá thị trường. Bà Tomlinson đã kết thúc thảo luận của mình về công thức đầu tư 
siêu đon giản này bằng một câu rất ấn tượng: "Chưa ai phát hiện ra được công thức đầu tư nào có 
thể sử dụng với niềm tin lớn như vậy về thành công hoàn toàn, mặc cho những gì xảy ra với giá cả 
chứng khoán, như bình quân chi phí đô la.” 

Có thế phản đối rằng bình quân chi phí đô la, mặc dù về mặt quy tắc thì vững chắc, song khá là 
thiếu thực tế khi sử dụng, vì có rất ít người có hoàn cảnh khiến có họ có thế đủ tiền đế đầu tư vào cố 
phiếu thường một lượng như nhau mỗi năm trong, chang hạn, 20 năm. Với tôi, có vẻ lời phản đối rõ 
ràng này đã mất nhiều sức thuyết phục của nó trong những năm gần đây. Các cổ phiếu thường đang 
dần được chấp nhận là một phần của một chuông trình đầu tư tiết kiệm vững chắc. Do đó, việc mua 
cố phiếu thường một cách hệ thống và đồng bộ hiện nay không gặp khó khăn tâm lý hay tài chính 
nào nhiều hon so với việc tưong tự là mua liên tục các trái phiếu tiết kiệm Mỳ và bảo hiểm nhân thọ 


78 



- mà chúng sẽ bổ sung cho việc mua cổ phiếu. Luợng hàng tháng có thể nhỏ, nhung kết quả sau 20 
năm hoặc hon nữa có thế rất ấn tuợng và quan trọng đối với nguời tiết kiệm. 

Hoàn cảnh riêng của nhà đầu tư Vào đầu chuông này chúng tôi nhắc qua tới vị thế của người 
sở hữu danh mục đầu tư cá nhân. Hãy đế chúng tôi quay lại việc này, dưới ánh sáng của thảo luận 
sau đó về phưong pháp chung. Các loại chứng khoán được nhà đầu tư chọn lựa nên thay đổi tới mức 
nào theo hoàn cảnh của anh ta? Đe làm ví dụ cụ thể thể hiện những hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn, 
chúng tôi sẽ lấy: (1) một góa phụ được nhận 200.000 đô la đế nuôi bản thân và con cái; (2) một bác 
sĩ thành công đang ở giai đoạn giữa của sự nghiệp, với khoản tiết kiệm là 100.000 đô la và mỗi năm 
bồi đắp thêm 10.000 đô la, và (3) một người đàn ông trẻ kiếm 200 đô la một tuần và tiết kiệm được 
1.000 đô la một năm[132]. 

Với người góa phụ, vấn đề về việc sống bằng thu nhập của mình là rất khó. Mặt khác, sự thận 
trọng trong đầu tư của bà là vô cùng cần thiết. Việc chia đều quỳ của bà giữa trái phiếu Mỳ và các 
cố phiếu thường hàng đầu là sự dàn xếp giữa các mục tiêu này và tuân theo quy tắc chung của 
chúng tôi dành cho những nhà đầu tư phòng vệ. (Thành phần cổ phiếu có thế lên tới 75% nếu nhà 
đầu tư được chuẩn bị tâm lý cho quyết định này, và nếu bà gần như chắc chắn mình không mua ở 
mức giá quá cao. Rõ ràng đây không phải là hoàn cảnh vào đầu năm 1972). 

Chúng tôi không loại trừ khả năng là góa phụ có thế đạt tiêu chuẩn làm một nhà đầu tư xông 
xáo, trong trường họp đó các mục tiêu và phưong thức của bà sê hoàn toàn khác. Một điều mà bà 
không được làm là tận dụng các co hội đầu co đế "kiếm thêm thu nhập". Theo ý của chúng tôi đó là 
việc thử kiếm lợi nhuận hoặc thu nhập cao mà thiếu trang bị cần thiết đế đảm bảo cho niềm tin tuyệt 
đối vào sự thành công tống thế. Sẽ là tốt hon nhiều nếu bà ta rút 2.000 đô la một năm khỏi số vốn 
của mình, đế bù đắp chi tiêu đời sống hon là đánh liều đem một nửa số tiền đó vào các giao dịch 
mạo hiểm có cơ sở yếu kém và do đó mang tính đầu co. 

Ông bác sĩ thành đạt không có những sức ép và sự bó buộc như của người góa phụ, tuy nhiên 
chúng tôi vẫn tin rằng các lựa chọn của ông ta cũng gần giống như vậy. Ông ta có quan tâm thật sự 
tới việc đầu tư? Nếu ông ta không có máu bốc đồng hay nhạy bén, ông ta sẽ phải cố gắng hết sức đế 
chấp nhận vai trò dề dàng của nhà đầu tư phòng vệ. Cách phân bố danh mục đầu tư của ông ta do đó 
không khác gì cách phân chia của người góa phụ "thông thường", và có cùng phạm vi lựa chọn 
riêng trong việc cố định kích thước của thảnh phần cố phiếu. Các khoản tiết kiệm hàng năm cũng 
nên được đầu tư theo cùng một tỷ lệ như tổng quỹ tiền. 

Một bác sĩ trung bình có nhiều khả năng trở thành nhà đầu tư mạnh bạo so với người góa phụ, 
và anh ta có lẽ sẽ dề thành công hon khi đảm nhận vai trò đó. Tuy nhiên, anh ta sẽ có một nhược 
điểm quan trọng - thực tế là anh ta có ít thời gian rồi đế dành cho việc học đầu tư và quản lý quỹ 
của mình. Thật vậy, những người trong ngành y thường nổi tiếng là không thành công trong các 
giao dịch chứng khoán của mình. Lý do cho việc này là họ thường có thừa tự tin vào sự thông minh 
của bản thân và rất mong muốn kiếm mức sinh lợi tốt cho tiền của mình, mà không nhận ra rằng để 
thành công thì cần có cả sự chú ý đáng kể vào việc này lần phưong pháp tiếp cận khá chuyên nghiệp 
đối với các giá trị chứng khoán. 

Cuối cùng, người đàn ông trẻ tiết kiệm được 1 .000 đô la một năm - và hy vọng dần dần kiếm 
nhiều hon - sẽ thấy mình cũng có những lựa chọn giống như trên, mặc dù là vì các lý do khác. Một 
lượng tiền tiết kiệm của anh ta nên được tự động đặt vào các trái phiếu loạt E. số dư là khiêm tốn 


79 



đến nồi nó hầu như không đáng đế anh ta phải qua một khóa học đầy căng thắng về giáo dục và tâm 
lý đế đủ tiêu chuẩn trở thành một nhà đầu tư xông xáo. Do đó việc đon giản là sử dụng chuông trình 
chuẩn của chúng tôi cho nhà đầu tư phòng vệ sẽ là phưong châm dề dàng nhất và hợp lý nhất. 

Chúng ta đừng quên bản tính con người tại điểm này. Tài chính có sức hút lớn với nhiều người 
trẻ thông minh có lượng tiền bạc giới hạn. Họ muốn trở nên vừa thông minh vừa mạnh bạo trong 
việc định hướng các khoản tiết kiệm của mình, mặc dù thu nhập từ đầu tư đối với họ kém quan 
trọng hon nhiều so với tiền lưong. Thái độ này hoàn toàn tốt. Đối với nhà tư bản trẻ, sớm bắt đầu 
việc học tập và trải nghiệm tài chính là một lợi thế lớn. Neu anh ta sẽ hoạt động như một nhà đầu tư 
xông xáo, anh ta chắc chắn sẽ gặp phải những sai sót và chịu thua lồ. Người trẻ có thế chịu được sự 
thất vọng đó và thu lợi từ nó. Chúng tôi rất khuyến khích nguời mới bắt đầu việc mua chứng khoán 
không lãng phí các nồ lực và tiền bạc của mình trong việc thắng thị trường. Hãy đế anh ta nghiên 
cứu các giá trị chứng khoán và thử nghiệm ban đầu cách suy xét của mình về giá so với giá trị bằng 
một số vốn nhỏ nhất có thế. 

Do đó chúng tôi quay lại với nhận xét đã đưa ra ở đầu, rằng các loại chứng khoán đế mua và tỷ 
suất sinh lợi đang tìm kiếm không phụ thuộc vào nguồn lực tài chính của nhà đầu tư, mà vào các 
công cụ tài chính của anh ta xét về kiến thức, kinh nghiệm và tính khí. 

Lưu ý về khái niệm "rủi ro”. 

Thông thường mà nói thì trái phiếu tốt thường ít rủi ro hon cổ phiếu ưu đãi tốt và cổ phiếu ưu 
đãi tốt thì ít rủi ro hon cố phiếu thường tốt. Từ đó đã nảy sinh một thành kiến phố biến đối với các 
cổ phiếu thường bởi vì chúng không "an toàn", điều đã được thể hiện trong điều tra năm 1948 của 
Hội đồng Dự trữ Liên bang. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng các từ "rủi ro" và "an toàn" được áp dụng 
vào chứng khoán theo hai nghĩa khác nhau, kết quả là gây nhầm lần trong suy nghĩ. 

Một trái phiếu được chứng tỏ rõ ràng là không an toàn khi nó không được trả lãi hay vốn ban 
đầu. Tưong tự, nếu một cố phiếu ưu đãi hoặc thậm chí là một cổ phiếu thường được mua với kỳ 
vọng rằng mức cổ tức đã cho sẽ được duy trì, thì việc giảm hoặc bỏ qua không trả cố tức sẽ chứng 
tỏ là nó không an toàn. 

Điều cũng đúng khi nói rằng một vụ đầu tư có rủi ro nếu có khả năng tưong đối rằng người 
nắm giữ cổ phiếu phải bán ở thời điểm mà giá thấp hon giá họ đã mua vào. 

Mặc dù vậy, ý niệm về rủi ro thường được mở rộng ra đế áp dụng cho khả năng giảm giá của 
một chứng khoán, kể cả nếu sự giảm này có bản chất chu kỳ và tạm thời, và kể cả nếu người nắm 
giữ ít có khả năng bị buộc phải bán những lúc như vậy. Các co hội này hiện diện trong tất cả các 
chứng khoán, trừ các trái phiếu tiết kiệm Mỳ và ở mức độ lớn hon, hiện diện trong toàn bộ các cố 
phiếu thường nói chung hon là một nhóm các cổ phiếu cấp cao. Nhưng chúng tôi tin rằng những gì 
nói tới ở đây không phải là rủi ro thật sự theo nghĩa có ích của khái niệm đó. Một người nắm giữ thế 
chấp của một nhà xưởng có thế phải chịu lồ lớn nếu anh ta bị ép phải bán trong thời điểm bất lợi. 
Yeu tố này không được tính tới trong việc đánh giá sự an toàn hoặc rủi ro của các khoản nợ thế 
chấp bất động sản thông thường, mà tiêu chuẩn đánh giá duy nhất là sự chắc chắn về các thanh toán 
đúng hạn. Tuông tự như vậy, rủi ro của một thưong vụ kinh doanh bình thường được đo bằng khả 
năng nó bị mất tiền, không phải đo bằng những gì sẽ xảy ra nếu nguời chủ bị buộc phải bán. 


80 



Trong chương 8, chúng tôi sẽ nêu ra ý kiến của mình rằng nhà đầu tư trung thực sẽ không mất 
tiền chỉ vì giá thị trường của các cổ phần của anh ta giảm; do đó việc có thể xảy ra sự giảm giá 
không có nghĩa là anh ta có nguy cơ thua lồ thật sự. Neu một nhóm đầu tư cổ phiếu thường được 
chọn lọc kỹ tạo ra mức sinh lợi tống thế thỏa đáng, khi đo qua khá nhiều năm, thì nhóm đầu tư này 
đã chứng tỏ mình là "an toàn". Trong khoảng thời gian ấy, giá trị thị trường của nó chắc chắn sẽ dao 
động, và khả năng nó sê được bán dưới mức chi phí của người mua vào trong một thời gian nào đó. 
Neu điều đó khiến đầu tư trở nên có "rủi ro", thì nó phải được gọi là rủi ro và an toàn đồng thời. Sự 
lần lộn này có thế tránh được nếu chúng ta áp dụng khái niệm rủi ro chỉ là sự mất giá trị thông qua 
việc bán thật, xảy ra do sự giảm sút đáng kế vị trí của công ty - hoặc có lẽ thường xuyên hơn, là kết 
quả của việc mua với giá quá cao so với giá trị thực của một chứng khoán[133]. 

Nhiều cổ phiếu thường lại có rủi ro của việc giảm sút như vậy. Nhưng luận điểm của chúng tôi 
là một hình thức đầu tư nhóm cổ phiếu thường, được thực hiện kỹ lưỡng sẽ không có rủi ro thật sự 
nào kiểu này và nó không nên được gọi là "rủi ro" chỉ vì yếu tố dao động giá. Nhưng rủi ro đó sẽ 
hiện hữu nếu có nguy cơ rằng giá cả của nó hóa ra là quá cao so với các tiêu chuấn giá trị nội tại - 
ngay cả khi nếu như bất kỳ sự giảm giá thị trường nghiêm trọng nào có thế được bù đắp trong nhiều 
năm sau. 

Lưu ý về tiêu chí các "công ty lớn, nổi bật, và được huy động vốn một cách thận trọng” 

Cụm từ được trích ở trên đã được dùng ở đầu chương đế miêu tả loại cố phiếu thường mà nhà 
đầu tư thận trọng nên giới hạn việc mua - với điều kiện chúng đã chi trả cố tức liên tục trong nhiều 
năm. Cách đánh giá dựa trên các tính từ này luôn mập mờ. Đâu là ranh giới cho quy mô to nhỏ, cho 
sự nổi bật, và cho sự thận trọng của một cơ cấu tài chính? Với điểm cuối cùng, chúng tôi có thế gợi 
ý một tiêu chuẩn cụ thể, tuy còn tùy tiện, nhưng tuân theo cách nghĩ được chấp nhận rộng rãi. Hoạt 
động huy động vốn của một công ty công nghiệp được coi là không thận trọng nếu như các cổ phiếu 
thường (tại giá trị trên số sách) không chiếm ít nhất một nửa của tống số tiền vốn hóa, bao gồm cả 
nợ ngân hàng[134]. Với một công ty đường sắt hoặc tiện ích công cộng thì con số này ít nhất phải là 
30% Các từ "lớn" và "nổi bật" có ý nói về mặt kích thước thực kết họp với vị thế dẫn đầu trong 
ngành. Những công ty như vậy thường được gọi là "hàng đầu tất cả các cố phiếu thường khác do 
đó được gọi là "thứ cấp", trừ một điều là các cổ phiếu tăng trưởng thường được đặt vào một loại 
riêng bởi những ai mua chúng như vậy. Đế cung cấp yếu tố cụ thế ở đây, hãy để chúng tôi gợi ý 
rằng "lớn" theo khái niệm ngày nay là một công ty phải có 50 triệu đô la từ việc tài sản hoặc làm ra 
50 triệu đô la kinh doanh[135]. Một lần nữa, để "nổi bật" thì một công ty phải xếp hạng trong 
khoảng một phần tư hoặc một phần ba từ trên đầu trở xuống theo kích thước trong nhóm ngành của 
nó. 


Tuy nhiên, sẽ rất ngớ ngẩn nếu cứ khăng khăng dựa trên các tiêu chuẩn tùy tiện như vậy. 

Chúng chỉ được đưa ra đế hướng dần cho những ai có lẽ muốn có sự hướng dần. Nhưng bất kỳ quy 
tắc nào mà nhà đầu tư muốn đặt ra cho mình mà không vi phạm tới ý nghĩa thông thường được chấp 
nhận của từ "lớn" và "nổi bật" cũng đều có thể chấp nhận được. Theo bản chất của tình huống thì sẽ 
có một nhóm lớn các công ty mà trong đó có một số công ty sẽ được đưa vào và một số công ty 
khác không được đưa vào danh sách các công ty thích hợp cho việc đầu tư phòng vệ. Không có thiệt 
hại gì trong sự đa dạng ý kiến và hành động như vậy. Quả thật, nó còn có tác dụng tốt đối với các 
điều kiện thị trường chứng khoán, vì nó cho phép sự phân hóa dần dần hoặc chuyên tiếp giữa các 
tiêu chuẩn của các cố phiếu phát hành hàng đầu và thứ cấp. 


81 



BÌNH LUẬN VỀ CHƯƠNG 5 

“Hạnh phúc của con người không hắn là sinh ra từ các Mảnh may mắn lớn thỉnh thoảng mới 
xảy đến, mà từ những Lợi thế nhỏ xảy ra hàng ngày”. 


- Benjamin Franklin- 

sự PHÒNG VỆ TỐT NHẤT LÀ MỘT cuộc TẤN CÔNG MẠNH 

Sau vụ "thảm sát" thị trường cố phiếu trong một vài năm qua, tại sao bất kỳ nhà đầu tư thận 
trọng nào vẫn sè đặt thêm một đồng nào vào cố phiếu co chứ? 

Trước hết, hãy nhớ tới sự nhấn mạnh của Graham rằng mức độ phòng vệ của bạn phải phụ 
thuộc vào sự sẵn sàng bỏ thời gian công sức vào danh mục đầu tư của mình, hon là khả năng chịu 
rủi ro của mình. Và nếu bạn làm đúng cách, đầu tư cổ phiếu cũng dề dàng như đặt tiền của mình vào 
trái phiếu và tiền mặt. (Như chúng ta sẽ thấy trong chưong 9, bạn có thế mua một quỹ đầu tư theo 
chỉ số thị trường chứng khoán mà không mất nhiều nồ lực hon việc mặc quần áo vào buổi sáng). 

Giữa lúc thị trường giá xuống bắt đầu vào năm 2000, cũng dễ hiếu nếu bạn cảm thấy bị bỏng - 
và nếu đến lượt nó, cảm giác này khiến bạn quyết tâm không bao giờ mua cố phiếu nữa. Theo như 
một câu tục ngữ Thổ Nhĩ Kỳ cổ thì "Sau khi bạn bỏng mồm vì sữa nóng, bạn có thể thổi nó bằng 
sữa chua của bạn". Vì vụ sụp đổ những năm 2000-2002 quá tồi tệ, nhiều nhà đầu tư giờ đây coi cổ 
phiếu là cực kỳ rủi ro; nhưng ngược đời thay, chính vụ sụp đố đã lấy bớt đi rất nhiều rủi ro khỏi thị 
trường cổ phiếu. Trước đó nó là sữa nóng, nhưng bây giờ nó chỉ là sữa chua với nhiệt độ trong 
phòng mà thôi. 

Kh i nhìn nhận một cách logic, ngày nay quyết định sở hữu cổ phiếu hay không không liên quan 
gì tới bao nhiêu tiền bạn đã mất vì đã sở hữu chúng một vài năm trước. Khi các cố phiếu có giá đủ 
họp lý đế tạo cho bạn lợi nhuận tưong lai, bạn nên sở hữu chúng, mặc cho các thua lồ chúng đã gây 
ra cho bạn trong quá kh ứ. Điều này lại càng đúng hon khi mà tỷ suất lợi nhuận của trái phiếu đang 
thấp, làm giảm mức sinh lợi tưong lai của các đầu tư tạo thu nhập. 

Như chúng ta đã thấy trong chưong 3, các cổ phiếu (vào đầu năm 2003) chỉ có giá hoi cao so 
với các tiêu chuẩn lịch sử. Trong khi đó tại các mức giá hiện tại, các trái phiếu cho tỷ suất lợi nhuận 
thấp đến nồi những nhà đầu tư nào mua chúng tưởng chừng đế giữ an toàn cho mình cũng giống 
như người hút thuốc nghĩ rằng mình có thể bảo vệ bản thân khỏi ung thư phổi bằng cách hút thuốc 
lá có ít nhựa độc. Cho dù bạn là nhà đầu tư phòng vệ đến mức độ nào - theo định nghĩa của Graham 
là ít quản lý, hoặc theo định nghĩa hiện đại là ít rủi ro - các giá trị của ngày nay khiến bạn phải dành 
ít nhất một số tiền của mình vào cổ phiếu. 

May mắn thay, hiện nay đế một nhà đầu tư phòng vệ mua cố phiếu là dề dàng hon bao giờ hết. 
Và một danh mục đầu tư hoàn toàn tự động hóa cứ đều đặn hàng tháng đưa một ít tiền của bạn vào 
thực hiện các đầu tư đã định trước, có thế giúp bạn tránh được yêu cầu phải dành phần lớn cuộc đời 
mình vào việc lựa chọn cố phiếu. 


82 



BẠN CÓ NÊN "MUA NHỮNG GÌ BẠN BIẾT”? 

Nhưng trước hết hãy nhìn vào một thứ mà nhà đầu tư phòng vệ phải luôn phải bảo vệ chống lại: 
niềm tin rằng bạn có thế chọn được các cổ phiếu mà không cần phải làm bài tập về nhà. Vào đầu 
những năm 1980 và 1990, một trong những khấu hiệu đầu tư nổi tiếng nhất là "mua những gì bạn 
biết". Peter Lynch - người từ năm 1977 tới năm 1990 đã chèo lái Fidelity Magellan tới bản theo dõi 
kết quả tốt nhất mà một quỹ tưong hỗ từng tạo nên - là người thuyết giáo uy tín nhất của lời dạy 
này. Lynch lý luận rằng các các nhà đầu tư nghiệp dư có một lợi thế mà các nhà đầu tư chuyên 
nghiệp đã quên cách dùng: "sức mạnh của tri thức thông thường". Neu bạn phát hiện ra một nhà 
hàng, xe ô tô, thuốc đánh răng, hay quần bò mới rất tuyệt - hoặc nếu bạn đế ý thấy khu để xe ở một 
công ty gần đây luôn đầy hoặc có người vẫn đang làm việc ở một trụ sở công ty, rất lâu sau khi 
chuông trình của Jay Leno đã kết thúc[136]- thì bạn đã có sự hiểu biết cá nhản đối với một cố phiếu 
mà một nhà phân tích hoặc nhà quản lý danh mục đầu tư chuyên nghiệp có khi không bao giờ thấy 
được. Như Lynch đã nói: Trong cả cuộc đời mua xe ô tô hoặc máy ảnh, bạn sè hình thành khả năng 
nhận biết cái gì tốt và cái gì kém, cái gì bán được và cái gì không... và điều quan trọng nhất là bạn 
biết điều đấy trước khi Phố Wall biết'[ 1 37] Quy tắc của Lynch - "Bạn có thế vượt qua các chuyên 
gia nếu bạn sử dụng sự sắc sảo của mình khi đầu tư vào những công ty hoặc ngành mà bạn đã hiếu 
rồ" - không phải là hoàn toàn vô lý, và đã có hàng nghìn nhà đầu tư thu lời từ nó trong nhiều năm. 
Nhưng quy tắc của Lynch chỉ có thế có tác dụng nếu bạn làm theo cả hệ quả của nó: "Tìm thấy một 
công ty hứa hẹn chỉ là bước đầu. Bước tiếp theo là nghiên cứu về nó." Lynch nhấn mạnh rằng, 
không một ai nên đầu tư vào một công ty, cho dù các sản phấm của nó tuyệt vời đến thế nào hay bãi 
đồ xe của nó đông thế nào, mà không nghiên cứu các báo cáo tài chính của nó và ước tính giá trị 
kinh doanh của nó. 

Không may là hầu hết những người mua cố phiếu lại bỏ qua phần này. 

Barbra Streisand, một ngôi sao kinh doanh trong ngày, đã hiện thân hóa cái cách mà người ta 
đã lạm dụng những lời dạy của Lynch. Vào năm 1999, cô đã nói nhảm rằng "Chúng tôi đi uống 
Starbucks mỗi ngày, nên tôi mua cổ phiếu của Starbucks." Nhưng cô nàng đóng trong nhạc kịch 
Funny Girl này đã quên rằng cho dù bạn có yêu những cốc cà phê cao và thon đó đến mức nào, bạn 
vần phải nghiên cứu các báo cáo tài chính của Starbucks để chắc chắn rằng các cổ phiếu không bị ra 
giá quá cao như cà phê của nó vậy. 

Vô số người mua cố phiếu đã mắc cùng một sai lầm khi ôm vào một đống chứng khoán của 
Amazon.com chỉ vì họ yêu trang web đó hoặc mua chứng khoán e*Trade chỉ vì đó là nhà môi giới 
trên mạng của họ. 

Các "chuyên gia" cũng tạo niềm tin cho ý tưởng này. Trong một buối phỏng vấn được chiếu 
trên truyền hình vào cuối năm 1999, nhà quản lý danh mục đầu tư Kevin Landis của quỹ Firsthand 
Funds được hỏi một cách đau kho rằng "Anh làm điều đó như thế nào thế? Tại sao tôi không thế 
làm như anh được, Kevin?" (Từ năm 1995 đến cuối năm 1999, quỹ Firsthand Technology Value 
Fund tạo ra mức lãi trung bình hàng năm đáng kinh ngạc là 58,2%.) "Bạn cũng có khả năng làm 
được," Landis hót. "Tất cả những gì bạn thật sự cần chỉ là tập trung vào những thứ bạn biết, và bám 
sát với một ngành, và nói chuyện với những người làm việc ở đó mỗi ngày."[138] Sự xuyên tạc đau 
đớn nhất của quy tắc Lynch xảy ra với những kế hoạch nghỉ hưu của các công ty. Neu bạn phải 


83 



"mua những gì bạn biết", thì còn đầu tư nào tốt hơn cho tài kh oản 401 (k) của bạn bằng những cố 
phiếu của chính công ty bạn? Xét cho cùng, bạn làm việc ở đấy; chang phải bạn biết nhiều hơn về 
công ty này so với bất kỳ người ngoài nào khác hay sao? Đáng buồn thay, các nhân viên của Enron, 
Global Crossing, và WorldCom - nhiều người đã đặt gần hết các tài sản nghỉ hưu của mình vào cổ 
phiếu của công ty, chỉ đế bị mất trắng - đã học được rằng những người nội bộ thường chỉ có được 
ảo tưởng về hiểu biết chứ không phải hiểu biết thực sự. 

Các nhà tâm lý, đứng đầu là Baruch Fischhoff của Đại học Camegie Mellon, đã ghi lại một 
thực tế đáng ngại: việc trở nên quen thuộc hơn với một đối tượng không làm giảm đáng kể xu 
hướng cường điệu hóa của con người việc họ thực sự biết đến đầu về đối tượng đó[139]. Đó là lý do 
vì sao "đầu tư vào những gì bạn biết" lại có thế nguy hiểm đến thế; bạn càng biết nhiều thì bạn càng 
ít bới một chứng khoán ra đế tìm khuyết điếm. Kiểu quá tin tai hại này gọi là "thiên vị nhà mình", 
tức là thói quen bám lấy những gì đã quen thuộc với mình: 

Các nhà đầu tư cá nhân sở hữu gấp ba lần cố phiếu của công ty điện thoại địa phương của họ 
hơn là của tất cả các công ty điện thoại khác cộng lại. Một quỹ tương hồ điển hình sở hữu các cổ 
phiếu của những công ty có trụ sở gần hơn 115 dặm (185 km) với trụ sở chính của quỹ, so với các 
công ty Mỳ trung bình. 

Các nhà đầu tư 401 (k) giữ từ 25% đến 30% các tài sản hưu của mình vào cố phiếu của chính 
công ty của mình [140] . 

Tóm lại, sự quen thuộc sinh ra sự tự phụ. Trên kênh thời sự ti vi, có phải người hàng xóm, hoặc 
bạn thân, hoặc cha mẹ của kẻ tội phạm luôn là người nói với giọng rất sốc "Cậu ta là một người rất 
tốt mà" đó sao? Đó là vì khi chúng ta quá gần gũi với ai đó hoặc cái gì đó chúng ta luôn chắc mầm 
những niềm tin của bản thân, thay vì nghi ngờ chúng như khi chúng ta xem xét một vấn đề xa cách 
hon. Một cố phiếu càng quen thuộc bao nhiêu, thì nó càng có khả năng biến một nhà đầu tư phòng 
vệ thành một người lười luôn nghĩ rằng mình không cần thiết phải làm bài tập về nhà. Đừng đế điều 
đó xảy ra với bạn. 

BẠN CÓ THỂ Tự LĂN KHÔNG? 

May mắn thay, với một nhà đầu tư sẵn sàng làm bài tập cần thiết để hình thành một danh mục 
đầu tư, thì đây là Kỷ nguyên Vàng: Chưa bao giờ trong lịch sử tài chính mà việc sở hữu chứng 
kh oán lại rẻ và thuận tiện đến như vậy[141 ]. 

Hãy tự mình làm lấy. Thông qua các nhà môi giới trực tuyến chuyên môn hóa như kiếu 
www.sharebuilder.com , www.foliofn.com , và www.buyandhold.com , bạn có thể tự động mua các 
chứng khoán kế cả nếu bạn có rất ít tiền để bỏ ra. Những trang web này có phí thấp tới 4 đô la cho 
mỗi lần mua theo chu kỳ bất kỳ một cổ phiếu nào trong hàng ngàn các cố phiếu Mỳ mà họ có. Bạn 
có thế đầu tư vào mỗi tuần hoặc mỗi tháng, tái đầu tư cổ tức, và thậm chí là bỏ tiền của mình vào cổ 
phiếu thông qua việc rút tiền điện tử từ tài khoản ngân hàng của bạn, hoặc chi trả trực tiếp từ lương 
của bạn. Trang web Sharebuilder có phí khi bán cao hơn so với khi mua - đế nhắc nhở bạn, như một 
cú đập vào mũi bạn bằng một tờ báo cuộn tròn lại, rằng việc bán nhanh là điều xấu trong đầu tư - 
trong khi FolioFN lại có công cụ theo dõi thuế rất xuất sắc. 

Khác với những nhà môi giới truyền thống hay những quỹ tương hồ thường không cho bạn vào 
cửa với số tiền ít hơn 2.000 hoặc 3.000 đô la, các công ty trực tuyến này không có số dư tài kh oản 


84 


tối thiếu và được thiết kế riêng cho những người mới đầu tư nào muốn đặt những danh mục đầu tư 
mới mẻ của mình theo chế độ tự động. Chắc chắn là phí giao dịch 4 đô la đã ăn mất một lượng 8% 
khổng lồ khỏi một đầu tư 50 đô la hàng tháng - nhưng nếu đấy là tất cả những gì bạn có thế bỏ ra, 
thì các trang web đầu tư cực nhỏ đó là noi duy nhất đế bạn tạo dựng một danh mục đầu tư đa dạng. 

Bạn cũng có thể mua các cố phiếu lẻ trực tiếp từ công ty phát hành ra chúng. Năm 1994, ủy ban 
Chứng khoán và Giao dịch Mỳ (SEC) đã nới lỏng chiếc còng tay mà nó từ lâu đã đặt vào việc bán 
chứng khoán trực tiếp cho công chúng. Hàng trăm công ty đã phản ứng bằng cách tạo ra các chưong 
trình dựa trên Internet để giúp nhà đầu tư mua cổ phiếu mà không phải thông qua nhà môi giới. Một 
số nguồn thông tin trực tuyến về việc mua chứng khoán trực tiếp bao gồm www.dripcentral.com , 
www.netstockdirect.com (một trang liên kết với Sharebuilder), và www.stockpower.com . Bạn có 
thể thường xuyên phải chịu một loạt các chi phí giao dịch vượt quá 25 đô la mồi năm. Ke cả như 
vậy thì những chuông trình mua chứng khoán trực tiếp cũng thường là rẻ hon so với các nhà môi 
giới chứng kh oản. 

Tuy nhiên, bạn hãy cảnh giác rằng việc mua chứng khoán bằng những lượng tiền nhỏ xíu tăng 
dần trong nhiều năm liên tục có thế tạo ra những con đau đầu lớn vì thuế. Neu bạn không chuẩn bị 
sẵn sàng một bản thống kê cố định và vô cùng chi tiết về các lần mua của mình, thì bạn đừng mua 
ngay từ đầu. Cuối cùng, đừng đầu tư vào chỉ một thứ cổ phiếu - thậm chí là một vài thứ cổ phiếu 
khác nhau. Trừ phi bạn định rải những lần cược của mình ra, bạn hoàn toàn không nên cược. Hướng 
dẫn của Graham về việc sở hữu từ 10 đến 30 thứ cố phiếu là một điếm bắt đầu tốt cho những nhả 
đầu tư muốn tự chọn cố phiếu cho mình, nhưng bạn phải chắc chắn rằng mình không bị ảnh hưởng 
quá nhiều bởi một ngành[142]. (Đe biết thêm về cách chọn các cố phiếu riêng lẻ để hình thảnh danh 
mục của bạn, hãy xem trang 135 và các chuông 1 1,14 và 15). 

Neu sau khi bạn tạo ra một danh mục đầu tư trực tuyến tự động như vậy, bạn thấy mình tự kinh 
doanh hon hai lần một năm - hoặc dành ra tổng cộng hon một hoặc hai tiếng mỗi tháng cho các đầu 
tư của mình - thì đã có điều gì đó không ổn rồi. Đừng để sự dề dàng và cảm giác cập nhật theo từng 
phút của Internet quyến rũ biến bạn thành một nhà đầu co. Một nhà đầu tư phòng vệ chạy - và thắng 
- cuộc đua bằng cách ngồi yên. 

Tìm sự giúp đỡ. Một nhà đầu tư phòng vệ cũng có thể sở hữu cổ phiếu thông qua một nhà môi 
giới chi phí thấp[143], một nhà hoạch định tài chính, hoặc một nhả môi giới chứng kh oán với đầy 
đủ dịch vụ. Với một nhả môi giới chi phí thấp, bạn sẽ cần phải tự chọn cố phiếu; các hướng dần của 
Graham sẽ giúp bạn tạo ra một danh mục đầu tư lõi mà không cần nhiều sự quản lý và có những co 
hội cho mức sinh lợi đều đặn toàn diện nhất. Mặt khác, nếu bạn không có đủ thời gian hoặc không 
có đủ sự quan tâm để tự làm lấy, không việc gì bạn phải xấu hổ khi thuê ai đó chọn chứng kh oản 
hoặc quỹ tuông hồ cho mình. Nhưng có một trách nhiệm mà bạn không bao giờ được ủy thác cho ai 
khác. Bạn, và không ai ngoài bạn, phải nghiên cứu (trước khi bạn đưa tiền) xem một nhà tư vấn có 
đáng tin cậy không và có mức phí họp lý không. (Đe có thêm gợi ý, hãy xem chưong 10.) Thuê 
người khác làm. Các quỹ tưong hồ là cách tốt nhất cho một nhà đầu tư phòng vệ nắm lấy mặt tốt 
của việc sở hữu chứng khoán mà không phải chịu mặt xấu là tự quản lý danh mục đầu tư của mình. 
Với giá tưong đối rẻ, bạn có thế mua với một mức đa dạng và tiện lợi cao - đế một người chuyên 
nghiệp chọn và theo dõi các chứng khoán cho bạn. Dưới dạng tốt nhất của chúng - các danh mục 
đầu tư theo chỉ số - các quỹ tưong hồ hầu như không cần giám sát hay bảo dưõưg gì. Các quỳ đầu tư 
theo chỉ số (index fund) là một dạng đầu tư Rip Van Winkle có rất ít khả năng tạo ra sự đau khổ hay 


85 


bất ngờ cho bạn kế cả nếu, như anh chàng nông dân lười biếng trong truyện của Washington Irving, 
bạn ngủ thiếp đi những 20 năm[144]. Chúng chính là sự hiện thực hóa giấc mo của nhà đầu tư 
phòng vệ. Đe biết thêm chi tiết, hãy xem chuông 9. 

LẤP CÁC CHỎ TRỐNG 

Khi mà các thị trường tài chính sầm sập lao lên hay lao xuống ngày này sang ngày khác, nhà 
đầu tư phòng vệ có thế kiếm soát được sự hồn loạn. Chính sự từ chối không muốn trở thành nhà đầu 
tư chủ động của bạn và sự bác bỏ bất cứ khả năng giả bộ dự báo tưong lai nào có thế trở thảnh 
những vũ khí mạnh nhất của bạn. Bằng cách đưa tất cả các quyết định đầu tư vào chế độ điều chỉnh 
tự động, bạn đã loại bỏ đi mọi ảo tưởng rằng bạn biết các chứng khoán đang đi về đâu, và bạn loại 
bỏ khả năng thị trường gây đau khố cho bạn cho dù nó có dao động kỳ quái đến đâu. 

Theo như Graham lưu <I m việc "bình quân chi phí đô la" đã giúp bạn đặt một khoản tiền nhất 
định vào một khoản đầu tư tại các thời điểm đều đặn. Mồi tuần, mỗi tháng, hay mỗi quý, bạn mua 
thêm - cho dù thị trường đã (hoặc sắp) đi lên, đi xuống, hoặc đi ngang. Bất cứ công ty đầu tư tưong 
hồ hoặc công ty môi giới lớn nào cũng có the chuyên tiền an toàn và tự động cho bạn bằng phưong 
tiện điện tử, nên bạn không bao giờ cần phải viết séc hay cảm thấy sự đau đớn khi trả tiền. Khuất 
mắt khôn coi. 

Cách lý tưởng đế bình quân chi phí đô la là bằng một danh mục đầu tư gồm các quỳ đầu tư theo 
chi số đang sở hữu tất cả các cố phiếu hoặc trái phiếu nào đáng có. Bằng cách đó, bạn sẽ sê tránh 
khỏi không chỉ trò choi đoán mò xem thị trường đang đi đâu mà các khu vực nào của thị trường - và 
những cổ phiếu hay trái phiếu cụ thể nào trong các khu vực đó - sẽ cho kết quả tốt nhất. 

Giả sử bạn có thế bỏ ra 500 đô la một tháng. Bằng cách sở hữu và bình quân chi phí đô la chỉ 
đối với ba quỳ đầu tư theo chỉ số - 300 đô la vào quỹ giữ tất cả thị trường cố phiếu Mỳ, 100 đô la 
vào quỹ có các cổ phiếu của nước ngoài, và 100 đô la vào quỹ có các trái phiếu của Mỳ - bạn có thế 
đảm bảo rằng bạn sở hữu gần hết các đầu tư đáng sở hữu trên trái đất[145]. Mồi tháng, đều đặn, bạn 
lại mua tiếp. Neu thị trường giảm, thì lượng đặt sẵn của bạn sẽ tiến xa hon và mua thêm cho bạn 
nhiều cổ phiếu hon so với tháng trước. Neu thị trường đi lên, thì số tiền của bạn mua cho bạn ít cổ 
phần hon. Bằng cách đặt danh mục đầu tư vào chế độ điều chỉnh tự động tuyệt đối như vậy, bạn 
tránh được việc ném tiền vào thị trường khi nó có vẻ hấp dẫn nhất (mà thật ra là lúc nguy hiểm 
nhất) hoặc từ chối việc mua nhiều hon nữa khi một vụ sụp đố thị trường khiến các đầu tư trở nên rẻ 
hon nhiều (nhưng có vẻ dề "rủi ro" hoư). 

Theo Ibbotson Asssociates, một công ty nghiên cứu tài chính hàng đầu, nếu bạn đầu tư 12.000 
đô la vào chỉ số 500 cố phiếu của Standard & Poor's vào đầu tháng 9 năm 1929, 10 năm sau bạn sẽ 
chỉ còn 7.223 đô la. Nhưng nếu bạn bắt đầu với một số tiền mọn là 100 đô la và đon giản là đầu tư 
thêm 100 đô la mỗi tháng, thì đến tháng 8 năm 1939, số tiền của bạn sẽ lên tới 15.571 đô la! Đó 
chính là sức mạnh của việc mua một cách kỷ luật - kế cả trong lúc Đại Suy thoái và thị trường giá 
xuống tệ nhất mọi thời đại [146]. 

Trên hết, một khi bạn đã hình thành một danh mục đầu tư tự động tuyệt đối với trung tâm của 
nó là các quỹ đầu tư theo chỉ số, bạn sẽ có thế trả lời được tất cả các câu hỏi về thị trường bằng câu 
trả lời mạnh mẽ nhất mà một nhà đầu tư phòng vệ có thể có được: Tôi không biết và tôi không quan 
tâm." Neu ai đó hỏi bạn xem trái phiếu liệu có vượt trên cố phiếu không, bạn chỉ cần đáp: "Tôi 
không biết và tôi không quan tâm", mặc dù bạn cũng tự động mua cả hai. Các chứng khoán dịch vụ 


86 



y tế có làm các chứng khoán công nghệ cao trông ốm yếu không? 'Tôi không biết và tôi không quan 
tâm" - bạn là nguời sở hữu thuờng xuyên cả hai loại đó. Chứng khoán nào sẽ là một Microsoữ tiếp 
theo? 'Tôi không biết và tôi không quan tâm" - đến lúc nào mà chứng kh oản đó đủ lớn, quỳ đầu tư 
theo chỉ số của bạn sẽ mua nó, và bạn cũng sẽ đuợc huởng theo. Các chứng khoán ngoại có vuợt 
đuợc các chứng kh oản Mỳ vào năm sau không? 'Tôi không biết và tôi không quan tâm" - nếu có, 
bạn sẽ tóm đuợc phần lãi đó, nếu không, bạn sẽ đuợc mua nhiều hon với giá rẻ hon. 

Bằng cách cho phép bạn nói “Tôi không biết và tôi không quan tâm”, một danh mục đầu tư tự 
động hoàn toàn đã giải thoát bạn kh ỏi cảm giác là bạn cần phải dự đoán xem các thị trường tài chính 
sắp làm gì - và khỏi ảo tưởng rằng ai cũng thế. Việc hiếu được là bạn có thế biết ít đến mức độ nào 
về tưong lai, cộng với việc chấp nhận sự không biết của bạn, là vũ khí mạnh nhất của một nhà đầu 
tư phòng vệ. 

Hình 5-1 Thế hiện sức mạnh kỳ diệu của việc bình quân chi phí đô la trong một thị trường giá 
xuống gần đây. 

HÌNH 5-1 Từng cái nhỏ cũng có ích 

Từ cuối năm 1999 cho đến cuối năm 2002, chỉ số trung bình cố phiếu s&p 500 đã không ngừng 
rớt. Song nếu bạn đã mở một tài khoản của quỹ chỉ số với một khoản đầu tư tối thiếu 3.000 đô la và 
mỗi một tháng lại bổ sung thêm 100 đô la, tổng chi phí 6.600 đô la của bạn chắc sẽ bị lỗ 30,2% - 
nhỏ hon nhiều so với mức sụt giảm 41,3% của thị trường. Thậm chí còn tốt hon thế, việc bạn mua 
đều đặn ở mức giá thấp sẽ tạo dựng một nền tảng cho sự phục hồi một cách bùng nố sau khi thị 
trường phục hồi lại. 

Nguồn: Tập đoàn Vanguard 



87 


CHƯƠNG 6 

PHƯƠNG CHÂM PHÂN BỐ DANH MỤC ĐẦU Tư CHO NHÀ ĐẦU Tư MẠNH BẠO: 
CÁCH TIẾP CẬN TIÊU cực 

Nhà đầu tư "xông xáo" nên bắt đầu từ cùng một nền tảng giống như nhà đầu tư phòng vệ, tức là 
từ việc phân chia các quỹ của anh ta giữa các trái phiếu cấp cao và cổ phiếu thường cấp cao được 
mua tại các mức giá vừa phải[147]. Anh ta sẽ phải sẵn sàng mở rộng ra các loại chứng khoán khác, 
nhưng trong mỗi trường hợp đó anh ta sẽ phải tìm các lý do rất họp lý đế mua. Có một sự khó khăn 
trong việc thảo luận vấn đề này một cách có hệ thống, vì có không quy luật nào cho các hoạt động 
mạnh bạo. Phạm vi lựa chọn rất rộng, sự lựa chọn không chỉ phụ thuộc vào sự giỏi giang và các 
công cụ của người đầu tư mà có lẽ là cả những mối quan tâm và ưu tiên của anh ta. 

Những điều tổng quát có ích nhất về nhà đầu tư mạnh bạo là thuộc vào loại tiêu cực. Hãy để 
anh ta nhường các cố phiếu ưu đãi cấp cao cho các công ty đầu tư mua. Cũng hãy đế anh ta tránh 
các loại trái phiếu và chứng khoán ưu đãi kém cỏi trừ phi chúng có thế được mua với giá rẻ - tức là 
ở mức giá ít nhất 30% dưới mệnh giá cho các phát hành có phiếu lãi cao, và giá thấp hon nữa với 
những phiếu lai thấp[148]. Anh ta sẽ đế người khác mua các phát hành trái phiếu của chính phủ 
nước ngoài, mặc dù tỷ suất có thế rất hấp dần. Anh ta cũng sẽ rất nghi ngại mọi phát hành mới, bao 
gồm những trái phiếu chuyển đổi được và các cổ phiếu ưu đãi có vẻ rất hấp dần, và các cổ phiếu 
thường với mức lợi tức xuất sắc chỉ gói gọn trong quá khứ gần đây. 

Đối với các đầu tư vào trái phiếu tiêu chuẩn, nhà đầu tư mạnh bạo nên làm theo quy luật được 
gợi ý bởi người đồng nghiệp phòng vệ của mình, và đưa ra sự lựa chọn của mình giữa các phát hành 
chịu thuế cấp cao, loại hiện nay có thế được lựa chọn đế hưởng tỷ suất khoảng 7,25%, và các trái 
phiếu miền thuế chất lượng tốt là loại có mức tỷ suẵt lên tới 5,30% với kỳ hạn dài hcm[149]. 

Các trái phiếu cấp hai và cổ phiếu ưu đãi Từ cuối năm 1971, các trái phiếu công ty hạng nhất 
đã có thế có tỷ suất 7,25%, thậm chí là hon, do đó sẽ không mấy hợp lý khi mua các phát hành cấp 
hai chỉ vì chúng có mức sinh lợi cao hon. Thật vậy, các công ty với nền tảng tín dụng tuông đối 
kém đã gần như không thể bán được các "trái phiếu bất biến" ("straight bonds") - tức là các trái 
phiếu không chuyển đổi được - cho công chúng trong hai năm qua. Do đó việc thanh toán nợ của họ 
đã được thực hiện qua việc bán các trái phiếu chuyến đối được (tức các trái phiếu có chứng chỉ 
quyền mua đính kèm), và đặt chúng vào một hạng riêng. Điều đó có nghĩa là hầu như tất cả các trái 
phiếu không chuyển đổi được có xếp hạng thấp đại diện cho các phát hành cũ hon đang được bán 
với mức chiết khấu (bán dưới mệnh giá) lớn. Do đó chúng có khả năng tăng giá trị vốn khá lớn 
trong các điều kiện tuông lai thuận lợi - tức là ở đây có sự kết họp giữa sự tăng hạng trong xếp hạng 
tín dụng của công ty và các mức lãi suất chung thấp hon. 

Nhưng kế cả trong vấn đề chiết khấu giá và từ đó là co hội lãi vốn, các trái phiếu cấp hai cũng 
phải cạnh tranh với các trái phiếu phát hành tốt hon. Một số trong các phiếu nợ được bảo vệ tốt với 
các phiếu lãi "kiếu cũ" (2,5% tới 4%) được bán ở mức khoảng 50 xu trên một đô la vào năm 1970. 
Ví dụ: các trái phiếu American Telephone & Telegraph 2,625 đáo hạn vào năm 1986 được bán với 
mức 5 1 ; các trái phiếu Atchison Topeka & Santa Fe RR 4, đáo hạn vào năm 1995, được bán với 
mức 5 1 các trái phiếu McGraw- Hill 3,875, đáo hạn vào năm 1992, được bán với mức 50,5. 


88 



Do đó trong các điều kiện của cuối năm 1971, các nhà đầu tu mạnh bạo có thế thu đuợc tất cả 
những gì anh ta mong muốn một cách họp lý từ các trái phiếu hạng tốt đuợc bán với chiết khấu lớn 
duới dạng cả thu nhập lần khả năng tăng giá. 

Trong suốt cuốn sách này, chúng tôi nói đến khả năng bất kỳ tình huống thị truờng rõ ràng và 
kéo dài nào trong quá khứ có thế xuất hiện trở lại trong tuông lai. Do đó chúng tôi sẽ xem xét 
phuong châm mà nhà đầu tư có thế phải chọn trong lĩnh vực trái phiếu nếu giá cả và tỷ suất lợi 
nhuận của những phát hành cấp cao trở lại các mức bình thường trước đây. Vì lý do này chúng tôi 
sè ghi lại ở đây các nhận định của mình về điếm đó trong lần xuất bản năm 1965, khi mà các trái 
phiếu cấp cao chỉ có tỷ suất là 4,5%. 

Cần phải nói một điều về việc đầu tư vào các phát hành cấp hai, các phát hành mà tỷ suất có thế 
dề dàng thấy là lên tới 8% hoặc hon. Điếm khác biệt chủ yếu giữa các phát hành cấp một (first 
grade) và cấp hai (second grade) là số lần (hệ số nhân) các chi phí trả lãi đã được bù đắp bởi lợi tức. 
Ví dụ: Vào đầu năm 1964, các trái phiếu thu nhập dưới dạng nợ (income debenture bond) 5% của 
đường sắt Chicago, Mihvaukee, St. Paul và PaciTic, ở mức giá là 68, có tỷ suất là 7,35%. Nhưng hệ 
số bù đắp tống chi phí trả lãi của con đường đó chưa tính thuế thu nhập, chỉ đạt 1,5 lần trong năm 
1963, so với yêu cầu của chúng tôi là 5 lần cho mỗi trái phiếu đường sắt phát hành được bảo vệ 
tốt[150]. 

Nhiều nhà đầu tư mua chứng khoán loại này vì họ "cần thu nhập" và không the chấp nhận mức 
sinh lợi nhỏ mọn mà các trái phiếu phát hành cấp cao đưa ra. Kinh nghiệm rõ ràng cho thấy là 
không khôn ngoan khi mua một trái phiếu hoặc chứng khoán ưu đãi không có đủ sự an toàn đon 
thuần chỉ vì tỷ suất của nó hấp dần[15 1]. (ở đây chữ "đon thuần" ngụ ý rằng phát hành đó không 
được bán mức chiết khấu lớn và do đó không có co hội tăng đáng kế giá trị vốn gốc.) Khi các chứng 
khoán như vậy được mua với giá toàn phần - tức là chỉ dưới 100 một vài điểm[152] - thì có nhiều 
khả năng là vào một thời gian nào đó trong tưong lai người cố đông sẽ thấy mức báo giá còn thấp 
hon nhiều. Vì khi việc kinh doanh trở nên xấu, hoặc có khi chỉ là thị trường xấu, thì các phát hành 
loại này thế hiện sự yếu kém với những cuộc sụt giá khốc liệt, nhiều khi tiền lãi hoặc cố tức bị tạm 
ngừng hoặc ít nhất là gặp nguy, và thường xuyên có sự yếu giá rõ ràng kể cả nếu các kết quả hoạt 
động không tệ. 

Để minh họa cụ thể cho đặc điểm này của các chứng khoán phát hành cấp hai được ưu tiên, hãy 
đế chúng tôi tóm tắt động thái giá của một nhóm gồm mười trái phiếu thu nhập (income bond) 
đường sắt vào các năm 1946-1947. Chúng bao gồm tất cả các trái phiếu được bán ở mức 96 hoặc 
hon vào năm 1946, giá cao nhất của chúng trung bình là 102,5. Trong năm tiếp theo, nhóm này có 
mức giá rất thấp, trung bình chỉ đạt 68, mất một phần ba giá thị trường trong một thời gian ngắn. Lạ 
thay, những đường sắt trong nước lại cho các mức lợi tức tốt hon nhiều trong năm 1947 so với 
1946; do đó sự giảm giá mạnh mẽ đã đi ngược lại với toàn cảnh kinh doanh và phản ánh sự bán tháo 
trên thị trường chung. Nhưng cũng nên chỉ ra rằng sự giảm giá của các trái phiếu thu nhập này lớn 
hon, xét theo tỷ lệ, so với các cổ phiếu thường trong danh sách công nghiệp Dow Jones (khoảng 
23%). Rõ ràng người mua các trái phiếu này với mức giá trên 100 không thế hy vọng có thế tham 
gia với bất kỳ mức độ nào vào một sự tăng giá nữa trong thị trường chứng khoán. Điếm hấp dần 
duy nhất là tỷ suất thu nhập, trung bình khoảng 4,25% (so với 2,50% của các trái phiếu cấp một, và 
hon được 1,75% trong thu nhập hàng năm). Thế nhưng những gì xảy sau đó đã thế hiện quá nhanh 


89 



và quá rõ ràng rằng chỉ thêm được một chút tăng thu nhập hàng năm nhỏ mà người mua các trái 
phiếu cấp hai này có nguy cơ mất một phần đáng kế vốn của mình. 

Ví dụ trên cho phép chúng ta bày tỏ sự tôn trọng của mình đối với một ngụy biện rất phố biến 
dưới cái tên nhại là "đầu tư của nhà kinh doanh". Điều này bao gồm việc mua một chứng khoán có 
tỷ suất lợi tức cao hơn những gì có thế thu được từ một chứng khoán phát hành cấp cao, mang theo 
nó rủi ro lớn hơn tương ứng. Chấp nhận khả năng lõm vốn đã biết trước đế đối cho vỏn vẹn 1 hoặc 
2% thêm thu nhập hàng năm là cách kinh doanh tồi. Neu bạn sẵn sàng chấp nhận sự rủi ro thì bạn 
nên chắc chắn bạn có thế hiện thực hóa được phần lai thật sự đáng kế trong giá trị vốn nếu mọi thứ 
diễn ra tốt đẹp. Do đó một trái phiếu cấp hai 5,5 hoặc 6% bán ngang giá (đúng bằng mệnh giá) luôn 
là một món mua xấu. Cùng một phát hành như vậy mà bán ở mức 70 thì hợp lý hơn - và nếu bạn đủ 
kiên nhẫn, bạn chắc sẽ có thế mua nó tại mức đó. 

Các trái phiếu cấp hai và cổ phiếu ưu đãi có hai tính chất ngược nhau mà nhà đầu tư thông 
minh phải luôn ghi nhớ trong đầu. Gần như tất cả mọi thứ đều phải chịu sự sụt giá khốc liệt trong 
các thị trường tồi tệ. Mặt khác, một phần lớn trong chúng lấy lại vị thế của mình khi các điều kiện 
thuận lợi quay trở lại, và cuối cùng chúng cũng "trở nên ổn". Điều này cũng đúng cả với các cố 
phiếu ưu đãi (cộng dồn hay lũy kế) không trả được cổ tức trong nhiều năm. Có một số phát hành 
như vậy vào đầu những năm 1940 là do hậu quả của cuộc suy thoái kéo dài vào những năm 1930. 
Trong thời kỳ bùng nố sau chiến tranh vào các năm 1945-1947, rất nhiều trong số các khoản cộng 
dồn đó đã được chi trả hết hoặc là bằng tiền mặt hoặc bằng các chứng khoán mới, và thậm chí vốn 
gốc cũng được hoàn lại. Nhờ vậy, các lợi nhuận lớn được kiếm bởi những người mà một vài năm 
trước đó đã mua các chứng khoán phát hành này khi chúng không được ai mua và được bán với 
mức giá thấp [153]. 

Trong một miêu tả tổng quát, cũng có thể nói rằng các tỷ suất lợi tức cao hơn của các chứng 
khoán phát hành hạng trên cấp hai được ưu tiên sẽ cho thấy rằng chúng đã bù đắp cho các thua lồ về 
vốn không thu hồi lại được. Nói cách khác, một nhà đầu tư mà mua tất cả các chứng khoán phát 
hành như vậy tại mức giá chào của chúng cũng có thế đạt kết quả tốt, trong dài hạn, bằng một nguời 
chỉ giới hạn trong các chứng khoán hạng nhất; hoặc thậm chí còn tốt hơn[154]. 

Nhưng vì các lý do thực tế, vấn đề này cơ bản là không thích hợp. Bất luận kết quả thế nào, 
người mua các chứng khoán phát hành cấp hai với mức giá đầy đủ sẽ lo lắng và khó chịu khi giá 
của chúng giảm một cách nhanh chóng. Hơn nữa, anh ta không thế mua đủ số chứng khoán phát 
hành đế đảm bảo có kết quả "trung bình", và anh ta cũng không ở vị thế dành ra một phần trong thu 
nhập lớn hơn của mình để bù đắp hoặc "khấu hao" các khoản lồ về vốn thể hiện rằng chúng không 
thế hoàn lại. Cuối cùng, theo lẽ thường người ta sẽ tránh mua các trái phiếu với mức giá xấp xỉ 100 
nếu kinh nghiệm lâu dài cho thấy chúng có thế được mua với mức 70 hoặc ít hơn trong lần thị 
trường yếu đi tiếp theo. 

Trái phiếu chính phủ nước ngoài. Tất cả các nhà đầu tư, kế cả những người có ít kinh nghiệm, 
đều biết rằng các trái phiếu ngoại nói chung có lịch sử đầu tư khá tồi tệ kể từ năm 1914. Điều này là 
không tránh khỏi khi có hai cuộc chiến tranh thế giới và một cuộc suy thoái thế giới với mức độ 
chưa từng có. Thế nhưng cứ vài năm là điều kiện thị trường lại đủ thuận lợi để cho phép bán một số 
trái phiếu ngoại phát hành mới với giá khoảng bằng mệnh giá. Hiện tượng này cho chúng ta biết khá 
nhiều về cách tư duy của một nhà đầu tư trung bình - và không chỉ trong lĩnh vực trái phiếu. 


90 



Chúng tôi không có lý do cụ thế nào đế lo ngại về tưong lai của các trái phiếu ngoại tốt như của 
Australia hay Na Uy. Nhưng chúng tôi có biết rằng, nếu và khi nào gặp vấn đề rắc rối, người sở hữu 
các phiếu nợ ngoại không có công cụ pháp lý hay cách khác đế xúc tiến đòi hỏi của mình. Những ai 
từng mua trái phiếu Cộng hòa Cuba 4,5 với mức giá lên tới 117 vào năm 1953 đã thấy là chúng 
không được trả lãi, và sau đó được bán với mức thấp tới 20 xu trên một đô la vào năm 1963. Danh 
sách trái phiếu của sở Giao dịch Chứng khoán New York năm đó cũng có cả trái phiếu Congo thuộc 
Bỉ 5,25 bán tại mức 36, các trái phiếu Hy Lạp 7 tại mức 30, và nhiều trái phiếu phát hành của Ba 
Lan bán với mức thấp tới 7. Có bao nhiêu bạn đọc biết được về sự thăng trầm của các trái phiếu 8% 
của Tiệp Khắc, khi chúng lần đầu tiên được bán ở nước này vào năm 1922 tại mức 96,5? Chúng 
tăng đến 1 12 vào năm 1928, giảm xuống 67,75 vào năm 1932, hồi phục trở lại lên 106 vào năm 
1936, sụp xuống 6 vào năm 1939, và hồi phục (một cách không thế tin được) lên tới 117 vào năm 
1946, roi đột ngột xuống 35 vào năm 1948, và tới 1970 thì bán ở mức thấp tới 8! 

Nhiều năm trước có cuộc tranh cãi về việc mua các trái phiếu ngoại dựa trên lập luận là một 
nước chủ nợ giàu như nước ta có nghĩa vụ đạo đức là cho nước ngoài vay. Thời gian là thứ vốn đem 
tới bao sự trả đũa thì nay nó lại thấy chúng ta đang phải đối đầu với vấn đề khó giải quyết về cán 
cân thanh toán của chính mình, một phần là do việc mua quy mô lớn các trái phiếu ngoại do các nhả 
đầu tư Mỹ tìm kiếm lợi thế nhỏ về tỷ suất lợi tức. Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã nghi ngờ sự 
hấp dần vốn có của những đầu tư như vậy từ quan điểm của người mua, giờ đây có lẽ chúng tôi nên 
nói thêm rằng người mua sẽ giúp ích cho cả đất nước và chính mình nếu anh ta từ chối các co hội 
này. 


Những chứng khoán phát hành mới nói chung Có vẻ không khôn ngoan khi thử đưa ra các 
tuyên bố rộng về những chứng khoán phát hành như một lớp riêng, bởi vì chúng bao trùm phạm vi 
rộng nhất có thế về chất lượng và sự hấp dẫn. Tất nhiên là có những ngoại lệ cho bất kỳ quy tắc nào 
được đưa ra. Gợi ý duy nhất của chúng tôi là tất cả các nhà đầu tư nên cấn thận với các phát hành 
mới - điều này đon giản có nghĩa là, chúng cần được nghiên cứu kỹ và qua các cuộc kiếm tra vô 
cùng kỹ lường trước khi mua. 

Có hai lý do cho sự đề phòng kép này. Đầu tiên là các phát hành mới có kỳ năng bán hàng đặc 
biệt đằng sau chúng, điều này đòi hỏi một mức độ kháng cự đặc biệt đối với doanh số[155]. Thứ hai 
là hầu hết các phát hành mới được bán trong các điều kiện thị trường thuận lợi" - tức là thuận lợi 
cho người bán và do đó là ít thuận lợi hon đối với người mua[156]. 

Tác dụng của các xem xét này trở nên mỗi lúc một quan trọng hon khi ta đi từ các trái phiếu có 
chất lượng cao nhất xuống các trái phiếu cấp hai được ưu tiên cho tới các cố phiếu thường phát 
hành lần đầu nằm ở đáy. Một lượng khống lồ các hành động tài chính, bao gồm việc thanh toán các 
trái phiếu ở giá thu hồi và thay chúng bằng các phát hành mới với phiếu lai thấp hon, đã xảy ra 
trong quá khứ. Hầu hết những hoạt động đó là trong chủng loại trái phiếu cấp cao và cổ phiếu ưu 
đãi. Những người mua chủ yếu các tố chức là tài chính, có đây đủ tiêu chuấn đế bảo vệ lợi ích của 
mình. Do đó các phát hành này được định giá cấn thận đế đạt mức hiện hành của các phát hành 
tuông đưong có thế so được, và kỳ năng bán hàng mạnh mẽ không ảnh hưởng nhiều tới kết quả. Khi 
mà các mức lãi suất cứ giảm dần dần, những người mua cuối cùng phải trả giá quá cao cho các phát 
hành này, và nhiều chứng khoán trong số đó đã giảm giá đáng kế trên thị trường. Đây là một khía 
cạnh của xu hướng chung là bán tất cả các loại chứng khoán mới khi điều kiện thuận lợi nhất cho 


91 



người phát hành; nhưng trong trường họp của các phát hành chất lượng cao những tác dụng xấu đối 
với người mua thường đáng buồn hon là nghiêm trọng. 

Tình hình tưong đối khác khi ta nghiên cứu các trái phiếu cấp thấp và cố phiếu ưu đãi được bán 
trong các thời kỳ 1945-1946 và 1960-1961. ở đây tác dụng của các nồ lực bán rõ ràng hon, vì hầu 
hết các phát hành này chắc được thu xếp bán cho các nhà đầu tư cá nhân và không chuyên nghiệp. 
Những phát hành này có đặc điểm là chúng không thế hiện đầy đủ khi đánh giá hiệu quả hoạt động 
của các công ty sau một số năm đủ nhiều. Chúng có vẻ đủ an toàn, phần lớn thời gian, nếu có thế 
giả định mức lợi tức hiện tại sẽ còn tiếp tục mà không bị sụt giảm nghiêm trọng. Các ngân hàng chủ 
đầu tư tung ra các phát hành này hắn đã chấp nhận điều này rồi, và nhân viên của họ không gặp 
nhiều khó khăn trong việc thuyết phục bản thân và khách hàng với mức độ tưong tự. Mặc dù vậy, 
đó vần là một phưong pháp đầu tư không chắc chắn, một phưong pháp có nhiều khả năng sẽ khiến 
bạn phải trả giá. 

Các thời kỳ thị trường giá lên thường có đặc điếm là sự chuyến đối của nhiều doanh nghiệp gọi 
vốn nội bộ (privately owned business) trở thành các công ty có cổ phần chào bán. Đây là hoàn cảnh 
của các năm 1945- 1946 và một lần nữa vào đầu năm 1960. Quá trình này khi đó đã đạt đến mức độ 
ghê gớm cho tới khi nó sụp đố thảm hại vào tháng 5/1962. Sau thời kỳ "biệt tăm" khoảng vài năm 
thì toàn bộ bi hài kịch lại lặp lại, từng bước một, vào các năm 1 967-1 969[ 157]. 

Các phát hành cố phiếu thường mới Các đoạn sau được tái hiện không thay đối gì từ lần xuất 
bản năm 1959, thêm phần bình luận: 

Việc kinh doanh cổ phiếu thường có hai dạng khác nhau. Trong trường hợp của các công ty đã 
niêm yết, các cổ phần bổ sung được đưa ra theo một tỷ lệ cho những cổ đông hiện tại. Mức giá đăng 
ký mua được đặt dưới mức thị trường hiện tại, nên " quyền " đăng ký mua có giá trị tiên ban 
đầu[158]. Việc bán các cổ phần mới luôn được cam kết bởi một hoặc nhiều ngân hàng đầu tư, 
nhưng niềm hy vọng và kỳ vọng chung là tất câ các cổ phần mới sè được mua thông qua việc thực 
hiện các quyền đăng ký. Do đó việc mua các cổ phiếu thường bố sung của các công ty niêm yết 
thường không đói hỏi nỗ lực bán tích cực về phía công ty phát hành. 

kiểu thứ hai là bán ra công chúng cố phiếu thường của các công ty trước đây là doanh nghiệp 
gọi vốn nội bộ. Hầu hết loại cổ phiếu này được bán đế tạo được số lượng cố phần kiếm soát cho 
phép các công ty đó kiếm lợi ở một thị trường thuận lợi và để đa dạng hóa nguồn tài chính của 
chúng. (Khi tiền mới được tạo ra cho công ty, nó thường thông qua việc bán cổ phiếu ưu đãi, như đã 
nói ở trên.) Hoạt động này đi theo một mô thức rõ ràng, mà theo bản chất của thị trường chứng 
khoán sẽ đem tới nhiều thua lỗ và thất vọng cho công chúng. Những mối nguy bắt nguồn từ tính 
chất của các công ty được tạo nguồn tài chính kiếu như vậy cũng như các điều kiện thị trường khiến 
kiểu tạo nguồn tài chính này có thể thực hiện được. 

Vào giai đoạn đầu thế kỷ, một phần lớn các công ty hàng đầu của chúng ta đã được đưa ra giao 
dịch đại chúng. Khi thời gian trôi qua, số công ty hạng nhất vẫn còn tạo vốn theo cách đóng kín (nội 
bộ) đã giảm dần đều; do đó những lần phát hành cố phiếu thường ban đầu thường có xu hướng tập 
trung nhiều hon vào các doanh nghiệp tưong đối nhỏ. Do một sự tuông quan không may mắn, cũng 
trong thời kỳ đó công chúng mua chứng khoán đã quen ưa chuộng các công ty lớn và có thành kiến 
đối với các công ty nhỏ. Thành kiến này, như nhiều thành kiến khác, thường trở nên yếu hon khi 
các thị trường giá lên được xác lập; lợi nhuận nhiều và nhanh đạt được bởi các cổ phiếu thường nói 


92 



chung đủ đế làm mờ các nhận định có tính phê phán của công chúng, cũng như cách chúng giúp mài 
sắc bản năng kiếm lợi của họ. Cũng trong những thời kỳ này, một số kha khá các công ty gọi vốn 
nội bộ đạt được các kết quả xuất sắc - mặc dù hầu hết các kết quả ấy sẽ không quá ấn tượng nếu các 
số liệu ấy được đặt trở lại vào khung cảnh, chang hạn, mười năm trước. 

Khi ghép các yếu tô này vào với nhau, các hệ quả sau đây sẽ xảy ra: trong khoảng giữa của giai 
đoạn thị trường giá lên, các phát hành cố phiếu thường đầu tiên đã ra mắt. Giá của chúng không 
phải không hấp dần, và những người mua các phát hành đầu đã kiếm được lợi nhuận lớn. Khi mà thị 
trường tiếp tục đi lên, kiểu kinh doanh này trở nên phổ biến hon; chất lượng của các công ty thường 
xuyên giảm xuống; các mức giá được chào và đạt ở ranh giới phóng đại quá mức. Một đấu hiệu khá 
tin cậy về sự kết thúc của một đạt thị trường giá lên là sự kiện các cố phiếu thường mới của các 
công ty nhỏ và mò nhạt được bán với mức giá có phần cao hon mức hiện tại của các công ty cỡ 
trung bình với lịch sử lâu dài trên thị trường. (Cũng nên nói thêm rằng rất ít kiểu gọi vốn cổ phiếu 
thường này được làm một cách thường xuyên bởi các ngân hàng có quy mô và danh tiếng lớn. )[ 159] 
Sự bất cẩn của công chúng và sự sẵn sàng bán tất câ những gi có thế bán lấy lãi của các tố chức bán 
chi có thế đem tới một kết quả - sự sụp đô giá. Trong nhiều trường hợp, các phát hành mới mất tới 
75% và nhiều hon nữa giá bán của chúng. Tình huống này còn tệ hon bởi thực tế đã nói ở trước là, 
cuối cùng, công chúng thật sự ác cảm với kiểu phát hành nhỏ được mua rất dẻ dàng trong những lúc 
bất cấn. Nhiều phát hành như vậy sụt giảm xuống dưới giá trị thực của chúng theo tỷ lệ với mức giá 
trước đây nó đã được bán trên mức giá trị thực. 

Một yêu cầu co bản đối với nhà đầu tư thông minh là khả năng kháng cự trước những lời dụ đồ 
của nhân viên bán hàng đưa ra các phát hành cố phiếu thường mới trong một thị trường giá lên. 
Thậm chi nếu có thế có một hoặc hai chứng khoán có thế vượt qua các phép kiếm định nghiêm ngặt 
về chất lượng và giá trị, chắc hắn là một phưong châm xử lý tồi khi đế mình bị cuốn vào kiếu kinh 
doanh này. Tất nhiên, nhân viên bán hàng sẽ chỉ ra là nhiều phát hành đã tăng giá thị trường khá lớn 
- bao gồm một số phát hành đi lên rất hoành tráng ngay từ ngày chúng bắt đầu được bán. Nhưng 
đây là một phần của không khí đầu co. Nó là món tiền dế dàng. Với mỗi đồng đô la bạn kiếm theo 
kiếu này thì nếu may mắn, cuối cùng bạn sẽ chỉ mất hai đô la thôi. 

Một số phát hành như vậy có thế cho thấy đó là các món mua tuyệt vời - chỉ sau một vài năm, 
khi không ai muốn mua chúng nữa và chúng có thế được mua với giá bằng một phần nhỏ giá trị 
thực của mình. 

Trong lần xuất bản 1965 chúng tôi đã tiếp tục thảo luận về vấn đề này như sau: 

Trong khi các khía cạnh rộng hon của động thái thị trường chứng khoán từ năm 1949 đã không 
thích họp lắm đế phân tích theo kinh nghiệm lâu dài, sự phát triển của các cố phiếu thường mới 
được phát hành đã đi đúng theo truyền thống cô xưa. Điều đáng băn khoăn là liệu trước kia chúng ta 
đã từng có nhiều phát hành mới được tung ra như vậy, mà chất lượng kém như vậy, và với những 
vụ sụp đố giá như vậy, như chúng ta đã từng trải qua vào những năm 1960-1962 hay không[160]. 
Khả năng của câ thị trường chứng khoán nói chung tách minh nhanh chóng khỏi tai họa là một hiện 
tượng phi thường, khai đậy những ký ức đã vùi sâu về sự không thế tồn thưong của nó trong vụ sụp 
đố bất động sản lớn của Florida năm 1925. 

Có cần phải lặp lại sự điên cuồng về các phát hành chứng khoán mới trước khi thị trường giá 
lên hiện nay có thế đi đến kết thúc dứt khoát của nó? Ai biết được? Nhưng chúng tôi biết là một nhà 


93 



đầu tư thông minh sẽ không quên những gì xảy ra vào năm 1962 và sẽ đế những người khác thu lãi 
nhanh trong lĩnh vực này rồi trải qua những thua lồ đau đớn tiếp theo. 

Chúng tôi viết tiếp các đoạn này trong lần xuất bản 1965 bằng cách đưa ra "một ví dụ tồi tệ", ấy 
là, việc bán chứng khoán của công ty Aetna Maintenance, với mức giá 9 đô la vào tháng 11/1961. 
Theo lẽ thường, các cổ phiếu này nhanh chóng tăng lên đến 15 đô la; năm sau đó chúng rớt xuống 
2,375 đô la và vào năm 1964 là 0,875 đô la. Lịch sử sau đó của công ty này có phần phi thường, và 
nó thế hiện một số các hiện tượng lạ lùng đã xảy ra với các công ty Mỳ lớn và nhỏ, trong những 
năm gần đây. Người đọc hiếu kỳ sẽ tìm thấy lịch sử xưa và gần đây hon của công ty này trong Phụ 
lục 5. 

Không khó một chút nào đế cung cấp các ví dụ còn ghê gớm hon từ phiên bản gần đây của "câu 
chuyện cũ", bao trùm các năm 1967-1970. Không có gì đúng mục đích của chúng tôi hon là trường 
họp của AAA Enterprises, là công ty đầu tiên được liệt kê trong cuốn Stock Guide (Hướng dần 
chứng khoán) của Standard & Poor's. Các cổ phiếu được bán ra cho công chúng tại mức 14 đô la 
vào năm 1968, nhanh chóng tăng tới 28 đô la, nhưng vào đầu 1971, lại được niêm yết với mức 25 
xu ảm đạm. (Kế cả mức giá này cũng là sự cao giá ghê gớm đối với công ty, vì nó đã ra tòa phá sản 
trong một tình trạng vô vọng.) Có rất nhiều thứ để học hỏi, và rất nhiều lời cảnh báo có thể rút ra, từ 
câu chuyện về phát hành chứng khoán này mà chúng tôi đã dành để nói đến chi tiết hon về sau, ở 
chuông 17. 


94 



BÌNH LUẬN VỀ CHƯƠNG 6 

“Những cú mà bạn đấm trượt là những cú khiến bạn mất sức” 

- Huấn luyện viên đấm bốc Angelo Dundee- 

Đối với nhà đầu tư xông xáo cũng như nhà đầu tư phòng vệ, những gì bạn không làm cũng 
quan trọng như những gì bạn làm. Trong chuông này, Graham liệt kê những điều "không nên làm" 
của mình đối với các nhà đầu tư xông xáo. Sau đây là danh sách đó cho ngày nay. 

CHÓ BÃI RÁC? 

Các trái phiếu có tỷ suất lợi tức cao - những gì Graham gọi là "cấp hai" hoặc "cấp thấp" mà 
ngày nay được gọi là "trái phiếu rác" (junk bond) - nhanh chóng nhận được sự từ chối từ Graham. 
Vào thời của ông, đa dạng hóa đế tránh rủi ro của việc công ty bị vỡ nợ đối với một nhà đầu tư cá 
nhân là việc làm quá tốn kém và rắc rối[ 1 ố 1 ] . (Đe biết sự vỡ nợ có thế tệ đến mức nào, và sự cấu 
thả đến thế nào mà kế cả các nhà đầu tư trái phiếu chuyên nghiệp "tinh tế" có thế mua phải chúng, 
hãy xem phần đóng khung ở trang sau). Tuy nhiên, ngày nay, có hon 130 quỳ tưong hồ chuyên về 
các trái phiếu rác. Những quỳ này mua trái phiếu cả một đống; họ giữ hàng tá trái phiếu khác nhau. 
Điều này làm vô hiệu hóa những lời phàn nàn của Graham về sự khó khăn trong việc đa dạng hóa. 
(Tuy nhiên, định kiến của ông đối với các giảm 1 size ưu đãi có tỷ suất lợi tức cao vẫn đúng, vì vẫn 
không có cách nào rẻ và phố biến đế dàn trải rủi ro của chúng.) Từ năm 1978, thị trường trái phiếu 
rác có mức vỡ nợ trung bình hàng năm là 4,4% - nhưng, kể cả sau khi bị vỡ nợ, các trái phiếu rác 
vần tạo ra mức sinh lợi trung bình hàng năm là 10,5% so với 8,6% đối với các trái phiếu kho bạc 
Mỳ[162]. Không may, hầu hết các quỹ trái phiếu rác lại đòi mức phí rất cao và thực hiện rất kém 
việc bảo toàn lượng vốn đầu tư ban đầu của bạn. Một quỹ trái phiếu rác có lẽ thích hợp nếu bạn đã 
nghỉ hưu, và đang tìm kiếm thu nhập thêm hàng tháng để thêm vào luông hưu của bạn, và có thể 
chịu được sự rối loạn giá trị tạm thời. Neu bạn làm việc ở ngân hàng hoặc một công ty tài chính, sự 
tăng mức lãi suất đột ngột có the giới hạn mức tăng luông của bạn hoặc thậm chí là đe dọa sự ốn 
định nghề nghiệp của bạn - do đó một quỳ trái phiếu rác thường vượt qua hầu hết các quỹ trái phiếu 
khác khi lãi suất tăng và sẽ là họp lý khi dùng nó đế đối trọng trong 40 1 (k) của bạn. Mặc dù vậy, 
một quỳ trái phiếu rác chỉ là một lựa chọn nhỏ - không phải là nghĩa vụ - đối với nhà đầu tư thông 
minh. 

MỘT THẾ GIỚI ĐAU KHỐ ĐỐI VỚI CÁC TRÁI PHIẾU WORLDCOM 

Mua một trái phiếu chỉ vì tỷ suất lợi tức của nó giống như kết hôn chỉ vì tình dục vậy. Neu thứ 
đầu tiên cuốn hút bạn biến mất, bạn sẽ thấy mình tự hỏi: "Còn gì nữa?" Khi mà câu trả lời là 
"Không còn gì cả", thì người trong cuộc hôn nhân và người giữ trái phiếu đều có trái tim tan nát 
như nhau. 

Vào ngày 9/5/2001, WorldCom, Inc. đã bán ra lượng trái phiếu lớn nhất trong lịch sử công ty 
của Mỳ trị giá 1 1,9 tỉ đô la. Trong số những người mua bị lôi cuốn bởi tỷ suất lợi tức lên tới 8,3% 
có Calilbrnia Public Employees' Retirement System (Hệ thống hưu của các viên chức bang 
Caliíòrnia), một trong những quỹ luông hưu lớn nhất thế giới; Retirement Systems of Alabama 
(Các hệ thống hưu bang Alabama), mà các nhà quản lý của nó sau đó giải thích rằng "các tỷ suất lợi 
tức cao" đã "rất lôi cuốn chúng tôi vào lúc mua"; và quỹ Strong Corporate Bond Fund, noi mà 


95 



người đồng quản lý thích thú với tỷ suất béo bở của WorldCom đến nỗi ông ta huênh hoang rằng, 
"chúng tôi được trả hon cả mức tưong xứng với rủi ro"(l). 

Nhưng chỉ cần một cái liếc mắt 30 giây vào tập quảng cáo trái phiếu của WorldCom cũng cho 
thấy rằng các trái phiếu này không những không đem tới điều gì ngoài tỷ suất lợi tức của nó - mà 
còn mang tới tất cả những gì gây thua lỗ. Hai trong năm năm trước, thu nhập trước thuế của 
WorldCom (lợi nhuận của công ty trước khi trả thuế cho IRS) thấp hon mức đế bù đắp những chi 
phí cố định phải trả của nó (tức chi phí của việc trả lãi suất cho những người nắm trái phiếu của nó) 
một kh oản khống lồ 4,1 tỉ đô la. WorldCom chỉ có thể trả những kh oản thanh toán trái phiếu đó 
bằng cách vay thêm tiền từ các ngân hàng. Và bây giờ, với lượng trái phiếu mới khống lồ này, 
WorldCom lại làm tăng các chi phí lãi suất của mình thêm 900 triệu đô la mỗi năm(2)! Theo như lời 
của ông Creosote trong truyện Ý nghĩa cuộc sống của con trăn Monty, WorldCom đã nhồi nhét bản 
thân nó đến mức sê phải nố tung. 

Không có tỷ suất lợi tức nào có thế đủ cao đế bù đắp cho một nhà đầu tư dám liều lĩnh với sự 
bùng nổ kiểu như vậy. Các trái phiếu WorldCom đúng là có tạo ra tỷ suất lợi tức béo bở 8% trong 
một vài tháng. Nhưng rồi sau đó như Graham hắn sẽ dự đoán, tỷ suất này bồng nhiên chang có được 
một sự che chở nào: 

• WorldCom công bố phá sản vào tháng 7/2002. 

• WorldCom đã thừa nhận vào tháng 8/2002 rằng công ty này đã phóng đại lợi tức của mình 
thêm 7 tỉ đô la(3). 

• Các trái phiếu của WorldCom đã bị võ nợ khi công ty không còn trả được chi phí tiền lãi của 
mình; các trái phiếu mất tới 80% giá trị ban đầu. 

(l)Xem www.calpers.ca.sov/whatshap/hottopic/ worìdcom faqs. thm và www. 
caỉpers. ca.gov/ 

WorldCom đã nhồi nhét bản thân nó đến mức sẽ phải nố tung. 

DANH MỤC ĐẦU TƯ VODKA VÀ BÁNH BURRITOE[163] 

Graham coi các trái phiếu ngoại không hon gì các trái phiếu rác[164]. Tuy nhiên, ngày nay, 
một vài trái phiếu ngoại có thế có một chút hấp dẫn đối với những nhà đầu tư nào chịu được mức 
rủi ro lớn. Khoảng một tá quỹ tưong hồ chuyên về các trái phiếu được phát hành ở các đất nước có 
thị trường mới nổi (hay nhũng nước đã từng được gọi là "các nước thuộc Thế giới Thứ Ba") như 
Brazil, Mexico, Nigeria, Nga và Venezuela. Không có nhà đầu tư bình thường nào lại đặt hon 10% 
tổng danh mục đầu tư trái phiếu của mình vào các cố phiếu đầy vị kích thích này. Song các quỹ trái 
phiếu cho những thị trường mới nổi rất ít khi chuyến động cùng nhịp với thị trường chứng khoán 
Mỳ do vậy chúng là một trong những đầu tư hiếm hoi ít khả năng sẽ giảm chỉ vì chỉ số Dow giảm. 
Điều này có thế cho bạn một góc an toàn nhỏ trong danh mục đầu tư lúc bạn có thể cần nó 
nhất[ 1 65] . 

CHẾT BẰNG CÁI CHẾT CỦA NHÀ KINH DOANH 

Như chúng ta đã thấy trong chuông 1 , việc kinh doanh trong ngày - tức là giữ các chứng kh oản 
khoảng vài tiếng mỗi lần - là một trong những vũ khí tốt nhất từng được phát minh ra đế giúp tự sát 


96 


về mặt tài chính. Một số giao dịch của bạn có thế làm ra tiền, song hầu hết các giao dịch sẽ làm bạn 
mất tiền, trong khi nhà môi giới của bạn sẽ luôn đuợc tiền. 

Và sự háo hức của bạn khi mua hoặc bán một chứng khoán có thế làm giảm mức sinh lợi của 
bạn. Một nguời liêu lĩnh mua một chứng khoán có thế dề dàng phải trả giá cao hon 10 xu so với 
mức giá cố phần gần thời điểm đó nhất truớc khi có bất kỳ nguời bán nào muốn bán nó. Chi phí 
thêm đó, đuợc gọi là "tác động thị truờng" không bao giờ hiện lên trong báo cáo môi giới của bạn, 
nhung nó là có thực. Nấu bạn quá háo hức để mua 1 .000 cổ phần của một chứng khoán và bạn đẩy 
giá của nó lên chỉ năm xu thôi, bạn cũng vừa làm mất của mình 50 đô la vô hình nhung lại rất thực. 

Nguợc lại, khi các nhà đầu tu hoảng loạn đang rối tít lên đế bán một chứng khoán và họ vứt nó 
đi với mức giá thấp hon mức giá gần nhất, sự tác động thị truờng cũng lại trúng đích. 

Chi phí giao dịch mài mòn mức sinh lợi của bạn nhu giấy ráp vậy. Mua hoặc bán một chứng 
khoán "ăn khách" nho nhỏ có thế có mức phí từ 2% đến 4% (hoặc 4% đến 8% với một giao dịch 
mua và bán quay vòng). [166] Nếu bạn đặt 1.000 đô la vào một chứng khoán, chi phí giao dịch của 
bạn có thế ăn mất tới khoảng 40 đô la ngay cả truớc khi bạn bắt đầu. Bán chứng khoán đó đi và bạn 
có thế lại mất thêm 4 % chi phí giao dịch. 

À mà vẫn còn một điều nữa. Khi bạn kinh doanh chứ không phải đầu tư, các lợi nhuận dài hạn 
của bạn (bị đánh thuế tại mức lãi vốn tối đa là 20%) sê biến thành thu nhập bình thường (bị đánh 
thuế tại mức tối đa là 38,6%). 

Cộng tất cả lại, và một nhà kinh doanh chứng khoán cần phải thu được ít nhất 10% chỉ đế hòa 
vốn việc mua và bán một chứng khoán[167]. Ai cũng có thế làm được điều đó một lần, chỉ nhờ vào 
vận may. Làm được điều đó một cách thường xuyên, đủ đế có thế biện minh cho mối quan tâm luôn 
ám ảnh mà điều đó đòi hỏi - cộng với sự căng thẳng kinh khủng mà nó tạo ra - là không thể được. 

Hàng nghìn người đã thử, và bằng chứng rất rõ ràng: Bạn kinh doanh càng nhiều thì bạn mất 
càng nhiều. 

Các giáo sư tài chính Brad Barber và Terrance Odean của Đại học Caliíbrnia đã nghiên cứu sổ 
sách kinh doanh của hon 66.000 khách hàng của một công ty môi giới chi phí thấp lớn. Từ năm 
1991 đến 1996, các khách hàng này đã thực hiện hon 1,9 triệu giao dịch. Trước khi chi phí giao 
dịch ăn mòn mất mức sinh lợi của họ những người trong nghiên cứu này thật ra đã vượt qua thị 
trường trung bình ít nhất nửa điểm phần trăm một năm. Nhưng sau khi tính chi phí giao dịch, những 
người năng động nhất trong những nhà kinh doanh này - những người đã chuyến dịch hon 20% số 
cố phần chứng khoán của mình một tháng - đã từ chỗ vượt qua thị trường trở thành kém nó một 
lượng ghê gớm 6,4 điểm phần trăm một năm. Thế nhưng những nhà đầu tư bình tĩnh nhất - những 
người chỉ kinh doanh một lượng tí xíu 0,2% trong tống số các cố phần của mình trong một tháng 
trung bình - đã vượt qua thị trường được một tẹo, kế cả sau khi tính chi phí giao dịch. Thay vì đưa 
một khối khổng lồ lợi nhuận của mình cho các nhà môi giới và IRS, họ được giữ gần hết mọi 
thứ[168]. Đe xem các kết quả này, hãy xem Hình 6-1. 

HÌNH 6-1 Bạn chạy càng nhanh thì càng bị tụt lại xa hon 


97 




Các nhà nghiên cứu Brad Barber và Terrance Odean đã chia hàng nghìn nhà giao dịch thành 5 
phân khúc dựa trên việc họ đã quay vòng các cố phiếu của họ một cách thường xuyên đến mức nào. 
Những người nào giao dịch ít nhất (ở bên trái) giữ được phần lớn lãi của mình. Còn những người 
không kiên nhẫn hoặc cực kỳ hiếu động chỉ làm giàu cho các nhà môi giới của họ chứ không phải 
cho chính họ (các cột ở tận cùng bên phải nêu quỹ chỉ số thị trường để so sánh). 

Nguồn: Các giáo sư Barber, Đại học Caliíbrnia tại Davis, và Terrance Odean, Đại học 
Caliíòrnia tại Berkeley 

Lợi nhuận chưa trừ chi phí giao dịch 



Bài học rất rõ ràng: Đừng có làm gì cả, cứ đứng nguyên đấy. Đã đến lúc mọi người nhận ra 
rằng thuật ngữ "nhà đầu tư dài hạn" là thừa. Nhà đầu tư dài hạn sẽ là kiểu nhà đầu tư duy nhất. Một 
người không thế giữ các chứng khoán trong hon một vài tháng mồi lần ắt sẽ phải trở thành nạn nhân 
chứ không phải kẻ thắng cuộc. 

TRÂU CHẬM UỐNG NUỚC đục 

Trong những độc tố làm giàu nhanh chóng đã đầu độc suy nghĩ của công chúng đầu tư vào 
những năm 1990, cái nguy hiểm nhất là ý nghĩ rằng bạn có thể làm giàu bằng cách mua các IPO. 
Một IPO là một chứng khoán "phát hành ra công chúng lần đầu", hay lần bán đầu tiên của một cổ 
phiếu công ty cho công chúng. Ban đầu, việc đầu tư vào các IPO nghe có vẻ là một ý tưởng tuyệt 
vời - quả thực, nếu bạn mua 100 cổ phiếu của Microsoữ khi nó được bán cho công chúng vào ngày 
13/3/1986, khoản đầu tư 2.100 đô la của bạn sẽ nở thành 720.000 đô la vào đầu 2003 [169]. Và các 
giáo sư tài chính Jay Ritter và William Shwert đã cho thấy rằng nếu bạn rải tống cộng chỉ có 1 .000 
đô la trên tất cả các IPO vào tháng 1/1960 tại mức giá bán của nó sau đó đem bán hết vào cuối 
tháng đó rồi lại đầu tư mới vào một loạt các IPO của tháng sau đó thì danh mục đầu tư của bạn sẽ có 
giá trị hon 533 nhân với 10 mũ 33 (1033) đô la vào cuối năm 2001. 

(Trên trang giấy in, con số đó trông như thế này: 

533.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 đô la) Không may thay, với mỗi IPO thắng lớn 


98 


như Microsoil, lại có hàng nghìn cái thua lồ khác. Các nhà tâm lý học Daniel Kahnerman và Amos 
Tversky đã cho thấy khi con người ước tính khả năng hoặc tần suất xảy ra của một sự kiện, sự đánh 
giá đó không phải dựa trên tằn suất thực sự của sự kiện, mà dựa trên sự nổi bật của các ví dụ quá 
khứ. Chúng ta luôn muốn mua chứng khoán "Microsoit tuông lai" - chính vì chúng ta đã không mua 
được chứng khoán Microsoít ban đầu. Nhưng chúng ta thường tự động bỏ qua thực tế là hầu hết các 
IPO là sựđầu tư tồi tệ. Bạn có thế sẽ thu được 533 nhân 1033 đô la đó chỉ khi bạn không bao giờ bỏ 
lỡ một chứng khoán ăn thắng hiếm có nào của thị trường IPO - một điều hầu như không the. Cuối 
cùng, hầu hết các mức sinh lợi cao của các IPO đã bị thâu tóm bởi các thành viên của một câu lạc 
bộ riêng biệt độc quyền - các ngân hàng đầu tư và công ty quỹ lớn được mua các cổ phiếu tại mức 
giá ban đầu (tức giá "bao tiêu"), trước khi chứng khoán bắt đầu được bán ra cho công chúng. Các 
cuộc phát hành IPO lớn nhất thường xảy ra với những chứng khoán nhỏ tới nồi các nhà đầu tư lớn 
cũng không thế có được cổ phần này; chúng không đủ cho tất cả mọi người. 

Nếu cũng như hầu hết các nhà đầu tư khác, bạn chỉ có thể tiếp cận được với các IPO sau khi cổ 
phiếu của chúng đã vượt quá xa so với mức giá độc quyền ban đầu, các kết quả của bạn sẽ rất tồi tệ. 
Từ năm 1980 đến 2001, nếu bạn mua một chứng khoán IPO trung bình tại giá đóng cửa bán ra công 
chúng đầu tiên của nó, và giữ nó trong ba năm, bạn sẽ kém thị trường chung là hon 23 điểm phần 
trăm mỗi năm[170]. 

Có lẽ không có chứng khoán nào thế hiện giấc mơ viển vông về việc làm giàu từ IPO thích họp 
hơn VA Linux. "LNUX THE NEXT MS FT" ("Linux là Microsoit tiếp theo"), một người mua sớm 
thốt lên; 

"MUA BÂY GIỜ VÀ NGHỈ HƯU TRONG NĂM NĂM NỮA" [171]. 

Vào ngày 9/12/1999, chứng khoán này được đưa ra với giá bán ra công chúng ban đầu là 30 đô 
la. Nhưng nhu cầu của chúng ghê gớm đến nồi khi NASDAQ mở cửa sáng hôm đó, không có người 
sở hữu ban đầu nào của VA Linux chịu bán cổ phần của mình cho đến khi mức giá đạt 299 đô la. cố 
phiếu này đạt đỉnh là 320 đô la và đóng cửa với giá 239,25 đô la, mức lãi vốn 697,5% chỉ trong một 
ngày. Nhưng phần lãi đó vào túi một nhúm các tố chức kinh doanh; còn các nhà đầu tư cá nhân thì 
hầu như bị đóng băng ở bên ngoài. 

Điều quan trọng hơn, việc mua các IPO là một ý tưởng tồi vì nó vi phạm một cách trắng trợn 
một trong các định luật cơ bản của Graham: Cho dù có bao nhiêu người khác muốn mua một chứng 
khoán, bạn chỉ nên mua chứng khoán đó nếu đó là một cách rẻ đế sở hữu một doanh nghiệp đáng 
giá. Tại mức giá đỉnh điểm của ngày đầu tiên, những người đầu tư đã đặt giá trị của các cổ phần của 
VA Linux ở mức tống cộng 12,7 tỉ đô la. Kinh doanh của công ty có giá trị bao nhiêu? Chỉ mới 
chưa đầy 5 năm tuổi, VA Linux đã bán được tống cộng 44 triệu đô la tiền phần mềm và dịch vụ của 
nó - nhưng lại mất 25 triệu đô la trong quá trình đó. Trong quý tài chính gần nhất của nó, VA Linux 
tạo ra 15 triệu đô la doanh số bán hàng, nhưng lại mất 10 triệu đô la vào đó. Công ty này do đó đang 
mất gần 70 xu với mỗi đô la nó thu vào. Thâm hụt tích dồn tống cộng (lượng tiền tống chi phí vượt 
quá lợi nhuận) của VA Linux là 30 triệu đô la. 

Neu VA Linux là một công ty giao dịch nội bộ sở hữu bởi người hàng xóm của bạn, và anh ta 
thò đầu qua hàng rào vào hỏi bạn xem bạn sê trả giá bao nhiêu đế lấy cái công ty nhỏ bé đang vật 
lộn khỏi tay anh ta, thì bạn sẽ trả lời: A, 12,7 tỉ đô la nghe có vẻ họp lý với tôi nhỉ?" Hay bạn ngược 
lại sẽ cười lịch sự, và quay lại vỉ thịt nướng của mình, và tự hỏi không biết ông hàng xóm mình 


99 



đang hút cái gì vậy? Chỉ dựa vào mỗi sự đánh giá của bản thân, không ai trong chúng ta lại đồng ý 
trả gần 13 tỉ đô la cho một công ty thua lồ đã nằm ở độ sâu 30 triệu đô la trong hố rồi. 

Nhung khi chúng ta ở ngoài công chúng chứ không phải ở riêng tư nội bộ, khi mà sự định giá 
trở thành cuộc thi về sự nổi tiếng, giá của một chứng khoán có vẻ quan trọng hon giá trị của công ty 
mà nó đại diện. Miền là có người trả cao hon bạn cho một chứng khoán, tại sao lại phải quan tâm 
đến giá trị kinh doanh của công ty? 

Biếu đồ này cho biết tại sao. 

HÌNH 6-2 Huyền thoại về VA Linnux 



Nguồn VA Linux Systems Inc. WWW.momirgs-t3r.com 

Sau khi đi lên như tên lửa vào ngày đầu tiên kinh doanh, VA Linux đã đi xuống như một cục 
bo. Tới ngày 9/12/2002, ba năm sau khi chứng khoán này ở mức 239,50 đô la, VA Linux đóng cửa 
với mức 1,19 đô la một cổ phiếu. 

Sau khi cân nhắc các chứng cứ một cách khách quan, nhà đầu tư thông minh sẽ kết luận rằng 
IPO không viết tắt cho "initial public offering" (phát ra công chúng lần đầu). Mà đúng hon, nó còn 
là viết tắt cho: 

It's Probably Overpriced (Nó hắn là bị định giá quá cao) Imaginary Proíĩts Only (Chỉ là lợi 
nhuận ảo), Insiders' Private Opportunity (Co hội riêng của kẻ nội bộ), hoặc Idiotic, Preposterous, 
and Outrageous (Ngu ngốc, vớ vấn, và điên rồ). 


100 


CHƯƠNG 7 

PHƯƠNG CHÂM PHÂN BỐ ĐẦU Tư CHO NHÀ ĐẦU Tư MẠNH BẠO: MẶT TÍCH 

cực 

Nhà đầu tư mạnh bạo, theo định nghĩa, sẽ dành tưong đối nhiều sự quan tâm và nồ lực của 
mình đế hướng tới việc đạt được kết quả đầu tư cao hon mức tầm thường. Trong cuộc thảo luận về 
phưong châm đầu tư nói chung, chúng tôi đã đưa ra một số gợi ý về việc đầu tư trái phiếu mà chủ 
yếu là nhắm vào các nhà đầu tư mạnh bạo. Anh ta có thế sè quan tâm tới những co hội đặc biệt các 
kiểu sau: 

1. Các trái phiếu New Housing Authority miền thuế được bảo đảm chắc chắn bởi chính phủ 

Mỳ. 

2. Các trái phiếu New Community chịu thuế nhưng có tỷ suất lợi tức cao, cũng được bảo đảm 
bởi chính phủ Mỹ. 

3. Các trái phiếu công nghiệp miễn thuế được phát hành bởi các chính quyền thành phố, nhưng 
được trả lãi bằng tiền thanh toán họp đồng cho thuê tài sản của các công ty mạnh. 

Những loại phát hành trái phiếu khác thường này đã được nhắc đến trong chuông 4[172]. 

ở đầu bên kia của dãi phân bố có thế có những trái phiếu chất lượng thấp được mua với giá đủ 
thấp đế bù cho các co hội dưới giá thật sự. Nhưng các trái phiếu đó có lẽ là thuộc về khu vực "tình 
huống đặc biệt", noi không có sự phân biệt thực sự giữa trái phiếu và cổ phiếu thường[173]. 

Các hành động với cố phiếu thường Những hoạt động đặc trưng của nhà đầu tư mạnh bạo 
trong lĩnh vực cố phiếu thường có thế được chia làm bốn đề mục: 

1 . Mua tại thị trường thấp và bán tại thị trường cao. 

2. Mua các "cổ phiếu tăng trưởng" được chọn lọc kỹ lưỡng. 

3. Mua các loại phát hành dưới giá (thấp hon mệnh giá). 

4. Mua trong những "tình huống đặc biệt". 

Phưong châm chung v'ê thị trường - công thức xác định thời điếm Chúng tôi dành chưong sau 
đây đế thảo luận về các khả năng và giới hạn của một phưong châm tham gia vào thị trường khi nó 
đang suy thoái và đang bán tháo trong giai đoạn cuối của một đạt bùng nổ. Trong nhiều năm quá 
khứ, ý tưởng sáng láng này có vẻ vừa đon giản vừa hợp lý, ít nhất là ngay từ lần khảo sát đầu tiên 
biếu đò thị trường bao quát các thăng giáng định kỳ của nó. Chúng tôi đã thừa nhận một cách buôn 
bã rằng trong hoạt động của thị trường 20 năm qua đã không phù họp với các hành động kiếu này 
xét trên bất cứ co sở toán học nào. Các thăng giáng đã xảy ra, mặc dù về mức độ thì không hẽ nhỏ, 
song cũng cần phải có tài năng hoặc "giác quan" đặc biệt trong kinh doanh mới có thế tận dụng 
được chúng. Đây là một điều hoàn toàn khác so với sự thông minh mà chúng tôi mặc định là có ở 
bạn đọc, và chúng tôi cắn phải loại bỏ các hành động dựa trên tài năng như vậy khỏi những tham 
chiếu của mình. 


101 



Phuơng pháp 50-50 mà chúng tôi đã đề xuất cho nhà đầu tu phòng vệ và đuợc mô tả ở trang 
109, có lẽ là công thức cụ thể hoặc tự động tốt nhất mà chúng tôi có thể gợi ý cho tất cả các nhà đầu 
tu trong những điều kiện của năm 1972. Nhung chúng tôi đã đặt ra một khoảng chênh lệch lớn giữa 
25% tối thiểu và 75% tối đa cho những cổ phiếu thuờng, là mức chúng tôi dành cho những nhà đầu 
tu có niềm tin chắc chắn hoặc về mức độ nguy hiềm hoặc về sự hấp dần của mức thị truờng nói 
chung. Khoảng 20 năm truớc, nguời ta có thể thảo luận rất chi tiết về một số công thức rõ ràng để 
thay đổi số phần trăm cổ phiếu thuờng, với sự tin tuởng rằng các phuong pháp này có ứng dụng 
thiết thực[174]. Thời gian có vẻ đã bỏ lại sau lung các phuong pháp đó, và sẽ là không mấy có lý 
khi thử tìm cách xác định mức mua và bán mới dựa vào những quy luật của thị truờng từ năm 1949. 
Đó là một giai đoạn quá ngắn đế đua ra bất kỳ một huớng dần đáng tin cậy nào cho tuông lai[ 175]. 

Cách tiếp cận cổ phiếu tăng truởng Mọi nhà đầu tu muốn chọn chứng khoán của các công ty 
hoạt động tốt hon trung bình trong khoảng một số năm. Một cố phiếu tăng truởng có thế đuợc định 
nghĩa là một chứng khoán đã làm đuợc điều đó trong quá khứ và đuợc mong đợi là sẽ làm đuợc nhu 
vậy trong tuong lai[176]. Do đó, điều này chỉ có vẻ hợp lý nếu nhà đầu tu thông minh tập trung vào 
việc chọn các cổ phiếu tăng truởng. Thật ra vấn đề phức tạp hon rất nhiều, nhu chúng tôi sẽ cố gắng 
chỉ ra. 

Chỉ cần một công việc thống kê đon thuần cũng nhận biết đuợc các công ty đã "có kết quả thực 
hiện vuợt trên mức trung bình" trong quá khứ. Nhà đầu tu có thế lấy đuợc một danh sách khoảng 50 
hoặc 100 công ty nhu vậy từ nhà môi giới của mình[177]. Vậy thì tại sao anh ta không chỉ đon 
thuần chọn ra 15 hoặc 20 phát hành hấp dần nhất từ nhóm này và thế là anh ta đã có cho mình một 
danh mục chứng khoán đảm bảo thành công? 

Có hai cái bẫy trong ý tuởng đon giản này. Đầu tiên là các chứng khoán với hồ so tốt và các 
triển vọng rõ ràng tốt thì đuợc bán với các mức giá cao tuông ứng. Nhà đầu tu có thế đã đúng trong 
việc đánh giá triển vọng của chúng mà vẫn không làm ăn tốt đuợc, chỉ vì anh ta đã trả một mức giá 
toàn phần (hoặc có lẽ là trả quá cao) cho sự thành công mong đợi. Thứ hai là sự đánh giá của anh ta 
về tuông lai có thế hóa ra là sai. Sự tăng truởng nhanh khác thuờng không thế kéo dài mãi khi một 
công ty đã thế hiện đuợc sự mở rộng tuyệt vời, thì chính sự tăng kích thuớc đó khiến việc lặp lại các 
thành tích khó hon. Tại một thời điểm nào đó đuờng cong tăng truởng sẽ duỗi ngang, và trong nhiều 
truờng họp nó còn đi xuống. 

Rõ ràng là nếu một nguời tự giới hạn mình vào một số chứng khoán đuợc chọn, dựa trên nhận 
thức về quá khứ, anh ta có thế thế hiện rằng sự giàu có hoàn toàn có thế đuợc tạo ra hoặc bị mất đi 
trong lĩnh vực cổ phiếu tăng truởng. Làm thế nào để một nguời có thể đánh giá tuông đối đúng về 
những kết quả đạt đuợc ở đây? Chúng tôi nghĩ các kết luận tuông đối chính xác có thế đuợc rút ra 
từ việc nghiên cứu các kết quả đạt đuợc bởi các quỳ đầu tu chuyên về cách tiếp cận cổ phiếu tăng 
truởng. Cuốn sách huớng dần có uy tín có nhan đề Investment Companies (Các công ty đầu tu) xuất 
bản hàng năm bởi công ty Arthur Wiesenberger & Company, các thành viên của sở Giao dịch 
Chứng khoán New York, đã tính kết quả hoạt động hàng năm của 120 "quỳ đầu tư tăng trưởng" như 
vậy sau một số năm. Trong đó 45 quỹ có hồ so bao trùm 10 năm hoặc hon. Lợi nhuận tống quát 
trung bình của các công ty này - không được tính trọng số theo quy mô của quỹ - tính ra là khoảng 
108% trong thập kỷ 1961- 1970, so với 105% của chỉ số tổng họp s&p và 83% của chỉ số 
DJIA[178]. Trong hai năm 1969 và 1970, phần lớn trong 126 "quỹ đầu tư tăng trưởng" đã hoạt động 
kém hon cà hai chỉ số này. Các kết quả tuông tự cũng được tìm thấy trong những nghiên cứu trước 


102 



đó của chúng tôi. Điều được suy ra ở đây là không có phần thưởng xuất sắc nào được thu từ việc 
đầu tư đa dạng vào công ty tăng trưởng so với kết quả từ cổ phiếu thường nói chung[179]. 

Không có lý do gì đế nghĩ rằng một nhà đầu tư thông minh trung bình, kế cả với nồ lực tận tụy, 
có thế thu được các kết quả tốt hon sau nhiều năm từ việc mua các cổ phiếu tăng trưởng, so với các 
công ty đầu tư chuyên về lĩnh vực này. Rõ ràng các tố chức này có sẵn trí tuệ và phưong tiện nghiên 
cứu tốt hon bạn. Do đó, chúng tôi sẽ phải khuyên các nhà đầu tư mạnh bạo không nên quá quan tâm 
đến các cố phiếu tăng trưởng theo cách thông thường[180]. Đây là kiểu mà trong đó các triển vọng 
tuyệt vời được thị trường nhận biết hoàn toàn và đã được phản ánh trong tỷ lệ giá/lợi tức hiện tại, 
chang hạn, là cao hon 20. (Đối với nhà đầu tư phòng vệ, chúng tôi khuyên giới hạn trên của giá mua 
là 25 lần lợi tức trung bình trong bảy năm qua. Hai chỉ tiêu này sê gần như là tuông đưong trong 
hầu hết các trường họp[181]). 

Một điều ấn tượng về các cổ phiếu tăng trưởng với tư cách một nhóm là chúng có xu hướng 
dao động mạnh về giá thị trường. Điều này đúng với những công ty lớn nhất và có lịch sử lâu dài 
nhất - chang hạn như General Electric và International Business Machines - và còn đúng hon nữa 
với những công ty thành công mới hon và nhỏ hon. Chúng minh họa cho giả thiết của chúng tôi là 
đặc điểm chủ yếu của thị trường chứng khoán kế từ năm 1949 chính là sự xuất hiện của yếu tố đầu 
co cao vào cổ phiếu của những công ty có thành công lớn nhất, mà bản thân chúng cũng có được sự 
đánh giá tín nhiệm đầu tư cao. (xếp hạng tín dụng của chúng thuộc loại tốt nhất, và chúng chi trả lãi 
suất thấp nhất cho những khoản vay của mình.) Tính chất đầu tư của một công ty như vậy có thế sẽ 
không thay đối qua nhiều năm, nhưng các tính chất rủi ro của chứng khoán của nó sê dựa vào những 
gì xảy ra với thị trường chứng khoán. Công chúng càng thích thú với nó và sự tăng giá của nó càng 
nhanh bao nhiêu so với sự tăng lợi tức thực, thì nó càng trở thành một đầu tư rủi ro[182]. 

Song bạn đọc có thế hỏi rằng chang phải nhiều tài sản rất lớn được tạo ra từ cố phiếu thường, là 
do những người đã đóng góp đáng kế vào một công ty trong những năm đầu mà họ đã tin tưởng rất 
nhiều vào tuông lai của nó, họ đã giữ cổ phiếu ban đầu của nó không hề lường lự khi chúng tăng giá 
trị gấp 100 lần hoặc hon đó sao? Câu trả lời là "Đúng". Nhưng sự giàu có lớn từ việc đầu tư vào một 
công ty hầu như luôn được hiện thực hóa bởi những người có mối quan hệ gần gũi với công ty đó - 
qua việc làm công ở đó quan hệ gia đình, v.v - điều đó giải thích cho việc họ đặt một phần lớn vốn 
của mình vào một cố phiếu và giữ lấy chúng qua mọi thăng trầm, mặc cho biết bao điều đã hấp dần 
họ bán với mức giá rõ ràng rất cao trong suốt cả quá trình. Một nhà đầu tư mà không có mối quan 
hệ cá nhân gần gũi như vậy sẽ liên tục gặp phải câu hỏi là liệu có phải một phần quá lớn quỹ tiền 
của anh ta đang đặt vào chỉ một công ty[ 1 83] . Mồi lần giảm giá - cho dù sau đấy nó cho thấy chỉ là 
tạm thời - sẽ nhấn thêm vào vấn đề của anh ta, và sức ép trong cũng như ngoài sẽ dề buộc anh ta 
chọn những gì có vẻ là khoản lợi nhuận ngon, nhưng thật ra còn lâu mới là một món hời tuyệt 
đối[184]. 

Ba lĩnh vực gợi ý cho "đầu tư mạnh bạo” 

Đe đạt được những kết quả đầu tư cao hon trung bình sau một khoảng thời gian dài cần có 
phưong châm lựa chọn hoặc hành động với hai phấm chất sau: (1) Nó phải vượt qua được các phép 
kiếm định khách quan hoặc họp lý về độ vững chắc nền tảng; và (2) nó phải khác với phưong châm 
mà hầu hết các nhà đầu tư và đầu co hiện đang tuân theo. Kinh nghiệm và nghiên cứu của chúng tôi 
khiến chúng tôi gợi ý ba phưong pháp đầu tư đạt các chỉ tiêu này. Chúng khác nhau xa, và mỗi cái 
đều yêu cầu sự hiếu biết và tâm lý khác nhau ở người dùng nó. 


103 



Công ty lớn nhưng tương đối ít được ưa chuộng Nếu chúng tôi cho rằng thói quen của thị 
trường là đánh giá quá cao những cố phiếu thường thế hiện sự tăng trưởng xuất sắc hoặc những 
chứng khoán rất hào nhoáng vì lý do khác, thì cũng hợp lý khi trông đợi rằng thị trường sẽ đánh giá 
thấp - ít ra là một cách tương đối - những công ty không được ưa chuộng vì những diễn biến không 
thuận lợi mang tính tạm thời. Điều này có thế được coi là quy luật cơ bản của thị trường chứng 
khoán, và nó gợi ra một phương pháp đầu tư đảm bảo cả sự thận trọng và hứa hẹn. 

Yêu cầu chính ở đây là nhà đầu tư mạnh bạo cắn tập trung vào những công ty lớn đang trải qua 
thời kỳ ít được ưa chuộng. Trong khi các công ty nhỏ cũng có thế bị đánh giá thấp vì những lý do 
tương tự, và trong nhiều trường họp sau đó chúng có thế sẽ tăng lợi tức và giá cố phiếu, chúng có 
rủi ro bị mất lợi nhuận nhất định cũng như nhận sự thờ ơ kéo dài của thị trường mặc cho lợi tức tăng 
lên. Các công ty lớn do đó có lợi thế gấp đôi so với những công ty khác. Thứ nhất, chúng có sức 
mạnh về vốn và trí não đế vượt qua sự bất lợi và trở lại với nền tảng lợi tức thỏa đáng. Thứ hai, thị 
trường có khả năng phản ứng với một tốc độ họp lý đối với bất cứ tiến bộ nào được thế hiện. 

Một biếu hiện quan trọng về sự vững chắc của giả thiết này được tìm thấy trong những nghiên 
cứu về động thái giá cả của các chứng khoán phát hành không được ưa chuộng trong chỉ số trung 
bình công nghiệp Dow Jones. Trong các nghiên cứu này, giả dụ rằng ta đầu tư mỗi năm vào sáu 
hoặc mười chứng khoán phát hành nằm trong DJIA, những cái được bán với hệ số nhân thấp nhất 
của lợi tức năm hiện tại hoặc năm trước đó của chúng. Chúng có thế được gọi là những chứng 
khoán "rẻ nhất" trong danh sách, và mức rẻ của chúng rõ ràng là phản ánh sự tương đối ít được ưa 
chuộng về phía các nhà đầu tư hoặc kinh doanh. Giả dụ thêm rằng những chứng khoán được mua 
này sẽ được bán đi vào cuối những giai đoạn sở hữu dài từ một đến năm năm. Ket quả của những 
đầu tư này sau đó được đem so sánh với kết quả được thế hiện trong DUA xét tống thế, hoặc trong 
nhóm có hệ số nhân cao nhất (tức được ưa chuộng nhất). 

Tư liệu chi tiết mà chúng tôi có được bao trùm kết quả của các lần mua hàng năm được giả 
định là xảy ra mỗi năm trong 53 năm vừa qua[185]. Trong thời kỳ đầu, 1917-1933, phương pháp 
này có vẻ không thu lợi nhuận. Nhưng kế từ năm 1933 phương pháp này đã cho thấy những kết quả 
rất thảnh công. Trong 34 phép kiểm định thực hiện bởi công ty Drexel & Company (hiện giờ là 
Drexel Firestone)[186] về những nắm giữ chứng khoán chỉ một năm - trong các năm từ 1937 đến 
hết 1969 - các chứng khoán rẻ có kết quả kém hơn nhiều so với DJIA chỉ trong ba trường họp; các 
kết quả xấp xỉ nhau trong sáu trường hợp; và các chứng khoán rẻ đã có hiệu quả rõ ràng hơn mức 
trung bình trong 25 năm. Diễn biến kết quả tốt hơn liên tục của các chứng khoán có hệ số thấp được 
nêu ra (bảng 7-2) theo kết quả trung bình của những giai đoạn năm năm liên tiếp, được so với các 
chứng khoán trong DJIA và mười chứng khoán có hệ số cao. 

BẢNG 7-2: Tỷ lệ phần trăm lãi hoặc lồ trung bình năm, 1937- 1969 


104 




10 chứng 

10 chứng 

30 

Giai 

khoán phát 

khoăn phát 

chứng 

đoạn 

hành có hệ sỏ 

hãnh có hệ sô 

khoản 


thấp 

cao 

DJIA 

1937-1942 

_7 7 

-10,0 

-6,3 

1943-1947 

17,3 

8,3 

14,9 

1948-1952 

16,4 

4,6 

9,9 

1953-1957 

20,9 

10,0 

13,7 

1958-1962 

10,2 

-3,3 

3,6 

1963-1969 
(8 năm) 

8,0 

4,6 

4,0 


Tính toán của Drexel còn cho thấy một kh oản đầu tư ban đầu là 10.000 đô la vào các chứng 
kh oản phát hành có hệ số thấp vào năm 1936, và chuyển đối mỗi năm theo nguyên tắc đề ra, sê phát 
triển thành 66.900 đô la vào năm 1962. Các hành động tưong tự với những chứng kh oản hệ số cao 
sẽ có kết quả với giá trị chỉ có 25.300 đô la, trong khi một hành động với cả 30 chứng kh oản sẽ tăng 
vốn ban đầu lên 44.000 đô la[187]T Việc mua các "công ty lớn không được ưa chuộng" và thực 
hiện nó trên cơ sở nhóm, như được mô tả ở trên, đều khá đơn giản. Nhưng khi xem xét các công ty 
đơn lẻ thì cần quan tâm tới một yếu tố đặc biệt có tính chất ngược lại. Các công ty vốn có tính đầu 
cơ do lợi tức thay đổi nhiều thường bán ở cả mức giá tương đối cao và ở hệ số nhân tương đối thấp 
trong những năm tốt đẹp của chúng, và ngược lại, bán ở mức giá tương đối thấp và ở hệ số nhân cao 
trong những năm tồi tệ của chúng. Những mối quan hệ này được minh họa trong bảng 7-3, bao trùm 
những dao động của cổ phiếu thường của Chrysler Corp. Trong những trường họp này, thị trường 
có đủ sự hoài nghi về lợi nhuận cao bất thường kéo dài, đế đánh giá chúng một cách thận trọng, và 
ngược lại khi lợi tức thấp hoặc không có. (Lưu ý rằng, theo tính toán, nếu một công ty kiếm được 
"gắn như không" thì các cố phần của nó phải được bán ở hệ số cao của các lợi nhuận nhỏ xíu này). 

BẢNG 7-3: Giá và lợi tức cổ phiếu thường của Chrysler, 1952-1970 


Năm 

Lợi tức trên một cố phiêu (đô la) 

Mirc giá cao hoặc thấp 

Tỷ sô' P/E 

1952 

9,04 

Cao 98 

10,8 

1954 

2,13 

Thãp 56 

26,2 

1955 

11,49 

Cao 101,5 

8,8 

1956 

2,29 

Thấp 52 (năm 1957) 

22,9 

1957 

13,75 

Cao 82 

6,7 

1958 

(def.) 3,88 

Tháp 44a 

- 

1968 

24,92b 

Cao 294b 

11,8 

1970 

def. 

Thấp 65b 

— 


a. Mức giá thấp của năm 1962 là 37,5. 


105 


b. Đã được điều chỉnh cho sự chia tách cổ phiếu; 

c. def. thua lồ ròng. 

Hóa ra Chrysler lại khá khác biệt trong danh sách những công ty hàng đầu của DJIA, và do đó 
nó không ảnh hưởng nhiều tới các tính toán hệ số nhân thấp. Sẽ khá dễ tránh việc đưa những chứng 
khoán phát hành khác thường như vậy vào trong một danh sách hệ số nhân thấp bằng cách đặt thêm 
yêu cầu là giá phải thấp so với lợi tức trung bình trong quá khứ hoặc thông qua một kiểm định 
tuông tự như vậy. 

Khi viết cuốn tái bản này, chúng tôi đã thử kiếm tra những kết quả của phưong pháp hệ số nhân 
thấp DJIA với một nhóm giả dụ được mua vào cuối năm 1968 và được định giá lại vào ngày 
30/6/1971. Lần này các số liệu lại thế hiện khá thất vọng, với sự thua lồ nặng đối với sáu hoặc mười 
chứng khoán hệ số thấp và lợi nhuận tốt cho những lựa chọn hệ số cao. Một trường họp xấu này 
không nên làm vô hiệu hóa những kết luận dựa vào khoảng 30 thí nghiệm, nhưng việc nó xảy ra gần 
đây khiến nó có trọng lượng bất lợi đặc biệt. Có lẽ nhà đầu tư xông xáo nên bắt đầu với ý tưởng hệ 
số thấp, song nên thêm các yêu cầu định lượng và định tính khác vào đó trong khi hình thành danh 
mục đầu tư của mình. 


Việc mua các chứng khoán phát hành giá hời Chúng tôi định nghĩa một phát hành giá hời 
(bargain issue) là một phát hành mà, dựa vào các kết quả đã được khắng định qua phân tích, có vẻ 
đáng giá hon nhiều so với mức giá bán của nó. Những loại này gồm trái phiếu và cố phiếu ưu đãi 
bán dưới mệnh giá đáng kể, cũng như các cổ phiếu thường. Để càng cụ thể càng tốt, chúng tôi đề 
xuất rằng một phát hành không phải là một phát hành giá hời đích thực trừ phi giá trị bán của nó 
giảm ít nhất hon 50% so với giá của nó. 

Nhưng thực tể nào có thể đảm bảo rằng có tồn tại trên đời sự chênh lệch như vậy? Bằng cách 
nào các phát hành giá hời lại có thế xuất hiện, và làm thế nào đế nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận từ 
chúng? 

Có hai phép kiểm định để phát hiện một cổ phiếu thường giá hời. Phép kiếm định thứ nhất là 
bằng phưong pháp định giá. Điều này phụ thuộc nhiều vào việc ước tính lợi tức tưong lai và sau đó 
nhân nó với một hệ số thích hợp đối với phát hành cụ thế đó. Neu kết quả giá trị đủ cao hon giá thị 
trường - và nếu nhà đầu tư tự tin vào phưong pháp đang sử dụng - anh ta có thế coi chứng khoán đó 
là một phát hành giá hời. Phép kiếm định thứ hai là về giá trị của doanh nghiệp đối với một người 
sở hữu nội bộ. Giá trị này cũng thường được quyết định chủ yếu bởi lợi tức tuông lai được kỳ vọng 
- mà trong trường họp đó, kết quả có thế sẽ giống với phép kiếm định đầu. Nhưng trong lần kiếm 
định thứ hai, sự chú ý lớn hon sẽ được đặt vào giá trị có thế chuyến hóa thành tiền của các tài sản, 
với sự nhấn mạnh đặc biệt vào tài sản ròng hiện tại, tức là vốn lưu động. 

Tại các điểm thấp trong thị trường nói chung, một phần lớn cổ phiếu thường được phát hành 
giá hời, nếu đo bằng các tiêu chuẩn này. (Một ví dụ điến hình là cố phiếu General Motors, khi nó 
được bán với giá dưới 30 đô la vào năm 1941, tưong đưong với chỉ 5 đô la đối với các cổ phiếu của 
năm 1971 . Công ty này đã kiếm được lợi tức vượt 4 đô la và chi trả 3,50 đô la, hoặc hon thế, cho cố 
tức). Đúng là lợi tức hiện tại và các khả năng trước mắt đều có thế kém, nhưng sự đánh giá sáng 
suốt về các điều kiện trung bình trong tưong lai sẽ cho thấy các giá trị cao hon nhiều so với giá đang 
thịnh hành. Do đó sự sáng suốt về việc dám can đảm trong một thị trường trì trệ không chỉ được hậu 
thuẫn bằng kinh nghiệm mà còn bởi sự áp dụng các kỳ thuật phân tích giá trị họp lý. 


106 



Cũng chính những thất thường của thị trường định kỳ tạo ra các điều kiện về giá hời trong danh 
sách niêm yết chung như là một môi trường đã làm xuất hiện nhiều món hời đon lẻ tại hầu hết các 
mức giá của thị trường. Thị trường rất thích xé chuyện bé ra to và phóng đại những thăng trầm 
thông thường thành sự thoái trào lớn[188]. Thậm chí chỉ do sự thiếu quan tâm hoặc hăng hái cũng 
có thế khiến giá hạ tới những mức thấp đến lạ thường. Do đó chúng tôi thấy có hai lý do có vẻ như 
là nguồn gốc chính gây ra sự định giá thấp: (1) các kết quả hiện tại đáng thất vọng và (2) sự lãng 
quên và không ưa chuộng kéo dài. 

Tuy nhiên, cả hai lý do này nếu xét riêng bản thân nó đều không thế coi là hướng dần cho thảnh 
công trong đầu tư cổ phiếu thường. Làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng những kết quả đáng 
thất vọng hiện tại sẽ chỉ là tạm thời? Thực vậy, chúng tôi có thế cung cấp những ví dụ rất tốt về việc 
đó. Chứng khoán sắt thép đã từng nổi tiếng vì tính chất chu kỳ của chúng, và người mua ranh mãnh 
có thể mua chúng với mức giá thấp khi lợi tức thấp và bán chúng vào những năm bùng nổ để lấy lợi 
nhuận cao. Một ví dụ tuyệt vời được cung cấp bởi Chrysler Corporation, theo như số liệu trong 
bảng 7-3. 

Nếu đây là động thái chuấn của chứng khoán có lợi tức dao động, thì việc kiếm lời trong thị 
trường chứng khoán sẽ là việc dề dàng. Tiếc thay, chúng tôi có thế kế ra ví dụ về sự giảm lợi tức và 
giá, mà sau đó đã không có sự hồi phục tuyệt vời nào của cả hai thứ này. Một ví dụ như vậy là 
Anaconda Wire and Cable, một công ty có lợi tức cao cho tới tận năm 1956, với mức giá cao là 85 
đô la năm đó. Song lợi tức giảm thất thường trong sáu năm sau đó và giá giảm xuống còn 23,5 đô la 
vào năm 1962, trong năm tiếp sau, công ty này đã bị công ty mẹ (Anaconda Corporation) chiếm 
quyền kiểm soát khi mức giá chỉ còn tưong đưong với 33 đô la. 

Nhiều kinh nghiệm thuộc dạng này cho thấy rằng nhà đầu tư có lẽ cần nhiều hon là chỉ sự giảm 
cả lợi tức lần giá đế có cơ sở vững chắc cho việc mua vào. Anh ta nên yêu cầu một dấu hiệu ít nhất 
là về sự ốn định họp lý của lợi tức trong vòng một thập kỷ qua hoặc nhiều hơn - tức là không có 
năm nào bị lợi tức âm - cộng với quy mô và sức mạnh tài chính đủ đế đối mặt với những khả năng 
bất lợi trong tương lai. Do đó một tố họp lý tưởng ở đây là chứng khoán của một công ty được bán 
thấp hơn nhiều dưới mức của cả giá trung bình trong quá khứ và hệ số giá/lợi tức trung bình trong 
quá khứ. Điều này chắc chắn sẽ loại bỏ hầu hết những cơ hội thu lợi từ những công ty như Chrysler, 
vì những năm giá thấp của chúng thường đi kèm với tỷ lệ giá/lợi tức cao. Nhưng hãy để chúng tôi 
đảm bảo với bạn đọc bây giờ - và chúng tôi sẽ còn nói lại nữa - rằng có cả khoảng cách lớn giữa 
"lợi nhuận nhìn lại quá khứ" và "lợi nhuận bằng tiền thực". Chúng tôi thật sự nghi ngờ rằng liệu 
kiếu tàu lượn như Chrysler có phải là phương thức thích hợp cho những hành động của nhà đầu tư 
mạnh bạo hay không. 

Chúng tôi đã nhắc lại rằng sự lãng quên hoặc kém được ưa chuộng kéo dài là lý do thứ hai 
khiến giá giảm tới mức thấp quá đáng. Một trường hợp kiểu này gần đây là công ty National Presto 
Industries. Trong thị trường giá lên của năm 1968, chứng khoán của công ty này được bán với mức 
cao nhất là 45 đô la, chỉ gấp 8 lần số lợi tức 5,61 đô la của năm đó. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu 
tăng lên cả vào năm 1969 và năm 1970, nhưng giá giảm xuống chỉ còn 21 đô la vào năm 1970. Con 
số này ít hơn 4 lần lợi tức ghi trong số sách của năm đó và thấp hơn giá trị tài sản ròng hiện tại của 
nó. Vào tháng 3 năm 1972 nó được bán với mức giá 34 đô la, vẫn chỉ gấp 5,5 lần lợi tức được báo 
cáo lần cuối cùng, và khoảng bằng giá trị tài sản ròng hiện tại được mở rộng của nó. 


107 



Một ví dụ kiếu này được lấy từ Standard Oil of California, một tố hợp công ty có quy mô lớn. 
Vào đầu 1972, nó được bán tại khoảng cùng mức giá của 13 năm trước, tức là 56 đô la. Lợi tức của 
nó từ trước đến lúc đó khá ốn định, với mức tăng trưởng tuy tưong đối ít nhưng chỉ có một lần giảm 
giá nhỏ trong suốt cả thời kỳ. Giá trị số sách của nó khoảng bằng giá thị trường. Với số sách năm 
1958-1971 thuận lợi một cách thận trọng, công ty này chưa bao giờ cho thấy giá trung bình hàng 
năm cao tới 15 lần lợi tức hiện tại của nó. Vào đầu năm 1972 tỷ lệ giá/lợi tức của nó chỉ khoảng 10. 

Lý do thứ ba cho việc giá cả thấp một cách quá đáng của một cổ phiếu thường có thế là do thị 
trường đã không nhìn nhận được toàn cảnh lời lãi thật sự của nó. Ví dụ điến hình của chúng tôi ở 
đây là công ty Northern Paciílc Raihvay. Chứng khoán của công ty này vào những năm 1946-1947 
đã giảm từ 36 đô la xuống còn 13,5 đô la. Lợi tức thực của công ty vào năm 1947 là gần 10 đô la 
một cổ phiếu. Giá của chứng khoán bị giảm phần lớn là do cổ tức 1 đô la của nó. Nó cũng bị quên 
lãng vì phần lớn mức doanh lợi của nó bị che giấu bởi các phưong pháp kế toán đặc thù riêng của 
các công ty đường sắt. 

Loại phát hành giá hời có thế dề dàng nhận dạng nhất là một cố phiếu thường được bán với giá 
thấp hon chỉ riêng vốn lưu động ròng của công ty, sau khi đã khấu trừ hết những khoản nợ của 
nó[189]. Điều đó có nghĩa là người mua sẽ không phải trả thêm gì nữa cho các tài sản cố định - nhà 
xưởng, máy móc, v.v, hay bất cứ khoản đặc quyền kế nghiệp (good will)[ 1 90] nào có thế tồn tại. 

Rất ít công ty có giá trị tối hậu thấp hon chỉ riêng vốn lưu động, mặc dù một số trường hợp lác đác 
có thế được tìm thấy. Song điều đáng ngạc nhiên là có rất nhiều công ty có thế mua được đã được 
định giá trên thị trường dựa vào co sở giá hời này. Một danh sách thu thập được đưa ra vào năm 
1957, khi mức thị trường hoàn toàn không phải là thấp, có nêu khoảng 150 cố phiếu thường như 
vậy. Trong bảng 7-4 chúng tôi tóm tắt kết quả của việc mua vào ngày 3 1/12/1957 một cổ phiếu của 
mỗi công ty trong số 85 công ty thuộc danh sách đó được nêu trong cuốn Monthly stock Guide 
(Hướng dần chứng khoán hàng tháng) của Standard & Poor's, và sau đó là giữ chúng trong hai năm. 

BÁNG 7-4: Diễn biến lợi nhuận của các chứng khoán bị định giá quá thấp, 1957-1959 


108 



Địa 

điểm 

thị 

trường 

Sô 

công 

ty 

Tài sản có hiện 
tại ròng tông 
cộng trẽn một 
cố phiếu (tính 
bằng đô la) 

Giá tống 
cộng 

tháng 12/ 
1957 

(tính 
bằng đô 
la) 

Giá tống 
cộng 

tháng 12/ 
1959 

(tính 
bằng đô 
la) 

SGDCK 

New 

York 

35 

748 

419 

838 

SGDCK 

Mỹ 

25 

495 

289 

492 

SGDCK 

Trung 

Tây 

5 

163 

87 

141 

OTC 

20 

425 

288 

433 

Tổng 

cộng 

85 

1,831 

1,083 

1,904 


Ghi chú: SGDCK = sở Giao dịch Chứng khoán. OTC = Thị trường chứng khoán phi tập trung 
Nhờ một thứ giống như sự trùng hợp, mỗi nhóm trong số này đều tăng giá trong hai năm đó tới một 
mức gần sát với giá trị tài sản ròng tống cộng. Lợi nhuận của toàn bộ "danh mục đầu tư" trong thời 
gian đó là 75%, so với 50% của 425 công ty công nghiệp của Standard & Poor's. Điều đáng nói là 
không có phát hành nào thế hiện sự thua lồ đáng kế, khoảng bảy phát hành đứng yên, và 78 phát 
hành thế hiện lợi nhuận đáng kế. 

Kinh nghiệm của chúng tôi với kiểu chọn lựa đầu tư này - trên co sở đa dạng hóa - là tốt một 
cách đồng loạt trong nhiều năm trước năm 1957. Có thế đảm bảo một cách không do dự rằng đó là 
một phưong pháp an toàn và có lợi nhuận đế xác định và lợi dụng những tình huống bị đánh giá 
thấp. Tuy nhiên, trong thời gian thị trường chung đi lên sau năm 1957, những co hội như vậy trở 
nên hết sức hiếm, và phần lớn những co hội có được thì lại thế hiện lãi hoạt động nhỏ hoặc thậm chí 
là lồ. Cuộc suy thoái thị trường vào những năm 1969-1970 đã tạo ra một đám mới gồm các chứng 
khoán "cận dưới vốn lưu động" như vậy. Chúng tôi sẽ phân tích nhóm chứng khoán này trong 
chuông 15, Lựa chọn chứng khoán cho nhà đầu tư mạnh bạo. 


109 




QUY LUẬT PHÁT HÀNH GIÁ HỜI TRONG CÁC CÔNG TY HẠNG HAI 

Chúng tôi định nghĩa công ty hạng hai (secondary company) là một công ty không phải là dần 
đầu trong một ngành khá quan trọng. Do vậy, đó thuờng là các công ty nhỏ trong lĩnh vực của nó 
song đó cũng có thế là đon vị chủ chốt của một lĩnh vực không có tầm quan trọng lớn. Theo quy 
luật ngoại lệ bất kỳ công ty nào đã xác lập mình nhu một cố phiếu tăng trưởng thì thường không 
được coi là "hạng hai". 

Trong thị trường giá lên mạnh của những năm 1920 có tưong đối ít sự khác nhau giữa các phát 
hành của công ty đầu ngành với các phát hành được niêm yết khác, với điều kiện là các phát hành 
khác có quy mô đáng kế. Công chúng cảm thấy rằng các công ty cỡ trung bình đủ khỏe để vượt qua 
bão táp và chúng có co hội cao hon đế mở rộng một cách thật sự ngoạn mục, so với một công ty 
vốn đã có quy mô lớn. Tuy nhiên, những năm khủng hoảng 1931-1932 có tác động phá hủy đặc biệt 
đối với những công ty nằm dưới hạng đầu, xét theo quy mô hoặc theo mức độ ốn định nội tại. Do 
kết quả của trải nghiệm đó mà kế từ đó trở đi các nhà đầu tư đã có sự ưu tiên rõ ràng đối với những 
công ty đầu ngành và sự thiếu quan tâm tưong ứng trong hầu hết thời gian đối với các công ty hình 
thường có tầm quan trọng hạng hai. Điều này có nghĩa là nhóm những công ty bình thường đó 
thường được bán với giá thấp hon nhiều, xét theo tưong quan với lợi tức và tài sản, so với những 
công ty hàng đầu. Nó có nghĩa tiếp theo nữa là trong nhiều trường họp giá thấp tới mức khiến phát 
hành roi vào loại giá hời. 

Khi các nhà đầu tư từ chối mua chứng khoán của những công ty hạng hai, mặc dù chúng được 
bán với mức giá tưong đối thấp, họ đã thế hiện niềm tin hoặc sự sợ hãi rằng những công ty này sẽ 
có một tưong lai tồi tệ. Thật vậy, ít ra là trong thâm tâm, họ tính toán rằng bất cứ mức giá nào cũng 
là quá cao đối với chúng vì chúng đang đi tới sự diệt vong - cũng giống như là vào năm 1929 lý 
thuyết bạn đồng hành đối với các chứng khoán thượng thặng (blue chip) đã nêu là không có mức 
giá nào quá cao đối với chúng vì khả năng tưong lai của chúng là vô hạn. cả hai quan điểm này đều 
phóng đại và gây ra những sai lầm đầu tư nghiêm trọng. Thật ra, một công ty cỡ trưng bình điển 
hình được niêm yết là một công ty lớn khi đem so nó với một công ty gọi vốn nội bộ trung bình. 
Không có một lý do họp lý nào đế nói rằng những công ty như vậy sẽ không tiếp tục hoạt động mãi, 
mặc dù phải chịu những thăng trầm đặc trưng của nền kinh tế, nhưng về tống thế, chúng kiếm được 
lợi nhuận khá trên vốn đầu tư của mình. 

Sự xem xét sơ bộ này cho thấy rằng thái độ của thị trường chứng khoán đối với các công ty 
hạng hai thường không thực tế và do đó tạo ra, trong những thời điểm hoàn toàn là bình thường, rất 
nhiều trường hợp định giá quá thấp. Như đã từng xảy ra, thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ II và sự 
phát triển mạnh sau chiến tranh đã đem lại nhiều lợi ích cho các công ty nhỏ hơn là các công ty lớn, 
vì sự cạnh tranh bình thường về doanh số bị ngưng lại và các công ty nhỏ có thế mở rộng doanh số 
(sales) và mức biên lợi nhuận (prolìt margin)[191] của mình một cách ngoạn mục hơn. Song tới 
năm 1946, quy luật thị trường đã hoàn toàn đảo ngược so với thời kỳ trước chiến tranh. Trong khi 
các chứng khoán hàng đầu trong chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones chỉ tăng 40% từ cuối 
năm 1938 lên mức cao của năm 1946, thì chỉ số các chứng khoán giá thấp của Standard & Poor's đã 
vọt lên không dưới 280% trong cùng khoảng thời gian đó. Các nhà đầu cơ và các nhà đầu tư tự 
xưng - với trí nhớ ngắn hạn mà ai cũng biết của những người trong thị trường chứng khoán - lại háo 
hức mua cả những phát hành cũ và mới của những công ty không quan trọng với mức giá đã bị đấy 
cao. Do đó, con lắc đã xoay hắn sang thái cực ngược lại Chính nhóm các phát hành hạng hai đã 


110 



từng trước đó cung cấp phần lớn nhất các cơ hội mua giá hời giờ lại đưa ra số lượng lớn nhất các ví 
dụ về sự nhiệt tình quá đáng và định giá quá cao. Theo cách khác, hiện tượng này đã lặp lại vào các 
năm 1961 và 1968 - sự nhấn mạnh giờ đây được đặt vào các phát hành cố phiếu mới của những 
công ty nhỏ còn thấp hơn cả hạng hai, và vào hầu hết những công ty thuộc những lĩnh vực được ưa 
chuộng nhất định như công ty "điện tử", "máy tính", "nhượng quyền", và những công ty khác[192]. 

Như đã được dự đoán, những lần suy thoái thị trường tiếp theo đó đã đánh nặng vào những 
đánh giá quá cao này. Trong một số trường hợp, con lắc đảo chiều có thế đi xa tới mức đánh giá quá 
thấp một cách rõ ràng. 

Neu hầu hết những phát hành hạng hai thường bị đánh giá quá thấp, thì vì lý do gì nhà đầu tư 
phải tin rằng anh ta có thế thu lời từ tình huống như vậy? Vi nếu nó cứ kéo dài mãi, chang phải anh 
ta sẽ luôn ở tại vị trí thị trường giống như khi anh ta mua vào phát hành đó hay sao? Câu trả lời có 
phần phức tạp. Lợi nhuận đáng kế từ việc mua chứng khoán của những công ty hạng hai với mức 
giá hời đến từ nhiều cách khác nhau. Trước hẽt, mức sinh lợi cổ tức là tương đối cao. Thứ hai, lợi 
tức tái đầu tư là đáng kế so với mức giá được trả và cuối cùng sẽ ảnh hưởng tới mức giá. 

Trong một thời kỳ năm tới bảy năm, các lợi thế này có thế sẽ chiếm một vị trí quan trọng trong 
một danh sách được lựa chọn tốt. Thứ ba, một thị trường giá lên thường là hào phóng nhất đối với 
những phát hành giá thấp; do đó nó thường nâng phát hành giá hời điển hình lên một mức ít nhất là 
họp lý. Thứ tư, kế cả trong một giai đoạn thị trường tương đối ít đặc điếm riêng, một quá trình điều 
chỉnh giá liên tục sẽ diễn ra, trong đó phát hành hạng hai từng bị đánh giá thấp có the tăng ít nhất là 
tới mức bình thường cho loại chứng khoán đó. Thứ năm, các yếu tố đặc thù trong nhiều trường hợp 
đã gây nên một bản ghi lợi tức đáng thất vọng có thế được điều chỉnh bởi các điều kiện mới xuất 
hiện, hoặc bởi chấp nhận những phương pháp mới, hoặc thay đối cách quản lý. 

Một yếu tố mới quan trọng trong những năm gần đây là việc các công ty lớn mua lại các công 
ty nhỏ, thường như là một phần trong một chương trình đa dạng hóa. Trong những trường hợp như 
vậy, phần thưởng thường là tương đối hậu hĩnh, và vượt xa rất nhiều so với mức giá hời chỉ mới tồn 
tại trước đó không lâu. 

Khi các mức lãi suất đã thấp hơn nhiều so với năm 1970, lĩnh vực phát hành giá hời đã vươn ra 
tới các trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi được bán với sự chiết khấu lớn so với giá được công bố của 
chúng. Hiện nay, chúng ta có tình huống khác khi mà cả những phát hành được bảo đảm chắc chắn 
cũng được bán với sự chiết khấu cao nếu chúng có phiếu lãi chắng hạn 4,5% hoặc thấp hơn. Ví dụ: 
các trái phiếu American Telephone & Telegraph 2,625, đáo hạn vào năm 1986, được bán với mức 
thấp tới 51, trái phiếu Deere & Co. 4,5, đáo hạn vào năm 1983 được, bán với mức thấp tới 62. Có 
thế chúng sẽ hóa ra là những cơ hội giá hời một cách nhanh chóng - nếu các mức lãi suất thịnh hành 
giảm một cách đáng kế. Đe nói về một phát hành trái phiếu giá hời theo nghĩa truyền thống hơn, có 
lẽ chúng tôi sê phải quay lại với những trái phiếu thế chấp bất động sản ưu tiên nhất (ílrst- mortgage 
bond) của các hãng đường sắt hiện đang gặp khó khăn tài chính, được bán với mức khoảng 20- 29 
hoặc 30-39. Những tình huống như vậy không phải dành cho nhà đầu tư không chuyên; nếu không 
có được khả năng nhận thức thật sự về giá trị trong lĩnh vực này, anh ta có thể tự làm bồng tay 
mình. Nhưng có một xu hướng cơ bản khiến cho việc giảm sút thị trường trong lĩnh vực này bị 
phóng đại; do đó, cà nhóm này xét về tổng thế đã đưa ra lời mời đặc biệt hậu hĩnh đối với sự phân 
tích cấn thận và can đảm. Trong thập kỷ kết thúc vào năm 1948, nhóm trái phiếu đường sắt trị giá 
hàng tỉ đô la mất khả năng thanh toán đã đưa ra vô số cơ hội tuyệt vời trong lĩnh vực này. Những cơ 


111 



hội như vậy là rất hiếm từ đó trở đi; nhưng chúng có khả năng sẽ quay trở lại vào những năm 
1970[193]. 

Những tình huống đặc biệt, hay “tái cơ cấu nợ” 

Cách đây không lâu, đây là một lĩnh vực có thế gần như đảm bảo mức tỷ suất lợi nhuận hấp dần 
đối với những ai biết cách làm, và điều này còn đúng với bất kỳ tình huống thị trường chung nào. 

Nó không hắn là lĩnh vực cấm đối với những người thuộc công chúng. Những người có khiếu với 
những thứ như thế có thế học cách làm và trở thành những người thực hành khá thành thạo mà 
không cần nghiên cứu sách vở hay học nghề lâu. Những người khác đủ sắc bén để nhận ra sự vững 
chắc cốt lõi của phương pháp này và gắn mình với những người trẻ tuối thông minh đang xử lý các 
quỹ, chủ yếu là hết sức đế tâm vào các "tình huống đặc biệt" này. Nhưng trong những năm gần đây, 
vì những lý do mà chúng tôi sẽ nói rõ sau này, lĩnh vực của "kinh doanh chênh lệch giá và tái cơ cấu 
nợ" (“arbitrages and workouts") trở nên nguy hiểm và ít lợi nhuận hơn. Có thế trong những năm tới, 
các điều kiện trong lĩnh vực này sẽ trở nên thuận lợi hơn. Dù sao thì cũng đáng nói sơ lược về bản 
chất và nguồn gốc của các hoạt động này, với một hai ví dụ minh họa. 

'Tình huống đặc biệt" điến hình đã hình thành từ sự tăng số lượng các vụ tiếp quản các công ty 
nhỏ hơn bởi những công ty lớn, khi mà nguyên tắc về sự đa dạng hóa sản phấm được nhiều công ty 
chấp nhận. Thường thì nó có vẻ là thương vụ tốt khi một công ty mua lại đế tiếp quản một công ty 
có sẵn trong lĩnh vực mà nó muốn gia nhập thay vì khởi sự một công ty mới từ con số không. Đe có 
thể tiếp quản được, và được đại đa số những cổ đông của công ty nhỏ hơn đó chấp nhận thỏa thuận 
này, hầu như luôn phải đưa ra mức giá cao hơn đáng kế so với mức hiện tại. Những động thái như 
vậy đã tạo ra những cơ hội kiếm lời cho những người có hiếu biết về lĩnh vực này và có sự nhận 
thức tốt, được củng cố bởi kinh nghiệm dày dạn. 

Một lượng lớn tiền được kiếm bởi những nhà đầu tư nhanh nhạy chỉ mới một vài năm trước, 
thông qua việc mua trái phiếu đường sắt đang phá sản - những trái phiếu mà họ biết sẽ có giá hơn 
nhiều khi các đường sắt cuối cùng được cải tốũ Sau khi thông báo kế hoạch cải tổ, một thị trường 
"khi được phát hành" của các chứng khoán mới đã xuất hiện. Chúng hầu như luôn luôn có thế được 
bán với giá cao hơn nhiều giá những phát hành cũ sau đó sê được đối chác. Luôn có mối rủi ro về 
việc không thực hiện kế hoạch cải tổ, hoặc sự trì hoãn không lường trước, nhưng nói chung những 
"hành động kinh doanh chênh lệch giá" như vậy đã cho thấy sự thu lợi cao. 

Có những cơ hội tương tự bắt nguồn từ sự tan vỡ của những công ty mẹ về tiện ích công cộng 
theo luật pháp năm 1935. Hầu hết những công ty như vậy đã chứng tỏ là có giá trị nhiều hơn nhiều 
khi đối từ công ty mẹ hay công ty nắm cố phần kiếm soát (holding company) thảnh một nhóm các 
công ty hoạt động riêng lẻ. 

Yeu tố cốt lõi ở đây là xu hướng của thị trường chứng khoán, đánh giá thấp những phát hành 
gặp phải bất kỳ vụ kiện pháp lý phức tạp nào. Một phương châm cũ của Phố Wall là: "Đừng bao giờ 
mua chuốc lấy một vụ kiện." Đây có thế là lời khuyên sáng suốt cho những nhà đầu cơ tìm kiếm sự 
hành động nhanh chóng từ những cố phần của mình. Nhưng việc công chúng tuân theo thái độ này 
chắc chắn sẽ tạo ra những cơ hội giá hời với những chứng khoán bị ảnh hưởng bởi thái độ đó do 
định kiến đối với chúng đã giữ cho giá của chúng ở những mức thấp quá đáng[194]. 

Sự lợi dụng những tình huống đặc biệt là một nhánh kỹ thuật của đầu tư đòi hỏi tâm lý và dụng 
cụ có phần nào khác thường. Chắc chỉ có một phần nhỏ những nhà đầu tư mạnh bạo của chúng ta 


112 



muốn tham gia, và cuốn sách này không phải là chồ thích họp đế giải thích cặn kẽ những phức tạp 
của nó[195]. 

Những hệ quả rộng hơn từ các quy luật đầu tư của chúng tôi Phương châm đầu tư, như đã được 
giải thích ở đây, phụ thuộc đầu tiên vào lựa chọn của nhà đầu tư thuộc loại phòng vệ (bị động) hoặc 
mạnh bạo (xông xáo). Nhà đầu tư xông xáo phải có kiến thức đáng kế về giá trị chứng khoán - đủ đế 
đảm bảo việc anh ta coi các hoạt động chứng khoán của mình là tương đương với việc kinh doanh 
công ty. Trong triết lý này không có chồ cho sự nửa vời, hay một loạt cấp độ chuyến tiếp dần dần, 
giữa trạng thái bị động và xông xáo. Nhiều nhà đầu tư, có lẽ là hầu hết họ tìm cách đặt mình vào 
một loại trung gian, theo ý chúng tôi, đây là sự thỏa hiệp sẽ tạo ra sự thất vọng hơn là thành tích. 

Là một nhà đầu tư, bạn không thế trở thành "nhà doanh nghiệp một nửa", tức là hy vọng đạt 
được một nửa mức lợi nhuận kinh doanh bình thường từ quỹ tiền của mình. 

Từ cách lập luận này suy ra, hầu hết những người sở hữu chứng khoán nên chọn nhóm phòng 
vệ. Họ không có thời gian, hay sự quyết tâm, hay công cụ tâm lý đế dấn thân vào sự đầu tư tựa như 
là doanh nghiệp vậy. Do đó, họ nên thỏa mãn với mức sinh lợi xuất sắc giờ đây có thế đạt được từ 
một danh mục đầu tư phòng vệ (thậm chí là thấp hơn), và họ nên kiên quyết từ chối cám dồ liên tục 
đế tăng mức sinh lợi này bằng cách nhảy sang hướng khác. 

Nhà đầu tư mạnh bạo có thể đàng hoàng dấn thân vào bất cứ hoạt động chứng khoán nào mà sự 
rèn luyện và đánh giá của anh ta phù họp với nó, và nếu chúng có vẻ đủ hứa hẹn khi đo bằng các 
tiêu chuẩn kinh doanh đã được thiết lập. 

Trong những lời khuyên và cảnh báo của chúng tôi cho những nhà đầu tư nhóm này, chúng tôi 
đã cố gắng áp dụng các tiêu chuấn kinh doanh như vậy. Với nhà đầu tư phòng vệ, chúng tôi được 
định hướng chủ yếu bởi ba yêu cầu về sự an toàn cốt lõi, sự đơn giản trong lựa chọn, và sự hứa hẹn 
các kết quả thỏa mãn, xét về mặt tâm lý cũng như về mặt số học. Việc sử dụng các tiêu chí này 
khiến chúng tôi phải loại ra khỏi lĩnh vực các đầu tư được khuyên dùng một số lớp chứng khoán 
thường được coi là thích hợp cho nhiều loại nhà đầu tư . Những đầu tư bị ngăn cấm này được liệt kê 
trong chương đầu tiên ở trang 46. 

Hãy đế chúng tôi xem xét đầy đủ hơn trước đây những gì được ngụ ý trong thứ bị loại ra này. 
Chúng tôi đã khuyên không nên mua tại mức "giá toàn phần" ba loại chứng khoán quan trọng sau: 
(1) trái phiếu ngoại, (2) cổ phiếu ưu đãi bình thường, và (3) cổ phiếu thường hạng hai, bao gồm, tất 
nhiên, cả những phát hành đầu tiên loại này. về "giá toàn phần" chúng tôi có ý nói tới mức giá gần 
bằng mệnh giá đối với những trái phiếu hoặc cố phiếu ưu đãi, và đối với cổ phiếu thường là giá đại 
diện cho giá trị kinh doanh hợp lý của công ty. Phần lớn các nhà đầu tư phòng vệ nên tránh những 
loại này ra, mặc cho mức giá thế nào đi nữa; còn nhà đầu tư mạnh bạo chỉ nên mua chúng khi mua 
được với mức giá hời - mà chúng tôi định nghĩa là không hơn hai phần ba giá trị đã được thấm định 
của các chứng khoán này. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả các nhà đầu tư đều được hướng dần bởi những lời khuyên của 
chúng tôi trong các vấn đề này? Câu hỏi này đã được xem xét với những trái phiếu ngoại, ở trang 
160 và chúng tôi không có gì đế nói thêm tại điếm này. Các cổ phiếu ưu đãi cấp độ đầu tư sẽ chỉ 
được mua bởi những công ty, chang hạn như công ty bảo hiểm, họ có thế thu lợi từ tình trạng thuế 
thu nhập đặc biệt của các phát hành chứng khoán mà họ sở hữu. 


113 



Hậu quả phiền toái nhất từ phuơng châm loại bỏ của chúng tôi là trong lĩnh vực các cố phiếu 
thuờng hạng hai. Neu hầu hết các nhà đầu tu, thuộc loại phòng vệ, không mua chúng thì phạm vi 
những nguời mua tiềm năng sẽ trở nên hết sức giới hạn. Hon nữa, nếu các nhà đầu tư mạnh bạo chỉ 
mua chúng với mức giá hời thì những phát hành này sẽ phải bị bán với mức thấp hon giá trị thật của 
chúng, trừ phi tới mức chúng bị mua một cách thiếu thông minh. 

Điều này nghe có vẻ gay gắt và thậm chí có vẻ hoi trái đạo lý. Nhưng thật ra chúng tôi chỉ đang 
thừa nhận những gì thực sự đã xảy ra trong phần lớn của 40 năm trước. Các phát hành hạng hai, 
phần lớn đều dao động ở mức giữa, thấp hon nhiều so với giá trị hợp lý của chúng. Chúng có lúc đạt 
tới và vượt qua giá trị đó nhưng điều này chỉ xảy ra ở phần trên của các thị trường giá lên, khi mà 
các bài học về kinh nghiệm thực tế sẽ đi ngược lại với sự sáng suốt của việc trả các mức giá thịnh 
hành của cổ phiếu thường. 

Tuy vậy, ở đây có một điều ngược đời. Công ty hạng hai trung bình được lựa chọn kỹ càng 
cũng có thế hứa hẹn bằng công ty đầu ngành trung bình. Những gì công ty nhỏ hon còn thiếu về sự 
ổn định vốn có thì nó có thể bù đắp bằng các khả năng tăng trưởng mạnh mẽ. Do đó có vẻ vô lý đối 
với nhiều bạn đọc khi coi việc mua các phát hành hạng hai với mức "giá trị doanh nghiệp" đây đủ 
của nó là "không thông minh". Chúng tôi nghĩ lý lẽ mạnh nhất là kinh nghiệm. Lịch sử tài chính cho 
thấy rõ rằng các nhà đầu tư có thế mong đợi kết quả thỏa mãn, nói chung, từ những cố phiếu thường 
hạng hai chỉ khi anh ta mua chúng với giá thấp hon giá trị của chúng đối với một người sở hữu nội 
bộ tức là dựa trên cơ sở giá hời. 

Câu cuối cùng chỉ ra rằng nguyên tắc này liên quan tới nhà đầu tư ngoài cuộc bình thường. Bất 
cứ ai có thể kiểm soát một công ty hạng hai, hoặc một người thuộc nhóm cố kết có sự kiểm soát đó, 
hoàn toàn có lý do đế mua các cố phiếu giống như khi anh ta đầu tư vào một "công ty khép kín" 
hoặc doanh nghiệp gọi vốn nội bộ khác. Sự khác biệt giữa vị trí, và do đó là phương châm đầu tư, 
của những người trong cuộc (nội bộ) và ngoài cuộc (ngoài công ty) trở nên quan trọng hơn khi mà 
bản thân công ty trở nên kém quan trọng hơn. Đặc điểm cơ bản của một công ty hạng nhất (primary 
company) hoặc hàng đầu là một cố phiếu tách lẻ ra thường có giá trị bằng một cố phiếu trong một 
khối có quyền kiểm soát. Trong các công ty hạng hai, giá trị thị trường trung bình của một cổ phiếu 
tách lẻ thường ít hơn nhiều so với giá trị của nó đối với một người sở hữu có quyền kiểm soát. Vì 
thực tế này, vấn đề về mối quan hệ giữa người nắm giữ cổ phần và người quản lý, và giữa người 
nắm cố phần nội bộ và ngoài công ty thường quan trọng hơn nhiều, và đáng tranh luận trong trường 
họp các công ty hạng hai, hơn là với những công ty hạng nhất. 

ở cuối chuơng 5, chúng tôi đã nhận xét về sự khó khăn của việc phân biệt rành mạch một cách 
nhanh chóng giữa các công ty hạng nhất và công ty hạng hai. Nhiều cổ phiếu thường thuộc khu vực 
ranh giới giữa hai hạng có thể thể hiện động thái giá kiểu trung bình. Sẽ không phải là vố lý khi một 
nhà đầu tư mua một phát hành như vậy với sự chiết khấu nhỏ so với giá trị thể hiện hoặc thẩm định 
của nó với giả thiết là nó chỉ cách một ít so với tiêu chuẩn hạng nhất và hoàn toàn có thế đạt được 
hạng đó trong tương lai không quá xa. 

Do đó, sự phân biệt giữa các phát hành hạng nhất và hạng hai không cần phải quá chính xác; vì 
nếu có thì sự khác biệt nhỏ về chất lượng sẽ tạo ra sự khác biệt lớn về giá mua vào họp lý. Khi nói 
như vậy là chúng tôi đã chấp nhận một vị trí trung gian trong việc phân loại cố phiếu thường, mặc 
dù chúng tôi khuyên không nên có vị trí trung gian như vậy trong việc phân loại nhà đầu tư. Lý do 
của chúng tôi về quan niệm tưởng như không nhất quán này là: Không có nguy hại gì lớn từ sự 


114 



không chắc chắn về quan điểm đối với một chứng khoán riêng lẻ bởi vì những trường họp như vậy 
là rất ngoại lệ, và không có nguy hại gì lớn về vấn đề đó. Song sự lựa chọn của nhà đầu tư giữa vị 
thế phòng vệ hoặc mạnh bạo thì lại có ảnh hưởng lớn tới anh ta, và anh ta không nên đế mình lần 
lộn hoặc thỏa hiệp trong quyết định co bản này. 


115 



BÌNH LUẬN VỀ CHƯƠNG 7 

“Cần rất nhiều sự mạnh bạo và rất nhiều sự cấn trọng đế tạo ra đuợc một tài sản lớn; và khi bạn 
đã có nó rồi, bạn còn cần gấp muời lần trí thông minh ấy để giữ đuợc nó”. 

- Nathan Mayer Rothschild- 

VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM KHÔNG LÀ GÌ CẢ 

Trong một thế giới lý tuởng, nhà đầu tu thông minh sẽ chỉ giữ cố phiếu khi nào chúng rẻ và bán 
chúng đi khi chúng có giá quá cao, sau đó chui ngay vào kho trái phiếu và tiền mặt cho tới khi cố 
phiếu lại đủ rẻ đế mua. Từ năm 1966 đến cuối 2001, một nghiên cứu đã tuyên bố 1 đô la giữ liên tục 
trong cổ phiếu sẽ tăng lên thảnh 1 1,71 đô la. Nhung nếu bạn rút khỏi cố phiếu truớc đúng năm ngày 
tệ nhất mỗi năm, 1 đô la ban đầu của bạn sẽ tăng lên thành 987,12 đô la[ 1 96] . 

Giống nhu hầu hết những ý tuởng thần diệu về thị truờng, điều trên đây dựa trên sự may rủi. 
Làm thế nào đế bạn (hay bất kỳ ai) có thế biết một cách chính xác những ngày nào là ngày tệ nhất - 
truớc khi chúng đến? Vào ngày 7/1/1973, tờ Thời báo New York đã đăng bài phỏng vấn với một 
trong những nhà dự báo tài chính hàng đầu của đất nuớc, nguời đã khuyên các nhà đầu tu mua 
chứng khoán một cách không do dự: "Rất hiếm khi bạn có thế gặp dịp tăng giá hoàn toàn nhu hiện 
nay." Nhà dự báo đó tên là Alan Greenspan, và rất hiếm khi có ai sai lầm hoàn toàn nhu vị chủ tịch 
tuông lai của Cục Dự trữ Liên bang Mỳ vào ngày đó: hai năm 1973 và 1974 hóa ra là hai năm tồi tệ 
nhất đối với sự tăng truởng kinh tế và thị truờng chứng khoán kế từ cuộc Đại Suy thoái[ 1 97] . 

Liệu các chuyên gia có thế căn đuợc thời điểm thị truờng tốt hon chút nào so với Alan 
Greenspan không? Tôi không thấy lý do nào đế không cho rằng phần lớn sự suy thoái đã nằm đằng 
sau chúng ta," Kate Leary Lee, chủ tịch công ty xác định thời điểm thị truờng R. M. Leary & Co., 
đã tuyên bố vào ngày 3/12/ 2001. "Đây là lúc bạn muốn tham gia vào thị truờng chứng khoán," bà 
nói thêm, khi dự đoán rằng các chứng khoán "trông rất tốt" cho quý đầu của năm 2002[198]. Trong 
ba tháng tiếp đó chứng khoán đã kiếm đuợc tỷ suất lợi nhuận chỉ vỏn vẹn có 0,28%, hoạt động kém 
tiền mặt 1,5 điểm phần trăm. 

Leary không phải là truờng hợp cá biệt. Một nghiên cứu bởi hai giáo su tài chính ở Đại học 
Duke cho thấy nếu bạn làm theo những lời khuyên của 10% các tờ tin định kỳ (newsletter) xác định 
thời điểm thị truờng tốt nhất, bạn sẽ kiếm đuợc tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 12,6% từ năm 1991 
đến năm 1995. Nhung nếu bạn đã bỏ qua chúng và giữ tiền của mình trong một quỳ chỉ số chứng 
khoán, bạn sẽ kiếm đuợc 16,4%[199]. 

Theo nhu nhà triết học Đan Mạch Soren Kierkegaard nhận xét, cuộc sống chỉ có thể hiểu đuợc 
khi nhìn nguợc lại quá khứ - nhung cuộc sống lại phải đuợc sống theo chiều xuôi đến tuông lai. Khi 
nhìn lại, bạn luôn có thế nhìn thấy chính xác lúc nào bạn nên mua và bán chứng khoán của mình. 
Nhung đừng đế điều đó đánh lừa bạn, làm bạn tuởng rằng mình có thế nhìn thấy, trong thời gian 
thực đang trôi qua, khi nào bạn nên vào cuộc và khi nào nên đi ra. Trên thị truờng tài chính, nhìn 
vuốt đuôi quá khứ đã qua luôn luôn là 20/20, nhung nhìn đón đầu tuông lai phía truớc lại thực sự là 
mù tịt. Và do đó đối với hầu hết các nhà đầu tư, việc xác định thời điểm thị trường là một khả năng 
không thế thực hiện được, xét cả về mặt thực tiễn cũng như mặt cảm quan[200]. 


116 



NHỮNG GÌ ĐI LÊN... 

Như một tàu vũ trụ tăng dần tốc độ khi nó đi vào tầng bình lưu của Trái Đất, các cố phiếu tăng 
trưởng thường có vẻ như bất chấp trọng lực. Hãy nhìn vào quỳ đạo của ba chứng khoán trong số 
những cố phiếu tăng trưởng nóng nhất những năm 1990: General Electric, Home Depot và Sun 
Microsystems (xem hình 7-1). 

BÁNG 7-Về các kết quả trung bình của các "quỹ tăng trưởng", 1961-1970 (a) 



1 

năm 

1970 

5 

năm 

1966- 

1970 

10 

năm 

1961- 

1970 

1970 

Tỷ 

suất 

cổ 

tức 

17 quỹ tăng trưởng 
lớn 

7,5% 

+23,2% 

+121,1% 

2,3% 

106 quỹ tăng trưởng 
nhỏ hơn - nhóm A 

-17,7 

+20,3 

+102,1 

1,6 

38 quỹ tăng trưởng 
nhỏ hơn - nhóm B 

-4,7 

+23,2 

+106,7 

1,4 

15 quỹ có từ "tâng 
trưởng" ở tên gọi 

-14,2 

+13,8 

+ 97,4 

1,7 

Chỉ số tổng hợp 
Standard & Poor's 

+3,5% 

+16,1 

+104,7 

3,4 

Chỉ số trung bình 
công nghiệp Dow 
Jones 

+8,7 

+2,9 

+83,0 

3,7 


a. Số liệu này do Wiesenberger Financial Services cung cấp. 
HÌNH 7-1 : Tăng lên, tăng lên và biến mất 


117 




General Electric 


Home Depot 


Sun Micro-systems 


Doanh thu (triệu đô la) 

Lợi tức trên một cổ phiếu (đô la) 

Tỷ suất lợi nhuận năm của chứng khoán (%) 
Tỷ số giá/lợi tức vào cuối năm 

Doanh thu (triệu đô la) 

Lợi tức trên một cổ phiếu (đô la) 

Tỷ suất lợi nhuận năm của chứng khoán (%) 
Tỷ số giá/lợi tức vào cuối năm 
Doanh thu (triệu đô la) 

Lợi tức trên một cồ phiếu (đô la) 

Tỷ suất lợi nhuận năm của chứng khoán (%) 
Tỷ số giá/lợi tức vào cuối năm 


1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

43,013 

46,119 

48,952 

51,546 

55,645 

0,65 

0,73 

0,83 

0,93 

1,07 

44,5 

40,0 

50,6 

40,7 

53,2 

18,4 

22,8 

29,9 

36,4 

47,9 

15,470 

19,536 

24,156 

30,219 

38,434 

0,34 

0,43 

0,52 

0,71 

1,00 

4,2 

5,5 

76,8 

108,3 

68,8 

32,3 

27,6 

37,5 

61,8 

73,7 

5,902 

7,095 

8,598 

9,791 

11,726 

0,11 

0,17 

0,24 

0,29 

0,36 

157,0 

12,6 

55,2 

114,7 

261,7 

20,3 

17,7 

17,9 

34,5 

97,7 


Nguồn: Bloomberg, Value Line Ghi chú: Doanh thu và lợi tức là của năm tài chính; tỷ suất lợi 
nhuận của chứng khoán là của năm niên lịch; tỷ số giá/lợi tức là giá tại thời điểm 31/12 chia cho lợi 
tức đuợc thông báo của 4 quý truớc đó. 

Trong mỗi năm kế từ năm 1995 đến hết năm 1999, mỗi chứng khoán trong số đó đều trở nên 
lớn hon và lời hon. Tiền lãi tăng gấp đôi đối với Sun và hon gấp đôi với Home Depot. Theo nhu 
Value Une, doanh thu của GE tăng 29%, lợi tức của nó tăng 65%. Với Home Depot và Sun, lợi tức 
trên một cố phần tăng khoảng gấp ba lần. 

Nhung còn có một điều khác đang xảy ra - và nó sẽ chang khiến Graham bất ngờ một chút nào. 
Các công ty càng tăng truởng nhanh thì chứng khoán của các công ty đó càng trở nên đắt hon. Khi 
các chứng khoán tăng giá nhanh hon chính công ty phát hành ra chúng, các nhà đầu tư cuối cùng sẽ 
phải hối hận. Như hình 7-2 cho thấy: 

Một công ty tuyệt không phải một đầu tư tuyệt nếu bạn phải trả giá quá cao cho chứng khoán 
của nó. 


Một chứng khoán càng lên giá cao, thì càng nhiều khả năng là nó sẽ còn lên cao nữa. Nhưng 
niềm tin bản năng đó lại mâu thuẫn hoàn toàn với một quy luật co bản của vật lý tài chính: Cái gì 
càng trở nên lớn hon thì càng phát triển chậm hon. Một công ty 1 tỉ đô la có thế tăng gấp đôi doanh 
số của mình một cách khá dề dàng; nhưng một công ty 50 tỉ đô la phải xoay chồ nào để kiếm thêm 
được 50 tỉ đô la nữa trong kinh doanh? 

Các cố phiếu tăng trưởng đáng được mua khi giá của chúng là họp lý, nhưng khi tỷ lệ giá/lợi 
tức của chúng tăng lên hon 25 hoặc 30 thì tình hình lại trở nên xấu đi: 

• Nhà báo Carol Loomis đã phát hiện ra rằng, từ năm 1960 đến hết năm 1999, chỉ có tám trong 
số 150 công ty trong danh sách Fortune 500 là đã có thể tăng lợi tức của mình ít nhất 15% trung 
bình hàng năm trong hai thập kỷ[201]. 


118 



• Khi xem xét dữ liệu của 5 thập kỷ, công ty nghiên cứu Saníòrd c. Bernstein & Co. cho thấy 
chỉ có 10% các công ty lớn của Mỹ tăng lợi tức của mình 20% trong ít nhất năm năm liên tiếp; chỉ 
có 3% tăng 20% trong ít nhất 10 năm liên tục; và không có công ty nào làm đuợc vậy trong 15 năm 
liên[202]. 

• Một nghiên cứu có tính học thuật về hàng nghìn chứng khoán Mỳ từ năm 1951 đến 1998 cho 
thấy trong tất cả những khoảng 10 năm, lợi nhuận ròng tăng trung bình 9,7% mỗi năm. Nhung với 
20% các công ty lớn nhất, lợi nhuận tăng trung bình hàng năm chỉ có 9,3%[203]. 

HÌNH 7-2 Coi chừng điều duới đây 



Giá chứng 
khoán 

Giá chứng 
khoán 

Tỷ số 
P/E 

Tỷ số 
P/E 


31/12/ 

1999 (đô 
la) 

31/12/ 

2002 (đô 
la) 

31/ 

12/ 

1999 

Tháng 

3/2003 

General 

Electric 

51,58 

24,35 

48,1 

15,7 

Home Depot 

68,75 

23,96 

97,4 

14,3 

Sun 

Microsystems 

38,72 

3,11 

123,3 

k/c 


k/c: không có số liệu; Sun bị thua lỗ ròng trong năm 
2002. 

Nguồn: www.morningstar.com, 

yahoo. marketguide. com 

Thậm chí nhiều công ty dần đầu cũng không nhận ra những điều khác thuờng này (xem phần 
đóng khung ở trang sau). Tuy nhiên, nhà đầu tu thông minh quan tâm tới những cổ phiếu tăng 
truởng lớn không phải vào lúc chúng đuợc ua chuộng nhất - mà là vào lúc có vấn đề gì đó đang xảy 
ra. Vào tháng 7/2002, .Tohnson & Johnson tuyên bố rằng những nhà điều tiết Liên bang đang xem 
xét những lời buộc tội về việc làm giả số sách tại một trong những nhà máy duợc phấm của hãng, 
thế là chứng khoán của nó đã mất 16% chỉ trong có một ngày. Điều này đã kéo giá cố phiếu của J & 
J từ 24 lần lợi tức của 12 tháng truớc xuống còn chỉ 20 lần. Với mức thấp hơn đó, lohnson & 
Johnson có thể một lần nữa trở thành một chứng khoán tăng truởng còn nhiều chồ để phát triển - 
biến nó thảnh cái mà Graham gọi là "công ty lớn nhung tuơng đối ít đuợc ua chuộng" [204]. Kiếu 
không đuợc ua chuộng tạm thời này có thế tạo ra tài sản lâu dài bằng cách giúp bạn mua chứng 
khoán của một công ty tuyệt vời với mức giá vừa phải. 


119 




TIỀM NĂNG LỚN CHO TĂNG TRƯỞNG SỐT 


Các nhà đầu tư không phải những người duy nhất là nạn nhân của ảo giác rằng sự tăng trưởng 
sốt có thế kéo dài mãi. Vào tháng 2 năm 2000, tống giám đốc John Roth của công ty Nortel 
Networks đã được hỏi rằng công ty cáp quang khống lồ của ông còn có thế lớn tới mức nào nữa. 
"Ngành công nghiệp này tăng trưởng từ 14% đến 15% một năm," Roth trả lời, "và chúng tôi sè phát 
triển nhanh hon thế tới sáu điểm. Với một công ty kích thước như của chúng tôi, điều này khá là dữ 
dội." Chứng khoán của Nortel, tăng gần 51% mỗi năm trong sáu năm vừa qua, lúc đó được bán gấp 
87 lần những gì mà Phố Wall dự đoán nó kiếm được trong năm 2000. Chứng khoán đó có bị quá giá 
không? "Nó đang lên đến đấy," Roth nhún vai, "nhưng vẫn còn rất nhiều khoảng trống đế tăng thêm 
giá trị của chúng tôi khi mà chúng tôi thực hiện chiến lược không dây của mình." (Bất luận thế nào 
đi nữa, ông này nói thêm, công ty Cisco Systems hiện đang bán với mức 121 lần lợi tức được dự 
đoán của nó!)(l) Còn đối với Cisco, vào tháng 1 1 năm 2000, tống giám đốc của nó là John 
Chambers đã tuyên bố rằng công ty của ông sẽ còn tăng trưởng ít nhất 50% một năm. "Suy luận 
logic," ông tuyên bố, "sẽ cho thấy rằng đây là sự đột phá." Chứng khoán của Cisco đã giảm rất 
nhiều - lúc đó nó chỉ được bán với mức vỏn vẹn 98 lần lợi tức của năm trước đó - và Chambers đã 
thúc giục các nhà đầu tư nên mua chúng. Vậy bạn sẽ định đánh cược vào ai?" ông ta hỏi. 'Thời điểm 
hiện tại có lẽ là thời co đó. "(2) Thế nhưng, các công ty tăng trưởng nhanh này lại đã teo lại - và 
chứng khoán giá quá cao của chúng thì héo hon. Lợi nhuận của Nortel giảm 37% trong 2001, và 
công ty này đã mất hon 26 tỉ đô la trong năm đó. Lợi nhuận của Cisco tuy có tăng 18% trong năm 
2001, nhưng công ty này cuối cùng bị lồ ròng là hon 1 tỉ đô la. Chứng khoán của Nortel có giá 
1 13,50 đô la khi Roth phát biểu, đã xuống mức giá 1,65 đô la khi kết thúc năm 2002. Các cố phần 
của Cisco, có giá 52 đô la khi Chambers gọi công ty mình là một "đột phá", đã đố xuống còn 13 đô 
la. 


Cả hai công ty đã từ đó mà trở nên thận trọng hon khi dự báo về tưong lai. 

1. Li Sa Gibbs, "Optic Uptick," Money, tháng 4/ 2000, trang 54-55. 

2. Brooke Southall, "Chiến lược kết thúc trò choi của CISCO," InvestmentNews (Tin tức Đầu 
tư), tháng 1 l/2000trang 1, 23. 

BẠN CÓ NÊN ĐẶT HẾT TRỨNG VÀO MỘT RỔ? 

"Hãy đặt hết trứng vào một rố và canh chừng ro đó," Andrew Camegie đã tuyên bố từ một thế 
kỷ trước. "Đừng làm phân tán tầm ngắm của mình. ... Những thành công lớn nhất trong cuộc sống 
được tạo ra bởi sự tập trưng." Như Graham đã chỉ ra, "những tài sản lớn nhất từ cổ phiếu thường" đã 
được tạo ra bởi những người đã đặt hết tiền của mình vào một đầu tư mà họ hiếu cực kỳ rõ. 

Hầu như tất cả những người giàu nhất nước Mỹ đều bắt nguồn sự giàu có của mình từ việc đầu 
tư tập trung vào một ngành hoặc thậm chí là một công ty (hãy nghĩ tới Bill Gates và công ty 
Microsoit, Sam Walton và công ty Wal-Mart, hoặc gia đình Rockicllcrs và công ty Standard Oil). 
Chang hạn, danh sách Forbes 400 những người Mỳ giàu nhất được thống lĩnh chủ yếu bởi các tài 
sản không đa dạng hóa, kế từ khi bản danh sách này được thu thập lần đầu tiên vào năm 1982. 


120 



Tuy nhiên, gần như không có tài sản nhỏ nào đã được tạo ra bằng cách này - và không có mấy 
tài sản lớn đã được giữ theo cách đấy. Những gì Carnegie quên nhắc tới là sự tập trung cũng tạo ra 
những thất bại lớn nhất của cuộc đời. Hãy nhìn lại vào "Danh sách giàu có" của Forbes. Vào năm 
1982, giá trị ròng trung bình của một thành viên trong Forbes 400 là 230 triệu đô la. Đe vào được 
danh sách Forbes 400 năm 2001, thành viên trung bình của năm 1982 chỉ cần kiếm được tỷ suất lợi 
nhuận trung bình hàng năm 4,5% trên tài sản của mình - trong một thời kỳ mà thậm chí các tài 
khoản ngân hàng còn có hoa lợi cao hon nhiều và thị trường chứng khoán có tỷ lệ lợi nhuận trung 
bình hàng năm là 13,2% Vậy bao nhiêu người trong số những người giàu của Forbes 400 vẫn còn 
nằm trong danh sách đó 20 năm sau? Chỉ có 64 trong các thành viên ban đầu - vỏn vẹn 16% - là vẫn 
còn nằm trong danh sách đó vào năm 2002. Bằng cách giữ hết trứng trong một rổ, điều đã từng giúp 
họ vào được danh sách ban đầu trong các ngành công nghiệp đã từng bùng nổ như xăng và dầu, hay 
phần cứng máy tính, hay chế tạo co bản, tất cả những thành viên ban đầu đã roi rụng mất. Khi thời 
điểm khó khăn tới, không ai trong những người đó - mặc cho những lợi thế khổng lồ mà tài sản lớn 
có thế đem tới - có sự chuẩn bị sẵn sàng. Họ chỉ có thể đứng nhìn và đau đớn nghe tiếng tan vỡ ghê 
gớm khi mà nên kinh tế luôn thay đổi đã đập nát cái ro duy nhất và tất cả số trứng của họ trong 
đó[205]. 

THÙNG GIÁ HỜI 

Bạn có thể nghĩ rằng trong thế giới được kết nối vô tận của chúng ta, không khó gì đế xây dựng 
lên và mua một danh sách chứng khoán thỏa mãn được các tiêu chí của Graham về các món giá hời 
(trang 192- 193). Mặc dù Internet là một nguồn giúp đõ' hữu ích, bạn vẫn sẽ phải làm hầu hết phần 
việc bằng tay. 

Hãy lấy một tò' Wall Street Joumal của ngày hôm nay, lật sang phần 'Tiền & Đầu tư", nhìn vào 
các phiếu ghi điểm của NYSE và NASDAQ để xem danh sách hiện tại của các chứng kh oản đã đạt 
được mức thấp nhất trong năm vừa qua - một cách rất nhanh chóng và dề dàng để tìm ra các công ty 
có thể vượt qua phép kiểm định về vốn lưu động ròng của Graham. (Trực tuyến, bạn có thể thử tại 
http ://quote ■mornỉngstar. com/ higlow.html?msection=HighLow.) Đe xem một chứng khoán có đang 
được bán với mức giá ít hon giá trị của vốn lưu động ròng (cái mà những người làm theo Graham 
gọi là "net nets" - lưới ròng), hãy tải về hoặc yêu cầu báo cáo quý hoặc báo cáo năm gần đây nhất 
của công ty từ trang web của nó, hoặc từ co sở dữ liệu của EDGAR tại www.SGC.gov . Từ tài sản 
hiện hành của công ty, hãy trừ đi tổng số nợ của nó, bao gồm bất cứ cố phiếu ưu đãi hay nợ dài hạn 
nào. (Hoặc hãy xem cuốn "Điều tra về đầu tư- của Value Line" tại thư viện noi bạn ở đế giúp tiết 
kiệm cho mình một khoản đăng ký mua ấn phấm đắt tiền hàng năm. Mỗi số đều có một danh sách 
"Chứng khoán giá hời" gần giống với định nghĩa của Graham.) Hầu hết những chứng khoán này 
gần đây thuộc những lĩnh vực đã bị ném bom tan tành như công nghệ cao và truyền thông. 

Vào ngày 3 1/10/2002 chang hạn, công ty Comverse Technology có 2,4 tỉ đô la tài sản hiện 
hành và tống số nợ là 1,0 tỉ đô la, tức là có 1,4 tỉ đô la tiền vốn lưu động ròng. Với ít hon 190 triệu 
cổ phần chứng khoán, và giá chứng khoán dưới 8 đô la một cổ phần, Comverse có tổng vốn hóa thị 
trường suýt soát dưới 1,4 tỉ đô la. Với giá chứng khoán không cao hon giá trị tiền mặt và hàng kho 
của Comverse, việc kinh doanh đang tiếp diễn của công ty gần như là bán không. Như Graham đã 
từng biết, bạn vần có thể mất tiền vào một chứng khoán như Comverse - đó là lý do vì sao bạn chỉ 
nên mua chúng nếu bạn tìm thấy khoảng hai tá một lần và sau đó giữ chúng một cách kiên nhẫn. 


121 


Nhưng chỉ vào những dịp rất hiếm hoi khi Ngài Thị trường tạo ra nhiều món hời thật sự như vậy, 
bạn mới tin chắc là sẽ kiếm được tiền. 

CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA BẠN LÀ GÌ? 

Đầu tư vào các chứng khoán ngoại không phải bắt buộc đối với nhà đầu tư thông minh, nhưng 
nó cũng được khuyến khích. Tại sao? Hãy thử một thí nghiệm về suy nghĩ. Đây là cuối năm 1989 
và bạn là người Nhật. Đây là các thực tế: 

• Trong mười năm qua, thị trường chứng khoán của bạn đã có lợi nhuận trung bình hàng năm 
21,2%, cao hon nhiều so với 17,5% có lợi nhuận hàng năm của Mỳ. 

• Các công ty của Nhật đang mua hết mọi thứ ở Mỳ, từ sân golf Pebble Beach đến Trung tâm 
Rockíeller; trong khi đó các công ty Mỳ như Drexel Burnham Lambert, Finacial Corp. of America 
và Texaco đang phá sản. 

• Ngành công nghệ cao của Mỳ đang chết dần. Ngành này ở Nhật thì đang bùng nổ. 

Vào năm 1989, ở đất nước Mặt trời mọc, bạn chỉ có thế kết luận rằng đầu tư ở ngoài Nhật Bản 
là ý tưởng ngu ngốc nhất kế từ thời có các máy bán sushi tự động. Theo lẽ thường, bạn đặt hết tiền 
của mình vào các chứng khoán Nhật. 

Ket quả? Trong thập kỷ tiếp theo, bạn mất gần hai phần ba số tiền của mình. 

Bài học? Không phải là bạn không bao giờ nên đầu tư vào các thị trường ngoại như Nhật; mà là 
người Nhật đáng lẽ không nên giữ hết tiền ở trong nước. Và bạn cũng vậy. Neu bạn sống ở Mỳ, làm 
việc ở Mỳ, và được trả tiền bằng đô la Mỳ, bạn đã đặt một khoản cược nhiều tăng vào nên kinh tế 
Mỳ. Đe thận trọng, bạn nên đặt một phần danh mục đầu tư của mình vào đâu đó - chỉ vì không có 
ai, ở bất kỳ đâu, có thế biết tưong lai sẽ mang lại cái gì, dù trong nước mình hay ở nước ngoài. Đặt 
tới một phần ba số tiền chứng khoán của mình vào các quỹ tưong hồ chuyên về chứng khoán ngoại 
(bao gồm những chứng khoán trong các thị trường đang nổi lên) giúp bạn phòng ngừa được sự rủi 
ro rằng sân sau của mình không phải lúc nào cũng là noi tốt nhất trên thế giới đế đầu tư. 


122 



CHƯƠNG 8 


NHÀ ĐẦU Tư VÀ CÁC DAO ĐỘNG THỊ TRƯỜNG 

Neu quỹ tiền của nhà đầu tu đuợc đặt vào các trái phiếu cấp cao có kỳ hạn tuông đối ngắn - 
chẳng hạn, bảy năm hoặc ngắn hon - anh ta sẽ không bị ảnh huởng nhiều bởi các thay đổi về giá thị 
truờng và cũng không cần phải quan tâm nhiều tới chúng. (Điều này cũng áp dụng với các trái phiếu 
tiết kiệm Mỳ mà anh ta giữ, những thứ anh ta luôn có thế trả lại với mức giá chi phí mua vào hoặc 
cao hon.) Các trái phiếu dài hạn của anh ta có thế có sự thay đối giá tuông đối rộng trong thời hạn 
lưu hành của chúng, và danh mục đầu tư vào cố phiếu thường của anh ta gần như chắc chắn sẽ dao 
động về giá trị trong bất kỳ giai đoạn vài năm nào. 

Nhà đầu tư nên biết về những khả năng này và cần được chuẩn bị sẵn sàng cả về mặt tài chính 
lần tâm lý. Anh ta sẽ muốn thu lợi từ những thay đối của các mức thị trường - hắn là qua sự tăng giá 
trị của các chứng khoán anh ta giữ khi thời gian trôi qua, và có lẽ là bằng việc mua và bán tại những 
mức giá thuận lợi. Sự quan tâm này về phần anh ta là không thế tránh được, và cũng rất chính đáng. 
Nhưng nó có nguy hiểm rất thực là có thế khiến anh ta có thái độ và hoạt động mang tính đầu co. 

Rất dề đế chúng tôi bảo là bạn đừng đầu cơ; song điều khó đối với bạn là làm theo lời khuyên đó. 
Hãy cho phép chúng tôi nhắc lại những gì chúng tôi đã nói ngay ở đầu: Nếu bạn muốn đầu cơ thì cứ 
làm đi, song mắt bạn phải mở to, đế biết rằng cuối cùng có thế bạn sè phải mất tiền; hãy đảm bảo 
chắc chắn là bạn phải giới hạn được lượng rủi ro và tách rời nó một cách hoàn toàn ra khỏi chương 
trình đầu tư của bạn. 

Đầu tiên, chúng tôi sẽ đề cập đến một vấn đề quan trọng hơn là sự thay đổi giá của cổ phiếu 
thường, và sau đó chuyến sang lĩnh vực trái phiếu. Trong chương 3, chúng tôi đã cung cấp một bản 
điều tra về lịch sử hoạt động của thị trường trong hàng trăm năm qua. Trong phần này, chúng tôi 
thỉnh thoảng sẽ quay lại với tài liệu đó, đế xem số sách của quá khứ hứa hẹn điều gì cho nhà đầu tư 
- dưới dạng sự lên giá trong dài hạn của một danh mục đầu tư được giữ tương đối ít thay đổi trong 
các đợt tăng và giảm giá liên tiếp nhau, hay là dưới dạng các cơ hội mua các mức gần thấp nhất của 
thị trường giá xuống và bán không quá thấp so với các mức cao của thị trường giá lên. 

Các dao động thị trường như là hướng dần cho các quyết định đầu tư. Do các cổ phiếu thường, 
thậm chí cả những cái có cấp độ đầu tư, phải chịu các dao động giá hên tục và rất rộng, nhà đầu tư 
thông minh nên quan tâm đến các khả năng thu lời từ những lần con lắc xoay chuyến đó. Có hai 
cách anh ta có thế dùng: cách xác định thời điểm và cách định giá. Khi nói xác định thời điểm 
chúng tôi có ý nói đến cố gắng dự đoán động thái của thị trường chứng khoán - đế mua hoặc giữ khi 
phương hướng tương lai chắc chắn sẽ đi lên, đế bán hoặc tránh mua khi phương hướng đi xuống. 
Khi nói định giá, chúng tôi muốn nói đến cố gắng mua chứng khoán khi chúng có mức giá niêm yết 
thấp hơn nhiều giá trị họp lý của chúng, và bán chúng đi khi giá của chúng cao hơn giá trị đó. Có 
một kiếu định giá ít tham vọng hơn, đó là nồ lực khá đơn giản: khi mua bạn không bỏ ra quá nhiều 
tiền cho chứng khoán của mình. Điều này có lẽ là đủ đối với nhà đầu tư phòng vệ, người đặt trọng 
tâm vào việc giữ chứng khoán lâu dài; nhưng điều đó có nghĩa là thế hiện sự lưu tâm cần thiết tối 
thiểu đối với các mức giá của thị trường[206]. 

Chúng tôi tin rằng nhà đầu tư thông minh có thế tạo ra các kết quả thỏa đáng từ việc định giá 
theo bất kỳ kiểu nào. Chúng tôi cũng tin rằng nếu anh ta đặt trọng tâm vào việc xác định thời điểm, 
theo nghĩa là dự đoán, anh ta rốt cuộc sẽ trở thành một nhà đầu cơ và sẽ có kết quả tài chính của 


123 



một nhà đầu cơ. Sự phân biệt này có vẻ tinh tế đối với những người không chuyên, và nó không 
được chấp nhận phố biến trên Phố Wall. Thật ra trong việc kinh doanh, hoặc trong niềm tin tuyệt 
đối, thì các nhà môi giới chứng khoán và dịch vụ đầu tư có vẻ gắn kết với một nguyên tắc là cả các 
nhà đầu tư và đầu cơ vào chứng khoán thường đều nên chú ý cấn thận tới các dự báo thị trường. 

Chúng tôi tin rằng nếu người ta càng đi xa khỏi Phố Wall, thì càng thấy có nhiều sự ngờ vực 
hơn đối với những kỳ vọng của việc dự báo hoặc xác định thời điểm thị trường. Nhà đầu tư hiếm 
khi có the thật sự tin vào vô số các dự đoán xuất hiện mỗi ngày và dành cho anh ta thắc mắc. Thế 
nhưng trong nhiều trường họp, anh ta vẫn quan tâm đến chúng và thậm chí hành động dựa trên 
chúng. Tại sao? Vì anh ta đã bị thuyết phục rằng việc anh ta có một chút ý kiến về phương hướng 
tương lai thị trường là quan trọng, và vì anh ta cảm thấy là công ty môi giới hoặc dịch vụ dự đoán ít 
ra là đáng tin cậy hơn là bản thân mình[207]. 

Chúng tôi không có đủ chồ ở đây đế thảo luận chi tiết cái lợi và hại của việc dự đoán thị 
trường. Một lượng lớn chất xám đã tham gia vào lĩnh vực này, và chắc chắn là một số người có thế 
kiếm tiền bằng cách làm những nhà phân tích thị trường giỏi. Nhưng thật là vô lý khi nghĩ rằng 
công chúng có thế kiếm tiền bằng các dự đoán thị trường. Vì ai sê mua khi công chúng, khi có một 
dấu hiệu nhất định, đố xô đi bán lấy lời? Neu bạn, là người đọc sách này, hy vọng trở nên giàu hơn 
qua các năm bằng cách làm theo một chương trình hoặc hướng dần về dự đoán thị trường, bạn phải 
thấy rằng mình đang làm những gì mà vô số người khác cũng đang nhắm tới, và phải làm tốt hoư rất 
nhiều người đang cạnh tranh với bạn trên thị trường. Không có cơ sở logic hay kinh nghiệm nào để 
cho rằng một nhà đầu tư điển hình hoặc trung bình có thế dự đoán các động thái thị trường thảnh 
công hơn công chúng, mà anh ta cũng là một phần của công chúng. 

Có một khía cạnh của triết lý "xác định thời điểm" có vẻ như nằm ngoài sự chú ý của mọi 
người. Việc xác định thời điểm có tầm quan trọng tâm lý rất lớn đối với nhà đầu cơ vì anh ta muốn 
kiếm tiền nhanh. Việc phải chờ một năm trước khi chứng khoán của mình tăng giá là điều hết sức 
khó chịu với anh ta. Song một thời gian chờ đợi kiếu như vậy không có tác động gì đối với nhà đầu 
tư. Anh ta có lợi thế gì khi đế tiền của mình không được đầu tư cho tới khi anh ta nhận được một vài 
dấu hiệu (giả định là) đáng tin cậy rằng thời điểm mua đã tới? Anh ta sẽ hưởng được lợi thế chỉ 
bằng cách chờ đợi, sau đó mua được với giá thấp hoư một cách đáng kể đế bù vào lồ thu nhập cố 
tức của mình. Điều này có nghĩa là việc xác định thời điểm không có giá trị thực đối với nhà đầu tư 
trừ phi nó trùng họp với việc định giá - nghĩa là, trừ phi nó giúp anh ta mua lại các cổ phiếu của 
mình với mức giá thấp hơn một cách đáng kế so với giá bán lần trước của anh ta. 

về mặt này, lý thuyết Dow nổi tiếng để xác định thời điểm mua và bán có một lịch sử kỳ 
lạ[208]. Nói một cách ngắn gọn thì kỳ thuật này lấy tín hiệu mua từ một kiểu "đột phá" đặc biệt của 
các chỉ số trung bình chứng khoán ở phía đi lên, và tín hiệu bán từ một đột phá tương tự ở phía đi 
xuống. Ket quả được tính toán - không hắn là kết quả thực - của phương pháp này đã cho thấy một 
loạt lợi nhuận không ngắt quãng trong các hoạt động từ năm 1897 đến đầu những năm 1960. Dựa 
trên cơ sở của sự thế hiện đó, giá trị thực tế của lý thuyết Dow dường như đã được thiết lập một 
cách vững chắc; sự nghi ngờ, nếu có, sẽ được áp dụng đối sự đáng tin cậy của số liệu thống kê đã 
được công bố như một bức tranh về những gì mà một nhà thực hành lý thuyết Dow sẽ thật sự thực 
hiện trên thị trường. 

Sự xem xét kỹ lưỡng hơn với các con số sẽ cho thấy rằng chất lượng của các kết quả đạt được 
từ lý thuyết Dow đã thay đối hoàn toàn sau năm 1938 - một vài năm sau khi lý thuyết đó được chấp 


124 



nhận một cách nghiêm túc trên Phố Wall. Thành tích tuyệt vời của nó là việc đã đưa ra tín hiệu bán, 
tại mức 306, khoảng một tháng trước vụ sập năm 1929 và giữ cho những người làm theo nó thoát 
khỏi thị trường giá xuống kéo dài cho tới khi mọi thứ đã trở lại bình thường, tại mức 84, vào năm 
1933. Nhưng từ năm 1938 trở đi, lý thuyết Dow hoạt động chủ yếu bằng cách gạt những người thực 
hành nó ra tại mức giá khá tốt nhưng sau đó lại đưa họ vào ở mức giá cao hon. Trong gần 30 năm 
sau đó, một người sẽ làm tốt hon đáng kể chỉ bằng cách mua và giữ DJIA[209]. 

Theo quan điểm của chúng tôi, dựa vào sự nghiên cứu kỹ lưỡng về vấn đề này, sự thay đổi 
trong các kết quả của lý thuyết Dow không phải là ngẫu nhiên. Nó thế hiện một đặc điểm vốn có 
của các công thức dự đoán và giao dịch trong các lĩnh vực kinh doanh và tài chính. Những công 
thức đó đã giành được những người ủng hộ và tầm quan trọng vì chúng đã hoạt động rất tốt trong 
một thời gian, hoặc có lúc chỉ vì chúng khít với số liệu thống kê trong quá khứ. Nhưng khi mà 
chúng được áp dụng nhiều hon, sự tin cậy của chúng thường có xu hướng giảm dần. Điều này xảy 
ra vì hai lý do: Thứ nhất, thời gian đem tới những điều kiện mới mà công thức cũ không thích họp 
nữa. Thứ hai, trong các phi vụ làm ăn trên thị trường chứng khoán, bản thân mức độ phố biến của 
một lý thuyết kinh doanh đã có ảnh hưởng tới hành vi của thị trường, điều đó làm mất đi những co 
hội kiếm lời trong thời gian dài. (Mức độ phổ biến của một thứ gì đó kiểu như lý thuyết Dow có vẻ 
đã tự tạo ra một sự xác nhận cho chính nó, bởi vì nó đã làm cho thị trường tăng hoặc giảm thông 
qua chính hành động của những người thực hành nó khi một tín hiệu mua hoặc bán được đưa ra. 

Một vụ "xô bồ" kiếu này, tất nhiên là nguy hiểm hon là có lợi đối với nhà kinh doanh trong công 
chúng). 

Phưong thức mua thấp bán cao. Chúng tôi tin rằng một nhà đầu tư trung bình không thế đối phó 
một cách thành công với các chuyến động giá khi cố gắng dự đoán chúng. Anh ta có thế thu lời từ 
chúng sau khi chúng xảy ra - tức là mua sau mỗi lần giảm mạnh và bán sau mồi lần tăng mạnh 
không? Những dao động của thị trường trong một thời gian nhiều năm cho đến năm 1950 đã đem 
tới sự khích lệ đáng kế cho ý tưởng đó. Thật vậy, một định nghĩa truyền thống về "nhà đầu tư lanh 
lợi" là "một người mua trong thị trường giá xuống trong khi mọi người thì bán, và bán trong một thị 
trường giá lên khi mọi người đang mua". Neu chúng ta xem xét biểu đồ I (trong chuông 3), trong đó 
ghi dao động của chỉ số tống họp Standard & Poor's trong khoảng thời gian từ năm 1900 đến năm 
1970, và những con số hỗ trợ trong bảng 3-1 (trang 82), chúng ta có thế dề dàng thấy rằng vì sao 
quan điểm này vẫn được áp dụng cho tới những năm gần đây. 

Trong giai đoạn từ năm 1 897 đến năm 1949 có mười chu kỳ thị trường trọn vẹn, chạy từ mức 
thấp nhất của thị trường giá xuống đến mức cao nhất của thị trường giá lên, và trở lại mức thấp nhất 
của thị trường giá xuống. Sáu chu kỳ trong số này kéo dài không quá bốn năm, bốn chu kỳ có thời 
gian sáu hoặc bấy năm, và một chu kỳ - chu kỳ "kỷ nguyên mới" nối tiếng của các năm 1921-1932 - 
kéo dài tới mười một năm. số phần trăm tăng từ mức thấp nhất đến mức cao nhất có phạm vi từ 
44% đến 500%, và hầu hết là trong khoảng từ 50% đến 100%. số phần trăm sụt giảm sau đó có 
phạm vi từ 24% đến 89%, và hầu hết trong khoảng từ 40% đến 50%. (Nên nhớ rằng một lần giảm 
50% sẽ làm mất hoàn toàn lợi thế trước đó của việc tăng 100%). 

Hầu hết các thị trường giá lên đều có một số đặc điểm chung được định nghĩa rõ ràng, chắng 
hạn như (1) một mức giá cao lịch sử, (2) tỷ lệ giá/lợi tức cao, (3) hoa lợi cố tức thấp so với hoa lợi 
của trái phiếu, (4) có nhiều sự đầu co bằng tiền vay (bảo chứng), và (5) nhiều phát hành cổ phiếu 
thường mói với chất lượng thấp. Do đó, đối với một người nghiên cứu lịch sử thị trường chứng 


125 



khoán thì có vẻ nhà đầu tư thông minh phải có khả năng nhận dạng những thị trường giá xuống và 
giá lên luân hồi, và mua trong thị trường giá xuống, bán trong thị trường giá lên, và cứ làm như vậy 
phần lớn thời gian tại những khoảng thời gian tưong đối ngắn. Nhiều phưong pháp đa dạng đã được 
phát triển đế quyết định các mức mua và bán của thị trường chung dựa vào các yếu tố giá trị hoặc 
chuyến động phần trăm giá, hoặc cả hai. 

Nhưng chúng tôi cần phải chỉ ra rằng ngay cả trước khi thị trường giá lên chưa từng thấy bắt 
đầu vào năm 1949, đã có các dao động đủ lớn trong các chu kỳ thị trường kế tiếp nhau đế làm phức 
tạp và đôi khi là làm rối loạn quá trình đáng mong ước của việc mua thấp và bán cao. Chu kỳ khác 
biệt đáng lưu ý nhất, đưong nhiên, là thị trường giá lên rất lớn vào cuối những năm 1920, khiến tất 
cả tất cả các tính toán đều bị "trật bánh răng" [2 10]. Do đó, thậm chí cả vào năm 1949, việc những 
phưong pháp và cách thực hiện tài chính của nhà đầu tư có thế dựa chủ yếu vào việc mua tại các 
mức thấp của thị trường giá xuống, và bán tại những mức cao của thị trường giá lên, là một việc 
hoàn toàn không chắc chắn. 

Hóa ra, điều ngược lại mới đúng. Hành vi của thị trường trong hai mưoi năm vừa qua đã không 
đi theo quy luật trước đó, cũng không tuân theo những gì đã từng được coi là các dấu hiệu nguy 
hiểm rõ ràng, hay cho phép khai thác nó một cách thành công bằng cách áp dụng những quy tắc cũ 
về việc mua thấp và bán cao. Liệu quy luật cũ về thị trường đi lên và đi xuống tuông đối đều đặn 
cuối cùng có quay trở lại không, chúng tôi không biết. Nhưng chúng tôi thấy có vẻ là không thực tế 
đối với nhà đầu tư khi cho rằng phưong châm hiện tại của anh ta sẽ cố gắng dựa vào công thức cố 
điển - tức là, chờ các mức thị trường giá xuống theo một cách có thế chứng minh được trước khi 
mua bất cứ cố phiếu thường nào. Tuy nhiên, phưong châm mà chúng tôi gợi ý cho phép có sự thay 
đổi trong tỷ lệ của cổ phiếu thường đối với trái phiếu trong danh mục đầu tư, nếu nhà đầu tư lựa 
chọn làm như vậy, tùy theo các mức giá cố phiếu có hấp dần hon hoặc kém hấp dần hon theo những 
tiêu chí về giá trị [21 1 ]. 

Các kế hoạch đầu tư theo công thức. Trong những năm đầu của đợt tăng giá thị trường bắt đầu 
vào các năm 1949-1950, sự quan tâm đáng kế được dành cho các phưong pháp lợi dụng các chu kỳ 
của thị trường chứng khoán. Chúng được biết đến như là các "kế hoạch đầu tư theo công thức". Bản 
chất của những kế hoạch như vậy - trừ trường hợp đon giản của bình quân chi phí đô la - là nhà đầu 
tư tự động bán một số các cố phiếu thường khi thị trường tăng đáng kế. Trong nhiều trường họp như 
vậy, mức tăng rất lớn của mức thị trường sẽ dần tới việc bán tất cả các cố phiếu thường đang giữ; 
còn một số trường họp khác thì duy trì một tỷ lệ nhỏ các cố phần sở hữu trong mọi điều kiện. 

Cách tiếp cận này có sự hấp dần kép của cả việc nghe ra có vẻ hợp lý (và có vẻ thận trọng) và 
việc nó cho những kết quả xuất sắc khi được đem áp dụng có hiệu lực cho thị trường chứng khoán 
nhiều năm trước. Tiếc thay, sự thịnh hành của nó lại mạnh nhất đúng vào lúc mà nó lâm vào cảnh 
hoạt động kém nhất. Nhiều người trong số những "người áp dụng kế hoạch theo công thức" thấy 
mình bị loại ra hoàn toàn hoặc gần như bị đấy ra khỏi thị trường tại một mức nào đó vào khoảng 
giữa những năm 1950. Đúng là họ đã kiếm được lợi nhuận một cách xuất sắc, nhưng theo nghĩa 
rộng thì thị trường đã "chạy khỏi" họ sau đó, và các công thức đó đã cho họ rất ít co hội để mua lại 
một vị thế cổ phiếu thường[212]. 

Có sự tuông tự giữa trải nghiệm của những người dùng phưong pháp đầu tư theo công thức vào 
đầu những năm 1950 và những người kiên quyết dùng phiên bản hoàn toàn máy móc của lý thuyết 
Dow khoảng 20 năm trước đó. Trong cả hai trường hợp, khi mà sự áp dụng phố biến xuất hiện cũng 


126 



chính là lúc hệ thống đó không còn hoạt động tốt nữa. Chúng tôi cũng đã có một trải nghiệm buồn 
tương tự với chính "phương pháp giá trị trưng tâm" của mình nhằm xác định các mức mua và bán 
đã định của chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones. Bài học ở đây có lẽ sẽ là, bất cứ một phương 
pháp kiếm tiền nào trong thị trường chứng khoán mà có thế dề dàng miêu tả và được nhiều người 
làm theo thì đều là quá đơn giản và quá dễ dàng đế có thế tồn tại được một cách lâu dài[213]. Nhận 
xét kết luận của Spinoza được áp dụng cho Phố Wall cũng như cho triết học: 'Tất cả những gì xuất 
sắc thì vừa khó lại vừa hiếm.” 

Những dao động thị trường trong danh mục của nhà đầu tư. Bất kỳ nhà đầu tư nào sở hữu cố 
phiếu thường chắc hắn đều kỳ vọng rằng chúng sẽ dao động về giá trị theo năm tháng. Động thái 
của chỉ số DJIA kế từ lần xuất bản trước của chúng tôi được viết vào năm 1964 chắc sẽ phản ánh 
khá tốt những gì đã xảy ra với danh mục đầu tư của một nhà đầu tư thận trọng, người đã tự giới hạn 
các cố phần chứng khoán mà mình nắm giữ trong phạm vi những công ty lớn, nổi bật và có hoạt 
động gây vốn thận trọng. Giá trị tổng thể đã tăng từ mức trung bình là 890 lên mức đỉnh cao là 995 
vào năm 1966 (và lại ở mức 985 vào năm 1968), giảm xuống 63 1 vào năm 1970, và đã hồi phục 
gần như hoàn toàn tới mức 940 vào đầu năm 1971 . (Vì các phát hành riêng lẻ đạt các mức cao nhất 
và thấp nhất của mình tại các thời điểm khác nhau, những dao động trong nhóm Dow Jones xét toàn 
bộ ít nghiêm trọng hơn so với những thành phần riêng rẽ). Chúng tôi đã lần theo những dao động 
giá trong các loại danh mục cổ phiếu thường thận trọng và đa dạng hóa khác và thấy rằng các kết 
quả tống thế không khác nhiều so với kết quả ở trên. Nói chung, cổ phiếu của các công ty thuộc 
hàng thứ hai[214] dao động rộng hơn cổ phiếu của các công ty lớn, nhưng điều này không nhất thiết 
có nghĩa là một nhóm công ty vững chắc nhưng nhỏ hơn sê thế hiện kém hơn trong một thời kỳ 
tương đối dài. Trong bất cứ trường hợp nào, nhà đầu tư cũng có thể sẵn sàng phải cam chịu trước 
khả năng đó còn hơn là khả năng hầu hết các cố phần của anh ta sẽ tăng, chang hạn 50% hoặc cao 
hơn từ điểm thấp nhất của chúng và giảm tương đương một phần ba hoặc lớn hơn từ điểm cao nhất 
của chúng tại những thời điếm khác nhau trong năm năm tới[215]. 

Một nhà đầu tư nghiêm túc sẽ không dề tin rằng các dao dộng hàng ngày hoặc thậm chí là hàng 
tháng của thị trường chứng khoán sẽ làm cho anh ta giàu hơn hoặc nghèo hơn. Nhưng còn các thay 
đổi dài hạn hơn và rộng lớn hơn thì sao? ở đây, các câu hỏi thực tế được đưa ra, và các vấn đề về 
tâm lý có khả năng sẽ trở nên phức tạp hơn. Một lần tăng đáng kế trên thị trường lập tức là một lý 
do chính đáng đế thỏa mãn, và là căn nguyên của sự quan tâm thận trọng, nhưng nó cũng tạo ra sự 
cám dồ mạnh mẽ dần tới hành động thiếu thận trọng. Các cổ phần của bạn đã tăng giá ư, tốt quá! 
Bạn đã giàu hơn trước, tốt quá! Nhưng có phải giá đã tăng quá cao, và bạn có nên nghĩ về việc bán 
đi không? Hay bạn phải tự trách mình vì đã không mua nhiều cổ phần hơn khi mức thị trường thấp 
hơn? Hoặc - tệ hơn cả - hiện giờ bạn có nên nhượng bộ trước bầu không khí của thị trường giá lên, 
bị tiêm nhiễm bởi sự hăng hái, sự quá tự tin và lòng tham của số đông công chúng (mà dù sao bạn 
cũng là một phần), và thực hiện các phi vụ lớn hơn và nguy hiểm hơn không? Neu được thế hiện 
trên trang giấy, câu trả lời cho câu hỏi cuối rõ ràng là không, nhưng thậm chí một nhà đầu tư thông 
minh cũng cần có một ý chí khá mạnh mẽ đế ngăn mình không chạy theo đám đông. 

Vì những lý do về bản chất con người này, thậm chí còn hơn cả tính toán về lồ lãi tài chính mà 
chúng tôi thiên về một kiểu phương pháp máy móc nào đó để thay đổi tỷ lệ trái phiếu so với cổ 
phiếu trong danh mục của nhà đầu tư. Lợi thế chính có lẽ là công thức đó sẽ cho anh ta một thứ gì 
đó đế làm. Khi thị trường tăng giá, thỉnh thoảng sẽ có lúc anh ta bán các cố phần của mình, đặt tiền 
thu được vào trái phiếu; khi thị trường giảm thì anh ta sẽ đảo ngược quy trình. Những hoạt động này 


127 



sẽ giúp giải tỏa năng lượng bị dồn nén của anh ta. Neu anh ta thuộc kiểu nhà đầu tư đúng nghĩa thì 
anh ta sẽ có thêm thỏa mãn từ ý nghĩ là những hoạt động của mình là hoàn toàn ngược lại so với 
đám đông[216]. 

Định giá công ty so với định giá thị trường chứng khoán. Tác động của các dao động thị trường 
lên hoàn cảnh thực của nhà đầu tư có thế được nhìn nhận từ quan điểm của người nắm giữ cổ phần 
dưới dạng là người sở hữu một phần của nhiều công ty khác nhau. Người giữ các cố phần có thế 
mua bán được thật ra là có một địa vị kép, và theo đó là đặc quyền được tận dụng một trong hai địa 
vị đó theo ý muốn. Một mặt, vị trí của anh ta tưong tự như một người sở hữu cố phần nhỏ hoặc một 
đối tác thầm lặng trong một công ty tư nhân, ở đây, các kết quả của anh ta hoàn toàn phụ thuộc vào 
lợi nhuận của công ty, hoặc vào sự thay đối giá trị co sở của các tài sản của nó. Anh ta thường xác 
định giá trị trong quyền lợi của một công ty tư nhân bằng cách tính phần của anh ta trong giá trị 
ròng được đưa ra trong báo cáo cân đối tài khoản gần nhất. Mặt khác, nhà đầu tư vào cố phiếu 
thường giữ một tờ giấy, một chứng chỉ cổ phiếu có dấu chìm, có thế được bán trong vòng một vài 
phút với mức giá thay đối từng thời điểm một - khi thị trường mở - và thường có cách biệt lớn với 
giá trị trên bảng tống kết tài sản[217]. 

Sự phát triển của thị trường chứng khoán trong những thập kỷ gần đây đã khiến nhà đầu tư trở 
nên phụ thuộc hon vào diễn biến của việc niêm yết giá, ít tự do hon trước đây, khi anh ta chỉ coi 
mình như một người sở hữu công ty. Lý do là những công ty thành công mà anh ta có nhiều khả 
năng tập trung các cố phần của mình vào thường bán với các mức giá cao hon đáng kế giá trị tài sản 
ròng của chúng (tức là giá trị trên số sách, hay "giá trị trên bảng tống kết tài sản"). Khi trả tiền cho 
phần chênh lệch giá này ở thị trường, nhà đầu tư đã đặt cược cho may rủi, vì anh ta phải phụ thuộc 
vào việc thị trường chứng khoán phê chuẩn sự đặt cược của mình[218]. 

Đây là một yếu tố có tầm quan trọng hàng đầu trong đầu tư ngày nay, và nó đã nhận được ít sự 
chú ý hon nó đáng có. Toàn bộ cấu trúc của việc niêm yết giá thị trường chứng khoán hàm chứa 
một sự mâu thuẫn lồng sẵn. Một công ty có số liệu số sách và triển vọng càng tốt, thì mối quan hệ 
giữa giá cố phần của nó với giá trị số sách càng ít đi. Nhưng khi giá của nó càng cao hon giá trị số 
sách, thì co sở đế xác định giá trị nội tại của nó càng không chắc chắn - tức là, "giá trị" này sẽ phụ 
thuộc nhiều hon vào tính khí thay đối và thước đo của thị trường chứng khoán. Do đó, chúng tôi đi 
đến nghịch lý cuối cùng, rằng một công ty càng thành công thì giá cổ phiếu của nó càng dề thăng 
giáng lớn hon. điều này thật sự có nghĩa, theo một nghĩa rất thực, là một cố phiếu thường càng có 
chất lượng tốt hon thì nó càng mang tính đầu co - ít nhất là so với những phát hành hạng trung 
không được ngoạn mục lắm[219]. (Những gì chúng tôi đã nói được áp dụng cho việc so sánh giữa 
những công ty tăng trưởng hàng đầu với số đông những công ty đã được xác lập tốt; chúng tôi loại 
trừ khỏi phạm vi xem xét của mình những phát hành mang tính đầu co cao vì bản thân các công ty 
đó cũng mang tính đầu cơ). 

Lý lẽ đưa ra ở trên giải thích cho động thái giá thất thường của những công ty thành công và ấn 
tượng nhất của chúng ta. Ví dụ ưa thích của chúng tôi là về ông trùm của tất cả - công ty 
International Business Machines. Giá cổ phiếu của công ty này đã giảm từ 607 xuống còn 300 trong 
bảy tháng ở giai đoạn 1962- 1963, sau hai lần chia tách, giá của nó giảm từ 387 xuống 219 vào năm 
1970. Tương tự, Xerox - một công ty thu được lợi tức còn ấn tượng hơn trong những thập kỷ gần 
đây - giảm từ 171 xuống còn 87 trong các năm 1962-1963, và từ 1 16 xuống 65 vào năm 1970. 
Những thua lồ nặng này không thế hiện sự nghi ngờ về việc tăng trưởng dài hạn trong tương lai của 


128 



IBM hay Xerox; thay vì thế, chúng phản ánh sự thiếu tự tin trong việc định giá trên mệnh giá mà thị 
trường chứng khoán đặt vào các triển vọng xuất sắc này. 

Phân tích trên đã dần chúng tôi tới một kết luận có tầm quan trọng thực tế đối với nhà đầu tư 
thận trọng vào các cổ phiếu thường. Neu anh ta phải dành sự chú ý đặc biệt vào việc lựa chọn danh 
mục đầu tư của mình, có lẽ điều tốt nhất đối với anh ta là tập trung vào những phát hành được bán 
với giá tuông đối gần với giá trị tài sản hữu hình của nó - chang hạn, không cao hon quá một phần 
ba con số đó. Việc mua ở các mức như vậy, hoặc thấp hon, theo logic có thế được xem là có liên hệ 
chặt chẽ tới bảng tống kết tài sản của công ty, và được xem là có sự biện minh hoặc hồ trợ không 
phụ thuộc vào các mức giá dao động của thị trường. Một mức giá cao hon giá trị số sách có thế 
được coi là một loại chi phí thêm trả cho việc niêm yết trên sàn giao dịch và khả năng mua bán đi 
kèm với nó. 

Cần có một sự lưu ý ở đây. Một chứng khoán không phải một đầu tư sáng suốt chỉ vì có thế 
mua được nó với mức giá gần với giá trị tài sản của nó. Nhà đầu tư nên đòi hỏi thêm một tỷ lệ 
giá/lợi tức thỏa đáng, một vị thế tài chính đủ mạnh, và tiềm năng lợi tức của nó sê được duy trì 
trong nhiều năm. Điều này có vẻ là đòi hỏi khá nhiều từ một chứng khoán có giá khiêm tốn, nhưng 
các tiêu chí này không khó đáp ứng trong mọi điều kiện trừ điều kiện thị trường cao một cách nguy 
hiểm. Một khi nhà đầu tư sẵn sàng bỏ qua những tiềm năng tuyệt vời - tức là cao hon mức tăng 
trưởng trung bình được mong đợi - anh ta sẽ không khó khăn gì trong việc tìm ra một sự lựa chọn 
lớn các phát hành đạt những tiêu chuẩn này. 

Trong các chuông của chúng tôi về việc lựa chọn cố phiếu thường (chuông 14 và chuông 15) 
chúng tôi sẽ đưa ra dữ liệu cho thấy hon một nửa số phát hành trong DJIA đạt tiêu chuẩn giá trị tài 
sản của chúng tôi vào cuối năm 1970. Món đầu tư được mua rộng rãi nhất - American Tel. & Tel. - 
thật ra đang bán với giá dưới mức giá trị tài sản hữu hình của nó, tại thời điểm khi chúng tôi đang 
viết, hầu hết các cố phiếu điện và năng lượng, ngoài các lợi thế khác của chúng, hiện giờ (vào đầu 
năm 1972), được bán với giá hợp lý gần với giá trị tài sản của công ty. 

Nhà đầu tư với một danh mục đầu tư có những giá trị sổ sách như vậy đứng sau nó có thể có 
tầm nhìn độc lập và tách biệt hon nhiều về các dao động thị trường chứng khoán so với những ai 
phải trả mức hệ số cao của cả lợi tức và tài sản hữu hình. Miền là sức kiếm lợi của các cố phần của 
anh ta còn thỏa đáng, anh ta có thể quan tâm ít bao nhiêu tùy ý về những thăng trầm của thị trường 
chứng khoán. Hơn nữa, nhiều khi anh ta còn có thế lợi dụng được những thăng trầm này đế làm chủ 
cuộc chơi mua thấp và bán cao. 

Ví dụ về công ty A. & p. 

Tại thời điểm này, chúng tôi sẽ đưa ra một trong những ví dụ ban đầu của mình, đã có từ nhiều 
năm trước nhưng vẫn có sức hấp dần nhất định đối với chúng tôi vì nó kết hợp rất nhiều khía cạnh 
trong kinh nghiệm công ty và kinh nghiệm đầu tư. Ví dụ đó là về công ty Great Atlantic & Pacirìc 
Tea Co. Dưới đây là câu chuyện: 

Các cố phiếu A. & p. được đưa ra kinh doanh lần đầu trên thị trường "Curb", nay được gọi là sở 
Giao dịch chứng khoán Mỳ, vào năm 1929 và được bán với mức cao tới 494. Tới năm 1932, chúng 
đã giảm xuống chỉ còn 104, mặc dù lợi tức của công ty trong năm tai hại chung đó cũng gần bằng 
của năm trước. Vào năm 1936, phạm vi dao động giá của nó là từ 1 1 1 đến 131. 


129 



Rồi trong cuộc suy thoái kinh doanh và thị truờng giá xuống năm 1938, các cổ phần lại giảm 
xuống mức thấp nhất mới là 36. 

Mức giá đó là vô cùng bất thuờng. Nó có nghĩa là cả cố phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường đang 
được bán với tống cộng là 126 triệu đô la, mặc dù công ty vừa báo cáo là nó hiện đang có 85 triệu 
đô la chỉ riêng tiền mặt và vốn lưu động (tức tài sản ròng) là 134 triệu đô la. A. & p. là công ty bán 
lẻ lớn nhất ở Mỳ, nếu không nói là lớn nhất thế giới, với một lịch sử liên tục và đầy ấn tượng về lợi 
tức lớn trong nhiều năm. Thế nhưng vào năm 1938, công ty xuất sắc này ở Phố Wall lại được coi là 
có giá trị ít hon cả tài sản ròng của nó - có nghĩa là nó không được coi như một công ty đang hoạt 
động mà như sắp phá sản. Tại sao? Thứ nhất, đó là vì có những mối đe dọa về việc đánh thuế đặc 
biệt vào các chuỗi cửa hàng của công ty; thứ hai, vì lợi nhuận ròng đã giảm trong năm trước; và thứ 
ba, vì thị trường nói chung đang suy thoái. Lý do đầu tiên là một nồi sợ bị phóng đại và rốt cuộc là 
không có co sở, hai lý do còn lại có đặc trưng là ảnh hưởng tạm thời. 

Hãy đế chúng tôi giả định rằng nhà đầu tư đã mua các cổ phiếu thường A. & p. vào năm 1937 
với mức, chang hạn, gấp 12 lần lợi tức trung bình năm năm của nó, tức là khoảng 80. Chúng tôi 
không cho rằng đợt giảm giá sau đó xuống 36 là không quan trọng với anh ta. Anh ta chắc hắn là đã 
được tư vấn tốt đế soi xét khung cảnh này một cách cấn thận, đế xem mình có thực hiện bất kỳ một 
tính toán nhầm nào không. Nhưng nếu kết quả của việc xem xét này là yên tâm - chúng nên như vậy 
- thì anh ta khi đó được quyền bỏ qua suy thoái của thị trường, xem như là thăng trầm nhất thời của 
tài chính, trừ phi anh ta có tiền và sự can đảm để lợi dụng nó bằng cách mua thêm trên cơ sở giá hời 
được đưa ra. 

Hậu quả và sự phản ánh Trong năm 1939 tiếp theo đó, các cổ phiếu của A. & p. 

Tăng lên đến 1 17,5, tức là gấp ba lần mức giá thấp nhất của năm 1938 và cao hơn nhiều so với 
mức trung bình của năm 1937. Sự đảo ngược trong động thái của cố phiếu thường không có gì là 
bất thường, nhưng trong trường hợp của A. & p. nó có ấn tượng hơn cả. Trong những năm sau năm 
1949, cố phiếu của chuỗi các cửa hàng tạp phấm này tăng theo thị trường chung cho tới vào năm 
1961, khi chứng khoán được chia tách (10 đổi 1) đạt mức cao nhất là 70,5, tương đương với mức 
705 đối với các cổ phiếu năm 1938. 

Mức giá 70,5 này ấn tượng vì nó gấp 30 lần lợi tức năm 1961. Tỷ lệ giá/lợi tức như vậy - so với 
mức gấp 23 lần của DJIA năm đó - hắn phải hàm ý những kỳ vọng về sự tăng trưởng lợi tức tuyệt 
vời. Sự lạc quan này không được biện minh bằng báo cáo lợi tức của công ty những năm trước đó, 
và nó đã hoàn toàn sai lầm. Thay vì tăng nhanh, hướng đi của lợi tức trong thời kỳ sau đó nói chung 
là đi xuống. Trong năm tiếp sau năm có mức cao nhất 70,5, mức giá đã giảm xuống hơn một nửa 
còn 34. Nhưng lần này các cố phiếu không có tính chất giá hời mà chúng đã thế hiện vào lúc giá 
thấp năm 1938. Sau các kiếu dao động khác nhau, giá lại giảm xuống mức thấp nhất nữa là 21,5 vào 
năm 1970 và xuống còn 18 vào năm 1972 - được báo cáo là thâm hụt quý đầu tiên trong lịch sử của 
công ty. 

Chúng ta có thế thấy trong câu chuyện này sự thăng trầm của một công ty lớn của Mỳ có thế 
rộng đến mức nào trong vòng chỉ hơn một thế hệ một chút, và công chúng đã định giá các cổ phần 
của nó với những tính toán nhầm lần và sự lạc quan hay bi quan quá mức thế nào. Vào năm 1938, 
công ty này đã thật sự được đem cho đi mà không ai muốn lấy; vào năm 1961 thì công chúng đổ xô 


130 



mua các cố phần của nó với mức giá cao đến ngớ ngấn. Sau đó là một lần rất nhanh chóng nó mất 
nửa giá trị thị truờng, và trong một vài năm nữa lại là một lần giảm giá đáng kế. 

Trong khi đó, công ty biến từ một kẻ thu lợi tức một cách xuất sắc thành một kẻ tầm thuờng; 
lợi nhuận của nó trong năm bùng nố 1968 thấp hon vào năm 1958; nó đã trả một loạt cố tức chứng 
khoán nhỏ lúng túng không đuợc đảm bảo bởi những bố sung cho thặng du; và vân vân. A. & p. vào 
năm 1961 và 1972 là một công ty lớn hon so với năm 1938, nhung không hoạt động tốt bằng, không 
thu lợi bằng, và không hấp dần bằng[220]. 

Có hai bài học chính rủt ra từ câu chuyện này. Thứ nhất là thị trường chứng khoán thường sai 
lầm rất nhiều, và đôi lúc một nhà đầu tư sắc sảo và can đảm có thể lợi dụng những sai sót rõ rệt của 
nó. Bài học thứ hai là hầu hết các công ty thay đổi về tính chất và chất lượng qua các năm, đôi lúc là 
tốt hon, song có lẽ thường xuyên hon là xấu đi. Nhà đầu tư không cần phải theo dõi hoạt động của 
công ty mình như một con diều hâu, nhưng anh ta nên thỉnh thoảng nhìn nó một cách kỹ càng và 
cân thận. 

Hãy đế chúng tôi quay lại với so sánh của mình về người sở hữu những cổ phần có thế mua bán 
được và một người có quyền lợi trong một công ty tư nhân. Chúng tôi đã nói rằng người thứ nhất thì 
có một quyền chọn, được coi mình chỉ là người sở hữu một phần của nhiều công ty khác nhau mà 
anh ta đã đầu tư vào, hoặc là người giữ các cổ phần có thể bán được vào bất cứ lúc nào anh ta muốn 
với giá niêm yết thị trường của chúng. 

Nhưng hãy lưu ý thực tế quan trọng này: Nhà đầu tư thật sự ít khi bị buộc phải bán những cố 
phần của mình, và vào tất cả các thời điểm khác thì anh ta hoàn toàn không cần phải quan tâm tới 
giá niêm yết hiện tại. Anh ta chỉ cần quan tâm đến nó và hành động chỉ đến chừng mực phù họp với 
sổ sách của anh ta, và không cần hon[221]. Do đó, nhà đầu tư nào mà để mình bị bấn loạn hoặc lo 
lắng quá đáng vì những lần giảm giá thị trường một cách vô lý với những cố phần của mình, thì anh 
ta đang biến lợi thế co bản của mình thành bất lợi co bản một cách tai hại. Sẽ tốt hon đối với người 
đó nếu chứng khoán của anh ta không hề có báo giá thị trường, vì lúc đó anh ta sẽ thoát khỏi sự đau 
kho tâm lý gây ra bởi những sai lầm trong đánh giá của người khác[222]. 

Ngẫu nhiên, một tình huống kiểu này trên phạm vi rộng lớn đã thật sự tồn tại trong những ngày 
khủng hoảng tối tăm của những năm 1931-1933. Lúc đó có một lợi thế tâm lý trong việc sở hữu cố 
phần của các công ty không có thị trường đế báo giá. Ví dụ, những người sở hữu các khoản vay thế 
chấp bất động sản ưu tiên thứ nhất vẫn tiếp tục trả lãi có thể tự nhủ rằng các đầu tư của họ đã giữ 
nguyên giá trị, vì không có báo giá thị trường đế cho thấy điều khác. Mặt khác, nhiều trái phiếu 
công ty được niêm yết có chất lượng tốt hoư và sức mạnh cơ sở lớn hơn nhiều đã phải chịu sự giảm 
giá nghiêm trọng theo báo giá trên thị trường, khiến những người sở hữu chúng tin rằng họ đang trở 
nên nghèo đi nhiều. Trên thực tế, những người sở hữu này lại tốt hơn với những chứng khoán được 
niêm yết, mặc cho mức giá thấp của chúng. Vì nếu họ muốn, hoặc thấy cần, thì ít nhất họ có thế bán 
những trái phiếu này đi - có thế là đế đối lấy những món hời hơn nữa. Hoặc họ có thế, theo một 
cách logic, coi những hành động của thị trường là tạm thời và về cơ bản là vô nghĩa. Nhưng đó là sự 
lừa dối bản thân khi bạn bảo mình rằng bạn đã không phải chịu sự giảm giá trị chỉ vì những chứng 
khoán của bạn không có thị trường đế báo giá. 

Quay lại với người sở hữu cổ phần A. & p. của chúng ta vào năm 1938, chúng tôi cho rằng 
miễn là anh ta giữ những cổ phần của mình thì anh ta sẽ không phải chịu thua lồ gì từ sự giảm giá 


131 



của chúng, ngoại trừ những gì mà đánh giá của chính anh ta có thế nhắc anh ta, rằng sự giảm giá có 
nguyên do từ sự giảm giá trị co sở hoặc giá trị nội tại của chúng. Neu không có sự giảm giá kiếu 
như vậy xảy ra, anh ta có quyền kỳ vọng rằng giá thị trường sẽ quay trở lại với mức của năm 1937 
hoặc tốt hon - mà thực tế là nó đã diễn ra như vậy vào năm tiếp theo, về khía cạnh này, vị thế của 
anh ta ít nhất là tốt bằng những trường họp anh ta sở hữu cố phần của một công ty gọi vốn nội bộ 
không có thị trường đế báo giá cố phần của nó. Vì cả trong trường họp đó nữa, anh ta có thế có hoặc 
có thế không có lý lẽ biện hộ về việc cắt tỉa bớt trong tâm tưởng một phần giá chi phí các cố phần 
của anh ta do tác động của vụ suy thoái năm 1938 - tùy thuộc vào những gì đã xảy ra với công ty 
của anh ta. 

Những người phê bình phưong pháp giá trị trong đầu tư chứng khoán lập luận rằng các cổ 
phiếu thường được niêm yết không thế hoàn toàn được coi hoặc định giá theo cách như của một 
quyền lợi trong một công ty gọi vốn nội bộ tưong tự, vì sự có mặt của một thị trường chứng khoán 
có tổ chức "tạo cho việc sở hữu vốn cổ phần một thuộc tính quan trọng là tính thanh khoản". Nhưng 
ý nghĩa thật sự của tính thanh khoản trước hết là nhà đầu tư có cái lợi là sự định giá hàng ngày và 
thay đối của thị trường chứng khoán với những cổ phần của anh ta, cho dù sự định giá đó có giá trị 
gì đi nữa, và thứ hai là nhà đầu tư có thế tăng hoặc giảm mức đầu tư của mình tại con số hàng ngày 
của thị trường - nếu anh muốn làm như vậy. Do đó sự tồn tại của một thị trường báo giá tạo cho nhà 
đầu tư những quyền chọn nhất định mà anh ta không có nếu chứng khoán của anh ta không được 
báo giá. Nhưng nó không áp đặt được giá đã báo lên một nhà đầu tư thích lấy quan niệm về giá trị 
của mình từ nguồn khác. 

Hãy đế chúng tôi kết thúc phần này bằng một thứ có hoi hướng như truyện ngụ ngôn. Hãy 
tưởng tượng rằng trong một công ty gọi vốn nội bộ nào đó, bạn sở hữu một cổ phần nhỏ mà bạn đã 
chi vào đó 1.000 đô la. Một trong những đối tác của bạn tên là Ngài Thị trường là người bạn rất sốt 
sắng. Mồi ngày ông ta cho bạn biết cố phần của bạn có giá trị bao nhiêu và hon nữa đề nghị mua hết 
cho bạn hoặc bán cho bạn thêm cố phần trên co sở đó. Đôi lúc quan niệm về giá trị của ông ta có vẻ 
rất đáng tin và được biện hộ bởi những diễn biến và triển vọng kinh doanh mà bạn biết. Mặt khác, 
một cách thường xuyên, Ngài Thị trường lại đế sự hăng hái hoặc sợ hãi lấn lướt, và bạn thấy giá trị 
mà ông ta đưa ra có vẻ thiếu chút nữa là thành ngớ ngấn. 

Nếu bạn là nhà một nhà đầu tư cẩn thận hoặc một nhà kinh doanh sáng suốt, liệu bạn có để 
thông tin hàng ngày của Ngài Thị trường quyết định cách nhìn của bạn về giá trị của một khoản đầu 
tư 1.000 đô la vào công ty? Chỉ trừ phi bạn đồng ý với ông ta, hoặc trong trường họp bạn muốn giao 
dịch với ông ta. Bạn có thế vui sướng bán hết cho ông ta khi ông ta báo giá cao đến ngớ ngấn, và 
cũng vui không kém khi mua từ ông ta khi mức giá thật thấp. Nhưng trong phần lớn thời gian còn 
lại, bạn sẽ sáng suốt hon khi tự hình thành các quan niệm của mình về giá trị các cổ phần mà bạn 
nắm giữ, dựa vào các báo cáo đầy đủ của công ty về hoạt động và vị thế tài chính của nó. 

Một nhà đầu tư thật sự ở đúng vị trí đó khi anh ta sở hữu một cố phiếu thường được niêm yết. 
Anh ta có thế lợi dụng giá thị trường hàng ngày hoặc mặc kệ nó, tùy theo những nhận định và mong 
muốn của chính bản thân anh ta. Anh ta cần phải nhận thức được các chuyến động giá quan trọng, 
vì nếu không thì những nhận định của anh ta sẽ chẳng để làm gì. Chúng có thể đưa cho anh ta một 
tín hiệu cảnh báo mà anh ta sẽ có lợi khi làm theo - nói đon giản nghĩa là anh ta phải bán cố phần 
của mình vì giá đã đi xuống, báo hiệu những điều tệ hon sắp tới. Theo quan điểm của chúng tôi, các 
dấu hiệu này gây nhầm lần cũng chang kém số lần mà chúng có ích. Tóm lại, các dao động giá chỉ 


132 



có một ý nghĩa đáng chú ý với nhà đầu tư thực thụ. Chúng tạo cơ hội cho anh ta mua một cách 
thông minh khi giá giảm mạnh và bán một cách thông minh khi giá tăng lên nhiều. Còn vào những 
lúc khác, sẽ tốt hơn cho anh ta nếu anh ta quên thị trường chứng khoán đi và tập trung sự chú ý vào 
các tỷ suất lợi nhuận cổ tức của mình và các kết quả hoạt động của các công ty của anh ta. 

TỔNG KẾT 

Khác biệt thực tế nhất giữa nhà đầu tư và nhà đầu cơ là ở thái độ của họ với các động thái của 
thị trường chứng khoán. Mối quan tâm chủ yếu của nhà đầu cơ là đự đoán và thu lợi từ những dao 
động của thị trường. Mối quan tâm chủ yếu của nhà đầu tư nằm trong việc mua và giữ những chứng 
khoán phù họp với mức giá phù họp. Các chuyến động của thị trường đối với anh ta quan trọng theo 
nghĩa thực tế, vì chúng luân phiên tạo ra các mức giá thấp mà anh ta có thế mua một cách thông 
minh và các mức giá cao mà anh ta hắn nên ngừng mua và chắc là khôn ngoan khi bán đi. 

Việc nhà đầu tư điển hình có nên thường xuyên trì hoãn việc mua cho tới khi các mức thị 
trường thấp xuất hiện là việc không hề chắc chắn, vì nó có thế cần một khoảng thời gian chờ đợi 
dài, có nhiều khả năng sẽ mất thu nhập, và khả năng mất các cơ hội đầu tư. về tống thế, có lẽ tốt 
hơn nếu nhà đầu tư thực hiện việc mua chứng khoán của mình mồi khi anh ta có tiền đế đặt vào 
chứng khoán, trừ lúc mức thị trường chung cao hơn nhiều với những gì được coi là họp lý theo các 
tiêu chuẩn về giá trị đã được xác lập vững chắc. Neu anh ta muốn lanh lợi thì anh ta có thế tìm các 
cơ hội giá hời luôn hiện hữu trong các chứng khoán đơn lẻ. 

Ngoài việc dự đoán những chuyến động của thị trường chung, nhiều nồ lực và trí năng trên Phố 
Wall được hướng vào việc chọn các chứng khoán hoặc nhóm công nghiệp xét về mặt giá sẽ "hoạt 
động tốt hơn" những cái còn lại trong một thời kỳ tương đối ngắn trong tương lai. Dù việc này có vẻ 
logic, chúng tôi không tin rằng nó hợp với nhu cầu hay tính khí của nhà đầu tư thực thụ - nhất là vì 
anh ta sẽ phải cạnh tranh với một số lượng lớn các nhà kinh doanh trên thị trường chứng khoán và 
những nhà phân tích hàng đầu đang cố làm điều tương tự. Giống như trong tất cả những hoạt động 
khác trong đó đặt chuyến động giá lên đầu và giá trị cơ sở vào hàng thứ hai, việc của những đầu óc 
thông minh thường làm trong lĩnh vực này có xu hướng chung là tự trung lập hóa bản thân và tự 
đánh bại bản thân sau nhiều năm. 

Nhà đầu tư với một danh mục đầu tư gồm những chứng khoán họp lý cần phải ý thức được việc 
giá của chúng sẽ dao động và không nên lo lắng vì những lần giảm giá mạnh hay trở nên háo hức vì 
những lần tăng giá mạnh. Anh ta nên nhớ rằng việc có báo giá thị trường là một điều thuận tiện cho 
anh ta, dù đế lợi dụng nó hay đế bỏ qua nó. Anh ta không bao giờ nên mua một chứng khoán vì nó 
tăng giá hay bán một chứng khoán vì nó đã giảm giá. Anh ta sẽ không sai lắm nếu đọc câu châm 
ngôn trên một cách đơn giản hoư: "Không bao giờ mua một chứng khoán ngay sau chỉ một lần tăng 
giá đáng kế hay bán một chứng khoán ngay sau chỉ một lần giảm giá đáng kểũ” 

Một điều cân nhắc bố sung. Nên nói thêm một chút về tầm quan trọng của các mức giá thị 
trường trung bình khi được dùng làm thước đo năng lực quản lý. Người sở hữu cổ phần đánh giá 
xem sự đầu tư của mình có thành công hay không dựa vào lượng cố tức nhận được cũng như xu 
hướng dài hạn của giá trị thị trường trung bình. Cùng tiêu chí này nên được áp dụng một cách logic 
vào việc kiểm tra hiệu quả của ban quản lý (management) của một công ty và sự vững chắc của thái 
độ của ban quản lý đối với những người chủ sở hữu của công ty. 


133 



Điều này nghe có vẻ hiến nhiên, nhưng nó cần được nhấn mạnh. Vì cho đến giờ chưa có một kỹ 
thuật hay phương cách nào được chấp nhận rộng rãi để đưa ban quản lý ra kiểm định trước thước đo 
của ý kiến thị trường. Ngược lại, các ban quản lý luôn cương quyết rằng họ không có bất kỳ loại 
trách nhiệm nào về những gì xảy ra với giá trị thị trường của các cổ phần của họ. Đúng là họ không 
phải chịu trách nhiệm về các dao động giá, như chúng tôi vẫn nhấn mạnh, là cái không có mối liên 
quan gì với các điều kiện nền tảng và giá trị cơ sở. Nhưng chỉ có sự thiếu nhạy bén và kém thông 
minh của những người cố đông bình dân mới đế sự miễn trừ trách nhiệm này mở rộng sang cả lĩnh 
vực báo giá thị trường, trong đó có việc thường xuyên hình thành một mức giá thấp và không thỏa 
đáng. Các ban quản lý tốt sẽ tạo ra mức giá thị trường trung bình tốt, và các ban quản lý kém sẽ tạo 
ra các giá thị trường xấu [223]. 

Dao động của giá trái phiếu. Nhà đầu tư nên chú ý rằng mặc dù sự an toàn đối với vốn và lãi 
của nó có thể không phải bàn cãi, một trái phiếu dài hạn có thể thay đổi giá thị trường rất rộng để 
phản ứng với sự thay đối lãi suất. Trong bảng 8-1, chúng tôi đưa ra số liệu của nhiều năm kế từ năm 
1902 về lợi tức của các phát hành chứng khoán công ty cấp cao và các phát hành chứng khoán miễn 
thuế. 


Đe minh họa cụ thế, chúng tôi đã thêm vào những dao động giá của hai phát hành chứng khoán 
đường sắt đại diện cho một thời kỳ tương tự. (Đó là trái phiếu thế chấp chung Atchison, Topeka & 
Santa Fe 4, đáo hạn vào năm 1995, trong nhiều thế hệ là một trong những phát hành trái phiếu cấp 
cao không được thu hồi của chúng ta, và trái phiếu Northern Paciílc Ry. 3, đáo hạn vào năm 2047 - 
ban đầu có kỳ hạn 150 năm! - vốn là một trái phiếu hạng Ba điến hình). 

BÁNG 8-1 Dao động về hoa lợi trái phiếu và về mức giá của hai phát hành trái phiếu tiêu biếu, 
1902-1970 



Chí sổ tổng hợp 

AAA của 

s & p, % 

Các trái phiẽu 

đô thị trong 

s 8. p, % 


A. T. và s. F. 

4, 1995 

Nor. Pac. 

3, 2047 

Mức thấp 1902 

4,31 

3,11 

Mức cao 1905 

105,5 

79 

Mức cao 1920 

6,40 

5,28 

Mức thấp 1920 

69 

49,5 

Mức thấp 1928 

4,53 

3,90 

Mức cao 1930 

105 

73 

Mức cao 1932 

5,52 

5,27 

Mức thấp 1932 

75 

46,75 

Mức thấp 1946 

2,44 

1,45 

Mức cao 1936 

117,25 

85,25 

Mức cao 1970 

8,44 

7,06 

Mức thấp 1939-40 

99,5 

31,5 


7,14 

5,35 

Mức cao 1946 

141 

94,75 




Mức thấp 1970 

51 

32,75 




Mức đóng cửa 1971 

64 

37,25 


BÁNG 8: Từ những thứ hôi hám cho đến những ngôi sao 


134 



Công ty 

Lĩnh vuc kinh 

1999 

doanh 

2000 

2001 

2002 

Giá trị cuối cùng của 1000 đô la 
được đâu tư vào ngày 1/1/1999 

Angelia 

đồng phục công _ 43 
nghiệp 

1,8 

19,3 

94,1 

1,328 

Ball Corp 

đóng gói bằng kim 127 
loại và nhựa 

19,2 

55,3 

46,0 

2,359 

Checkers Drive-In Restaurants 

đồ ăn nhanh -45,5 

63,9 

66,2 

2,1 

1,517 

Family Dollar Stores 

bán lẻ hạ giá -25,1 

33,0 

41,1 

5,0 

1,476 

International Game Technology 

thiết bị đánh bạc -16,3 

136,1 

42,3 

11,2 

3,127 

J B Hunt Transportation 

xe tải -39,1 

21,9 

38,0 

26,3 

2,665 

Jos. A. Bank Clothiers 

quần áo -62,5 

50,0 

57,1 

201,6 

1,453 

Lockheed Martin 

quốc phòng & vũ 

trụ ' ' 

58,0 

39,0 

24,7 

1,453 

Pier 1 Imports 

nội thất gia đình -33,2 

63,9 

70,5 

10,3 

2,059 

UST Inc 

thuốc lá hít -23,5 

21,6 

32,2 

1,0 

1,241 

VVilshire Internet chỉ số 

139,1 

-55,5 

46,0 

-45,0 

315 

Wilshire 5000 chỉ sõ (tống chỉ số thị 

23,8 

-10,9 

- 

20,8 

778 

trường chứng khoán) 

11,0 


23, 


Tống tỉ suất lợi nhuận. Nguồn: Aronson + Johnson + Ortiz, L.P.; WWW.wilshire.com. 

Do mối quan hệ nghịch đảo của chúng mà tỷ suất lợi tức thấp tuông ứng với giá cao và nguợc 
lại. Việc giảm giá của các trái phiếu Northern Paciílc 3 vào năm 1940 chủ yếu thế hiện sự nghi ngờ 
về độ an toàn của phát hành đó. Đúng là phi thuờng khi giá hồi phục lại và thành một mức cao kỷ 
lục sau một vài năm, rồi sau đó mất hai phần ba mức giá của nó chủ yếu vì việc tăng lãi suất chung. 
Có những thay đối đến kinh ngạc khác nữa trong giá của ngay cả những trái phiếu cấp cao nhất 
trong bốn muoi năm vừa qua. 

Lưu ý rằng giá trái phiếu không dao động theo cùng tỷ lệ (nghịch) của các mức hoa lợi đã tính, 
vì giá trị đáo hạn cố định 100% của chúng có ảnh hưởng điều tiết. Tuy nhiên, với những kỳ hạn rất 
dài, chang hạn như trong ví dụ Northern Paciíỉc của chúng tôi, mức giá và hoa lợi thay đối ở mức 
gần bằng nhau. 

Ke từ năm 1964, các chuyến động đi theo cả hai hướng trên thị trường trái phiếu cấp cao. 
Chang hạn, lấy các trái phiếu "đô thị thượng hạng" ("prime municipals") (miễn thuế) làm ví dụ, tỷ 
suất lợi tức của chúng đã tăng hon gấp đôi, từ 3,2% vào tháng 1/1965 lên tới 7% vào tháng 6/1970. 
Chỉ số giá của chúng đã giảm tưong ứng từ 1 10,8 xuống còn 67,5. Vào giữa năm 1970, mức tỷ suất 
lợi tức của các trái phiếu dài hạn cấp cao là cao hon bất cứ lúc nào trong gần 200 năm lịch sử kinh 
tế của nước Mỳ[224]. Hai mưoi lăm năm trước, ngay trước khi thị trường giá lên kéo dài bắt đầu, 
các mức tỷ suất lợi tức trái phiếu đạt mức thấp nhất trong lịch sử; những trái phiếu đô thị dài hạn có 
tỷ suất lợi nhuận thấp tới 1 %, và các trái phiếu công nghiệp có tỷ suất lợi nhuận 2,40% so với mức 
từ 4,5 đến 5% trước đó được coi là "bình thường". Những ai có kinh nghiệm lâu dài trên Phố Wall 


135 



sẽ thấy định luật của Newton về "lực và phản lực ngược chiều và cùng độ lớn" có tác dụng liên tiếp 
trên thị trường chứng khoán - ví dụ đáng nhớ nhất là việc DJIA tăng từ 64 vào năm 1921 lên tới 38 1 
vào năm 1929, theo sau là vụ sập kỷ lục xuống còn 41 vào năm 1932. Nhưng lần này độ dao động 
rộng nhất của con lắc diễn ra trong khu vực của giá và tỷ suất lợi tức trái phiếu vẫn thường phẳng 
lặng và chuyển động chậm. Bài học là: Không có gì quan trọng ở trên Phố Wall có thể được chắc 
chắn là sẽ xảy ra đúng như những gì nó đã xảy ra trước đó. Điều này đại diện cho nửa đầu của châm 
ngôn ưa thích nhất của chúng tôi: "Nó càng thay đối nhiều, thì nó càng là nó.” 

Nấu như việc đưa ra các dự đoán đáng có về chuyến động giá của chứng khoán là gần như 
không thế, thì làm vậy với trái phiếu là hoàn toàn không thê[225]. Ngày xưa, ít ra, người ta thường 
có thế tìm thấy một gợi ý có ích về kết thúc sắp đến của một thị trường giá lên hoặc giá xuống bằng 
cách nghiên cứu các động thái trước đó của trái phiếu, nhưng không có những manh mối tưong tự 
đối với việc thay đổi sắp tới trong mức lãi suất và giá trái phiếu. Do đó, nhà đầu tư phải chọn giữa 
đầu tư trái phiếu ngắn hạn và dài hạn trên cơ sở chủ yếu dựa vào sở thích cá nhân của anh ta. 

Neu anh ta muốn chắc chắn rằng các giá trị thị trường sẽ không giảm, lựa chọn tốt nhất của anh 
ta chắc là các trái phiếu tiết kiệm Mỳ, loạt E hoặc H, đã được miêu tả ở trên, trang 1 1 1 . cả hai sẽ 
cho anh ta tỷ suất lợi tức 5% (sau năm đầu tiên), loạt E có kỳ hạn lên tới 5,83 (55/6) năm, và loạt H 
lên tới 10 năm, với giá bán lại đảm bảo bằng giá mua hoặc hơn. 

Neu nhà đầu tư muốn mức 7,5% hiện đang có với những trái phiếu công ty dài hạn tốt, hoặc 
5,3% của các trái phiếu đô thị miễn thuế, anh ta phải chuấn bị tâm lý thấy chúng dao động giá. Các 
ngân hàng và công ty bảo hiểm có đặc quyền định giá các trái phiếu có tín nhiệm cao kiếu này trên 
cơ sở toán học của "chi phí khấu hao" ("amortized cost"), chi phí này không nhìn nhận giá thị 
trường; cũng không phải một ý tưởng tồi nếu nhà đầu tư cá nhân muốn làm một điều tương tự. 

Dao động giá của các trái phiếu chuyến đối và cố phiếu ưu đãi là kết quả của ba yếu tố khác 
nhau: (1) thay đổi về giá của cổ phiếu thưởng tương ứng, (2) thay đổi về vị thế tín dụng của công ty, 
và (3) thay đối của các mức lãi suẵt chung. Một lượng lớn các phát hành trái phiếu chuyến đối đã 
được bán bởi những công ty có đánh giá tín nhiệm thấp hơn nhiều so với những công ty tốt nhất 
[226]. Một số bị ảnh hưởng rất tệ bởi vụ thắt chặt tài chính vào năm 1970. Ket quả là các phát hành 
trái phiếu chuyến đối nói chung đã phải chịu gấp ba lần các tác động gây bất ốn trong những năm 
gần đây, và sự dao động giá rộng một cách bất thường. Do đó, trong trường họp điến hình, nhà đầu 
tư sẽ lừa dối bản thân nếu anh ta mong đợi các phát hành trái phiếu chuyến đối có sự kết hợp lý 
tưởng giữa tính an toàn của trái phiếu cấp cao và sự bảo hộ về giá, cùng cơ hội thu lợi từ việc tăng 
giá của trái phiếu thường. 

Đây có lẽ là chồ tốt đế gợi ý về "trái phiếu dài hạn trong tương lai". Tại sao những ảnh hưởng 
của việc thay đổi lãi suất lại không được chia ra giữa người cho vay và người vay trên một cơ sở 
thực tế và họp lý nào đấy? Một cách có thế là bán những trái phiếu dài hạn với sự thanh toán lãi 
suất thay đổi theo chỉ số phù họp của mức hiện tại. Những kết quả chính của việc này sê là: (1) trái 
phiếu của nhà đầu tư sẽ luôn có giá trị vốn khoảng 100, nếu công ty duy trì được mức đánh giá tín 
nhiệm của nó, nhưng lãi nhận được sẽ thay đối cùng với, chang hạn, mức của những trái phiếu phát 
hành mới thông thường; (2) công ty sẽ có lợi thế của một khoản nợ dài hạn - được miễn những vấn 
đề và chi phí của việc lặp đi lặp lại thường xuyên quá trình tái huy động vốn - nhưng lãi suất của nó 
sẽ thay đổi từng năm[227]. 


136 



Trong thập kỷ qua, nhà đầu tu trái phiếu đã gặp phải một vấn đề ngày một nghiêm trọng: Anh 
ta có nên chọn sự ốn định hoàn toàn của giá trị vốn, nhung với các mức lãi suất thay đối và thuờng 
là thấp (ngắn hạn)? Hay anh ta nên chọn một khoản thu nhập với lãi suất cố định, với những thay 
đối đáng kế (thuờng có vẻ là đi xuống) của giá trị vốn? Sẽ tốt cho hầu hết các nhà đầu tu nếu họ có 
thế dàn xếp giữa hai thái cực này, và đuợc đảm bảo rằng cả mức sinh lợi theo lãi suất hay giá trị vốn 
của họ đều không giảm xuống duới một mức tối thiếu nhất định trong, chang hạn, một thời kỳ 20 
năm. Điều này có thế đuợc dàn xếp mà không quá phức tạp, thông qua một họp đồng trái phiếu 
thích họp kiểu mới. Lưu ý quan trọng: Trên thực tế, chính phủ Mỳ đã làm một việc tuông tự trong 
việc kết họp những hợp đồng trái phiếu tiết kiệm ban đầu với các mở rộng của chúng ở mức lãi suất 
cao hon. Gợi ý chúng tôi đua ra ở đây sẽ bao trùm một thời kỳ đầu tu cố định dài hon các trái phiếu 
tiết kiệm, và sẽ đua ra sự lỉnh hoạt hon trong các điều khoản về mức lồi suất[228]. Không đáng đế 
nói về các trái phiếu ưu đãi không chuyến đối ở đây, vì tình trạng thuế đặc biệt của chúng khiến 
những trái phiếu an toàn trở thành món hàng nắm giữ đáng khao khát của các công ty - ví dụ, những 
công ty bảo hiểm - hon là của các cá nhân. Những cái chất lượng kém hon hầu như luôn chắc chắn 
sẽ dao động trong phạm vi rộng, về mặt phần trăm, không khác mấy so với các cổ phiếu thường. 
Chúng tôi không thế đưa ra nhận xét có ích nào về chúng. Bảng 16-2 ở trang 454, đưa ra một số 
thông tin về sự thay đối giá của các trái phiếu ưu đãi không chuyến đối cấp thấp hon trong thời gian 
từ tháng 12 năm 1968 đến tháng 12 năm 1970. Mức giảm trung bình là 17%, so với 1 1,3% của chỉ 
số tổng họp s&p của các cổ phiếu thường. 


137 



BÌNH LUẬN VỀ CHƯƠNG 8 

“Hạnh phúc của những người muốn được nổi tiếng thì phụ thuộc vào người khác; hạnh phúc 
của những người tìm kiếm niềm vui thì dao động cùng với các tâm trạng nằm ngoài tầm kiểm soát 
của họ; còn hạnh phúc của người thông thái thì đến từ những hành động tự do của chính họ”. 

- Marcus Aurelius - 


TIẾN SỸ JEKYLL VÀ NGÀI THỊ TRƯỜNG[229] 

Trong phần lớn thời gian, thị trường đã định giá hầu hết các chứng khoán một cách khá chuẩn 
xác. Hàng triệu người mua và bán cò cưa về giá cả đã thực hiện khá tốt việc định giá các công ty - 
xét về trưng bình. Nhưng đôi khi, mức giá không đúng; thỉnh thoảng, nó còn rất sai. Và vào những 
lúc đó, bạn cần hiếu về hình ảnh Ngài Thị trường của Graham, có lẽ là so sánh tuyệt vời nhất được 
tạo ra đế giải thích cách mà các chứng khoán bị định giá nhầm[230]. Ngài Thị trường lúc hưng phấn 
lúc trầm cảm này không phải lúc nào cũng định giá một chứng khoán theo cách mà một nhà định 
giá hay một người mua tư nhân sè định giá một công ty. Ngược lại, khi mà chứng khoán đi lên, ông 
ta sẵn sàng trả nhiều hon giá trị khách quan của chúng; và khi chúng đi xuống, ông ta sẽ loạn lên đế 
vứt chúng đi với giá thấp hon giá trị thực của chúng. 

Ngài Thị trường còn tồn tại không? ông ta còn bị lưỡng phân tính không? Dám cá là vẫn bị. 

Vào ngày 17/3/2000, chứng khoán của công ty ĩnktomi Corp. đạt mức giá cao mới là 231,625 
đô la. Vì chúng tham gia thị trường lần đầu vào tháng 6 năm 1998, các cố phần của công ty phần 
mềm tìm kiếm thông tin trên Internet này đã tăng giá gần 1 .900%. Chỉ trong một vài tuần kế từ 
tháng 12 năm 1999, chứng khoán này đã gần như tăng gấp ba lần. 

Điều gì đang xảy ra ở công ty ĩnktomi có thế khiến chứng khoán Inktomi có giá đến như vậy? 
Câu trả lời có vẻ hiến nhiên: sự tăng trưởng nhanh bất thường. Trong ba tháng tính đến tháng 12 
năm 1999, ĩnktomi đã bán được 36 triệu đô la tiền sản phấm và dịch vụ, nhiều hon cả những gì nó 
đã bán được trong cả một năm kết thúc vào tháng 12 năm 1998. Nếu ĩnktomi có thể duy trì mức 
tăng trưởng của 12 tháng trước đó chỉ trong năm năm tiếp theo, thì lợi nhuận của nó sè bùng nổ từ 
mức 36 triệu đô la một quý thành 5 tỷ đô la một tháng. Với mức tăng trưởng được mong đợi trong 
tưong lai như vậy, chứng khoán này càng lên giá nhanh thì có vẻ như nó sẽ càng lên cao nữa. 

Nhưng trong mối tình điên cuồng của mình với chứng khoán của Inktomi, Ngài Thị trường đã 
bỏ qua một điều gì đấy về công ty của nó. Công ty này đang mất tiền - rất nhiều tiền. Nó đã thua lồ 
6 triệu đô la trong quý gần đây nhất, 24 triệu đô la trong 12 tháng trước đó, và 24 triệu trong năm 
trước đó. Trong cả cuộc đời của công ty, ĩnktomi chưa bao giờ kiếm ra một đồng lợi nhuận nào. 

Thế mà, vào ngày 17/3/2000, Ngài Thị trường lại định giá công ty bé xíu này tống cộng là 25 tỷ đô 
la. (Đúng vậy, tỷ đô la). 

Và rồi Ngài Thị trường roi vào con trầm cảm bất ngờ như ác mộng. Vào ngày 30/9/2002, chỉ 
hai năm rưỡi sau khi đạt 23 1,625 đô la một cố phần, chứng khoán của ĩnktomi đóng cửa với mức 25 
xu - đánh sập mức giá thị trường tống cộng là 25 tỉ đô la xuống còn chưa đầy 40 triệu đô la. Công 
việc kinh doanh của ĩnktomi đã tàn lụi? Hoàn toàn không phải; trong 12 tháng trước đó, công ty đã 
thu được lợi nhuận là 1 13 triệu đô la. Vậy điều gì đã thay đổi? Chỉ có tâm trạng của Ngài Thị 
trường thôi: Vào đầu năm 2000, các nhà đầu tư điên lên về Internet đến nồi định giá cổ phần của 


138 



Tnktomi gấp 250 lần lợi nhuận của công ty. Tuy nhiên, bây giờ, họ chỉ trả 0,35 lần lợi nhuận của nó 
thôi. Ngài Thị truờng đã biến hóa từ Tiến sỳ Jekyll thảnh Ngài Hyde và đang đập phá dữ dội tất cả 
các chứng khoán đã chơi khăm ông. 

Nhung sự bất họp lý trong cuộc thịnh nộ ban đêm của Ngài Thị truờng cũng không hơn gì 
trạng thái phê hung cảm của ông. Vào ngày 23/12/2002, công ty Yahoo! Inc. thông báo là nó sẽ 
mua ĩnktomi với giá 1,65 đô la một cố phần. Mức giá đó là gần gấp bảy lần giá chứng khoán của 
Inktomi vào ngày 30 tháng 9. Lịch sử sẽ chứng tỏ rằng Yahoo! đã có một món hời. Khi Ngài Thị 
truờng làm cho các chứng khoán rẻ đến nhu vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi có những công ty 
bị mua hoàn toàn ngay duới chân ông ta[23 1]. 

Tự MÌNH NGHĨ CHO MÌNH 

Bạn có sẵn sàng đế một lão khùng rõ rành rành đến với bạn ít nhất năm lần một tuần và bảo bạn 
rằng bạn nên có cùng cảm xúc với ông ta hay không? Bạn có bao giờ đồng ý vui suớng tột độ chỉ vì 
ông ta cảm thấy nhu vậy hay không - hay buồn thảm chỉ vì ông ta nghĩ bạn nên như vậy? Tất nhiên 
là không rồi. Bạn sẽ cuơng quyết đòi quyền kiếm soát đời sống tâm lý của chính mình, dựa vào 
những trải nghiệm và niềm tin của bản thân. Nhung, trong cuộc sống tài chính của mình, hàng triệu 
nguời đã đế cho Ngài Thị truờng bảo họ phải có cảm xúc gì và phải làm gì - mặc cho một thực tế 
hiến nhiên là đôi khi ông ta có thế điên khùng cực độ. 

Vào năm 1999, khi Ngài Thị truờng đang rú lên sung suớng, các nhân viên nguời Mỳ đã đặt 
8,6% tiền luơng của mình vào các kế hoạch nghỉ hưu 401 (k) của mình. Đen năm 2002, Ngài Thị 
trường đã tốn ba năm nhét các chứng khoán vào túi rác, và mức đóng góp trung bình vào quỹ 401 
(k) đã giảm gần một phần tư, xuống còn 7%[232]. Các chứng khoán càng rẻ hơn, người ta lại càng 
ít háo hức mua chúng hơn-vì họ đang bất chước Ngài Thị trường, thay vì tự mình suy nghĩ. 

Bằng cách từ chối đế Ngài Thị trường làm chủ bạn, bạn sẽ biến ông ta thành đây tớ cho mình. 
Dù sao, kể cả lúc ông ta có vẻ đang phá hoại các giá trị, thì ông ta cũng đang tạo ra chúng ở những 
nơi khác. Vào năm 1999, chỉ số Wilshire 5000 - thước đo lớn nhất của diễn biến kết quả thị trường 
chứng khoán Mỳ - đã tăng 23,8%, được thúc đấy nhờ các chứng khoán công nghệ và truyền thông, 
Nhưng 3.743 chứng khoán trong số 7.234 chứng khoán trong chỉ số Wilshire đã giảm giá trị ngay cả 
khi số trung bình vần tăng. Trong khi những chứng khoán công nghệ cao và truyền thông nóng hơn 
cả một cái nắp xe đua vào giữa buổi chiều tháng 8, thì hàng nghìn chứng khoán của các ngành "kinh 
tế lâu đời" lại đông cứng dưới bùn - và trở nên mồi lúc một rẻ hơn. 

Chứng khoán của CMGI, một "lò ấp", tức công ty mẹ của những công ty Internet mới khởi 
nghiệp, đã tăng một cách đáng kinh ngạc là 939,9% vào năm 1999. Trong khi đó, Berkshire 
Hathaway - công ty mẹ mà qua đó người học trò vĩ đại nhất của Graham là Warren Buffet đã sở hữu 
những công ty mạnh mẽ của các ngành kinh tế lâu đời như Coca-Cola, Gillette, và Washington Post 
Co. - đã giam 24,9%[233] 

Thế nhưng lúc đó, như nó vẫn thường làm, tự nhiên thị trường lại có một sự quay ngoắt về tâm 
lý. Hình 8- 1 cho thấy ví dụ về cách mà những chứng khoán thối của năm 1999 đã biến thành những 
ngôi sao từ năm 2000 đến năm 2002. 

Còn đối với hai công ty mẹ đó, CMGI sau đó mất 96% vào năm 2000, thêm 70,9% nữa vào 
năm 2001, và còn mất 39,8% nữa vào năm 2002 - tống cộng mất 99,3%. Berkshire Hathaway tăng 


139 



thêm 26,6% vào năm 2000 và 6,5% vào năm 2001, rồi mất một khoản nhỏ 3,8% vào năm 2002 - 
tổng cộng tăng 30%. 

BẠN CÓ THỂ ĐÁNH BẠI CÁC CHUYÊN GIA TRONG CHÍNH TRÒ CHƠI CỦA HỌ 
KHÔNG? 

Một trong những nhận định mạnh mẽ nhất của Graham là thế này: "Nhà đầu tư nào đế mình bị 
dầm đạp hoặc lo lắng quá đáng vì những lần giảm giá thị trường một cách vô lý đối với những cố 
phiếu của mình, nhà đầu tư đó đang biến lợi thế co bản của anh ta thành bất lợi co bản một cách tai 
hại". 

Graham có ý gì khi nói "lợi thế co bản"? ông muốn nói rằng nhà đầu tư cá nhàn thông minh có 
toàn bộ sự tự do lựa chọn đế theo hay không theo Ngài Thị trường. Bạn có được niềm sung sướng 
của việc tự nghĩ cho mình [234]. 

Tuy nhiên, nhà quản lý tiền tệ điển hình không có lựa chọn nào khác ngoài bắt chước từng hành 
động của Ngài Thị trường - mua cao, bán thấp, dậm chân một cách gần như vô hồn theo những 
bước chân thất thường của ông ta. Đây là một trong những bất lợi mà những nhà quản lý quỹ tuông 
hồ và các nhà đầu tư chuyên nghiệp phải chịu: 

• Với hàng tỷ đô la dưới quyền quản lý, họ phải hướng về những chứng khoán lớn nhất - những 
cái duy nhất mà họ có thế mua theo khối lượng triệu đô la mà họ cần đế làm đầy danh mục đầu tư 
của mình. Do đó mà nhiều quỹ rốt cuộc sở hữu những chứng khoán khống lồ giá cao. 

• Các nhà đầu tư thường có xu hướng đố thêm tiền mói vào các quỹ khi mà thị trường đi lên. 
Các nhà quản lý lại dùng tiền mới để mua thêm những chứng khoán mà họ đã sở hữu, đẩy giá lên 
các mức cao nguy hiểm hon nữa. 

• Neu các nhà đầu tư vào quỳ đòi lại tiền khi thị trường giảm, các nhà quản lý có thế sê phải 
bán chứng khoán đế trả tiền cho họ. Cũng như khi các quỳ bị ép mua chứng khoán với những mức 
giá quá cao trong một thị trường đi lên, họ lại trở thành những người bị ép bán khi chứng khoán trở 
nên rẻ hon. 

• Nhiều nhà quản lý danh mục đầu tư được thưởng thêm khi họ thắng thị trường, nên họ luôn bị 
ám ảnh với việc đo mức sinh lợi của mình theo thang điểm chuẩn kiểu như chỉ số s&p 500. Neu 
một công ty được đưa vào một chỉ số, hàng trăm quỹ sẽ mua nó theo bản năng. (Neu họ không mua, 
và chứng khoán đó lại hoạt động tốt, thì nhà quản lý có vẻ ngốc; ngược lại, nếu họ mua nó và nó 
hoạt động kém, thì sẽ không ai trách họ cả). 

• Ngày càng nhiều nhà quản lý quỹ bị trông đợi phải chuyên môn hóa. Như trong ngành y, bác 
sĩ đa khoa phải nhường chồ cho bác sĩ dị ứng nhi khoa và bác sĩ tai mũi họng lão khoa, những nhà 
quản lý quỹ chỉ được mua những chứng khoán "tăng trưởng nhỏ", hoặc những chứng khoán "giá trị 
cỡ trung", hoặc không được mua gì ngoài chứng khoán "hồn họp lớn"[235]. Neu một công ty trở 
nên quá lớn, hoặc quá nhỏ, hoặc quá rẻ, hoặc hoi quá đắt, thì quỹ phải bán chúng, cho dù nhà quản 
lý thích chứng khoán đó. 

Vậy nên không có lý do gì mà bạn không thế làm tốt bằng những người chuyên nghiệp. Những 
gì bạn không thế làm (cho dù các bậc thông thái nói rằng bạn có thế) là "thắng những người chuyên 
nghiệp trong chính trò choi của họ". Những người chuyên nghiệp còn không thắng nổi trò choi của 


140 



chính mình kia mà! Tại sao bạn lại muốn chơi trò đầu cơ chứ? Neu bạn làm theo luật của họ, bạn sẽ 
thua - vì bạn sẽ trở thành nô lệ của Ngài Thị truờng, cũng nhu những nguời chuyên nghiệp mà thôi. 

Nguợc lại, hãy nhận ra rằng đầu tu thông minh là kiếm soát những gì có thế kiểm soát đuợc. 
Bạn không thế kiểm soát đuợc những thứ nhu liệu các chứng khoán hay quỹ mà bạn mua có thế 
vuợt hơn thị truờng chung hôm nay, tháng này, hay năm nay không; trong thời gian ngắn, các tỷ 
suất lợi nhuận của bạn sẽ luôn là con tin của Ngài Thị truờng và tính đồng bóng của ông ta. Nhung 
bạn có thế kiểm soát: 

• Chi phí môi giới của mình, bằng cách kinh doanh ít lần, một cách bình tĩnh, và rẻ tiền. 

• Chi phí sở hữu của mình, bằng cách từ chối mua các quỹ tuơng hỗ có chi phí hàng năm quá 

cao. 


• Những kỳ vọng của mình, bằng đầu óc thực tế, chứ không phải ảo tuởng, đế dự báo tỷ suất lợi 
nhuận của mình [236]. 

• Rủi ro của mình, bằng cách quyết định đặt bao nhiêu tài sản của mình vào trong thị truờng 
chứng khoán, bằng cách đa dạng hóa, và tái cân đối. 

• Hóa đơn tiên thuế của mình, bằng cách giữ các chứng khoán trong ít nhất một năm, và, khi có 
thể, ít nhất trong năm năm, để giảm thuế lãi vốn của bạn. 

• Và, hơn cả, là hành vỉ của bản thân. 

Neu bạn xem kênh truyền hình tài chính, hoặc đọc hầu hết các chuyên mục thị truờng, bạn sẽ 
nghĩ rằng đầu tu là một dạng thể thao, hay chiến tranh, hoặc cuộc đấu tranh để sống sót trong một 
nơi hoang dã nguy hiểm. Nhung đầu tư không phải là việc thắng những người khác trong trò chơi 
của họ. Nó là việc kiểm soát mình trong chính trò chơi của mình. Thách thức đối với nhà đầu tư 
thông minh không phải là tìm ra những chứng khoán sẽ đi lên nhiều nhất và xuống ít nhất, mà là 
ngăn mình trở thành kẻ thù lớn nhất của bản thân - ngăn khỏi việc mua cao chỉ vì Ngài Thị trường 
bảo "Mua đi!" và bán thấp chỉ vì Ngài Thị trường bảo "bán đi!” 

Neu thời gian đầu tư của bạn còn dài - ít nhất 25 hoặc 30 năm - thì chỉ có một phương pháp 
sáng suốt: Mua hàng tháng, một cách tự động, và bất cứ lúc nào bạn có thế bỏ tiền ra. Lựa chọn tốt 
nhất cho việc sở hữu suốt đời này là một quỳ chỉ số thị trường chứng khoán. Chỉ bán khi bạn cần 
tiền (đế tăng tinh thần, hãy lấy ra và ký "Họp đồng người sở hữu đầu tư" - mà bạn có thế thấy ở 
trang 225). 

Đe làm một nhà đầu tư thông minh, bạn cũng phải từ chối việc đánh giá thành công tài chính 
của mình theo những gì mà một đống người lạ đang làm. Bạn sẽ chang nghèo hơn một xu nếu có 
người ở Dupuque hay Dallas hay Denver thắng được chỉ số s&p 500 mà bạn thì không. Chang có 
bia mộ của ai ghi chữ "ANH TA ĐÃ THẮNG THỊ TRƯỜNG" cả. 

Một lần, tôi phỏng vấn một nhóm người đã nghỉ hưu Ở Boca Raton, một trong những khu vực 
dành cho người nghỉ hưu giàu có nhất của bang Florida. Tôi hỏi những người này - hầu hết là những 
người khoảng 70 tuối trở lên - là họ đã từng thắng được thị trường trong cuộc đời đầu tư của mình 
chưa. Có người bảo có, có người bảo không; hầu hết là không đoan chắc. Rồi một ông bảo: Ai quan 
tâm làm gì cơ chứ? Tôi chỉ biết là những đầu tư của tôi đã kiếm đủ đế tôi vào được Boca.” 


141 



Còn có thế có câu trả lời nào hoàn hảo hon không? Xét cho cùng, mục đích chính của việc đầu 
tu không phải là kiếm nhiều tiền hon trung bình, mà là kiếm đủ tiền đế phục vụ nhu cầu của mình. 
Cách tốt nhất đế đo sự thành công đầu tu của mình không phải là xem bạn có thắng thị truờng hay 
không, mà là bạn đã thực hiện đuợc một kế hoạch tài chính và kỷ luật về hành vi có thế đua bạn đến 
noi cần đến chua. Cuối cùng thì điều quan trọng không phải là bạn vuợt qua vạch đích truớc mọi 
nguời mà chỉ cần chắc chắn bạn vuợt qua đuợc nó[237]. 


TIỀN VÀ NÃO CỦA BẠN 

Thế thì tại sao các nhà đầu tu lại thấy Ngài Thị truờng hấp dần nhu vậy? Hóa ra có vẻ là não 
của chúng ta đã đuợc lập trình sẵn đế đua chúng ta vào các rắc rối đầu tư, con nguời là những động 
vật đuợc tạo ra đế tìm kiếm. Các nhà tâm lý cho thấy rằng nếu bạn đua cho một nguời một dãy số 
ngẫu nhiên - và bảo họ là nó không có quy luật, không thế đoán truớc - họ vẫn cố đoán xem tiếp 
theo sẽ là số gì. Tuông tự nhu vậy, chúng ta "biết" rằng lần tung xúc xắc tiếp theo sẽ là số bảy, một 
cầu thủ bóng chày sê đánh cú ghi điểm, loạt số trúng thuởng xổ số tiếp theo sẽ là 4-27-9-16-42-10 - 
và chứng khoán nóng này sẽ là Microsoữ tiếp theo. 

Nghiên cứu đột phá mới trong khoa thần kinh học cho thấy não của chúng ta đuợc thiết kế đế 
tìm ra các xu huớng kế cả khi chúng không tồn tại. Sau khi một sự kiện xảy ra chỉ hai hoặc ba lần 
liên tiếp, có những vùng trong não bộ con nguời, tên là hồi đai truớc và nhân áp ngoài sẽ tự động 
trông đợi việc nó sẽ còn xảy ra nữa. Neu nó lặp lại thật, một chất hóa học tự nhiên là dopamine 
đuợc tiết ra, làm ngập não bạn với một niềm thích thú nhẹ nhàng. Do đó, nếu một chứng khoán cứ 
tiếp tục đi lên một vài lần liên tiếp, thì bạn sè theo phản ứng mà trông mong nó tiếp tục đi lên - và 
hóa học trong não bạn thay đối khi mà chứng khoán đi lên, khiến bạn có sự "phấn khích tự nhiên". 
Do đó bạn trở nên nghiện chính những dự đoán của mình. 

Nhung khi chứng khoán giảm giá, sự thua lồ tài chính đó khởi động hạnh nhân não của bạn - là 
phần não xử lý nỗi sợ hãi và lo lắng, và tạo ra phản ứng "đánh hay chạy" thuờng thấy ở tất cả những 
động vật khi bị dồn vào chân tuờng. Nó cũng giống nhu khi bạn không thế giữ đuợc nhịp tim của 
mình khi chuông báo cháy kêu, cũng giống nhu bạn không thế tránh khỏi việc giật mình khi một 
con rắn đuôi chuông bò vào con đuờng leo núi của bạn, bạn không thế không cảm thấy lo sợ khi mà 
giá chứng khoán sụt giảm[238]. 

Trên thực tế, các nhà tâm lý học xuất chúng Daniel Kahneman và Amos Tversky đã cho thấy 
sự đau đớn của việc thua lỗ tài chính mạnh gấp hai lần niềm vui của một khoản lợi nhuận tuông 
đuong. Kiếm đuợc 1.000 đô la trên một chứng khoán thì sẽ rất tuyệt vời - nhung mất 1.000 đô la sẽ 
tạo ra một đòn tâm lý mạnh gấp đôi. Việc mất tiền đau đớn đối với nhiều nguời đến nỗi họ, kinh sợ 
với khả năng mất thêm nữa, đã bán tháo tại mức gần đáy hoặc từ chối việc mua thêm. 

Điều đó giúp giải thích vì sao chúng ta cứ tập trung vào biên độ tuyệt đối của sự giảm giá thị 
truờng mà quên đặt sự mất mát đó vào mức tỷ lệ tuông đối. Thế cho nên, nếu một phóng viên 
truyền hình kêu lên: Thị truờng đang sụt giảm - chỉ số Dow giảm 100 điếm!" thì hầu hết nguời ta sẽ 
rùng mình. Nhung, với mức hiện tại của chỉ số Dow tại 8.000 điểm, thì đó là mức giảm 1,2%. Giờ 
bạn hãy nghĩ xem, sẽ ngớ ngấn đến mức nào nếu nguời dự báo thời tiết trên truyền hình thét lên: 


142 



"Nhiệt độ đang sụt giảm - nó đã giảm từ 27 độ xuống còn 26 độ!" Đó cũng là giảm 1,2%. Khi bạn 
quên xem xét giá thị trường theo tỷ lệ phần trăm, thì bạn sẽ quá dề dàng hoảng loạn trước những 
thay đối nhỏ. (Neu bạn còn nhiều thập kỷ đầu tư trước mắt mình, thì bạn có một cách khác dề hon 
đế hình dung các tin tức tài chính; hãy xem phần đóng khung sau đây). 

TIN TỨC BẠN CÓ THỂ DÙNG ĐƯỢC 

Chứng khoán đang sụp đố, nên bạn bật ti vi lên đế xem tin tức thị trường mới nhất. Nhưng thay 
vì xem kênh CNBC hay CNN, hãy tưởng tượng rằng bạn có thể bắt sóng kênh Truyền hình Tài 
chính Benjamin Graham (Benjamin Graham Financial Network -BGFN). Trên BGFN, âm thanh 
không phải là tiếng chuông đóng cửa thị trường chua chát; hình ảnh không phóng vào những nhà 
môi giới chạy loăng quãng quanh sàn giao dịch như lũ chuột tức giận. BGFN cũng không chiếu 
hình ảnh các nhà đầu tư đứng yên há hốc trên đường trong khi những mũi tên màu đỏ băng qua các 
ký hiệu băng hình chứng khoán điện tử. 

Thay vào đó, hình ảnh trên TV của bạn là mặt tiền của Sở Giao dịch Chứng khoán New York, 
được trang trí bằng một chiếc băng ròn to đùng ghi: "GIẢM GIÁ! GIẢM 50%!" Nhạc giới thiệu la 
nhóm Bachman-Tumer Overdrive hát một vài nốt của một bài hát của họ đã từng một thời khuấy 
đảo: "You Ain’t Seen Nothin’ Yet" (Bạn chưa nhìn thấy gì đâu). Rồi người đưa tin chính thông báo 
một cách vui vẻ: "Chứng khoán trở nên hấp dần hon nữa vào ngày hôm nay, khi mà chỉ số Dow 
giảm thêm 2,5% nữa với khối lượng lớn - ngày thứ tư liên tiếp mà chứng khoán đã rẻ đi. Những nhà 
đầu tư vào chứng khoán công nghệ còn thuận lợi hon, khi mà các công ty hàng đầu như Microsoít 
mất gần 5% trong ngày, khiến chúng còn dề mua hon nữa. Điều này đứng vào hàng trên cùng của 
những tin tốt lành của năm vừa qua, khi mà chứng khoán đã mất đi 50% rồi, đặt chúng vào các mức 
giá hời chưa từng có trong nhiều năm. Và một số nhà phân tích nổi tiếng đang lạc quan rằng các 
mức giá còn có thế giảm nữa trong những tuần và tháng sắp đến.” 

Phần tin tức chuyến sang cho nhà phân tích thị trường Ignatz Anderson của công ty Ketchum & 
Skinner trên Phố Wall, ông nói: "Dự báo của tôi là chứng khoán sẽ còn giảm 15% nữa vào tháng 
sáu. Tôi lạc quan một cách thận trọng vì nếu mọi thứ đều tốt, chứng khoán còn có thế mất thêm 
25%, có khi là hon nữa.” 

“Ta hãy hy vọng Ignatz Anderson nói đúng" người đưa tin vui vẻ nói. "Giá chứng khoán giảm 
là tin tức tuyệt vời đối với bất cứ nhà đầu tư nào có thời gian đầu tư còn rất dài. Và giờ chúng tôi sẽ 
chuyến sang cho Wally Wood với mục dự báo Thời tiết chính xác đặc biệt.” 

Vào cuối những năm 1990, nhiều người cảm thấy rằng họ đang nằm trong bóng tối trừ phi họ 
kiểm tra giá của chứng khoán của mình vài lần một ngày. Nhưng, như Graham nói, nhà đầu tư điển 
hình "sẽ tốt hon nếu các chứng khoán của anh ta hoàn toàn không có thị trường đề báo giá, vì khi đó 
anh ta sẽ được miễn trừ khỏi sự đau đớn tâm lý gây ra bởi lỗi lầm trong đánh giá của người khác". 
Neu sau khi kiểm tra danh mục đầu tư của mình lúc 1 giờ 24 phút buối chiều, bạn lại cảm thấy mình 
cần phải kiểm tra lại vào lúc 1 giờ 37 phút chiều, thì hãy tự hỏi mình những câu hỏi này: 

• Tôi có gọi điện cho nhân viên môi giới của mình đế hỏi giá thị trường của nhà mình vào 1 giờ 
24 phút chiều không? Tôi có gọi lại vào 1 giờ 37 phút chiều không? 

• Nếu có, thì giá liệu có thay đổi không? Nếu nó có thay đổi, thì tồi có chạy đi ngay để bán nhà 
mình đi không? 


143 



• Bằng cách không kiếm tra, hoặc thậm chí là không biết, giá nhà của tôi từng phút một, tôi có 
thế ngăn giá trị của nó tăng lên sau một thời gian không?[239] Câu trả lời duy nhất có thế của 
những câu hỏi này là tất nhiên là không! Và bạn cũng nên coi danh mục đầu tu của mình như vậy. 
Trong khoảng thời gian đầu tu dài 10, 20 hay 30 năm, những lời xúi bầy hàng ngày của Ngài Thị 
truờng sẽ không còn quan trọng nữa. Dù sao, với những nguời còn đầu tu trong nhiều năm nữa, giá 
chứng khoán giảm là tin tốt, không phải xấu, vì chúng giúp bạn mua nhiều hon với ít tiền hon. 
Chứng khoán giảm càng nhiều và càng lâu, và bạn càng mua chúng đều đặn hon khi chúng giảm, thì 
cuối cùng bạn sẽ càng kiếm đuợc nhiều tiền hon - nếu bạn giữ vững tới cuối. Thay vì sợ một thị 
truờng giá xuống, bạn hãy đón nhận nó. Nhà đầu tu thông minh phải hoàn toàn thoải mái khi sở hữu 
một chứng khoán hay quỹ tuông hỗ kế cả nếu thị truờng không cung cấp giá hàng ngày trong mười 
năm nữa[240]. 

Nghịch lý thay, "bạn sẽ kiếm soát bản thân tốt hon nhiều", nhà thần kinh học Antonio 
Damasiogiải thích, "nếu bạn nhận ra rằng biết bao thứ mình không kiểm soát được". Bằng cách thừa 
nhận xu hướng sinh học của mình là mua cao và bán thấp, bạn có the chấp nhận nhu cầu dùng cách 
bình quân chi phí đô la, tái cân đối, và ký một họp đồng đầu tư. Bằng cách đặt phần lớn danh mục 
đầu tư của bạn dưới dạng tự động, bạn có thế chống lại việc nghiện các dự báo, tập trung vào những 
mục đích tài chính dài hạn, và bỏ qua những dao động tâm lý của Ngài Thị trường. 

KHI NGÀI THỊ TRƯỜNG CHO BẠN CHANH. HÃY LÀM NƯỚC CHANH 

Mặc dù Graham dạy bạn nên mua khi Ngài Thị trường đang hét "bán", có một ngoại lệ mà nhà 
đầu tư thông minh cần phải hiểu. Bán trong một thị trường giá xuống có thể là hợp lý nếu nó tạo ra 
một khoản lợi bất ngờ về thuế. Luật thuế thu nhập nội địa Hoa Kỳ cho phép bạn dùng những thua lồ 
đã hiện thực hóa (bất cứ sự giảm giá trị nào mà bạn tạo ra do bán cố phiếu của mình) đế bù tới 
3.000 đô la vào thu nhập thông thường[241]. Hãy cho rằng bạn mua 200 cố phiếu Coca-Cola vào 
tháng 1 năm 2000 với giá 60 đô la một cố phiếu - tống lượng đầu tư sẽ là 12.000 đô la. Tới cuối 
năm 2002, chứng khoán này giảm xuống còn 44 đô la một cổ phiếu, tức 8.800 đô la cho lô của bạn - 
khoản thua lồ là 3.200 đô la. 

Bạn có thế làm điều mà hầu hết mọi người đều làm - hoặc kêu than về thua lồ của mình, hoặc 
quét nó xuống dưới chiếu và làm như thế nó chưa từng xảy ra. Hoặc bạn có thế nắm lấy quyền kiểm 
soát. Trước khi kết thúc năm 2002, bạn có thế bán hết những cố phiếu Coca-Cola của mình, chốt lại 
3.200 đô la tiền lồ đó. Rồi, sau 3 1 ngày theo luật của IRS, bạn sẽ lại mua 200 cổ phiếu của Coca- 
Cola. Ket quả: Bạn sẽ có thế giảm thu nhập chịu thuế của mình một khoản là 3.000 đô la vào năm 
2002, và bạn có thể sử dụng khoản lồ 200 đô la còn lại để bù vào thu nhập năm 2003. Và tốt hon 
nữa, bạn sẽ vẫn sở hữu cổ phiếu một công ty mà bạn tin tưởng vào tưong lai của nó - nhưng giờ đây 
bạn sở hữu nó với giá rẻ hon gần một phần ba so với lúc bạn trả lần đầu[242]. 

Kh i có Chú Sam bù vào các thua lồ của mình, có thế họp lý khi bạn bán và chốt thua lồ lại. Neu 
Chú Sam muốn làm cho Ngài Thị trường trông có vẻ họp lý khi so sánh, việc gì chúng ta phải phàn 
nàn co chứ? 


144 



HỢP ĐỒNG CỦA CHỦ ĐẦU Tư 

Tôi xỉn ghi rõ ở đây là tôi là một nhà đầu tư muốn tích lũy sự giàu có cho nhiều năm trong 
tương lai. 

Tôi biết là sẽ có nhiều lúc tôi cảm thấy bị lôi cuốn đế đầu tư vào những cô phiếu hay trái phiếu 
vì chủng đã (hoặc "sắp") tăng giá, và có lúc khác tôi sẽ muốn bán những đầu tư của mình vì chủng 
đã (hoặc "sắp") đi xuống. 

Tôi tuyên bố ở đây rằng tôi từ chối đế một đám người lạ ra quyết định tài chỉnh thay cho mình. 
Tôi còn ra thêm một cam kết nghiêm túc nữa rằng tôi sẽ không bao giờ đầu tư vì thị trường đi lên, 

và không bao giờ bán vì nó đi xuống. Thay vào đó, tôi sẽ đầu tư 00 đô la một tháng, trong moi 

tháng, bằng một kế hoạch đầu tư tự động hoặc một "chương trình bình quân chi phỉ đô la " thông 
qua (những) quỹ tương hổ hoặc danh mục đầu tư đa dạng hóa sau: 

Tôi cũng sẽ đầu tư thêm khi tôi có khả năng bỏ tiền ra(và có thế chịu được khi mất nó trong 
ngắn hạn). 

Tôi tuyên bố ở đây rằng tôi sẽ giữ những đầu tư này liên tục tới ngày này(ít nhất 10 năm sau 
hợp đồng này): ngày _ tháng _ năm 20 . 

Những ngoại lệ được cho phép trong các điều kiện của hợp đồng này là nhu cầu đột xuất, cấp 
bách có tiền mặt, như một ca cấp cứu khấn cấp hay mất việc, hoặc một khoản chi phỉ đã dự liệu 
trước như việc thanh toán tiền mua nhà trả dần hay tiền học phỉ. 

Tôi, bằng cách ký tên ở dưới đây, tuyên bố mục đích của mình không chỉ là tuân theo những 
điều khoản trong hợp đồng này, mà còn đọc lại văn bản này mỗi khi tôi thấy bị lôi cuốn đế bán bất 
kỳ đầu tư nào của mình. 

Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi nó được ký với ít nhất một người làm chứng, và phải được 
giữ ở một nơi an toàn có thế tiếp cận dễ dàng đế tham khảo trong tương lai. 

Ngày , tháng , năm 201 _ 

Kỷ tên: Người làm chứng: 

Nguyễn Văn A Nguyễn Thị B 


145 



CHƯƠNG 9 


ĐẦU Tư VÀO CÁC QUỸ ĐẦU Tư 

Một cách mà nhà đầu tư phòng vệ có thế sử dụng là đặt tiền của anh ta vào các cố phiếu của 
các công ty đầu tư. Những quỳ nào có thế hoàn trả tiền vốn theo yêu cầu của người nắm giữ vốn, tại 
mức giá trị tài sản ròng, được gọi là các "quỹ tuông hỗ" (hoặc "quỹ mồ" - "open-end fund"). hầu hết 
các quỹ này tích cực bán những cố phần bố sung thông qua một đội quân những nhân viên bán 
hàng. Những quỹ nào với cố phần không thế hoàn trả lại tiền vốn được gọi là quỹ hoặc công ty đóng 
(closed-end fund/company); số cổ phần của các quỳ đó được giữ tuông đối cố định. Tất cả các quỹ 
với tăm quan trọng bất kỳ đều được đăng ký với ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), và phải 
tuân theo những quy định và sự kiếm soát của ủy ban này[243]. 

Ngành công nghiệp này rất lớn. Vào cuối năm 1970, có 383 quỹ được đăng ký với SEC, với 
tống số tài sản lên tới 54,6 tỉ đô la. Trong số đó có 356 công ty với tống cộng 50,6 tỉ đô la, là các 
quỹ tuông hỗ và 27 công ty với 4,0 tỉ đô la, là quỳ đống[244]. 

Có những cách khác nhau đế phân loại các quỹ này. Một cách là theo sự phân chia danh mục 
đầu tư chung; đó là các "quỹ cân đối" nếu chúng có thành phần trái phiếu đáng kế (nói chung 
khoảng một phần ba), hoặc "quỹ cổ phiếu" nếu các khoản nắm giữ hầu hết là cổ phiếu thường. (Có 
vài biến thể khác, chẳng hạn như "quỹ trái phiếu," "quỹ phòng vệ," "quỹ cổ phiếu thư," v.v.)[245] 
Một cách khác là phân loại theo mục tiêu, xem mục đích chính của quỳ là lợi nhuận, sự ổn định giá, 
hay sự tăng vốn ("tăng trưởng"). Một cách phân biệt khác là theo cách bán của chúng. Các "quỹ 
cộng phí bán" (load fund) tính thêm chi phí bán (thường vào khoảng 9% giá trị tài sản với những vụ 
mua tối thiếu) vào giá trị trước khi tính tiền[246]. Các quỳ khác, gọi là "quỳ không cộng phí bán" 
(no-load fund) không tính phí này; ban quản lý quỹ thường hài lòng với chi phí tư vấn đầu tư thông 
thường về việc xử lý vốn . Do không thế trả tiền hoa hồng của nhân viên bán hàng, quy mô của các 
quỹ không cộng phí thường là nhỏ[247]. Giá mua và bán của các quỹ đóng không được ấn định bởi 
công ty, mà dao động theo thị trường mở giống như chứng khoán công ty thông thường. 

Hầu hết các công ty này hoạt động theo các điều khoản đặc biệt của luật thuế thu nhập, được 
thiết kế đế người giữ cố phần không phải chịu thuế hai lần đối với lợi tức của mình. Thực sự, các 
quỹ phải chỉ trả gần như toàn bộ thu nhập thông thường của chúng - tức là cố tức và lãi nhận được, 
trừ đi các chi phí. Thêm vào đó các quỹ có thế chi trả lợi nhuận dài hạn đã được hiện thực hóa đối 
với doanh số đầu tư - dưới dạng "cố tức của lãi vốn " - là cái được người giữ cố phần coi như là lợi 
nhuận chứng khoán của chính mình. (Còn một lựa chọn khác ở đây, nhưng chúng tôi bỏ qua đế 
tránh ôm đồm lộn xộn)[248]. Hầu hết các quỹ chỉ có một lóp: chứng khoán lưu hành trong công 
chúng. Một cách mới, được đưa ra vào năm 1967, là phân chia phần vốn hóa vào một phát hành ưu 
đãi, phát hành đó sè được nhận tất cả lợi nhuận thông thường, và một phát hành vốn, tức là cổ phiếu 
thường, được nhận tất cả lợi nhuận từ doanh số bán chứng khoán. (Chúng được gọi là các "quỳ hai 
mục đích" [249]). 

Nhiều công ty đã nêu mục đích chính của mình là tăng vốn tập trung vào việc mua những cái 
được gọi là "chứng khoán tăng giá nhanh," và các công ty này thường có từ "tăng trưởng" trong tên 
của mình. Một số công ty chuyên về một lĩnh vực cụ the chang hạn như hóa chất, hàng không, hay 
đầu tư ra nước ngoài; điều này thường được ghi trong tên của họ. 


146 



Do đó nhà đầu tư nào muốn gắn kết một cách thông minh vào cổ phiếu của quỳ sẽ có một loạt 
các lựa chọn khá đa dạng và khá hoang mang trước mắt mình - không khác nhiều so với những gì 
được đưa ra trong việc đầu tư trực tiếp. Trong chuông này, chúng tôi sẽ nói đến vài câu hỏi chính, 
đó là: 

1 . Có cách nào mà nhà đầu tư có thế đảm bảo mình sẽ có kết quả cao hon trung bình bằng cách 
chọn những quỳ đúng? (Câu hỏi phụ: Thế còn những "quỳ hiệu qua" thì sao?[250]) 2. Neu không, 
làm thế nào đế nhà đầu tư tránh chọn những quỹ sẽ cho anh ta kết quả tệ hon trung bình? 

3. Anh ta có thế chọn một cách thông minh giữa những loại quỹ khác nhau không - ví dụ, giữa 
quỹ cân đối với quỳ toàn cổ phiếu, quỳ mở với quỳ đóng, quỹ tính phí bán với quỹ không tính phí 
bán? 

Hiệu quả của quỹ đầu tư xét tống thế Trước khi thử trả lời những câu hỏi này, chúng tôi cần 
phải nói điều gì đó về hiệu quả hoạt động của cả ngành kinh doanh quỹ nói chung. Nó có giúp được 
những người sở hữu cổ phiếu của mình không? Theo cách chung nhất, các nhà đầu tư quỳ đã có kết 
quả hoạt động thế nào so với những người thực hiện việc đầu tư một cách trực tiếp? Chúng tôi khá 
tin chắc rằng các quỳ nói chung đã phục vụ cho một mục đích có ích. Chúng đã tuyên truyền những 
thói quen tốt trong tiết kiệm và đầu tư, chúng đã bảo vệ vô số cá nhân khỏi những sai lầm đắt giá 
trong thị trường chứng khoán; chúng đã đem tới cho những người tham gia thu nhập và lợi nhuận 
xứng với mức lợi nhuận tổng thể của cổ phiếu thường. Trên co sở so sánh, chúng tôi liều đoán rằng 
một cá nhân đầu tư trung bình đặt hết tiền của mình hoàn toàn chỉ vào các cổ phần của quỹ đầu tư 
trong mười năm qua sẽ có kết quả hoạt động tốt hon người trung bình mua trực tiếp các cố phiếu 
thường. 

Điếm cuối cùng này có lẽ vẫn đúng kể cả nếu kết quả hoạt động thực tế của các quỹ cũng 
không khá hon của cổ phiếu thường nói chung, và mặc dù chi phí đầu tư vào các quỳ tưong hồ cao 
hon chi phí của các giao dịch mua trực tiếp. Lựa chọn thật sự của một cá nhân trung bình không 
phải là chọn giữa việc tạo dựng và đạt được một danh mục đầu tư cố phiếu thường cân đối hay làm 
một việc tưong tự, tuy hoi đắt hoư một chút, bằng cách mua các quỹ. Đúng hon là lựa chọn của anh 
ta sẽ là giữa việc chịu thua những mánh khóe của nhân viên bán của quỹ tưong hồ bấm chuông nhà 
anh ta, hay chịu thua những cò nguy hiểm chào bán những phát hành mới hạng hai, hạng ba. Chúng 
tôi cũng không thế không nghĩ rằng một cá nhân trung bình nào mở một tài khoản môi giới với ý 
nghĩ thực hiện các đầu tư cố phiếu thường một cách thận trọng sẽ thấy mình bị bao vây bởi các tác 
động bất lợi theo hướng đầu co và thua lồ do đầu cơ những cám dỗ này sẽ ít hon đối với người 
mua theo quỳ đầu tư tưong hồ. 

BÁNG 9-1 : Ket quả điều hành của 10 quỳ tưong hồ lớn 


147 




(Được thể hiện trong) 5 
năm, 1961-1965 
(tất cả là +) 

5 năm, 
1966-1970 

10 năm, 1961- 
1 970 (tất cả là +) 

1969 

1970 

Tài sản ròng, vào 
tháng 12/1970 (triệu 
đô la) 

Affiliated Fund 

71% 

+19,7% 

105,3% 

14,3% 

+2,2% 

1.600 

Dreytus 

97 

+18,7 

135,4 

-11,9 

-6,4 

2.232 

Fidelity Fund 

79 

+31,8 

137,1 

-7,4 

+2,2 

819 

Fundamental Inv. 

79 

+1,0 

81,3 

-12,7 

-5,8 

1.054 

Invest. Co. of Am. 

82 

+37,9 

152,2 

-10,6 

+2,3 

1.168 

Investors stock Fund 

54 

+5,6 

63,5 

-80,0 

-7,2 

2.227 

Mass. Inv. Trust 

18 

+16,2 

44,2 

-4,0 

+0,6 

1.956 

National Investors 

61 

+31,7 

112,2 

+4,0 

-9,1 

747 

Putnam Grovvth 

62 

+22,3 

104,0 

-13,3 

-3,8 

684 

United Accum. 

74 

-2,0 

72,7 

-10,3 

-2,9 

1.141 

Trung bình 

72 

18,3 

105,8 

-8,9 

-2,2 

13.628 (tống cộng) 

Chỉ số tổng hợp 
Standard & Poor's 

77 

+16,1 

104,7 

-8,3 

+3,5 


Chỉ số DJIA 

78 

+2,9 

83,0 

-11,6 

+8,7 



a. Đây là các quỳ chứng khoán với các tài sản ròng lớn nhất vào cuối năm 1970, song chỉ sử 
dụng một quỹ từ mỗi một nhóm quản lý. số liệu đuợc cung cấp bởi Wiesenberger Financial 
Services. 

Nhung những quỳ đầu tư này đã có kết quả hoạt động như thế nào so với thị trường chung? 

Đây là một chủ đề có phần đáng tranh cãi, song chúng tôi sẽ thử tìm cách đề cập đến nó một cách 
đon giản và phù họp. Bảng 9-1 cho chúng ta một số kết quả đã được tính toán trong các năm 1961- 
1970 cho mười quỹ chứng khoán lớn nhất của chúng ta vào cuối năm 1970, nhưng chỉ chọn ra một 
quỹ lớn nhất trong mỗi nhóm quản lý. Bảng này tóm tắt tỷ suất lợi nhuận tổng thể của mỗi quỳ đó 
trong các giai đoạn 1961- 1965, 1966-1970, va các năm đon lẻ la 1969 và 1970. Chúng tôi cũng đưa 
ra các kết quả trung bình dựa trên tống số tiền của một cố phiếu của mồi một trong mười quỹ đó. 
Những công ty này có tống tài sản là hon 15 tỉ đô la vào cuối năm 1969, tức là khoảng một phần ba 
tất cả các quỳ cổ phiếu thường. Do đó, chúng sê đại diện được cả ngành nói chung. (Ve mặt lý 
thuyết, chắc hắn sẽ có một thiên lệch trong danh sách về phía các công ty có kết quả hoạt động tốt 
hon so với kết quả chung của toàn ngành này, vì những công ty tốt thường có khả năng mở rộng 
nhanh hon những công ty khác, nhưng thực tế có thế sẽ không phải là như vậy). 

Một số thông tin thú vị có thế được thu thập từ bảng này. Đầu tiên, chúng tôi thấy rằng kết quả 
tổng thể của mười quỹ này trong các năm 1961-1970 không khác nhiều so với chỉ số tổng họp 500 
chứng khoán của Standard & Poor's (hay chỉ số trung bình 425 chứng khoán công nghiệp S&P). 
Nhưng chúng rõ ràng là tốt hon DJIA. (Điều này đặt ra câu hỏi thú vị là tại sao 30 người khống lồ 
của DJIA lại hoạt động kém hon danh sách dài hon nhiều và có vẻ hồn tạp của Standard & 
Poor'sO A I] Điếm thứ hai là hiệu quả tống thế của các quỹ so với chỉ số s&p đã tiến bộ phần nào 


148 



trong năm năm vừa qua, so với năm năm trước đó. Lợi nhuận của các quỹ thấp hon của s&p một 
chút vào những năm 1961-1965 và cao hon s&p một chút vào các năm 1966-1970. Điếm thứ ba là 
tồn tại một sự cách biệt lớn giữa kết quả hoạt động của các quỳ. 

Chúng tôi không nghĩ rằng ngành kinh doanh quỹ hồ tưong đầu tư phải bị trách cứ vì đã không 
hoạt động tốt hon toàn bộ thị trường nói chung. Các giám đốc và các đối thủ cạnh tranh chuyên 
nghiệp của họ quản lý một số lượng các chứng khoán có thế giao dịch được lớn đến nồi những gì 
xảy ra với thị trường nói chung chắc chắn sẽ phải xảy ra với tổng của các quỳ này (với mức độ 
khoảng chừng bằng nhau). (Lưu ý rằng các tài sản ủy thác của các ngân hàng thưong mại đã được 
bảo hiểm bao gồm cả 18 1 tì đô la cổ phiếu thường vào cuối năm 1969; nếu chúng tôi thêm vào đây 
lượng cố phiếu thường trong những tài khoản mà các nhà tư vấn đầu tư quản lý, cộng với 56 tỉ đô la 
tiền quỹ tưong hồ và tưong tự, chúng tôi sê phải kết luận rằng các quyết định chung của những 
chuyên gia này hầu như sẽ quyết định chuyến động của các chỉ số trung bình chứng khoán, và sự 
chuyến động của các trung bình chứng khoán sê quyết định kết quả trung bình của các quỹ). 

Có quỳ nào tốt hon trung bình, và liệu nhà đầu tư có thể chọn chúng để đạt được kết quả xuất 
sắc cho mình không? Rõ ràng là tất cả các nhà đầu tư không thế làm được như vậy, nếu không thì 
chúng ta sẽ lại quay về vạch xuất phát, tại đó không ai hoạt động khá hon ai. Hãy đế chúng tôi xem 
xét câu hỏi này theo nghĩa đon giản. Tại sao nhà đầu tư lại không đi tìm quỹ nào đó đã thế hiện kết 
quả hoạt động tốt nhất trong cả nhóm trong một quãng thời gian đủ dài trong quá khứ, rồi giả định 
là ban lãnh đạo của nó có năng lực nhất, do đó sẽ hoạt động tốt hon trung bình trong tưong lai, và 
đặt tiền của mình vào quỳ đó? Ý tưởng này có vẻ thực tế hon bởi vì, trong trường họp các quỹ 
tuông hồ anh ta có thế kiếm được "ban lãnh đạo có năng lực nhất" này mà không phải trả thêm chi 
phí đặc biệt cho nó so với những quỹ khác. (Ngược lại, trong số những công ty không đầu tư thì 
những công ty được quản lý tốt nhất sẽ bán với mức giá cao tuông ứng với lợi tức và tài sản hiện tại 
của chúng). 

Chứng cớ về điểm này đã không nhất quán xét trong nhiều năm. Nhưng Bảng 9-1 của chúng tôi 
bao trùm mười quỳ lớn nhất đã chỉ ra rằng các kết quả mà năm công ty hoạt động tốt nhất của các 
năm 1961-1965 đã được chuyến sang các năm 1966-1970, cho dù hai trong bộ năm này không hoạt 
động tốt bằng hai trong bộ năm kia. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng nhà đầu tư vào các cố 
phiếu của công ty tuông hồ có thế xem xét hiệu quả hoạt động tưong đối của thị trường trong một 
thời kỳ gồm một số năm trong quá khứ, ít nhất 5 năm chang hạn, với điều kiện dữ liệu không thế 
hiện chuyển động theo chiều đi lên thuần của thị trường tổng thể. Trong trường họp đó, các kết quả 
vô cùng thuận lợi có thế đạt được nhờ những cách không chính đáng - như sè được thế hiện sau đây 
trong phần quỳ "hiệu quả". Bản thân những kết quả này có thế chỉ ra rằng những người quản lý quỳ 
đang có những liều lĩnh đầu co không đáng, và vẫn thoát được trong lúc này. 

Các quỹ “hiệu quả” 

Một hiện tượng trong những năm gần đây là xuất hiện sự dam mê về "hiệu quả hoạt động" 
trong việc quản lý các quỳ đầu tư (và cả trong nhiều quỹ tín thái thác). Chúng tôi sê phải mở đầu 
phần này với tuyên bố quan trọng rằng điều này không được áp dụng đối với hầu hết những quỳ đã 
được xác lập một cách vững chắc, mà chỉ áp dụng với một khu vực tưong đối nhỏ trong ngành kinh 
doanh này, một khu vực đã gây được sự chú ý lớn một cách bất thường. Câu chuyện khá là đon 
giản. Một vài người trong số những người chịu trách nhiệm đặt ra mục tiêu là có được kết quả tốt 
hon nhiều so với kết quả trung bình tức kết quả của DJIA. Họ đã thành công trong việc này trong 


149 



một thời gian nào đó và đã tạo được sự nổi tiếng đáng kể và có thêm quỳ đế quản lý. Mục đích của 
họ cũng chính đáng; song tiếc thay, mục đích này không thế thực hiện được mà không gặp phải 
những rủi ro đáng kế. Và chỉ trong một thời gian tưong đối ngắn, các rủi ro đã đến. 

Một loạt tình huống xung quanh hiện tượng "hiệu quả hoạt động" đã gây ra những cái lắc đầu 
lo ngại của một số người trong chúng tôi, những người đã có kinh nghiệm từ trước đây rất lâu - 
thậm chí là từ những năm 1920 - và quan điểm của những người này vì chính lý do đó bị coi là cố 
hủ và không phù hợp với Thời đại mới" (thứ hai) này. Đầu tiên, và về chính điểm này, tất cả những 
người thực hiện tuyệt vời này là những người trẻ - trong độ tuối ba mươi và bốn mươi - những 
người mà kinh nghiệm tài chính chỉ giới hạn trong thị trường giá lên liên tục của những năm 1948- 
1968. Thứ hai, họ thường hành động cứ như thế là định nghĩa về một "đầu tư sáng suốt" là một 
chứng khoán sẽ có khả năng tăng giá cao trên thị trường trong một vài tháng tới. Điều này dần tới 
việc ràng buộc nhiều vào những đầu tư mạo hiểm mới với giá hoàn toàn bất cân xứng so với tài sản 
hay lợi nhuận được báo cáo của chúng. Chúng có thế được "lý giải" bằng sự kết họp giữa hy vọng 
ngây thơ về những thành tích tương lai của các công ty này, với sự lanh lợi trong việc lợi dụng sự 
nhiệt tình đầu cơ của công chúng không am hiếu song lại tham lam. 

Phần này sẽ không nêu tên người nào. Nhưng chúng tôi có mọi lý do để đưa ra các ví dụ cụ thể 
về các công ty. "Quỳ hiệu quả" được công chúng quan tâm nhất chắc chắn là Manhattan Fund, Inc., 
được thảnh lập vào cuối năm 1965. Lần bán đầu tiên của nó là 27 triệu cố phiếu với mức giá từ 9,25 
đô la đến 10 đô la một cố phiếu. Công ty này khởi nghiệp với 247 triệu đô la tiền vốn. Trọng tâm 
của công ty này tất nhiên là kiếm lãi vốn (do tăng giá chứng khoán). Hầu hết các quỹ của nó đầu tư 
vào các phát hành được bán với hệ số cao của lợi tức hiện tại, không trả cố tức (hoặc trả rất ít), với 
những chuyến động giá lớn mang tính đầu cơ và rất hoành tráng. Quỳ đã thế hiện mức tỷ suất lợi 
nhuận tổng thể là 38,6% trong năm 1967, so với 1 1% của chỉ số tổng họp s&p. Nhưng sau đó hiệu 
quả của nó kém xa mong đợi, như được thế hiện trong bảng 9-2. 

BÁNG 9-2 : Một danh mục đầu tư quỹ hiệu quả và kết quả thực hiện (các phần nắm giữ lớn 
nhất của Quỳ Manhattan Fund, ngày 3 1/12/1969) 


150 



Sô côi phiếu đang nắm giũ' (nghìn 
đơn vị) 

. . . . , Giá (so với mênh 

Phát hành ■ 

giá) 

Lợi tức 
1969 

(đô la) 

CỐ tức 

1969 

(đô la) 

Trị giá thị 
trường 

(triệu đô la) 

60 

Teleprompter 

99 

0,99 

không có 

6,0 

190 

Deltona 

60,5 

2,32 

không có 

11,5 

280 

Fedders 

34 

1,28 

0,35 

9,5 

105 

Horizon Corp. 

53,5 

2,68 

không có 

5,6 

150 

Rouse Co. 

34 

0,07 

không có 

5,1 

130 

Mattel Inc. 

64,25 

1,11 

0,20 

8,4 

120 

Polaroid 

125 

1,90 

0,32 

15,0 

244a 

Nat'l student 

Mkt'g 

28,5 

0,32 

không có 

6,1 

56 

Telex Corp. 

90,5 

0,68 

không có 

5,0 

100 

Bausch & Lomb 

77,75 

1,92 

0,80 

7,8 

190 

Four Seasons 
Nursing 

66 

0,80 

không có 

12,3b 

20 

Int. Bus. Machines 

365 

8,21 

3,60 

7,3 

41,5 

Nat'l Cash Register 

160 

1,95 

1,20 

6,7 

100 

Saxon Ind. 

109 

3,81 

không có 

10,9 

105 

Career Academy 

50 

0,43 

không có 

5,3 

285 

King Resources 

28 

0,69 

không có 

8,1 






130,6 

Các chứng khoán thường khác 





93,8 

Các cổ phần nắm giữ khác 





19,6 

Đầu tư tồng cộngc 





244,0 

a. Sau khi chia tách 1 đối lấy 2. 






b. Còn có 1,1 triệu đô la chứng khoán của các công ty con. 




c. Loại trừ các thứ tưong đưong với tiền mặt. 





Ket quả hoạt động hàng năm so với chỉ số tống họp s&p 





1966 1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

Manhattan Fund 

-6% +38,6% 

-7,3% 

-13,3% 

-36,9% 

+9,6% 

Chỉ số tồng hợp s & p 

-10,1% +23,0% 

+10,4% 

-8,3% 

+3,5% 

+13,5% 


Nói một cách nhẹ nhàng nhất, danh mục đầu tư của Quỳ Manhattan Fund vào cuối năm 1969 
là khác thường. Một thực tế lạ thường là hai trong số các đầu tư lớn nhất của nó nhắm vào những 


151 



công ty sê nộp đơn phá sản trong vòng sáu tháng sau đó còn đầu tu thứ ba đã phải đối mặt với đơn 
kiện của những nguời cho vay vào năm 1971 . Một thực tế lạ thuờng khác là cổ phiếu của ít nhất 
một trong những công ty sắp phá sản này không chỉ đuợc các quỳ đầu tu mua mà cả những quỹ tài 
trợ đại học, bộ phận ủy thác của những tố chức ngân hàng lớn, và các tố chức tài chính khác cũng 
mua[252]. Một thực tế lạ thuờng thứ ba là giám đốc sáng lập của Manhattan Fund đã bán chứng 
khoán của mình trong một công ty quản lý đuợc thành lập riêng rẽ cho một công ty lớn khác với 
hơn 20 triệu đô la tiền chứng khoán; tại thời điếm đó công ty quản lý đã bán ít hơn 1 triệu đô la tiền 
tài sản. Đây rõ ràng là một trong những độ vênh lớn nhất mọi thời giữa kết quả của "nhà quản lý"’ 
và "nguời đuợc quản A . 

Một cuốn sách đuợc xuất bản vào cuối năm 1969[253] đã cung cấp lý lịch của mười chín người 
"đứng đầu cuộc chơi khó khăn là quản lý hàng tỷ đô la tiền của những người khác". Bản tóm tắt cho 
chúng ta biết thêm rằng "họ còn trẻ... một số kiếm hơn một triệu đô la một năm... họ là một chủng 
nòi tài chính mới... họ đều có sự hấp dần hoàn toàn với thị trường... và có sở trường xuất chúng 
trong việc tìm ra những chứng khoán thắng". Sự hình dung khá tốt về những thành tích của nhóm 
hàng đầu này có thế đạt được qua việc nghiên cứu những kết quả được báo cáo của những quỹ mà 
họ quản lý. Những kết quả này có tại những quỳ được điều hành bởi mười hai trong mười chín 
người được miêu tả trong cuốn The Money Manager (Các nhà quản lý tiền tệ). Cũng khá điển hình, 
họ đã thế hiện rất tốt vào năm 1966, và xuất sắc vào năm 1967. Vào năm 1968 hoạt động của họ về 
tống thế thì vẫn tốt, nhưng về từng quỳ riêng lẻ thì kết quả là tốt xấu lần lộn. Vào năm 1969, tất cả 
họ đều thua lồ, trong đó chỉ có một nguời tìm cách làm được tốt hoư một chút so với chỉ số tống 
họp s&p. Vào năm 1970, kết quả hoạt động tương đối của họ còn kém hơn cả năm 1969. 

Chúng tôi đã đưa ra bức tranh này để chỉ ra một bài học, mà có lẽ có thế được nói qua câu tục 
ngữ cổ của Pháp: “Plus Ca change, plus c'est la même chose’(Càng thay đổi thì càng y nguyên). 
Những con người thông minh, năng động - thường khá trẻ - đã từng hứa thực hiện những điều kỳ 
diệu với "tiền của những người khác" kế từ thời xa xưa. Họ thường làm được như vậy trong một 
thời gian - hoặc có vẻ là làm được - nhưng cuối cùng họ đã không thế tránh được việc đem thua lồ 
tới cho công chúng[254]. Khoảng một nửa thế kỷ trước, những "điều kỳ diệu" đã đi kèm với sự thao 
túng trắng trợn, các báo cáo công ty sai lệch, những cấu trúc vốn hóa thái quá, và những hoạt động 
tài chính nửa gian lận khác. Tất cả những điều này đã dần tới một hệ thống quản lý tài chính phức 
tạp của SEC, cũng như thái độ thận trọng đối với cố phiếu thường của công chúng. Những hoạt 
động của các "nhà quản lý tiền" vào các năm 1965-1969 đã đi sau hơn một thế hệ sau những trò bịp 
bợm trong những năm 1926-1929[255]. Các hành động bất chính cụ thế bị cấm sau vụ sụp đố năm 
1929 đã không còn được dùng tới nữa - vì chúng có nguy cơ phải chịu án tù. Song trong nhiều ngóc 
ngách của Phố Wall, chúng được thay thế bởi những công cụ và mánh lới mới hơn mà cuối cùng 
vần tạo ra những kết quả cũng giống như vậy. Việc thao túng giá trắng trợn đã biến mất, nhưng lại 
có những cách khác đế thu hút sự chú ý của công chúng cả tin vào các khả năng lợi nhuận của các 
phát hành "nóng". Hàng khối "cổ phiếu thu"[256] có thế được mua với giá thấp hoư nhiều so với 
giá niêm yết trên thị trường, phải chịu những giới hạn bán không được tiết lộ, chúng có thế ngay lập 
tức đưa vào các báo cáo với mức giá trị thị trường đầy đủ, thế hiện mức lợi nhuận đẹp đẽ và hão 
huyền. Và vân vân. Thật sửng sốt khi mà trong một bau không khí hoàn toàn khác về mặt luật lệ và 
lệnh cấm, Phố Wall vẫn có thế lặp lại nhiều sự thái quá và lồi lầm của những năm 1920 đến vậy. 

Chắc chắn là sẽ còn có những luật lệ mới và lệnh cấm mới. Những hoạt động bất chính cụ thế 
vào cuối những năm 1960 sẽ bị cấm một cách thích đáng trên Phố Wall. Nhưng chắc sẽ là một đòi 


152 



hỏi quá đáng rằng sự lôi cuốn vào việc đầu cơ sẽ biến mất, hay việc lợi dụng sự lôi cuốn đó đã bị 
hủy bỏ. Đây là một phân vũ khí của nhà đầu tu thông minh để hiểu về các ảo tuởng phổ biến lạ 
thuờng"[257] này và tránh chúng ra càng xa càng tốt. 

Bức tranh về hầu hết các quỳ hiệu quả đều là xấu nếu chúng ta xem xét chúng sau những số 
liệu tuyệt vời của năm 1967. Khi tính cả những con số của năm 1967 thì kết quả tống thế của chúng 
lại không hê thảm hại. Trên cơ sở đó, một trong số những "nhà quản lý tiền tệ" đã hoạt động tốt hơn 
hắn chỉ số tổng họp s&p, ba nguời hoạt động kém hơn hắn, và sáu nguời vẫn giữ nguyên. Hãy đế 
chúng tôi kiểm tra một nhóm quỹ hiệu quả khác - mười quỹ có kết quả tốt nhất trong năm 1967, với 
mức tỷ suất lợi nhuận từ 84% đến 301% trong một năm đó. Trong nhóm này, có bốn quỹ có hoạt 
động tổng thể bốn năm tốt hơn chỉ số s&p, nếu tính lợi nhuận năm 1967, và hai quỹ vượt được chỉ 
số vào các năm 1968-1970. Không có quỳ nào lớn, và quy mô trung bình của chúng là 60 triệu đô 
la. Do đó, có dấu hiệu vững chắc rằng quy mô nhỏ là một yếu tố cần thiết đế đạt được những kết 
quả xuất sắc lâu dài. 

Vấn đề đang được thảo luận này bao hàm một kết luận ngầm ý rằng có thế có những rủi ro đặc 
biệt trong việc tìm kiếm kết quả hoạt động xuất sắc của các nhà quản lý quỹ đầu tư. Tất cả những 
kinh nghiệm tài chính cho tới nay đã cho thấy rằng những quỹ lớn, nếu được quản lý một cách vững 
vàng, có thế tạo ra những kết quả chỉ tốt hơn trung bình một chút qua các năm. Neu chúng không 
được quản lý vững chắc, chúng có thế tạo ra những lợi nhuận tuyệt vời, nhưng phần lớn là lợi nhuận 
hão, trong một khoảng thời gian, sau đó là những thua lồ tai hại không thế tránh. Có những trường 
họp mà trong đó các quỹ đã liên tục hoạt động tốt hơn các con số trung bình của thị trường trong 
chang hạn mười năm hoặc hơn. Nhưng đó là những ngoại lệ hiếm hoi, và hầu hết hoạt động của 
chúng là nằm trong các lĩnh vực chuyên môn hóa, với những giới hạn được tự đặt ra về mức vốn 
được sử dụng - và không được bán một cách chủ động cho công chúng[258] Các quỳ đóng so với 
quỹ mở Hầu hết các quỹ đầu tư tương hồ hay quỹ mở tạo cho các cổ đông của mình quyền được 
kiếm lợi từ cố phiếu của họ tại mức định giá hàng ngày của danh mục đầu tư và có một bộ máy 
tương ứng đế bán những cổ phiếu mới. Bằng cách đó, nhiều công ty trong số này đã tăng về quy mô 
qua các năm. Còn các công ty đóng, hầu hết được thành lập từ cách đây rất lâu, thì lại có một cấu 
trúc vốn cố định, và do đó đã suy giảm tăm quan trọng tương đối của chúng xét theo đồng đô la. 
Những công ty mở được chào bán bởi hàng nghìn nhân viên bán hàng năng động và đầy tính thuyết 
phục, còn cố phiếu của các công ty đóng không có ai chuyên phát hành. Do đó, người ta có thế bán 
hầu hết các "quỳ tương hồ" cho công chúng với mức "trên giá" (at a premium) ấn định, cao hơn 
khoảng 9% so với giá trị tài sản ròng (để trả hoa hồng cho nhân viên bán, V.V.), trong khi hầu hết 
các quỹ đóng thường xuyên mua được ở mức "dưới giá" (at a discount), thấp hơn giá trị tài sản ròng 
của chúng. Sự chiết khấu giá này khác nhau giữa các công ty, và mức chiết khấu giá trung bình tính 
cả nhóm cũng thay đối từ thời điểm này qua thời điểm khác, số liệu về điểm này vào các năm 1961 
-1970 được đưa ra ở bảng 9-3. 

BÁNG 9-3 : Một vài số liệu về các quỳ đóng, quỹ tương hồ và chỉ số tống hợp s&p 


153 



Năm 

Chiết 

khấu 
trung 
bình của 
các quỹ 
đóng 

Kết quà 
trung 
bình của 
các quỹ 
đóng a 
(%) 

Kết quà trung 
bình của các 
quỹ chứng 
khoán tương 
hỗ b (%) 

Kết quà 
của chỉ 
sô tông 
hợp s & 
p c (%) 

1970 

-6% 

hòa 

-5,3 

+3,5 

1969 


-7,9 

-12,5 

-8,3 

1968 

(+7)d 

+13,3 

+15,4 

+10,4 

1967 

-5 

+28,2 

+37,2 

+23,0 

1966 

-12 

-5,9 

-4,1 

-10,1 

1965 

-14 

+14,0 

+24,8 

+12,2 

1964 

-10 

+16,9 

+13,6 

+14,8 

1963 

-8 

+20,8 

+19,3 

+24,0 

1962 

-4 

-11,6 

-14,6 

-8,7 

1961 

-3 

+23,6 

+25,7 

+27,0 

Trung bình của 
số liệu 10 năm 

+9,14 

+9,95 

+9,79 


a. Trung bình Wiesenberger của 10 công ty đa dạng. 

b. Trung bình của 5 trung bình Wiesenberger của các quỹ cố phiếu thuờng trong mỗi năm. 

c. Trong tất cả các truờng họp, các phân phối đuợc bố sung trở lại. 

d. Trên giá (cao hou giá trị tài sản ròng). 

Không cần nhiều sắc sảo đế nghi ngờ rằng mức giá tuong đối thấp hon của các cố phiếu quỳ 
đóng so với cố phiếu của quỹ mở không hên quan nhiều tới sự khác biệt trong kết quả đầu tư tống 
thế giữa hai nhóm này. Điều này là đúng, như được chỉ ra bằng các so sánh kết quả hàng năm của 
các năm 1961- 1970 của hai nhóm trong bảng 9-3. 

Do đó, chúng tôi đi đến một trong những quy tắc rõ ràng trong việc lựa chọn của nhà đầu tư. 
Neu bạn muốn đặt tiền vào các quỹ đầu tư, hãy mua một nhóm các cổ phiếu quỳ đóng với mức chiết 
khấu giá chẳng hạn là từ 10% đến 15% giá trị tài sản, thay vì trả mức trên giá cao hon 9% giá trị tài 
sản của các cố phiếu của một công ty mở. Giả sử các mức cố tức tưong lai và sự thay đối giá trị tài 


154 




sản sẽ vẫn giống nhau với cả hai nhóm, bạn sẽ kiếm được nhiều hơn khoảng một phần năm từ tiền 
đầu tư của mình với các cố phiếu quỳ đóng. 

Nhân viên bán hàng của quỹ tương hồ sê nhanh chóng "phản pháo" rằng: "À, nhưng nếu bạn 
mua các cố phiếu của quỹ đóng, bạn sẽ không bao giờ biết mình sẽ bán chúng tại mức giá thế nào. 
Mức chiết khấu giá có the cao hơn mức của ngày hôm nay, thế thì bạn sẽ phải chịu sự chênh lệch 
cao hơn nữa. Với các cổ phiếu của chúng tôi, bạn được đảm bảo quyền hoàn trả các cố phiếu của 
mình tại mức 100% giá trị tài sản, không bao giờ ít hơn." Hãy đế chúng tôi xem xét luận điểm này 
một chút; nó sẽ là một bài tập logic và suy nghĩ thông thường. Câu hỏi đặt ra là: Giả sử rằng mức 
chiết khấu giá của các cố phiếu quỳ đóng có rộng ra thì khả năng bạn sẽ hoạt động kém hơn với cổ 
phiếu đó là như thế nào so với việc mua một lượng tương đương những cố phiếu quỹ mở? 

Điều này cần tới một chút số học. Hãy cho rằng nhà đầu tư A mua một số cố phiếu quỹ mở với 
mức 109% giá trị tài sản, và nhà đầu tư B mua các cổ phiếu quỹ đóng với mức 85%, cộng với 1,5% 
chi phí hoa hồng cho nhản viên bán hàng, cả hai nhóm cố phiếu kiếm được và trả 30% mức giá trị 
tài sản này trong chang hạn là bốn năm, và cuối cùng có giá trị như ban đầu. Nhà đầu tư A hoàn đối 
các cố phiếu của mình với mức 100% giá trị, mất đi khoản 9% trên giá mà anh ta đã trả. Tỷ suất lợi 
nhuận tống thế của anh ta trong thời kỳ đó là 30% trừ đi 9%, tức 21% trên giá trị tài sản. Neu tính 
theo tiền đầu tư của anh ta thì con số trên chỉ là 19%. Nhà đầu tư B phải hiện thực hóa lợi nhuận 
bao nhiêu trên cổ phiếu quỳ đóng của mình đế đạt được cùng mức kết quả lợi nhuận như nhà đầu tư 
A? Câu trả lời là 73%, hoặc chiết khấu giá 27% từ giá trị tài sản[259]. Nói cách khác, nhà đầu tư 
quỳ đóng có thế phải chịu sự chênh lệch 12 điểm (khoảng gấp đôi) so với mức chiết khấu thị trường 
trước khi tỷ suất lợi nhuận của anh ta bằng với của nhà đầu tư quỹ mở. Một thay đối bất lợi với biên 
độ đó rất ít khi xảy ra, nếu không nói là chưa từng xảy ra, trong lịch sử các cố phiếu quỳ đóng. Do 
đó khó có khả năng là bạn sê nhận được tỷ suất lợi nhuận tống thế thấp từ một công ty đóng (có tính 
đại diện), được mua ở mức chiết khấu giá, nếu hoạt động đầu tư của nó tương đương với một quỹ 
tương hồ có tính đại diện. Neu một quỹ có tính phí bán nhỏ (hoặc không tính phí bán) được thay thế 
cho quỹ với phí "8,5 %" thông thường, thì lợi thế của một đầu tư quỳ đóng chắc chắn là bị giảm đi, 
nhưng nó vẫn là một lợi thế. 

Thực tế rằng một ít quỹ đóng đang bán với mức chênh lệch trên giá cao hơn mức phí 9% của 
các quỹ tương hồ lại tạo ra một câu hỏi khác cho nhà đầu tư. Liệu các công ty bán trên giá này có 
được sự quản lý xuất chúng xứng đáng với các mức giá nâng cao của chúng. Neu tìm kiếm câu trả 
lời trong những kết quả tương đối trong năm hoặc mười năm qua, câu trả lời sẽ là không. Ba trong 
sáu công ty bán trên giá có chủ yếu là các đầu tư nước ngoài. Một đặc điểm ấn tượng của chúng là 
sự thay đối giá lớn trong thời gian một vài năm, và vào cuối năm 1970 một công ty trong số này đã 
bán với mức chỉ bằng một phần tư mức đỉnh cao của nó, một quỹ khác thì ở mức một phần ba mức 
đỉnh cao, và một quỹ khác là ở mức ít hơn một nửa. 

Neu chúng ta xem xét ba công ty trong nước bán với mức cao hơn giá trị tài sản, chúng ta sẽ 
thấy rằng trung bình của tỷ suất lợi nhuận trong mười năm của chúng có phần tốt hơn của mười quỳ 
chiết khấu giá, nhưng trong năm năm vừa qua thì ngược lại. Sự so sánh giữa số liệu trong các năm 
1961-1970 của Lehman Corp. và General American Investors, hai trong những công ty đóng lâu đời 
nhất và lớn nhất của chúng ta, được nêu trong bảng 9-5. Một trong hai công ty này bán với mức 
14% trên giá trị tài sản ròng và công ty còn lại với mức 7,6% dưới giá trị tài sản ròng vào cuối năm 


155 



1970. Sự khác nhau về quan hệ giá so với tài sản ròng có vẻ nhu không đuợc chứng tỏ bởi những 
con số này. 

BÁNG 9-5 : So sánh hai công ty đóng hàng đầu (a) 



1970 

5 năm, 

1966-1970 

10 năm, 

1961-1970 

Trên giá hoặc dưới giá, tháng 12/1970 

General Am. 

Investors Co. 

-0,3% 

+34,0% 

+165,6% 

7,6% dưới mệnh giá 

Lehman Corp. 

-7,2% 

+20,6 

+108,0% 

13,9% trên mệnh giá 


a. Số liệu từ Wiesenberger Financial Services. 

đầu tư vào các quỹ cân đối. Hai mưoi ba quỹ đầu tư được cân đối được nêu trong Báo cáo 
Wiesenberger đã đặt từ 25% đến 59% tài sản của mình vào các cổ phiếu và trái phiếu ưu đãi, và con 
số trung bình là 40%. Mức cân đối được giữ với các cổ phiếu thường. Có vẻ như họp lý hon nếu 
nhà đầu tư điển hình thực hiện những đầu tư kiểu trái phiếu của mình một cách trực tiếp, thay vì 
mua chúng dưới dạng một ràng buộc với quỳ đầu tư tuông hồ. Tỷ suất lợi nhuận trung bình thế hiện 
bởi những quỹ cân đối này vào năm 1970 chỉ là 3,9% mỗi năm trên giá trị tài sản, tức khoảng 3,6% 
trên giá bán. Lựa chọn tốt hon cho thành phần trái phiếu sẽ là việc mua các trái phiếu tiết kiệm Mỳ, 
hay trái phiếu công ty được xếp hạng A hoặc cao hon, hay các trái phiếu miễn thuế, cho danh mục 
đầu tư trái phiếu của nhà đầu tư. 


156 



BÌNH LUẬN VỀ CHƯƠNG 9 

Giáo viên hỏi Billy Bob: " nếu em có 12 con cừu và một con nhảy qua hàng rào, thì em còn 
bao nhiêu con nữa?” 

Billy Bob trả lời, "Không con nào cả.” 

Thế thì" thầy giáo nói, "chắc chắn em không biết phép trừ rồi.” 

"Có lẽ vậy," Billy Bob trả lời, "nhung chắc chắn là em hiếu rất rõ đàn cừu của mình.” 

- GS Henry T.c.Hu Trường Luật Đại học Texas kể lại - 

GẦN NHƯ HOÀN HẢO 

Quỳ đầu tư tưong hồ, một phát minh hoàn toàn của Mỳ, được khai sinh vào năm 1924 bởi một 
người đã từng là người bán xoong nồi nhôm tên là Edward G. Leffler. Các quỹ tưong hỗ khá rẻ, tiện 
lợi, rất đa dạng, được quản lý chuyên nghiệp và được quy định bởi những điều khoản chặt chẽ nhất 
trong Luật chứng khoán Liên bang. Bằng cách làm cho việc đầu tư dễ dàng và có thể chấp nhận 
được đối với hầu hết mọi người, các quỳ đã đưa khoảng 54 triệu gia đình Mỳ (và nhiều triệu gia 
đình nữa trên khắp thế giới) vào dòng chảy đầu tư - có lẽ đây là tiến bộ vĩ đại nhất từng đạt được 
trong nên dân chủ tài chính. 

Nhưng các quỹ tưong hồ không phải là hoàn hảo; chúng gần như là hoàn hảo, và chỉ một từ đó 
tạo nên toàn bộ sự khác biệt. Vì sự không hoàn hảo của chúng mà hầu hết các quỹ tưong hồ hoạt 
động kém thị trường nói chung, tính phí quá cao đối với những nhà đầu tư của mình, tạo ra những 
con đau đầu về thuế má, và chịu những lần xoay chuyến thất thường về kết quả hoạt động. Nhà đầu 
tư thông minh phải chọn các quỳ một cách rất cấn thận đế tránh việc sở hữu một đống hồn tạp. Đầu 
bảng hầu hết các nhà đầu tư chỉ đon giản mua một quỹ bởi vì nó đang đi lên nhanh, dựa trên giả 
định là nó sẽ còn tiếp tục như vậy. Mà tại sao lại không cơ chứ? Các nhà phân tích tâm lý đã cho 
thấy rằng con người có xu hướng bẩm sinh là tin rằng những gì xảy ra trong thời gian dài có thế 
được dự đoán chỉ từ một chuỗi ngắn các kết quả. Hơn nữa, chúng tôi biết từ kinh nghiệm của mình 
là có một số thợ đường ống giỏi hơn hắn một số thợ khác, một số cầu thủ bóng chày có khả năng 
ghi điểm cao hơn hắn người khác, rằng nhà hàng ưa thích của ta luôn phục vụ thức ăn tuyệt vời, và 
những đứa trẻ thông minh thì luôn được điểm cao. Kỳ năng, trí óc và sự chăm chỉ được công nhận 
và thưởng công - và luôn được lặp lại - ở khắp quanh ta. Do đó nếu một quỹ vượt được thị trường, 
trực giác của chúng ta mách bảo chúng ta là hãy trông đợi việc nó tiếp tục hoạt động khá hơn thị 
trường. 

Không may thay, trong các thị trường tài chính, sự may mắn lại quan trọng hơn kỹ năng. Neu 
một nhà quản lý tình cờ lại ở đúng chỗ của thị trường vào đúng thời điểm, anh ta sẽ rất tuyệt vời - 
nhưng cũng rất thường xuyên, những gì nóng bồng nhiên nguội mất và chỉ số IQ của nhà quản lý 
dường như giảm mất 50 điểm. Hình 9-1 cho thấy những gì đã xảy ra với các quỹ nóng nhất năm 
1999. 

Đây lại là một lời nhắc nhở rằng khu vực ngành nóng nhất của thị trường - vào năm 1999 thì đó 
là khu vực công nghệ - thường trở nên nguội lạnh như nitơ lỏng, với một tốc độ nhanh đến chóng 
mặt và không một lời cảnh báo[260]. Và đó là lời nhắc nhở rằng việc mua quỹ dựa trên kết quả hoạt 
động trong quá khứ của nó là việc ngớ ngấn nhất mà một nhà đầu tư có thế làm. Các học giả tài 


157 



chính đã nghiên cứu các quỹ tuơng hồ trong ít nhất là một thế kỷ, và họ hầu nhu thống nhất với 
nhau trên một loạt các điểm: 

• Một quỹ trung bình thuờng không chọn chứng khoán đủ tốt đế bù vào chi phí nghiên cứu và 
kinh doanh chúng; 

• Chi phí của một quỳ càng cao thì tỷ suất lợi nhuận của nó càng thấp; 

• Một quỹ càng hay kinh doanh các chứng khoán của mình, thì nó càng có xu huớng kiếm đuợc 
ít hon; 

• Các quỳ có độ bất ốn định cao, thuờng nhảy lên nhảy xuống nhiều hon một quỹ trung bình, 
thì có nhiều khả năng là vẫn cứ bất ốn định; 

• Các quỹ với tỷ suất lợi nhuận cao trong quá khứ sẽ ít có khả năng vẫn tiếp tục là nguời thắng 
cuộc về lâu dài[261]. 

Xác suất mà bạn chọn đuợc những quỹ hoạt động hàng đầu trong tuông lai dựa vào tỷ suất lợi 
nhuận của chúng trong quá khứ cũng cao xấp xỉ bằng xác suất mà quái vật Chân To và Nguời Tuyết 
sẽ đi giầy nhảy ba lê màu hồng và tới dự tiệc sắp tới ở nhà bạn. Nói cách khác, co hội của bạn 
không phải là bằng không - nhung cũng gần nhu bằng không. (Hãy xem phần đóng khung ở cuối 
phần bình luận này). 

Nhung cũng có một tin tốt. Truớc hết, việc hiếu vì sao lại khó tìm đuợc một quỹ tốt sẽ giúp bạn 
trở thành một nhà đầu tu thông minh hon. Thứ hai, mặc dù kết quả hoạt động quá khứ là một nhà dự 
đoán tồi về tỷ suất lợi nhuận tuông lai, có những yếu tố khác mà bạn có thể sử dụng để tăng khả 
năng mình sẽ tìm ra một quỹ tốt. Cuối cùng, một quỹ có thế cho giá trị xuất sắc thậm chí cả khi nó 
không vuợt qua thị truờng - bằng cách cung cấp một phuong thức tiết kiệm đế đa dạng hóa các cổ 
phần của bạn và giúp bạn có thêm thời gian đế làm việc khác, thay vì ngồi tự chọn chứng khoán cho 
mình. 

CÁI ĐẦU TIÊN SẼ LÀ CÁI CUỐI CÙNG 

Tại sao không có nhiều quỳ đang thắng vẫn tiếp tục thắng? 

Một quỹ càng hoạt động tốt thì các nhà đầu tu của nó càng gặp phải nhiều chuông ngại vật hon: 

Những nhà quản lý nay đây mai đó. Khi một nguời chọn chứng khoán có vẻ có bàn tay vàng, ai 
cũng muốn có anh ta - kế cả các công ty quỹ đối thủ của nhau. Neu bạn mua quỳ Transamerica 
Premier Equity Fund đế kiếm tiền từ các kỳ năng điêu luyện của Glen Bickerstaff, nguời đã đạt 
đuợc tỷ suất lợi nhuận là 47,5% vào năm 1997, thì bạn sẽ nhanh chóng hết may; công ty TCW đã 
tóm anh ta đi vào giữa năm 1998 đế quản lý quỹ TCW Galileo Select Equities Fund, thế là quỹ 
Transamerica đã thụt lùi trên thị truờng vào ba trong bốn năm tiếp sau đó. Neu bạn mua quỹ 
Fidelity Aggressive Growth Fund vào đầu năm 2000 đế thu vốn trên những tỷ suất lợi nhuận cao 
của Erin Sullivan, nguời đã gần nhu tăng gấp đôi số tiền của các cố đông của mình kế từ năm 1997, 
thì thôi rồi: Cô đã xin thôi việc đế tự khởi nghiệp quỳ phòng vệ của riêng mình vào năm 2000, thế 
là quỹ truớc đó của cô đã mất hon ba phần tu giá trị của nó trong ba năm tiếp theo[262]. 


158 



Bệnh chân voi của tài sản. Khi một quỳ kiếm được tỷ suất lợi nhuận cao, các nhà đầu tư sẽ 
nhận ra quỳ đó - và thường sẽ đố hàng trăm triệu đô la vào nó chỉ trong một vài tuần. Điều này 
khiến nhả quản lý quỹ chỉ có một vài lựa chọn, mà đều là tồi cả. Anh ta có thế giữ số tiền đó một 
cách an toàn cho một ngày xấu trời, nhưng khi đó tỷ suất lợi nhuận thấp của tiền mặt sẽ làm giảm 
kết quả của quỹ nếu chứng khoán tiếp tục đi lên. Anh ta có thế đặt số tiền mới vào những chứng 
khoán mà anh ta đã sở hữu rồi - các chứng khoán chắc đã đi lên kế từ khi anh ta mua chúng và sẽ 
trở nên cao giá đến mức nguy hiểm nếu anh ta đổ thêm hàng triệu đô la vào chúng. Hoặc anh ta có 
thế mua các chứng khoán mà anh ta không thích sở hữu lắm từ truớc - song anh ta sẽ phải nghiên 
cứu chúng một cách kỹ lưỡng, và phải canh chừng nhiều công ty hon so với trước đây anh ta đã 
từng theo dõi. 

Cuối cùng, khi mà quỹ Nimble Fund với 100 triệu đô la đặt 2% tài sản của mình (tức 2 triệu đô 
la) vào Minnow Corp., một chứng khoán có tống giá trị thị trường là 500 triệu đô la, nó đang mua ít 
hon một nửa của 1% giá trị của Minnow. Nhưng nếu kết quả hoạt động nóng khiến cho Nimble 
Fund phồng lên đến 10 tỉ đô la, thì một lượng đầu tư 2% tài sản của nó sẽ là 200 triệu đô la - gần 
một nửa toàn bộ giá trị của công ty Minnow, một mức sở hữu thậm chí không được phép theo luật 
pháp Liên bang. Neu nhà quản lý danh mục đầu tư của Nimble vẫn cứ muốn sở hữu các chứng 
khoán nhỏ, anh ta sẽ phải rải tiền của mình ra nhiều công ty hon - và kết cục là sẽ làm cho sự chú ý 
của mình bị quá phân tán. 

Không còn những bước đi điệu đà. Một số công ty chuyên "ấp nở" các quỳ của mình - chạy thử 
chúng trong nội bộ trước khi bán chúng ra cho công chúng. (Thông thường, những cổ đông duy 
nhất là nhàn viên và các công ty chi nhánh của chính công ty quỹ!) Bằng cách giữ cho chúng nhỏ, 
nhả tài trợ có thế dùng những quỹ được ấp nở này như những con chuột đế thí nghiệm các chiến 
lược đầy rủi ro bằng những số tiền nhỏ, chang hạn như mua những chứng khoán thật sự tí hon hay 
giao dịch siêu nhanh các chứng khoán được bán ra công chúng lần đầu. Neu chiến lược này thành 
công, quỳ có thế lôi kéo hàng loạt nhà đầu tư công chúng bằng cách công bố tỷ suất lợi nhuận nội 
bộ của nó. Trong những trường hợp khác, nhà quản lý quỹ "miễn" (tức không tính) phí quản lý, tăng 
tỷ suất lợi nhuận lên - rồi ấn các phí này vào sau khi các mức tỷ suất lợi nhuận cao đã thu hút được 
nhiều khách hàng. Gần như không có ngoại lệ, tỷ suất lợi nhuận của các quỹ ấp nở và miễn phí đó 
trở nên tầm thường ngay sau khi các nhà đầu tư bên ngoài đổ hàng triệu đô la vào chúng. 

Tăng chi phí. Việc giao dịch chứng khoán theo các khối rất lớn thường mất nhiều chi phí hon 
những khối nhỏ; với ít người mua và người bán hon, việc bù trừ cho khớp nhau sẽ khó hon. Một 
quỹ với 100 triệu đô la tài sản có thế trả 1% một năm cho chi phí giao dịch. Nhưng nếu các tỷ suất 
lợi nhuận cao khiến quỳ phình nhanh lên đến 10 tỉ đô la, những giao dịch của nó có thế dễ dàng ăn 
hết ít nhất 2% chỗ tài sản đó. Một quỹ điển hình thường giữ chứng khoán của nó mỗi lần trong một 
khoảng 1 1 tháng, nên chi phí giao dịch ăn mất tỷ suất lợi nhuận như axit vậy. Trong khi đó, những 
chi phí khác của việc quản lý một quỹ thường ít khi giảm - và nhiều khi còn tăng - khi mà tài sản 
tăng. Với các chi phí hoạt động trung bình 1,5%, và chi phí giao dịch khoảng 2%, một quỹ điển 
hình phải vượt qua thị trường 3,5 điểm phần trăm một năm trước khi tính chi phí chỉ đế bù lại nó 
sau khi tính chi phí! 

Hành động nhút nhát. Cuối cùng, sau khi một quỳ trở nên thành công, các nhà quản lý của nó 
thường trở nên rụt rè và hay bắt chước. Khi một quỹ phát triển lên, chi phí của nó trở nên cao hon - 
khiến những nhà quản lý của nó ngại gây xáo trộn. Chính những liều lĩnh mà các nhà quản lý đã 


159 



dùng để tạo ra những tỷ suất lợi nhuận cao ban đầu giờ có thể đẩy các nhà đầu tu đi mất - và hủy 
hoại lợi nhuận về phí béo bở đó. Do đó, tất cả các quỹ lớn nhất đều trông nhu một đàn cừu giống 
hệt nhau và bị thừa cân, tất cả đều chuyến động với cùng buớc chân chậm chạp, tất cả đều kêu "be 
be be" cùng một lúc. Hầu nhu mọi quỳ đầu tu vào chứng khoán tăng truởng đều sở hữu chứng 
khoán nào Cisco, nào GE, nào Microsoữ, nào Pfĩzer và Wal-Mart - và theo gần nhu cùng một tỷ lệ 
nữa. Hành động này phố biến đến nồi các học giả tài chính gọi nó một cách đon giản là chăn cừu 
(herding)[263]. Thế nhung bằng cách bảo vệ lợi nhuận quỳ của chính mình, các nhà quản lý quỳ đã 
làm tốn hại khả năng tạo ra tỷ suất lợi nhuận tuyệt vời cho các nhà đầu tu bên ngoài của họ. 

Do các chi phí lớn và hành vi tệ hại của mình, hầu hết các quỹ không giữ đuợc những gì mà nó 
đã kiếm đuợc. Do vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi các tỷ suất lợi nhuận cao cũng dề hỏng nhu 
cá không đuợc uóp lạnh. Hon nữa, với thời gian trôi qua, các gánh nặng từ chi phí đắt đỏ của chúng 
đã khiến cho hầu hết các quỹ thụt lùi xa hon, nhu đuợc thế hiện trong hình 9-2 [264]. 

Neu vậy, nhà đầu tu thông minh nên làm gì? 

Đầu tiên, hãy thừa nhận rằng một quỳ đầu tu theo chỉ số - là quỳ sở hữu tất cả các chứng khoán 
hiện có trên thị truờng tại mọi thời điểm, mà không giả vờ là có khả năng chọn đuợc những cái "tốt 
nhất" và tránh đuợc những cái "tệ nhất" - sẽ vuợt qua hầu hết các quỳ trong dài hạn. (Neu công ty 
của bạn không có một quỹ đầu tu theo chỉ số giá rẻ trong 40 1 (k) của bạn, bạn hãy tập hợp những 
đồng nghiệp của mình và yêu cầu lập một quỹ.) Tống chi phí gián tiếp hàng năm ở mức thấp đáy 
của nó - chi phí hoạt động là 0,2% một năm, và chi phí giao dịch hàng năm chỉ có 0,1% - tạo cho 
quỹ này một lợi thế không thế địch nổi. Neu các chứng khoán tạo ra, chang hạn, tỷ suất lợi nhuận 
hàng năm là 7% trong 20 năm sau dó một quỹ chỉ số giá rẻ nhu Vanguard Total Stock Market sẽ có 
mức tỷ suất gần sát 6,7%. (Điều này sẽ biến một luợng đầu tu 10.000 đô la thành hon 36.000 đô la.) 
Nhung quỹ chứng khoán trung bình, với 1,5% chi phí hoạt động của nó và khoảng 2% chi phí giao 
dịch, sẽ may mắn nếu nó kiếm đuợc 3,5% một năm. (Điều này sẽ biến 10.000 đô la thảnh 20.000 đô 
la - tức ít hon gần 50% so với kết quả đạt đuợc từ quỹ đầu tu theo chỉ số.) Các quỹ đầu tu theo chỉ 
số chỉ có một nhuợc điểm co bản: Chúng rất nhàm chán. Bạn sẽ không bao giờ có thể đi ăn nhậu và 
khoe rằng mình sở hữu một quỹ hoạt động hàng đầu trong nuớc. Bạn sẽ không bao giờ có thế khoe 
rằng mình đã vuợt đuợc thị trường, vì việc của một quỹ đầu tư theo chỉ số là đạt cùng mức tỷ suất 
lợi nhuận của thị trường, không phải là vượt qua nó. Nhà quản lý quỳ chỉ số của bạn chắc sẽ không 
"tung xúc xắc" và đánh cược rằng ngành tuyệt vời tiếp theo sẽ là công nghệ vận tải từ xa, hay các 
trang web cứ xoa vào là tỏa mùi thom, hay các trưng tâm giảm cân bằng ngoại cảm; quỹ này sẽ luôn 
sở hữu mọi chứng khoán, chứ không phải chỉ có một dự đoán tốt nhất về điều mới lạ tiếp theo của 
một nhà quản lý. Nhưng, với năm tháng trôi qua, lợi thế chi phí của các quỳ đầu tư theo chỉ số sẽ 
cộng dồn một cách không ngừng nghỉ. Hãy giữ một quỳ đầu tư về chỉ số trong 20 năm hoặc hon, 
thêm tiền vào mỗi tháng, thì bạn gần như hoàn toàn chắc chắn mình sẽ vượt qua phần lớn các nhà 
đầu tư chuyên nghiệp và cá nhân. Vào gần cuối đời mình, Graham đã khen ngợi các quỹ chỉ số là 
lựa chọn tốt nhất cho các nhà đầu tư cá nhân, và Warrcn Buffet cũng vậy[265]. 

THỬ NHIỀU CHIỀU 

Kh i bạn cộng tất cả các khiếm khuyết của chúng lại, thì điều đáng kinh ngạc không phải là có 
quá ít quỳ vượt được quỹ đầu tư theo chỉ số, mà là liệu còn có quỳ nào vượt được không. Vậy mà, 
cũng có một vài quỹ làm được như vậy. Chúng có những đặc điểm gì chung? 


160 



Các nhà quản lý quỹ đó là những cổ đông lớn nhất. Sự xung đột lợi ích giữa những gì tốt nhất 
cho các nhà quản lý của quỹ và những gì tốt nhất cho nhà đầu tư của họ được giảm đi khi các nhả 
quản lý là một trong những người sở hữu cố phần lớn nhất của công ty. Một số công ty, như 
Longleaí Partners, thậm chí còn cấm các nhân viên của mình sở hữu bất cứ cái gì ngoài quỳ của 
chính mình, ở Longleaf và các công ty khác như Davis và FPA, các nhà quản lý sở hữu nhiều phần 
quỹ của mình đến nỗi họ chắc sẽ quản lý tiền của bạn như tiền của chính họ - như vậy giảm kh ả 
năng làm hỏng tiền của bạn, hay đế các quỹ phồng to lên đến quy mô khống lồ, hay quật bạn với 
một khoản thuế đau đớn nào đó. Một tờ thông báo ủy quyền của Quỳ và một tờ Tuyên bố về thông 
tin bố sung, đều có thế lấy được từ SEC (ủy ban Chứng khoán và Giao dịch) thông qua co sở dữ 
liệu EDGAR tại www.SGC.gov , sẽ cho biết xem các nhà quản lý có sở hữu hon 1% cố phiếu của 
quỹ. 

Chúng rẻ. Một trong những chuyện hoang tưởng phố biến nhất trong kinh doanh theo quỹ là 
"tiền nào của nấy" - tức là tỷ suất lợi nhuận cao là biện minh tốt nhất cho các mức phí cao. Thứ 
nhất, điều này không đúng; hàng thập kỷ nghiên cứu đã chứng minh rằng các quỹ với chi phí cao 
hon kiếm tỷ suất lợi nhuận thấp hon qua một thời gian dài. Thứ hai, các tỷ suất lợi nhuận cao hon 
chỉ là tạm thời, trong khi các mức phí cao thì cố định như đá hoa cưong. Neu bạn mua một quỳ vì 
những mức tỷ suất lợi nhuận nóng của nó bạn có thế gặp kết cục là tay nắm một đống tro - nhưng 
chi phí đế sở hữu quỳ của bạn gần như chắc chắn sẽ không đi xuống khi tỷ suất lợi nhuận giảm. 

Chúng dám làm khác. Khi Peter Lynch quản lý công ty Fidelity Magellan, ông đã mua bất cứ 
cái gì ông thấy có vẻ rẻ - bất kế các nhà quản lý khác đang sở hữu cái gì. Vào năm 1982, đầu tư lớn 
nhất của ông là các trái phiếu kho bạc; ngay sau đó ông lấy Chrysler làm cổ phiếu hàng đầu của 
mình, mặc dù hầu hết các chuyên gia đã dự báo công ty xe hoi này sẽ phá sản; rồi vào năm 1986, 
Lynch đặt gần 20% tài sản của Fidelity Magellan vào những chứng khoán ngoại như FIonda, Norsk 
Hydro và Volvo. Vậy nên, trước khi bạn mua một quỳ chứng khoán Mỳ, hãy so sánh những cổ phần 
được liệt kê trong báo cáo gần đây nhất của nó với danh sách của chỉ số s&p 500, nếu chúng giống 
nhau như đúc, hãy tìm một quỹ khác[266]. 

Chúng đóng cửa. Những quỹ tốt nhất thường đóng cửa đối với các nhà đầu tư mới và chỉ cho 
phép những cố đông sẵn có của họ mua thêm. Điều này ngăn con háu ăn của những người mua mới, 
những người muốn chồng lên trên, đế bảo vệ quỹ khỏi sự đau đớn của việc tài sản bị "phù chân 
voi". Đó cũng là một dấu hiệu là các nhà quản lý quỳ đã không đặt ví của mình lên trên ví của bạn. 
Nhưng việc đóng cửa cần phải xảy ra trước khi - chứ không phải sau khi - quỹ này bùng nổ về quy 
mô. Một số công ty với thành tích gưong mẫu của việc đóng cống của mình là Longleaf, Numeric, 
Oakmark, T. Rowe Price, Vanguard và Wasatch. 

Chúng không quảng cáo. Cũng giống như Plato đã nói trong cuốn Nen Cộng hoà, nhũng người 
trị vì lý tưởng không phải là những người muốn cai trị, các nhà quản lý quỹ tốt nhất thường hành 
động như thế họ không muốn tiền của bạn. Họ không xuất hiện liên tục trên kênh truyền hình tài 
chính hay chạy quảng cáo khoe các tỷ suất lợi nhuận số 1 của mình. Quỹ nho nhỏ ổn định Mair 
s&p ower Growth Fund còn không có trang web cho mãi tới năm 2001 và chỉ bán các cố phiếu của 
mình trong 24 bang. Quỳ Torray Fund chưa bao giờ có một quảng cáo bán lẻ kế từ lúc nó được 
thành lập vào năm 1990. 


161 


Bạn còn nên tìm kiếm gì nữa? Hầu hết những người mua quỹ thường nhìn vào kết quả hoạt 
động quá khứ trước, rồi sau đó đến danh tiếng của nhà quản lý, rồi đến khả năng rủi ro của quỳ, và 
cuối cùng (nếu có) là các chi phí của quỳ[267]. 

Nhà đầu tư thông minh cũng nhìn vào những thứ đó - nhưng theo một thứ tự ngược lại. 

Vì chi phí của một quỳ dề dự đoán hon rất nhiều so với rủi ro hay tỷ suất lợi nhuận tưong lai 
của nó, bạn nên dùng chúng làm màn lọc đầu tiên. Không có lý do chính đáng nào để trả cao hon 
các mức chi phí hoạt động hàng năm sau đây, chia theo loại quỹ: 

• Các trái phiếu bị đánh thuế và trái phiếu đô thị: 0,75% 

• Các vốn cổ phần Mỹ (cổ phiếu cỡ lớn và cỡ trung): 1,0% 

• Các trái phiếu có hoa lợi cao (trái phiếu rác): 1,0%. 

• Các vốn cổ phần Mỳ (cổ phiếu cỡ nhỏ): 1,25% 

• Cố phiếu ngoại: 1,50%[268] Sau đó hãy đánh giá mức rủi ro. 

Trong cáo bạch (tức hướng dần cho người mua) của mình, mồi quỹ đều phải vẽ một đồ thị dạng 
cột thế hiện thua lồ nặng nhất của nó trong một quý niên lịch. Neu bạn không thế chịu được việc 
mất ít nhất số tiền như vậy trong vòng ba tháng, hãy đi chồ khác. Bạn cũng nên kiểm tra các đánh 
giá quỹ của Momingstar. Là một công ty nghiên cứu đầu tư hàng đầu, Morningstar tặng các "đánh 
giá sao" cho các quỹ, dựa vào lượng rủi ro mà họ đã chấp nhận đế đạt tỷ suất lợi nhuận của mình 
(một sao là tệ nhất, năm sao là tốt nhất). Nhưng, cũng như chính bản thân kết quả hoạt động quá 
khứ, các đánh giá này phải nhìn ngược lại; chúng nói cho bạn biết quỹ nào đã từng là tốt nhất, chứ 
không phải quỹ nào sẽ là tốt nhất. Thật vậy các quỳ năm sao có thói quen đáng lo ngại là sau đó 
hoạt động kém hon các quỹ một sao. Vậy nên trước hết bạn hãy tìm một quỹ giá rẻ mà trong đó các 
nhà quản lý cũng là cổ đông chính, họ dám làm khác, không làm sốt các tỷ suất lợi nhuận của mình, 
và đã thế hiện sự sẵn sàng đóng cửa trước khi quỳ trở nên quá lớn. Khi đó, và chỉ khi đó bạn hãy 
tham khảo đánh giá Morningstar[269]. 

Cuối cùng, bạn hãy nhìn vào kết quả hoạt động quá khứ, nhớ rằng nó chỉ là một dự đoán mờ 
nhạt về tỷ suất lợi nhuận tuông lai. Như chúng ta đã thấy, những quỹ thắng cuộc của ngày hôm qua 
thường trở thành kẻ thua cuộc của ngày mai. Nhưng các nghiên cứu đã cho thấy một điều là gần 
như chắc chắn: Những kẻ thua cuộc của ngày hôm qua gần như không bao giờ trở thành người 
thắng cuộc của ngày mai. Vậy nên bạn hãy tránh những quỹ với tỷ suất lợi nhuận quá khứ luôn luôn 
kém - đặc biệt là nếu chúng có các chi phí hàng năm cao hon trung bình. 

THẾ GIỚI ĐÓNG KÍN CỦA CÁC QUỸ ĐÓNG 

Các quỹ chứng khoán đóng, mặc dù rất phố biến vào những năm 1980, đã dần lụi tàn. Ngày 
nay, chỉ có 30 quỳ vốn cố đông nội địa đa dạng hóa, rất nhiều trong số đó nhỏ xíu, chỉ giao dịch độ 
vài trăm cố phiếu một ngày, với các chi phí cao và chiến thuật kỳ cục (như Morgan Fun-Shares 
chuyên về các chứng khoán trong các ngành "gây nghiện" như rượu bia, sòng bạc và thuốc lá). 
Nghiên cứu được thực hiện bởi chuyên gia về quỳ đóng Donald Cassidy của Lipper Inc. khắng định 
lại các kết luận nêu trên của Graham: Các quỹ chứng khoán đóng đa dạng hóa đang kinh doanh ở 
mức giá chiết khấu không chỉ có xu hướng hoạt động tốt hon những quỳ kinh doanh ở mức trên giá, 


162 



mà còn có khả năng đạt tỷ suất lợi nhuận cao hơn quỹ tuơng hồ mở trung bình. Tuy nhiên, đáng 
buồn thay, các quỹ chứng khoán đóng đa dạng hóa không phải lúc nào cũng có thế kiếm đuợc tại 
mức giá chiết khấu trong một thị truờng đã trở nên bụi bặm và tàn lụi[270]. 

Nhung có hàng trăm các quỹ trái phiếu đóng, với các lựa chọn đặc biệt chắc chắn trong lĩnh 
vực trái phiếu đô thị. Khi các quỹ đó kinh doanh ở mức duới giá, hoa lợi của chúng đuợc khuếch 
đại lên và chúng có thế là đáng hấp dần, miễn là các chi phí hàng năm của chúng là duới các 
nguỡng liệt kê ở trên[271]. 

Một thế loại quỳ mới là quỳ chỉ số buôn bán giao dịch (exchange-traded index fund - ETF) 
cũng đáng đế khám phá. Các quỹ ETF giá rẻ này đôi khi là cách duy nhất đế nhà đầu tư có thế có có 
lối đi vào một thị trường hẹp, chang hạn như các công ty ở Bỉ, hay ngành công nghiệp bán dần. Các 
quỹ ETF chỉ số khác thì cung ứng thị trường rộng hơn. Tuy nhiên, chúng thường không dành cho 
những nhà đầu tư muốn thêm tiền vào một cách đều đặn, vì hầu hết các nhà môi giới sẽ tính phí 
riêng với mỗi đầu tư mới mà bạn thực hiện[272]. 

BIẾT KHI NÀO PHẢI GẤP CHÚNG LẠI 

Một khi bạn sở hữu một quỹ, làm sao bạn biết khi nào là lúc đế bán? Lời khuyên tiêu chuẩn là 
hãy vứt bỏ một quỹ nếu nó hoạt động kém hơn thị trường (hay các danh mục đầu tư tương tự) trong 
một - hay là hai? - hay là ba? - năm liên tiếp. Nhưng lời khuyên này không hợp lý chút nào. Từ lúc 
được thành lập vào năm 1970 đến năm 1999, quỹ Sequoia đã hoạt động kém hơn chỉ số s&p 500 
trong 12 trên 29 năm của nó - hơn 41% thời gian. Thế nhưng Sequoia đã tăng hơn 12.500% trong 
thời kỳ đó, so với 4.900% của chỉ số s&p 500(273], Kết quả hoạt động của hầu hết các quỹ loạng 
choạng chỉ vì kiểu chứng khoán mà họ thích tạm thời không được chuộng. Nấu bạn thuê một nhà 
quản lý đế đầu tư theo một cách cụ thế, tại sao lại sa thải anh ta vì đã làm đúng điều anh ta đã hứa? 
Bằng cách bán khi một kiểu đầu tư đang lồi mốt, bạn không chỉ khóa lại thua lồ mà còn khóa mình 
ra khỏi sự hồi phục gần như chắc chắn sẽ tới. Một nghiên cứu cho thấy rằng các nhà đầu tư vào quỹ 
tương hồ đã hoạt động kém hơn các quỳ của họ 4,7 điểm phần trăm mỗi năm kế từ năm 1998 đến 
2001 chỉ bằng cách mua cao và bán thấp[274]. 

Vậy bạn nên bán lúc nào? Đây là một vài lá cờ đỏ chỉ dần cụ thể: 

• Một sự thay đối chiến lược đột ngột và không được trông đợi, chang hạn như một quỹ "giá 
trị" mua một đống chứng khoán công nghệ vào năm 1999 hay một quỹ "tăng trưởng" mua một đống 
chứng khoán bảo hiểm vào năm 2002, sự tăng chi phí cho thấy rằng các nhà quản lý đang lót túi cho 
mình; 

• Các hóa đơn thuế lớn và thường xuyên tạo ra bởi giao dịch quá mức; 

• Các mức tỷ suất lợi nhuận thất thường, như khi mà một quỹ vốn trước đây thận trọng tạo ra lồ 
lớn (hoặc thậm chí tạo ra lãi khống lồ). 


163 



TẠI SAO CHÚNG TA LẠI YÊU TRÍ TUỆ CỦA MÌNH 

Niềm tin - hay thậm chí chỉ là hy vọng - rằng ta có thế chọn đúng quỳ trong tương lai làm ta 
cảm thấy tốt hơn. Nó cho ta cảm giác thích thú rằng ta đang kiểm soát được chính số mệnh đầu tư 
của mình, cảm giác "tôi đang kiểm soát được mọi thứ" là một phần của trạng thái con người; nó là 
một thứ mà các nhà tâm lý học gọi là tự tin quá mức. Đây là một vài ví dụ về cách nó hoạt động thế 
nào: 


• Vào năm 1999, Tạp chí Money yêu cầu hơn 500 người rằng danh mục đầu tư của họ có vượt 
qua được thị trường không. Cứ bốn người thì một nói có. Thế nhưng, khi được hỏi cụ thể tỷ suất lợi 
nhuận của mình, 80% những nhà đầu tư đó đã báo cáo lợi nhuận thấp hơn thị trường. (4% không 
biết danh mục đầu tư mình đã tăng bao nhiêu - nhưng vẫn chắc chắn rằng mình đã đánh bại thị 
trường!) 

• Một nghiên cứu của Thụy Điển đã hỏi những người lái xe đã từng bị tai nạn đâm xe nghiêm 
trọng đánh giá về kỹ năng lái xe của họ. Những người này - bao gồm một số người mà cảnh sát xác 
minh là gây ra tai nạn, và một người số khác bị thương nặng tới nồi họ trả lời bài khảo sát từ trên 
giường bệnh của mình - đã cương quyết rằng họ là những lái xe khá hơn trung bình. 

• Trong một bài thăm dò ý kiến vào cuối năm 2000, tạp chí Time (Thời đại) và kênh CNN đã 
hỏi hơn 1.000 người rằng họ có nằm trong 1% những người có thu nhập cao nhất đất nước không. 
19% đã đặt mình trong 1% những người Mỳ giàu nhất. 

• Vào cuối năm 1997, một khảo sát 750 nhà đầu tư cho thấy rằng 74% tin rằng những cổ phiếu 
trong quỳ đầu tư tương hồ của họ sẽ "liên tục vượt qua chỉ số Standard & Poor's mỗi năm" - mặc dù 
hầu hết các quỹ đều không vượt qua chỉ số s&p 500 trong dài hạn và nhiều quỳ còn không vượt 
được nó trong bất cứ năm nào(l). 

Mặc dù kiểu lạc quan như vậy là dấu hiệu bình thường của một tâm lý khỏe mạnh, nó không 
phải là một phương châm đầu tư tốt. Sẽ là hợp lý khi tin rằng bạn có thế dự báo một điều chỉ khi nó 
thực sự có thế dự báo được. Trừ phi bạn là người thực tế, cuộc tìm kiếm lòng tự trọng của bạn sẽ kết 
thúc với một tự thất bại. 

Như nhà tư vấn đầu tư Charles Ellis nói: "Neu bạn không sẵn sàng đế duy trì cuộc hôn nhân, thì 
bạn không nên cưới từ đầu"[275]. Đầu tư quỳ cũng không khác gì. Nếu bạn không sẵn sàng đế gắn 
bó với một quỳ trong ít nhất ba năm đầy đủ, ngay từ đầu bạn không nên mua nó. Sự kiên nhẫn là 
đồng minh hùng mạnh nhất của nhà đầu tư quỳ. 


164 



CHƯƠNG 10 


NHÀ ĐẦU Tư VÀ CỐ VẤN CỦA ANH TA 

Việc đầu tư tiền vào chứng khoán là một hoạt động độc nhất vô nhị trong các hoạt động kinh 
doanh khác, ở chồ nó hầu nhu luôn phải dựa ở một mức độ nào đó vào sự tư vấn từ những nguời 
khác. Phần lớn các nhà đầu tư là nguời nghiệp du. Điều tự nhiên là họ cảm thấy rằng trong việc 
chọn chứng khoán, họ có thế thu lợi thông qua sự huớng dần chuyên nghiệp. Thế nhung có những 
điều kỳ quặc vốn có nằm ngay trong khái niệm tư vấn đầu tư. 

Neu lý do mà người ta đầu tư là đế kiếm tiền, thì với việc tìm kiếm lời khuyên, họ đang hỏi 
người khác cách kiếm tiền như thế nào. Ý tưởng đó có phần ngây tho. Những nhà kinh doanh tìm 
kiếm sự tư vấn chuyên nghiệp về các yếu tố khác nhau trong kinh doanh, chứ họ không hy vọng 
được chỉ ra cách kiếm lợi nhuận. Đó là việc của họ. Khi họ, hay những người không kinh doanh 
khác, dựa vào người khác đế tạo ra lợi nhuận đầu tư cho mình, thì họ đang trông mong một kiếu kết 
quả không có sự tưong đưong trong các vụ kinh doanh thông thường. 

Neu chúng tôi giả định là có những kết quả thu nhập bình thường hay chuẩn mực đạt được từ 
việc đầu tư vào chứng khoán thì vai trò của người cố vấn có thế được tạo lập một cách dề dàng hon. 
Anh ta sẽ sử dụng những kỹ năng đào tạo và kinh nghiệm xuất sắc của mình để bảo vệ các khách 
hàng của mình khỏi sai lầm và bảo đảm rằng họ nhận được những kết quả tưong xứng với số tiền 
mà họ bỏ ra. Khi mà nhà đầu tư yêu cầu mức sinh lợi cao hon so với mức sinh lợi trung bình trên số 
tiền đầu tư của mình, hay khi cố vấn của anh ta cam kết thực hiện tốt hon cho anh ta, thì sẽ nảy sinh 
câu hỏi rằng như vậy có phải là đòi hỏi nhiều hon hay hứa hẹn nhiều hon những gì tưong đối chắc 
chắn sẽ đạt được. 

Lời khuyên về đầu tư có thể được lấy từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: (1) một người thân 
hoặc người bạn, hắn là am hiếu về chứng khoán; (2) một ngân hàng (thưong mại) địa phưong; (3) 
một công ty môi giới hoặc doanh nghiệp nghiệp vụ ngân hàng đầu tư; (4) một dịch vụ hoặc tập san 
tài chính; và (5) một nhà tư vấn đầu tư[276]. Tính chất hồn hợp của danh sách này thế hiện rằng 
chưa có phưong pháp có logic hay có hệ thống nào đã kết tinh trong đầu các nhà đầu tư. 

Có một số cân nhắc nhất định theo lẽ thường tình liên quan đến các tiêu chuấn về kết quả bình 
thường hay chuẩn mực đã nói ở trên. Giả thiết co bản của chúng tôi là: Neu nhà đầu tư phụ thuộc 
chủ yếu vào lời khuyên của người khác trong việc quản lý các quỳ tiền của mình thì anh ta phải giới 
hạn mình và các cố vấn của mình một cách nghiêm ngặt vào các kiếu đầu tư chuẩn mực, thận trọng, 
và thậm chí là không mang tính sáng tạo, hoặc anh ta phải có sự hiếu biết rất thân tình và có ích về 
người sẽ lái các quỳ của mình vào các kênh khác. Nhưng nếu mối quan hệ giữa đầu tư và các cố vấn 
của anh ta là mối quan hệ kinh doanh hay chuyên nghiệp bình thường thì anh có chấp nhận các ý 
tưởng sáng tạo hon chỉ đến chuẩn mực mà bản thân anh ta có đủ kiến thức và kinh nghiệm và do đó, 
đủ khả năng đế tự đánh giá một cách độc lập lời khuyên của người khác. Anh ta khuyên chuyến từ 
mục nhà đầu tư phòng vệ hoặc mạnh bạo thành nhà đầu tư xông xáo hoặc mạnh bạo. 

Tư vấn đầu tư và các dịch vụ ủy thác của ngân hàng. Các cố vấn đầu tư chuyên nghiệp thực sự - 
từ những công ty tư vấn đầu tư nổi tiếng, có tính hàng năm khá cao - thường khá khiêm tốn trong 
những hứa hẹn và khoe khoang của mình. Phần họ đặt tiền của khách hàng mình vào các chứng 
khoán có lãi suất tiêu chuấn và có chi trả cổ tức, về dựa chủ yếu vào kinh nghiệm đầu tư bình 
thường với các kết quả đầu tư tổng thể. Trong trường hợp điển hình, khả năng hon 10% tổng quỹ 


165 



tiền từng bao giờ được đầu tư vào các chứng khoán khác ngoài chứng khoán của các công ty hàng 
đầu, cộng với các trái phiếu chính phủ (kế cả các phát hành của bang và đô thị) là điều đáng ngờ; họ 
cũng chưa chắc có các nồ lực nghiêm túc đế lợi dụng các đợt xoay chuyến trên thị trường nói 
chung. 

Các công ty tư vấn đầu tư hàng đầu không tự cho mình là tuyệt vời; họ tự hào vì họ cấn thận, 
thận trọng, và khá thành thạo. Mục đích chính của họ là duy trì giá trị vốn qua các năm và tạo ra 
mức tỷ suất lợi nhuận thận trọng chấp nhận được. Bất cứ thành tích nào vượt ra ngoài điều đó - và 
họ luôn cố gắng đế làm tốt hon - về bản chất được họ coi là một dịch vụ thêm. Có lẽ giá trị chủ yếu 
của họ đối với khách hàng nằm ở việc bảo vệ khách hàng khỏi những sai lầm đắt giá. Họ cung cấp 
tất cả những gì mà nhà đầu tư thận trọng có quyền đòi hỏi từ bất cứ nhà tư vấn nào phục vụ công 
chúng. 

Những gì chúng tôi đã nói về những công ty tư vấn đầu tư đã được xác lập vững chắc cũng có 
thế áp dụng chung cho các dịch ủy thác và tư vấn của các ngân hàng lớn hon[277]. 

Các dịch vụ tài chính. Những cái được gọi là dịch vụ tài chính là những tố chức thường gửi các 
tờ tin có dạng thống nhất (đôi khi dưới dạng điện tín) tới những người đăng ký mua. Những chủ đề 
được nêu có thể bao gồm hiện trạng và triển vọng kinh doanh, động thái và triển vọng của các thị 
trường chứng khoán, thông tin và tư vấn về những phát hành cụ the. Thường có một "bộ phận trả 
lời" đế trả lời những câu hỏi liên quan đến một cá nhân đăng ký. Giá của dịch vụ này trung bình 
thấp hon rất nhiều so với những gì các nhà tư vấn đầu tư tính cho những khách hàng cá nhân của 
mình. Một số tố chức - nổi bật là Babson’s và Standard & Poor's - hoạt động theo các mức khác 
nhau dưới dạng một dịch vụ tài chính và một sự tư vấn đầu tư. (Một cách ngẫu nhiên, các tổ chức 
khác - như Scudder, Stevens & Clark - hoạt động một cách tách biệt dưới dạng tư vấn đầu tư và 
dưới dạng một hoặc nhiều quỳ đầu tư). 

Các dịch vụ tài chính, nói chung, thường hướng mình đến một phân khúc công chúng tuông đối 
khác so với các công ty tư vấn đầu tư. Các khách hàng của các công ty tư vấn thường muốn được 
giải phóng khỏi sự phiền phức và việc phải đưa ra các quyết định. Các dịch vụ tài chính thì cung 
ứng thông tin và hướng dần cho những ai đang tự điều hành các thưong vụ tài chính của mình hay 
đang cố vấn cho người khác. Nhiều dịch vụ trong số này giới hạn mình hoàn toàn, hoặc gần như 
hoàn toàn, vào việc dự báo chuyến động thị trường bằng các phưong pháp "kỹ thuật" khác nhau. 
Chúng tôi sẽ không xem xét các dịch vụ này vì chúng tôi nhận định rằng công việc của họ không 
liên quan gì đến các "nhà đầu tư" theo khái niệm được sử dụng trong cuốn sách này. 

Mặt khác, một số trong những dịch vụ nổi tiếng nhất - chang hạn như Moody's Investment 
Service và Standard & Poor's - được xem là các tổ chức thống kê thực hiện việc tống hợp các số 
liệu thống kê đồ sộ tạo thành co sở cho tất cả các phân tích chứng khoán nghiêm túc. Các dịch vụ 
này có nhóm khách hàng rất rộng, từ nhà đầu tư với tâm lý thận trọng nhất tới nhà đầu co cấu thả 
nhất. Kết quả là họ khó có thể gắn liền với một triết lý rõ ràng hay co bản nào để hình thành các ý 
kiến và lời khuyên của mình. 

Một dịch vụ đã có từ lâu như kiểu của Moody's và những tổ chức khác rõ ràng phải cung cấp 
một điều gì đấy đáng giá đối với một nhóm lớn các nhà đầu tư. Đó là điều gì? Co bản, họ chú ý vào 
các vấn đề mà một nhà đầu tư- đầu co chủ động trung bình quan tâm tới, và các quan điểm của họ 


166 



về những vấn đề này có căn cứ nhất định hoặc ít nhất là có vẻ đáng tin cậy hơn quan điểm của các 
khách hàng không được hướng dẫn. 

Trong nhiều năm, các dịch vụ tài chính đã đưa ra những dự báo về thị trường chứng khoán, 
song không có ai thực hiện một cách nghiêm túc hoạt động này. Giống như mọi người khác trong 
lĩnh vực này, có lúc họ đúng, có lúc họ sai. Khi có thể thì họ rào đón các ý kiến của mình để tránh 
nguy cơ bị chứng minh là hoàn toàn sai. (Có một nghệ thuật đã phát triển từ lâu gọi là cách diễn đạt 
mập mờ kiếu sấm trạng, tức là tự điều chỉnh mình một cách thành công với bất cứ điều gì mà tương 
lai đem tới.) Theo quan điểm của chúng tôi - có lẽ là hơi thành kiến - lĩnh vực này không có tầm 
quan trọng thật sự nào ngoài ánh sáng mà nó rọi vào bản chất con người trong các thị trường chứng 
khoán. Hầu hết những ai quan tâm tới chứng khoán thường đều muốn được người khác nói cho biết 
anh ta nghĩ thị trường sắp làm gì. Có cầu thì phải có cung. 

Các diễn giải và dự báo của họ về các điều kiện kinh doanh tất nhiên là có căn cứ hơn và có 
hiếu biết hơn. Chúng là một phần quan trọng của bộ phận thông tin kinh tế rộng lớn được trải rộng 
liên tục trong số những người mua và bán chứng khoán và thường tạo ra những mức giá tương đối 
họp lý đối với các chứng khoán và trái phiếu trong hầu hết mọi hoàn cảnh. Rõ ràng là những tài liệu 
xuất bản bởi những dịch vụ tài chính đóng góp thêm vào kho tàng thông tin sẵn có và củng cố thêm 
cho suy xét về đầu tư của các khách hàng của họ. 

Khó có thế đánh giá được các khuyến nghị của họ về các chứng khoán cụ thể. Mồi dịch vụ đều 
có quyền được đánh giá một cách riêng biệt, và cách nhận định chỉ có thế được dựa vào một nghiên 
cứu công phu và tống quát bao trùm nhiều năm. Theo kinh nghiệm của mình, chúng tôi đã nhận 
thấy ở họ một thái độ bao trùm mà chúng tôi nghĩ là sẽ làm tốn hại đến cái lẽ ra là công việc tư vấn 
có ích hơn. Quan điểm chung của họ là một chứng khoán nên được mua nếu triển vọng trong thời 
gian sắp tới của công ty là thuận lợi, và nên bán đi khi những triển vọng này không mấy thuận lợi - 
bất kế mức giá hiện tại là thế nào. Một nguyên tắc nông cạn đến như vậy thường ngăn cản các dịch 
vụ đưa ra các phân tích sáng suốt mà nhân viên của họ có khả năng làm được - tức là, đánh giá xem 
một chứng khoán nào đó được định giá quá thấp hay quá cao so với mức giá hiện tại của nó hay 
không, dưới góc độ sức kiếm lời dài hạn tương lai đã được dự đoán của nó. 

Nhà đầu tư thông minh sẽ không thực hiện việc mua và bán của mình chỉ dựa trên cơ sở các lời 
khuyên nhận được từ một dịch vụ tài chính. Một khi điểm này đã được xác lập, thì vai trò của dịch 
vụ tài chính sẽ trở nên có ích trong việc cung cấp thông tin và đưa ra các lời khuyên. 

TƯ VẤN TỪ CÁC CÔNG TY MÔI GIỚI 

Có lẽ khối lượng thông tin và tư vấn lớn nhất đối với công chúng sở hữu chứng khoán là đến từ 
các công ty môi giới chứng khoán. Đó là các thành viên của sở Giao dịch Chứng khoán New York 
và các sở giao dịch khác thực hiện các lệnh mua và bán đế hưởng một mức hoa hồng tiêu chuẩn, 
hầu như mọi công ty môi giới cho công chúng đều duy trì một bộ phận "thống kê" hay phân tích, đế 
trả lời các câu hỏi và đưa ra các lời khuyên khác. Một lượng lớn các tư liệu thống kê, trong đó một 
số rất công phu và tốn kém, được phát hành miễn phí cho các khách hàng (customer) của công ty - 
được gọi một cách ấn tượng hơn là thân chủ (client). 

Có rất nhiều vấn đề trong câu hỏi có vẻ ngây thơ rằng "khách hàng" hay "thân chủ" là cái tên 
gọi đúng hơn. Một công ty kinh doanh thì có khách hàng; một người hay tố chức hành nghề chuyên 
nghiệp thì có thân chủ. Khối các công ty môi giới Phố Wall chắc có tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của 


167 



bất cứ ngành nghề kinh doanh nào, nhưng nó vẫn đang dò đường đến những tiêu chuấn và chồ đứng 
của một ngành nghề chuyên nghiệp thực sự[278]. 

Trong quá khứ, Phố Wall phát đạt chủ yếu nhờ sự đầu cơ, còn các nhà đầu cơ thị trường chứng 
khoán xét như một giai tăng thì hầu như chắc chắn là bị mất tiền. Do đó về mặt logic không thế có 
chuyện các công ty môi giới hoạt động trên một cơ sở hoàn toàn chuyên nghiệp. Đe làm như vậy thì 
họ sê phải hướng các nồ lực của mình tới việc thu nhỏ chứ không phải mở rộng công việc kinh 
doanh của mình. 

Mức xa nhất mà một số công ty môi giới nhất định đã đạt được theo hướng đó - và cũng chỉ thế 
mong đợi đi tới mức đấy - là tránh lôi kéo hay khuyến khích bất cứ ai đầu cơ. Những công ty môi 
giới như vậy đã giới hạn mình vào việc thực hiện các chỉ đạo được đưa ra, vào việc cung cấp thông 
tin và phân tích tài chính, và vào việc cho ý kiến về các lợi thế đầu tư của chứng khoán. Do đó, ít 
nhất là trên lý thuyết, họ không phải chịu mọi trách nhiệm về lợi nhuận hay thua lồ của tất cả các 
khách hàng đầu cơ của họ [279]. 

Tuy nhiên, hầu hết các công ty giao dịch chứng khoán vẫn gắn bó với các khau hiệu cũ rằng họ 
đang kinh doanh để kiếm hoa hồng và cách để thành công trong kinh doanh là cho khách hàng 
những gì khách hàng muốn. Vì những khách hàng lời lãi nhất muốn có những lời khuyên và gợi ý 
mang tính đầu cơ nên những ý kiến và hoạt động của một công ty điển hình thường hướng gần tới 
việc kinh doanh trong khoảng một ngày (day-to-day trading) trên thị trường. Do đó họ ra sức giúp 
các khách hàng của mình kiếm tiền trong một lĩnh vực mà khách hàng gần như bị chắc chắn theo 
định luật toán học là cuối cùng sẽ thua lồ[280]. Chúng tôi nói vậy nghĩa là phần đầu cơ trong các 
hoạt động của hầu hết những khách hàng của các công ty môi giới sẽ không thể thu lời trong dài 
hạn. Nhưng những phần hoạt động nào giống như đầu tư thật sự sẽ tạo ra lợi nhuận đầu tư cao hơn 
cả việc bù đắp cho các thua lồ đầu cơ của họ. 

Nhà đầu tư nhận được những tư vấn và thông tin từ những công ty môi giới chứng khoán thông 
qua hai loại nhân viên, được gọi một cách chính thức là "người môi giới của khách hàng" 
[customer's broker] (hay "nhản viên điều hành tài khoản" [account executive]) và các nhà phân tích 
tài chính. 

Người môi giới của khách hàng, còn được gọi là "đại diện đã được đăng ký" (registered 
representative), trước đây có tên kém tôn kính hơn là "người của khách hàng" (customer's man). 
Ngày nay, anh ta nói chung là một cá nhân có phấm chất tốt và kiến thức đáng kế về chứng khoán, 
hoạt động theo những quy tắc ứng xử nghiêm ngặt. Tuy vậy, vì nghề của anh ta là kiếm hoa hồng, 
anh ta khó có thế tránh khỏi việc suy nghĩ mang tính đầu cơ. Do đó người mua chứng khoán nào 
muốn tránh bị ảnh hưởng bởi những nhận định mang tính đầu cơ thường sẽ phải cấn thận và dứt 
khoát khi làm việc với người môi giới của mình; anh ta sè phải chứng tỏ rõ ràng, qua lời nói và 
hành động, rằng anh ta không quan tâm tới bất cứ cái gì hơi giống như tiền "boa" kiếu thị trường 
chứng khoán. Một khi người môi giới của khách hàng hiểu rõ rằng anh ta đang làm việc với một 
nhà đầu tư thực sự, anh ta sẽ tôn trọng điểm này và họp tác. 

Nhà phân tích tài chính, trước đây chủ yếu được biết đến với tên gọi nhà phân tích chứng 
khoán, là một người được sự quan tâm đặc biệt của tác giả cuốn sách này, mà bản thân cũng là một 
nhà phân tích trong hơn năm thập kỷ và đã từng giúp đào tạo vô số những người khác. Tại thời 
điếm này, chúng tôi chỉ nói đến những nhà phân tích tài chính được thuê bởi các công ty môi giới. 


168 



Nhiệm vụ của nhà phân tích chứng khoán đã rõ từ cái tên của anh ta. Anh ta là người tạo ra những 
nghiên cứu chi tiết về những chứng khoán cụ thế, phát triển những so sánh cấn thận về các phát 
hành trong cùng một lĩnh vực, và đưa ra ý kiến chuyên nghiệp về độ an toàn hoặc sự hấp dần hoặc 
giá trị thực sự của tất cả các loại cố phiếu và trái phiếu khác nhau. 

Một điều có lẽ là kỳ quặc đối với người ngoài cuộc là không cần phải có thủ tục chính thức nào 
đế trở thành một nhà phân tích chứng khoán. Điều này ngược lại với thực tế là người môi giới của 
khách hàng phải vượt qua một kỳ kiểm tra, đáp ứng được những kiểm chứng về yêu cầu đối với tính 
cách, và phải được Sở Giao dịch Chứng khoán New York chính thức chấp nhận và đăng ký. Trên 
thực tế, hầu hết các nhà phân tích trẻ hon đều được đào tạo lâu dài ở trường kinh doanh, còn những 
người già hon thì cũng nhận được kiến thức tuông đưong từ trường đời kinh nghiệm. Trong hầu hết 
các trường họp, có thế dựa vào công ty môi giới đế đảm bảo về trình độ và khả năng của các nhà 
phân tích của nó[281]. 

Khách hàng của một công ty môi giới có thế làm việc trực tiếp với các nhà phân tích chứng 
khoán, hoặc cách liên lạc của anh ta có thế là gián tiếp, thông qua người môi giới của khách hàng. 
Trong mỗi trường hợp thì nhà phân tích có thế đưa cho khách hàng một lượng lớn thông tin và lời 
khuyên. Hãy đế chúng tôi đưa ra một nhận định mạnh mẽ ở đây. Giá trị của nhà phân tích chứng 
khoán đối với nhà đầu tư phụ thuộc rất nhiều vào thái độ của chính nhà đầu tư. Neu nhà đầu tư hỏi 
nhà phân tích đúng câu hỏi thì anh ta chắc hắn sẽ nhận được những câu trả lời đúng - hoặc ít nhất là 
có giá trị. Chúng tôi tin rằng, các nhà phân tích được các công ty môi giới thuê bị hạn chế khả năng 
rât lớn bởi cảm giác chung rằng họ cũng phải là các nhà phân tích thị trường. Khi họ được hỏi xem 
một cổ phiếu thường nào đó có "vững" không, câu hỏi này thường có nghĩa là: "Chứng khoán này 
liệu có tăng trên thị trường vào những tháng tới không?" Ket quả là nhiều người trong số họ buộc 
phải phân tích với một mắt hướng vào bảng điện tử ký hiệu chứng khoán - một tư thế không có lợi 
cho việc suy nghĩ sáng suốt hay các kết luận đáng giá[282]. 

Trong phần tiếp theo của cuốn sách, chúng tôi sẽ nói tới một số khái niệm và thành tích có thế 
đạt được của các nhà phân tích chứng khoán. Một lượng lớn các nhà phân tích đang làm việc cho 
những công ty giao dịch chứng khoán có thế có tầm quan trọng lớn đối với nhà đầu tư ngay thắng 
muốn chắc chắn rằng mình nhận được đủ giá trị trên tiền của mình, và có thế là nhiều hon một chút. 
Như trong trường họp của những người môi giới của khách hàng, những gì cần vào ban đầu là sự 
thông hiếu của nhà phân tích đối với thái độ và mục tiêu của nhà đầu tư. Một khi nhà phân tích tin 
rằng anh ta đang làm việc với một người có đầu óc thiên về giá trị chứ không phải là đầu óc thiên về 
giá niêm yết, thì có co hội rất tốt rằng những lời khuyên của anh ta sẽ đem đến lợi ích tống quát thật 
sự. 

Chứng chỉ CFA cho các nhà phân tích tài chính Một bước tiến quan trọng đạt được vào năm 
1963 với việc đưa ra vị thế nghề nghiệp và trách nhiệm cho các nhà phân tích tài chính. Danh hiệu 
chính thức, nhà tư vấn tài chính được chứng nhận (chartered íìnancial analyst - CFA) giờ đây được 
trao cho những người hành nghề lâu năm đã vượt qua được các kỳ kiếm tra được yêu cầu và đáp 
ứng được những phép kiểm định khác về sự phù họp[283]. Những môn được kiểm tra gồm phân 
tích chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư. Sự tưong tự với một danh hiệu nghề nghiệp khác đã 
được xác lập từ lâu - kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề (certiíĩed public accountant - CPA) là 
rõ ràng và có chủ ý. Cái co chế tuông đối mới mẻ cho việc công nhận và kiếm soát này sẽ được sử 


169 



dụng đế nâng cao tiêu chuấn của các nhà phân tích tài chính và dần dần đặt công việc của họ lên 
một nền tảng chuyên nghiệp thực sự[284]. 

Làm việc với các công ty môi giới Một trong những diễn biến đáng lo ngại nhất xảy ra trong 
giai đoạn mà chúng tôi viết cuốn tái bản này là tình trạng lúng túng về tài chính - nói trắng ra, là sự 
phá sản hoặc gần nhu phá sản - của khá nhiều công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York, 
trong đó có ít nhất hai công ty với quy mô đáng kế[285]. Đây là lần đầu tiên trong nửa thế kỷ có 
chuyện như vậy xảy ra, và nó đáng kinh ngạc vì nhiều lý do. Trong nhiều thập kỷ, Sở Giao dịch 
Chứng khoán New York đã đi theo hướng kiếm soát sát sao và chặt chẽ hon đối với các hoạt động 
và điều kiện tài chính của các thành viên của nó - bao gồm các yêu cầu về vốn tối thiếu, những lần 
kiếm toán đột xuất, vân vân. Ngoài ra, chúng ta đã có 37 năm mà ủy ban Chứng khoán và Giao dịch 
kiếm soát các sở giao dịch và các thành viên của chúng. Cuối cùng, chính ngành môi giới chứng 
khoán đã hoạt động trong những điều kiện thuận lợi - tức là, sự tăng khối lượng rất lớn, các mức chi 
phí hoa hồng cố định tối thiếu (co bản loại bỏ các mức phí cạnh tranh), và một số lượng giới hạn 
các công ty thành viên. 

Những rắc rối tài chính đầu tiên của các công ty môi giới (vào năm 1969) được quy cho chính 
sự tăng khối lượng. Điều này, như được tuyên bố; đã đánh thuế quá nặng vào co sở thiết bị của hỌ; 
làm tăng chi phí gián tiếp, và tạo ra nhiều khó khăn trong các thanh toán tài chính, cần phải chỉ ra 
rằng đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử, các công ty lớn đã bị phá sản vì đã kinh doanh nhiều hon 
những gì họ có thế xử lý được. Vào năm 1970, khi những vụ phá sản các công ty mồi giới tăng lên, 
chúng chủ yếu bị đố tại việc "giảm khối lượng". Đây là một lời phàn nàn kỳ quặc, khi mà ta nhớ lại 
rằng doanh số của NYSE năm 1970 lên tới 2.937 triệu cố phiếu, khối lượng lớn nhất trong lịch sử, 
và nhiều hon gấp đôi bất cứ một năm nào trước năm 1965. Trong 15 năm thị trường giá lên kết thúc 
vào năm 1964, khối lượng hàng năm trung bình "chỉ" có 712 triệu cổ phiếu - một phần tư con số của 
năm 1970 - nhưng ngành môi giới chứng khoán đã được hưởng sự phát đạt lớn nhất trong lịch sử. 
Neu, như ta thấy, các công ty thành viên nói chung đã đế chi phí gián tiếp và những phí khác của 
mình tăng với một mức thậm chí không the chịu được một sự giảm nho nhỏ khối lượng trong một 
phần của năm, thì điều này không nói tốt cho sự nhạy bén kinh doanh hay sự thận trọng tài chính 
của họ. 

Giải thích thứ ba về các khó khăn tài chính cuối cùng đã xuất hiện từ trong một đám mây mù 
giấu giếm, và chúng tôi nghi ngờ rằng nó là lý do đáng tin cậy nhất và quan trọng nhất trong ba lý 
do. Có vẻ là một phần lớn vốn của một số công ty môi giới nhất định đã được giữ dưới dạng các cố 
phiếu thường do các đối tác cá nhân sở hữu. Một số cổ phần trong số này dường như đã có tính đầu 
co cao và được giữ với các giá trị bị thối phồng. Khi thị trường giảm xuống vào năm 1969, giá niêm 
yết của những chứng khoán này giảm mạnh và một phần vốn đáng kể của các công ty đã biến mất 
theo[286]. Thật ra các đối tác môi giới nói trên đã đầu co với số vốn lẽ ra được dùng đế bảo vệ 
khách hàng khỏi những rủi ro tài chính thông thường của ngành môi giới, đế tạo ra lợi nhuận gấp 
đôi từ đó. Điều này là không thế chấp nhận được; chúng tôi sẽ không nói thêm nữa. 

Nhà đầu tư nên sử dụng trí thông minh của mình không chỉ đế hình thành các phưong châm tài 
chính của mình mà còn trong cả những chi tiết có liên quan, trong đó bao gồm việc lựa chọn một 
người môi giới uy tín đế thực hiện những lệnh của mình. Cho tới giờ đã có đủ lý do đế khuyên các 
bạn đọc chỉ làm việc với người là thành viên của sở Giao dịch Chứng khoán New York, trừ phi anh 
ta có những lý do bắt buộc đế sử dụng một công ty không phải thành viên. Chúng tôi nghĩ những 


170 



người không có tài khoản bảo chứng (margin account)[287] - trong từ điển của chúng tôi điều này 
nghĩa là mọi nhà đầu tư không chuyên - nên đế ngân hàng của mình xử lý việc gửi và nhận các 
chứng khoán của mình. Khi đặt lệnh mua cho những nhà môi giới của mình, bạn có thế yêu cầu họ 
gửi các chứng khoán đã mua đến ngân hàng theo phưong thức giao hàng nhận tiền thanh toán của 
ngân hàng; ngược lại, khi bán bạn có thế yêu cầu ngân hàng của mình gửi các chứng khoán đến 
công ty môi giới theo phưong thức giao hàng nhận tiền. Những dịch vụ này sẽ tốn thêm một chút 
chi phí nhưng chúng rất đáng làm, xét về mặt an toàn và sự yên ốn đầu óc. Lời khuyên này có thế 
bỏ qua, nếu không còn cần thiết, sau khi nhà đầu tư đã chắc chắn rằng mọi vấn đề về các công ty 
giao dịch chứng khoán đã được loại bỏ, nhưng không phải trước lúc đấy[288]. 

CÁC NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ 

Khái niệm "ngân hàng đầu tư" (“investment banker") được áp dụng cho một công ty hoạt động 
với mức độ quan trọng trong việc khởi xướng, bao tiêu và bán các phát hành cổ phiếu và trái phiếu 
mới. (Bao tiêu có nghĩa là đảm bảo với công ty phát hành, hay một nhà phát hành khác, rằng chứng 
khoán đó sẽ được bán hết.) Một số các công ty môi giới chứng khoán cũng tiến hành một khối 
lượng nhất định các hoạt động bao tiêu. Thông thường, điều này được giới hạn vào việc tham gia 
vào các nhóm bao tiêu được thành lập bởi các ngân hàng đầu tư hàng đầu. Các công ty môi giới còn 
có xu hướng khởi xướng và đỡ đầu tài trợ cho một ít phát hành mới, đặc biệt là đối với hình thức 
phát hành nhỏ các cổ phiếu thường khi thị trường giá lên đang mở hết tốc lực. 

Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư có lẽ là bộ phận đáng kính trọng nhất trong cộng đồng Phố Wall, 
vì ở đó tài chính đóng một vai trò mang tính chất xây dựng của mình là cung cấp vốn mới đế mở 
rộng ngành công nghiệp. Thật vậy, phần lớn sự biện minh về mặt lý thuyết cho việc duy trì các thị 
trường chứng khoán hoạt động, bất chấp những sự thái quá có tính đầu co thường xuyên của chúng, 
là ở thực tế các sở giao dịch chứng khoán có tổ chức đã tạo điều kiện cho việc bán trái phiếu và cố 
phiếu mới. Neu các nhà đầu tư hoặc đầu co không thế kỳ vọng là sè thấy được một thị trường đã sẵn 
sàng cho một chứng khoán mới được cung ứng cho họ thì họ chắc có lẽ sẽ từ chối mua nó. 

Mối quan hệ giữa ngân hàng đầu tư và nhà đầu tư về co bản là giống như mối quan hệ giữa 
nhân viên bán hàng và khách mua hàng triển vọng. Trong nhiều năm qua, một lượng lớn các phát 
hành mới bằng giá trị đô la bao gồm những phát hành trái phiếu đã được mua chủ yếu bởi các tổ 
chức tài chính như ngân hàng và các công ty bảo hiểm. Trong lĩnh vực kinh doanh này, những 
người chuyên bán chứng khoán đã phải làm việc với những người mua sắc sảo và có kinh nghiệm. 
Do đó bất cứ lời khuyên nào mà các ngân hàng đầu tư đưa cho các khách hàng này đều phải qua 
được sự xem xét một cách cấn thận và đầy hoài nghi. Vì thế mà những giao dịch này hầu như luôn 
được thực hiện trên co sở mang tính kinh doanh. 

Nhưng có tình huống khác trong mối quan hệ giữa người mua chứng khoán cá nhân và các 
công ty thực hiện nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, kể cả các công ty môi giới chứng khoán đóng vai trò 
bao tiêu, ở đây, người mua thường ít kinh nghiệm và ít sắc sảo. Anh ta dề bị tác động bởi những gì 
nhản viên bán hàng bảo anh ta, đặc biệt là với trường họp các phát hành cổ phiếu thường, vì mong 
muốn không nói ra của anh ta thường là mua chủ yếu đế kiếm tiền nhanh. Ket quả của tất cả những 
điều này là sự bảo vệ nhà đầu tư công chúng không nằm ở tài năng của chính bản thân tài cán của 
anh ta, mà ở sự cấn trọng và đạo đức của các công ty cung ứng chứng khoán[289]. 


171 



Việc các công ty bao tiêu có thể kết họp khá tốt những vai trò trái ngược nhau của một nhà tư 
vấn và một nhân viên bán hàng là một chỉ báo cho sự trung thực và trình độ của các công ty đó. 
Nhưng sẽ là bất cần nếu người mua tin rằng mình có thế phó thác bản thân cho sự đánh giá của nhân 
viên bán. Vào năm 1959, chúng tôi đã tuyên bố về điểm này: "Những kết quả xấu của thái độ thiếu 
sáng suốt này đã liên tục xảy ra trong lĩnh vực bao tiêu và có tác động đáng kế tới việc bán các phát 
hành cố phiếu thường mới trong những thời kỳ có sự đầu co mạnh". ít lâu sau đó lời cảnh báo này 
đã chứng tỏ được tính khấn thiết của nó. Như đã được chỉ ra, những năm 1960-1961, và một lần nữa 
là những năm 1968-1969 được đánh dấu bởi sự tràn lan chưa từng có của các phát hành chất lượng 
kém nhất, được bán cho công chúng ở các mức giá bán cao đến ngớ ngấn, và trong nhiều trường 
họp đã bị đấy cao hon nữa bởi sự đầu cơ vô lương tâm và nửa thao túng. Một số các công ty lớn ở 
Phố Wall đã tham gia ở một mức độ nào đó vào những hoạt động đáng chê trách này, điều này cho 
thấy là sự kết họp quen thuộc của lòng tham, sự dại dột và vô trách nhiệm đã không được loại trừ ra 
khỏi lĩnh vực tài chính. 

Nhà đầu tư thông minh sẽ để ý đến các lời tư vấn và lời khuyên mà anh ta nhận được từ những 
ngân hàng đầu tư, đặc biệt những công ty mà anh ta biết là có danh tiếng tốt; nhưng anh ta phải đem 
sự đánh giá sáng suốt và độc lập - hoặc của chính mình, nếu anh ta có khả năng, hoặc của một nhà 
tư vấn khác - vào việc xem xét các lời khuyên này[290]. 

CÁC NHÀ TƯ VẤN KHÁC 

Một tập tục cũ và hay, đặc biệt là ở những thị trấn nhỏ, là tham khảo ý kiến của ngân hàng địa 
phương mình về các đầu tư. Một chủ ngân hàng thương mại có thế không phải là một chuyên gia tỉ 
mỉ về giá trị chứng khoán, nhưng anh ta có kinh nghiệm và thận trọng. Anh ta đặc biệt có ích đối 
với nhà đầu tư không thành thạo, người thường bị cám dỗ rời bỏ khỏi con đường thắng và không lý 
thú của phương châm phòng vệ, nên cần một ảnh hưởng điềm tĩnh của một đầu óc thận trọng. Còn 
một nhà đầu tư lanh lợi và xông xáo hơn, khi tìm kiếm một nhà tư vấn trong việc lựa chọn các 
chứng khoán giá hời, thường là sè không thấy những quan điểm của ngân hàng thương mại đặc biệt 
thích họp với mục tiêu của anh ta[291 ]. 

Chúng tôi có thái độ khắt khe hơn đối với tập tục phố biến hỏi lời khuyên đầu tư từ người thân 
hoặc bạn bè. Người hỏi luôn nghĩ rằng mình có lý do tốt để cho rằng người mà anh ta hồi có kiến 
thức hoặc kinh nghiệm hơn hắn mình. Quan sát của riêng chúng tôi cho thấy là việc chọn được 
những người tư vấn không chuyên tốt cũng khó như việc chọn các chứng khoán tốt mà không có sự 
giúp đờ. Nhiều lời khuyên xấu thường được cho không. 

Tóm tắt Những nhà đầu tư nào sẵn sàng trả phí cho việc quản lý các quỹ của mình nên chọn 
một cách thông minh một số công ty tư vấn đầu tư đã được xác lập và được giới thiệu tốt. Theo 
cách khác, họ có thế sử dụng bộ phận đầu tư của một công ty ủy thác lớn hoặc dịch vụ giám sát có 
tính phí mà một vài công ty của sở Giao dịch Chứng khoán New York đưa ra. Các kết quả mong đợi 
không có gì là xuất sắc, nhưng chúng cũng tương đương với các kết quả của một nhà đầu tư trung 
bình có hiếu biết tốt và thận trọng. 

Hầu hết những người mua chứng khoán có được lời khuyên mà không phải trả tiền riêng cho 
nó. Vậy nên, cũng là họp lý khi mà trong hầu hết các trường họp, họ không có quyền được nhận và 
không nên mong đợi các mức kết quả cao hơn trung bình. Họ nên cấn thận với tất cả những người 
đã hứa hẹn sẽ mang lại các mức thu nhập và lợi nhuận ngoạn mục, dù là các nhà mồi giới của khách 


172 



hàng hay nhân viên bán chứng khoán. Điều này áp dụng cho cả việc chọn lọc chứng khoán và việc 
hướng dần về nghệ thuật kinh doanh khó nắm bắt (và có lẽ là ảo tưởng) trên thị trường. 

Các nhà đầu tư phòng vệ, như chúng tôi đã định nghĩa, thường sẽ không được trang bị đế thực 
hiện các đánh giá độc lập đối với những lời khuyên về chứng khoán mà các nhà tư vấn của họ đưa 
ra. Nhưng họ có thế dứt khoát - và thậm chí liên tục làm vậy - trong việc khắng định loại chứng 
khoán mà họ muốn mua. Neu họ làm theo chỉ dần của chúng tôi, họ sẽ tự giới hạn mình trong phạm 
vi các trái phiếu cấp cao và cố phiếu thường của các công ty hàng đầu, tốt nhất là những chứng 
khoán có thế mua với mức giá cụ thế không cao xét theo kinh nghiệm và sự phân tích. Nhà phân 
tích chứng khoán của bất cứ công ty giao dịch chứng khoán uy tín nào cũng đều có the lập một danh 
sách những cố phiếu thường như vậy và có the chứng minh cho nhà đầu tư xem mức giá hiện tại có 
thuộc loại bảo toàn một cách thích họp hay không, theo đánh giá qua kinh nghiệm quá khứ. 

Nhà đầu tư xông xáo thường sẽ làm việc theo cách chủ động họp tác với các cố vấn của mình. 
Anh ta sẽ muốn họ giải thích chi tiết các lời khuyên của mình, và anh ta sẽ nhất quyết đưa ra nhận 
định của riêng mình đối với các lời khuyên đó. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư sê hướng các kỳ 
vọng của mình và tính chất của các hoạt động chứng khoán của mình vào việc phát triển kiến thức 
và kinh nghiệm của chính mình trong lĩnh vực này. Chỉ trong trường hợp ngoại lệ khi mà sự chính 
trực và trình độ của các nhà tư vấn đã được chứng minh rõ ràng, nhà đầu tư mới nên hành động dựa 
trên lời khuyên của người khác mà không cần hiếu và chấp thuận quyết định đã đưa ra. 

Luôn luôn có những nhân viên bán chứng khoán vô nguyên tắc và các công ty môi giới chứng 
khoán không đáng tin cậy, và - như một lẽ tất nhiên - chúng tôi đã khuyên bạn đọc của mình giới 
hạn các giao dịch của mình, nếu có thế, trong phạm vi các thành viên của sở Giao dịch Chứng 
khoán New York. Nhưng chúng tôi cũng miền cưỡng phải nói thêm một lời khuyên cực kỳ cấn 
trọng rằng những lần giao dịch và thanh toán chứng khoán của nhà đầu tư nên được thực hiện thông 
qua trung gian là ngân hàng của nhà đầu tư. Bức tranh đáng lo ngại về các công ty môi giới Phố 
Wall sẽ thế sẽ tan biến hoàn toàn trong một vài năm, nhưng vào cuối năm 1971, chúng tôi vẫn 
khuyên. 


173 



BÌNH LUẬN VỀ CHƯƠNG 10 

“Tôi cảm thấy biết ơn cô gái người Miletus: khi thấy nhà triết học Thales liên tục sử dụng thời 
gian của mình vào việc nghiên cứu vòm trời và luôn hướng mắt lên trên, cô đã đặt một vật nào đó 
trên đường đi của ông khiến ông vấp, để cảnh báo ông rằng lúc để ông suy tư về những thứ trên 
mây là sau khi ông đã thấy những thứ dưới chân mình. Thực vậy, cô đã cho nhà triết lý ấy lời 
khuyên tốt, đó là nên nhìn mình chứ đừng nhìn lên trời”. 


- Michel de Montaigne- 

BẠN CÓ CẦN GIÚP ĐỠ KHÔNG? 

Vào những ngày vinh quang cuối những năm 1990, nhiều nhà đầu tư đã chọn cách đi một mình. 
Bằng cách tự thực hiện các nghiên cứu của mình, tự chọn chứng khoán, và đặt các giao dịch của 
mình qua một nhà môi giới trực tuyến, các nhà đầu tư này đã vượt qua cơ sở hạ tằng nghiên cứu, tư 
vấn và giao dịch rất đắt đỏ của Phố Wall. Không may thay, nhiều người tự tay làm lấy đã tuyên bố 
sự độc lập của mình ngay trước thị trường giá xuống tệ nhất kế từ lần Đại Suy thoái - khiến họ cảm 
thấy rốt cuộc mình là những kẻ ngốc vì đã đi một mình. Điều này không hắn là đúng, tất nhiên; 
những người đã giao phó mọi quyết định cho một nhà môi giới truyền thống cũng đã mất tiền. 

Song nhiều nhà đầu tư thực sự cảm thấy yên tâm từ kinh nghiệm, suy xét và ý kiến thứ hai mà 
một nhà tư vấn tài chính tốt có thể cung cấp. Một số nhà đầu tư có thể cần một người ngoài để cho 
họ thấy là họ cần đạt mức tỷ suất lợi nhuận nào đối với các đầu tư của mình, hay họ cần tiết kiệm 
thêm bao nhiêu tiền để đạt được những mục đích tài chính của mình. Những người khác có thể chỉ 
đơn giản là được lợi từ việc có một người nào đó đế đố tại khi những khoản đầu tư của họ thất bại; 
cách đó, thay vì tự đánh mình trong nồi đau của sự tự ti, bạn được trách móc một người khác, một 
người thường có thế tự biện minh cho mình và đồng thời động viên bạn. Điều này có thế đúng là sự 
bồi bố tâm lý mà bạn đang cần để tiếp tục đầu tư đều đặn vào lúc mà trái tim những nhà đầu tư khác 
đang yếu ớt. Gì thì gì, cũng giống như việc không có lý do gì mà bạn lại không thế tự quản lý danh 
mục đầu tư của mình, thì cũng chẳng có gì đáng xấu hổ trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên 
nghiệp trong việc quản lý nó [2 92]. 

Làm thế nào để bạn biết bạn cần một bàn tay giúp đỡ? Đây là một số dấu hiệu: 

Thua lồ nặng. Neu danh mục đầu tư của bạn mất hơn 40% giá trị của nó từ đầu năm 2000 đến 
cuối năm 2002 thì hoạt động của bạn còn tệ hơn cả sự hoạt động tồi tệ của thị trường. Không quan 
trọng là bạn đã thất bại vì lười biếng, hay bất cần, hay chỉ là không may mắn; sau một mức thua lồ 
lớn như vậy, danh mục đầu tư của bạn đang kêu cứu đấy. 

Ngân quỹ thủng. Neu bạn liên tục phải vật lộn đế kiếm ăn, không biết tiền mình đi đâu mất, bạn 
thấy không thế nào tiết kiệm với một kế hoạch định kỳ, và thường xuyên không trả được hóa đơn 
của mình đúng hạn, thì tài chính của bạn đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Một nhà tư vấn có the 
giúp bạn kiểm soát được tiền của mình bằng cách thiết kế một kế hoạch tài chính toàn diện, nó sẽ 
phác thảo ra việc bạn nên chi tiêu, vay nợ, tiết kiệm và đầu tư như thế nào, và bao nhiêu. 

Các danh mục đầu tư hồn loạn. Quá nhiều nhà đầu tư đã nghĩ mình được đa dạng hóa vào cuối 
những năm 1990 vì họ sở hữu 39 chứng khoán Internet "khác nhau", hoặc bảy quỳ chứng khoán 
tăng trưởng Mỳ "khác nhau". Nhưng điều này cũng giống như nghĩ rằng một dàn đồng ca toàn 


174 



giọng cao có thể hát bài "Con sông của người già" hay hon một ca sĩ đon ca giọng cao. Cho dù bạn 
thêm bao nhiêu giọng cao vào nữa, dàn đồng ca đó cũng sẽ không bao giờ có thế đạt được tất cả 
những nốt thấp cho đến khi có một vài giọng thấp tham gia nhóm. Tưong tự như vậy, nếu tất cả các 
cổ phần của bạn đi lên và đi xuống cùng lúc với nhau thì bạn thiếu sự hài hòa đầu tư mà sự đa dạng 
hóa đích thực đem tới. Một kế hoạch "phân bố tài sản" chuyên nghiệp có thế giúp bạn. 

Những thay đối lớn. Neu bạn tự kinh doanh và cần lập ra một kế hoạch nghỉ hưu, hay cha mẹ 
già của bạn không giữ được các nguồn tài chính của mình theo quy củ, hay việc trả tiền cho con bạn 
vào đại học có vẻ bất khả thi, thì một nhà tư vấn không chỉ cho bạn sự yên lòng mà còn giúp bạn cải 
thiện thực sự chất lượng cuộc sống của bạn. Hon thế nữa, một cố vấn chuyên nghiệp được chứng 
nhận có thể đảm bảo rằng bạn sẽ thu lợi từ, và tuân theo, các luật thuế và luật nghỉ hưu vô cùng 
phức tạp. 

TIN TƯỞNG, SAU ĐÓ KIỂM CHÚNG 

Hãy nhớ rằng những kẻ lừa đảo tài chính phát triển nhờ việc thuyết phục bạn tin tưởng vào họ 
và để bạn không tìm hiểu về họ. Trước khi bạn đặt tưong lai tài chính của mình vào tay một cố vấn, 
điều tối cần thiết là bạn tìm thấy một người không chỉ khiến bạn cảm thấy thoải mái mà còn là một 
người trung thực tuyệt đối. Như Ronald Reagan từng nói: "Hầy tin tưởng, sau đó hãy kiếm chứng." 
Hãy bắt đầu bằng việc nghĩ tới một loạt những người bạn biết rõ nhất và tin tưởng nhất. Rồi hãy hỏi 
họ xem họ có thế chỉ bạn đến một nhà tư vấn mà họ tin tưởng và là người mà họ cảm thấy là đem 
đến giá trị tốt với mức phí của mình. Một phiếu tin tưởng từ một người bạn ngưởng mộ là một khởi 
đầu tốt[293]. 

Một khi bạn đã có được tên của một nhà tư vấn và công ty của anh ta, cũng như chuyên ngành 
của anh ta - liệu anh ta có phải là nhà môi giới chứng khoán? nhà hoạch định tài chính? kế toán 
viên? hay nhân viên bảo hiểm? - thì bạn có thể bắt đầu đánh giá chi tiết (due diligence). Điền tên 
của nhà tư vấn và công ty của người đó vào trong một trang tìm kiếm Internet như Google đế xem 
có gì hiện lên không (hẫy nhìn xem có những từ như "tiền phạt," "lời phàn nàn," "vụ kiện," "xét kỷ 
luật," hay "tạm đình chỉ công tác"). Neu nhả tư vấn là một nhả môi giới chứng khoán hay nhân viên 
bảo hiểm thì bạn hãy liên hệ với văn phòng ủy ban chứng khoán của bang bạn (có một danh sách 
các đường dẫn trực tuyến tiện lợi tại www.nasaa.org ) để hỏi xem có vụ kỷ luật hay lời phàn nàn nào 
của kh ách hàng được lưu với nhả tư vấn đó[294]. Neu bạn đang xem xét một kế toán viên đồng thời 
làm nhà tư vấn tài chính thì những nhà quản lý điều hành kế toán của bang bạn (mà bạn có thể tìm 
thấy qua Hiệp hội Quốc gia các Ban Ke toán tiếu bang có tại www.nasba.org) sẽ cho bạn biết rằng 
hồ so của người đó có trong sạch hay không. 

Những nhà hoạch định tài chính (hoặc các công ty của họ) phải đăng ký với ủy ban Chứng 
khoán và Giao dịch Hoa Kỳ hoặc các nhà quản lý điều hành chứng khoán trong tiếu bang mà họ làm 
việc. Một phần của việc đăng ký là nhà tư vấn phải nộp một văn bản hai phần gọi là Form (Biểu 
mẫu) ADV. Bạn có thể xem và tải chúng về từ www.advisorinfo.sec.gov, www.iard.com , hoặc 
trang web của các nhân viên điều hành chứng khoán của bang bạn. Hãy đặc biệt chú ý tới phần 
Disclosure Reporting Pages, tại đó nhà tư vấn phải ghi hết những vụ kỷ luật do các nhà điều hành 
đưa ra. (Vì có những nhà tư vấn thiếu trung thực đã từng loại bỏ những trang đó ra trước khi đưa hồ 
so ADV cho khách hàng tiềm năng, bạn nên tự mình lấy một bản đầy đủ.) Cũng là một ý tốt khi bạn 
kiểm chứng chéo hồ so của một nhà hoạch định tài chính tại www.cfp-board.org, vì một số nhà 


175 


hoạch định được đào tạo ngoài bang nhà của họ có thế sẽ lọt qua những kẽ hở của quy tắc quản lý. 
Đe có thêm những lời khuyên về đánh giá chi tiết, hãy xem phần đóng khung bên dưới. 

NHỮNG TỪ CÁNH BÁO 

Sự cần thiết của đánh giá chi tiết không dừng lại một khi bạn thuê được một nhà tư vấn. 

Melanie Senter Lubin, thanh tra chứng khoán của bang Maryland, khuyên bạn cảnh giác với những 
từ và câu có thế đem tới rắc rối. Neu nhà tư vấn của bạn cứ nói những từ đó - hoặc vặn tay bạn, bảo 
làm những thứ mà bạn không thoải mái - "thì bạn hãy liên lạc với các nhà chức trách thật nhanh," 
Lubin cảnh báo. Dưới đây là dạng biệt ngữ làm người ta phải ấn chuông báo động: 

HIẾU MÌNH 

Một tờ nhật báo hoạch định tài chính hàng đầu gần đây đã hỏi vài chục nhà tư vấn cho biết 
những suy nghĩ của họ về cách bạn nên phỏng vấn họ[295]. Khi phỏng vấn một nhà tư vấn, các mục 
tiêu của bạn nên là: 

• Xác định xem người đó có quan tâm tới việc giúp đỡ khách hàng hay không, hay họ chỉ đang 
làm ra vẻ như vậy. 

• Xác định xem người đó có hiếu những nguyên tắc đầu tư co bản như được phác thảo trong 
cuốn sách này. 

• Đánh giá xem người đó có được đào tạo, huấn luyện kỹ lường và có đủ kinh nghiệm đế giúp 
bạn không? 

Đây là một số câu hỏi mà các nhà hoạch định tài chính giỏi đã khuyên bất cứ khách hàng tưong 
lai nào cần phải hỏi: 

Tại sao ông lại vào ngành này? Tuyên bố về sứ mạng của công ty của ông là gì? Ngoài đồng hồ 
báo thức ra, điều gì giúp ông thức dậy mồi ngày? 

Triết lý đầu tư của ông là gì? ống sử dụng quỹ chứng khoán hay quỹ tuông hồ? ông có sử dụng 
phân tích kỹ thuật không? Ông có dùng việc xác định thời điếm thị trường không? (Câu trả lời "có" 
với bất cứ câu nào trong hai câu hỏi cuối cùng sẽ là tín hiệu "không" đối với bạn.) Ông có tập trung 
hoàn toàn vào việc quản lý tài sản, hay ông còn cố vấn về thuế, bất động sản và hoạch định nghỉ 
hưu, quản lý ngân sách và nợ, và bảo hiểm? Học vấn, kinh nghiệm và chứng chỉ của ông chứng 
nhận thế nào cho việc ông đưa ra các lời khuyên tài chính như thế này? [296] Những khách hàng của 
ông thường có nhu cầu gì chung? Ông sẽ giúp tôi đạt được những mục tiêu của mình như thế nào? 
ông sẽ theo dõi và báo cáo tiến trình của tôi thế nào? ông có thế cung cấp một danh sách kiểm tra 
mà tôi có thế dùng đế theo dõi sự thực hiện bất cứ kế hoạch tài chính nào mà chúng ta lập ra? 

Ông chọn những khoản đầu tư như thế nào? ông nghĩ rằng phưong pháp đầu tư nào là thành 
công nhất, và bằng chứng nào ông có thể chỉ cho tôi thấy rằng ông đã đem tới sự thành công như 
vậy cho khách hàng của mình? ông sẽ làm gì nếu một mục đầu tư đã hoạt động kém trong cả một 
năm? (Bất cứ nhà tư vấn nào trả lời là "bán" sẽ không đáng thuê). 

Ông, khi khuyên về các khoản đầu tư, có bao giờ nhận bất cứ dạng hoa hồng nào từ bên thứ ba 
không? Tại sao có hay tại sao không? Trong những hoàn cảnh nào? Ông ước tính rằng tôi sẽ trả phí 


176 



cho dịch vụ của ông bao nhiêu một năm, tính bằng đô la cụ thế? Điều gì sẽ khiến con số đó đi lên 
hoặc đi xuống sau một thời gian? (Neu các chi phí ngốn hon 1% các tài sản của bạn một năm, thì 
bạn nên đi tìm một nhà tư vấn khác[297]). Ông có bao nhiêu khách hàng, và ông liên lạc với họ 
thường xuyên đến mức nào? Thành tích đáng tự hào nhất của ông cho một khách hàng là gì? Những 
khách hàng ông ưa thích nhất có phẩm chất chung gì? Kinh nghiệm tồi tệ nhất mà ông có với một 
khách hàng là gì, và ông đã xử lý nó thế nào? Điều gì quyết định xem khách hàng của ông sê được 
nói chuyện với ông hay nói với các nhân viên hồ trợ của ông? Những khách hàng của ông thường 
gắn bó với ông trong bao nhiêu lâu? 

Tôi có thế xem bản công bố tài khoản mẫu được không? (Neu bạn không hiếu nó thì hãy đế 
nghị nhà tư vấn giải thích nó. Neu bạn không thế hiếu được lời giải thích của ông ta, ông ta không 
phải người dành cho bạn.) Ông có coi mình là thành công về mặt tài chính không? Tại sao? Ông 
định nghĩa thành công tài chính như thế nào? 

Ông nghĩ mức tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm cao tới mức nào là chấp nhận được với 
đầu tư của tôi? (Bất cứ mức nào từ trên 8% đến 10% là không thực tế.) Ông sẽ cung cấp cho tôi bản 
lý lịch và biếu mẫu ADV của ông, với ít nhất ba giấy chứng nhận chứ? (Neu nhà tư vấn hoặc công 
ty ông ta được yêu cầu lưu giữ một bản ADV, mà ông ta không chịu cung cấp cho bạn một bản, hãy 
đứng lên và đi về - và giữ một tay trên ví khi bạn đi.) Ông đã từng bị một lời phàn nàn nào chưa? 

Tại sao khách hàng cuối cùng sa thải ông lại làm vậy? 

ĐÁNH BẠI KẺ THÙ LỚN NHẤT CỦA CHÍNH BẠN 

Cuối cùng, hãy nhớ rằng những nhà tư vấn tài chính vĩ đại không mọc ra từ trên cây. Thông 
thường, những người giỏi đã có đủ khách hàng đế quản lý -và sẽ chỉ sẵn sàng nhận bạn nếu bạn có 
vẻ hợp. Nên họ cũng sẽ hỏi bạn một số câu hỏi khó, có thế gồm: 

Tại sao bạn lại cảm thấy là bạn cần một nhà tư vấn tài chính? 

Các mục tiêu dài hạn của bạn là gì? 

Thất vọng lớn nhất của bạn khi làm việc với các nhà tư vấn khác là gì(bao gồm cả bạn)? 

Bạn có một ngân quỹ không? Bạn có sống trong phạm vi những gì mình có không? Bạn chi tiêu 
bao nhiêu phần trăm tài sản của mình một năm? 

Kh i chúng ta nhìn lại sau một năm, thì tôi sẽ phải đạt được những gì đế bạn có thế hài lòng với 
sự phát triển của mình? 

Bạn giải quyết các mối bất hòa hay mâu thuẫn thế nào? 

Bạn phản ứng về mặt tâm lý thế nào với thị trường giá xuống bắt đầu vào năm 2002? 

Những nồi lo sợ tài chính xấu nhất của bạn là gì? Các hy vọng tài chính lớn nhất của bạn là gì? 

Bạn cho rằng mức sinh lợi nào là hợp lý với các đầu tư của mình? (Hãy trả lời dựa vào chuông 
3) Một nhà tư vấn mà không hỏi những câu hỏi như thế - và người nào không thế hiện đủ sự quan 
tâm tới bạn đế linh cảm những câu hỏi khác mà bạn xem là đúng - thì không phải là một người họp 
với bạn. 


177 



Trên hết, bạn nên đủ tin tưởng nhà tư vấn của mình đế cho phép ông ta hoặc bà ta bảo vệ bạn 
khỏi kẻ thù lóư nhất của bạn - đó chính là bạn. "Bạn thuê một nhà tư vấn," nhà bình luận Nick 
Murray giải thích, "không phải đế quản lý tiền mà là đế quản lý bạn.” 

"Neu nhà tư vấn là một tuyến phòng thủ giữa bạn và những xu hướng bốc đồng tệ hại nhất của 
bạn", nhà phân tích và hoạch định tài chính Robert Veres nói, "thì ông ta hoặc bà ta nên tạo lập 
những hệ thống giúp cả hai người kiểm soát chúng." Trong các hệ thống này có: 

• Một kế hoạch tài chính toàn diện phác thảo cách bạn sẽ kiếm, tiết kiệm, tiêu, vay và đầu tư 
tiền của mình. 

• Một bản tuyên bố phưong châm đầu tư giải thích phưong thức đầu tư co bản của bạn. 

• Một kế hoạch phân bố tài sản nêu chi tiết số tiền mà bạn sẽ giữ trong mỗi mục đầu tư khác 
nhau. 

Chúng là những viên gạch đế làm nền tảng tạo ra những kế hoạch tài chính tốt, và chúng nên 
được tạo ra cùng nhau - bởi bạn và nhà tư vấn của bạn - thay vì được áp đặt một phía. Bạn không 
nên đầu tư một đồng nào hay ra một quyết định nào cho tới khi bạn hài lòng rằng các nền tảng này 
đã đặt đúng chồ và đúng theo những nguyện vọng của bạn. 


178 



CHƯƠNG 1 1 


PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU Tư KHÔNG CHUYÊN: 

CÁCH TIẾP CẬN CHUNG 

Phân tích tài chính giờ đây là một nghề, hay nửa nghề, vững chắc và phát đạt. Các hội khác 
nhau của các nhà phân tích đã tạo thảnh Liên đoàn Quốc gia các Nhà phân tích Tài chính với trên 
13.000 thảnh viên, mà phần lớn trong số đó kiếm sống từ ngành hoạt động trí não này. Các nhà 
phân tích tài chính có giáo trình, có bộ luật quy tắc đạo đức ứng xử, và có tạp chí ra hàng quý[298]. 
Họ cũng có những vấn đề chua đuợc giải quyết của mình. Trong những năm gần đây có xuất hiện 
xu huớng thay thế khái niệm chung "phân tích chứng khoán" bằng khái niệm "phân tích tài chính". 
Cụm từ sau có hàm ý rộng hon và phù họp hon đế mô tả công việc của những nhà phân tích thâm 
niên nhất tại Phố Wall. Có lẽ nên nghĩ về phân tích chứng khoán nhu là giới hạn chủ yếu vào việc 
kiếm tra và đánh giá các cố phiếu và trái phiếu, trong khi đó phân tích tài chính bao gồm cả công 
việc đó cộng với việc xác định phuong châm đầu tu (lựa chọn danh mục đầu tu), cộng với một số 
luợng lớn các phân tích kinh tế tống quát[299]. Trong chuông này, chúng tôi sẽ sử dụng bất kỳ danh 
hiệu nào phù họp nhất, với trọng tâm chính là về công việc của nhà phân tích chứng khoán đích 
thực. 

Nhà phân tích chứng khoán phân tích quá khứ, hiện tại và tuong lai của bất kỳ một phát hành 
chứng khoán nào. Anh ta mô tả một doanh nghiệp; anh ta tổng kết các kết quả hoạt động và vị thế 
tài chính của doanh nghiệp; anh ta nêu lên những điểm mạnh và yếu của doanh nghiệp, các co hội 
và rủi ro của doanh nghiệp; anh ta uớc tính sức kiếm lời tuong lai của doanh nghiệp theo những giả 
định khác nhau, hoặc theo "uớc đoán tốt nhất". Anh ta đua ra các so sánh chi tiết giữa các công ty 
hoặc của cùng công ty vào những thời điếm khác nhau. Cuối cùng, anh ta đua ra ý kiến về sự an 
toàn của phát hành chứng khoán, nếu đó là một trái phiếu hay một cổ phiếu ưu đãi cấp đầu tư 
(investment-grade prcícrrcd stock)[300], hay về độ hấp dần xét theo tiêu chí một khoản mua, nếu đó 
là cổ phiếu thường. 

Đe thực hiện tất cả công việc đó, nhà phân tích chứng khoán sử dụng một loạt kỹ thuật, từ đơn 
giản nhất đến phức tạp nhất. Anh ta có thế biến đối khá nhiều con số trong báo cáo hàng năm của 
công ty, ngay cả khi các báo cáo đó đã có xác nhận thiêng liêng của kiểm toán viên có chứng chỉ 
hành nghề (CPA). Anh ta đặc biệt lưu ý tìm kiếm các mục trong các báo cáo đó mà có thế cho thấy 
tình hình tốt hơn nhiều hay tệ hơn nhiều so với những gì được nêu. 

Nhà nghiên cứu chứng khoán phát triển và ứng dụng các tiêu chuẩn an toàn, theo đó chúng ta 
có thế kết luận là liệu một trái phiếu nào đó hoặc một cổ phiếu ưu đãi được cho là khá tốt đế mua 
nhằm đầu tư hay không. Các tiêu chuẩn này liên quan trước hết đến lợi nhuận trung bình trong quá 
khứ, song chúng cũng liên quan đến cơ cấu vốn, vốn lưu động, giá trị tài sản và các vấn đề khác. 

Kh i phân tích các cố phiếu thường, nhà phân tích chứng khoán cho đến tận gần đây cũng rất 
hiếm khi áp dụng các tiêu chuẩn về giá trị được xác định một cách rõ ràng như các tiêu chuẩn về an 
toàn đối với các trái phiếu và cố phiếu ưu đãi. Hầu hết thời gian anh ta phải tự hài lòng với bản tóm 
tắt về các kết quả hoạt động trong quá khứ, với dự báo ít nhiều mang tính tống quát về tương lai - có 
sự đặc biệt nhấn mạnh vào 12 tháng tới - và một kết luận có tính chủ quan. Bản kết luận đó thường 
đã, và vẫn đang được rút ra với một con mất nhìn lên bảng chỉ thị chứng khoán hoặc biếu đồ thị 
trường. Tuy nhiên, trong mấy năm gần đây, hầu hết sự chú ý của các nhà phân tích thực hành tập 


179 



trung vào vấn đề định giá các chứng khoán tăng trưởng. Nhiều chứng khoán trong số này được bán 
với giá cao so với lợi nhuận quá khứ và hiện tại đến mức mà những người giới thiệu chúng cảm 
thấy có một trách nhiệm đặc biệt phải lý giải việc mua chúng bằng những dự đoán tưong đối xác 
định về lợi nhuận kỳ vọng trong tuông lai tuông đối xa. Một số kỹ thuật toán học nhất định thuộc 
loại tưong đối phức tạp tất yếu đã được sử dụng đế hồ trợ các đánh giá được đưa ra. 

Chúng tôi sẽ phân tích các kỹ thuật, dưới dạng rút gọn, hoi muộn một chút sau này. Tuy nhiên, 
chúng tôi cần phải chỉ ra một nghịch lý rắc rối ở đây, đó là các đánh giá toán học đã trở nên phổ 
biến nhất ở những noi nào mà người ta có thể xem chúng là ít tin cậy nhất. Bởi vì việc định giá càng 
phụ thuộc vào các dự đoán về tưong lai bao nhiêu - và càng ít gắn với con số thế hiện hiệu quả 
trong quá khứ - thì nó càng trở nên dề bị tốn thưong vì các tính toán nhầm có thế xảy ra và sai sót 
nghiêm trọng. Một phần đáng kế trong giá trị được xác định đối với một chứng khoán tăng trưởng 
có hệ số nhân cao được rút ra từ các phép chiếu (dự tính) tới tưong lai, mà các dự tính đó có sự khác 
biệt khá lớn so với hiệu quả hoạt động trong quá khứ - có lẽ chỉ trừ chính tốc độ tăng trưởng. Như 
vậy, có thế nói là nhà phân tích chứng khoán ngày nay tự thấy mình buộc phải trở nên mang tính 
toán học và "khoa học" nhất trong những tình huống làm họ phải thích ứng một cách ít thuận lợi 
nhất đối với việc xử lý chính xác[301]. 

Mặc dù vậy, cho phép chúng tôi tiếp tục cuộc thảo luận về các yếu tố và kỳ thuật quan trọng 
nhất của phân tích chứng khoán. Cách xử lý tập trung cao độ hiện tại là nhằm vào nhu cầu của nhà 
đầu tư không chuyên nghiệp. ít nhất anh ta cũng phải hiếu được là nhà phân tích chứng khoán đang 
nói về cái gì và đi đến đâu; ngoài ra, anh ta cũng cần được trang bị, nếu có thế, đế phân biệt được 
giữa phân tích hời hợt và phân tích cấn thận. 

Phân tích chứng khoán cho nhà đầu tư không chuyên nghiệp được cho là bắt đầu từ việc diễn 
giải báo cáo tài chính hàng năm của công ty. Đây là vấn đề mà chúng tôi đã nêu trong một cuốn 
sách riêng cho các nhà đầu tư không chuyên mang tên The Interpretation of Financial Statements 
(Diễn giải các báo cáo tài chính) [3 02]. Chúng tôi thấy xem xét lại chi tiết toàn bộ vấn đề đó trong 
chuông này là không cần thiết và không thích họp, đặc biệt là do trọng tâm của cuốn sách này nói 
về các nguyên tắc và các quan điếm chứ không phải nói về thông tin và mô tả. Cho phép chúng tôi 
đi tiếp đến hai câu hỏi co bản liên quan đến việc lựa chọn đầu tư. Các phép kiểm định so bộ về sự 
an toàn của một trái phiếu công ty hoặc một cổ phiếu ưu đãi là gì? Các nhân tố nào là chủ yếu trong 
việc định giá một cố phiếu thông thường? 

Phân tích trái phiếu Bộ phận đáng tin cậy nhất và do vậy đáng kính trọng nhất của phân tích 
chứng khoán liên quan đến tính an toàn, hay chất lượng, của các trái phiếu phát hành và các cố 
phiếu ưu đãi cấp đầu tư. Tiêu chuấn chính được sử dụng cho các trái phiếu công ty là số lần (hệ số 
nhân) mà lợi nhuận có được trong một số năm của quá khứ bù đắp tống chi phí tiền trả lãi. Trong 
trường họp cổ phiếu ưu đãi, đó là số lần (hệ số nhân) bù đắp của lãi trái phiếu và cổ tức ưu đãi cộng 
lại so với chi phí tiền trả lãi. 

Các tiêu chuấn chính xác được áp dụng sẽ thay đổi tùy theo các chuyên gia khác nhau. Do các 
phép kiểm định về co bản là mang tính chủ quan, nên không có cách nào xác định chính xác được 
đâu là các tiêu chuẩn phù hợp nhất. Trong lần xuất bản năm 1961 cuốn sách giáo trình Security 
Analysis của chúng tôi, chúng tôi khuyến nghị một số tiêu chuấn "bù đắp" nhất định, được nêu 
trong bảng 1 1-1 [303]. 


180 



BÁNG 11-1: Mức "bù đắp" tối thiếu được khuyến nghị đối với trái phiếu và các chứng khoán 
ưu đãi 


A. Đối với các trái phiếu có cấp độ đầu tư 
Tỷ số tối thiểu của lợi tức trên tổng chi phí cố định: 


Kiểu doanh nghiệp 


Trước thuế thu nhập 

Trung bình của Một cách khác: được đo 
7 năm gân đây bằng "năm tôi tệ nhất" 
(gấp ... lần) (gấp ... lần) 


Sau thuế thu nhập 


Một cách khác: được đo 
Trung bình của 7 năm bằng « năm tô j tệ nhất" 

gằn đây (gẩp... lân) (gấp ... lần) 


Công ty cung cấp 
tiện ích công cộng 

Đường sắt 5 4 

Công nghiệp 7 5 

Tổ hợp bán lẻ 5 4 


2,65 

2,10 

3,20 

2,65 

4,30 

3,20 

3,20 

2,65 


B. Đối với các cổ phiếu ưu đãi cấp đầu tư. Cùng các con số tối thiểu như nêu trên được đòi hỏi 
phải được thế hiện bằng tỷ số lợi tức trước thuế thu nhập trên tống chi phí cố định cộng với hai lần 
của cổ tức ưu đãi. 

GHI CHÚ: Việc đưa vào hai lần cố tức ưu đãi là đế tính đến thực tế là cố tức ưu đãi không 
được khấu trừ thuế thu nhập, trong khi chi phí tiền trả lãi được khấu trừ 

c. Các loại trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi khác Các tiêu chi nêu trên không được áp dụng cho (1) 
các công ty cổ phần cung cấp địch vụ tiện ích công cộng, (2) các công ty tài chính, (3) các công ty 
bất động sản. Yêu cầu đối với các nhóm đặc biệt này không được nêu ở đây. 

Phép kiểm định co bản của chúng tôi được áp dụng chỉ cho kết quả trung bình đối với một giai 
đoạn trong năm. Các chuyên gia khác thì yêu cầu một mức bù đắp tối thiếu phải được thế hiện đối 
với mỗi năm được xét. Chúng tôi tán thành phép kiểm định "năm tồi tệ nhất" như một phưong án 
thay thế cho phép kiểm định trung bình bảy năm; điều này có lẽ là đủ nếu như trái phiếu hay cố 
phiếu ưu đãi thỏa mãn một trong các tiêu chí đó. 

Điều có thế bị phản bác là sự tăng mạnh của lãi suất trái phiếu từ năm 1961 sẽ bù lại sự giảm 
tuông ứng của bù đắp chi phí cần phải có. Điều hiến nhiên là sẽ rất khó khăn đế một công ty công 
nghiệp thế hiện được bù đắp chi phí tiền lãi gấp 7 ở mức 8% lần so với mức 4,5%. Đế đáp ứng được 
tình huống thay đối này, bây giờ chúng tôi giả định một yêu cầu thay thế hên quan đến phần trăm 
lãi trên một lượng nợ gốc. Các con số này có thể là 33% trước thuế đối với một công ty công 
nghiệp, 20% đối với một công ty cung cấp tiện ích công cộng và 25% đối vói một công ty đường 
sắt. Điều luôn phải nhớ trong đầu là lãi suất mà hầu hết các công ty thực sự phải trả cho toàn bộ số 
nợ của mình là nhỏ hon nhiều so với con số 8% hiện nay, bởi vì họ có lợi từ việc có các trái phiếu 
phát hành cũ với các phiếu lãi thấp hon. Y êu cầu "năm tồi tệ nhất" có thế được đặt ra ở mức khoảng 
hai phần ba yêu cầu 7 năm. 

Ngoài phép kiểm định về lợi nhuận bù đắp, một số các phép kiếm định khác cũng thường hay 
được áp dụng. Trong số đó có các phép kiếm định sau: 


181 



1 . Quy mô doanh nghiệp. Tồn tại một tiêu chuấn tối thiếu xét về quy mô kinh doanh của doanh 
nghiệp - có sự thay đối tùy theo ngành công nghiệp, ngành dịch vụ tiện ích và ngành đuờng sắt - và 
về dân số của một địa phận. 

2. Tỷ lệ cố phiếu/vốn cố đông. Đây là tỷ lệ theo giá thị truờng của các phát hành cố phiếu hạng 
duới[304], trên tống luợng nợ danh nghĩa (total face amount of the debt), tức là nợ cộng với chứng 
khoán ưu đãi. Đây là thước đo thô của mức độ bảo vệ, hay "tấm đệm", được tạo bởi sự hiện diện 
của một đầu tư hạng dưới mà trước hết cần phải chịu được gánh nặng của các diễn biến không thuận 
lợi. Yếu tố này bao gồm cả đánh giá của thị trường về các triển vọng tưong lai của doanh nghiệp. 

3. Giá trị tài sản (Property Value). Các giá trị tài sản (asset value), như được nêu trong bảng cân 
đối hoặc như được đánh giá, trước đây được xem là sự an toàn và bảo vệ chủ chốt đối với một phát 
hành trái phiếu. Kinh nghiệm cho thấy là trong hầu hết các trường hợp, sự an toàn nằm ở sức kiếm 
lời, và nếu như khả năng đó không đủ thì các tài sản sè mất phần lớn giá trị có tiếng tăm của chúng. 
Tuy nhiên, các giá trị tài sản vẫn duy trì được tầm quan trọng của chúng như một phép kiểm định 
tách biệt về sự an toàn đủ đáp ứng đối với các trái phiếu và cố phiếu ưu đãi trong ba nhóm doanh 
nghiệp: các công ty tiện ích công cộng (bởi vì tỷ lệ có thế phụ thuộc phần lớn vào đầu tư tài sản), 
các công ty bất động sản và các công ty đầu tư. 

Tại điểm này, nhà đầu tư sê hỏi: "Các phép kiểm định độ an toàn có mức độ tin cậy thế nào khi 
mà chúng được đo bằng tình hình hoạt động trong quá khứ và hiện tại, nếu tính đến thực tế là việc 
trả lãi và gốc phụ thuộc vào việc tưong lai sê mang đến cái gì?" Câu trả lời chỉ có thế tìm thấy được 
trong thực tế. Lịch sử đầu tư cho thấy là các trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi nào đáp ứng được các 
phép kiểm định chặt chẽ về sự an toàn dựa trên quá khứ thì trong phần lớn các trường họp, cũng sẽ 
có khả năng đối mặt được với các thăng trầm trong tưong lai một cách thành công. Điều này được 
thế hiện một cách rõ nét trong lĩnh vực chủ yếu của trái phiếu đường sắt, một lĩnh vực có mức kỷ 
lục về tần suất thiệt hại do phá sản và thua lồ nghiêm trọng. Trong hầu như bất kỳ trường họp nào, 
các công ty đường sắt roi vào khó khăn đều là những công ty bị trái phiếu hóa quá mức từ lâu và thế 
hiện mức độ bù đắp không tuông xứng đối với các chi phí cố định trong các giai đoạn có mức độ 
thịnh vượng trung bình, và như vậy sẽ bị các nhà đầu tư sử dụng các phép kiểm định nghiêm ngặt 
về sự an toàn loại bỏ. Ngược lại, hầu như công ty đường sắt nào đáp ứng được các phép kiểm định 
đó đều thoát khỏi những rắc rối về tài chính. Giả thuyết của chúng tôi được minh họa một cách đầy 
ấn tượng bằng lịch sử tài chính của rất nhiều công ty đường sắt được cải tố vào những năm 1940 và 
trong năm 1950. Tất cả các công ty đó chỉ trừ một công ty, bắt đầu sự nghiệp của mình với các chi 
phí cố định được giảm tới mức mà tại đó bù đắp hiện thời đối với các yêu cầu về lãi suất cố định là 
đủ đáp ứng hoặc ít nhất là đáng kế. Trường họp ngoại lệ là Công ty Đường sắt New Haven. Công ty 
này trong năm cải tố của nó (năm 1947) đạt mức lợi tức trên chi phí mới chỉ khoảng 1,1 lần. Do 
vậy, trong khi tất cả các công ty đường sắt khác đã có thể vượt qua được những thời điểm khó khăn 
và giữ nguyên được khả năng thanh toán của mình thì công ty New Haven đã phải quay trở lại 
thành dạng ủy thác quản lý lần thứ ba vào năm 1961. 

Trong chưong 17 ở dưới đây, chúng tôi sẽ xem xét một số khía cạnh trong vụ phá sản của Công 
ty Đường sắt Trung tâm Penn đã làm rung chuyên cả cộng đồng tài chính năm 1970. Một thực tế so 
đắng trong trường họp này là sự bù đắp các chi phí cố định đã không đáp ứng được các tiêu chuấn 
bảo thủ ngay từ đầu năm 1965; do đó một nhà đầu tư trái phiếu khôn ngoan chắc hắn sẽ phải tránh 


182 



xa hoặc bán tháo các phát hành trái phiếu của hệ thống này từ lâu truớc khi chính công ty này sụp 
đổ. 


Các quan sát của chúng tôi về tính phù hợp của số sách trong quá khứ đối với việc đánh giá sự 
an toàn tuông lai đuợc áp dụng, ở mức độ thậm chí còn lớn hon, đối với các công ty tiện ích công 
cộng, là những công ty tạo thành lĩnh vực chủ yếu đối với đầu tu trái phiếu. Tiếp nhận quản lý tài 
sản của một con nợ là công ty hoặc một hệ thống cung cấp tiện ích (điện lực) đã đuợc vốn hóa một 
cách rộng rãi là điều hầu nhu không thể có. Ke từ khi sự kiểm soát của ủy ban Chứng khoán và 
Giao dịch[305] đuợc thế chế hóa, cùng với việc phá vỡ hầu hết các hệ thống công ty cổ phần, việc 
huy động vốn cho các công ty tiện ích công cộng là tốt và không có các vụ phá sản. Những khó 
khăn tài chính của các công ty tiện ích điện và ga trong những năm 1930 có thế đuợc truy nguyên 
hầu nhu 100% tới những hành động thái quá về tài chính và sự quản lý tồi, những thứ đã đế lại vết 
tích của mình rất rõ ràng trên các cấu trúc vốn hóa của công ty. Các phép kiểm định đon giản nhung 
chặt chẽ về sự an toàn có lè đã có thế cảnh báo cho các nhà đầu tu tránh xa các phát hành mà sau 
này sẽ mất khả năng chi trả. 

Xét trong các phát hành trái phiếu công nghiệp với nhau thì kết quả hoạt động trong dài hạn rất 
khác nhau. Mặc dù nhóm công nghiệp về tổng thể cho thấy sự tăng truởng tốt hon về sức kiếm lời 
so với cả các công ty đuờng sắt và công ty dịch vụ tiện ích công cộng, song nhóm này bộc lộ mức 
độ ốn định vốn có thấp hon so với các công ty riêng rẽ và đối với các nhánh kinh doanh khác nhau. 
Do vậy trong quá khứ, ít nhất là cũng có những nguyên nhân đáng thuyết phục đế hạn chế việc mua 
các trái phiếu công nghiệp và cổ phiếu ưu đãi trong phạm vi các công ty không chỉ có quy mô lớn 
mà còn thế hiện được trong quá khứ khả năng có thế chịu đựng được sự suy thoái nghiêm trọng. 

Một số vụ vỡ nợ của trái phiếu công nghiệp đã xảy ra kế từ năm 1950, song thực tế này đã đóng 
góp một phần vào việc đã không xảy ra suy thoái lớn trong suốt thời gian dài đó. Ke từ năm 1966, 
đã xảy ra một số diễn biến bất lợi đối với vị thế tài chính của nhiều công ty công nghiệp. Những khó 
khăn đáng kế đã xảy ra do sự mở rộng thiếu thận trọng. Một mặt, điều này kéo theo các lượng bố 
sung lớn vào cả các khoản cho vay và nợ dài hạn của ngân hàng. Mặt khác, điều đó thường xuyên 
tạo ra các thua lồ hoạt động thay vì các lợi nhuận được kỳ vọng. Vào đầu năm 1971, người ta tính 
toán là trong 7 năm đã qua, tiền trả lãi của tất cả các công ty phi tài chính đã tăng từ 9,8 tỷ đô la 
năm 1963 lên 26,1 tỷ đô la năm 1970, và tiền trả lãi đã lấy đi 29% của lãi gộp trước trả lãi và thuế 
trong năm 1971, so với chỉ có 16% năm 1963 [306]. Hiến nhiên, gánh nặng đối với nhiều hãng công 
nghiệp đã tăng còn nhiều hon thế. Các công ty bị trái phiếu hóa quá mức đã trở nên quá quen thuộc, 
ở đây có đầy đủ các lý do đế nhắc lại sự thận trọng được nêu trong lần xuất bản năm 1965: 

Chúng tôi không hoàn toàn sẵn sàng gợi ý rằng nhà đầu tư có thế trông mong vào sự kéo dài vô 
tận của tình hình thuận lợi này, và do vậy giảm nhẹ tiêu chuẩn lựa chọn trái phiếu của anh ta đối với 
nhóm công ty công nghiệp hoặc bất kỳ nhóm nào khác. 

Phân tích cố phiếu thường. Dạng lý tưởng của phân tích cố phiếu thường dần đến việc định giá 
một phát hành có thể được so sánh với giá hiện tại để xác định xem liệu chứng khoán đó có phải là 
một món hàng hấp dần hay không. Sự định giá đó, đến lượt mình, có thế được xác định một cách 
thông thường bằng cách ước tính lợi nhuận trung bình cho một giai đoạn vài năm trong tuông lai và 
sau đó đem nhân ước tính này với một "hệ số vốn hóa" thích họp. 


183 



Quy trình hiện đã trở thành tiêu chuấn đế uớc tính sức kiếm lời tuơng lai đuợc bắt đầu bằng số 
liệu trung bình quá khứ đối với số luợng thực thế, giá nhận đuợc và tỷ lệ lợi nhuận hoạt động trên 
doanh thu[307]. Doanh số tuông lai tính bằng đô la sau đó đuợc dự tính dựa vào các giả định về số 
luợng thay đổi và mức giá so với co sở truớc đó. Những uớc luợng này lại truớc hết dựa trên các dự 
báo kinh tế chung về tổng sản phẩm quốc gia, sau đó dựa trên các tính toán đặc biệt áp dụng đối với 
ngành và công ty đang đuợc xem xét. 

Một minh họa của phuong pháp định giá này có thế đuợc lấy từ lần xuất bản năm 1965 của 
chúng tôi và đuợc cập nhật bằng cách thêm vào đoạn tiếp theo. Value Line, một công ty dịch vụ đầu 
tu hàng đầu, đã thực hiện các dự báo về lợi nhuận và cố tức tuông lai bằng quy trình đuợc phác họa 
ở trên, và sau đó rút ra con số về "tiềm lực giá" (hay là giá trị thị truờng dự tính) bằng cách áp dụng 
công thức định giá đối với mỗi phát hành dựa chủ yếu trên các mối quan hệ nhất định trong quá 
khứ. Trong bảng 11-2 chúng tôi thực hiện lại các dự tính đối với năm 1967-1969 đã đuợc thực hiện 
vào tháng 6 năm 1964, và so sánh chúng với lợi nhuận và giá thị truờng trung bình thực sự có đuợc 
năm 1968 (xấp xỉ với giai đoạn dự báo 1967-1969). 

BÁNG 11-2: chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones [dự báo cho năm 1967-1869 của Value 
Une (đuợc thực hiện vào giữa năm 1964) so với kết quả thực của năm 1968] 


184 




Lợi tức 

Dự báo Thực 

1967- sự 

1969 (đô 1968a 
la) (đô la) 

Giá 

30/6/ 

1964 

Giá 

dự 

báo 

1967- 

1969 

Giá 

trung 

bình 

1 968a 

Allied 

Chemical 

3,70 

1,46 

54,5 

67 

36,5 

Aluminum 
Corp. of Am. 

3,85 

4,75 

71,5 

85 

79 

American Can 

3,50 

4,25 

47 

57 

48 

American Tel. 

& Tel. 

4,00 

3,75 

73,5 

68 

53 

American 

Tobacco 

3,00 

4,38 

51.5 

33 

37 

Anaconda 

6,00 

8,12 

44,5 

70 

106 

Bethlehem 

Steel 

3,25 

3,55 

36,5 

45 

31 

Chrysler 

4,75 

6,23 

48,5 

45 

60 

Du Pont 

8,50 

7,82 

253 

240 

163 

Eastman 

Kodak 

5,00 

9,32 

133 

100 

320 

General 

Electric 

4,50 

3,95 

80 

90 

90,5 

General 

Foods 

4,70 

4,16 

88 

71 

84,5 

General 

Motors 

6,25 

6,02 

88 

78 

81,5 

Goodyear 

Tire 

3,25 

4,12 

43 

43 

54 

Internat. 

Harvester 

5,75 

5,38 

82 

63 

69 

Internat. 

Nickel 

5,20 

3,86 

79 

83 

76 

Internat. 

Paper 

2,25 

2,04 

32 

36 

33 

Johns 

Manville 

4,00 

4,78 

57,5 

54 

71,5 

Owens-III. 

Glass 

5,25 

6,20 

99 

100 

125,5 

Procter & 

Gamble 

4,20 

4,30 

83 

70 

91 

Sears 

Roebuck 

4,70 

5,46 

118 

78 

122,5 

Standard Oil 

of Cal. 

5,25 

5,59 

64,5 

60 

67 

Standard Oil 

of N.J. 

6,00 

5,94 

87 

73 

76 

Swift & Co. 

3,85 

3,41 b 

54 

50 

57 

Texaco 

5,50 

6,04 

79,5 

70 

81 

Union 

Carbide 

7,35 

5,20 

126,5 

165 

90 

United 

Aircraft 

4,00 

7,65 

49,5 

50 

106 

u.s. Steel 

4,50 

4,69 

57,5 

60 

42 

Westinghouse 

Elec. 

3,25 

3,49 

30,5 

50 

69 

Woolworth 

2,25 

2,29 

29,5 

32 

29,5 

Tống cộng 

138,25 

149,20 

2222 

2186 

2450 

DJIA (tổng 

cộng % 2,67) 

52,00 

56,00 

832 

820 

91 8c 

DJIA thực sự 
năm 1968 

57,89 




906c 

DJIA thực sự 
1967-1969 

56,26 








a. Được điều chỉnh đối với chia tách chứng khoán kế từ năm 1964. 

b. Trung bình 1967-1969. 

c. Sai khác do số chia thay đổi. 

Các dự báo kết họp tỏ ra là có phần nằm ở phía thấp, song không đến nồi quá nghiêm trọng. 

Các dự đoán tuông ứng thực hiện sáu năm trước đó đã tỏ ra là lạc quan quá mức đối với lợi nhuận 
và cổ tức; song điều này được bù lại bằng việc sử dụng một hệ số nhân thấp, với kết quả là cũng 
khoảng bằng giá trung bình thực của năm 1963. 

Bạn đọc sẽ nhận thấy rằng khá nhiều dự báo cho từng công ty riêng rẽ có dải khá rộng. Đây là 
một ví dụ ủng hộ cho quan điểm chung của chúng tôi là các ước tính tống họp hoặc theo nhóm 
dường như là đáng tin cậy hon hắn so với các ước tính cho từng công ty riêng rẽ. Có lẽ lý tưởng 
nhất là các nhà phân tích chứng khoán cần phải chọn ra ba hay bốn công ty mà anh ta cho rằng mình 
biết về tưong lai của chúng rõ nhất, rồi tập trung sự quan tâm của chính anh ta và của các khách 
hàng vào cái mà anh ta dự báo cho họ. Rất đáng tiếc, dường như là không thế nào phân biệt được 
trước giữa các dự báo riêng rẽ mà ta có thế tin cậy và các dự báo có khả năng chịu sai số lớn. về co 
bản, đây là nguyên nhân vì sao có sự đa dạng rộng rãi được các quỳ đầu tư thực hiện. Bởi vì điều 
không còn nghi ngờ gì là nên tập trung vào một chứng khoán mà bạn biết là hiện sắp chứng tỏ sẽ 
cho lợi nhuận cao thì tốt hon hon là pha loãng kết quả của bạn xuống một kết quả tầm thường, chỉ 
nhằm mục đích đa dạng. Song điều này không được thực hiện, bởi vì không thế thực hiện một cách 
bảo đảm[308]. Sự thịnh hành của tính đa dạng rộng rãi tự nó là sự khước từ thực dụng điều tôn sùng 
về "tính chất lựa chọn" mà Phố Wall luôn chỉ thừa nhận ngoài miệng[309]. Các nhân tố ảnh hưởng 
đến tỷ lệ vốn hóa. Mặc dù lợi nhuận trung bình tưong lai được xem là nhân tố xác định chủ yếu của 
giá trị, nhà phân tích chứng khoán cũng phân tích đến một loạt các nhân tố khác ít nhiều có tính chất 
xác định. Hầu hết các nhân tố đó tham gia vào tỷ lệ vốn hóa và tỷ lệ này có biến động trong một dải 
rộng phụ thuộc vào "chất lượng” của đạt phát hành chứng khoán. Như vậy, mặc dù hai công ty có 
thế có cùng một con số lợi nhuận kỳ vọng trên một cố phiếu trong những năm 1973-1975, ví dụ 4 
đô la, nhà phân tích có thể định giá một cổ phiếu ở mức thấp 40 đô la và cổ phiếu kia ở mức cao tới 
100 đô la. Cho phép chúng tôi nêu một số suy xét tham gia vào các hệ số nhân rất khác nhau này. 

1 . Triển vọng dài hạn chung. Không ai thực sự biết bất kỳ điều gì về cái gì sẽ xảy ra trong 
tuông lai xa, song các nhà phân tích và các nhà đầu tư có cùng các quan điểm mạnh mẽ về vấn đề 
này. Các quan điếm này được phản ánh trong sự sai khác lớn giữa tỷ lệ giá/lợi nhuận của các công 
ty khác nhau và của các nhóm ngành khác nhau. Tại điểm này chúng tôi đã bố sung trong lần xuất 
bản 1965 của mình: 

Ví dụ vào cuối năm 1963, các công ty hóa chất nằm trong DJIA được bán ở mức hệ số nhân 
cao hon nhiều so với các công ty dầu lửa, thế hiện sự tin tưởng mạnh hon vào các công ty hóa chất 
so với các công ty dầu lửa. Những sự phân biệt như vậy do thị trường tạo ra thường dựa trên co sở 
họp lý, song khi bị chi phối chủ yếu bởi tình hình hoạt động trước kia thì chúng có thế là sai mà 
cũng có thể là đúng. 

Ở đây chúng tôi sẽ cung cấp trong bảng 1 1-3 số liệu cuối năm 1963 về các phát hành chứng 
khoán của các công ty hóa chất và dầu lửa nằm trong DJIA, và mang lợi nhuận của các công ty đó 
tới cuối năm 1970. Chúng ta sẽ thấy là các công ty hóa chất, mặc dù có hệ số nhân cao, trên thực tế 
không tăng lợi nhuận vào giai đoạn sau 1963. Các công ty dầu lửa đã thực hiện tốt hon nhiều so với 


186 



các công ty hóa chất và nằm trong dải tăng trưởng được thế hiện qua các hệ số nhàn năm 1963 của 
họ [3 10]. Như vậy ví dụ của chúng tôi về chứng khoán của các công ty hóa chất cho thấy một trong 
những trường hợp khi mà hệ số nhàn thị trường cho thấy là sai [3 1 1]. 

BÁNG 11-3: Ket quả thực hiện của các chứng khoán hóa chất và dầu mỏ trong DJIA, năm 
1970 so với năm 1964 



Giá đóng 
cửa 

1963 

Lợi tức trên một cổ 
phiếu 

Các công ty hóa 
chất: 



Allied Chemical 

55 

2,77 

Du Ponta 

77 

6,55 

Union Carbideb 

60,25 

2,66 

Các công ty dău 
lửa: 



Standard oil of 

Cal. 

59,5 

4,50 

Standard Oil of 
N.J. 

76 

4,74 

Texacob 

35 

2,15 


Tỷ SỐ P/E 

Giá đóng 
cửa 

1970 

Lợi tức trên một cổ 
phiếu 

Tỷ sô p/ 

E 

19,8 X 

24,125 

1,56 

15,5 X 

23,5 

133,5 

6,76 

19,8 

22,7 




trung bình 
25,3 

40 

2,60 

15,4 


13,2 X 

54,5 

5,36 

10,2 X 

16,0 

73,5 

5,90 

12,4 

16,3 

trung bình 
15,3 

35 

3,02 

11,6 


a. Số liệu của năm 1963 được điều chỉnh đối với sụ phân phối cổ phiếu của General Motors. 

b. Số liệu được điều chỉnh đối với các chia tách chứng khoán sau đó. 

2. Quản lý. Ở phố Wall người ta liên tục nói về vấn đề này, song rất ít thứ thực sự là hữu ích. 
Cho tới khi các phép kiểm định khách quan, định lượng và tưong đối tin cậy được tạo ra và áp 
dụng, nhân tố này vẫn tiếp tục được xem xét qua làn sưong mù. Điều họp lý là giả thiết rằng một 
công ty thành công một cách xuất sắc thường là có một bộ máy quản lý tốt một cách khác thường. 
Điều này đã được thế hiện trong các tư liệu quá khứ; điều đó sẽ lại hiện lên trong các ước tính đối 
với năm năm tiếp theo, và một lần nữa trong nhân tố về triển vọng dài hạn đã được thảo luận ở trên. 
Xu hướng muốn tính đến nó thêm một lần nữa như một cân nhắc riêng về sự tăng giá chứng khoán 
có thế dề dàng dần đến việc định giá cao quá mức một cách tốn kém. Chúng tôi cho rằng nhân tố 
quản lý hữu ích nhất là trong các trường họp khi một thay đổi gần đây đã xảy ra nhưng vẫn chưa có 
đủ thời gian đế thế hiện tầm quan trọng đối với các kết quả thực. 

Có hai sự kiện ngoạn mục thuộc loại này liên quan đến Công ty ô tô Chrysler. Sự kiện thứ nhất 
xảy ra từ tận năm 1921, khi Walter Chrysler nắm quyền kiểm soát của Công ty Maxwell Motors gần 
như đang hấp hối và trong một vài năm đã làm nó trở thành một công ty lớn và có lợi nhuận cao, 
trong khi rất nhiều công ty sản xuất ô tô khác buộc phải thôi kinh doanh. Sự kiện thứ hai xảy ra mới 
chỉ gần đây vào năm 1962, khi Chrysler bị tụt xa khỏi đắng cấp cao một thời của mình và chứng 


187 



khoán được bán ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Khi đó các quyền lợi mới gắn với Consolidation 
Coal đã chiếm lấy dây cuông điều hành. Lợi tức đã tăng từ con số 1,24 đô la trên một cố phiếu năm 
1961 lên mức tưong đưong 17 đô la năm 1963 và giá tăng từ mức thấp 38,5 đô la năm 1962 tới mức 
tuông đưong gần 200 đô la ngay năm tiếp theo[3 12]. 

3. Sức mạnh tài chính và co cấu vốn. cố phiếu của một công ty có rất nhiều tiền thặng dư và 
không có gì xếp trước cố phiếu thường rõ ràng là một món hàng tốt hon (với cùng một giá) so với 
cổ phiếu của một công ty khác có cùng mức lợi tức trên một cố phiếu nhưng có những khoản vay 
lớn từ ngân hàng và có các chứng khoán hạng trên (senior securities). Các nhân tố như vậy được 
tính đến một cách thích đáng và thận trọng bởi các nhà phân tích chứng khoán. Tuy nhiên, một số 
lượng vừa phải các trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi không nhất thiết sẽ là một điều bất lợi so với cố 
phiếu thường, và cũng như vậy đối với việc sử dụng một cách vừa phải tín dụng ngân hàng theo 
mùa. (Một cách tình cờ, một co cấu "nặng trên đỉnh" - quá ít cố phiếu thường so với trái phiếu và cố 
phiếu ưu đãi - trong những điều kiện thuận lợi có thế tạo ra lợi nhuận đầu co lớn trong các cổ phiếu 
thường. Đây là nhàn tố được biết đến với tên gọi "đòn bấy" ("leverage"). 

4. Thành tích trả cổ tức. Một trong những phép kiểm định thuyết phục nhất có chất lượng cao là 
thành tích trả cố tức không gián đoạn trong nhiều năm liền. Chúng tôi cho rằng một thành tích trả cổ 
tức liên tục trong 20 năm hoặc dài hon là một nhân tố rất quan trọng trong việc đánh giá chất lượng 
công ty. Thực vậy, một nhà đầu tư an toàn có lẽ là có lý khi giới hạn việc mua của mình trong phạm 
vi các chứng khoán đáp ứng được phép kiếm định này. 

5. Tỷ suất cố tức hiện tại. Nhân tố bố sung cuối cùng này của chúng tôi là cái khó nhất đế phân 
tích được một cách thỏa đáng. May thay, phần lớn các công ty đã bắt đầu thực hiện cái có thế được 
gọi là chính sách cổ tức chuẩn. Điều đó có nghĩa là sự phân bổ khoảng hai phần ba lợi tức trung 
bình của họ, ngoại trừ một điều là trong giai đoạn gần đây mức lợi nhuận cao và lạm phát đòi hỏi 
phải cần nhiều vốn hon nữa, do vậy, con số đó có xu hướng thấp hon. (Năm 1969, tỷ suất đó là 
59,5% đối với các chứng khoán nằm trong chỉ số trung bình Dow Jones và 55% đối với tất cả các 
công ty Mỳ)[3 13]. Trong khi cố tức có một quan hệ bình thường với lợi tức, việc định giá có thế 
được thực hiện dựa trên một trong hai căn cứ nói trên mà không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả. 
Chang hạn, một công ty hạng hai điển hình với lợi tức kỳ vọng trung bình 3 đô la và cố tức kỳ vọng 
2 đô la có thể được định giá hoặc ở mức gấp 12 lần lợi tức hoặc gấp 18 lần cổ tức, để mang lại được 
36 đô la trong cả hai trường họp. 

Tuy nhiên, một số lượng ngày nhiều các công ty tăng trưởng đang xa rời khỏi chính sách tiêu 
chuẩn một thời là chi trả 60% hoặc hon nữa lợi tức bằng cố tức dựa trên lập luận là quyền lợi của 
các cố đông sê được đảm bảo tốt hon bằng cách gửi lại hầu như toàn bộ lợi nhuận đế cấp vốn cho sự 
mở rộng. Điều này tạo ra các vấn đề và đòi hỏi sự phân biệt thận trọng. Chúng tôi quyết định lùi 
thảo luận của mình về vấn đề quan trọng là chính sách cố tức thích họp tới phần sau - chuông 19, tại 
đó chúng tôi sẽ phân tích vấn đề này như một bộ phận của vấn đề tống quát về mối quan hệ giữa 
ban quản lý và cổ đông. 

Tỷ lệ vốn hóa đối với các cố phiếu tăng trưởng. Hầu hết ghi chép của các nhà phân tích chứng 
khoán về định giá chứng khoán liên quan đến việc định giá các cổ phiếu tăng trưởng. Nghiên cứu 
của chúng tôi về các phưong pháp khác nhau đã đưa chúng tôi đến chồ đề xuất một công thức ngắn 
gọn và đon giản đế định giá các cố phiếu tăng trưởng. Công thức này nhằm tạo ra các kết quả tuông 
đối sát với các kết quả được tạo ra từ các tính toán toán học tinh vi hon. Công thức của chúng tôi là: 


188 



Giá trị =Lợi tức (bình thường) hiện tại X (8,5 cộng hai lần tốc độ tăng trưởng kỳ vọng hàng 
năm). Con số tăng trưởng cần phải được kỳ vọng trong vòng từ bây giờ cho đến mười năm tới[3 14]. 

BÁNG 1 1-4 : Hệ số của lợi tức hàng năm dựa trên tốc độ tăng trưởng kỳ vọng theo một công 
thức được đon giản hóa 


Tốc độ tăng trưởng kỳ vọng 

0,0% 

2,5% 

5,0% 

7,2% 

10,0% 

14,3% 

20,0% 

Tăng trưởng trong 10 năm 

0,0% 

28,0% 

63,0% 

100,0% 

1 59,0% 

280,0% 

319,0% 

Hệ số nhân của lợi tức hiện tại 

8,5 

13,5 

18,5 

22,9 

28,5 

37,1 

48,5 

BẢNG 11-5 

: Tốc Độ Tăng Trưởng Kỳ Vọng Hay Là 

Ẩn, Tháng 12/1963 Và Tháng 12/1969 

Phát hành 

yỷ s g Lơi tức trên 

P,È Tốc độ tăng trưởng một cô p hiếu 
dư tính a , % § 1963 

1963 1963 1969 

Tăng trưởng thực tê 
hằng năm, %, 1963- 
1969 

Tỷ SỐ 
P/E, 
1969 

TỐC độ tăng trưởng 
dự tính a , %, 1969 

American 

Tel. & Tel. 

23,0 X 7,3 

3,03 

4,00 


4,75 

12,2 X 


1,8 

General 

Electric 

29,0 10,3 

3,00 

3,79b 


4,0 

20,4 


6,0 

General 

Motors 

14,1 2,8 

5,55 

5,95 


1,17 

11,6 


1,6 

IBM 

38,5 15,0 

3,48c 

8,21 


16,0 

44,4 


17,9 

International 

13,2 2,4 

2,29c 

2,30 


0,1 

10,8 


1,1 

Harvester 



Xerox 

25,0 32,4 

0,38c 

2,08 


29,2 

50,8 


21,2 

DJIA 

18,6 5,1 

41,11 

57,02 


5,5 

14,0 


2,8 


a. Dựa trên công thức ở trang trước. 

b. Trung bình của năm 1968 và 1970, vì lợi tức năm 1969 bị giảm đi do có bãi công. 

c. Đã được điều chỉnh đối với chia tách chứng khoán. 


189 




3.70M R'3W1 111-2101 317103 0'3W13 1*3107 «117003 

cao quý tái cfii«ih cùa Micron Tecnoology 
Nquỏn: các Mo cao tai cninh cĩia Moron Taclwok>g» 


Trong bảng 1 1-4, chúng tôi nêu công thức này vận hành như thế nào đối với các tốc độ tăng 
trưởng giả định khác nhau. Dễ dàng thực hiện một tính toán ngược lại và xác định tốc độ tăng 
trưởng nào được dự báo bởi giá thị trường hiện tại, với giả định công thức của chúng ta là có cơ sở. 
Trong lần xuất bản gân đây nhất, chúng tôi đã thực hiện tính toán cho DJIA và cho sáu phát hành 
chứng khoán quan trọng. Các con số này được nêu trong bảng 11-5. Kh i đó chúng tôi đã bình luận 
rằng: 

Sự khác nhau giữa tốc độ tăng trưởng ẩn hàng năm 32,4% đối với Xerox và tốc độ cực kỳ 
khiêm tốn 2,8% đối với General Motors thực sự đáng kinh ngạc. Điều này có thế được giải thích 
một phần do cảm giác của thị trường chứng khoán là lợi tức năm 1963 của General Motors - lớn 
nhất đối với bất kỳ công ty nào trong lịch sử - có thể được duy trì một cách khó khăn và trong 
trường họp tốt nhất thì chỉ bị vượt qua một cách khiêm tốn. Còn tỷ suất giá/lợi tức của Xerox hoàn 
toàn đại diện cho sự hăng hái đầu cơ bám chặt lấy một công ty có thành tựu xuất sắc và có lẽ vẫn 
còn nhiều hứa hẹn. 

Tốc độ tăng trưởng ấn hoặc kỳ vọng 5,1% đối với DJIA có thể so được với tốc độ tăng thực sự 
hàng năm 3,4% (gộp) từ thời kỳ 1951-1953 đến thời kỳ 1961-1963. 

Chúng tôi thấy nên bố sung một sự cấn trọng nào đó như sau: Định giá các cổ phiếu tăng 
trưởng cao được kỳ vọng nhất thiết phải xét ở phía mức thấp, nếu chúng ta giả định các tốc độ tăng 
trưởng này sẽ thực sự diễn ra. Quả thực, theo số học, nếu có thế giả định một công ty tăng trưởng 
với tốc độ 8% hoặc hơn vô thời hạn trong tương lai thì giá trị của nó sẽ là vô hạn, và sê không có 
cái giá nào là quá cao để trả cho cố phiếu của nó. Điều mà người định giá thực sự làm trong những 
trường họp đó là đưa một biên độ an toàn vào các tính toán của mình - tựa như một kỳ sư vẫn làm 
đối với quy cách, tính năng của một cấu trúc Trên cơ sở này, các khoản mua sê hiện thực hóa mục 
tiêu đặt ra (vào năm 1963, tống mức sinh lợi tương lai là 7,5% mỗi năm) ngay cả khi tốc độ tăng 
trương hiện thực thấp hơn đáng kế so với tốc độ dự tính trong công thức. Dĩ nhiên, khi ấy nếu tốc 
độ dự tính trở thành hiện thực thì nhà đầu tư chắc chắn là được hưởng một khoản lợi nhuận bổ sung 
ngon lành. Thực sự là không có cách nào để định giá một công ty tăng trưởng cao (với tốc độ kỳ 
vọng, chang hạn, trên 8% năm), theo đó nhà phân tích có thế đưa ra các giả định mang tính thực tiễn 
về cả hệ số nhân phù họp với lợi tức hiện tại lẫn hệ số nhân có thể kỳ vọng đối với lợi tức tưoưg lai. 

Như đã xảy ra, tốc độ tăng trưởng thực sự đối với Xerox và IBM cho thấy là rất sát với tốc độ 
cao như được tính từ công thức của chúng tôi. Như vừa mới được giải thích, sự thế hiện tốt đẹp này 
chắc chắn sẽ tạo ra mức tăng lên về giá của cả hai phát hành này. Mức tăng trưởng của chính DJIA 


190 


cũng vào khoảng mức được dự tính theo giá thị trường đóng cửa năm 1963. Song mức tăng vừa 
phải 5% đã không kéo theo các vấn đề toán học nan giải của Xerox và IBM. Hóa ra là mức tăng giá 
23% vào cuối năm 1970, cộng với 28% của mức lợi nhuận cổ tức gộp (aggregate dividend retum) 
nhận được, đã cho ra không khác mấy mức lợi nhuận tống cộng hàng năm 7,5% được xác định 
trong công thức của chúng tôi. Trong trường hợp của bốn công ty khác, có lẽ là đủ đế nói rằng tốc 
độ tăng của chúng không bằng với các kỳ vọng thế hiện trong mức giá của năm 1963 và các bảng 
báo giá của chúng không thế tăng nhiều như của DJIA. cảnh báo: Tài liệu này được cung cấp chỉ 
nhằm mục đích minh họa, và bởi vì có sự cần thiết không thế tránh được trong phân tích chứng 
khoán đế dự tính tốc độ tăng trưởng tưong lai với hầu hết các công ty được nghiên cứu. Hãy đừng 
đế bạn đọc bị dần dắt đến chồ cho rằng các dự đoán như vậy có thế có bất kỳ một mức độ tin cậy 
cao nào, hoặc ngược lại, rằng giá tưong lai có thế được tính đến đế hành xử cho phù họp khi những 
điều tiên tri sẽ thành hiện thực, bị vượt qua hoặc gây thất vọng. 

Chúng tôi cần phải chỉ ra là bất kỳ một sự định giá chứng khoán "khoa học" nào, hay ít nhất là 
đáng tin cậy một cách họp lý, dựa trên các kết quả dự báo tưong lai cần phải tính đến lãi suất. Một 
bảng liệt kê nào đó về lợi tức kỳ vọng, hoặc cố tức, hắn sẽ có trị giá hiện tại nhỏ hon nếu chúng ta 
giả định co cấu lãi suất cao hon so với khi chúng ta giả định là lãi suất thấp hon[3 15]. Các giả định 
như vậy luôn rất khó để đưa ra với bất kỳ mức độ tin cậy nào, và những thay đổi mãnh liệt gần đây 
của lãi suất dài hạn làm cho các dự báo kiểu này trở thành hầu như là quá táo bạo. Do vậy, chúng tôi 
đã giữ lại công thức cũ ở trên, đon giản chỉ vì không có công thức mới nào có vẻ thích hợp hon. 

Phân tích ngành. Do triển vọng chung của doanh nghiệp chứa đựng trọng số chủ yếu đối với 
việc thiết lập giá thị trường, điều tự nhiên đối với nhà phân tích chứng khoán là dành sự quan tâm 
lớn đến vị thế kinh tế của ngành công nghiệp đó và của công ty cụ thế trong ngành đó. Các nghiên 
cứu dạng này có thế đi vào các chi tiết không giới hạn. Đôi khi các nghiên cứu đó là hữu ích với cái 
nhìn thấu đáo có giá trị vào các nhân tố quan trọng sẽ có tác động trong tưong lai song không được 
thị trường hiện tại hiểu rõ giá trị một cách đầy đủ. Khi mà có thể rút ra kết luận thuộc loại này với 
một mức độ tin cậy khá cao, nó tạo một co sở tốt cho các quyết định đầu tư. 

Tuy nhiên, quan sát riêng của chúng tôi đã đưa chúng tôi đến việc giảm thiếu theo một cách 
nào đó giá trị thực tế của hầu hết các nghiên cứu về ngành được cung cấp cho các nhà đầu tư. Các 
tài liệu được xây dựng hầu hết là thuộc dạng mà công chúng đã tuông đối quen thuộc rồi và đã có 
ảnh hưởng đáng kế đến việc định giá của thị trường. Rất hiếm khi ta tìm được nghiên cứu của một 
công ty môi giới có thế chỉ ra, dựa trên các lập luận thực tế, là một ngành công nghiệp đang được, 
chuộng hiện đang trên con đường dần đến sụp đổ, hoặc một ngành công nghiệp đang không được 
ưa chuộng sẽ sắp sửa phát đạt. Quan điểm của Phố Wall về tuông lai dài hon mang tiếng là hay sai 
lầm, và điều đó được áp dụng ngay vào bộ phận quan trọng của các nghiên cứu của nó nhằm dự báo 
diễn biến của lợi nhuận trong các ngành khác nhau. 

Tuy nhiên, chúng tôi cần phải thừa nhận là sự tăng trưởng nhanh chóng và tràn ngập của công 
nghệ trong những năm gần đây không phải là không tác động lớn đến quan niệm và lao động của 
các nhà phân tích chứng khoán. Còn hon thế, so với trong quá khứ, tiến bộ hoặc thoái bộ của một 
công ty tiêu biểu trong thập kỷ tới đây có thế phụ thuộc vào mối quan hệ của công ty đó vớí các sản 
phấm mới và các quy trình mới mà nhà nghiên cứu có thế đã có co hội nghiên cứu và đánh giá 
trước. Như vậy, điều không nghi ngờ là có một lĩnh vực đây hứa hẹn cho công tác hiệu quả của nhà 
phân tích dựa trên các chuyến đi khảo sát thực tế, phỏng vấn với các nhà nghiên cứu, và dựa trên 


191 



điều tra công nghệ ráo riết của chính nhà phân tích. Có một số mạo hiểm liên quan đến các kết luận 
đầu tu đuợc rút ra chủ yếu từ những cái nhìn thoáng qua về tuông lai và không đuợc hồ trợ bởi giá 
trị có thể thể hiện trong hiện tại. Song có lẽ cũng có những mạo hiểm tuông đuong khi gắn mình 
quá chặt vào các giới hạn của các tập hợp giá trị đuợc tạo ra từ các tính toán nghiêm túc dựa trên 
các kết quả thực tế. Nhà đầu tu không thế theo cả hai cách. Anh ta có thế giàu trí tuởng tuợng và 
choi đế giành lợi nhuận lớn nhu là phần thuởng cho tầm nhìn đuợc chứng tỏ là đúng bởi các sự kiện 
thực tế, song khi đó anh ta phải chịu một rủi ro đáng kế do một tính toán nhầm dù lớn hay nhỏ. 

Hoặc anh ta có thế thận trọng và từ chối trả nhiều tiền hon một khoản chênh lệch giá tối thiếu cho 
các co hội còn chua đuợc chứng minh; song trong truờng hợp đó, anh ta sẽ phải sẵn sàng sau này 
đứng nhìn các co hội vàng vuột mất. 

QUI TRÌNH ĐỊNH GIÁ HAI PHẦN 

Cho phép chúng tôi trong một lát quay về với ý tuởng định giá hoặc đánh giá một cố phiếu 
thông thuờng mà chúng tôi đã bắt đầu thảo luận ở trên, tại trang 322. Rất nhiều sự phản ảnh về vấn 
đề này đã dần chúng tôi đến kết luận là thực hiện tuông đối khác đi sẽ tốt hon so với cách làm đã 
đuợc thiết lập hiện nay. Chúng tôi đề xuất là các nhà phân tích truớc hết phải làm rõ cái mà chúng 
tôi gọi là "giá trị theo kết quả trong quá khứ", đuợc dựa hoàn toàn vào sổ sách quá khứ. Điều này sẽ 
cho thấy là chứng khoán nào sẽ đáng giá - về giá trị tuyệt đối, hoặc theo phần trăm của DJIA hoặc 
trong chỉ số tống họp của s&p - nếu điều đuợc giả định là kết quả hoạt động tuông đối trong quá 
khứ sẽ tiếp diễn một cách không thay đổi trong tuông lai (Điều này bao gồm cả giả định là tốc độ 
tăng giá tuong đối của nó nhu đuợc thế hiện trong bảy năm vừa qua cũng sẽ tiếp tục không thay đối 
trong bảy năm tới). Quy trình này có thế đuợc thực hiện một cách tự động bằng cách áp dụng một 
công thức tạo các trọng số khác nhau cho các số liệu quá khứ nhu mức độ lợi nhuận, độ ốn định, sự 
tăng truởng, và cũng nhu cho điều kiện tài chính hiện tại. Phần thứ hai của phân tích cần phải xem 
xét là nên thay đối việc giá trị đó dựa hoàn toàn vào kết quả quá khứ đến mức độ nào vì những điều 
kiện mới trông chờ trong tuông lai. 

Một quy trình nhu vậy sẽ phân chia công việc của nhà phân tích cấp cao và nhà phân tích cấp 
thấp ra nhu sau: (1) Nhà phân tích cấp cao sẽ xây dựng công thức áp dụng cho tất cả các công ty nói 
chung đế xác định giá trị kết quả hoạt động quá khứ. (2) Nhà phân tích cấp thấp chuẩn bị kỹ luông 
các nhàn tố nhu vậy cho các công ty đã đuợc lựa chọn, chủ yếu theo một cách máy móc. (3) Nhà 
phân tích cấp cao sau đó sẽ xác định kết quả hoạt động của công ty - theo giá trị tuyệt đối hoặc 
tuông đối - sẽ có khả năng khác với dữ liệu quá khứ của nó tới mức độ nào, và cần thực hiện thay 
đổi nào đối với giá trị đó để phản ánh các thay đổi đuợc dự đoán truớc. Sẽ là tốt nhất nếu nhu báo 
cáo của nhà phân tích cấp cao thế hiện cả định giá ban đầu và định giá điều chỉnh, và lý do cho sự 
thay đổi đó. 

Liệu công việc loại này có đáng làm không? Câu trả lời của chúng tôi ngả về phía khắng định, 
song các lý do của chúng tôi lại có vẻ hoi đa nghi theo cách hiếu của bạn đọc. Chúng tôi nghi ngờ là 
liệu các định giá đạt đuợc nhu thế có tỏ ra là đủ tin cậy trong truờng họp một công ty công nghiệp 
tiêu biểu, dù lớn hay nhỏ, hay không. Chúng tôi sẽ minh họa các khó khăn của công việc này trong 
phần thảo luận của mình về Công ty Nhôm Hoa Kỳ (ALCOA) trong chuông sau. Mặc dù vậy, điều 
đó cắn đuợc thực hiện đối với các cổ phiếu thuờng nhu vậy. Vì sao? Thứ nhất, nhiều nhà phân tích 
chứng khoán buộc lòng phải thực hiện các định giá hiện tại hoặc dự báo nhu là một phần công việc 
hàng ngày của họ. Phuong pháp mà chúng tôi đề xuất sẽ là một cải tiến so với những phuong pháp 


192 



nói chung được tuân theo ngày nay. Thứ hai, bởi vì nó sẽ tạo ra kinh nghiệm và cái nhìn thẩu đáo 
cho những nhà phân tích nào sử dụng phưong pháp đó. Thứ ba, bởi vì công việc kiếu này có thế tạo 
ra một tập họp vô giá các kinh nghiệm ghi nhận được - như trường hợp dài trong của y học - mà nó 
có thế đưa đến các phưong pháp thủ tục tốt hon và kiến thức hữu ích về các khả năng và giới hạn 
của nó. Các chứng khoán của công ty tiện ích công cộng có thể chứng tỏ một lĩnh vực quan trọng 
trong đó cách tiếp cận này sẽ cho thấy giá trị thực dụng thực sự. Cuối cùng nhà phân tích thông 
minh sẽ tự giới hạn mình trong phạm vi các nhóm mà tưong lai dường như có thế dự báo được một 
cách hợp lý[3 16]. Hoặc noi mà biên độ an toàn của giá trị kết quả quá khứ so với giá hiện tại lớn 
đến mức anh ta có thể tận dụng co hội ở các dao động trong tưong lai - như anh ta đã làm khi lựa 
chọn các chứng khoán hạng trên khá an toàn. 

Trong các chưong tiếp theo, chúng tôi sẽ cung cấp các ví dụ cụ thế về ứng dụng của kỳ thuật 
phân tích. Song các ví dụ đó sẽ chỉ mang tính minh họa. Neu bạn đọc thấy vấn đề này là thú vị thì 
anh ta sẽ theo đuổi nó một cách hệ thống và triệt để trước khi anh ta coi mình là đủ tiêu chuẩn để 
qua được sự phán xét "mua hay bán" cuối cùng của chính mình đối với một phát hành chứng khoán. 


193 



BÌNH LUẬN VỀ CHƯƠNG 1 1 

"Liệu bạn có thế nói cho tôi là tôi phải đi khỏi đây bằng con đường nào?” 

"Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào việc bạn muốn đi đâu", Con Mèo nói. 

- Lewis Carroll, "Cuộc phiêu lưu của Alice ở Xứ sở Kỳ diệu” 

ĐẶT GIÁ CHO TƯƠNG LAI 

Các nhàn tố nào xác định việc bạn sẽ sẵn lòng trả bao nhiêu tiền cho một chứng khoán? Cái gì 
làm cho một công ty có giá trị gấp 10 lần lợi tức còn một công ty khác thì giá trị gấp 20 lần? Bạn có 
thế chắc chắn một cách họp lý như thế nào là bạn đã không trả giá cao cho một tưong lai bên ngoài 
có màu hồng nhưng hóa ra lại là một con ác mộng đáng sợ? 

Graham cảm thấy là năm nhân tố có tính quyết định. [3 17] Ông tóm tắt chúng như sau. 

• Các triển vọng dài hạn chung của công ty. 

• Chất lượng quản trị công ty. 

• Sức mạnh tài chính và co cấu vốn của công ty. 

• Thành tích cô tức của công ty. 

• Tỷ lệ lợi tức hiện tại của nó. 

Hãy nhìn vào các nhân tố này dưới ánh sáng của thị trường hiện nay. 

Triến vọng dài hạn. Ngày nay, nhà đầu tư thông minh sê phải bắt đầu bằng cách tải xuống ít 
nhất là báo cáo hàng năm của năm năm (mẫu 10-K) từ trang web của công ty hoặc từ co sở dữ liệu 
EDGAR tại www.sgc.gov[3 18] Sau đó quét qua các báo cáo tài chính, thu thập bằng chứng sẽ giúp 
bạn trả lời hai câu hỏi quan trọng hon cả. Cái gì làm cho công ty đó tăng trưởng? Lợi nhuận của 
công ty đến(và sẽ đến) từ đâu? Trong số các vấn đề cần phải theo dõi có: 

• Công ty là một "kẻ mua bán công ty hàng loạt". Trung bình cứ trên hai hoặc ba vụ mua công 
ty mỗi năm sẽ là dấu hiệu phiền toái tiềm tàng. Xét cho cùng, nếu bản thân công ty cứ muốn mua 
chứng khoán của các doanh nghiệp khác hon là tự đầu tư vào chứng khoán của mình, thì bạn chắc 
sẽ phải hiếu ngụ ý đó và sẽ tìm noi khác chứ? Và hãy kiếm tra kết quả hoạt động của công ty như 
một nhà mua bán công ty. Hãy coi chừng tính háu đói công ty, các công ty nghiến ngấu nuốt những 
vụ mua bán lớn, chỉ đế cuối cùng lại phải nôn chúng ra. Lucent, Mattel, Quaker Oast và Tyco 
International nằm trong số các công ty đã buộc phải nhả ra các vụ mua công ty với các thua lồ đau 
đớn. Các hãng khác có các khoản thua lồ trừ vào tài sản (write-off)[3 19] kinh niên và các chi phí kế 
toán cho thấy là họ đã trả giá quá cao cho các vụ mua công ty trong quá khứ. Đó là một điềm xấu 
cho việc thực hiện các vụ làm ăn tưong lai[320]. 

• Công ty nghiện tiền của Người Khác (Other People's Money - OPM), tức vay nợ và bán 
chứng khoán đế nâng tải trọng Tiền của Người Khác (Other People's Money - OPM). Việc truyền 
chất đạm OPM này được dán cho cái nhãn "tiền từ các hoạt động tài trợ "trên báo cáo về luồng tiền 
trong báo cáo năm. Chúng có thế làm một công ty ốm yếu trông có vẻ như đang phát triển thậm chí 


194 



nếu các công việc kinh doanh chủ chốt của công ty không tạo ra đủ tiền - như Global Crossing và 
WorldCom đã cho thấy cách đây không lâu[321]. 

• Công ty là Anh chàng Một Kỳ Phiếu (Johnny-One- Note), tức là dựa vào một (hoặc một 
nhúm) khách hàng đối với hầu hết doanh thu của mình. Vào tháng 10/1999, nhà sản xuất cáp sợi 
quang Sycamore Networks Inc. đã bán chứng khoán cho công chúng lần đầu tiên. Cáo bạch của 
công ty đã tiết lộ là chỉ một khách hàng, Williams Communications, chiếm 100% tống doanh thu 1 1 
triệu đô la của Sycamore. Các nhà kinh doanh đã vô tình định giá các cổ phiếu của Sycamore là 15 
tỷ đô la. Không may, Williams đã bị phá sản chỉ hai năm sau đó. Mặc dù Sycamore đã chọn các 
khách hàng khác, chứng khoán của công ty này đã mất 97% giá tính từ năm 2000 đến năm 2002. 

Trong lúc bạn nghiên cứu nguồn gốc của tăng trưởng và lợi nhuận, hãy xem xét cả các điểm 
mạnh cũng như điểm yếu. Trong số các dấu hiệu tốt có: 

• Công ty có "hào bao quanh", hay là lợi thế cạnh tranh, rộng. Giống như các pháo đài, một số 
công ty có thế dề dàng bị các đối thủ cạnh tranh cưóp bóc tấn công, trong khi các công ty khác 
thuộc loại hầu như không thế chiếm được. Một loạt các lực lượng có thế mở rộng thêm hào bao 
quanh công ty: bản sắc thưong hiệu mạnh (hãy nghĩ đến Harley Davidson, các khách hàng của công 
ty này chạm trổ biểu trưng của công ty lên người họ), sự độc quyền hoặc gần như độc quyền trên thị 
trường; lợi thế kinh tế nhờ quy mô tức là khả năng cung cấp một lượng lớn hàng hóa hoặc dịch vụ 
với giá rẻ (hãy xem Gillette đã tung ra hàng tỷ lưỡi dao cạo); một tài sản vô hình độc nhất vô nhị 
(hãy nghĩ đến Coca-Cola với công thức bí mật pha chế vị nước giải khát dù không có giá trị vật chất 
thực song đã duy trì được sự giữ khách hàng vô giá); sức đề kháng đối với sản phấm thay thế (hầu 
hết các doanh nghiệp không có cách nào khác ngoài việc phải dùng điện, do vậy các công ty cung 
cấp tiện ích chắc chang bao giờ trong tưong lai tưong đối gần bị chiếm chồ cả)[322]. 

• Công ty là kẻ chạy đua ma-ra-tông chứ không phải đua cự ly ngắn. Bằng cách xem ngược trở 
lại các báo cáo thu nhập, bạn có thế thấy được liệu doanh thu và lợi nhuận ròng có tăng một cách 
tron tru và đều đặn trong mười năm trước đây không. Một bài báo gần đây trong Tạp chí nhà phân 
tích tài chính đã khắng định điều mà các nghiên cứu khác (và kinh nghiệm đau buồn của nhiều nhả 
đầu tư) đã cho thấy: đó là công ty tăng trưởng nhanh nhất thường có xu hướng quá nóng và sẽ cháy 
bùng lên[323]. Neu lợi tức tăng ở mức dài hạn 10% trước thuế (hay 6% đến 7% sau thuế) thì đó có 
lẽ là bền vững. Nhưng cái đích tăng trưởng 15% mà nhiều công ty tự đặt ra cho mình là ảo tưởng. 
Và mức tăng thậm chí còn cao hon - hoặc sự bộc phát của tăng trưởng trong vòng một hoặc hai năm 
- chắc chắn là sè phai tàn, cũng giống như một người cố chạy cả quãng đường đua như thế đó chi là 
cự ly ngắn 100 mét. 

• Công ty gieo hạt và gặt hái. Cho dù các sản phấm của công ty có tốt bao nhiêu hoặc thưong 
hiệu có mạnh như thế nào, công ty vần phải chi một số tiền đế phát triển đường hướng kinh doanh 
mới. Mặc dù chi phí cho nghiên cứu và phát triển không phải là nguồn gốc của tăng trưởng hôm 
nay, đó hắn sẽ là của ngày mai - đặc biệt nếu như công ty có một bản ghi thuyết phục về việc trẻ 
hóa các kinh doanh của mình bằng các ý tưởng và thiết bị mới. Ngân quỹ trung bình dành cho 
nghiên cứu và phát triển thay đổi tùy theo ngành và công ty. Năm 2002, Procter & Gamble chi 
khoảng 4% doanh số ròng (net sales)[324] của mình cho nghiên cứu và phát triển, trong khi 3M chi 
6,5% và Johnson & Johnson chi 10,9%. Trong dài hạn, một công ty không chi gì cho nghiên cứu và 
phát triển sẽ ít nhất cũng dề bị tổn thưong như một công ty khác chi quá nhiều. 


195 



Chất lượng và sự thực hiện quản trị. Các nhà điều hành của công ty cần phải nói họ sẽ làm gì, 
sau đó làm điều họ đã nói. Hãy đọc các báo cáo hàng năm trong quá khứ để xem các nhà quản lý đã 
đưa ra những dự báo nào và liệu họ có hoàn thành được hay không đạt được. Các nhà quản lý cần 
phải cứ hai tuần một lần thừa nhận các thất bại của mình và nhận trách nhiệm về các thất bại, thay 
vì đố tội cho các vật tế thần mọi mục đích kiếu như "nền kinh tế", "sự bất định" hoặc "cầu thấp". 

Hãy kiếm tra xem liệu giọng điệu và thực chất trong thư của chủ tịch công ty có giữ nguyên không 
thay đổi, hay là dao động theo các mốt nhất thời mới nhất ở Phố Wall (hãy đặc biệt lưu ý đến các 
năm bùng no như 1999: các nhà điều hành của một công ty xi măng hoặc đồ lót có bồng nhiên 
tuyên bố là họ hiện "đang trên mũi nhọn của cuộc cách mạng phần mềm biến chuyển" không?). 

Những câu hỏi này cũng có thế giúp bạn xác định liệu những người đang điều hành công ty có 
hành động vì lợi ích của những người đang sở hữu công ty: 

• Họ có đang tìm kiếm người số 1 ? 

Một công ty trả cho tổng giám đốc của mình 100 triệu đô la một năm thì tốt nhất là phải có một 
lý do rất hợp lý (có lẽ anh ta đã khám phá - và đăng ký sáng chế - Đài phun nước Tuối trẻ? Hoặc đã 
tìm ra E1 Dorado[325] và mua nó với giá 1 đô la mồi mẫu tây? Hoặc đã tiếp xúc với sự sống trên 
hành tinh khác và đang đàm phán một hợp đồng buộc người ngoài hành tinh phải mua toàn bộ vật 
tư cung ứng cho họ từ một công ty Trái đất?). Neu không, loại tiền luông béo bở một cách ghê gớm 
như vậy chỉ cho thấy là công ty đang được điều hành bởi các nhà quản lý và cho các nhà quản lý. 

Neu một công ty định giá lại (hoặc "tái phát hành" hoặc "giao dịch") các hợp đồng quyền mua 
cổ phiếu (stock option)[326] cho người nội bộ thì bạn hãy tránh xa. Trong các trò hoán chuyển này, 
một công ty hủy các họp đồng quyền mua hiện có (và thường là không có giá trị) cho các nhân viên 
và các nhà quản lý, sau đó thay thể chúng bằng các họp đồng mới với giá có lợi. Neu giá trị của 
chúng không bao giờ được phép xuống đến không, trong khi lợi nhuận tiềm năng của chúng luôn 
luôn là vô hạn, làm sao mà các họp đồng quyền mua có thế khuyến khích một sự quản lý tốt tài sản 
công ty? Bất kỳ một công ty có uy tín nào định lại giá họp đông quyền mua của mình - như vài chục 
công ty công nghệ cao đã làm - đều là một sự ô nhục. Và bất cứ nhà đầu tư nào mua chứng khoán 
trong một công ty như vậy là một con cừu van nài để được xén lông. 

Bằng cách nhìn vào bản báo cáo năm đối với phần chú giải bắt buộc về các họp đồng quyền 
mua, bạn có thể thấy các "quyền mua còn đang treo" lớn đến thế nào. Chẳng hạn, AOL Time 
Warner thông báo trên trang nhất bản báo cáo năm của mình rằng nó có 4,5 tỷ cổ phiếu thường đang 
lưu hành tại thời điểm 3 1/ 12/2002 - nhưng một chú giải bên trong báo cáo tiết lộ rằng công ty đã 
phát hành các quyền mua cho 657 triệu cổ phần nữa. Như thế thì lợi tức tưong lai của AOL sẽ phải 
chia thêm cho 15% cố phần mới nữa. Bạn cần phải đưa thêm nhân tố về sự tràn ngập tiềm tàng của 
các cố phiếu mới từ các họp đồng quyền mua mỗi khi bạn ước tính giá trị tưong lai của một công 
ty[327]. 

"Mầu 4", có thể lấy được thông qua cơ sở dữ liệu EDGAR tại WWW.SGC.gov , cho thấy liệu 
các nhà quản lý cấp cao và các giám đốc của công ty có mua hoặc bán cổ phiếu không, ở đây, có thể 
có các lý do chính đáng cho một người nội bộ bán ra - đa dạng hóa đầu tư, muốn có nhà to hơn, giải 
quyết vụ ly hôn - song những vụ bán lớn nhiều lần là một lá cờ đỏ rực. Một nhà quản lý không thế 
là đối tác hợp pháp của bạn nếu anh ta cứ tiếp tục bán ra trong khi bạn thì đang muốn mua vào. 

• Họ là nhà quản lý hay người quảng cáo? 


196 


Các nhà quản lý cần phải dành phần lớn thời gian của mình để điều hành công ty một cách kín 
đáo, chứ không phải để quảng cáo nó với công chúng đầu tư. Thường rất hay xảy ra chuyện các 
giám đốc điều hành hay than phiền là chứng khoán của họ bị định giá thấp bất kế nó cao đến đâu - 
họ quên điều mà Graham luôn đòi hỏi là các nhà quản lý cần phải tìm cách giữ cho giá chứng kh oản 
đừng có xuống thấp quá hoặc lên cao quá[328]? Trong khi đó có quá nhiều chuyên gia tài chính chủ 
chốt đưa ra "hướng dẫn lợi tức", hay các ước tính theo kiếu đoán mò về lợi nhuận quý của công ty. 
Và một số công ty là kẻ thổi phồng, liên tục phun ra các bản tin báo chí khoác lác về các "co hội" 
nhất thời, tầm thường và có tính giả thuyết. 

Một vài công ty - kế cả Coca-Cola Gillette và USA Interactive - đã bắt đầu "chỉ nói không" với 
tư duy ngắn hạn của Phố Wall. số ít các hãng dũng cảm này cung cấp nhiều chi tiết hon về ngân 
quỹ hiện tại và các kế hoạch dài hạn của họ trong khi từ chối dự đoán về những gì sẽ xảy ra trong 
90 ngày tới đây. (Đe biết về mô hình một công ty có thế trao đối một cách vô tư và công bằng như 
thế nào với các cố đông của mình, hãy đến co sở dữ liệu EDGAR tại www.sec.gov và xem các hồ 
so 8-K do Expeditors International of Washington thực hiện, trong đó nêu một cách định kỳ các 
cuộc đối thoại hỏi và trả lời tuyệt vời với các cố đông). 

Cuối cùng, hãy thử xem liệu thông lệ kế toán của công ty có được thiết kế đế làm cho các kết 
quả tài chính của nó được minh bạch hay mờ mịt. Neu các chi phí "không định kỳ" cứ luôn là định 
kỳ, các mục "đột xuất" cứ nối lên liên tục khiến chúng dường như là thông thường, các từ viết tắt 
kiểu như EBITDA[329] chiếm ưu tiên hon là lợi nhuận ròng, hoặc lợi tức "dự toán theo lệ" ("pro 
íòrma") được dùng để che đậy thua lồ thực sự, thì có thể là bạn đang nhìn vào một công ty vẫn chưa 
học được cách làm thế nào để đặt "lợi ích dài hạn của các cố đông lên trên hết"[330]. 

Sức mạnh tài chính và co cấu vốn. Định nghĩa CO' bản nhất có thế có về một doanh nghiệp tốt là 
thế này: nó tạo ra nhiều tiền hon là nó tiêu xài. Các nhà quản lý tốt luôn đi tìm cách đế đưa số tiền 
đó vào sử dụng một cách hiệu quả. Trong dài hạn, các công ty nào đáp ứng được định nghĩa này 
chắc chắn sẽ tăng lên về giá trị, bất kế thị trường chứng kh oán diễn biến thế nào. 

Hãy bắt đầu bằng cách đọc báo cáo về các dòng tiền trong báo cáo năm của công ty. Hãy xem 
liệu tiền từ các hoạt động có tăng đều đặn trong suốt 10 năm đã qua hay không. Sau đó, bạn có thể 
đi tiếp. Warren Buffet đã phố cập khái niệm lợi tức người sở hữu (owner earnings), hay là lợi nhuận 
ròng (net income) cộng với khấu hao tài sản hữu hình (depreciation) và khấu hao tài sản vô hình 
(amortization), trừ đi các chi phí vốn thông thường. Như nhà quản lý danh mục đầu tư Christopher 
Davis của Davis Selected Advisors đã nói, "Neu bạn sở hữu 100% doanh nghiệp này, liệu bạn sẽ có 
bao nhiêu tiền trong túi bạn vào cuối năm?" Do nó được điều chỉnh theo các đầu vào kế toán kiếu 
như khấu hao tài sản hữu hình và khấu hao tài sản vô hình là những thứ không ảnh hưởng đến cân 
bằng về tiền mặt của công ty, lợi tức người sở hữu có lẽ là thước đo tốt hon so với lợi nhuận ròng 
báo cáo. Đe tinh chỉnh định nghĩa về lợi tức người sở hữu, bạn cũng cần phải trừ khỏi lợi nhuận 
ròng báo cáo: 

• Bất kỳ chi phí nào dành cho các họp đồng quyền chọn làm lợi tức chuyển bớt từ các cổ đông 
hiện tại sang tay các chủ sở hữu mới trong nội bộ. 

• Bất kỳ chi phí "bất thường", "không định kỳ" hoặc "khác thường" nào. 


197 


• Bất kỳ "lợi tức" nào từ quỹ hưu của công ty Neu lợi tức người sở hữu trên một cổ phiếu tăng 
ở mức trung bình đều đặn ít nhất là 6% hoặc 7% trong vòng 10 năm qua, thì công ty là một cái máy 
tạo ra tiền ốn định, và triển vọng phát triển của nó là tốt. 

Tiếp theo, hãy nhìn vào co cấu vốn của công ty. Quay sang bảng cân đối để xem bao nhiêu nợ 
(kể cả cổ phiếu ưu đãi) công ty hiện đang có nhìn chung, nợ dài hạn phải dưới 50% tổng số vốn. 
Trong các chú giải cho báo cáo tài chính, hãy xác định liệu nợ dài hạn có lãi suất cố định (chi trả lãi 
không đổi) hay thay đối (chi trả lãi dao động và điều này có thế trở nên tốn kém nếu lãi suất tăng). 

Hãy tìm trong báo cáo năm xem có bằng chứng hoặc thông báo cho thấy "tỷ lệ lợi tức trên chi 
phí cố định". Đoạn thể hiện đó trong báo cáo năm 2002 của Amazon.com cho thấy là lợi tức 145 
triệu đô la của Amazon không đủ đế bù đắp cho phí trả lãi. Trong tưong lai, Amazon hoặc là sẽ phải 
kiếm được nhiều hon từ các hoạt động của mình, hoặc tìm cách vay được tiền với lãi suất thấp hon. 
Neu không, công ty này có thế sẽ có kết cục là không được sở hữu bởi các cố đông của nó, mà bởi 
những người giữ trái phiếu, là những người có thế đưa ra yêu sách đối với tài sản của Amazon nếu 
như họ không có cách nào khác đảm bảo cho thanh toán lãi món nợ vay của họ. (Đe cho công bằng, 
tỷ lệ lợi tức trên chi phí cố định của Amazon là lành mạnh hon rất nhiều so với hai năm trước đó, 
khi mà lợi tức còn thiếu 1 , 1 tỷ đô la mới đủ bù đắp cho tiền trả nợ). 

Một vài lời về cổ tức và chính sách chứng khoán (để có thêm chi tiết, hãy xem chuông 19): 

• Gánh nặng chứng minh nằm trên công ty chỉ ra rằng bạn nên từ bỏ nếu như công ty không trả 
cố tức. Neu như công ty liên tục vượt qua được sự cạnh tranh trong cả thị trường tốt và xấu, thì các 
nhà quản lý rõ ràng là đã đưa tiền vào noi sử dụng tối ưu. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp đang suy 
sụp hoặc là chứng khoán thế hiện dưới tầm các đối thủ, khi đó các nhà quản lý và các giám đốc 
đang sử dụng sai tiền bằng cách từ chối trả cổ tức. 

• Các công ty nào liên tục chia tách cố phần của mình - và cường điệu các chia tách đó trong 
các bản thông cáo báo chí dồn dập - đang đối xử với nhà đầu tư của mình như thế những kẻ ngu 
ngốc. Giống như Yogi Berra, người muốn cắt cái bánh pizza của mình ra làm bốn miếng bởi vì "tôi 
không nghĩ là tôi có thế ăn được tám miếng", các cố đông thích chia tách chứng khoán đã không 
thấy được điểm này. Hai cố phiếu của một chứng khoán ở giá 50 đô la không có giá trị hon một cố 
phiếu ở giá 100 đô la. Các nhà quản lý nào sử dụng chia tách đế quảng cáo cho chứng khoán của 
mình là đang hồ trợ và tiếp tay cho bản năng tồi tệ nhất của công chúng đầu tư, và nhà đầu tư thông 
minh sẽ phải nghĩ lại hai lần trước khi chuyến bất kỳ món tiền nào cho các nhà thao túng tự hạ mình 
như vậy[331]. 

• Các công ty cần phải mua lại cố phiếu của mình khi chúng rẻ chứ không phải là khi chúng ở 
tại hay gần mức cao kỷ lục. Không may thay, điều gần đây đã trở thảnh quá phổ biến đối với công 
ty là mua lại chứng khoán của mình khi nó có giá cao quá mức. Thật không còn sự lãng phí nào bỉ 
ổi hon đối với tiền của công ty - mà mục đích thực của thủ đoạn đó là để cho phép các nhà quản lý 
cấp cao nhất kiếm được nhiều triệu đô la tiền luông bằng cách bán các hợp đồng quyền chọn của 
chính họ dưới chiêu bài là "nâng cao giá trị cố đông". 

Một số lượng lớn bằng chứng khỏi hài đã gợi ý là các nhà quản lý nào nói về "nâng cao giá trị 
cổ đông" hiếm khi thực hiện điều đó. Trong công việc đầu tư, và cũng như trong cuộc sống nói 
chung, chiến thắng cuối cùng thường thuộc về người giỏi làm, không phải người giỏi nói. 


198 



CHƯƠNG 12 

NHỮNG ĐIỀU CẦN ĐƯỢC SUY XÉT VỀ LỘI TỨC TRÊN MỘT CỔ PHIẾU 

Chương này sè bắt đầu với hai lời khuyên cho nhà đầu tư nào không thế tránh được tự mâu 
thuẫn với mình. Lời khuyên thứ nhất là: đừng có coi trọng quá mức lợi tức của một năm đơn lẻ nào 
đó. Lời khuyên thứ hai là: nếu bạn thực sự quan tâm đến lợi tức ngắn hạn, hãy dè chừng những cái 
bẫy kẻ khù khờ trong các con số trên mồi cố phiếu. Neu lời cảnh báo thứ nhất của chúng tôi được 
tuân theo một cách nghiêm ngặt thì lời khuyên thứ hai là không cần thiết. Song sẽ là quá mức đế kỳ 
vọng rằng hầu hết các cố đông có thế liên hệ tất cả các quyết định về cố phiếu thường của họ với dữ 
liệu dài hạn và các triển vọng dài hạn. Các số liệu quý, và đặc biệt là các số liệu năm, nhận được sự 
quan tâm chủ yếu trong các giới tài chính, và sự nhấn mạnh đó có lẽ không the không tác động đến 
suy tính của nhà đầu tư. Anh ta chắc có lẽ phải cần đến một số kiến thức trong lĩnh vực này, bởi vì 
nó đầy rẫy những khả năng đánh lạc hướng. 

Trong lúc chương này đang được viết thì Báo cáo lợi tức năm 1970 của Công ty Nhôm Mỳ 
(ALCOA) xuất hiện trên Wall Street lournal. 

Các con số đầu tiên được nêu là: 



1970 

1969 

Lợi tức trẽn cổ phiếu a 

5,20 đô la 

5,58 đô la 


Chữ a nhỏ ở trên được giải thích trong phần chú giải của báo cáo là chỉ "lợi tức nguyên thủy" 
(primary earnings) trước khi trừ các phí đặc biệt. Phần tài liệu chú giải còn nhiều hơn thế; thực ra 
phần chú giải chiếm chồ gấp đôi so với chính các con số. 

Đối với riêng quý 4, "lợi tức trên cổ phiếu" được nêu là 1,58 đô la năm 1970 so với 1,56 đô la 
năm 1969. 

Nhà đầu tư hay nhà đầu cơ quan tâm đến cổ phiếu của ALCOA khi nhìn thấy các con số đó có 
lẽ sẽ tự nhủ là: "Không đến nồi tồi. Tôi biết năm 1970 là năm suy thoái của ngành nhôm. Song quý 
4 vẫn cho thấy là có sự tăng lợi nhuận so với năm 1969, ở mức 6,32 đô la một năm. Hãy xem này. 
cố phiếu được bán với giá 62 đô la. Tức là giá cổ phiếu chưa đầy 10 lần lợi tức. Như vậy xem ra có 
vẻ khá rẻ so với 16 lần của Công ty International Nickel, vân vân và vân vân.” 

Song nếu anh bạn đầu tư kiêm đầu cơ của chúng ta chịu khó đọc lại tất cả phần ghi trong chú 
giải thì có lẽ anh ta sẽ thấy là thay vì một con số về lợi tức trên cố phiếu của năm 1970 thực ra có 
bốn con số, đó là: 


199 





1970 

1969 

Lợi tức nguyên thủy 

5,20 

đô la 

5,58 

đô la 

Lợi nhuận ròng (sau khi trừ các chi phí 
đặc biệt) 

4,32 

5,58 

Lợi tức bị pha loãng hoàn toàn (fully 
diluted) (trước khi trừ các chi phí đặc 
biệt) 

5,01 

5,35 

Lợi tức bị pha loãng hoàn toàn (sau khi 
trừ các chi phí đặc biệt) 

4,19 

5,35 


Đối với quý 4 thì chỉ có hai con số được nêu là: 


Lợi tức nguyên thủy 

1,58 

đô la 

1,56 đô 

la 

Lợi nhuận ròng (sau khi trừ các chi 
phí đặc biệt) 

0,70 

1,56 


Tất cả các con số bố sung về lợi tức kia có ý nghĩa gì? Lợi tức nào là lợi tức thực của cả năm 
và của quý 4? Nếu lợi tức thực của quý 4 đuợc lấy là 70 cent, tức lợi nhuận ròng sau khi trừ các chi 
phí đặc biệt - thì mức lợi tức thực của năm sẽ chỉ là 2,80 đô la chứ không phải 6,32 đô la và cái giá 
62 sẽ "gấp 22 lần lợi tức” chứ không phải gấp 10 lần nhu nêu ở trên. 

Phần câu hỏi liên quan đến "lợi tức thực" của ALCOA có thể dề dàng trả lời. Phần giảm từ 5,20 
đô la xuống 5,01 đô la đuợc đòi hỏi một cách rõ ràng nhằm tính đến tác động "pha loãng" cổ phiếu. 
ALCOA có một đợt phát hành lớn các trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thuờng. Để tính 
đuợc "sức kiếm lời" của cố phiếu thuờng dựa trên kết quả của năm 1970, cần phải giả định là đặc 
quyền chuyến đổi sẽ đuợc thực hiện nếu nhu nó chứng tỏ đuợc là những nguời nắm giữ trái phiếu 
sẽ có lợi nếu làm điều đó. số luợng liên quan đến truờng hợp của ALCOA là tuông đối nhỏ nên có 
lẽ không đáng đế có bình luận chi tiết. Song trong các truờng họp khác, việc tính đến quyền chuyến 
đối - và sự tồn tại của các chứng chỉ quyền mua cố phiếu (stock-purchase varrant) - có thế sẽ làm 
giảm lợi tức biếu kiến đến một nửa hoặc hon nữa. Chúng tôi sẽ nêu các ví dụ về yếu tố pha loãng 
thực sự quan trọng ở phân sau (trang 459). (Các co sở dịch vụ tài chính không phải lúc nào cũng 
nhất quán trong việc tính đến các yếu tố pha loãng cổ phiếu trong các báo cáo và phân tích của 
mình)[332]. 

Bây giờ chúng ta hãy quay lại vấn đề "các chi phí đặc biệt". Con số 18.800.000 đô la, hay 88 xu 
trên một cổ phiếu đuợc khấu trừ trong quý 4 không phải là không quan trọng. Nó bị bỏ qua hoàn 
toàn, hay đuợc thừa nhận hoàn toàn là mức giảm lợi tức, hay đuợc thừa nhận một phần và bỏ qua 
một phần? Nhà đầu tư cảnh giác có lẽ cũng tự hỏi mình là vì sao lại xảy ra việc có một nạn dịch các 


200 




dự phòng nợ xấu đặc biệt (special charge-off) như vậy xuất hiện vào cuối những năm 1970, chứ 
không phải những năm truớc đó? Chắc đã có các bàn tay khôn khéo của nguời Ý[333] thò vào phần 
kế toán - song tất nhiên là nằm trong giới hạn cho phép? Khi xem xét kỹ luông hon, chúng ta có thế 
thấy là các thất thoát, đã đuợc xử lý dự phòng nợ xấu (charged off) truớc khi chúng thực sự xảy ra, 
có thế đã đuợc phù phép đế biến mất mà không gây ra một tác động bất hạnh nào đối với "lợi tức 
nguyên thủy" quá khứ hoặc tuông lai. Trong một số truờng họp đặc biệt, chúng có thế đã đuợc tạo 
ra để làm cho lợi tức tiếp sau đó trông có vẻ lớn gấp đôi trong thực tế - bằng cách xử lý ít nhiều 
mang tính ảo thuật đối với tín dụng thuế có liên quan. 

Khi xem xét các chi phí đặc biệt của ALCOA, điều đầu tiên cần phải xác định là chúng đã xuất 
hiện thế nào. Các chú giải là đủ cụ thể. Các khấu trừ đến từ bốn nguồn, đó là: 

1 . Ước tính của ban quản trị về các chi phí dự kiến của việc đóng cửa bộ phận sản phấm chế 
tạo. 

2. Nhu trên đối với việc đóng cửa các nhà máy của Công ty đúc ALCOA (ALCOA Castings 
Co.). 

3. Nhu trên đối với việc dần dần loại bỏ Công ty tín dụng ALCOA (ALCOA Credit Co.). 

4. Thêm nữa, chi phí uớc tính 5,3 triệu đô la liên quan đến việc kết thúc hợp đồng đối với "bức 
tuờng màn". 

Tất cả các mục đó liên quan đến các chi phí và thua lồ tuong lai. Dễ thấy rằng chúng không 
phải là một bộ phận "các kết quả hoạt động thuờng kỳ" của năm 1970, song nếu nhu vậy thì chúng 
thuộc vào đâu? Chúng có phải là "đột xuất và không định kỳ" đến mức không thuộc vào đâu cả? 

Một công ty lớn nhu ALCOA thực hiện kinh doanh 1,5 tỷ đô la mỗi năm hắn phải có rất nhiều bộ 
phận, ban, chi nhánh và các thứ tuông tự như vậy. Liệu việc một hay nhiều bộ phận tỏ ra là không 
có lãi và đòi hỏi phải đóng cửa có phải là không bình thuờng hon là đột xuất? Cũng tuông tự đối 
với các sự việc kiểu nhu họp đồng để xây một bức tuờng. Giả sử vào một thời điểm bất kỳ, một 
công ty có một bộ phận kinh doanh bất kỳ của nó bị lỗ, công ty đó có một ý tuởng sáng láng về việc 
loại nó ra duới dạng xử lý dự phòng nợ xấu nhu một "mục đặc biệt", do đó báo cáo "lợi tức nguyên 
thủy" trên cổ phiếu của nó sao cho chỉ bao gồm các họp đồng và hoạt động có lãi? Giống nhu chiếc 
đồng hồ mặt trời của Vua Edward VII chỉ hiến thị các "giờ nắng" [334]. 

Bạn đọc cần phải lưu ý hai khía cạnh khôn khéo của thủ tục ALCOA thực hiện mà chúng ta 
đang thảo luận. Thứ nhất là bằng cách dự đoán các thua lỗ tưong lai, công ty đã trốn tránh được sự 
cần thiết phải phân bố các thua lồ đó cho một năm cụ thế. Các thua lồ đó không thuộc về năm 1970, 
bởi chúng không thực sự xảy ra trong năm đó. Và chúng cũng không được thế hiện vào năm mà 
chúng thực sự xảy ra, bởi vì chúng đã được cung cấp đầy đủ rồi. Một việc thật khéo léo, song liệu 
nó có đôi chút gì đánh lạc hướng? 

Chú giải của ALCOA không nói năng gì về khoản tiết kiệm thuế tuông lai từ các thua lồ này 
(hầu hết các báo cáo khác thuộc kiếu này đều thông báo một cách rõ ràng rằng chỉ có "tác động sau 
thuế" là được xử lý thành dự phòng nợ xấu). Nếu như con số của ALCOA thể hiện thua lỗ tuông lai 
trước tín dụng thuế liên quan thì khi đó lợi tức tương lai không chỉ được giải thoát khỏi gánh nặng 
của các chi phí đó (như chúng đã thực sự xảy ra), mà chúng còn được tăng lên bởi tín dụng thuế vào 
khoảng 50% trở lên. Điều khó mà tin được là các tài khoản sẽ được xử lý theo cách đó. Song có một 


201 



thực tế là một số công ty có thua lồ lớn trong quá khứ đã có thế báo cáo lợi tức tuông lai mà không 
tính mức thuế bình thuờng đối với lợi tức đó bằng cách đó đã làm cho lợi nhuận đuợc thế hiện một 
cách rất đẹp đẽ - thật trái nguợc với tình trạng đáng hố thẹn trong quá khứ của họ. (Các tín dụng 
thuế có đuợc từ thua lồ của các năm truớc bây giờ đuợc thế hiện riêng biệt nhu là các mục đặc biệt", 
nhung chúng sẽ đuợc đua vào số liệu tuông lai nhu một phần số liệu "lợi nhuận ròng" cuối cùng. 
Tuy nhiên, một khoản dự phòng (reserve) bây giờ đuợc tạo ra đối với các thua lồ tuông lai nếu như 
tín dụng thuế kỳ vọng ròng không tạo ra được một bố sung thuộc loại này cho lợi nhuận ròng của 
những năm vừa qua). 

Đặc điểm khéo léo thứ hai là cách được ALCOA và nhiều công ty khác vào cuối năm 1970 sử 
dụng nhằm thực hiện các dự phòng nợ xấu đặc biệt này. Thị trường chứng khoán đã nắm lấy cái 
dường như là một cuộc tắm máu trong nửa đầu năm 1970. Ai cũng kỳ vọng các kết quả tuông đối 
tồi tệ trong cả năm đối với hầu hết các công ty. Phố Wall khi đó dự báo các kết quả tốt hon trong 
năm 1971, 1972, vân vân. Một sự bố trí thật hay khi đó là gán gánh nặng chi phí càng nhiều càng tốt 
cho năm tồi tệ đó, là năm đã bị xóa sổ nợ về mặt tâm lý và hầu như đã lùi vào quá khứ, để mở 
đường cho những con số được vỗ béo một cách đẹp đẽ trong một vài năm tới. Có lẽ đó là một cách 
kế toán tốt, một phưong châm kinh doanh tốt và tốt cho mối quan hệ giữa ban quản trị và cố đông. 
Song chúng tôi có một số nghi ngờ dai dắng. 

Sự kết họp các hoạt động đa dạng rộng rãi (đó có phải là rộng rãi đến điên rồ) với sự thôi thúc 
nhằm dọn sạch sè nhà cửa vào cuối năm 1970 đã tạo ra một số chú giải trông rất khác lạ trong các 
báo cáo năm. Bạn đọc có lẽ buồn cười bởi một giải thích được đưa ra bởi một công ty của sở Giao 
dịch Chứng khoán New York (không được nêu tên ở đây) về các "mục đặc biệt" của công ty đó 
tống cộng là 2.357.000 đô la, hay khoảng một phần ba lợi nhuận trước khi dự phòng nợ xấu: "bao 
gồm một khoản cho việc đóng cửa các hoạt động của Spalding Anh quốc; khoản cho các chi phí tái 
tổ chức của một ban, chi phí bán một công ty sản xuất các quần áo của trẻ nhỏ và yếm dài trẻ em, 
giải quyết lãi bộ phận trong một đon vị cho thuê xe ở Tây Ban Nha, và thanh lý một hoạt động kinh 
doanh giày trượt tuyết"[335]. 

Nhiều năm trước đây, các công ty mạnh thường thiết lập các khoản "dự trữ phát sinh bất 
thường" (contingency reserve) lấy từ lợi nhuận của các năm thành công đế hấp thụ một số tác động 
xấu của các năm đình đốn sẽ đến. Ý tưởng ấn bên dưới là đế quân bình ít nhiều lợi tức được báo cáo 
và đế cải thiện nhân tố ốn định trong sổ sách của công ty. Một động co có vẻ đáng làm; song các 
nhà kế toán đã phản đối một cách khá có lý đối với trò này vì coi đó là một sự công bố sai lợi tức 
thực sự. Họ nhất mực đòi hỏi là các kết quả của mỗi năm phải được thế hiện như nó đã có dù tốt 
hay xấu, và các cố đông và các nhà phân tích phải được phép thực hiện việc tính trung bình và quân 
bình cho chính mình. Chúng ta hiện nay dường như đang chứng kiến một hiện tượng ngược lại, 
trong đó mọi người đều dự phòng nợ xấu càng nhiều càng tốt đối với năm 1970 đã bị lãng quên, sao 
cho đế bắt đầu năm 1971 không chỉ là một tấm bảng sạch sẽ mà còn đặc biệt sẵn sàng thế hiện các 
con số bình quân mỗi cố phiếu đáng hài lòng trong các năm tới. 

Đây là lúc quay lại câu hỏi thứ nhất của chúng tôi. Vậy thì cái gì là lợi tức thực của ALCOA 
trong năm 1970? Câu trả lời chính xác hắn là: 5,01 đô la trên một cố phiếu, sau khi "pha loãng", trừ 
đi một phần của 82 xu "chi phí đặc biệt" có thế đã được quy một cách hợp lý cho các biến cố xảy ra 
năm 1970. Song chúng tôi không biết được các phần đó là gì, do vậy chúng tôi không thế thông báo 
một cách chính xác lợi tức thực cho năm đó. Ban quản trị và các nhà kiểm toán lẽ ra phải cho chúng 


202 



ta biết nhận định tốt nhất của họ về diếm này, nhưng họ đã không làm việc đó. Hơn nữa, ban quản 
trị và các nhà kiểm toán lẽ ra phải dự phòng khoản khấu trừ cho sự cân đối của các chi phí đó từ lợi 
tức thông thường (ordinary earnings) của một số lượng thích họp các năm trong tương lai - chang 
hạn như không quá năm năm. Rõ ràng là họ sê không thực hiện điều gì trong các điều đó bởi vì họ 
đã giải quyết một cách tiện lợi toàn bộ tống số đó bằng cách gán vào chi phí đặc biệt của năm 1970. 

Các nhà đầu tư càng xem xét một cách nghiêm túc con số lợi tức trên một cố phiếu như được 
công bố thì điều càng cần thiết đối với họ là phải cảnh giác đề phòng các nhân tố kế toán loại này 
hay loại khác có thế làm hỏng tính chất so sánh thực sự của các con số. Chúng tôi đã nêu ba loại 
nhân tố như vậy: việc sử dụng các chi phí đặc biệt, là những thứ có thế không bao giờ được phản 
ánh trong lợi tức trên mỗi cố phiếu, việc giảm khấu trừ thuế thu nhập bình thường với lý do thua lồ 
trong quá khứ, và nhân tố pha loãng nằm ấn trong sự tồn tại của một số lượng lớn các chứng khoán 
có thể chuyển đổi hoặc các chứng chỉ quyền mua cổ phiếu[336]. Cái thứ tư có tác động đáng kể đối 
với lợi tức được báo cáo trong quá khứ là phương pháp xử lý khấu hao tài sản hữu hình 
(depreciation) - chủ yếu như là nằm giữa các thời hạn "tuyến tính" và "tăng tốc". Chúng tôi xin 
không đi vào chi tiết ở đây. Song như một ví dụ hiện thời vào lúc chúng tôi đang viết, cho phép 
chúng tôi nêu lại các báo cáo năm 1970 của Công ty Trane. Công ty này cho biết mức tăng gần 20% 
đối với lợi tức trên mỗi cổ phiếu cho năm 1969 - 3,29 đô la so với 2,76 đô la - nhưng một nửa số đó 
đến từ sự quay trở lại tỷ lệ khấu hao tuyến tính cũ hơn, đỡ nặng nề hơn đối với lợi tức so với 
phương pháp tăng tốc được sử dụng cho năm trước đó (công ty đó sẽ tiếp tục sử dụng tỷ lệ tăng tốc 
đối với khoản lợi nhuận chịu thuế thu nhập của mình, do đó trì hoãn việc đóng thuế thu nhập đối với 
khoản chênh lệch). Còn một nhân tố khác, nhiều khi rất quan trọng, là sự lựa chọn giữa việc bút 
toán khóa số các chi phí nghiên cứu và triển khai trong năm mà chúng xảy ra hay là khấu trừ dần 
chúng trong một số năm. Cuối cùng, cho phép chúng tôi nêu sự lựa chọn giữa phương pháp FIFO 
(vào trước, ra trước) và phương pháp LIFO (vào sau, ra trước)[337], trong việc định giá hàng và 
nguyên vật liệu tồn kho[338]. 

Một điều lưu ý rõ ràng ở đây là các nhà đầu tư không nên quan tâm một chút nào đến các biến 
số kế toán đó nếu như số lượng liên quan tương đối nhỏ. Song Phố Wall vẫn cứ là chính nó thậm 
chí các mục tương đối thứ yếu cùng có thế được xem trọng. Hai ngày trước khi báo cáo của 
ALCOA xuất hiện trên Wall Street Journal, tờ báo này đã có một thảo luận về một bản báo cáo 
tương ứng của Công ty hóa chất Dow Chemical. Cuộc thảo luận đã kết thúc với một lời nhận xét là 
"nhiều nhà phân tích" cảm thấy lo lắng bởi thực tế là Dow đã đưa một khoản 2 1 xu vào lợi nhuận 
thường lệ (regular profit) đối với năm 1969, thay vì xử lý nó như một khoản "lợi nhuận đột xuất" 
("extraordinary income"). Vì sao lại ầm ĩ thế? Bởi vì rõ ràng là các đánh giá của Dow hên quan đến 
nhiều triệu đô la tính gộp lại dường như phụ thuộc vào cái gì mới đúng là phần trăm lợi nhuận của 
năm 1969 so với năm 1968 - trong trường họp này hoặc là 9% hoặc là 4,5%. Điều đó dội lên ta như 
một cái gì đó thật ngớ ngấn; thật khó tưởng tượng nổi các sai khác nhỏ như vậy liên quan đến kết 
quả của một năm lại có thế có liên quan tới lợi nhuận trung bình hoặc tăng trưởng tương lai, và tới 
sự định giá thận trọng, hiện thực đối với một doanh nghiệp. 

Một cách tương phản, hãy xem xét một thông báo khác cũng xuất hiện vào tháng 1/1970. 

Thông báo này hên quan đến báo cáo cho năm 1970 của công ty Northwest Industries Inc[339]. 
Công ty này dự định bút toán xóa số, như một chi phí đặc biệt, không dưới 264 triệu đô la đánh rụp 
một cái. Trong số đó 200 triệu đô la thế hiện thua lồ sè được lấy từ việc dự kiến bán chi nhánh 
đường sắt cho các nhàn viên của nó và khoản cân đối lấy từ việc điều chỉnh xuống giá của đợt mua 


203 



chứng khoán gần đây. Tống số tiền đó sẽ biến thành một thua lồ khoảng 35 đô la trên một cố phiếu 
thuờng trước khi được bù trừ bằng pha loãng, hay là gấp hai lần giá thị trường hiện tại khi đó. ở 
đây, chúng ta thấy có một cái gì đó thực sự quan trọng. Neu như giao dịch qua được, và nếu các luật 
thuế là không thay đổi, thua lồ này được dự phòng cho năm 1970 sẽ cho phép Northwest Industries 
hiện thực hóa khoảng 400 triệu đô la lợi nhuận tưong lai (trong vòng năm năm) từ các khoản lãi đa 
dạng khác mà không phải đóng thuế thu nhập trên đó[340]. Khi đó cái gì sẽ là lợi tức thực của 
doanh nghiệp đó nó sê được tính toán trên co sở có hoặc không có khoản dự phòng gần 50% của 
thuế thu nhập mà công ty sẽ không phải đóng? Theo ý kiến của chúng tôi, cách tính đúng sẽ là đầu 
tiên phải xét đến sức kiếm lời trên co sở toàn bộ khoản nợ thu thuế thu nhập, và phải rút ra một ý 
tưởng rộng lớn nào đó về giá trị của chứng khoán dựa trên ước tính đó. cần phải thêm vào đó một 
con số lãi chia thêm nào đó đế thế hiện giá trị trên một cố phiếu của khoản miền trừ thuế quan trọng 
song chỉ là tạm thời mà công ty sẽ được hưởng (cũng cần tính đến sự pha loãng quy mô lớn có thế 
xảy ra trong trường họp đó. Thực vậy, các phát hành trái phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi và các 
chứng chỉ quyền mua có thế sè làm tăng lên gấp đôi lượng cổ phiếu thường lưu hành nếu các quyền 
ưu đãi được thực hiện). 

Tất cả điều đó có thế gây bối rối và lo lắng cho bạn đọc của chúng tôi, song đó là câu chuyện 
của chúng ta. Công tác kế toán công ty thường là lắt léo; phân tích chứng khoán có thế rất phức tạp; 
sự định giá chứng khoán là thực sự đáng tin cậy chỉ trong các trường họp ngoại lệ[34 1 ] . Đối với hầu 
hết các nhà đầu tư điều có lẽ tốt nhất là đảm bảo với họ là họ đang nhận được một giá trị tốt đối với 
các giá mà họ trả, và cứ đế nó diễn tiến như thế. 

Sử dụng lợi tức trung bình Vào những thời trước kia, các nhà phân tích và các nhà đầu tư tập 
trung sự chú ý đáng kế đến lợi tức trung bình trong một khoảng thời gian tưong đối dài trong quá 
khứ - thường là từ bảy năm đến mười năm. "Con số trưng bình cộng" [342] này đã rất hữu ích đế là 
phang các điểm trồi sụt thường xuyên của chu kỳ kinh doanh, và nó được xem là cho một hình dung 
tốt hon về sức kiếm lời của công ty so với kết quả chỉ của năm cuối cùng. Một ưu điểm quan trọng 
của quá trình tính trung bình như vậy là nó sẽ giải quyết vấn đề về việc cần phải làm gì với hầu như 
là tất cả các chi phí đặc biệt và tín dụng đặc biệt. Chúng sẽ phải được đưa vào trong lợi tức trưng 
bình. Bởi vì chắc chắn là hầu hết các thua lồ và lợi nhuận đó thể hiện một phần lịch sử hoạt động 
của công ty. Neu chúng tôi thực hiện điều này đối với ALCOA, lợi tức trung bình đối với giai đoạn 
1961-1970 (mười năm) có lẽ sẽ là 3,62 đô la và cho bẩy năm 1964-1970 sẽ là 4,62 đô la trên một cổ 
phiếu. Neu các con số như vậy được sử dụng cùng với các đánh giá đối với sự tăng trưởng và ốn 
định của lợi tức trong cùng một giai đoạn thì chúng có thế sê đưa ra một bức tranh thực sự mang 
tính thông tin về tình hình hoạt động trong quá khứ của công ty. 

Tính toán tốc độ tăng trưởng trong quá khứ Điều có tăm quan trọng hàng đầu là nhân tố tăng 
trưởng trong số liệu công ty được tính đến một cách phù hợp. Neu như tăng trường cao thì lợi tức 
gần đây sẽ cao hon nhiều mức trung bình của bấy hoặc mười năm, và các nhà phân tích có thế cho 
rằng các con số dài hạn đó là không hợp lý. Không nên nói như vậy. Lợi tức có thế được biếu diễn 
bằng cả hai cách là trung bình và con số gần đây nhất. Chúng tôi đề xuất là tốc độ tăng trưởng phải 
được tính toán bằng cách so sánh con số trung bình của ba năm gần đây nhất với các con số tưong 
ứng của 10 năm trước đó (nếu như có vấn đề "các chi phí hoặc tín dụng đặc biệt" thì cần xử lý vấn 
đề này dựa trên co sở thỏa hiệp nào đó). Hãy xem tính toán sau đây đối với tăng trưởng của 
ALCOA được so sánh với Sears Roebuck và của cả nhóm DJIA nói chung. 


204 



Nhận xét: các con số ít ỏi này có thế được trở thành đối tượng của một cuộc tranh luận kéo dài. 
Chúng có thế cho thấy, cũng giống như các con số khác được tạo ra bởi xử lý toán học phức tạp, sự 
tăng trưởng lợi tức thực sự đối với một giai đoạn dài 1958-1970. Song con số này, thường được 
xem là trung tâm trong các định giá cố phiếu thường, sẽ thích hợp như thế nào trong trường họp 
ALCOA? Tốc độ tăng quá khứ của nó là vượt trội, tốt hon tốc độ tăng của Sears Roebuck đang 
được tôn vinh và cao hon nhiều so với tốc độ của chỉ số tống hợp DJIA. Song giá thị trường vào đầu 
năm 1971 dường như không dành một sự chú ý nào đến tình hình hoạt động tốt đẹp này. ALCOA 
chỉ bán được ở mức 1 1,5 lần con số trung bình của ba năm gần đây, trong khi đó Sears bán được ở 
mức 27 lần và DJIA bán được ở mức trên 15 lần. Tại sao lại như thế? Rõ ràng là ở Phố Wall người 
ta có cái nhìn tưong đối bi quan về diễn biến tưong lai của lợi tức ALCOA, tưong phản với số liệu 
số sách quá khứ của công ty. Một cách khá ngạc nhiên, mức giá cao đối với ALCOA đã được thực 
hiện ngay từ năm 1959. Vào năm đó nó được bán ở mức 1 16 đô la, hay là gấp 45 lần lợi tức của nó 
(so với giá cao đã điều chỉnh năm 1959 là 25,5 đô la đối với Sears Roebuck, hay là 20 lần lợi tức 
khi đó của công ty này). Mặc dù lợi nhuận của ALCOA cho thấy sự tăng trưởng tuyệt vời từ đó trở 
đi, điều hiến nhiên là trong trường hợp này, các cơ hội tương lai đã được đánh giá cao quá mức 
trong giá thị trường. Nó kết thúc năm 1970 ở mức đúng bằng một nửa của mức đỉnh cao năm 1959, 
trong khi đó Sears tăng giá gấp 3 lần và DJIA nhảy lên gần 30%. 

BẢNG 12-1 



ALCOA 

Sears 

Roebuck 

DJIA 

Lợi tức trung bình 
1968-1970 

4,95a 

đô la 

2,87 đô la 

55,40 

đô la 

Lợi tức trung bình 
1958-1960 

2,08 đô 

la 

1,23 đỏ la 

31,49 

đô la 

Tăng trưởng 

141,0% 

134,0% 

75,0% 

Tốc độ năm (gộp) 

9,0% 

8,7% 

5,7% 


a. Ba phần năm của chi phí đặc biệt 82 xu trong năm 1970 được khấu trừ ở đây. 

Điều cần được chỉ ra là lợi tức trên các quỹ vốn của ALCOA[343] chỉ ở mức trung bình hoặc 
thấp hơn, và đó có lẽ là nhân tố quyết định ở đây. Các hệ số nhân cao được duy trì trên thị trường 
chứng khoán chỉ khi nào công ty duy trì được khả năng có lợi nhuận cao hơn mức trung bình. 

Tại điểm này, cho phép chúng tôi áp dụng vào ALCOA đề nghị mà chúng tôi đã nêu trong 
chương trước đối với "quy trình định giá hai phần"[344]. Cách tiếp cận như vậy có thế tạo ra "giá trị 
hoạt động trong quá khứ" đối với ALCOA là 10% của DJIA, hay 84 đô la trên một cố phiếu so với 
giá đóng cửa 840 đô la đối với DJIA vào năm 1970. Trên cơ sở đó, các cổ phiếu trông có vẻ khá 
hấp dần với các giá 57,25 đô la. 


205 




Nhà phân tích cấp cao cần phải hạ "giá trị hoạt động trong quá khứ " đến mức nào đế tính đến 
các diễn biến bất lợi mà anh ta đã nhìn thấy trong tưong lai? Thủ thực là chúng tôi cũng không có 
một ý tưởng nào. Giả sử anh ta có lý do để tin là lợi tức của năm 1971 sẽ có thể thấp đến mức 2,50 
đô la trên một cố phiếu - một sự sụt giảm lớn từ con số của năm 1970, so với sự tăng lên được kỳ 
vọng đối với DJIA. Rất có khả năng là thị trường chứng khoán sẽ tiếp nhận kết quả hoạt động tồi tệ 
này một cách rất nghiêm túc, song liệu thị trường chứng khoán có thực sự xác minh rằng Công ty 
Nhôm Hoa Kỳ đã từng một thời hùng mạnh lại là một doanh nghiệp tưong đối không lời lãi 
không?[345] (trong năm 1971, giá giảm từ mức cao 70 đô la trong tháng 5 xuống mức thấp 36 đô la 
trong tháng 12, so với giá trị số sách là 55 đô la). 

ALCOA chắc chắn là một công ty công nghiệp tiêu biểu với quy mô khống lồ, song chúng tôi 
cho rằng lịch sử giá và lợi tức của công ty này bất bình thường hon, thậm chí mâu thuẫn hon, so với 
hầu hết các doanh nghiệp lớn khác. Ví dụ này hồ trợ ở mức độ nào đó cho các nghi ngờ mà chúng 
tôi nêu lên trong chuông trước về mức độ phụ thuộc của quy trình định giá khi được áp dụng vào 
một công ty công nghiệp tiêu biểu. 


206 



BÌNH LUẬN VỀ CHƯƠNG 12 

“Bạn có thế bị lừa bởi một gã bảnh chọe cầm cây bút dề dàng hơn so với một gã bảnh chọe cầm 
cây súng”. 


- Bo Diddley- 

TRÒ CHƠI CÁC CON SỐ 

Thậm chí Graham cũng sẽ phải giật mình về mức độ mà các công ty và các nhà kế toán của họ 
đã đấy giới hạn của phép tắc ứng xử tới trong một vài năm gần đây. Được bù đắp lớn thông qua các 
họp đồng quyền chọn mua/bán cổ phiếu, các thành viên hội đồng quản trị hàng đầu đã hiểu rằng họ 
có thế trở nên giàu có không thế tưởng tượng nổi chỉ bằng việc tăng lợi tức công ty của họ trong 
một vài năm liền vận hành[346]. Hàng trăm công ty đã vi phạm tinh thần, nếu không phải lời văn, 
của các nguyên tắc kế toán: biến các báo cáo tài chính của mình thành thứ mập mờ khó hiếu, trang 
điểm lòe loẹt cho các kết quả tồi tệ bằng các "đồ trang sức" rẻ tiền, che giấu các chi tiêu, hay nặn ra 
lợi tức từ không khí loãng. Hãy nhìn vào một vài thông lệ thực hành bốc mùi trong số đó. 

CỨ NHƯ THẾ LÀ THẬT! 

Có lẽ kiếu trò quỷ thuật kế toán phố biến nhất là trò lợi tức "dự toán theo lệ" ("pro íòrma"). Có 
một câu châm ngôn lâu năm ở Phố Wall là mỗi một ý tưởng tồi đều bắt đầu như một ý tưởng hay, 
và sự thế hiện lợi tức dự toán theo lệ cũng không có gì khác. Mục đích ban đầu là nhằm cung cấp 
một bức tranh đúng hơn về sự tăng trưởng dài hạn của lợi tức bằng cách điều chỉnh đối với các lệch 
lạc ngắn hạn khỏi xu thế đã định hoặc đối với các diễn biến được cho là "không định kỳ". Một 
thông cáo dự toán theo lệ, chăng hạn, có thê cho thây là công ty lê ra đã đạt được những gì trong 
năm qua nếu như công ty khác mà nó vừa mua đã là một bộ phận của "gia đình công ty" trong toàn 
bộ 12 tháng. 

Song khi những năm tồi tệ của thập kỷ 1990 đang diễn ra, các công ty đã không thế đế mặc sự 
việc ở trạng thái tốt nhất. Hãy nhìn vào các ví dụ dưới đây của trò gian trá về lợi tức dự toán theo lệ: 

• Đối với quý kết thúc vào ngày 30/9/1999, Công ty InlbSpacc thông báo lợi tức dự toán theo lệ 
của mình cứ như thế là nó không phải trả 159,9 triệu đô la cổ tức cổ phiếu ưu đãi. 

• Đối với quý kết thúc vào ngày 31/10/2001, Công ty BEA Systems thông báo lợi tức dự toán 
theo lệ của mình cứ như thế là nó không phải đóng 193 triệu đô la tiền thuế theo bảng lương trên 
các hợp đồng quyền chọn mua/bán cố phiếu được thực hiện bởi các nhân viên của công ty. 

• Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2001, Công ty JDS Uniphase thông báo lợi tức dự toán 
theo lệ của mình cứ như thế là nó không phải đóng 4 triệu đô la tiền thuế theo bảng lương, không 
thua lồ 7 triệu đô la đầu tư vào các chứng khoán tồi tệ, và không gánh chịu 2,5 tỷ đô la cho các chi 
phí liên quan đến sự sát nhập công ty và đặc quyền kế nghiệp. 

Một cách ngắn gọn, lợi tức dự toán theo lệ cho phép công ty thể hiện là lẽ ra họ đã có thể thực 
hiện tốt thế nào nếu như họ đã không thực hiện tồi tệ như họ đã thực hỉện[347]. Như một nhà đầu tư 
thông minh, điều duy nhất bạn cần làm đối với các lợi tức dự toán theo lệ là không đế ý đến chúng. 


207 



THÈM KHÁT Sự THỪA NHẬN 

Năm 2002, Qwest Communications International, một công ty khống lồ về viền thông, trông rất 
khỏe mạnh, cố phiếu của công ty này sụt ít hon 5%, ngay cả khi thị truờng chứng khoán mất hon 
9% năm đó. 

Song các báo cáo tài chính của Qwest có chứa một tiết lộ lặt vặt nhỏ. Vào cuối năm 1999, 
Qwest quyết định công nhận doanh thu từ các niên giám điện thoại ngay khi các cuốn này được xuất 
bản - mặc dù, như bất cứ ai đã từng được nhận quảng cáo Trang Vàng đều biết, nhiều doanh nghiệp 
trả tiền cho các quảng cáo đó dần từng tháng. Một câu thần chú! Câu nghe có vẻ tầm thường "thay 
đối trong nguyên tắc thống kê" đã bom lợi tức ròng của năm 1999 lên thêm 240 triệu đô la sau thuế 
- một phần năm tống số tiền mà Qwest kiếm được năm đó. 

Giống như một miếng băng nhỏ tôn lên cả tảng băng chìm, việc công nhận doanh thu một cách 
lấn át thường là dấu hiệu của những nguy hiểm đã ăn sâu và hiện lên lù lù - và điều đã xảy ra ở 
Qwest cũng đúng như vậy. Đen đầu năm 2003, sau khi xem xét lại các báo cáo tài chính trước đó 
của mình, công ty này đã tuyên bố là đã công nhận lợi nhuận sớm trước thời gian quy định trên 
doanh số bán thiết bị, đã vào số không đúng các chi phí dịch vụ do người ngoài cung cấp, đã ghi số 
một cách không phù họp các chi phí như thế chúng là các tài sản vốn chứ không phải chi phí, và xử 
lý một cách không thế biện minh sự giao dịch tài sản như the chúng được bán đứt. Tất cả điều đó 
nói lên doanh thu[348] của Qwest cho năm 2000 và 2001 đã được phóng đại lên thêm 2,2 tỷ đô la - 
bao gồm cả 80 triệu đô la từ các "thay đổi về nguyên tắc kế toán" trước đây mà bây giờ được đảo 
ngược lại[349]. 

CÁC VI PHẠM LỚN 

Vào cuối những năm 1990, Công ty Global Crossing có những tham vọng vô hạn. Công ty 
đóng trụ sở ở Bennuda này đã xây dựng lên cái mà nó gọi là "mạng lưới cáp quang tích họp toàn 
cầu đầu tiên" với trên 100 nghìn dặm cáp, hầu hết là đặt dưới đáy của các đại dưong trên thế giới. 
Sau khi đã đặt xong hệ thống cáp trên toàn thế giới, Global Crossing có thế bán cho các công ty 
viễn thông khác quyền được truyền tin qua hệ thống cáp của nó. Chỉ trong năm 1998, Global 
Crossing đã chi trên 600 triệu đô la đế xây dựng mạng quang của mình. Trong năm đó gần một 
phần ba ngân sách xây dựng đã được bút toán so với doanh thu như là khoản chi tiêu được gọi là 
"chi phí về dung lượng đã được bán". Neu như không có khoản chi phí 178 triệu đô la đó Global 
Crossing - khi đó báo cáo khoản lồ ròng 96 triệu đô la - có lẽ đã có thế báo cáo khoản lợi nhuận 
ròng là khoảng 82 triệu đô la. 

Trong năm sau, một chú giải dịu dàng trong báo cáo năm 1999 cho biết, Global Crossing đã 
"khởi phát cách kế toán họp đồng dịch vụ". Công ty đã không còn bút toán hầu hết chi phí xây dựng 
như là các chi tiêu so với doanh thu có ngay mà công ty nhận được từ việc bán dung lượng truyền 
tải trên mạng cáp của mình. Thay vào đó một phần lớn các chi phí xây dựng đó bây giờ sê được xử 
lý không phải như chi phí hoạt động mà là chi phí vốn - do vậy làm tăng tống tài sản có của công ty, 
thay vì làm giảm lợi tức ròng của nố[350]. 


208 



Chỉ bằng một cái đũa thần vung lên, các tài sản "sở hữu và trang thiết bị" của Global Crossing 
đã tăng thêm 575 triệu đô la, trong khi chi phí bán hàng chỉ tăng có 350 triệu đô la - mặc dù công ty 
đã tiêu tiền nhu một gã thủy thủ say ruợu. 

Các chi phí vốn là một công cụ thiết yếu đối với các nhà quản lý đế làm sao cho doanh nghiệp 
tăng truởng lớn hon và tốt hon. Song các quy định kế toán đáng nguyền rủa đã cho phép các nhà 
điều hành thối phồng lợi nhuận báo cáo bằng cách chuyến các chi phí hoạt động thông thuờng thành 
tài sản vốn. Nhu truờng họp của Global Crossing cho thấy, nhà đầu tu thông minh cần phải chắc 
chắn rằng mình hiểu đuợc một công ty thực hiện vốn hóa nhu thế nào và tại sao. 

CÂU CHUYỆN VỀ HÀNG TỒN KHO 

Giống nhu nhiều nhà sản xuất chip bán dần khác, Công ty Micron Technology chịu sự sụt giảm 
doanh số bán sau năm 2000. Thực vậy, Micron bị một đòn nặng do sự sụt giảm về nhu cầu đến nồi 
nó bắt đầu phải điều chỉnh xuống giá trị hàng tồn kho của mình - bởi vì các khách hàng rõ ràng là 
không muốn mua chúng với cái giá mà Micron đã đề nghị. Trong quý kết thúc vào tháng 5/2001, 
Micron đã bút toán giảm giá trị ghi số của hàng tồn kho đi 261 triệu đô la. Hầu hết các nhà đầu tu 
diễn giải sự điều chỉnh xuống đó không phải là một chi phí hoạt động thông thuờng hoặc định kỳ, 
mà là một sự việc bất bình thuờng. 

Song hãy nhìn xem cái gì đã xảy ra sau đó: 

HÌNH 12-1 Một blốc của các chip cũ Micron đã bút toán các điều chỉnh xuống giá tiếp theo của 
hàng luu kho trong từng quý của sáu quý tài chính tiếp theo. Liệu việc hạ giá hàng lưu kho của 
Micron có phải là một sự kiện không định kỳ, hay nó đã trở thành một tình huống thuờng xuyên? 
Các bộ óc suy xét họp lẽ có thế nhìn nhận khác nhau về truờng hợp cụ thế này, song một điều rất rõ 
ràng: nhà đầu tu thông minh cần phải luôn cảnh giác đối với những chi phí "không định kỳ", là 
những cái, giống nhu con thỏ chạy pin Energizer, vẫn cứ tiếp tục chuyến động[35 1 ]. 

QUY MÔ QUỸ LUƠNG Hưu 

Năm 2001, Công ty SBC Communications là kẻ sở hữu các quyền lợi trong Cingular Wireless, 
Pactel và Southern New England Telephone, đã kiếm đuợc 7,2 tỷ đô la lợi nhuận ròng - một kết quả 
hoạt động xuất sắc trong một năm tồi tệ đối với ngành công nghiệp viễn thông bị mở rộng quá mức. 
Song lợi nhuận này không chỉ đến từ kinh doanh của SBC. Một khoản 4 tỷ đô la trong số đó - tức 
13% lợi nhuận ròng của công ty - đến từ quỹ luông hưu của công ty. 

Do SBC có nhiều tiền hon trong quỹ lưong hưu so với khoản được ước tính là cần phải có để 
trả cho các phúc lợi tương lai của nhân viên công ty, công ty buộc phải xem sự sai khác này như lợi 
nhuận hiện tại. Một lý do đơn giản của khoản thặng dư đó: năm 2001, SBC đã nâng tỷ suất lợi 
nhuận mà nó kỳ vọng sẽ đạt được trên các hoạt động đầu tư của quỹ lương hưu là 8,5% lên 9,5% - 
do vậy làm giảm lượng tiền cần phải đế sang một bên ngày hôm nay. 

SBC giải thích kỳ vọng lạc quan mới của mình bằng cách lưu ý rằng "đối với mồi trong ba năm 
kết thúc vào 2001, tỷ suất lợi nhuận trên đầu tư thực 10 năm đã vượt 10%". Nói cách khác, do tỷ 
suất lợi nhuận quá khứ của chúng tôi cao, nên hãy cho phép giả định là tỷ suất lợi nhuận tương lai 
của chúng tôi cũng sẽ cao. Song điều này không những không qua được các phép kiểm định logic 
sơ đắng nhất, mà nó còn công khai đi ngược lại thực tế là lãi suất đang giảm xuống mức thấp gần kỷ 


209 



lục, làm giảm đi tỷ suất lợi nhuận tuơng lai trên bộ phận trái phiếu trong danh mục đầu tu của quỹ 
luơng huu. Thực vậy w cũng trong năm đó Berkshire Hathaway của Warren Buffet đã giảm tỷ suất 
lợi nhuận kỳ vọng trên các tài sản của quỹ luông hưu của mình từ 8,3% xuống 6,5%. Liệu SBC có 
thực tế không khi giả định là các nhà điều hành quỳ lưong hưu của mình có thể vượt qua một cách 
đáng kế nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới? Chắc là không: trong năm 2001, quỳ hưu của Berkshire 
Hathaway lãi 9,8%, còn quỹ hưu của SBC thì lồ 6,9%[352]. 

Đây là một vài cân nhắc nhanh đối với nhà đầu tư thông minh: liệu "phúc lợi hưu ròng" có lớn 
hon 5% lợi tức ròng của công ty? (Neu có, liệu bạn có vẫn cảm thấy thoải mái với các lợi tức khác 
của công ty nếu như các lợi nhuận hưu đó sẽ ra đi trong các năm tưong lai?); 'Tỷ suất lợi nhuận dài 
hạn trên các tài sản của quỹ lưong hưu" giả định có hợp lý không? (Tại thời điểm năm 2003, bất cứ 
cái gì trên mức 6,5% đều là đáng ngờ, trong khi một tỷ suất tăng là điều cực kỳ hoang tưởng). 

NHÀ ĐẦU TƯ HÃY CẢNH GIÁC 

Một số biến báo hiệu sẽ giúp bạn tránh mua phải chứng khoán mà sau này có thế trở thành một 
quả bom no chậm về kế toán: 

Hãy đọc ngược từ cuối lên đầu. Khi bạn nghiên cứu báo cáo tài chính của một công ty, hãy bắt 
đầu đọc từ trang cuối cùng và chậm rãi đi ngược dần về phía trước. Bất cứ điều gì mà công ty không 
muốn bạn tìm ra đều được vùi lấp ở phía sau - đó chính là nguyên nhân vì sao bạn cần phải xem từ 
đó trước tiên. 

Hãy đọc các ghi chú. Đừng bao giờ mua một chứng khoán mà không đọc các chú giải của các 
báo cáo tài chính trong các báo cáo năm. Một ghi chú quan trọng, thường được dán nhãn là "tóm tắt 
các phưong châm kế toán quan trọng", mô tả cách công ty công nhận doanh thu, kiểm kê hàng lưu 
kho, xử lý các khoản bán hàng trả góp hay theo hợp đồng, chi trả các chi phí tiếp thị và tính đến các 
khía cạnh chủ yếu khác trong kinh doanh của công ty[353]. Trong các chú giải khác, hãy dè chừng 
các thông báo về nợ, họp đồng quyền chọn mua/bán cố phiếu, cho khách hàng vay, dự trữ phòng lỗ, 
và các "nhân tố rủi ro" khác có thế lấy đi một miếng lớn từ lợi tức. Trong số những thứ có thế sẽ 
làm râu tóc bạn dựng ngược lên có những thuật ngữ kỹ thuật kiếu như "được vốn hóa", "được hoãn 
lại" và "tái cấu trúc" - và những từ tiếng Anh chất phác báo hiệu là công ty đã thay đối thông lệ kế 
toán của mình, kiểu như "bắt đầu", "thay đổi", "tuy nhiên". Không từ nào trong số đó có nghĩa là 
bạn không nên mua chứng khoán, song tất cả chúng đều có nghĩa là bạn cần phải khảo sát tiếp. Hãy 
đảm bảo rằng bạn sẽ so sánh các chú giải đó với các chú giải trong các bản báo cáo tài chính của ít 
nhất một công ty là đối thủ cạnh tranh gần nhất, đế thấy là các nhà kế toán trong công ty của bạn 
tháo vát đến mức nào. 

Hãy đọc thêm nữa. Nêu bạn là một nhà đầu tư mạnh bạo mong muốn dành rất nhiều thời gian 
và sức lực vào danh mục đầu tư của mình, khi đó bạn cần có nghĩa vụ với chính mình là phải biết 
nhiều hon nữa về việc báo cáo tài chính. Đó là cách duy nhất đế giảm thiếu khả năng bạn bị đánh 
lạc hướng bởi một báo cáo lợi tức lắm mưu mẹo. Ba cuốn sách rất hay đầy những ví dụ kịp thời và 
cụ thế là Financial Statement Analysis (Phân tích báo cáo tài chính) của Martin Fridson và 
Fernando Alvarez, The Financial Numbers Game (Trò choi con số tài chính) của Charles Malíord 
và Eugene Comiskey, và Financial Shenanigans (Những trò tháu cáy tài chính) của Howard 
Schislist[354]. 


210 



CHƯƠNG 13 


SO SÁNH BỐN CÔNG TY NIÊM YẾT 

Trong chương này, chúng tôi muốn trình bày một ví dụ mẫu về phân tích chứng khoán hiện 
đang được thực hiện. Chúng tôi đã lựa chọn, ít nhiều mang tính ngẫu nhiên, bốn công ty được xem 
là thảnh đạt trong danh sách niêm yết tại sở Giao dịch Chứng khoán New York. Đó là ELTRA 
Corp. (sát nhập của hai doanh nghiệp Electric Autolite và Mergenthaler Linotype), Emerson 
Electric Co. (một nhà sản xuất các sản phấm điện và điện tử) Emery Air Freight (một nhà vận 
chuyển nội địa hàng hóa đường không) và Enhart Corp. (ban đầu chỉ là một nhà sản xuất các máy 
đóng chai, song hiện nay kinh doanh cả trang bị của các nhà xây dựng)[355]. Có một số điểm giống 
nhau chung giữa ba công ty sản xuất nói trên, song sự khác nhau có lẽ còn lớn hơn. cần phải có đủ 
các loại số liệu tài chính và hoạt động khác nhau đế thực hiện nghiên cứu mà chúng ta quan tâm. 

Trong bảng 13-1, chúng tôi trình bày tóm tắt về cái mà bốn công ty bán ra trên thị trường vào 
cuối năm 1970, và một vài con số về các hoạt động năm 1970 của chúng. Sau đó chúng tôi sẽ nêu 
chi tiết về một số tỷ số then chốt có liên quan một mặt là đến tình hình hoạt động và mặt khác là đến 
giá. Bình luận sẽ được viện dần đế xem việc các khía cạnh khác nhau của quy luật hoạt động đã 
thống nhất với quy luật về giá tương đối (relative price) như thế nào. Cuối cùng, chúng tôi sê đánh 
giá bốn công ty được xem xét đó đưa ra một số so sánh và mối tương quan, đánh giá mỗi công ty 
theo yêu cầu của một nhà đầu tư cố phiếu thường thận trọng. 

BÁNG 13-1 : So sánh bốn công ty niêm yết 


211 




ELTRA 

Emerson 

Electric 

Emery Air 
Freight 

Emhart 

Corp. 

A. Vởn hóa 





Giá cồ phiếu thường, 31/12/1970 (đô la) 

27 

66 

57,75 

32,75 

Số lượng cổ phiễu thường 

7.714.000 

24.884.000a 

3.807.000 

4.932.000 

Trị giá thị trường của cổ phiểu thường (đô la) 

208.300.000 

1.640.000.000 

220.000.000 

160.000.000 

Các trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi (đô la) 

8.000.000 

42.000.000 


9.200.000 

Tổng vốn hóa (đô la) 

216.300.000 

1.682.000.000 

220.000.000 

169.200.000 

B. Các khoản lợi nhuận (đô la) 





Doanh số, 1970 (đô la) 

454.000.000 

657.000.000 

108.000.000 

227.000.000 

Lợi nhuận ròng, 1970 (đô la) 

20.773.000 

54.600.000 

5.679.000 

13.551.000 

Lợi tức trên một cổ phiếu, 1970 (đô la) 

2,70 

2,30 

1,49 

2,75b 

Lợi tức trên một cổ phiếu, trung bình, 1968-1970 (đô 
la) 

2,78 

2,10 

1,28 

2,81 

Lợi tức trên một cổ phiếu, trung bình, 1963-1965 (đô 
la) 

1,54 

1,06 

0,54 

2,46 

Lợi tức trên một cổ phiếu, trung bình, 1958-1960 (đô 
la) 

0,54 

0,57 

0,17 

1,21 

Cổ tức hiện tại (đô la) 

1,20 

1,16 

1,00 

1,20 

c. Các khoản trong bảng cân đôi, 1970C (đô la): 





Tài sản có hiện tại (đô la) 

205.000.000 

307.000.000 

20.400.000 

121.000.000 

Tài sản nợ hiện tại (đô la) 

71.000.000 

72.000.000 

11.800.000 

34.800.000 

Tài sản ròng của cổ phiếu thường (đô la) 

207.000.000 

257.000.000 

15.200.000 

133.000.000 

Trị giá sổ sách trên một cồ phiếu (đô la) 

27,05 

10,34 

3,96 

27,02 


a. Giả định có chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi. 

b. Sau khi trừ chi phí đặc biệt 13 xu trên một cố phiếu. 

c. Năm kết thúc vào tháng 9/1970. 

Thực tế gây ấn tượng nhất về bốn công ty này là tỷ số giá/lợi tức hiện tại dao động lớn hon 
nhiều so với kết quả hoạt động hay điều kiện tài chính của chúng. Hai trong số các công ty - 
ELTRAvà Emhart - được định giá ở mức vừa phải, chỉ có 9,7 lần và 12 lần lợi tức trung bình đối 
với năm 1968-1970, so với con số tuông tự 15,5 lần đối với DJIA. Hai công ty kia - Emerson và 
Emery - cho thấy hệ số rất cao là 33 và 45 lần lợi tức. Chắc hắn phải có một giải thích nào đó về sự 
khác nhau như vậy, và giải thích đó là nằm trong sự tăng trưởng vượt trội lợi nhuận của các công ty 
được ưa thích trong những năm gần đây, đặc biệt là công ty vận tải hàng hóa đường không (song 
con số tăng trưởng của hai công ty kia cũng không phải là không tốt đẹp). 

Đe xem xét một cách toàn diện hon, cho phép chúng tôi điểm lại một cách ngắn gọn các thành 
phần co bản của kết quả hoạt động theo như chúng xuất hiện từ các con số của chúng tôi. 


212 



1 . Khả năng có lợi nhuận, (a) Tất cả các công ty đều thế hiện mức lợi tức thỏa đáng trên giá trị 
số sách của chúng, song con số đối với Emerson và Emery cao hon nhiều so với hai công ty kia. 

Một tỷ suất lợi nhuận cao trên vốn đầu tư thường đi kèm với tốc độ tăng trưởng hàng năm cao về lợi 
tức trên một cổ phiếu[356]. Tất cả các công ty, trừ Emergy đều thể hiện mức lợi tức trên giá trị sổ 
sách tốt hon trong năm 1969 so với năm 1961, song con số của Emery lớn hon một cách khác 
thường trong cả hai năm đó. (b) Đối với các công ty sản xuất, con số lợi nhuận trên một đô la doanh 
số thường là biểu hiện sức mạnh hoặc sức yếu tưong đối. ở đây, chúng tôi sử dụng "tỷ số lợi nhuận 
hoạt động trên doanh số" như được nêu trong "Báo cáo chứng khoán niêm yết" của Standard & 
Poor's, ở đây, một lần nữa, các kết quả là thỏa đáng đối với tất cả bốn công ty, trong đó đặc biệt ấn 
tượng là kết quả mà Emerson thể hiện. Các thay đổi giữa năm 1961 và 1969 dao động đáng kể giữa 
các công ty. 

2. Độ ốn định. Chúng tôi đo thành phần này bằng mức giảm lớn nhất của lợi tức trên mỗi cố 
phiếu trong một năm bất kỳ của mười năm đã qua, so với trung bình của ba năm gần đây nhất. 
Không có sự suy giảm nào chuyến được thành 100% độ ốn định, và điều này đã được ghi nhận bởi 
hai mối quan tâm phổ biến. Song sự suy giảm của ELTRA và Emhart là khá vừa phải trong "năm 
tồi tệ" 1970, chỉ đến 8% của mỗi hãng theo phép đo của chúng tôi, so với 7% đối với DJIA. 

3. Tăng trưởng. Hai công ty có hệ số nhân thấp thế hiện được tốc độ tăng trưởng tưong đối thỏa 
đáng, trong cả hai trường họp đều thế hiện tốt hon so với Dow Jones. Các con số của ELTRA là đặc 
biệt ấn tượng khi được đối chiếu với tỷ số giá/lợi tức thấp của công ty này. Tốc độ tăng trưởng tất 
nhiên là ấn tượng hon đối với cặp công ty có hệ số nhân cao. 

4. Vị thế tài chính. Ba công ty sản xuất đang trong điều kiện tài chính rất đẹp, có tỷ số 2 đô la 
tài sản có hiện tại trên 1 đô la tài sản nợ hiện tại, một tỷ số tốt hon mức tiêu chuẩn. Emery Air 
Freight có tỷ số thấp hon, song nó nằm trong một phạm trù khác, và với số liệu số sách đẹp đẽ của 
nó, nó chắc không có vấn đề gì trong việc huy động số tiền cần thiết. Tất cả các công ty đều có nợ 
dài hạn tuông đối thấp. Lưu ý về "pha loãng": Emerson Electric có 163 triệu đô la giá trị thị trường 
của các cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đối với cổ tức thấp đang lưu hành vào cuối năm 1970. Từ 
phân tích của mình, chúng tôi đã đưa ra khoản dự phòng đối với nhân tố pha loãng theo cách thông 
thường bằng cách xem cổ phiếu ưu đãi như thể nó đã được chuyển đổi thành cổ phiếu thường. Điều 
đó làm giảm lợi tức gần đây khoảng 10 xu trên một cố phiếu hay là khoảng 4%. 

5. Cố tức. Điều thực sự có ý nghĩa là lịch sử trả cố tức tồn tại liên tục không bị ngắt quãng. 
Thành tích tốt nhất ở đây là của Emhart công ty này chưa hề đình hoãn một khoản tiền thanh toán 
nào kế từ năm 1902. Thành tích của ELTRA là rất tốt, của Emhart là tuông đối thỏa đáng, còn 
Emery Freight là kẻ mới đến. Các dao động về tỷ lệ phần trăm tiền chi trả dường như không khác 
nhau một cách đáng kế. Mức tỷ suất cố tức là cao gấp đôi ở "cặp rẻ tiền" so với ở "cặp đắt tiền", 
theo như tỷ lệ giá/lợi tức cho thấy. 

6. Lịch sử giá. Bạn đọc có lẽ sẽ rất ấn tượng về sự tăng tỷ lệ phần trăm thế hiện trong giá của 
tất cả bốn phát hành này, khi được đo từ điểm thấp nhất tới điểm cao nhất trong vòng 34 năm qua 
(trong tất cả các trường họp, giá thấp đã được điều chỉnh đối với các chia tách chứng khoán tiếp 
sau). Lưu ý là đối với DJIA, phạm vi từ thấp đến cao trong khoảng 1 1 trên 1 ; đối với bốn công ty 
của chúng ta, phạm vi này biến động "chỉ có" từ 17 trên 1 đối với Emhart cho đến không ít hon 528 
trên 1 đối với Emery Air Freight[357]. Tăng giá gấp nhiều lần là đặc trưng của hầu hết các phát 
hành cổ phiếu thường trước đây của chúng ta, và chúng cho thấy những co hội lớn về lợi nhuận đã 


213 



từng tồn tại trên các thị trường chứng khoán trong quá khứ (song chúng cũng đã có thể cho thấy là 
những lần sụt giảm là quá mức đến thế nào trong các thị trường giá xuống trước năm 1950, khi mà 
các mức giá thấp được ghi nhận), cả ELTRA và Emhart đều bị mức giá giảm tới trên 50% trong đạt 
sụt giá bất thình lình 1969-1970. Emerson và Emery có sự sụt giảm nghiêm trọng, song ít đau đớn 
hon; Emerson đã phục hồi trở lại mức cao mới của mọi thời đại vào cuối năm 1970, còn Emery thì 
vào đầu năm 1971. 

Các quan sát chung đối với bốn công ty Emerson Electric có một tống giá trị thị trường khống 
lồ, làm cho cả ba công ty kia cộng lại trông có vẻ rất nhỏ[358]. Đây là một trong những "công ty có 
đặc quyền kế nghiệp khổng lồ" sê được bình luận sau này. Một nhà phân tích tài chính có may mắn 
(hoặc không may) với một kỷ niệm tốt đẹp sẽ nghĩ về một sự giống nhau giữa Emerson Electric và 
Zenith Radio, và điều đó có lẽ cũng không làm người ta yên lòng. Bởi vì Zenith có một lịch sử tăng 
trưởng tuyệt vời trong nhiều năm, nó cũng được bán trên thị trường với cái giá 1,7 tỷ đô la (năm 
1966); song lợi nhuận của nó đã tụt từ 43 triệu đô la vào năm 1968 xuống chỉ còn một nửa mức đó 
vào năm 1970, và trong cuộc bán tháo lớn trong năm đó, giá của nó giảm xuống còn 22,5 đô la so 
với đỉnh cao 89 đô la trước đó. Các dao động lớn chứa đựng các rủi ro lớn. 

Emery Air Freight chắc hắn là một công ty triển vọng nhất trong bốn công ty xét về sự phát 
triển tuông lai, ngay cả nếu như tỷ lệ giá/lợi tức tới gần 40 lần mức lợi tức báo cáo cao nhất của nó 
chỉ được biện minh một phần thôi. Sự tăng trưởng trong quá khứ tất nhiên là hết sức ấn tượng. Song 
các con số đó có lẽ không quan trọng đến vậy đối với tưong lai nếu như chúng ta đế ý rằng các con 
số đó khởi đầu khá nhỏ, chỉ ở mức 570.000 đô la lợi tức ròng trong năm 1958. Thực tế thường cho 
thấy tiếp tục tăng trưởng ở nhịp độ cao sau khi quy mô và lợi nhuận đã mở rộng thành các con số 
tống lớn là điều khó khăn hon nhiều. Khía cạnh đáng ngạc nhiên nhất trong câu chuyện về Emery là 
lợi tức và giá thị trường của công ty này tiếp tục tăng một cách nhanh chóng trong năm 1970, là 
năm tồi tệ nhất trong lịch sử ngành công nghiệp vận chuyến hành khách hàng không nội địa. Đây 
thực sự là một thành tựu quan trọng, song nó dấy lên một câu hỏi là liệu lợi nhuận tưong lai có 
không bị tốn thưong trước các diễn biến bất lợi, thông qua sự cạnh tranh ngày càng mạnh, áp lực 
cho những dàn xếp mới giữa các nhà chuyến phát hàng hóa và các hãng hàng không, vân vân. Một 
nghiên cứu chi tiết có lẽ là cần thiết trước khi một phân xử họp lý có thế được đưa ra đối với các 
vấn đề này, song nhà đầu tư thận trọng không thế loại các vấn đề đó ra khỏi sự tính toán của mình. 

Emhart và ELTRA. Emhart đã làm được tốt hon trong ngành kinh doanh của nó so với trên thị 
trường chứng khoán trong vòng 14 năm qua. Năm 1958, công ty này đã bán ở mức cao tới 22 lần 
lợi tức hiện tại, cỡ khoảng bằng cùng một tỷ lệ đối với DJIA. Sau đó lợi nhuận của công ty tăng gấp 
3 lần, so với mức tăng chưa đến 100% đối với chỉ số Dow, song mức giá đóng cửa trong năm 1970 
chỉ là vượt mức cao của năm 1958 một phần ba giá trị, so với 43% đối với Dow. số liệu số sách của 
ELTRA cũng tuông tự. Dường như là không có công ty nào trong các công ty này sở hữu một vẻ 
đẹp quyến rũ, kiểu như "sự hấp dần giới tính" trên thị trường hiện tại; song trong tất cả các số liệu 
thống kê, chúng đã thế hiện tốt đẹp một cách đáng ngạc nhiên. Triển vọng tưong lai của chúng? 
Chúng tôi không có nhận xét uyên bác nào đế nêu ra ở đây, song đây là điều mà Standard & Poor's 
đã phải nói về bốn công ty này trong năm 1971 : 

ELTRA - "Triển vọng dài hạn: một số hoạt động có tính chu kỳ, song vị thế cạnh tranh đã được 
xác lập và sự đa dạng hóa là các nhân tố bù trừ". 


214 



Emerson Electric - "Mặc dù được định giá một cách phù họp (ở mức 7 1 đô la) dựa theo triển 
vọng hiện tại, các cố phiếu có được sự hấp dần xét về dài hạn... Một chính sách mua, công ty khác 
liên tục cùng với một vị thế mạnh trong các lĩnh vực công nghiệp và một chưong trình quốc tế được 
đẩy mạnh sẽ dần đến sự phát triển hon nữa của doanh số và lợi tức.” 

Emery Air Freight - "Cổ phiếu có vẻ được định giá thoáng (ở mức 57 đô la) dựa theo triển vọng 
hiện tại, nhưng rất đáng nắm giữ vì sức kéo lâu dài.” 

Emhart - "Mặc dù bị hạn chế trong năm nay bởi chi phí vốn thấp hon trong ngành công nghiệp 
chai lọ thủy tinh, lợi tức sẽ được hồ trợ bởi môi trường kinh doanh được cải thiện trong năm 1972. 
Các cổ phiếu đáng được nắm giữ (ở mức 34 đô la)" Ket luận: nhiều nhà phân tích tài chính sẽ xem 
Emerson và Emery là các chứng khoán đáng quan tâm và hấp dần hon so với hai chứng khoán kia, 
có lẽ trước hết là bởi vì "hoạt động thị trường" của chúng tốt hon và thứ hai là bởi vì tốc độ tăng 
trưởng gần đây về lợi tức của chúng nhanh hon. Theo các nguyên tắc đầu tư thận trọng của chúng 
tôi thì lý do thứ nhất không có giá trị đối với việc lựa chọn - đó là cái để các nhà đầu co có thế đánh 
bạc. Lý do thứ hai có giá trị, song trong khuôn khố giới hạn. Liệu sự tăng trưởng mạnh trong quá 
khứ và các triển vọng tốt theo giả định của Emery Air Freight có thế biện minh cho một mức giá 
gấp hon 60 lần lợi tức gần đây của nó[359]? 

Câu trả lời của chúng tôi sẽ là: có thế biện minh được đối với ai đó đã thực hiện một nghiên 
cứu sâu về các co hội của công ty này và đưa ra các kết luận chắc chắn và lạc quan một cách khác 
thường. Song không phải đối với một nhà đầu tư thận trọng muốn tin chắc một cách họp lý trước 
rằng anh ta không phạm phải một sai lầm tiêu biếu của Phố Wall về sự hăng hái quá mức đối với 
kết quả hoạt động tốt về lợi tức và trong thị trường chứng khoán[360]. Những tuyên bố thận trọng 
như vậy có lẽ cũng cần được đòi hỏi trong trường hợp của Emerson Electric, với một sự liên quan 
đặc biệt tới sự định giá hiện tại của thị trường của trên 1 tỷ đô la cho nhân tố vô hình, hay sức kiếm 
lời, ở đây. Chúng tôi cần phải thêm vào là "ngành công nghiệp điện tử", một thời là đứa con cưng 
của thị trường chứng khoán, nói chung đã sụp đố trong những ngày thảm họa. Emerson là một 
ngoại lệ hiếm có song nó sẽ phải tiếp tục là ngoại lệ như vậy trong rất nhiều năm tưong lai cho đến 
khi giá đóng cửa của năm 1970 sẽ phải được biện minh hoàn toàn bởi kết quả hoạt động tiếp theo 
của nó. 

Ngược lại, cả ELTRA ở mức giá 27 đô la và Emhart ở mức giá 33 đô la có được dấu riêng của 
các công ty với giá trị đủ lớn đằng sau mức giá của chúng đế có thế ủy nhiệm các đầu tư được bảo 
vệ một cách hợp lý. ở đây, nhà đầu tư có thế, nếu anh ta muốn, tự xem mình về co bản là nguồn sở 
hữu một phần các doanh nghiệp đó với cái giá tưong ứng với cái mà bảng cân đối thể hiện là số tiền 
đầu tư vào[361]. Tỷ suất lợi tức trên vốn đầu tư từ lâu đã là thỏa đáng; sự ổn định của lợi nhuận 
cũng vậy; tốc độ tăng trưởng trong quá khứ cũng như vậy một cách đáng ngạc nhiên. Hai công ty 
này sẽ thỏa mãn được bảy yêu cầu về mặt thống kê của chúng tôi đế được đưa vào danh mục đầu tư 
của một nhà đầu tư phòng vệ. Các yêu cầu này được phát triển trong chuông tiếp sau, song chúng 
tôi tóm tắt như sau: 

1. Quy mô phù họp. 

2. Một vị thế tài chính đủ mạnh. 

3. Cố tức đều đặn cho ít nhất là 20 năm gần đây. 


215 



4. 


Không có thâm hụt lợi tức trong 10 năm gần đây. 

5. Tăng trưởng mười năm ở mức ít nhất một phần ba đối với lợi tức trên mồi cố phiếu. 

6. Giá chứng khoán không cao hon 1,5 lần giá trị tài sản ròng. 

7. Giá không cao hon 15 lần lợi tức trung bình của ba năm gần đây. 

Chúng tôi không đưa ra dự báo về tình hình lợi tức tuông lai của ELTRA hoặc Emhart. Trong 
danh sách đa dạng các cố phiếu thường của các nhà đầu tư, chắc hắn phải có một số chứng khoán 
cho thấy là đáng thất vọng, và đó có thế là trường hợp của một hay cả hai chứng khoán trong cặp 
này. Song chính danh sách đa dạng đó, được dựa trên các nguyên tắc lựa chọn nêu trên, cộng thêm 
với các tiêu chuẩn phù họp khác mà nhà đầu tư may mắn áp dụng, chắc hắn sẽ diễn biến khá tốt qua 
nhiều năm. 

Một nhận xét cuối cùng: một nhà phân tích chứng khoán có kinh nghiệm, thậm chí ngay cả khi 
anh ta chấp nhận các lập luận chung của chúng tôi về bốn công ty này, chắc cũng sẽ phân vân khi 
khuyến nghị là một người đang giữ các cố phiếu của Emerson hoặc Emery đối các cổ phiếu đó của 
anh ta lấy các cổ phiếu của ELTRA hoặc Emhart vào cuối năm 1970 - trừ phi người giữ cố phiếu đó 
hiểu một cách rõ ràng triết lý phía sau khuyến nghị đó. Không có lý do gì để hy vọng rằng trong bất 
kỳ một khoảng thời gian ngắn ngủi nào, bộ đôi có hệ số nhân thấp này có thế làm tốt hon hai công 
ty có hệ số nhân cao hon kia. Các công ty có hệ số nhân cao được đánh giá cao trên thị trường 
chứng khoán và do vậy có một mức độ xung lượng đáng kế phía sau chúng, là cái có thể tiếp diễn 
trong một khoảng thời gian vô định. Co sở hợp lý đế lựa chọn ELTRA và Emhart thay cho Emerson 
và Emery là kết luận đã được xem xét kỹ của khách hàng rằng anh ta lựa chọn các đầu tư kiếu giá 
trị hon là các đầu tư kiểu hấp dần. Như vậy, ở một mức độ khá cao, phưong châm đầu tư cổ phiếu 
thường cần phải phụ thuộc vào quan điểm của mồi nhà đầu tư . Cách tiếp cận này được xem xét một 
cách chi tiết hon trong chuông sau của chúng tôi. 


216 



BÌNH LUẬN VỀ CHƯƠNG 13 

“Trong Lực lượng Không quân, chúng tôi có một quy tắc: hãy kiếm tra số 6. Một gã đang bay, 
nhìn về mọi hướng và cảm thấy rất an toàn. Một gã khác bay bên trên phía sau anh ta (ở hướng "6 
giờ" - hướng "12 giờ" là thắng ngay phía trước) và bắn. Hầu hết các máy bay bị bắn roi theo cách 
như vậy. Nghĩ rằng bạn đang an toàn là điều rất nguy hiểm! ở đâu đó có một điểm yếu mà bạn phải 
tìm ra. Bạn phải luôn luôn kiếm tra 6 giờ”. 


-Tướng Không quân Hoa Kỳ Donald Kutyna- 

KINH DOANH ĐIỆN TỬ 

Như Graham đã làm, hãy so sánh và đối chiếu bốn chứng khoán bằng cách sử dụng các con số 
báo cáo của chúng tôi tại thời điểm 3 1/12/1999, thời điểm cho phép chúng ta xem thấy một số thái 
cực triệt đế nhất về định giá chứng khoán đã từng được ghi nhận trên thị trường chứng khoán. 

Emerson Electric Co. (mã chứng khoán: EMR) được thành lập năm 1890 và là thành viên còn 
sót lại duy nhất trong bộ tứ ban đầu của Graham; nó sản xuất một tập hợp khá rộng rãi các loại sản 
phấm, bao gồm cả thiết bị công suất, thiết bị điều hòa nhiệt độ và các động co điện. 

EMC Corp. (mã chứng khoán: EMC) có từ năm 1979 và cho phép các công ty tự động hóa việc 
lưu trữ thông tin điện tử trên các mạng máy tính. 

Expeditors International of Washington, Inc. (mã chứng khoán: EXPD), được thảnh lập tại 
Seattle năm 1979, giúp các nhà vận tải đường biến tổ chức và theo dõi quá trình di chuyến của hàng 
hóa vòng quanh thế giới. 

Exodus Communications, Inc. (mã chứng khoán: EXDS) làm chủ và quản lý các trang web cho 
các khách hàng công ty, cùng các dịch vụ Internet khác, nó bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu tiên 
vào tháng 3/1998. 

Bảng ở hình 13-1 tóm tắt giá, kết quả hoạt động và định giá các công ty này vào thời điểm cuối 
năm 1999: 

ĐIỆN, CHỨ KHÔNG PHẢI ĐIỆN GIẬT 

Chứng khoán đắt tiền nhất trong số bốn chứng khoán của Graham là Emerson Electric, kết cục 
lại là chứng khoán rẻ tiền nhất trong nhóm được cập nhật của chúng tôi. Với nền tảng của nó là nằm 
trong các ngành công nghiệp của nền kinh tế kiểu cũ, Emerson trông thật nhạt nhẽo vào cuối những 
năm 1990 (trong thời đại Internet, còn ai quan tâm đến cái máy hút bụi khô-ướt, làm việc nặng của 
Emerson nữa?). Các cố phiếu của công ty trở thành một thứ phim hoạt hình bị gián đoạn. Trong 
năm 1998 và năm 1999, chứng khoán của Emerson đã tụt hậu sau chỉ số s&p 500 tới 49,7 điểm 
phần trăm lũy kế, một kết quả hoạt động thấp một cách thảm hại. 

Song đó mới chỉ là Emerson chứng khoán. Thế còn Emerson công ty thì sao? Trong năm 1999, 
Emerson đã bán lượng hàng hóa và dịch vụ trị giá 14,4 tỷ đô la, tăng gần 1 tỷ đô la so với năm trước 
đó. Trên các doanh thu đó Emerson thu được 1,3 tỷ đô la lợi nhuận ròng, hay nhiều hon năm 1998 
6,9%. Trong năm năm trước đó lợi tức trên mỗi cố phiếu tăng với tốc độ trung bình mạnh mẽ là 
8,3%. cố tức của Emerson đã tăng hon gấp hai lần lên 1,3 tỷ đô la trên một cố phiếu; giá trị số sách 


217 



tăng từ 6,69 đô la lên 14,27 đô la trên một cổ phiếu. Theo Value Line, suốt trong những năm 1990, 
tỷ lệ lãi ròng trên doanh thu (net proíĩt margin) và tỷ suất lợi nhuận trên vốn (retum on Capital) - là 
hai thuớc đo chủ yếu về tính hiệu quả của nó trên phuong diện một doanh nghiệp - luôn ở mức rất 
cao, tuông ứng là khoảng 9% và 18%. Điều còn hon thế nữa là Emerson đã tăng lợi tức của mình 
trong 42 năm hên tục và nâng mức cố tức của mình trong 43 năm liền - một trong những cuộc chạy 
dài nhất về tăng trưởng đều đặn trong kinh doanh ở nước Mỹ. Vào cuối năm, chứng khoán của 
Emerson được định giá ở mức gấp 17,7 lần lợi nhuận ròng trên một cố phiếu của công ty. Cũng 
giống như các thiết bị công suất của nó. Emerson không bao giờ hào nhoáng, song nó là đáng tin 
cậy - và không thế hiện một dấu hiệu nào là bị quá nóng. 

LIỆU EMC CÓ TĂNG TRƯỞNG QUÁ NHANH? 

EMC Corp. là một trong những chứng khoán có kết quả thực hiện tốt nhất trong những năm 
1990: nó tăng - hay có lẽ chúng tôi phải nói là bay lên - trên 81.000%. Neu bạn đầu tư 10.000 đô la 
vào chứng khoán của EMC vào đầu năm 1990, bạn có thế đã có trong tay hon 8,1 triệu đô la vào lúc 
kết thúc năm 1999. Các cổ phiếu của EMC cho tỷ suất lợi nhuận 157,1% chỉ riêng trong năm 1999 - 
nhiều hon cả lợi nhuận mà chứng khoán của Emerson đã đạt được trong 8 năm từ 1992 đến hết 
1999 cộng lại. EMC chưa bao giờ chi trả một cố tức nào, thay vào đó đã giữ lại tất cả lợi tức của nó 
đế "cung cấp kinh phí cho sự tăng trưởng liên tục của công ty"[362]. Với mức giá ngày 31/12 là 
54,625 đô la, các cổ phiếu của EMC được giao dịch ở mức gấp 103 lần lợi tức mà công ty sẽ phải 
báo cáo cho cả năm - gần gấp 6 lần mức định giá chứng khoán của Emerson. 

Còn công việc kinh doanh của EMC thì sao? Doanh thu tăng 24% trong năm 1999 lên 6,7 tỷ đô 
la. Lợi tức trên một cố phiếu nhảy lên đến 92 xu từ 61 xu trong năm trước, mức tăng là 5 1%. Trong 
vòng năm năm kết thúc vào năm 1999, lợi tức của EMC đã tăng với tốc độ tăng hàng năm là 28,8%. 
Và với sự kỳ vọng của tất cả mọi người về con sóng triều thưong mại Internet sẽ vẫn tiếp tục, tưong 
lai có vẻ còn xán lạn hon. Trong suốt cả năm 1999, tống giám đốc của EMC liên tục dự báo là 
doanh thu sẽ đạt 10 tỷ đô la vào năm 2001 - tăng từ 5,4 tỷ đô la trong năm 1998[363]. Điều đó sẽ 
đòi hỏi mức tăng trưởng trung bình hàng năm 23%, một tốc độ phát triển quái kiệt đối với một công 
ty lớn đến như vậy. Song các nhà phân tích của Phố Wall, và hầu hết các nhà đầu tư, đã tin chắc là 
EMC có thế làm được điều đó. Xét cho cùng, trong vòng năm năm trước đó, EMC đã tăng gấp đôi 
doanh thu của nó và tăng hon gấp ba lần lợi nhuận ròng của nó. 

Song từ năm 1995 đến năm 1999, theo Value Une, tỷ lệ lãi ròng trên doanh thu của EMC đã 
trượt từ 19,0% xuống 17,4%, trong khi đó tỷ suất lợi nhuận trên vốn tụt từ 26,8% xuống 21%. Mặc 
dù vần còn khả năng lợi nhuận cao, EMC đã bắt đầu trượt dốc. Và trong tháng 10/1999, EMC đã 
mua được Data General Corp., điều này đã bố sung thêm vào doanh số của EMC khoảng 1,1 tỷ đô 
la trong năm đó. Chỉ đon giản bằng cách trừ đi khoản doanh thu bổ sung được mang đến từ Data 
General, chúng ta có thế thấy là khối lượng các công việc kinh doanh hiện có của EMC chỉ tăng từ 
5,4 tỷ đô la trong năm 1998 lên 5,6 tỷ đô la trong năm 1999, một mức tăng chỉ có 3,6%. Nói cách 
khác, tốc độ tăng trưởng thực sự của EMC là hầu như bằng không, thậm chí ngay trong năm mà mối 
lo sợ về con bọ máy tính "Y2K" đã làm cho nhiều công ty phải chi một lượng tiền kỷ lục vào công 
nghệ mới [3 64]. 


218 



VIỆC BẺ CONG MỘT CÁCH ĐƠN GIẢN CƯỚC VẬN CHUYẾN 

Không giống như EMC, Expeditors International vẫn chưa học được cách bay lên. Mặc dù các 
cố phiếu của công ty này đã tăng 30% mỗi năm trong những năm 1990, hầu hết sự tăng mạnh này là 
đến vào tận lúc cuối cùng, khi mà chứng khoán phi tới tỷ suất lợi nhuận 109,1% trong năm 1999. 
Vào năm trước đó các cổ phiếu của Expeditors chỉ tăng có 9,5%, tụt sau chỉ số s&p 500 tới hon 19 
điếm phần trăm. 

Còn về kinh doanh thì sao? Expeditors đã tăng trưởng một cách thực sự nhanh chóng: từ năm 
1995, doanh thu của nó tăng với nhịp độ trung bình hàng năm là 19,8%, tăng gần như 3 lần trong 
giai đoạn kết thúc vào năm 1999 ở mức 1,4 tỷ đô la. Và lợi tức trên một cố phiếu đã tăng 25,8% một 
năm, trong khi cố tức tăng với nhịp độ 27% một năm. Expeditors không nợ dài hạn, và vốn hoạt 
động của nó tăng gần gấp đôi kể từ năm 1995. Theo Value Line, giá trị số sách trên một cố phiếu 
của Expeditors đã tăng 124% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn đã thêm hon một phần ba đến 21% . 

Theo bất cứ tiêu chí nào, Expeditors là một doanh nghiệp tuyệt vời. Song một công ty chuyến 
phát hàng hóa nhỏ, với trụ sở ở Seattle và hầu hết các hoạt động là ở châu Á thì hầu như không 
được biết tới ở Phố Wall. Chỉ có 32% số cố phiếu của công ty được sở hữu bởi các tổ chức đầu tư 
thực vậy, Expeditors chỉ có 8500 cố đông. Sau khi tăng gấp đôi vào năm 1999, chứng khoán của 
công ty được định giá ở mức gấp 39 lần lợi nhuận ròng Expeditors đã kiếm được cho năm đó - 
không còn ở bất kỳ chồ nào gần mức rẻ nữa, mà nằm gần ngay dưới mức định giá cao một cách 
chóng mặt của EMC. 

MIỀN ĐÁT HỨA? 

Đen cuối năm 1999, Exodus Communications dường như đã dần các cổ đông thẳng tới miền 
đất của sữa và mật ong. Chứng khoán nhảy vọt 1005,8% trong năm 1999 - đủ đế chuyến 10.000 đô 
la đầu tư vào ngày 1/1 thành hon 1 10.000 đô la vào ngày 31/12. Các nhà phân tích chứng khoán 
Internet hàng đầu của Phố Wall, kế cả người ảnh hưởng to lớn là Henry Blodget của Merill Lynch, 
đã dự báo là chứng khoán sẽ tăng thêm nữa 25% đến 125% trong năm tới. 

Và tốt hon tất cả, trong con mắt của các nhà kinh doanh trực tuyến đang ngốn ngấu trên những 
thành tựu của Exodus, là thực tế chứng khoán đã chia tách 2 cho 1 ba lần trong năm 1999. Trong 
một lần chia tách chứng khoán 2 cho 1 , một công ty tăng gấp đôi số cổ phiếu của nó và giảm giá của 
chúng xuống một nửa - như vậy, kết cục là một cố đông sở hữu số cố phiếu nhiều gấp đôi, và mỗi 
cố phiếu được định giá bằng một nửa mức trước đó. Vậy thì có gì hay ho về điều đó? Hãy hình 
dung bạn đưa cho tôi 10 cent, và sau đó tôi đưa lại cho bạn hai đồng xu 5 xu và hỏi "Bạn có cảm 
thấy là mình bây giờ giàu hon không?". Bạn có lẽ sẽ kết luận rằng hoặc tôi là một thằng ngốc, hoặc 
tôi đã nhầm khi cho bạn là ngốc. Thế mà trong con điên loạn về chứng khoán chấm com của năm 
1999, các nhà kinh doanh trực tuyến đã hành động như thể là hai đồng xu 5 xu có giá trị hon một 
đồng 10 cent. Thực vậy, chỉ mới có tin là một chứng khoán nào đó sẽ được chia tách 2 cho 1 là 
ngay lập tức giá cố phiếu đã tăng lên 20% hoặc hon nữa. 

Vì sao? Bởi vì có nhiều cổ phiếu hon làm người ta cảm thấy mình giàu hon. Một người mua 
100 cổ phiếu của Exodus vào tháng 1 sê thấy chúng biến thảnh 200 khi chứng khoán được chia tách 
vào tháng 4, sau đó 200 cố phiếu này lại biến thành 400 vào tháng 8, và sau đó 400 lại biến thành 
800 vào tháng 12. Điều gây phấn khích cho những người đó khi họ nghĩ là họ có thêm 700 cổ phiếu 
chỉ bằng cách sở hữu 100 cổ phiếu lúc ban đầu. Đối với họ điều này được cảm thấy như là "tìm thấy 


219 



tiền" - đừng quan tâm đến việc giá trên mỗi cổ phiếu đã bị cắt giảm một nửa sau mồi lần chia 
tách[365]. Vào tháng 12/1999, một cố đông hân hoan của Exodus, nguời đã tuân theo phuong cách 
"đua tôi một đô la" đã hớn hở trên một bảng tin nhan trực tuyến: “Tôi sẽ giữ các cố phiếu này cho 
đến khi tôi 80 tuổi, “bởi vì” sau khi nó đuợc chia tách hàng trăm lần trong những năm tới đây, tôi sẽ 
tiến gần đến việc trở thành một giám đốc điều hành"[366]. Còn công việc kinh doanh của Exodus 
thì sao? Graham có lẽ sẽ không chạm đến nó bằng cái sào dài ba mét và một bộ trang bị phòng độc. 
Doanh thu của Exodus bùng nố - tăng từ 52,7 triệu đô la năm 1998 lên 242,1 triệu đô la năm 1999 - 
song nó đã thua lồ 130,3 triệu đô la trên các doanh thu này trong năm 1999, gần nhu gấp đôi số thua 
lỗ của nó trong năm truớc đó. Exodus có 2,6 tỷ đô la nợ tống cộng và thèm khát tiền đến mức nó đã 
vay 971 triệu đô la chỉ riêng trong tháng 12. Theo báo cáo năm của Exodus, khoản vay này đã làm 
tăng thêm hon 50 triệu đô la tiền trả lãi của công ty trong năm tiếp theo. Công ty bắt đầu năm 1999 
với 156 triệu đô la tiền mặt và, thậm chí cả sau khi huy động 1,3 tỷ đô la tiền vốn mới, đã kết thúc 
năm đó với một cân đối tiền mặt là 1 tỷ đô la - có nghĩa là các hoạt động kinh doanh của công ty đã 
ngốn mất hon 400 triệu đô la tiền mặt trong năm 1999. Làm sao một công ty nhu vậy có thế bao giờ 
trả đuợc nợ? 

Song, tất nhiên, các nhà kinh doanh trực tuyến chỉ tập trung vào việc chứng khoán tăng nhanh 
và xa đến thế nào, chứ không tập trung vào việc liệu công ty có khỏe mạnh không. "Cố phiếu này", 
một nhà kinh doanh sử dụng tên trên màn hình là "Launch_Padl999" ("Bệ phóng 1999") đã khoác 
lác, "sẽ chỉ tiếp tục tăng đến vô hạn và hon nữa"[367]. 

Sự phi lý ngu xuấn trong dự báo của Lauch Pad - cái gì "hon" cả vô hạn? - là lời nhắc nhở 
tuyệt vời về một trong những cảnh báo kinh điến của Graham. 

"Nhà đầu tu hôm nay", Graham nói với chúng ta, quan tâm tới dự báo tuông lai đến mức anh ta 
sẵn sàng trả truớc một số tiền hậu hĩnh cho việc này. Như vậy, điều mà anh ta suy đoán bằng biết 
bao nhiêu nghiên cứu và quan tâm có thế thực sự sẽ xảy ra và không mang lại cho anh ta bất kỳ lợi 
nhuận nào. Neu điều đó không được vật chất hóa ở mức độ được kỳ vọng, anh ta thực sự có thế phải 
đối mặt với thua lồ nghiêm trọng tạm thời và thậm chí có thế là vĩnh viễn."[368]. 

CÁC CHỮ E KẾT THÚC Ở ĐÂU? 

Bốn chứng khoán này đã diễn biến thế nào sau năm 1999? 

Emerson Electric vần tiếp tục thắng 40,7% trong năm 2000. Mặc dù các cố phiếu đã mất tiền 
trong cả hai năm 2000 và 2001, song chúng cũng đã kết thúc năm 2002 với 4% thấp hon giá cuối 
cùng của chúng năm 1999. 

EMC cũng tăng trong năm 2000, thắng 21,7%. Song sau đó các cổ phiếu đã mất 79,4% trong 
năm 2001 và mất thêm 54,3% nữa trong năm 2002. Điều này đã dần đến chúng còn 88% dưới mức 
của cuối năm 1999. Còn dự báo 10 tỷ đô la doanh thu vào năm 2001 thì sao? EMC đã kết thúc năm 
đó với doanh thu chỉ có 7, 1 tỷ đô la (và một khoản thua lồ ròng 508 triệu đô la). 

Trong khi đó cứ như thế là thị trường giá xuống không hề tồn tại, các cổ phiếu của Expeditors 
International vẫn tiếp tục tăng 22,9% trong năm 2000, 6,5% trong năm 2001, và 15,1% nữa trong 
năm 2002 - kết thúc năm đó với hầu như là 5 1% cao hon giá của chúng vào năm 1999. 


220 



cổ phiếu của Exodus mất 55% trong năm 2000 và 99,8% trong năm 2001. Vào ngày 
26/9/2001, Exodus nộp đon đế được bảo hộ phá sản theo chưong 11. Hầu hết các tài sản của công ty 
này được mua lại bởi Cable & Wireless, một công ty viễn thông khống lồ của Anh. Thay vì dần các 
cố đông của mình đến miền đất hứa, Exodus đã đế họ bị đày ải giữa vùng đất hoang mạc. Tại thời 
điếm đầu năm 2003, lần giao dịch cuối cùng của chứng khoán Exodus là ở giá 1 xu (penny) một cổ 
phiếu. 


221 



CHƯƠNG 14 

LựA CHỌN CHỨNG KHOÁN VỚI NHÀ ĐẦU Tư PHÒNG THỦ 

Đây là lúc quay trở lại một số ứng dụng rộng hon của kỳ thuật phân tích chứng khoán. Do 
chúng tôi đã mô tả một cách tống quát các phuong châm đầu tu đối với hai loại nhà đầu tu của 
chúng ta[369]. Điều sẽ là họp lý đối với chúng tôi bây giờ là trình bày phân tích chứng khoán bắt 
đầu có hiệu lực nhu thế nào trong việc thực hiện các phuong châm đầu tu đó. Nhà đầu tu phòng thủ 
nào tuân theo các gợi ý của chúng tôi sẽ chỉ mua các trái phiếu cấp cao cộng với một danh sách đa 
dạng các cổ phiếu thuờng hàng đầu. Anh ta sẽ phải tin chắc rằng giá mà tại đó anh ta đã mua các 
chứng khoán đó không phải là cao một cách quá mức nhung đuợc phân định theo các tiêu chí có thế 
áp dụng. 

Đe thiết lập danh sách đa dạng này, anh ta có sự lựa chọn giữa hai cách tiếp cận, đó là danh 
mục đầu tu đa dạng DJIA và danh mục đầu tu đuợc kiểm định theo định luợng. Với dạng thứ nhất, 
anh ta mua một tập hợp tiêu biểu thực sự các phát hành chứng khoán hàng đầu, bao gồm cả các 
công ty tăng truởng nhanh đuợc ua chuộng có cổ phiếu đuợc bán ở mức hệ số nhân đặc biệt cao, và 
các doanh nghiệp ít đuợc ua chuộng hon và ít đắt tiền hon. Điều này có thế đuợc thực hiện, có lẽ 
bằng cách đon giản nhất là mua cùng một số luợng toàn bộ 30 cố phiếu trong chỉ số trung bình công 
nghiệp Dow Jones (DJIA). Mồi loại mười cổ phiếu, ở mức giá trung bình là 900 đô la, sẽ tốn tống 
cộng khoảng 16.000 đô la[370]. Trên cơ sở số liệu số sách quá khứ, anh ta có thế kỳ vọng một cách 
áng chừng các kết quả tương tự trong tương lai bằng cách mua các cố phiếu của vài quỹ đầu tư tiêu 
biếu[371]. Lựa chọn thứ hai của anh ta sẽ là áp dụng một bộ tiêu chuẩn đối với mồi lần mua, đế 
đảm bảo chắc chắn là anh ta đã có được (1) một mức tối thiếu về chất lượng trong kết quả hoạt động 
quá khứ và vị thế tài chính hiện tại của công ty và cả (2) một mức tối thiếu về số lượng xét về lợi 
tức và tài sản có trên một đô la giá mua. Vào cuối chương trước, chúng ta đã liệt kê bảy tiêu chí chất 
lượng và số lượng được đề xuất để lựa chọn các cổ phiếu thường cụ thể. Hãy cho phép chúng tôi 
mô tả các tiêu chí đó theo thứ tự. 

Quy mô doanh nghiệp phù họp Tất cả các con số tối thiếu của chúng tôi chắc phải là tùy chọn, 
đặc biệt là trong vấn đề quy mô được đòi hỏi. Ý tưởng của chúng tôi là đế loại trừ các công ty nhỏ 
có thế khó tránh được các thăng trầm trên mức trung bình, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp 
(cũng có các cơ hội tốt trong các doanh nghiệp như vậy, song chúng tôi không xem chúng là phù 
họp với nhu cầu của nhà đầu tư phòng thủ). Hãy cho phép chúng tôi sử dụng các số lượng làm tròn: 
không ít hơn 100 triệu đô la doanh số năm đối với một công ty công nghiệp và không ít hơn 50 triệu 
đô la tống tài sản có đối với một công ty cung cấp tiện ích công cộng. 

2. Tình hình tài chính đủ mạnh. Đối với các công ty công nghiệp, tài sản có hiện tại phải ít nhất 
gấp đôi tài sản nợ hiện tại - cái gọi là tỷ lệ 2 trên 1 . Ngoài ra, nợ dài hạn phải không được vượt tài 
sản có ròng hiện tại (hay là "vốn lưu động"). Đối với các công ty cung cấp tiện ích công cộng, nợ 
không được vượt quá hai lần vốn cố phần chứng khoán (theo giá trị số sách). 

3. Sự ốn định của lợi tức. Một số lợi tức nào đó đối với cố phiếu thường trong mỗi năm của 
mười năm gần đây. 

4. Lịch sử trả cố tức. Chi trả cố tức không gián đoạn trong ít nhất 20 năm gần đây. 


222 



5. Tăng trưởng cố tức Mức tăng ít nhất là một phần ba về lợi tức trên một cố phiếu trong 10 
năm gần đây sử dụng mức trung bình của ba năm vào lúc bắt đầu và kết thúc. 

6. Tỷ lệ giá/lợi tức vừa phải Giá hiện tại không được vượt quá 15 lần lợi tức trung bình của 
ba năm gần đây. 

7. Tỷ lệ giá trên tài sản có vừa phải Giá hiện tại không được lớn hon 1,5 lần giá trị số sách 
được báo cáo gần đây nhất. Tuy nhiên, một hệ số nhân về lợi tức nhỏ hon 15 có thế biện minh cho 
hệ số nhân của tài sản có cao hon một cách tuông ứng. Như là quy tắc đại khái, chúng tôi đề xuất là 
tích của hệ số nhàn với tỷ lệ giá trên giá trị số sách không được vượt quá 22,5 (con số này tưong 
ứng với 15 lần lợi tức và 1,5 lần giá trị số sách. Nó sẽ chấp nhận một phát hành bán với giá chỉ gấp 
9 lần lợi tức và 2,5 lần giá trị tài sản có, vân vân). 

NHẬN XÉT CHUNG 

Các yêu cầu này được thiết lập riêng cho nhu cầu và tính cách của các nhà đầu tư phòng thủ. 
Chúng sẽ loại bỏ một phần lớn các cố phiếu thường với tư cách là các ứng cử viên vào danh mục 
đầu tư, và theo hai cách trái ngược nhau. Một mặt, chúng sẽ loại ra các công ty nào (1) quá nhỏ, (2) 
trong điều kiện tài chính tưong đối yếu, (3) có tiền sử thâm hụt trong số liệu 10 năm của chúng, và 
(4) không có lịch sử lâu dài về chi trả cố tức liên tục. Trong các phép kiểm tra đó phép kiểm tra 
nghiêm ngặt nhất trong các các điều kiện tài chính gần đây là phép kiểm tra về sức mạnh tài chính. 
Một số lượng đáng kế các doanh nghiệp lớn và trước đây đã cố thủ mạnh mẽ đã làm yếu đi tỷ lệ 
hiện tại của họ hoặc mở rộng quá mức việc vay nợ của họ hoặc cả hai, trong những năm gần đây. 

Hai tiêu chí cuối cùng của chúng tôi là loại trừ theo hướng ngược nhau, bằng cách đòi hỏi nhiều 
lợi tức hon và nhiều tài sản có hon trên một đô la giá so với các phát hành ưa chuộng có thế cung 
cấp được. Đây tuyệt nhiên không phải là quan điểm tiêu chuẩn của các nhà phân tích tài chính. 

Thực sự thì phần lớn họ sẽ đòi hỏi là thậm chí các nhà đầu tư thận trọng cũng phải sẵn sàng trả giá 
hậu hĩnh cho các chứng khoán của các công ty được lựa chọn. Chúng tôi đã diễn giải quan điếm 
tưong phản của mình ở trên, nó dựa chủ yếu vào sự thiếu vắng một nhân tố an toàn phù họp khi một 
phần quá lớn của giá lại phải phụ thuộc vào lợi tức tăng đều đặn trong tuông lai. Bạn đọc sẽ phải 
quyết định vấn đề quan trọng này cho chính mình - sau khi cân nhắc các lập luận của cả hai phía. 

Mặc dù vậy, chúng tôi chọn việc đưa vào một yêu cầu vừa phải về tăng trưởng trong thập kỷ 
gần đây nhất. Không có nó thì một công ty tiêu biếu sẽ thế hiện sự thoái hóa, ít nhất là xét trên một 
đô la vốn đầu tư. Không có lý do gì đế nhà đầu tư phòng thủ đưa các công ty như vậy vào danh mục 
đầu tư của mình - thậm chí mức giá là đủ thấp đế có thế đánh giá chúng như là các co hội giá hời. 

Con số gợi ý tối đa 1 5 lần lợi tức có lẽ sẽ dần đến một danh mục đầu tư tiêu biếu với hệ số nhàn 
giả dụ là từ 12 đến 13 lần. Hãy lưu ý là vào tháng 2/1972, American Tel. & Tel. đã bán ở mức 1 1 
lần lợi tức ba năm (và hiện tại) của nó, còn Standard Oil of Calilbrnia đã bán ở mức dưới 10 lần lợi 
tức gần đây nhất của nó. Khuyến nghị co bản của chúng tôi là danh mục đầu tư chứng khoán, khi 
được mua, phải có tỷ số lợi tức/giá tống cộng - là nghịch đảo của tỷ số p/ E - ít nhất là bằng với lãi 
suất trái phiếu cấp cao hiện tại. Điều đó có nghĩa là tỷ lệ P/E không cao hon 13,3% so với lãi suất 
trái phiếu AA là 7,5%[372]. 

Áp dụng tiêu chí của chúng tôi vào DJIA vào cuối năm 1970 Tất cả các tiêu chí đề xuất của 
chúng tôi đã được các phát hành chứng khoán của DJIA vào cuối năm 1970 đáp ứng, song có hai 


223 



trong số các phát hành đó chỉ vừa đủ. ở đây là một khảo sát dựa trên giá đóng cửa của năm 1970 và 
các con số liên quan đến nó (các số liệu co bản đối với mỗi công ty đuợc nêu trong các bảng 14-1 
và 14-2). 

BÁNG 14-1 : Số liệu co bản về 30 chứng khoán trong chỉ số trung bình công nghiệp Dow 
Jones vào ngày 30/ 9/197 1 



30/9/ 

1971 

30/9/ 

1971 

Trung Trung 

bình bình 

1968-1970 1958-1960 

CỐ tức từ 

năm 

Giá trị tài ỉản 
ròng 

CỐ tức hiện 
tại 

Allied Chemical 

32,5 

1,40 

1,82 

2,14 

1887 

26,02 

1,20 

Aluminum Co. of 

Am. 

45,5 

4,25 

5,18 

2,08 

1939 

55,01 

1,80 

Amer. Brands 

43,5 

4,32 

3,69 

2,24 

1905 

13,46 

2,10 

Amer. Can 

33,25 

2,68 

3,76 

2,42 

1923 

40,01 

2,20 

Amer. Tel. & Tel. 

43 

4,03 

3,91 

2,52 

1881 

45,47 

2,60 

Anaconda 

15 

2,06 

3,90 

2,17 

1936 

54,28 

không 

Bethlehem Steel 

25,5 

2,64 

3,05 

2,62 

1939 

44,62 

1,20 

Chrysler 

28,5 

1,05 

2,72 

( 0 , 13 ) 

1926 

42,40 

0,60 

DuPont 

154 

6,31 

7,32 

8,09 

1904 

55,22 

5,00 

Eastman Kodak 

87 

2,45 

2,44 

0,72 

1902 

13,70 

1,32 

General Electric 

61,25 

2,63 

1,78 

1,37 

1899 

14,92 

1,40 

General Foods 

34 

2,34 

2,23 

1,13 

1922 

14,13 

1,40 

General Motors 

83 

3,33 

4,69 

2,94 

1915 

33,39 

3,40 

Goodyear 

33,5 

2,11 

2,01 

1,04 

1937 

18,49 

0,85 

Inter. Harvester 

28,5 

1,16 

2,30 

1,87 

1910 

42,06 

1,40 

Inter. Nickel 

31 

2,27 

2,10 

0,94 

1934 

14,53 

1,00 

Inter. Paper 

33 

1,46 

2,22 

1,76 

1946 

23,68 

1,50 

johns-Manville 

39 

2,02 

2,33 

1,62 

1935 

24,51 

1,20 

Owens-Illinois 

52 

3,89 

3,69 

2,24 

1907 

43,75 

1,35 

Procter & Gamble 

71 

2,91 

2,33 

1,02 

1891 

15,41 

1,50 

Sears Roebuck 

68,5 

3,19 

2,87 

1,17 

1935 

23,97 

1,55 

std . oil of Calií. 

56 

5,78 

5,35 

3,17 

1912 

54,79 

2,80 

std . oil of N . J . 

72 

6,51 

5,88 

2,90 

1882 

48,95 

3,90 

Swift & Co, 

42 

2,56 

1,66 

1,33 

1934 

26,74 

0,70 

Texaco 

32 

3,24 

2,96 

1,34 

1903 

23,06 

1,60 

Union Carbide 

43,5 

2,59 

2,76 

2,52 

1918 

29,64 

2,00 

United Aircraít 

30,5 

3,13 

4,35 

2,79 

1936 

47,00 

1,80 

u . s . Steel 

29,5 

3,53 

3,81 

4,85 

1940 

65,54 

1,60 

VVestinghouse 

96,5 

3,26 

3,44 

2,26 

1935 

33,67 

1,80 

Woolworth 

49 

2,47 

2,38 

1,35 

1912 

25,47 

1,20 


224 



a. Đã điều chỉnh đối với các cố tức chứng khoán và chia tách chứng khoán. 

BẢNG 14-2: Các tỷ số quan trọng của các chứng khoán DJIA tại thời điểm ngày 30/9/1971 



Giá trên lợi 


Tăng trưởng lợi 





tức 

Mức hoa lợi cổ 

tức 

Tài sản có hiện tại / Tài sản 

Tài sản ròng 

Giá/giá trị 


9/ 

1968- 

tức hiện tại 

1968-1970 so 

nợ hiện tại (CA/CL)a 

hiện tại / nợb 

tài sản ròng 


1971 

1970 


với 1958-1960 




Allied 

Chemical 

18,3 

X 

18,0 

X 

3,7% 

(-15,0%) 

2,1 X 

74% 

125% 

Aluminum 

Co. of Am. 

10,7 

8,8 

4,0 

149,0% 

2,7 

51 

84 

Amer. 

Brands 

10,1 

11,8 

5,1 

64,7 

2,1 

138 

282 

Amer. Can 

12,4 

8,9 

6,6 

52,5 

2,1 

91 

83 

Amer. Tel. 

& Tel. 

10,8 

11,0 

6,0 

55,2 

1,1 

— c 

94 

Anaconda 

5,7 

3,9 

— 

80,0 

2,9 

80 

28 

Bethlehem 

Steel 

12,4 

8,1 

4,7 

16,4 

1,7 

68 

58 

Chrysler 

27,0 

10,5 

2,1 

— d 

1,4 

78 

67 

DuPont 

24,5 

21,0 

3,2 

(-9,0) 

3,6 

609 

280 

Eastman 

Kodak 

35,5 

35,6 

1,5 

238,9 

2,4 

1764 

635 

General 

Electric 

23,4 

34,4 

2,3 

29,9 

1,3 

89 

410 

General 

Foods 

14,5 

15,2 

4,1 

97,3 

1,6 

254 

240 

General 

Motors 

24,4 

17,6 

4,1 

59,5 

1,9 

1071 

247 


BẢNG 14-2: Các tỷ số quan trọng của các chứng khoán DJIA tại thời điểm ngày 30/9/1971 
(Tiếp theo) 


225 




Giá trên lợi 
tức 

9/ 1968- 

1971 1970 

Mức hoa lợi cố 
tức hiện tại 

Tăng trưởng lợi 
tức 

1968-1970 so 

với 1958-1960 

Tài sản có hiện tại / Tài sản 
nợ hiện tại (CA/CL)a 

Tải sản ròng 
hiện tại / nợb 

Giá/giá trị 
tài sản ròng 

Goodyear 

15,8 

16,7 

2,5 

93,3 

1 

2,1 

129 

80 

Inter. Harvester 

24,5 

12,4 

4,9 

23,0 

2,2 

191 

66 

Inter. Nickel 

13,6 

16,2 

3,2 

123,4 

2,5 

131 

213 

Inter. Paper 

22,5 

14,0 

4,6 

26,1 

2,2 

62 

139 

Johns-Manville 

19,3 

16,8 

3,0 

43,8 

2,6 

- 

158 

Ovvens-Illinois 

13,2 

14,0 

2,6 

64,7 

1,6 

51 

118 

Procter & Gamble 

24,2 

31,6 

2,1 

128,4 

2,4 

400 

460 

Sears Roebuck 

21,4 

23,8 

1,7 

145,3 

1,6 

322 

285 

std. Oil of Calií. 

9,7 

10,5 

5,0 

68,8 

1,5 

79 

102 

std. Oil of N.J. 

11,0 

12,2 

5,4 

102,8 

1,5 

94 

115 

Swift & Co. 

16,4 

25,5 

1,7 

24,8 

2,4 

138 

158 

Texaco 

9,9 

10,8 

5,0 

120,9 

1,7 

128 

138 

Union Carbide 

16,6 

15,8 

4,6 

9,5 

2,2 

86 

146 

United Aircraít 

9,7 

7,0 

5,9 

55,9 

1,5 

155 

65 

u. s. Steel 

8,3 

6,7 

5,4 

(-21,5) 

1,7 

51 

63 

VVestinghouse 

29,5 

28,0 

1,9 

52,2 

1,8 

145 

2,86 

Woolworth 

19,7 

20,5 

2,4 

76,3 

1,8 

185 

190 


a. Số liệu được lấy từ kết quả thực hiện của công ty vào cuối năm của tài khóa 1970. 

b. Số liệu được lấy từ số tay công nghiệp của Moody (1971). 

c. Cân đối nợ cho NCA (NCA = tài sản ròng hiện tại), 

d. Thâm hụt được báo cáo cho giai đoạn 1958-1960. 

1 . Quy mô là khá lớn đối với mỗi công ty. 

2. Điều kiện tài chính là phù họp xét về tổng cộng, song không phải đối với mồi công ty[373]. 

3. Một số cố tức được chi trả bởi mỗi công ty ít nhất là từ năm 1940. Năm trong số các số liệu 
cổ tức quay ngược về tận thế kỷ trước nữa. 

4. Lợi tức tống cộng là tuông đối ốn định trong thập kỷ vừa qua. Không có công ty nào thông 
báo thâm hụt trong giai đoạn thịnh vượng 1961-1969, song Chrysler cho thấy một mức thâm hụt 
nhỏ trong năm 1970. 

5. Tăng trưởng tông cộng - so sánh mức trung bình ba năm cách nhau một thập kỷ - là 77% hay 
khoảng 6% mỗi năm. Song 5 trong số các công ty đó đã không tăng trưởng được thêm một phần ba. 

6. Tỷ số của giá cuối năm trên lợi tức trung bình ba năm là 839 đô la trên 55,5 đô la, hay là 
1 5 trên 1 - vừa đúng bằng giới hạn trên mà chúng tôi đề xuất. 


226 



7. Tỷ số giá trên giá trị tài sản ròng là 839 trên 562 - cũng vừa vặn trong phạm vi giới hạn mà 
chúng tôi đề xuất là từ 1,5 đến 1. 

Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn áp dụng cũng 7 tiêu chí này cho từng công ty riêng rẽ, chúng ta 
sẽ thấy là chỉ có 5 trong số đó là có thế thỏa mãn tất cả các yêu cầu của chúng tôi. Đó sẽ là: 
American Can, American Tel. & Teh, Anaconda, Swift và Woolworth. Các con số tống cộng đối 
với 5 công ty này xuất hiện trong bảng 14-3. Rõ ràng là các công ty đó thế hiện các con số thống kê 
tốt hon so với DJIA nói chung, trừ mặt tốc độ tăng truởng trong quá khứ[374]. 

BÁNG 14-3 Các phát hành trong DJIA thỏa mãn một số tiêu chí đầu tu nhất định vào cuối năm 
1970 



American 

American 


Can 

Tel. & Tel. 

Giá 31/12/1970 

39,75 

48,875 

Giá/lợi tức 

11,0 X 

12,3 X 

Giá/lợi tức, 3 năm 

10,5 X 

12,5 X 

Giá/Trị giá số sách 

99% 

108% 

Tài sản ròng hiện tại 

2.2 X 

k.c. 

Tài sản ròng hiện tại/nợ 

110% 

k.c. 

Chỉ số ổn định 

85 

100 

Tăng trưởng 

55% 

53% 


Anaconda 

21 

Swift 

30,125 

Woolworth 

36,5 

Average, 

5 Companies 

6,7 

13,5 

14,4 

1 1,6 X 

5,4 

18,1 X 

15,1 X 

12,3 X 

38% 

113% 

148% 

112% 

2,9 

2,3 X 

1,8 Xc 

2,3 X 

120% 

141% 

190% 

140% 

72 

72 

99 

86 

78% 

25% 

73% 

57% 


Xem định nghĩa trên trang 377. Xét thấy Swift đã thể hiện kết quả tốt trong năm tồi tệ 1970, 
chúng tôi bỏ qua sự thiếu hụt của giai đoạn 1968-1970 ở đây. 


Một sự thiếu hụt nhỏ ở đây duới 2 trên 1 đuợc bù đắp bởi một khoản chênh lệch đối với việc 
huy động vốn bằng nợ bổ sung. 


k.c = không có. Nợ của American Tel. & Tel's nhỏ hon so với vốn cố đông chứng khoán của 
nó. 


Việc ứng dụng các tiêu chí cụ thế của chúng tôi vào nhóm chọn lọc các chứng khoán công 
nghiệp này cho thấy là con số thỏa mãn tất cả các phép kiểm định của chúng tôi sẽ là một tỷ lệ phần 
trăm tuông đối nhỏ của tất cả các phát hành chứng khoán công nghiệp đuợc niêm yết. Chúng tôi 
đánh bạo đoán rằng khoảng 100 phát hành chứng khoán thuộc loại này có thế đuợc tìm thấy trong 
cuốn Huớng dần chứng khoán của Standard & Poor's vào cuối năm 1970, chỉ vừa đủ cung cấp cho 
nhà đầu tu một dải thỏa đáng cho lựa chọn cá nhân[375]. 

Sự "hòa tan" các công ty cung cấp tiện ích công cộng Neu bây giờ chúng ta quay sang lĩnh vực 
chứng khoán tiện ích công cộng, chúng ta sẽ thấy một tình huống thuận lợi và hấp dần hon đối với 
nhà đầu tư[376]. 

Ở đây đại đa số phát hành chứng khoán duờng nhu bị cắt bỏ, bởi lịch sử kết quả hoạt động và 
tỷ số giá của chúng, theo nhu cầu của nhà đầu tu phòng thủ nhu chúng ta phân định. Chúng tôi loại 


227 



bỏ một tiêu chí khỏi các phép kiếm định của mình về các chứng khoán tiện ích công cộng - cụ thế là 
tỷ số tài sản có hiện tại trên tài sản nợ hiện tại. Nhân tố vốn lưu động tự lo liệu cho nó trong ngành 
công nghiệp này như một phần của việc liên tục cung cấp vốn cho tăng trưởng bằng việc bán các 
trái phiếu và cố phiếu. Chúng tôi có đòi hỏi một tỷ lệ thích họp vốn cổ phiếu trên nợ[377]. 

Trong bảng 14-4, chúng tôi trình bày một bản so lược tóm tắt của 15 chứng khoán nằm trong 
chỉ số trung bình tiện ích công cộng Dow Jones. Đe so sánh, bảng 14-5 đưa ra một bức tranh tưong 
tự về lựa chọn ngẫu nhiên của 15 chứng khoán tiện ích công cộng khác được lấy ra từ danh sách 
niêm yết của sở Giao dịch Chứng khoán New York. 

BÁNG 14-4: số liệu về 15 chứng khoán trong chỉ số trung bình Dow Jones ngành tiện ích công 
cộng vào. 



Giá 30/9/ 

Lợi 

CỒ 

Giá trị sổ 

Giá/lợi 

Giá/giá trị 

Tỷ suất 

Lợi tức trên một cổ phiễu 1 


1971 

tức (a) tức 

sách 

tức 

sổ sách 

cổ tức 

so với năm 1960 

Am. Elec. 

Power 

26 

2,40 

1,70 

18,86 

11 X 

138% 

6,5% 

+87% 

Cleveland El. III. 

34,75 

3,10 

2,24 

22,94 

11 

150 

6,4 

86 

Columbìa Gas 
System 

33 

2,95 

1,76 

25,58 

11 

129 

5,3 

85 

Commonwealth 

Edison 

35,5 

3,05 

2,20 

27,28 

12 

130 

6,2 

56 

Consolidated 

Edison 

24,5 

2,40 

1,80 

30,63 

10 

80 

7,4 

19 

Consd. Nat. 

Gas 

27,75 

3,00 

1,88 

32,11 

9 

86 

6,8 

53 

Detroit Edison 

19,25 

1,80 

1,40 

22,66 

11 

84 

7,3 

40 

Houston Ltg. & 
Power 

42,75 

2,88 

1,32 

19,02 

15 

222 

3,1 

135 

Niagara- 
Mohawk Pwr. 

15,5 

1,45 

1,10 

16,46 

11 

93 

7,2 

32 

Pacitic Gas & 

Electric 

29 

2,65 

1,64 

25,45 

11 

114 

5,6 

79 

Panhandle E. 
Pipe L. 

32,5 

2,90 

1,80 

19,95 

11 

166 

5,5 

79 

Peoples Gas 
Co. 

31,5 

2,70 

2,08 

30,28 

8 

104 

6,6 

23 

Philadelphia El. 

20,5 

2,00 

1,64 

19,74 

10 

103 

8,0 

29 

Public Svs. El. & 

Gas 

25,5 

2,80 

1,64 

21,81 

9 

116 

6,4 

80 

Sou. Calif. 

Edison 

29,25 

2,80 

1,50 

27,28 

10 

107 

5,1 

85 

Trung bình 

28,5 

2,66 

1,71 

23,83 

1 0,7 X 

121% 

6,2% 

+65% 


228 



a. ước tính cho năm 1971. 


BÁNG 14-5: số liệu về danh mục thứ hai các chứng khoán tiện ích công cộng vào ngày 


30/9/1971 



Giá 30/9/ 

Lợi tức 

Cổ 

Giá trị sổ 


1971 

a 

tức 

sách 

Alabama Gas 

15,5 

1,50 

1,10 

17,80 

Allegheny Power 

22,5 

2,15 

1,32 

16,88 

Am. Tel. & Tel. 

43 

4,05 

2,60 

45,47 

Am. VVater VVorks 

14 

1,46 

0,60 

16,80 

Atlantic City Elec. 

20,5 

1,85 

1,36 

14,81 

Baltimore Gas & 

Elec. 

30,25 

2,85 

1,82 

23,03 

Brooklyn Union 
Gas 

23,5 

2,00 

1,12 

20,91 

Carolina Pwr. & 

Lt. 

22,5 

1,65 

1,46 

20,49 

Cen. Hudson G. 

& E. 

22,25 

2,00 

1,48 

20,29 

Cen. III. Lt. 

25,25 

2,50 

1,56 

22,16 

Cen. Maine Pwr. 

17,75 

1,48 

1,20 

16,35 

Cincinnati Gas & 

Elec. 

23,25 

2,20 

1,56 

16,13 

Consumers 

Power 

29,5 

2,80 

2,00 

32,59 

Dayton Pwr. & Lt. 

23 

2,25 

1,66 

16,79 

Delmarva Pwr. & 

Lt. 

16,5 

1,55 

1,12 

14,04 

Trung bình 

23,5 

2,15 

1,50 

21,00 


Giá/lợi 

tức 

Giá/giá trị sổ 
sách 

Tỷ suất cổ 
tức 

Lợi tức trên một cổ 
phiếu 

năm 1970 so với năm 

1960 

10X 

87% 

7,1% 

+34% 

10 

134 

6,0 

71 

11 

95 

6,0 

47 

10 

84 

4,3 

187 

11 

138 

6,6 

74 

11 

132 

6,0 

86 

12 

112 

7,3 

29 

14 

110 

6,5 

39 

11 

110 

6,5 

13 

10 

114 

6,5 

55 

12 

113 

6,8 

62 

11 

145 

6,7 

102 

11 

90 

6,8 

89 

10 

137 

7,2 

94 

11 

117 

6,7 

78 

11 X 

112% 

6,5% 

+71% 


Khi năm 1972 bắt đầu thì nhà đầu tu phòng thủ đã có thế có đuợc một lựa chọn khá là rộng rãi 
các cổ phiếu thuờng ngành tiện ích công cộng. Mồi một chứng khoán trong số đó có lẽ là thỏa mãn 
các yêu cầu của chúng tôi về cả kết quả hoạt động lần giá. Các công ty này chào mời anh ta tất cả 
mọi thứ mà anh ta có quyền đòi hỏi từ các đầu tu cố phiếu thuờng đuợc lựa chọn một cách đon 
giản. So với các công ty công nghiệp có tiếng tăm đuợc thế hiện bởi DJIA, họ chào mời bảng số 
liệu tăng truờng quá khứ tốt không kém, cộng với các dao động nhỏ hon của các số liệu năm - đều ở 
mức giá thấp hon so với lợi tức và tài sản có. Mức sinh lợi cố tức cao hon một cách đáng kế. Vị thế 
của các công ty tiện ích là công ty độc quyền đuợc Nhà nuớc quy định chắc hắn sẽ là một lợi thế 
hon là bất lợi đối với nhà đầu tu thận trọng. Theo luật, các công ty tiện ích đuợc quyền định ra mức 
giá đủ bù đắp để thu hút nguồn vốn họ cắn để tiếp tục mở rộng, mà điều này hàm ý những bù đắp 


229 



tương xứng đối với các chi phí tăng cao. Mặc dù quy trình điều tiết thường là rất công kềnh và có lẽ 
là chậm chạp, nó không ngăn cản các công ty tiện ích công cộng kiếm được một tỷ suất lợi nhuận 
kha khá trên vốn đầu tư tăng lên của họ trong nhiều thập kỷ. 

Đối với nhà đầu tư phòng thủ, sự hấp dần chủ yếu của các chứng khoán tiện ích công cộng vào 
thời điếm này có lẽ sẽ là chúng có thế mua được ở cái giá vừa phải so với giá trị số sách. Điều đó có 
nghĩa là anh ta có thế bỏ qua các cân nhắc về thị trường chứng khoán, nếu anh ta muốn, và tự xem 
mình trước hết như người sở hữu một bộ phận các doanh nghiệp được thành lập vững vàng và có lợi 
nhuận cao. Các báo giá thị trường luôn có ở đó đế anh ta có thế tận dụng ưu thế của những thời 
điếm thuận lợi: hoặc đế mua vào ở mức giá thấp hấp dần một cách khác thường, hoặc đế bán ra khi 
giá của chúng có vẻ như chắc chắn là rất cao. 

BÁNG 14-6: Diễn biến về giá và tỷ số giá/lợi tức của các chỉ số trung bình khác nhau trong 
Standard & Poors, 1948 - 1970 


Năm Công nghiệp 

Đường sắt 

Tiện ích công 
cộng 

Giá 

Tỷ sô 

Giá Tỷ số 

Giá Tỷ sô p/ 


P/E 

P/E 

E 

1948 15,34 

6,56 

15,27 4,55 

16,77 10,03 

1953 24,84 

9,56 

22,60 5,42 

24,03 14,00 

1958 58,65 

19,88 

34,23 12,45 

43,13 18,59 

1963 79,25 

18,18 

40,65 12,78 

66,42 20,44 

1968 113,02 

17,80 

54,15 14,21 

69,69 15,87 

1970 100,00 

17,84 

34,40 12,83 

61,75 13,16 


a. Giá tại thời điểm cuối cùng của năm. 

Lịch sử thị trường của các chỉ số tiện ích công cộng - được cô đọng trong bảng 14-6, cùng 
với chỉ số của các nhóm khác - cho thấy là đã có những cơ hội to lớn về lợi nhuận của các đầu tư đó 
trong quá khứ. Mặc dù mức tăng trưởng không được cao như là trong chỉ số công nghiệp, một số 
chứng khoán tiện ích công cộng riêng rẽ đã cho thấy mức độ ốn định giá cao hơn trong hầu hết các 
thời kỳ so với các nhóm khác[378]. Điều gây sửng sốt khi nhìn trong bảng này là tỷ số giá/lợi tức 
tương đối của các công ty công nghiệp và các công ty tiện ích đã thay đổi cho nhau trong vòng hai 
thập kỷ qua. 

Sự đảo ngược này sẽ có nhiều ý nghĩa đối với nhà đầu tư tích cực hơn là nhà đầu tư thụ động. 
Song nó cho thấy là ngay cả các danh mục đầu tư phòng thủ thỉnh thoảng cũng phải được thay đổi, 
đặc biệt nếu như các chứng khoán đã được mua vào có sự tăng giá quá mức một cách rõ rệt và có 
thế được thay thế bằng các phát hành chứng khoán được định giá một cách hợp lý hơn nhiều. Than 
ôi! Sẽ có những khoản thuế lãi vốn cần phải đóng - đối với một nhà đầu tư tiêu biểu thì đó dường 


230 




như cũng giống như là một thứ của nợ đèo bòng. Người đồng minh cũ của chúng ta là kinh nghiệm 
mách bảo ta rằng ở đây thì tốt nhất là nên bán đi và trả thuế, hon là không bán rồi ân hận. 

Đầu tư vào chứng khoán của các doanh nghiệp tài chính. Có một tập họp rất đa dạng các 
doanh nghiệp có thế được xếp dưới tiêu đề "các công ty tài chính". Các doanh nghiệp đó có thế bao 
gồm ngân hàng, công ty bảo hiểm, hội tiết kiệm và cho vay, công ty tín dụng và cho vay khoản nhỏ, 
công ty bán các khoản cho vay thế chấp (mortgage company), và "các công ty đầu tư" (nghĩa là các 
quỳ đầu tư tưong hồ)[379]. Điều đặc trưng của tất cả các doanh nghiệp này là chúng có một phần 
tưong đối nhỏ tài sản của mình ở dưới dạng vật chất - như tài sản cố định hoặc hàng hóa lưu kho - 
song mặt khác hầu hết các hạng mục đều có các phiếu nợ ngắn hạn (short-term obligation) vượt 
nhiều so với lượng vốn cổ phiếu. Như vậy, vấn đề lành mạnh tài chính lại càng quan trọng hon ở 
đây so với trong trường hợp của một doanh nghiệp sản xuất hoặc thưong mại. Điều này, đến lượt 
mình, đã dẫn đến sự ra đời của các dạng điều tiết và giám sát khác nhau, với thiết kế và kết quả tổng 
thế đế đảm bảo chống lại các thông lệ thực hành tài chính không lành mạnh. 

Nói một cách rộng hon, cố phiếu của các công ty tài chính đã tạo ra các kết quả đầu tư tưong tự 
như kết quả của các dạng cố phiếu thường khác. Bảng 14-7 nêu các thay đổi về giá giữa năm 1948 
và 1970 trong sáu nhóm được thế hiện trong các chỉ số giá chứng khoán của Standard & Poor's. 

BÁNG 14-7: Các biến động tuông đối về giá chứng khoản của các loại công ty tài chính khác 
nhau trong khoảng thời gian từ 1948 đến 1970 



1948 

1953 

1958 

1963 

1968 

1970 

Bảo hiểm nhân 
thọ 

17,1 

59,5 

156,6 

318,1 

282,2 

218,0 

Bảo hiểm tài 
sản và nợ 

13,7 

23,9 

41,0 

64,7 

99,2 

84,3 

Các ngân hàng 
Thành phố 
New York 

11,2 

15,0 

24,3 

36,8 

49,6 

44,3 

Ngân hàng bên 
ngoài thành 
phố New York 

16,9 

33,3 

48,7 

75,9 

96,9 

83,3 

Các công ty tài 
chính 

15,6 

27,1 

55,4 

64,3 

92,8 

78,3 

Các công ty 
cho vay khoản 
nhỏ 

18,4 

36,4 

68,5 

118,2 

142,8 

126,8 

Chỉ số tổng 
hợp Standard 
& PooCs 

13,2 

24,8 

55,2 

75,0 

103,9 

92,2 


231 




a. Số liệu cuối năm từ các chỉ số giá chứng khoán của Standard & Poor's. Trung bình của 
1941-1943 = 10. 

Trung bình cho các năm 1941-1943 đuợc lấy là 10, làm mức co sở. Con số cuối năm 1970 nằm 
trong dải từ 44,3 đối với 9 ngân hàng New York đến 218 đối với 1 1 chứng khoán bảo hiếm nhân 
thọ. Trong các khoảng thời gian ngắn hon, có sự dao động đáng kế trong các chuyến động giá tuông 
ứng. Chẳng hạn, các chứng khoán của ngân hàng Thành phố New York diễn biến tuông đối tốt giữa 
năm 1958 và 1968, nguợc lại, nhóm bảo hiểm nhản thọ ngoạn mục lại để mất vị trí trong khoảng 
thời gian giữa năm 1963 và 1968. Các chuyến động trái nguợc này đuợc thấy trong nhiều, có lẽ là 
hầu hết, các nhóm ngành khác nhau nằm trong chỉ số của Standard & Poor's. 

Chúng tôi không có nhận xét hữu ích nào đế đua ra trong lĩnh vực đầu tu rộng lớn này, mà chỉ 
có thể khuyên rằng các tiêu chí số học nhu nhau về giá có liên quan đến lợi tức và giá trị sổ sách 
phải đuợc áp dụng vào việc lựa chọn công ty trong các nhóm đó nhu chúng tôi đã đế xuất đối với 
các đầu tu vào công nghiệp và tiện ích công cộng. 

Các phát hành chứng khoán đưòng sắt. Câu chuyện đuờng sắt là câu chuyện khác xa với 
tiện ích công cộng. Các hãng vận chuyến chịu thiệt hại nặng nề do sự kết họp của cạnh tranh gay 
gắt với sự điều tiết nghiêm ngặt (vấn đề chi phí lao động của các công ty đuờng sắt tất nhiên cũng là 
một khó khăn, song vấn đề này không chỉ giới hạn trong ngành đuờng sắt). Ô tô, xe buýt và hàng 
không đã lấy mất hầu hết việc kinh doanh vận chuyển hành khách của ngành đuờng sắt và để lại 
phần kém lợi nhuận; các xe tải đã lấy đi một luợng lớn hàng vận chuyến của đuờng sắt. Trên một 
nửa số chiều dài đuờng sắt của đất nuớc nằm trong sự phá sản (hay bị "ủy trị") tại các thời điểm 
khác nhau trong vòng 50 năm qua. 

Song nửa thập kỷ đó cũng không phải là hoàn toàn xuống dốc đối với các nhà vận chuyến 
đuờng sắt. Cũng có những giai đoạn thịnh vuợng cho ngành này, đặc biệt là những năm chiến tranh. 
Một số tuyến đuờng sắt đã tìm cách duy trì sức kiếm lời và cố tức của mình bất chấp các khó khăn 
chung. 

Chỉ số Standard & Poor's đã tăng gấp 7 lần từ mức thấp nhất của năm 1942 lên mức cao của 
năm 1968, không kém bao nhiêu so với mức tăng phần trăm của chỉ số chứng khoán tiện ích công 
cộng. Sự phá sản của Penn Central Transportation Co., công ty đuờng sắt quan trọng nhất của 
chúng ta, vào năm 1970 đã gây sốc cho thế giới tài chính. Chỉ mới một năm và hai năm truớc đó, 
chứng khoán của công ty này đuợc bán ở gần mức giá cao nhất trong lịch sử lâu dài của nó, và công 
ty đã chi trả cố tức liên tục trong hon 120 năm! (ở trang 473 duới đây, chúng tôi sẽ trình bày một 
phân tích ngắn gọn về công ty đuờng sắt này đế minh họa làm sao một nguời nghiên cứu có trình độ 
có thế phát hiện ra các điểm yếu đang lớn dần lên trong bức tranh của công ty và khuyên không sở 
hữu chứng khoán của nó). Mức giá thị truờng của các cổ phiếu đuờng sắt nói chung đã bị ảnh 
huởng nghiêm trọng bởi thảm họa tài chính này. 

Thuờng là không thích họp khi đua ra các khuyến nghị có tính chất bao trùm về một loạt các 
lóp chứng khoán, và tuông tự vậy có những lời phản đối đối với sự quy tội rộng, số liệu cố phiếu 
đuờng sắt trong bảng 14-6 cho thấy là cả nhóm nói chung thuờng chào mời các co hội lợi nhuận lớn 
(song theo quan điếm của chúng tôi, các sự tăng lớn hầu hết là không có lý do xác đáng). Hãy cho 
phép chúng tôi giới hạn đề xuất của chúng tôi nhu sau: không có lý do thuyết phục nào đế nhà đầu 
tu sở hữu các cổ phiếu đuờng sắt; truớc khi mua, anh ta phải chắc chắn là anh ta nhận đuợc thật 


232 



nhiều giá trị cho số tiền của mình làm cho thành ra nếu tìm kiếm bất kỳ một cái gì khác thay thế nó 
sẽ là không họp lý[380]. 

Độ chọn lọc đối với nhà đầu tư phòng thủ Mồi một nhà đầu tư có lẽ đều muốn danh mục đầu 
tư của anh ta là tốt hon hoặc triển vọng hon so với trung bình. Do vậy, bạn đọc sê hỏi là liệu, nếu 
anh ta tìm được cho mình một cố vấn hoặc một nhà phân tích chứng khoán có trình độ, anh ta có lẽ 
không thế trông mong mình sê được cung cấp một gói đầu tư thực sự có giá trị vượt trội. "Suy cho 
cùng", anh ta có thế nói, "các quy tắc mà ông đã phác thảo là khá đon giản và dề dàng. Một nhà 
phân tích được đào tạo ở mức cao hắn phải có khả năng sử dụng tất cả kỹ năng và kỳ thuật của mình 
đế hoàn thiện một cách đáng kế một cái gì đó hiến nhiên như danh mục Dow Jones. Neu không, tất 
cả các số liệu thống kê, các tính toán và các suy xét có tính khoa trưong của anh ta là vô dụng cả 
hay sao?” 

Hãy giả sử, như một phép kiểm định thực tế, là chúng ta yêu cầu một trăm nhà phân tích chứng 
khoán hãy chọn ra 5 chứng khoán "tốt nhất" trong chỉ số trung bình Dow Jones mua vào thời điểm 
cuối năm 1970. Chắc chỉ một số ít người sẽ cùng có sự lựa chọn tuông tự và nhiều danh mục sẽ 
khác nhau hoàn toàn. 

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên như thoạt nhìn lúc ban đầu. Lý do co bản ở đây là giá 
hiện tại của mồi một chứng khoán có tiếng tăm phản ánh một cách rõ nét các nhân tố quan trọng 
nhất trong bản số liệu tài chính của nó cộng với sự đánh giá chung về triển vọng tuông lai của nó. 
Do đó, cái nhìn của bất kỳ nhà phân tích nào rằng một chứng khoán nào đó là đáng mua hon so với 
những cái còn lại chắc chắn là lên tới mức độ rất lớn, xuất hiện từ các sở thích cá nhân và kỳ vọng 
của anh ta, hoặc từ việc anh ta đặt trọng tâm vào một tập họp các nhân tố này chứ không vào tập 
họp khác trong công việc định giá của mình. Neu tất cả các nhà phân tích mà đều thống nhất là một 
chứng khoán cụ thế nào đó tốt hon so với tất cả số còn lại thì phát hành chứng khoán đó sẽ tăng giá 
nhanh chóng đến mức sẽ triệt tiêu tất cả các lợi thế trước đó của nó[381]. 

Tuyên bố của chúng tôi rằng giá hiện tại phản ánh cả các nhân tố đã được biết lần các kỳ vọng 
tuông lai là nhằm nhấn mạnh cơ sở hai mặt cho sự định giá thị trường. Tướng ứng với hai loại thành 
phần giá trị này là hai cách tiếp cận về co bản là khác nhau đối với phân tích chứng khoán. Thực ra 
mà nói, mỗi một nhà phân tích có trình độ sẽ nhìn phía trước, hướng về tưong lai hon là nhìn quay 
lại quá khứ, và anh ta cho rằng công việc của mình là hay hay dở phụ thuộc vào cái gì sẽ xảy ra chứ 
không phụ thuộc vào cái gì đã xảy ra rồi. Mặc dù vậy, chính tuông lai có thế được tiếp cận theo hai 
cách khác nhau, có thế được gọi là cách tiếp cận dự đoán (hay phóng chiếu) và cách tiếp cận bảo 
vệ[382]. 

Những ai nghiêng về cách tiếp cận dự đoán sẽ nỗ lực đế dự đoán một cách tưong đối chính xác 
về điều gì công ty thực hiện trong các năm tưong lai - đặc biệt là liệu lợi tức có sê thế hiện được 
mức tăng trưởng đã được tuyên bố và liên tục hay không. Các kết luận đó có thế được dựa trên sự 
nghiên cứu cấn thận các nhân tố như cung và cầu trong một ngành công nghiệp - hay khối lượng, 
giá cả và chi phí - hay chúng có thế được rút ra từ sự phóng chiếu khá ngờ nghệch đường tăng 
trưởng quá khứ vào trong tưong lai. Neu các chuyên gia đó tin chắc là triển vọng tuông đối dài hạn 
là thuận lợi một cách khác thường, họ sẽ hầu như luôn luôn khuyến nghị mua chứng khoán đó mà 
không quan tâm quá nhiều đến mức giá mà tại đó chứng khoán được bán. Đó, chang hạn, là quan 
niệm chung liên quan đến các chứng khoán vận tải hàng không - một quan niệm đã tồn tại nhiều 
năm bất chấp các kết quả tồi tệ một cách đáng lo ngại thường thấy kể từ sau năm 1946. Trong phần 


233 



mở đầu, chúng tôi đã nhận xét về sự mất cân xứng giữa hoạt động giá mạnh mẽ và lịch sử lợi tức 
tương đối đáng thất vọng của ngành công nghiệp này. 

Ngược lại, những ai nghiêng về cách tiếp cận phòng ngừa luôn quan tâm đặc biệt đến giá của 
phát hành chứng khoán tại thời điểm nghiên cứu. Nồ lực của họ là để thuyết phục bản thân mình về 
khoản chênh lệch lớn giữa giá trị hiện tại được thông báo và giá thị trường - rằng chênh lệch đó có 
thể hấp thụ các tiến triển bất lợi trong tương lai. Nói một cách tổng quát, họ không cần thiết phải 
hăng hái đến vậy về các triển vọng dài hạn của công ty như họ cần phải tin tưởng một cách có lý là 
doanh nghiệp sẽ tiếp tục tồn tại. 

Cách tiếp cận thứ nhất, hay cách dự đoán, cũng có thế được gọi là cách tiếp cận theo chất 
lượng, bởi nó nhấn mạnh đến các triển vọng, sự quản lý và các nhân tố khác không đo lường được, 
mặc dù rất quan trọng, nằm dưới một tiêu đề chung là chất lượng. Các tiếp cận thứ hai, hay cách 
phòng ngừa, cũng có thế được gọi là cách tiếp cận định lượng hay thống kê, bởi nó nhấn mạnh đến 
các mối quan hệ có thế đo lường được giữa giá bán và lợi tức, tài sản, cổ tức và vân vân. Một cách 
hoàn toàn ngẫu nhiên, phương pháp định lượng thực ra là sự mở rộng - vào lĩnh vực cổ phiếu 
thường - của quan điểm cho rằng phân tích chứng khoán được xem là phù họp trong việc lựa chọn 
các trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi để đầu tư. 

Theo quan điểm riêng của chúng tôi và trong công việc chuyên môn của mình, chúng tôi luôn 
luôn gắn bó với cách tiếp cận định lượng. Đó là vì trước hết chúng tôi muốn đảm bảo rằng mình sẽ 
nhận được một giá trị dư dật với số tiền của mình theo những điều kiện cụ thể và có thể giải thích 
được. Chúng tôi không muốn chấp nhận các triến vọng và các điều hứa hẹn của tương lai như một 
sự bù đắp cho việc không có được một giá trị đủ lớn trong tay. Đây tuyệt nhiên không phải là quan 
điểm chuẩn mực trong các chuyên gia đầu tư, thực ra, phần lóư họ có lẽ sẽ theo quan điểm là các 
triển vọng, chất lượng quản lý, các tài sản vô hình khác và "nhân tố con người" có sức nặng hơn 
nhiều so với các chỉ dần được đưa ra bởi bất kỳ một nghiên cứu nào về số sách, và bảng cân đối quá 
khứ, và tất cả các con số lạnh lùng khác. 

Do vậy, việc lựa chọn các chứng khoán "tốt nhất" về bản chất là một vấn đề có tính tranh luận 
cao. Lời khuyên của chúng tôi đối với nhà đầu tư phòng vệ là anh ta hãy đế kệ nó. Hãy đế anh ta 
nhấn mạnh sự đa dạng hơn là một lựa chọn cụ thế. Một cách ngẫu nhiên, ý tưởng được chấp nhận 
một cách phố biến về sự đa dạng, ít nhất là một phần, là sự phủ nhận các đòi hỏi đầy tham vọng của 
tính lựa chọn. Neu ai đó có thế chọn được các chứng khoán tốt nhất một cách không sai lắm, kẻ đó 
sẽ chỉ có thua lồ bằng cách đa dạng hóa. Thế nhưng, trong phạm vi giới hạn bốn quy tắc tống quát 
nhất về cổ phiếu thường được khuyến nghị đối với nhà đầu tư phòng vệ (ở trang 135) vẫn có chồ 
cho một sự tự do tương đối lớn về sở thích. Trong trường họp tệ nhất, sự ham mê các sở hữu như 
vậy cũng không gây hại gì; hơn thế nữa, nó có thế bố sung thêm một cái gì đó đáng giá vào kết quả. 
Với tác động ngày càng lớn của sự phát triển công nghệ đến các kết quả dài hạn của công ty, nhà 
đầu tư không thế loại bỏ chúng ra khỏi các tính toán của mình, ở đây, cũng như ở bất cứ đâu, anh ta 
cần phải tìm kiếm một điểm trung dung giữa sự hờ hững và sự nhân mạnh quá mức. 


234 



BÌNH LUẬN VỀ CHƯƠNG 14 

“Người nào dựa vào các lời lãi chắc chắn sẽ khó mà phát triển lên thành rất GIÀU CÓ, người 
nào dựa hoàn toàn vào các cuộc phiêu lưu sẽ thường bị phá sản và đi đến chồ bần cùng; do vậy, 
điều tốt là cảnh giác đề phòng các cuộc phiêu lưu bằng sự chắc chắn, để có thể chống đỡ các thua 
lỗ”. 


-Tôn ông Francis Bacon - 

BẮT ĐẦU KHỞI ĐỘNG 

Bạn cần phải giải quyết thực chất công việc lựa chọn chứng khoán như thế nào? Graham gợi ý 
là nhà đầu tư phòng vệ có thế "theo cách đon giản nhất", là mua mọi chứng khoán trong danh sách 
trung bình công nghiệp Dow Jones. Nhà đầu tư phòng vệ ngày nay thậm chí có thế làm được tốt 
hon thế, bằng cách mua một quỳ chỉ số toàn bộ thị trường chứng khoán nắm giữ hầu như mọi chứng 
khoán nào đáng có. Một quỳ chỉ số chi phí thấp là công cụ tốt nhất từng được tạo ra cho việc đầu tư 
chứng khoán có bảo trì chi phí thấp, và bất kỳ nồ lực nào nhằm hoàn thiện nó sê mất nhiều công sức 
hon (lại chịu nhiều rủi ro hon và chi phí cao hon) so với một nhà đầu tư phòng vệ thực sự có thế 
biện minh được. 

Việc nghiên cứu và lựa chọn các chứng khoán của riêng bạn là không cần thiết; đối với phần 
lớn mọi người, đó thậm chí còn là điều không nên làm. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư phòng vệ rất 
ưa thích sự đa dạng và sự thách thức về mặt trí tuệ của việc lựa chọn chứng khoán. Neu bạn đã sống 
sót qua thị trường giá xuống và vần thích chọn chứng khoán thì không có điều gì mà Graham và tôi 
có thế nói sẽ can ngăn được bạn. Trong trường hợp đó thay vì đưa một quỹ chỉ số toàn bộ thị trường 
chứng khoán thành toàn bộ danh mục đầu tư của bạn, hãy biến nó thành nền tảng cho danh mục đầu 
tư của bạn. Một khi bạn đã có được nền tảng đó rồi, bạn có thế thử nghiệm xung quanh các rìa của 
nó bằng cách lựa chọn chứng khoán của riêng mình. Hãy giữ 90% số tiền chứng khoán của bạn 
trong một quỹ chỉ số, và dành 10% ra đế thử nghiệm việc lựa chọn chứng khoán của riêng bạn. Chỉ 
sau khi bạn xây dựng được cái lõi chắc chắn đó thì bạn mới nên khám phá (đế hiếu được vì sao sự 
đa dạng rộng rãi như vậy lại quan trọng đến thế, xin hãy xem phần đóng khung dưới đây). 

VÌ SAO ĐA DẠNG HÓA? 

Trong thời kỳ thị trường lên giá những năm 1990, một trong những lời phê phán phố biến nhất 
về sự đa dạng là nó hạ thấp tiềm năng của bạn đối với mức sinh lời cao. Xét cho cùng, nếu bạn có 
thế nhận dạng được một Microsoữ tiếp theo, liệu đó có phải điều hợp lý đế bạn cho tất cả trứng của 
mình vào một giỏ đó không? 

Thế đấy. Như nhà châm biếm Will Rogers đã từng nói: "Đừng đánh bạc. Hãy lấy toàn bộ tiền 
dành dụm của bạn và mua một chứng khoán tốt nào đó và hãy giữ nó cho đến khi nó lên giá, khi đó 
hãy bán nó. Neu nó không lên giá, thì đừng mua nó". 

Tuy nhiên, như Rogers đã biết, tầm nhìn trước 20/20 không phải là món quà được ban cho hầu 
hết các nhà đầu tư. Bất kế là chúng ta cảm thấy tự tin đến mức nào, không có cách nào đế biết được 
là liệu một chứng khoán có lên giá cho đến sau khi ta mua nó hay không. Do đó chứng khoán mà 
bạn nghĩ là một "Microsoh tiếp theo" cũng hoàn toàn có thế biến thảnh một MicroStrategy tiếp theo 
(cựu ngôi sao sáng của thị trường chứng khoán đã đi từ 3. 130 đô la trên một cổ phiếu vào tháng 


235 



3/2000 đến 15,10 đô la vào cuối năm 2002, một sự thua lỗ kinh hoàng đến 99,5%)(1). Việc để tiền 
của bạn trải rộng trên nhiều chứng khoán và nhiều ngành công nghiệp là một bảo hiểm đáng tin cậy 
duy nhất chống lại nguy co mắc sai lầm. 

Song đa dạng hóa không chỉ đế giảm thiếu khả năng bạn phạm sai lầm. Nó còn tối đa hóa co 
hội bạn là đúng. Trong những giai đoạn dài, một số ít chứng khoán đã biến thành các "siêu chứng 
khoán" tăng giá tới 10.000% hoặc hon nữa. Tạp chí Money đã nhận dạng 30 chứng khoán có kết 
quả hoạt động tốt nhất trong giai đoạn 30 năm kết thúc vào năm 2002 - và thậm chí với một tầm 
nhìn lại quá khứ 20/20, danh sách này không ổn định một cách đáng sửng sốt. Thay vì rất nhiều 
chứng khoán công nghệ hay y tế, danh sách này lại bao gồm Southwest Airlines, Worthington Steel, 
các cửa hàng giá rẻ Dollar General và nhà sản xuất thuốc lá hít UST Inc(2). Neu bạn nghĩ là bạn có 
lẽ sẽ muốn đánh cuợc lớn đối với bất kỳ chứng khoán nào trong số này nguợc trở lại thời điểm năm 
1972, thì bạn đang choi khăm chính mình. 

Hãy nghĩ về nó theo cách này: trong đống cỏ khô khống lồ của thị truờng, chỉ có một số ít cái 
kim là đã từng tiếp tục tạo ra các lợi nhuận thực sự kếch xù(3). Neu bạn sở hữu càng nhiều cỏ khỏ 
thì xác suất là rốt cuộc bạn sẽ tìm đuợc ít nhất một cái kim trong đó sẽ càng cao. Bằng cách sở hữu 
toàn bộ đống cỏ khô (một cách lý tuởng là thông qua một quỹ chỉ số nắm bắt đuợc toàn bộ thị 
truờng chứng khoán Mỹ), bạn có thế tin tuởng chắc chắn là sẽ tìm đuợc từng cái kim đó và nhu vậy 
thâu tóm đuợc lợi nhuận của tất cả các siêu chứng khoán. Đặc biệt nếu bạn là một nhà đầu tu phòng 
vệ, tại sao lại không đi tìm những cái kim khi mà bạn có thế sở hữu toàn bộ đống cỏ khô? 

1 . Đã đuợc điều chỉnh do chia tách chứng khoán. 

Với nhiều nguời, MicroStrategy thực sự trông giống nhu một Microsoữ tiếp theo vào đầu năm 
2000; chứng khoán của công ty này đã tăng 566,7% trong năm 1999, và Chủ tịch công ty Michael 
Saylor đã tuyên bố rằng "Tuông lai của chúng tôi ngày hôm nay là tốt đẹp hon so với 18 tháng 
truớc đây". Sau này ủy ban chứng khoán và Giao dịch Mỳ đã buộc tội MicroStrategy về các gian 
lận kế toán, và Saylor đã đóng một khoản phạt 8,3 triệu đô la đế dàn xếp những lời buộc tội. 

2. Jon Binger, "30 chứng khoán tốt nhất", Money, Mùa thu năm 2002, trang 88-95. 

3. Lấy ý thành ngữ "needle in a haystack" ("cái kim trong đống cỏ khô") chỉ một vật khó tìm, 
tuông tự nhu thành ngữ "đáy bế mò kim" của Việt Nam. (Chú thích của nguời dịch và Ban biên tập 
tiếng Việt). 

KIỂM ĐỊNH, KIỂM ĐỊNH 

Hãy cập nhật một cách ngắn gọn các tiêu chí lựa chọn chứng khoán của Graham. 

Quy mô họp lý: Ngày nay, "để loại bỏ các công ty nhỏ", hầu hết các nhà đầu tu phòng vệ cần 
phải tránh xa các chứng khoán với tống giá trị thị truờng duới 2 tỷ đô la. Vào đầu năm 2003, điều 
này vẫn còn để lại cho bạn 437 công ty trong chỉ số chứng khoán Standard & Poor’s 500 để từ đó 
lựa chọn. 

Tuy nhiên, các nhà đầu tu phòng vệ ngày nay - không giống những nhà đầu tu vào thời của 
Graham - có thế sở hữu một cách thoải mái các công ty nhỏ bằng cách mua một quỹ tuong hồ 
chuyên về các chứng khoán nhỏ. Một lần nữa, một quỳ chỉ số kiểu nhu Vanguard Small-Cap Index 


236 



là lựa chọn số 1, mặc dù các quỳ đang hoạt động khác cũng có thế có được với chi phí chấp nhận 
được từ các công ty như Ariel, T. Rowe Price, Royce và Third Avenue. 

Tình hình tài chính vững mạnh: Theo các nhà chiến lược thị trường Steve Galbraith và Jay 
Lasus của Morgan Stanley, vào đầu năm 2003, khoảng 120 công ty trong chỉ số s&p 500 thỏa mãn 
phép kiểm định tỷ số hiện tại 2 trên 1 của Graham. Với tài sản có hiện tại ít nhất là gấp đôi tài sản 
nợ hiện có của mình, các công ty này có một cái đệm tưong đối lớn về vốn lưu động, là cái - xét về 
trung bình - sê giữ cho công ty qua được các thời điểm gian khó. 

Phố Wall luôn luôn đầy rẫy những điều trớ trêu cay đắng, và sự tan vỡ của bong bóng chứng 
khoán tăng trưởng đã tạo ra một điều kỳ lạ: trong các năm 1999 và 2000, các chứng khoán công 
nghệ cao, công nghệ sinh học và viền thông được cho là sẽ có sự "tăng trưởng mạnh mẽ", song thay 
vào đó là kết cục phần lớn trong số đó đã mang đến cho các nhà đầu tư sự sụt giảm mạnh mẽ. Song 
đến đầu năm 2003, bánh xe đã quay hết một vòng, và nhiều chứng khoán trong số các chứng khoán 
tăng trưởng mạnh đó đã trở thành bảo thủ về mặt tài chính - được nạp đầy vốn lưu động, thừa thãi 
tiền và thường là hoàn toàn không có nợ. Hình 14-1 cung cấp cho chúng ta một bản mầu. 

Bài học ở đây không phải là các chứng khoán đó là "vật tin cậy" hoặc bạn phải lao tới và mua 
mọi thứ (hay bất kỳ thứ gì) trong bảng này[383]. Thay vào đó bạn nên nghĩ là một nhà đầu tư phòng 
vệ có thế luôn phát tài bằng cách nhìn một cách kiên nhẫn và bình tĩnh qua đống đố nát của thị 
trường giá xuống. Tiêu chí về sức mạnh tài chính của Graham vẫn có hiệu lực: nếu bạn xây dựng 
một rổ đa dạng các chứng khoán với tài sản có hiện tại ít nhất gấp đôi tài sản nợ hiện tại của chúng, 
bạn sẽ đi đến một nhóm các công ty được cung cấp vốn một cách bảo thủ với rất nhiều sức chịu 
đựng. Các giá trị tốt nhất ngày nay thường được thấy trong các chứng khoán nào đã từng nóng một 
thời và sau đó trở nên lạnh. Trong suốt lịch sử, các chứng khoán như vậy thường cho một biên độ 
an toàn mà nhà đầu tư phòng vệ đòi hỏi. 

Sự ốn định của lợi tức: Theo Morgan Stanley, 86% các công ty trong chỉ số s&p 500 có lợi tức 
dưong trong tất cả các năm từ 1993 đến 2002. Do vậy sự nhấn mạnh của Graham về "một số lợi tức 
đối với cổ phiếu thường trong mỗi năm của 10 năm gần đây" vẫn là một phép kiếm định có giá trị - 
đủ nghiêm ngặt đế loại đi những kẻ thua lồ triền miên, song không quá nghiêm khắc đế giới hạn các 
lựa chọn của bạn vào một mẫu nhỏ đến mức không hiện thực. 

Số liệu cổ tức: Tại thời điểm đầu năm 2003, theo Standard & Poor's, 354 công ty trong s&p 
500 (hay 71% tổng số) đã chi trả cổ tức. Không dưới 255 công ty đã chi trả cổ tức trong 20 năm liên 
tục. Và, theo s&p, 57 công ty trong danh sách chỉ số này đã nâng mức cố tức của mình trong ít nhất 
25 năm liền. Đó không phải là đảm bảo rằng các công ty này sẽ làm như vậy mãi mãi, song đó là 
một dấu hiệu làm yên lòng. 

Tăng trưởng lợi tức: Bao nhiêu công ty trong s&p 500 đã tăng mức cổ tức trên một cổ phiếu 
của mình lên "ít nhất là một phần ba" như Graham đòi hỏi, trong vòng 10 năm kết thúc vào năm 
2002? (chúng tôi sẽ tính trung bình lợi tức của mỗi công ty từ năm 1991 đến năm 1993, và sau đó 
xác định liệu lợi tức trung bình từ năm 2000 đến năm 2002 có cao hon ít nhất là 33% không). Theo 
Morgan Stanley, 264 công ty trong s&p 500 thỏa mãn phép kiểm định này. Song ở đây, có lẽ là 
Graham đã đặt một rào chắn rất thấp; 33% tăng trưởng tích lũy trong một thập kỷ là dưới mức tăng 
trung bình năm 3%. Mức tăng trưởng lũy kế lợi tức trên một cố phiếu ít nhất là 50% - hay mức 
trung bình năm 4% - là hoi kém thận trọng. Không ít hon 245 công ty trong chỉ số s&p 500 thỏa 


237 



mãn tiêu chí này vào thời điểm đầu năm 2003, để lại cho nhà đầu tư phòng vệ một danh sách rất dài 
đế chọn lựa (nếu bạn tăng gấp đôi hàng rào tăng trưởng tích lũy lên 100%, hay tăng trưởng trưng 
bình năm 7%, khi đó 198 công ty sẽ bị loại ra). 

Tỷ số P/E vừa phải: Graham khuyến nghị là bạn nên giới hạn mình vào các chứng khoán có giá 
hiện tại không cao hon 1 5 lần lợi tức trung bình trong ba năm gần đây. Thật khó tin là thông lệ phổ 
biến ở Phố Wall ngày nay là định giá các chứng khoán bằng cách chia giá hiện tại của chúng cho 
một cái gọi là "lợi tức của năm sau". Điều này cho ta một cái gì đó đôi khi được gọi là "tỷ số P/E 
phía trước" ("forward P/E ratio"). Song điều vô lý là tính tỷ số giá/lợi tức bằng cách chia giá hiện tại 
đã biết cho một thứ lợi tức tưong lai chưa biết. Vè dài hạn, nhà quản lý tiền tệ David Dreman đã chỉ 
ra rằng 59% dự báo lợi tức "đồng thuận" của Phố Wall bị trượt đích với một khoảng sai số lớn một 
cách đáng hố thẹn - hoặc roi vào việc đánh giá quá cao hoặc roi vào việc đánh giá quá thấp lợi tức 
thực được báo cáo với khoảng sai số ít nhất là 15%[384]. Đầu tư tiền của bạn dựa trên những gì mà 
các nhà tiên tri thiến cận đó dự đoán cho năm sắp tới thì cũng mạo hiểm như việc bạn tự nguyện 
đứng ra gio bia cho một người mù bắn trong cuộc thi bắn cung. Thay vào đó bạn hãy tự mình tính 
toán tỷ số giá/lợi tức của chứng khoán bằng cách sử dụng công thức của Graham về giá hiện tại chia 
cho lợi tức trung bình của ba năm gần đây[385]. 

Tại thời điểm đầu năm 2003, có bao nhiêu chứng khoán trong chỉ số Standard & Poor's 500 
được định giá cao hon 15 lần lợi tức trung bình của các năm từ 2000 đến 2002? Theo Morgan 
Stanley, một con số khá hào phóng là 185 công ty đã qua được phép kiếm định này của Graham. 

Tỷ số giá trên giá trị sổ sách vừa phải. Graham đã khuyến nghị một "tỷ số giá trên tài sản" (hay 
tỷ số trên giá trị số sách) không vượt quá 1,5 lần. Trong những năm gần đây, một tỷ lệ ngày càng 
tăng giá trị của công ty là đến từ các tài sản vô hình như nhượng quyền kinh doanh (íranchises), tên 
nhãn hiệu (brand name), bằng sáng chế và tên thưong mại (trademark). Do các nhân tố này cùng với 
đặc quyền kế nghiệp (goodwill) từ các vụ tiếp quản bị loại khỏi định nghĩa tiêu chuấn về giá trị sổ 
sách, hầu hết các công ty ngày này được định giá với tỷ số giá trên giá trị số sách cao hon nhiều so 
với vào thời của Graham. Theo Morgan Stanley, 123 công ty trong số các công ty thuộc chỉ số s&p 
500 (hay là cứ mồi một trong bốn công ty) được định giá thấp hon 1,5 lần giá trị số sách, cả thảy, 
273 công ty (hay 55% của chỉ số này) có tỷ số giá trên giá trị số sách dưới 2,5. 

HÌNH 14-2: Những con lốc đều đặn Các công ty này đã chi trả cố tức cao hon bằng tiền với 
mỗi một năm qua đi không trừ một năm nào cả 


238 



Công ty 

Lình vực 

Cổ tức 
báng tiên 
mật được 
trả háng 
nãm kê 

từ nám 

Sô lân 

táng cô 
tức háng 
nám 

trong 40 
nám qua 

Cóng ự' 

Lình vực 

Cổ tức 
báng tiên 
mật được 
trả háng 
nám kê 

từ năm 

Sô lần 

tâng cô 
tức háng 
nám 

trong 40 
năm qua 

3M Co 

Còng nghiệp 

1916 

40 

Abbott Laboratories 

Y tể 

1926 

35 

ALLTEL Corp 

Dịch vụ viền thông 

1961 

37 

Altria Group (trước 
đày là Philip Morris) 

Hàng tđúng cbản 

1928 

36 

AmSouth Bancorp 

Tài chinh 

1943 

34 

Anheuser- Busch 
Cos 

Hàng tdìtng cbán 

1932 

39 

Archer-Daniels- 

Midland 

Hàng tdúng cbán 

1927 

32 

Automatic Data 

Proc 

Còng nghiệp 

1974 

29 

Avery Dennison 
Corp 

Còng nghiệp 

1964 

36 

Bank of America 

Tài chinh 

1903 

36 

Bard (C. R.) 

Y tể 

1960 

36 

Becton, Dickinson 

Y tể 

1926 

38 

CenturvTel Inc 

Dich vu viễn thône 

1974 

29 

Chubb Corp 

Tái chinh 

1902 

28 

Clorox Co 

Háng tdúne cbán 

1968 

30 

Coca-Cola Co 

Hàng tđùng cbán 

1893 

40 

Comerica Inc 

Tái chinh 

1936 

39 

ConAgra Foods 

Hàng tdừng cbán 

1976 

32 

Consolidated 

Edison 

Tiện ích còng cộng 

1885 

31 

Donnelley(R. R.) & 
Sons 

Còng nghiệp 

1911 

36 

Dover Corp 

Còng nshiẻp 

1947 

37 

Emerson 

Còng nghiép 

1947 

40 

Family Dollar 

Stores 

Hàng tdung theo sthich 

1976 

27 

Fứst TennXatl 

Tài chinh 

1895 

31 

Gannett Co 

Hàng tdtrng theo sthich 

1929 

35 

General Electric 

Cõng nghiệp 

1899 

35 

Grainger (\v. \V ) 

Cóng nghiẽp 

1965 

33 

Heứiz (H.J.) 

Hàng tdũng cbản 

1911 

38 

Household Intl 

Tài chinh 

1926 

40 

Jefferson-Pilot 

Tài chinh 

1913 

36 

Johnson & Johnson 

Y tế 

1944 

40 

.ỉohnson Conưols 

Hãng tiêu dùng theo sỡ 
thích 

1887 

29 

KevCorp 

Tài chinh 

1963 

36 

Kimberlv- Clark 

Hàng tdúng cbản 

1935 

34 

Leggett & Platt 

Hàng tdung theo sthich 

1939 

33 

Lilly (EK) 

Y tế 

1885 

38 

Lovves Cos. 

Hàng tdirng theo sthich 

1961 

40 

May Dept Stores 

Hàng tđung theo sthich 

1911 

31 

McDonald s Corp. 

Háng tdung theo sthich 

1976 

27 

McGravv-Tĩill Cos. 

Hàng tđung theo sthich 

1937 

35 

Merck Ẩ: Co 

Y tể 

1935 

38 

Xucor Corp. 

Vật Kêu 

1973 

30 

PepsiCo Inc. 

Hàng tdũng cbãti 

1952 

35 

Pfízer, Inc. 

Y tể 

1901 

39 

PPG Indus. 

Vật liẻu 

1899 

37 

Procter & Gamble 

Hàng tdítng cbán 

1891 

40 

Resions Financial 

Tài chinh 

1968 

32 

Rohm & Haas 

Vật Hệu 

1927 

38 

Sigma-Aldrich 

Vặt Hệu 

1970 

28 

Stanley Works 

Háng tđirng theo sthich 

1877 

37 

Supervalu Inc. 

Háng tdúng cbán 

1936 

36 

Target Corp. 

Háng tdung theo sthich 

1965 

34 

TECO Energv 

Tiên ích cóng cõng 

1900 

40 

U.S- Bancorp 

Tải chinh 

1999 

35 

\T Corp. 

Hàng tdung theo sthich 

1941 

35 

Wal-Mart Stores 

Hàng tdung theo sthich 

1973 

29 

Walsreen Co. 

Háng tdúng cbãn 

1933 

31 






Nguồn: Standard & Poor's Corp. số liệu tại thời điếm 31/12/2002. 

Thế còn gợi ý của Graham là bạn nhân tỷ số P/E với tỷ số giá trên giá trị sổ sách rồi xem liệu 
con số được tạo ra có dưới 22,5%. Dựa trên số liệu từ Morgan Stanley, ít nhất 142 chứng khoán 
trong s&p 500 có thể qua được phép kiểm nghiệm này tại thời điểm đầu năm 2003, trong đó có 
Dana Corp., Data Systems, Sun Microsystems, và Washington Mutual. Do vậy, "hệ số nhân pha 


239 


trộn" của Graham vẫn còn có hiệu lực như một bộ sàng lọc ban đầu để nhận dạng các chứng khoán 
được định giá một cách họp lý. 

Sự SIÊNG NĂNG CHI TIẾT 

Bất kế bạn là nhà đầu tư phòng vệ đến mức độ nào - theo nghĩa của Graham là giảm thiếu công 
việc mà bạn dành cho việc lựa chọn chứng khoán - vẫn có một đôi bước mà bạn không thể bỏ qua. 

Hãy làm bài tập về nhà của bạn. Thông qua cơ sở dữ liệu EDGAR tại www.SGC.gov, bạn sẽ 
truy cập ngay được vào các báo cáo quý và năm của công ty, cùng với những thông báo ủy nhiệm 
(proxy statement) cho biết các bồi hoàn, sở hữu và các xung đột lợi ích tiềm tàng của các nhà quản 
lý. Hãy đọc ít nhất giá trị của 5 năm[386]. 

Hãy kiếm tra khu vực lân cận. Các website như http://quicktake.morningstar.com, http:// 
finance.yahoo.com và www.quicken.com có thể sẵn sàng cho bạn biết là bao nhiêu phần trăm cố 
phiếu của công ty được các tổ chức sở hữu. Bất cứ cái gì trên 60% cho thấy là một chứng khoán 
không được phát hiện một cách hiếm có và có lẽ là bị "sở hữu quá mức". (Khi các tố chức lớn bán 
ra, họ thường có xu hướng di chuyến sát gót với người trước, với kết quả tai hại đối với chứng 
khoán. Hãy thử hình dung là toàn bộ vũ đoàn Radio City Rockettes đều đố nhào khỏi mép trước của 
sân khấu đồng thời thì bạn sè thấy được ý tưởng đó). Các trang web này cũng cho bạn biết ai là 
những người sở hữu lớn nhất của chứng khoán đó. Neu họ là các công ty quản lý tiền tệ cũng đầu tư 
theo cách tương tự cách của bạn thì đó là một dấu hiệu tốt. 


240 


CHƯƠNG 15 

LựA chọn chứng khoán với nhà đầu tư mạnh bạo 

Trong chương trước, chúng tôi đã phân tích việc lựa chọn các cổ phiếu thường xét theo các 
nhóm lớn những chứng khoán có thế được chọn mà từ đó nhà đầu tư phòng vệ thoải mái lập bất kỳ 
danh sách nào anh ta hay cố vấn của anh ta thích, với điều kiện là phải đạt được sự đa dạng họp lý. 
Trong việc lựa chọn, chúng tôi chủ yếu nhấn mạnh vào sự loại bỏ - bằng cách khuyên bạn một mặt 
là hãy loại bỏ tất cả các phát hành chứng khoán nào có chất lượng xấu có thế nhận ra được, và mặt 
khác là loại bỏ các phát hành chứng khoán có chất lượng cao nhất nếu như giá của chúng cao đến 
mức có thế kéo theo các rủi ro đáng kể về đầu cơ. Trong chương này, được dành cho các nhà đầu tư 
mạnh bạo, chúng ta cần phải xem xét các khả năng và cách thức để đưa ra các lựa chọn cá thể có 
khả năng cho thấy là có tính lợi nhuận cao hơn so với mức trung bình chung của tất cả chứng khoán 
trên sàn. 

Các triển vọng của việc thực hiện điều này một cách thảnh công là gì? Chúng tôi sẽ kém chân 
thành, theo lối nói uyến ngữ, nếu ngay từ đầu chúng tôi không thế hiện một vài sự dè dặt nghiêm 
khắc nào đó về điểm này. Thoạt nhìn thì thấy lý lẽ ủng hộ sự lựa chọn thành công có vẻ là hiến 
nhiên. Đế có được các kết quả trung bình - ví dụ như con số tương đương với kết quả hoạt động của 
DJIA - thì không cần đòi hỏi một năng lực đặc biệt thuộc bất cứ dạng nào. Tất cả những gì cần có là 
một danh mục đầu tư giống hệt, hoặc tương tự, như 30 phát hành chứng khoán nổi tiếng đó. Chắc 
chắn là khi đó, bằng việc thực hiện một kỹ năng thậm chí chỉ một mức độ rất bình thường - có được 
từ học tập, kinh nghiệm và khả năng tự nhiên - cũng có thế nhận được các kết quả còn tốt hơn nhiều 
so với DJIA. 

Vậy nhưng vẫn có bằng chứng đáng kể và khá ấn tượng về một hiệu quả mà rất khó có thể tạo 
được, ngay cả khi trình độ của những người thử làm điều đó ở mức cao nhất đi nữa. Bằng chứng 
này nằm ngay trong số liệu của vô số các công ty đầu tư, hay "quỳ đầu tư", vẫn đang hoạt động 
trong nhiều năm qua. Hầu hết các quỹ này đủ lớn đế có được sự phục vụ của các nhà phân tích tài 
chính hoặc chứng khoán giỏi nhất trong lĩnh vực cùng tất cả các thành viên khác của một bộ phận 
nghiên cứu tương xứng. Chi phí hoạt động của các quỹ này, nếu trải ra trên số vốn to lớn của chúng, 
trung bình chỉ bằng khoảng 1% mỗi năm của số vốn đó hoặc thấp hơn. Các chi phí này tự chúng 
không phải là không đáng kế, song khi đem so chúng với tỷ suất lợi tức trên cổ phiếu thường nói 
chung vào khoảng 15% mồi năm trong suốt thập kỷ 1951-1960 và thậm chí với tỷ suất 6% trong 
thập kỷ 1961-1970, thì chúng không phải là lớn. Chỉ cần có một chút khả năng chọn lọc bậc cao là 
cũng có thế vượt qua được sự bất lợi về chi phí đó và mang lại một kết quả ròng vượt trội cho các 
cổ đông của quỳ. 

Tuy nhiên, nếu xét một cách tổng thể thì các quỹ gồm toàn cổ phiếu thường trong một quãng 
thời gian dài đã không đạt được lợi nhuận bằng với mức được nêu trong chỉ số trung bình 500 
chứng khoán của Standard & Poor's hoặc của toàn bộ thị trường nói chung. Ket luận này được củng 
cố thêm bởi một loạt các nghiên cứu toàn diện khác. Xin trích dần một nghiên cứu mới nhất đã thực 
hiện trước chúng tôi cho giai đoạn 1960- 1968 [3 87]. Điều được thấy từ các kết quả này là các danh 
mục đầu tư ngẫu nhiên của sở Giao dịch Chứng khoán New York với mức đầu tư bằng nhau vào 
mỗi một chứng khoán sẽ cho kết quả về trung bình trong giai đoạn đó tốt hơn so với kết quả mà các 
quỹ tương hồ đạt được trong cùng một lóp rủi ro. Sự sai khác là tương đối lớn đối với các danh mục 


241 



đầu tư có mức độ rủi ro thấp và trung bình (tương ứng là 3,7% và 2,5% mỗi năm), song là khá nhỏ 
đối với các danh mục đầu tư có mức độ rủi ro cao (0,2% mỗi năm)[388]. 

Như chúng tôi đã chỉ ra trong chương 9, các con số so sánh này không hề làm mất hiệu lực 
về tính hữu ích của các quỹ đầu tư như một định chế tài chính. Bởi vì các quỹ này đã tạo ra 
khả năng cho tất cả các thành viên của công chúng đầu tư có thể đạt được các kết quả xấp xỉ 
mức trung bình trên các cam kết đầu tư cổ phiếu thường của họ. Do rất nhiều nguyên nhân 
khác nhau, hầu hết các thành viên của công chúng, những người đã đặt tiền của mình vào 
các cổ phiếu thường mà họ tự lựa chọn, đã không thể đạt được kết quả đủ tốt. Song đối với 
một nhà quan sát khách quan, việc các quỹ không thể làm tốt hơn được kết quả hoạt động 
trung bình của thị trường rộng rãi là một sự thể hiện tương đối có tính kết luận rằng một kết 
quả như vậy không phải là dễ dàng, mà trên thực tế là cực kỳ khó khăn. 

Vì sao lại như vậy? Chúng ta có thế nghĩ tới hai cách giải thích khác nhau, mỗi cách trong đó 
có lẽ chỉ có thế áp dụng được một phần. Giải thích thứ nhất là khả năng thị trường chứng khoán trên 
thực tế thực sự phản ánh trong giá hiện tại không chỉ tất cả các sự kiện quan trọng về kết quả hoạt 
động của công ty trong quá khứ và hiện tại, mà còn cả bất kỳ kỳ vọng nào được hình thành một 
cách hợp lý về tương lai của chúng. Neu đúng là như vậy thì các chuyến động thị trường đa dạng 
diễn ra sau đó - những chuyến động này thường rất cực đoan - sẽ phải là kết quả của các diễn biến 
và khả năng mới rất khó có thể được dự đoán trước một cách tin cậy. Điều đó có lẽ sẽ làm cho các 
chuyến động của giá là hoàn toàn bất ngờ và ngẫu nhiên. Giả dụ điều nói ở trên là đúng thì công 
việc của nhà phân tích chứng khoán - cho dù thông thái và kỹ lưỡng đến đâu - sẽ chủ yếu là vô tác 
dụng, bởi vì thực chất là anh ta thử tìm cách dự đoán điều không thế dự đoán được. 

Ngay chính việc nhàn rộng con số các nhà phân tích chứng khoán có lẽ cũng đóng một vai trò 
quan trọng trong việc đưa đến kết quả này. Với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn chuyên gia đang 
nghiên cứu các nhân tố về giá trị phía sau một cố phiếu thường quan trọng, điều tự nhiên sẽ là kỳ 
vọng rằng giá hiện tại của nó có thế phản ánh khá tốt sự đồng thuận của các ý kiến am hiếu về giá 
trị của nó. Những ai ưa thích chứng khoán này hơn các phát hành chứng khoán khác chắc cũng sẽ 
làm như vậy do các lý do về sở thích cá nhân hoặc sự lạc quan, là những cái có thế đúng song cũng 
hoàn toàn có thế sai. 

Chúng tôi thường nghĩ về sự tương tự giữa công việc của một đám nhà phân tích chứng khoán 
trên Phố Wall và biểu diễn của những tay chơi bài lão luyện tại một cuộc thi bài brit sao chép 
(duplicate bridge). Nhà phân tích chứng khoán thì tìm cách chọn ra các chứng khoán "có khả năng 
thành công cao nhất", còn tay chơi bài thì tìm cách lấy được điểm cao nhất cho mỗi "mớ bài" (hand) 
được chơi. Chỉ có rất ít người đạt được một trong các mục tiêu đó. Giả dụ là tất cả những người 
chơi bài brit có gần như cùng một mức độ tài nghệ thì người thắng có lẽ là sè được xác định bằng 
các "break" các kiếu khác nhau chứ không phải vì vượt trội, ở Phố Wall, quá trình xóa bỏ chênh 
lệch được hồ trợ bởi một sự thông cảm tự nhiên giữa những người cùng cảnh ngộ đã tồn tại từ lâu 
trong nghề nghiệp này, theo đó các ý tưởng và phát hiện được chia sẻ một cách khá tự do tại vô số 
các cuộc gặp gỡ thuộc các dạng khác nhau. Gần như thế là, như tại cuộc thi bài brit tương tự, các 
chuyên gia khác nhau nhìn qua vai của nhau và tranh cãi về mồi mớ bài khi nó đang được chơi. 

Khả năng thứ hai thuộc vào một dạng hoàn toàn khác. Có lẽ rất nhiều nhà phân tích chứng 
khoán bị cản trở bởi khiếm khuyết trong cách tiếp cận của họ đối với vấn đề lựa chọn chứng khoán. 


242 



Họ tìm kiếm các ngành công nghiệp có triển vọng tăng trưởng tốt nhất, và các công ty trong các 
ngành đó có sự quản lý tốt nhất cùng các lợi thế khác. Hậu quả là họ mua vào các ngành công 
nghiệp và các công ty như vậy với bất kỳ giá nào, dù có cao bao nhiêu đi nữa, và họ sè tránh các 
ngành công nghiệp và các công ty kém hứa hẹn hon bất kể giá cố phiếu của chúng có thấp bao 
nhiêu đi nữa. Đó sẽ là quy trình duy nhất đúng nếu như lợi tức của các công ty tốt sẽ chắc chắn tăng 
với tốc độ nhanh trong một tuông lai vô hạn định, bởi vì khi đó về lý thuyết thì giá trị của chúng sẽ 
là vô hạn. Và nếu như các công ty ít triển vọng hon đang đi đến chồ tiêu vong không có cách gì cứu 
được, thì các nhà phân tích sẽ đúng khi xem các công ty này là không có gì hấp dần ở bất kỳ mức 
giá nào. 

Sự thật về các cuộc phiêu lưu mạo hiểm với công ty của chúng ta lại hoàn toàn khác. Có cực kỳ 
ít công ty có khả năng thế hiện tốc độ tăng trưởng cao liên tục cho những giai đoạn dài. Và cũng rất 
ít các công ty lớn sẽ chịu sự diệt vong cuối cùng. Đối với hầu hết công ty, lịch sử của chúng là lịch 
sử của các thăng trầm, của các trồi sụt, của sự thay đổi vị thế tưong đối của chúng. Tại một số công 
ty, những biến đổi "lên voi xuống chó" được lặp đi lặp lại trên co sở hầu như có tính chu kỳ - câu 
nói này đã từng là một câu tiêu chuẩn áp dụng cho ngành công nghiệp sắt thép - đối với các công ty 
khác, các thay đối đáng chú ý là đồng nhất với sự đi xuống hoặc cải thiện về trình độ quản lý[389]. 

Vậy yêu cầu nêu trên được áp dụng như thế nào cho nhà đầu tư mạnh bạo là người mong muốn 
đưa ra các lựa chọn cá nhân có khả năng mang đến các kết quả vượt trội? Gợi ý trước hết là anh ta 
đang đảm nhận một nhiệm vụ khó khăn và có lẽ là không thế thực hiện nổi. Bạn đọc cuốn sách này, 
dù có tri thức và hiếu biết đến đâu, cũng chắc là khó kỳ vọng có thế làm công việc lựa chọn danh 
mục đầu tư tốt hon so với các nhà phân tích hàng đầu của quốc gia. Song nếu như sự thật là một bộ 
phận khá lớn của thị trường chứng khoán thường bị phân biệt đối xử hoặc hoàn toàn bị bỏ qua trong 
các lựa chọn phân tích tiêu chuẩn thì khi đó nhà đầu tư thông minh có thế ở vào vị trí kiếm lợi được 
từ các định giá thấp được tạo nên. 

Song đế làm điều đó anh ta cần phải sử dụng một số phưong pháp nói chung là không được 
chấp nhận tại Phố Wall, bởi vì những phưong pháp nào được chấp nhận rộng rãi thì lại hầu như 
không tạo ra được các kết quả mà ai cũng muốn đạt được. Ke cũng khá lạ lùng nếu như, với tất cả 
các bộ não đang làm việc một cách chuyên nghiệp tại thị trường chứng khoán, lại có thế có những 
cách tiếp cận vừa tốt lại vừa tưong đối không được ưa chuộng. Vậy mà sự nghiệp và danh tiếng của 
chính chúng tôi lại dựa trên chính thực tế khó có thế xảy ra đó[390]. 

Tóm tắt các phưong pháp Graham-Newman. Đe đưa ra một điều cụ thế về lời phát biếu vừa 
nêu, điều đáng giá là tóm tắt ngắn gọn về các loại hoạt động mà chúng tôi đã tham gia trong suốt 30 
năm tồn tại của công ty Graham-Nevvman, từ năm 1926 đến năm 1956[391]. Các loại hoạt động đó 
được phân loại trong các dữ liệu của chúng tôi như sau: 

Kinh doanh chênh lệch tỷ giá (arbitrage): việc mua một chứng khoán và đồng thời bán một hay 
nhiều chứng khoán khác có thể sê được chuyển đổi theo một kế hoạch tái tổ chức, sát nhập hoặc 
tuông tự. 

Thanh lý: việc mua các cổ phiếu để tiếp nhận một hay nhiều khoản chi trả tiền mặt khi thanh lý 
các tài sản của công ty. 


243 



Các hoạt động thuộc hai loại này được lựa chọn trên co sở kép của (a) một tỷ suất lợi nhuận 
năm ước tính là 20% hoặc hon nữa, và (b) nhận định của chúng tôi rằng xác suất của một kết quả 
thành công phải ít nhất là 4 trên 5. 

Nghiệp vụ phòng vệ (hedge) có liên quan: việc mua các trái phiếu chuyển đổi và các cổ phiếu 
ưu đãi chuyển đổi, đồng thời bán cổ phiếu thường để chuyển đối các trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi 
thế vào đó. Vị thế được xác lập là rất sát với co sở ngang bằng nhau - tức là với một thua lồ nhỏ tối 
thiểu nếu phát hành cổ phiếu hạng trên phải thực sự được chuyển đổi và hoạt động đó được kết thúc 
theo cách này. Song lợi nhuận có thế sẽ được thực hiện nếu như cố phiếu thường sụt nhiều hon đáng 
kế so với phát hành cố phiếu hạng trên, và vị thế kết thúc trên thị trường. 

Các phát hành chứng khoán theo tài sản ròng hiện tại, hay phát hành giá hời: Ý tưởng ở đây là 
kiếm được càng nhiều phát hành càng tốt với chi phí của mỗi cái thấp hon giá trị số sách của chúng 
xét riêng về tài sản ròng hiện tại mà thôi - nghĩa là không tính giá trị của nhà máy và các tài sản 
khác. Các vụ mua vào của chúng tôi thông thưởng được thực hiện ở mức hai phần ba hoặc thấp hon 
giá trị tài sản "bị lột trần" như vậy. Trong hầu hết các năm, chúng tôi tiến hành một sự đa dạng rộng 
rãi ở đây - ít nhất là 100 phát hành chứng khoán khác nhau. 

Chúng tôi cần phải nói thêm là thỉnh thoảng chúng tôi cũng có một số đợt mua vào với quy mô 
lớn thuộc dạng có kiểm soát, song không phải là thích họp đế nêu tại đây. 

Chúng tôi duy trì sự theo dõi chặt chẽ các kết quả được thế hiện bởi mỗi một loại hoạt động. 

Do kết quả của các theo dõi đó, chúng tôi đã ngừng hai lĩnh vực rộng lớn được xác định là không 
thế hiện được các kết quả tống quát một cách thỏa đáng. Lĩnh vực thứ nhất là mua các phát hành 
nhìn bề ngoài có vẻ hấp dần - dựa trên phân tích chung của chúng tôi - nhưng đã không thế kiếm 
được ở mức chỉ thấp hon giá trị vốn lưu động của chúng. Lĩnh vực thứ hai là các hoạt động phòng 
vệ "không liên quan", trong đó một chứng khoán được mua vào không trao đối được cho các cố 
phiếu thường được bán ra (các hoạt động như vậy đại thế là tưong ứng với các hoạt động mà mới 
đây được một nhóm mới các "quỳ phòng vệ" trong lĩnh vực công ty đầu tư lao vào làm[392]). 

Trong cả hai trường hợp, một nghiên cứu do chúng tôi thực hiện cho một giai đoạn 10 năm hoặc dài 
hon đã đưa chúng tôi đến kết luận là lợi nhuận không đủ tin cậy - và các hoạt động là không đủ 
"chống lại sự đau đầu " - đế có thế biện minh cho việc chúng tôi tiếp tục duy trì chúng. 

Do đó từ năm 1939 trở đi các hoạt động của chúng tôi được giới hạn vào các tình huống "tự 
thanh lý", phòng vệ có liên quan, các giao dịch vốn lưu động và một vài hành động có kiểm soát 
khác. Mồi một loại hoạt động này mang lại cho chúng tôi các kết quả thỏa đáng một cách khá liên 
tục kế từ đó trở đi, với đặc điểm là phòng vệ có liên quan mang lại các lợi nhuận tốt tại các thị 
trường xuống giá khi mà các "phát hành được định giá quá thấp" của chúng tôi cho kết quả không 
được tốt cho lắm. 

Chúng tôi rất phân vân khi kê "chế độ ăn kiêng" của mình cho bất kỳ một số lượng lớn các nhả 
đầu tư thông minh nào. Rõ ràng các kỹ thuật chuyên nghiệp mà chúng tôi đã sử dụng là không thích 
họp đối với nhà đầu tư phòng vệ, người mà theo định nghĩa là một tay nghiệp dư. Còn đối với một 
nhà đầu tư xông xáo, có lẽ chỉ có một thiểu số nhỏ trong số họ là có dạng khí chất cần thiết để tự 
giới hạn mình một cách nghiêm khắc vào một phần tuông đối nhỏ của thế giới các chứng khoán, 
hầu hết các nhà thực hành có tư tưởng tích cực có lẽ ưa thích mạo hiểm trong các kênh rộng lớn 
hon. Khu vực săn mồi tự nhiên của họ có lẽ sẽ là toàn bộ lĩnh vực chứng khoán mà họ cảm thấy là 


244 



(a) chắc chắn không bị định giá quá cao theo các tiêu chí bảo thủ, và (b) có lẽ dứt khoát là hấp dần 
hon - do triển vọng tưong lai hoặc diễn biến quá khứ của chúng, hoặc cả hai - so với một cố phiếu 
thuờng trung bình. Trong các lựa chọn nhu vậy, họ chắc là sẽ làm tốt việc áp dụng các phép kiếm 
định khác nhau về chất luợng và tính họp lý của giá theo nhu các đuờng lối mà chúng tôi đã đề xuất 
đối với nhà đầu tu phòng vệ. Song họ sẽ cần phải ít cứng rắn hon để có thể cho phép một điểm cộng 
lớn trong một nhân tố này bù trừ cho một vết đen nhỏ trong một nhân tố khác. Chẳng hạn, anh ta có 
thể sẽ không loại ra một công ty đã thể hiện sự thâm hụt trong một năm nhu 1970, nếu nhu lợi tức 
trung bình khá lớn và các thuộc tính quan trọng khác làm cho chứng khoán trông có vẻ khá rẻ. Nhà 
đầu tu mạnh bạo có thế giới hạn lựa chọn của mình vào các ngành công nghiệp và các công ty mà 
anh ta có một cái nhìn lạc quan, song chúng tôi khuyến nghị một cách mạnh mẽ là đừng có trả một 
giá cao cho một chứng khoán (xét về lợi tức và tài sản) chỉ vì sự hăng hái đó. Neu anh ta đi theo 
triết lý của chúng tôi trong lĩnh vực này, anh ta có lẽ nhiều khả năng sẽ là nguời mua của các doanh 
nghiệp có tính chu kỳ quan trọng, chang hạn nhu cố phiếu của công ty sắt thép - khi tình hình hiện 
tại là không thuận lợi, các triển vọng ngắn hạn là tồi tệ, và giá thấp là sự phản ảnh toàn bộ sự bi 
quan hiện tại [3 93]. 

Các công ty hạng hai. Tiếp theo trong thứ tự về nghiên cứu và có thế lựa chọn có lẽ sẽ là các 
công ty hạng hai đã có đuợc sự thế hiện tốt, có một bản số liệu quá khứ thỏa đáng, song duờng nhu 
không có đuợc sự hấp dần đối với công chúng. Đó có lẽ là các doanh nghiệp ở vào bậc của ELTRA 
và Emhart tại giá đóng cửa năm 1970 của chúng (xem chuông 13 ở trên). Có rất nhiều cách khác 
nhau đế đi tìm các công ty nhu vậy, chúng tôi muốn thử nghiệm một cách tiếp cận mới lạ ở đây và 
nêu lên một trình bày tuông đối chi tiết về một cách áp dụng nhu vậy vào lựa chọn chứng khoán. 
Mục đích của chúng tôi có hai mặt. Nhiêu bạn đọc của chúng tôi có thế tìm thấy giá trị thực tiễn lớn 
trong phuong pháp mà chúng tôi sê theo đuổi, hoặc nó có thế gợi ý các phuong pháp tuong tự đế 
thử nghiệm xem sao. Ngoài ra, điều mà chúng tôi sẽ làm có thế sè giúp họ bám chặt với thế giới 
thực của các cố phiếu thuờng và dần họ đến một trong những tập sách nhỏ quyến rũ nhất và có giá 
trị nhất hiện đang tồn tại. Đó là Stock Guide (Huớng dần chứng khoán) của Standard & Poor's, 
đuợc công bố hàng tháng và đuợc đua ra công chúng rộng rãi theo các đon đặt mua theo năm. 

Ngoài ra, nhiều công ty môi giới còn phân phát cuốn Huớng dần này tới các khách hàng của họ 
(theo yêu cầu). 

Một phần lớn của cuốn Huớng dần này chứa các thông tin thống kê cô đọng về chứng khoán 
của trên 4500 công ty trong khoảng 230 trang. Các chứng khoán bao gồm tất cả các phát hành đuợc 
niêm yết trên các sàn giao dịch khác nhau, độ 300 cái, cộng với khoảng 1500 phát hành không đuợc 
niêm yết. Hầu hết các mục cần thiết cho cái nhìn đầu tiên hoặc thậm chí thứ hai vào một công ty 
nào đó xuất hiện trong bản tóm tắt này (theo quan điểm của chúng tôi, một số liệu quan trọng còn 
thiếu trong cuốn này là giá trị tài sản ròng, hay giá trị số sách, trên một cổ phiếu, là cái có thế tìm 
thấy trong các tập sách lớn hon của Standard & Poor's và ở bất kỳ đâu khác). 

Một nhà đầu tu muốn thử choi với các con số của công ty sẽ thấy mình rất an nhàn với cuốn 
Huớng dần chứng khoán. Anh ta có thế mở bất kỳ trang nào và nhìn thấy truớc mắt mình một bức 
tranh toàn cảnh cô đọng về những sự lộng lẫy huy hoàng và những sự khốn cùng cực khố của thị 
truờng chứng khoán, với các mức giá cao mọi thời đại và thấp mọi thời đại quay nguợc trở lại đến 
tận năm 1936. Anh ta sẽ tìm thấy các công ty đã nhàn giá của họ lên 2000 lần từ mức thấp tí tẹo đến 
mức cao lầm liệt (đối với công ty IBM đầy thanh thế, mức tăng truởng "chỉ có" 333 lần trong giai 
đoạn đó). Anh ta sẽ thấy (không phải là ngoại lệ cho lắm) một công ty mà cố phiếu của nó tăng từ 


245 



3/8 đô la lên 68 đô la, sau đó lại rơi ngược trở lại xuống 3 đô la[394]. Trong cột về lịch sử chi trả cổ 
tức, người đọc sẽ tìm thấy một nhóm số liệu cố tức từ tận năm 1791, và được chi trả bởi Ngân hàng 
Công nghiệp Quốc gia bang Rhode Island (mà mới đây nó thấy cần phải đối cái tên cố xưa của 
mình)[395]. Neu nhà đầu tư nhìn vào cuốn Hướng dẫn, phần nói đến cuối năm 1969, anh ta sẽ đọc 
thấy là Penn Central Co., (là kẻ kế thừa công ty đường sắt Pennsylvania) đã trả cố tức đều đặn từ 
năm 1848; thế mà than ôi! công ty này đã thực sự phá sản vài tháng sau đó. Anh ta sẽ tìm thấy một 
công ty bán ra chỉ ở mức giá gấp hai lần lợi tức báo cáo gần đây nhất của nó, và một công ty khác 
bán ra ở mức 99 lần lợi tức đó[396]. Trong hầu hết các trường hợp, anh ta sẽ thấy rất khó có thế 
đoán được lĩnh vực kinh doanh từ tên công ty. Chang hạn, với một cái tên u.s. Steel (Thép Mỳ) sẽ 
có ba cái được gọi bằng những thứ như M.Corp. (vật liệu sản xuất bánh mỳ) hoặc Santa Fe 
Industries (chủ yếu là đường sắt lớn). Anh ta có một bàn tiệc với các lịch sử giá cả, lịch sử chi trả cố 
tức và lợi tức, cơ cấu vốn hóa cực kỳ đa dạng, chả thiếu thứ gì. Chủ nghĩa bảo thủ dựa trên quá khứ, 
các công ty tầm thường vô vị, các sự kết họp một cách bất thường nhất các "ngành kinh doanh 
chính", đủ thứ thượng vàng hạ cám của Phố Wall - tất cả đều có trong đó nằm chờ đế được lướt qua, 
hoặc được nghiên cứu với một mục đích nghiêm túc. 

Cuốn hướng dần nêu trong các cột riêng tỷ suất cố tức hiện tại và tỷ số giá/lợi tức, dựa trên các 
số liệu 12 tháng gần đây nhất, ở bất cứ đâu có thế. Đây là mục cuối cùng đặt chúng ta vào con 
đường thực hiện việc lựa chọn cổ phiếu thường. 

Sự sàng lọc của cuốn Hướng dần chứng khoán Giả sử chúng ta tìm một biếu hiện thoạt nhìn 
đơn giản rằng một chứng khoán là rẻ. Đầu mối đầu tiên đến với suy nghĩ của chúng ta là giá thấp so 
với lợi tức gần đây. Hãy lập một danh sách sơ bộ các chứng khoán được bán ở mức gấp 9 lần trở 
xuống vào cuối năm 1970. số liệu này được cung cấp một cách thuận tiện trong cột cuối cùng của 
các trang đánh số chẵn. Đe làm mầu minh họa, chúng tôi sẽ lấy 20 chứng khoán đầu tiên có hệ số 
nhân nhỏ như vậy; chúng bắt đầu từ phát hành số 6 trong danh sách, đó là Aberdeen Mfg. Co., là 
công ty đóng cửa năm ở mức 10,25 đô la, hay 9 lần giá trị cổ tức được báo cáo của nó là 1,25 đô la 
trên mỗi cố phiếu cho 12 tháng kết thúc vào tháng 9/1970. Phát hành thứ 20 như vậy là American 
Maize Products (Các sản phấm Ngô Mỳ), đóng cửa ở mức 9,5 đô la, cùng với hệ số là 9. 

Nhóm này trông có vẻ xoàng xĩnh, với 10 phát hành được bán ở mức dưới 10 đô la trên một cố 
phiếu (thực tế này không thực sự quan trọng; nó có lẽ - song không nhất thiết - là lời cảnh báo đối 
với các nhà đầu tư phòng vệ đừng chọn một danh sách như vậy, song kết luận đối với nhà đầu tư 
mạnh bạo có thể lại là thuận, xét về tổng thể)[397]. Trước khi tiến hành xem xét kỳ lưỡng tiếp theo, 
hãy cho phép chúng tôi tính toán một vài con số. Danh sách của chúng tôi thế hiện khoảng một phần 
mười của 200 phát hành đầu tiên được xem xét. Dựa trên cơ sở đó, cuốn Hướng dần sẽ đưa ra, 
chang hạn, khoảng 450 phát hành được bán với hệ số nhân dưới 10. Điều này sẽ cho ta một con số 
khá tốt về số lượng ứng cử viên đế tiếp tục lựa chọn. 

Do đó hãy cho phép chúng tôi áp dụng vào danh sách của mình một vài tiêu chí bố sung, tuy là 
khá giống với các tiêu chí mà chúng tôi đã khuyến nghị đối với nhà đầu tư phòng vệ, song không 
đến mức nghiêm ngặt như vậy. Chúng tôi khuyến nghị các tiêu chí sau đây: 

1. Tình hình tài chính: (a) tài sản có hiện tại ít nhất là gấp 1,5 lần tài sản nợ hiện tại, và (b) nợ 
không quá 1 10% của tài sản ròng hiện tại (đối với công ty công nghiệp). 


246 



2. Sự ốn định của lợi tức: Không có thâm hụt trong 5 năm gần đây được nêu trong Hướng dần 
chứng khoán. 

3. Lịch sử cố tức: có một số cố tức hiện tại. 

4. Tăng trưởng lợi tức: lợi tức của năm ngoái cao hon mức của năm 1966. 

5. Giá: thấp hon 120% tài sản ròng hữu hình. 

Các con số lợi tức trong cuốn Hướng dần nói chung là đối với các chứng khoán kết thúc vào 
ngày 30/9/1970, và do vậy không bao gồm cái có thế sẽ là một quý tồi tệ vào cuối năm đó. Song 
một nhà đầu tư thông minh không thế đòi hỏi viển vông - ít nhất là cũng không bắt đầu từ đó. Hãy 
lưu ý là chúng tôi không đưa ra giới hạn về quy mô của doanh nghiệp. Các công ty nhỏ có thế có sự 
an toàn chấp nhận được nếu được mua một cách thận trọng và dựa trên cơ sở nhóm. 

Khi chúng tôi áp dụng năm tiêu chí bố sung này, danh sách 20 ứng cử viên của chúng tôi giảm 
xuống còn có 5. Cho phép chúng tôi tiếp tục việc tìm kiếm của mình cho đến khi 450 phát hành đầu 
tiên trong cuốn Hướng dần chứng khoán mang lại cho chúng tôi một "danh mục đầu tư " nhỏ với 15 
chứng khoán thỏa mãn sáu yêu cầu của chúng tôi (chúng được nêu trong bảng 15-1 cùng với một số 
dữ liệu liên quan). Tất nhiên, nhóm chứng khoán này được nêu chỉ nhằm mục đích minh họa, và có 
lẽ không nhất thiết là được nhà đầu tư chịu khó tìm hiếu của chúng ta lựa chọn. 

Một thực tế là người sử dụng phưong pháp của chúng tôi có lẽ sẽ có sự lựa chọn rộng hon rất 
nhiều. Neu cách tiếp cận có tính sàng lọc của chúng tôi được áp dụng cho toàn bộ 4.500 công ty 
trong cuốn Hướng dần chứng khoán, và nếu như tỷ lệ đối với một phần mười đầu tiên vần được duy 
trì trong suốt cả cuốn sách thì kết cục là chúng tôi sẽ có khoảng 150 công ty thỏa mãn tất cả sáu tiêu 
chí lựa chọn. Nhà đầu tư mạnh bạo khi đó có lẽ sẽ có thể theo đuổi được sự phán đoán của anh ta - 
hay là những sự thiên vị và thiên kiến của anh ta - khi thực hiện một lựa chọn thứ ba bao gồm, 
chang hạn, một phần năm của danh sách rộng này. 

Tài liệu Hướng dần chứng khoán gồm có phân "xếp hạng lợi tức và cố tức", dựa trên sự ốn 
định và tăng trưởng của các nhân tố này trong 8 năm gần đây (như vậy là sự hấp dần về giá không 
tham gia vào đây). Chúng tôi đưa xếp hạng của s&p vào bảng 15-1 của chúng tôi. Mười trong số 15 
chứng khoán được xếp hạng B+ (= trung bình) và một chứng khoán (American Maize) được cho 
xếp hạng "cao" là A. Neu nhà đầu tư mạnh bạo của chúng ta muốn thêm một tiêu chí có tính máy 
móc thứ bảy vào lựa chọn của mình, bằng cách chỉ xem xét các phát hành được Standard & Poor’s 
xếp hạng ở loại trung bình hoặc tốt hon về chất lượng, anh ta vẫn có thể có khoảng 100 chứng 
khoán như vậy đế từ đó chọn ra tiếp. Bạn có thế nói rằng một nhóm phát hành chứng khoán với chất 
lượng ít nhất là trung bình và thỏa mãn tiêu chí về tình hình tài chính, có thế mua được ở mức hệ số 
nhân thấp đối với lợi tức hiện tại và dưới mức giá trị tài sản có, chắc hắn sẽ cho bạn một sự hứa hẹn 
tốt đẹp vì các kết quả đầu tư thỏa đáng. 

BÁNG 15-1: Một mẫu ví dụ danh mục đầu tư gôm các chứng khoán ngành công nghiệp có tác 
nhân tăng đầu tư thấp (15 phát hành đầu tiên trong Hướng dần chứng khoán vào ngày 31/12/1971 
đáp ứng được sáu yêu cầu) 


247 



Giá tháng 12/ 
1970 

Lợi tức trên một cổ phiếu trong 12 tháng 
gần đây (đô la) 

Trị giá sổ sách 
(đô la) 

Xếp 

hạng 

s 8< p 

Giá tháng 2/ 
1972 

Aberdeen Mfg. 

10,25 

1,25 

9,33 

B 

13,75 

Alba-VValdensian 

6,375 

0,68 

9,06 

B+ 

6,375 

Albert's Inc. 

8,5 

1,00 

8,48 

kxha 

14 

Allied Mills 

24,5 

2,68 

24,38 

B+ 

18,25 

Am. Maize Prod. 

9,25 

1,03 

10,68 

A 

16,5 

Am. Rubber & 

Plastics 

13,75 

1,58 

15,06 

B 

15 

Am. Smelt. & 

Ref. 

27,5 

3,69 

25,30 

B+ 

23,25 

Anaconda 

21 

4,19 

54,28 

B+ 

19 

Anderson 

Clayton 

37,75 

4,52 

65,74 

B+ 

52,5 

Archer-Daniels- 

Mid. 

32,5 

3,51 

31,35 

B+ 

32,5 

Bagdad Copper 

22 

2,69 

18,54 

kxha 

32 

D. H. Baldvvin 

28 

3,21 

28,60 

B+ 

50 

Big Bear Stores 

18,5 

2,71 

20,57 

B+ 

39,5 

Binks Mfg. 

15,25 

1,83 

14,41 

B+ 

21,5 

Bluetield Supply 

22,25 

2,59 

28,66 

kxha 

39, 5b 


a. kxh = không được xếp hạng. 

b. Đã được điều chỉnh đối với chia tách chứng khoán. 

Các tiêu chí đơn lẻ đế lựa chọn cố phiếu thường. Một bạn đọc chịu khó tìm hiếu có lẽ sẽ hỏi là 
liệu việc lựa chọn một danh mục đầu tư tốt trên mức trung bình có thế sẽ được thực hiện một cách 
đơn giản hơn cách mà chúng tôi vừa mới nêu trên đây không. Liệu một tiêu chí đơn lẻ hợp lý có thế 
được sử dụng với lợi thế tốt - chẳng hạn như tỷ số giá/lợi tức thấp, hay tỷ suất cổ tức cao, hay giá trị 
tài sản có lớn? Hai phương pháp thuộc loại này mà chúng tôi đã thấy cho ra các kết quả tương đối 
tốt một cách nhất quán trong quá khứ nhiều năm qua là: (a) mua vào các chứng khoán với hệ số 
nhân thấp của các công ty lớn (chẳng hạn như danh sách DJIA), và (b) lựa chọn một nhóm đa dạng 
các chứng khoán được bán dưới mức giá trị tài sản ròng hiện tại của chúng (hay giá trị vốn lưu 
động). Chúng tôi đã chỉ ra một cách rõ ràng rằng tiêu chí hệ số nhân thấp được áp dụng cho DJIA 
vào cuối năm 1968 sẽ vận hành tồi tệ nếu các kết quả được đo lường cho đến giữa năm 1970. Lịch 
sử mua vào các cố phiếu thường được thực hiện ở mức giá thấp hơn giá trị của vốn lưu động của 
chúng đã không có một dấu hiệu tồi nào như vậy so với điều đó điều hạn chế ở đây là sự cạn kiệt 
của các cơ hội như vậy trong hầu như suốt cả thập kỷ vừa qua. 


248 


Thế còn các cơ sở lựa chọn khác thì sao? Trong khi viết cuốn sách này, chúng tôi đã thực hiện 
một loạt các "thực nghiệm", mỗi thực nghiệm dựa trên một tiêu chí riêng lẻ và khá rõ ràng. Các số 
liệu đã sử dụng có thế dề dàng tìm đuợc trong Huớng dần chứng khoán của Standard & Poor's. 
Trong tất cả các truờng họp, một danh mục đầu tu gồm 30 chứng khoán đuợc giả định là mua vào 
tại mức giá đóng cửa năm 1968 và sau đó đuợc định giá lại vào ngày 30/6/1971. Các tiêu chí riêng 
rẽ đuợc áp dụng là các tiêu chí sau đây và đuợc áp dụng cho các lựa chọn ngẫu nhiên: (1) Hệ số 
nhản thấp của lợi tức gần đây (không chỉ giới hạn vào các phát hành DJIA). (2) Tỷ suất cố tức cao. 
(3) Lịch sử trả cổ tức trong rất nhiều năm. (4) Doanh nghiệp có quy mô rất lớn, đuợc đo bằng số cố 
phiếu đang lưu hành. (5) Vị thế tài chính mạnh. (6) Giá (đô la trên một cố phiếu) thấp. (7) Giá thấp 
so với giá cao trước đây. (8) Được Standard & Poor's xếp hạng chất lượng cao. 

Cần lưu ý là Hướng dần chứng khoán có ít nhất là một cột liên quan đến mồi một tiêu chí trong 
số các tiêu chí nêu trên. Điều này thể hiện rằng nhà xuất bản cuốn sách đó tin là mỗi một tiêu chí 
đều có tầm quan trọng trong việc phân tích và lựa chọn các cố phiếu thường (như chúng tôi đã chỉ 
ra ở trên, chúng tôi mong sẽ được nhìn thấy một con số khác được bố sung vào: giá trị tài sản ròng 
trên một cổ phiếu). 

Một thực tế quan trọng nhất nổi lên từ các phép kiểm định khác nhau của chúng tôi có liên 
quan đến diễn biến kết quả hoạt động của các chứng khoán được mua vào một cách ngầu nhiên. 
Chúng tôi đã kiểm định diễn biến kết quả của ba danh mục đầu tư chứa 30 chứng khoán, mỗi danh 
mục được hình thành từ các chứng khoán phát hành nằm trên dòng đầu của cuốn Hướng dần chứng 
khoán số ra ngày 31/12/1968 cũng như trong số ra ngày 31/8/1971. Vào giữa hai thời điểm đó, chỉ 
số tống họp s&p hầu như không thay đổi, còn DJIA bị mất khoảng 5%. Song 90 chứng khoán phát 
hành được lựa chọn một cách ngẫu nhiên của chúng tôi bị sụt giảm một mức trung bình là 22%, 
không tính 19 chứng khoán phát hành đã bị loại khỏi cuốn Hướng dần chứng khoán mà có lẽ có 
mức thua lồ còn lớn hơn. Các kết quả so sánh này phản ánh rõ ràng một xu hướng là các phát hành 
nhỏ hơn với chất lượng thấp hơn có lẽ đã được định giá tương đối cao trên thị trường giá lên, và các 
chứng khoán đó không chỉ chịu sự suy giảm nghiêm trọng hơn so với các chứng khoán mạnh hơn 
trong đợt mất giá xảy ra sau đó, mà còn rất lâu mới hồi phục lại hoàn toàn - trong nhiều trường hợp 
là vô hạn định. Bài học đối với nhà đầu tư thông minh tất nhiên sẽ là cần tránh các phát hành chất 
lượng hạng hai khi xây dựng danh mục đầu tư, trừ phi (đối với nhà đầu tư mạnh bạo) chúng là 
những món hời có thế chứng minh được. 

Các kết quả khác lượm lặt được từ những nghiên cứu về danh mục đầu tư của chúng tôi có thế 
được tóm tắt như sau: 

Chỉ có ba nhóm trong số các nhóm được nghiên cứu thế hiện kết quả tốt hơn so với chỉ số tống 
họp s&p (và do vậy tốt hơn DJIA), đó là: (1) Các chứng khoán công nghiệp với xếp hạng chất 
lượng cao nhất (A+). Các chứng khoán đó tăng 9,5% trong giai đoạn đó so với mức giảm 2,4% đối 
với các chứng khoán công nghiệp của s&p và 5,6% đối với DJIA (tuy nhiên, 10 chứng khoán phát 
hành của các công ty tiện ích công cộng được xếp hạng A+ giảm 18% so với mức giảm 14% của 55 
chứng khoán trong chỉ số tiện ích công cộng S&P). cần lưu ý là xếp hạng s&p thế hiện rất tốt trong 
phép kiểm định đơn lẻ này. Trong mọi trường hợp, một danh mục đầu tư dựa trên bậc xếp hạng cao 
hơn cho kết quả tốt hơn so với một danh mục đầu tư có xếp hạng thấp hơn. (2) Các công ty giữ hơn 
50 triệu cổ phiếu đang lưu hành cho thấy không có thay đổi nào về tổng thể, so với mức sụt giảm 


249 



nhỏ của các chỉ số. (3) Điều tương đối lạ là các chứng khoán bán ở mức giá trên một cổ phiếu cao 
(trên 100) thế hiện một mức tăng tống hợp nhẹ (1%). 

Trong số các phép kiểm định khác nhau của mình, chúng tôi đã thực hiện một phép dựa vào giá 
trị sổ sách, một giá trị không được nêu trong cuốn Hướng dần chứng khoán, ở đây chúng tôi đã phát 
hiện ra - tương phản với triết lý đầu tư của mình - là các công ty kết hợp quy mô lớn với một thảnh 
phần đặc quyền kế nghiệp lớn vào trong giá thị trường của mình đã cho kết quả rất tốt về tống thế 
trong thời gian nắm giữ 2,5 năm ("thành phần đặc quyền kế nghiệp" được chúng tôi dùng để chỉ 
phần giá vượt quá giá trị số sách)[398]. Danh sách những "gã khống lồ về đặc quyền kế nghiệp" của 
chúng tôi được tạo nên từ 30 chứng khoán phát hành, trong đó mồi một chứng khoán phát hành có 
thành phần đặc quyền kế nghiệp trên một tỷ đô la, bằng hơn một nửa giá thị trường của nó. Tống 
cộng giá thị trường của các khoản đặc quyền kế nghiệp này vào cuối năm 1968 là trên 120 tỷ đô la! 
Mặc dù có sự định giá thị trường lạc quan như vậy, nhóm này xét về tổng thể thể hiện một mức tăng 
giá trên một cổ phiếu là 15% trong khoảng thời gian từ tháng 12/1968 đến tháng 8/1971, và trở 
thành nhóm tốt nhất trong hơn 20 danh sách được khảo sát. 

Một thực tế như vậy không thể bị bỏ qua trong các phương châm đầu tư. Điều rõ ràng là, ít nhất 
một xung lượng đáng kế được gán cho các công ty nào kết họp được các ưu thế về quy mô lớn, lịch 
sử quá khứ chi trả lợi tức tuyệt vời, kỳ vọng của công chúng về sự tiếp tục tăng trưởng lợi tức trong 
tương lai, và hoạt động thị trường mạnh mẽ trong nhiều năm vừa qua. Thậm chí nếu như giá có vẻ 
là quá cao theo các tiêu chí định lượng của chúng tôi, xung lượng thị trường cơ bản vẫn có thế đấy 
các phát hành như vậy đi tiếp trong thời hạn ít nhiều vô hạn định (Tất nhiên là giả định này không 
phải là áp dụng cho bất kỳ phát hành nào trong cùng hạng. Chang hạn, công ty đứng đầu một cách 
không tranh cãi về quyền kế nghiệp là IBM đã trượt từ 3 15 xuống 304 trong khoảng thời gian 30 
tháng). Rất khó có thế suy xét được hoạt động thị trường vượt trội phụ thuộc vào các giá trị đầu tư 
"thực sự" hay khách quan tới mức độ nào, và phụ thuộc vào sự ưa chuộng được xác lập từ lâu tới 
mức độ nào. Không nghi ngờ gì, cả hai nhàn tố này đều là quan trọng ở đây. Rõ ràng, cả hoạt động 
thị trường dài hạn và gần đây của các công ty khống lồ về đặc quyền kế nghiệp đều khuyến nghị 
một danh mục đầu tư đa dạng các cố phiếu thường. Tuy nhiên, sự ưa thích của chúng tôi vẫn dành 
cho các dạng khác thể hiện được sự kết họp các nhân tố đầu tư thuận lợi, trong đó giá trị tài sản ít 
nhất là bằng hai phần ba giá thị trường. 

Các phép kiếm định sử dụng các tiêu chí khác cho thấy là nói chung các danh mục ngẫu nhiên 
dựa trên một nhân tố thuận lợi riêng lẻ cho kết quả tốt hơn so với các danh mục ngẫu nhiên được 
lựa chọn với nhân tố đối nghịch - chang hạn, các chứng khoán phát hành có hệ số nhân thấp có sự 
sụt giảm trong giai đoạn này nhỏ hơn so với các phát hành có hệ số nhân cao, và các công ty trả cố 
tức dài hạn bị thua thiệt ít hơn so với các công ty nào không trả cố tức vào cuối năm 1968. Xét trong 
bối cảnh đó, các kết quả đã củng cố cho khuyến nghị của chúng tôi là các phát hành được lựa chọn 
thỏa mãn một tập hợp các tiêu chí định lượng hoặc hữu hình. 

Cuối cùng, chúng tôi cần phải bình luận về các kết quả nghèo nàn hơn nhiều được thực hiện bởi 
các danh mục của chúng tôi xét về tống thế khi so sánh với số liệu giá của chỉ số tống hợp s&p. Chỉ 
số giá đó được tính trọng số theo quy mô của mỗi công ty trong khi các kiếm định của chúng tôi 
dựa trên việc lấy một cổ phiếu của mỗi công ty. Rõ ràng, sự nhấn mạnh hơn đối với các công ty 
khống lồ của phương pháp s&p đã tạo ra sự khác biệt đáng kế trong kết quả, và một lần nữa cho 
thấy sự ốn định về giá cao hơn so với các công ty tầm thường. 


250 



Các chứng khoán phát hành giá hời, hay các chứng khoán tài sản ròng hiện tại Trong các phép 
kiếm định được nêu ở trên, chúng tôi không đưa vào các kết quả của việc mua 30 chứng khoán phát 
hành ở mức giá thấp hon giá trị tài sản ròng hiện tại của chúng. Nguyên nhân là chỉ có nhiều nhất là 
vài phát hành như vậy có thế tìm thấy trong cuốn Hướng dần chứng khoán tại thời điểm cuối năm 
1968. Song tình hình đã thay đối trong thời kỳ đi xuống của năm 1970, và ở mức giá thấp của năm 
đó thì một số lượng khá lớn các cố phiếu thường có thế mua vào ở dưới mức giá trị vốn lưu động 
của chúng. 

Điều luôn luôn được xem, và hiện vẫn được xem, là đon giản một cách nực cuời khi nói rằng 
nếu một người có thể mua vào một nhóm đa dạng các cổ phiếu thường ở mức giá thấp hon chỉ riêng 
tài sản ròng cố định - sau khi đã khấu trừ tất cả các yêu cầu chi trả trước đó, và xem tài sản cố định 
và các tài sản khác như bằng không - thì kết quả chắc hắn sẽ phải là đáng hài lòng. Đúng là như 
vậy, theo kinh nghiệm của chúng tôi, trong vòng hon 30 năm - chang hạn là từ năm 1923 đến năm 
1957 - trừ khoảng thời gian của thử thách thực sự vào các năm 1930-1932. 

Liệu cách tiếp cận này có phù hợp tí nào vào thời điểm đầu năm 1971? Câu trả lời của chúng 
tôi sẽ là "có" một cách tin cậy. Chỉ cần đọc lướt nhanh cuốn Hướng dẫn chứng khoán cũng có thế 
phát hiện khoảng 50 chứng khoán phát hành trở lên dường như có thế mua được ở mức giá bằng 
hoặc thấp hon giá trị tài sản ròng hiện tại. Như đã kỳ vọng, một số lượng khá lớn trong số các phát 
hành này đã thế hiện kết quả tồi tệ trong năm khó khăn 1970. Neu chúng ta loại ra các chứng khoán 
nào được báo cáo là chịu lỗ ròng trong giai đoạn 12 tháng ngay trước đó, chúng ta vẫn còn đủ 
chứng khoán phát hành đê hình thành được một danh mục đa dạng. 

BÁNG 15-2: Chứng khoán của các công ty có danh tiếng được bán tại hoặc dưới mức giá trị tài 
sản ròng hiện tại trong năm 1970 


251 



Cõng ty 

Giá 

1970 

(đõ la) 

Giá trị 
tài 

sàn 

ròng 

hiện 

tại 

trẽn 

một 

cổ 

phiếu 
(đô la) 

Giá 
trị số 
sách 

trẽn 

một 

cố 

phiếu 

(đô 

la) 

LỢI 

tức 

trẽn 

một 

cố 

phiếu, 

1970 

(đô la) 

CỐ 

tức 

hiện 

tại 

(đô 

la) 

Mức 

giá 

cao 

trước 

năm 

1970 

(đô 

la) 

Cone 

Mills 

13 

18 

39,3 

1,51 

1,00 

41,5 

Jantzen 

Inc. 

11,125 

12 

16,3 

1,27 

0,60 

37 

National 

Presto 

21,5 

27 

31,7 

6,15 

1,00 

45 

Parker 

Pen 

9,25 

9,5 

16,6 

1,62 

0,60 

31,25 

West 

Point 

Pepperell 

16,25 

20,5 

39,4 

1,82 

1,50 

64 


Chúng tôi đã đưa vào bảng 15-2 một vài số liệu về 5 chứng khoán phát hành được bán ở mức 
dưới giá trị vốn lưu động của chúng[399] tại mức giá thấp của chúng năm 1970. Các số liệu cung 
cấp điều đáng được suy ngầm về bản chất của các dao động giá chứng khoán. Vì sao lại xảy ra việc 
các công ty có tên tuối, mà các nhãn hiệu sản phấm của chúng có mặt ở mọi gia đình trên khắp đất 
nước, lại có thế bị định giá ở các con số thấp đến như vậy, trong khi đó các tập đoàn công ty khác 
(tất nhiên là có mức tăng trưởng lợi tức cao hon) lại được bán ở mức nhiều tỷ đô la cao hon mức mà 
bảng cân đối của chúng thế hiện? Đe trích dần lại "ngày xưa" một lần nữa, ý tưởng về đặc quyền kế 
nghiệp như một bộ phận giá trị vô hình thường được gắn với "thưong hiệu". Những cái tên kiếu như 
Lady Pepperell với khăn trải giường, Jantzen với bộ đồ bơi, và Parker với bút viết, có thế được xem 
như những tài sản có giá trị thực sự lớn. Song nếu bây giờ "thị trường không thích một công ty" thì 
không chỉ những cái tên thương hiệu nổi tiếng mà cả đất đai, nhà cửa, máy móc và bất cứ thứ gì bạn 
muốn, tất cả những cái đó chang còn là gì nữa trong thang giá trị của thị trường. Pascal đã nói rằng 
"trái tim có các lý lẽ của nó mà lý trí không hiếu được"[400]. Hãy hiếu "trái tim" ở đây là "Phố 
Wall". 


Còn một sự tương phản nữa cần lưu ý. Khi mọi sự đang diễn ra một cách tốt đẹp và các chứng 
khoán phát hành mới đã có thể bán được, thì các đợt chào bán chứng khoán không có bất kỳ chất 


252 




lượng nào ra công chúng bắt đầu xuất hiện. Chúng nhanh chóng tìm được người mua, giá của chúng 
thường được đấu thầu cao một cách nhiệt thành ngay sau khi phát hành so với tài sản có và lợi tức 
của chúng, đến mức mà ngay cả IBM, Xerox và Polaroid cũng cảm thấy tủi hố. Phố Wall đã dễ 
dàng lên con điên rồ này mà không có một nồ lực công khai nào bởi bất cứ một ai yêu cầu dừng lại 
trước sự sụp đố không thế tránh khỏi của giá (ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã không thế làm 
gì hon ngoài việc kiên quyết yêu cầu công bố các thông tin mà công chúng đầu co không thế không 
quan tâm đến, hoặc tuyên bố tiến hành các điều tra và trừng phạt các kiếu khác nhau sau khi thấy 
luật lệ bị vi phạm rõ ràng). Khi mà rất nhiều doanh nghiệp bé xíu song được thối phồng quá mức 
như vậy biến mất khỏi tầm mắt, hoặc gần như vậy, thì tất cả cái đó được tiếp nhận một cách khá 
triết lý rằng đó là "một phần của cuộc choi". Ai ai cũng thề là sẽ không làm những điều ngông 
cuồng rồ dại không thế tha thứ được như vậy - cho đến lần tiếp theo. 

Xin cám on về bài giảng này, bạn đọc lịch sự sẽ nói. Thế còn các "phát hành giá hời" thì sao? 
Liệu ai đó có thực sự kiếm tiền được từ các chứng khoán đó mà không phải chịu một rủi ro nghiêm 
trọng nào? Đúng là như vậy, nếu bạn có thể tìm được đủ số chứng khoán đó để tạo nên được một 
nhóm đa dạng, và nếu bạn không bị mất kiên nhẫn khi chúng không lên giá ngay sau khi bạn mua 
chúng. Đôi khi sự kiên nhẫn cần phải có lại tuông đối nhiều. Trong lần xuất bản trước, chúng tôi đã 
đánh bạo nêu một ví dụ đon lẻ (trang 188) mới xảy ra vào thời điểm chúng tôi viết. Đó là công ty 
Burton-Dixie Corp., với chứng khoán được bán ở mức 20 đô la so với giá trị tài sản ròng hiện tại có 
là 30 đô la và giá trị sổ sách là vào khoảng 50 đô la. Lợi nhuận cho vụ mua vào đó có lẽ là không 
thể có ngay lập tức. Song vào tháng 8/1967, tất cả các cổ đông được chào giá 53,75 đô la cho các cổ 
phiếu của họ, có lẽ là xấp xỉ bằng giá trị số sách. Một người nắm giữ cố phiếu kiên nhẫn đã mua các 
cố phiếu vào tháng 3/1964 ở mức 20 đô la có thế sẽ có được lợi nhuận 165% trong vòng 3 năm rưỡi 
- một tỷ suất lợi nhuận năm không lũy kế (noncompounded annual retum) là 47%. Hầu hết các phát 
hành giá hời theo kinh nghiệm của chúng tôi đã không phải chờ lâu đến thế đế thế hiện mức lợi 
nhuận cao, và chúng cũng không cho thấy một tỷ suất cao đến thế. Để biết thêm về một tình huống 
ít nhiều là tưong tự như vậy, và mới xảy ra vào thời điểm mà chúng tôi viết, hãy xem phân tích của 
chúng tôi về National Presto Industries ở trên, trang 191. 

Những tình huống đặc biệt hay các "kế sách tái co cấu nợ" ("workout") Hãy cho phép chúng tôi 
đề cập ngắn gọn đến lĩnh vực này, bởi vì về mặt lý thuyết nó nằm trong chưong trình hành động của 
một nhà đầu tư mạnh bạo. Điều này đã được bình luận ở trên, ở đây, chúng tôi sẽ cung cấp một số 
ví dụ về loại hình và một số nhận xét tiếp theo về cái mà có vẻ là đề xuất đối với một nhà đầu tư cởi 
mở và nhà đầu tư cảnh giác. 

Ba tình huống như vậy, trong số nhiều tình huống khác nhau, đã xảy ra vào đầu năm 1971, và 
chúng có thể được tóm tắt như sau: 

TÌNH HUỐNG 1. Sự việc Borden's thâu tóm Kayser- Roth. Vào tháng 1/1971, Borden Inc. 
thông báo một kế hoạch thâu tóm quyền kiểm soát Kayser-Roth ("quần áo đa dạng") bằng cách đối 
1 1/3 cổ phần của chứng khoán của mình lấy 1 cổ phần của Kayser-Roth. Vào ngày hôm sau, khi 
giao dịch thực sự, Borden đóng cửa ở mức 26 đô la và Kayser-Roth ở mức 28 đô la. Neu một người 
"buôn chứng khoán" ("operator") mua vào 300 cố phiếu của Kayser-Roth và bán ra 400 cố phiếu 
của Borden tại các mức giá đó và nếu vụ giao dịch này được hoàn tất theo các điều kiện đã được 
công bố, anh ta có lẽ sẽ có được lợi nhuận khoảng 24% trên chi phí mua cố phiếu của mình, trừ đi 


253 



hoa hồng và một vài mục khác. Giả định là vụ giao dịch này sẽ hoàn tất trong vòng sáu tháng, lợi 
nhuận của anh ta có lẽ sẽ đạt mức tỷ suất khoảng 40% năm. 

TÌNH HUỐNG 2. Vào tháng 1 1/1970, công ty National Biscuit Co. đề nghị mua quyền kiểm 
soát của công ty Aurora Plastics Co. với mức 1 1 đô la bằng tiền mặt. Chứng khoán này khi đó đang 
đuợc bán ở mức giá khoảng 8,5 đô la, giá đóng cửa của nó trong tháng đó là 9 đô la và nó tiếp tục 
đuợc bán ở mức đó cho đến cuối năm. ở đây, lợi nhuận ròng thế hiện lúc ban đầu là khoảng 25% 
tùy thuộc vào các rủi ro của việc không hoàn tất thuong vụ này và vào yếu tố thời gian. 

TÌNH HU ÔNG 3. Công ty Universal-Marion Co. ngừng các hoạt động kinh doanh của mình và 
yêu cầu các cổ đông phê chuẩn việc giải thể công ty. Thủ quỳ của công ty cho biết là cổ phiếu 
thuờng có giá trị số sách khoảng 28,5 đô la trên một cổ phần, một phần lớn trong số đó là ở dưới 
dạng thanh khoản. Chứng khoán này đóng cửa năm 1970 ở mức 21,5 đô la, cho thấy là có thế có 
một lợi nhuận ròng ở đây, nếu nhu giá trị số sách đuợc hiện thực hóa duới dạng thanh lý, là trên 
30%. 

Neu các hoạt động kiểu như thế này, được tiến hành trên co sở đa dạng hóa nhằm trải rộng các 
rủi ro, có thế được tính toán nhằm đạt được mức lợi nhuận năm giả sử là 20% hoặc cao hon, thì 
chúng có lẽ là hoàn toàn xứng đáng một cách không nghi ngờ gì. Bởi vì đây không phải là cuốn 
sách về các "tình huống đặc biệt" nên chúng tôi sẽ không đi vào chi tiết của kiếu kinh doanh này - 
bởi vì đó là kinh doanh thực sự. Hãy cho phép chúng tôi chỉ ra hai diễn biến trái ngược nhau ở đây 
trong những năm gần đây. Một mặt, số lượng các vụ giao dịch để có thể lựa chọn đã tăng một cách 
mạnh mẽ so với chang hạn là 10 năm trước đây. Đây là hệ quả của cái có thế được gọi là con cuồng 
của các công ty muốn đa dạng hóa các hoạt động của họ thông qua các hình thức thâu tóm công ty 
khác nhau, vân vân. Trong năm 1970, số lượng các "thông báo sát nhập công ty" đạt tống cộng là 
khoảng 5.000, giảm từ con số trên 6.000 của năm 1969. Tổng giá trị tiền tệ trong các vụ sát nhập đó 
lên đến nhiều, nhiều tỷ đô la. Có lẽ là chỉ một phần nhỏ trong số 5.000 thông báo sát nhập đó cho 
thấy một co hội rõ ràng cho việc mua vào các cổ phiếu bởi một nhà đầu tư chuyên về các tình huống 
đặc biệt, song phần nhỏ đó vẫn là đủ lớn đế làm cho anh ta luôn bận rộn với việc nghiên cứu, lấy ra 
và lựa chọn. 

Mặt khác của tình hình là một bộ phận ngày càng lớn các vụ sát nhập được thông báo đã không 
thế hoàn tất được. Trong các trường họp đó, tất nhiên là lợi nhuận được nhắm tới sẽ không được 
hiện thực hóa, mà có lẽ sè được thay thế bởi một thua lỗ ít nhiều nghiêm trọng. Các nguyên nhản 
của sự sát nhập không thành công thì có rất nhiều, trong đó có cả sự can thiệp chống đặc quyền, sự 
phản đối của các cổ đông, sự thay đổi của các "điều kiện thị trường", các chỉ số không thuận lợi từ 
các nghiên cứu sâu hon, việc không có khả năng thống nhất trí về chi tiết và nhiều điều khác nữa. 

Tất nhiên, sự lắt léo ở đây là cần có sự suy xét, được củng cố vững chắc thêm bởi kinh nghiệm, 
nhằm chọn ra những vụ giao dịch có khả năng thành công cao nhất, cũng như những vụ nào có khả 
năng chịu thua lồ nhỏ nhất nếu như thất bại[40 1 ] . 

Nhận xét thêm về các ví dụ trên đây KAYSER-ROTH. Các giám đốc của công ty này đã bác bỏ 
(vào tháng 1/1971) đề nghị của Borden vào lúc mà chuông này đã được viết. Neu giao dịch này bị 
"hủy" ngay lập tức thì thua lỗ tổng cộng, kể cả hoa hồng, sè là khoảng 12% chi phí mua cổ phiếu 
của Kayser-Roth. 


254 



AURORA PLASTICS. Do kết quả thực hiện tồi tệ của công ty này trong năm 1970, các điều 
kiện thâu tóm đã đuợc đàm phán lại và giá đuợc giảm xuống còn 10,5 đô la. Các cổ phiếu đuợc trả 
tiền vào cuối tháng 5. Tỷ suất lợi nhuận năm đuợc hiện thực hóa ở đây là vào khoảng 25%. 

UNIVERSAL-MARION. Công ty này ngay lập tức thực hiện việc phân phát ban đầu bằng tiền 
mặt và chứng khoán trị giá khoảng 7 đô la trên một cố phiếu, làm giảm đầu tư xuống, chang hạn, 
còn 14,5 đô la. Tuy nhiên, sau đó giá thị truờng đã tụt xuống mức thấp tới 13 đô la, gây nên nghi 
ngờ về kết quả cuối cùng của việc phát mại. 

Giả định là ba ví dụ nêu trên là tuong đối tiêu biếu cho các co hội "tái co cấu nợ hoặc kinh 
doanh chênh lệch giá" ("workout or arbitrage") nói chung vào năm 1971, điều rõ ràng là chúng 
không có tính hấp dần nếu đua vào trên co sở ngẫu nhiên. Hon bao giờ hết, chồ này đã trở thành 
lĩnh vực cho các nhà chuyên nghiệp, với kinh nghiệm và óc phán xét cần thiết. 

Có một minh họa lý thú về ví dụ Kayser-Roth của chúng ta. Vào cuối năm 1971, giá rớt xuống 
duới mức 20 đô la trong khi Borden đang đuợc bán với giá 25 đô la tuông đuong 33 đô la đối với 
Kayser-Roth theo các điều kiện của đề nghị trao đổi. Duờng nhu hoặc các giám đốc đã phạm một 
sai lầm lớn khi từ chối co hội đó hoặc là các cổ phiếu của Kayser-Roth đã bị định giá quá thấp trên 
thị truờng. Đây là một điều gì đó đế nhà phân tích chứng khoán xem xét. 


255 



BÌNH LUẬN VỀ CHƯƠNG 15 


“Trong thế giới này sống theo quan điểm chung của thế gian là điều dễ dàng; sống theo cách 
của riêng ta trong sự cô độc cũng dề dàng; song nguời vĩ đại là nguời mà ở giữa đám đông vẫn giữ 
đuợc tính độc lập cô đon của riêng mình bằng một sự hòa nhã tuyệt hảo”. 


- Ralph Waldo Emerson - 

THựC HÀNH, THựC HÀNH, THựC HÀNH 

Max Heine, nguời sáng lập của quỳ Mutual Series Funds, rất thích nói là "có nhiều con đưòrig 
dẫn đến Jerusalem". Điều mà nhà lựa chọn chứng khoán bậc thầy này muốn nói là phuong pháp 
chọn chứng khoán lấy giá trị làm trọng tâm của chính ông không phải là cách thức duy nhất để trở 
thành nhà đầu tu thành công. Trong chuông này, chúng tôi sẽ xem xét vài kỳ thuật mà một số nhả 
quản lý tiền tệ hàng đầu ngày nay sử dụng đế chọn lựa chứng khoán. 

Thứ nhất, điều này đáng đuợc nhắc lại đối với hầu hết các nhà đầu tư, việc lựa chọn các chứng 
khoán riêng lẻ là không cần thiết - nếu như không phải là không khôn ngoan. Việc hầu hết các nhả 
đầu tư chuyên nghiệp thực hiện việc lựa chọn chứng khoán khá tồi không có nghĩa là hầu hết những 
người nghiệp dư có thể làm tốt hon. Đại đa số những người thử chọn chứng khoán đã hiểu được 
rằng họ không giỏi như họ đã tưởng; những người may mắn nhất phát hiện ra điều này sớm hon, 
còn những người kém may mắn hon thì phải mất vài năm mới hiểu ra được điều đó. Một tỷ lệ nhỏ 
các nhà đầu tư có thế tỏ ra trội hon trong việc lựa chọn các chứng khoán cho riêng mình. Mọi người 
khác có lẽ sẽ tốt hon nếu nhận sự giúp dở tốt nhất là thông qua một quỹ đầu tư theo chỉ số. 

Graham khuyên các nhà đầu tư trước hết nên thực hành đã, giống như các vận động viên dù nổi 
tiếng và các nhà choi nhạc dù vĩ đại cũng phải thực hành và diễn tập trước mỗi lần trình diễn thực 
sự. Ông gợi ý nên bắt đầu bằng cách dành ra một năm đế theo dõi và lựa chọn chứng khoán (nhưng 
không sử dụng đồng tiền thật)[402]. Vào thời của Graham, bạn có thế thực hành bằng cách sử dụng 
một cuốn số kế toán ghi các giao dịch mua bán giả định; ngày nay, bạn có thế sử dụng những bộ 
"săn lùng danh mục đầu tư" ("portíòlio tracker") tại các trang web kiếu như: www.momingstar.com , 
http://fìnance. yahoo.com , http ://money. cnn.com/services/portfolio/ hoặc www.marketocracy.com 
(ở trang web cuối cùng này, hãy đừng đế ý đến sự cường điệu "đánh bại thị trường" đối với các quỹ 
và dịch vụ của nó). 

Bằng cách tập luyện các kỳ thuật của bạn trước khi thử nghiệm chúng bằng tiền thật, bạn có thế 
phạm các sai lầm mà không bị thua lồ thực sự, có thể trau dồi kỷ luật tránh giao dịch thường xuyên, 
có thế so sánh cách tiếp cận của bạn với các cách tiếp cận của các nhà quản lý tiền tệ hàng đầu, và 
có thế học hỏi được những gì sẽ phù hợp đối với bạn. Điều tốt hon cả là việc theo dõi kết quả của 
tất cả các lần lựa chọn chứng khoán của bạn sẽ giúp bạn khỏi quên một điều là một số linh cảm của 
bạn té ra lại ôi thiu. Điều đó sẽ buộc bạn phải học hỏi từ những thắng lợi và thất bại của bạn. Sau 
một năm, hãy thử so kết quả của bạn với kết quả mà bạn có nếu như đầu tư toàn bộ tiền vào một 
quỳ chỉ số s&p 500. Neu bạn không cảm thấy thích thú sự thử nghiệm hoặc các lựa chọn của bạn là 
kém thì sẽ không có thiệt hại nào xảy ra cả, chẳng qua lựa chọn các chứng khoán riêng lẻ không 
phải là việc dành cho bạn. Hãy tìm cho mình một quỹ chỉ số và đừng lãng phí thời gian của bạn vào 
việc lựa chọn chứng kh oán. 


256 


Neu bạn thích thú thử nghiệm này và đạt được mức sinh lợi tương đối tốt thì hãy dần dần hình 
thành rổ chứng khoán của mình - song hãy giới hạn nó ở mức nhiều nhất là 10% toàn bộ danh mục 
đầu tư của bạn (số tiền còn lại hãy đế trong quỹ chỉ số). Và hãy nhớ rằng bạn luôn luôn có thế dừng 
lại nếu nó không còn làm bạn quan tâm hoặc mức sinh lợi của bạn trở nên kém. 

HÃY NHÌN XUỐNG BÊN DƯỚI NHỮNG ĐỒNG TIỀN ĐÚNG CHỎ 

Vậy thì bạn sẽ phải đi tìm một chứng khoán có tiềm năng cho lãi như thế nào? Bạn có thế sử 
dụng các trang web kiểu như: http://fhiance.vahoo.com và www.momingstar.com để sàng lọc ra các 
chứng khoán bằng các bộ lọc thống kê như được gợi ý trong chương 14. Hoặc bạn có thế thực hiện 
một cách tiếp cận kiên nhẫn hơn, như kiếu người thợ thủ công điêu luyện. Không giống như hầu hết 
những người khác, rất nhiều người trong số các nhà đầu tư chuyên nghiệp lúc đầu quan tâm đến một 
công ty khi giá cố phiếu của công ty đó xuống thấp chứ không phải lên cao. Christopher Browne từ 
quỹ Tweedy Browne Global Value Fund, William Nygren từ quỹ Oakmark Fund, Robert Rodriguez 
từ quỹ FPA Capital Fund, và Robert Torray từ quỹ Torray Fund, tất cả họ đều gợi ý là hãy nhìn vào 
danh mục hàng ngày của các mức thấp mới trong 52 tuần của tờ Wall Street Joumal hoặc một bảng 
tương tự trong mục 'Tuần thị trường" của tuần báo Barron's. Danh mục này sẽ cho bạn thấy các 
chứng khoán và các ngành công nghiệp hiện đang không được yêu thích và ưa chuộng, và do vậy 
cho thấy tiềm năng có mức sinh lợi cao một khi mà quan niệm lại thay đối. 

Christopher Davis từ quỹ Davis Funds và William Miller từ công ty Mason Value Trust rất 
muốn thấy tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (returns on invested Capital, tức ROIC) tăng lên, một 
cách để đo lường xem việc một công ty đã tạo ra một cách hiệu quả như thế nào cái mà Warren 
Buffett gọi là "lợi tức của người sở hừu"[403] (xem phần đóng khung dưới đây đế biết thêm chi 
tiết). 

Từ EPS đến ROIC Thu nhập ròng hay lợi tức trên một cổ phiếu (eamings per share - EPS) đã bị 
bóp méo trong những năm gần đây bởi các nhân tố kiểu như các bảo đảm quyền chọn mua/bán cố 
phiếu (stock-option grants), các kh oản lai kế toán và phí kế toán. Đe biết được một công ty đã thực 
sự có được bao nhiêu lợi nhuận trên số vốn mà công ty đó triển khai vào công việc kinh doanh của 
mình, hãy nhìn ra xa hơn EPS sang đến ROIC, hay là tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư. Christopher 
Davis từ quỳ Davis đã định nghĩa ROIC bằng công thức sau đây: 

ROIC = lợi tức người sở hữiúdehia cho] vốn đã đầu tư, trong đó lợi tức người sở hữu bằng: 

Lợi nhuận hoạt động cộng khấu hao tài sản hữu hình (depreciation) cộng khấu hao vô hình đặc 
quyền kế nghiệp (amortization of goodwill) trừ thuế thu nhập Liên bang (được đóng theo tỷ lệ trung 
bình của công ty) trừ chi phí của các quyền chọn mua/bán cố phiếu trừ chi phí vốn "duy trì" (hay cốt 
yếu) trừ bất kỳ lợi nhuận nào được tạo bởi tỷ suất lợi tức không bền vững trên các quỳ lương hưu 
(vào thời điếm năm 2003, bất cứ cái gì lớn hơn 6,5%) và vốn đã được đầu tư bằng: 

Tổng tài sản có trừ tiền mặt (cũng như các đầu tư ngấn hạn và các tài sản nợ hiện tại không bị 
tính lãi) cộng các phí kế toán năm đã qua mà làm giảm vốn đã đầu tư. 

ROIC có khả năng thế hiện, sau khi đã tính tất cả các chi phí họp pháp, là công ty đã kiếm lợi 
được gì từ các ngành nghề kinh doanh của mình - và công ty đã sử dụng tiền của các cổ đông một 
cách hiệu quả như thế nào đế tạo ra tỷ suất lợi nhuận đó. Một ROIC ở mức ít nhất 10% là hấp dẫn, 


257 


thậm chí 6% hay 7% có thể là hấp dần nếu công ty có các nhãn hàng tốt, có một bộ máy quản trị tập 
trung vào nhiệm vụ, hoặc đang nằm duới đám mây tạm thời. 

Bằng cách kiếm tra các "tuong thích", tức là các mức giá mà các doanh nghiệp tương tự đã bị 
tiếp quản (bị mua) trong nhiều năm qua, các giám đốc kiểu như Nygren của Oakmark và 0. Mason 
Hawkins của Longlcal' Partncrs có được ý tưởng tốt hơn về giá trị các bộ phận của công ty đến đâu. 
Đối với một nhà đầu tư cá nhân, đây là một công việc nặng nhọc và khó khăn: Hãy bắt đầu bằng 
cách nhìn vào chú giải cuối trang "Các phân khúc kinh doanh" trong báo cáo hàng năm của công ty, 
trong đó thường liệt kê khu vực công nghiệp, doanh thu và lợi tức của mỗi một công ty chi nhánh 
(mục 'Thảo luận và phân tích quản trị" cũng có thế giúp ích cho bạn). Sau đó hãy tìm kiếm một cơ 
sở dữ liệu tin tức kiếu như Factiva, ProQuest, hay LexisNexis để xem các ví dụ về các công ty khác 
trong cùng ngành công nghiệp mới bị tiếp quản trong thời gian gần đây. Hãy dùng cơ sở dữ liệu 
EDGAR tại địa chỉ www.SGC.gov đế lấy được các báo cáo hàng năm trong quá khứ của các công 
ty này, bạn sẽ có thể xác định được tỷ số giữa giá mua trên lợi tức của các công ty bị tiếp quản đó. 
Sau đó, bạn có thể dùng tỷ số đó đế ước tính liệu công ty tiếp quản có thế trả bao nhiêu tiền cho một 
chi nhánh tương tự của công ty mà bạn hiện đang đầu tư vào. 

Bằng cách phân tích riêng từng chi nhánh của công ty theo cách như vậy, bạn sẽ có thế thấy 
được là liệu chúng có đáng giá hơn so với giá chứng khoán hiện tại hay không. Hawkins của 
Longleaí rất thích tìm cái mà ông ta gọi là "những đồng đô la 60 xu", tức là các công ty có chứng 
khoán đang được giao dịch ở mức 60% hoặc thấp hon so với giá trị mà ông định giá các công ty đó. 
Điều đó giúp tạo ra một biên độ an toàn mà Graham luôn yêu cầu. 

AI LÀ ÔNG CHỦ? 

Cuối cùng, hầu hết các nhà đầu tư chuyên nghiệp hàng đầu đều muốn nhìn thấy công ty được 
điều hành bởi những người mà theo lời William Nygren của Oakmark là, "suy nghĩ như những 
người chủ sở hữu, chứ không phải như các nhả quản trị". Hai phép kiểm định đơn giản: các công bố 
tài chính của công ty có dề hiểu không, hay là chúng đầy rẫy những mớ bòng bong rối rắm? Các chi 
phí "không định kỳ" hoặc "khác thường" hoặc "bất thường" có đúng là vậy không, hay chúng có 
một lệ xấu xa là trở thành định kỳ? 

Mason Hawkins của Longleaf tìm kiếm các nhà quản lý công ty nào là những "đối tác tốt" - 
nghĩa là họ thông báo một cách ngay thẳng về các vấn đề, có các kế hoạch rõ ràng để phân bố dòng 
tiền hiện tại và tương lai, và sở hữu một phần đáng kể chứng khoán của công ty (tốt nhất là thông 
qua việc mua bằng tiền mặt chứ không phải thông qua các giao dịch quyền chọn mua/bán cố phiếu). 
Song "nếu như ban quản trị nói về giá chứng khoán nhiều hoư là nói về công việc kinh doanh", 
Robert Torray từ quỳ Torray Fund cảnh báo, "chúng tôi sẽ không quan tâm nữa". Christopher Davis 
từ quỹ Davis Funds ưa thích các công ty nào giới hạn việc phát hành các quyền chọn mua/bán cổ 
phiếu trong khoảng 3% của các cố phiếu đang lưu hành. 

Tại quỹ Vanguard Primecap, Howard Schow truy tìm " Điều mà công ty nói vào một năm và 
điều xảy ra vào năm sau đó. Chúng tôi muốn thấy không chỉ liệu ban quản trị có trung thực với các 
cổ đông không, mà còn cả liệu ban quản trị có trung thực với chính họ không" (nếu ông chủ công ty 
cứ luôn khắng định rằng mọi sự đều tuyệt cả trong khi công việc kinh doanh đang lộn xộn, hãy coi 
chừng!). Ngày nay, bạn có thể có quyền được nghe tại các hội nghị định kỳ của công ty, ngay cả khi 


258 


bạn chỉ sở hữu một ít cổ phiếu; đế biết đuợc lịch trình, hãy gọi điện đến phòng quan hệ với nhà đầu 
tu tại trụ sở chính của công ty hoặc vào trang web của công ty. 

Robert Rodriguez từ quỹ FPA Capital Fund giở trang cuối cùng của báo cáo hàng năm của 
công ty, trong đó nêu tên nguời đứng đầu các bộ phận hoạt động của công ty. Neu nhu có rất nhiều 
sự luân chuyến những cái tên đó trong một hoặc hai năm đầu duới chế độ của vị giám đốc điều hành 
mới, đó có lẽ là một dấu hiệu tốt: ông ta đang dọn sạch "phần gồ" chết. Nhung nếu nhu sự luân 
chuyển cấp cao vần cứ tiếp diễn thì sự thay đổi đó có thể sê biến thành sự hồn loạn. 

HÃY ĐẾ MẤT ĐẾN CON ĐƯỜNG 

Thậm chí còn có nhiều con đuờng dần đến Jerusalem hon so với các con đuờng trên. Một số 
nhà quản lý danh mục đầu tu hàng đầu, nhu David Dreman từ Dreman Value Management và 
Martin Whitman từ quỹ Third Avenue Funds, lại tập trung vào các công ty bán ra ở mức thấp gấp 
nhiều lần tài sản có lợi tức hoặc dòng tiền mặt. Một số nguời khác, nhu Charles Royce từ quỳ 
Royce Funds và Joel Tillinghast từ quỹ Fidelity Low-Priced Stock Fund, săn lùng các công ty nhỏ 
bị định giá thấp. Và, để có đuợc một cái nhìn vô cùng ngắn gọn về cách mà nhà đầu tu đáng kính 
nhất ngày nay, Warren Buffett, đã lựa chọn các công ty nhu thế nào, hãy xem phần đóng khung 
duới đây. 

Một kỳ thuật có lẽ là khá hữu ích: Hãy xem các nhà quản lý tiền tệ chuyên nghiệp hàng đầu nào 
đang sở hữu đúng những chứng khoán mà bạn đang sở hữu. Neu có một hoặc hai cái tên liên tục 
hiện lên, hãy đến các trang web của các công ty quỳ đó và tải xuống các báo cáo gần đây nhất của 
họ. Bằng cách xem còn các chứng khoán nào khác mà các nhà đầu tu này sở hữu, bạn có thế học 
đuợc nhiều hon về các phấm chất chung nào mà các công ty này đều có bằng cách đọc bình luận 
của các giám đốc, bạn có thế có đuợc ý tuởng về cách làm sao có thế hoàn thiện thêm cách tiếp cận 
của riêng bạn[404]. 

CÁCH CỦA WARREN E. BUFFET 

Học trò xuất sắc nhất của Graham là Warren Buffet đã trở thành nhà đầu tu thành đạt nhất thế 
giới bằng cách đua những bản sắc mới vào các ý tuởng của Graham. Buffet và đối tác của ông là 
Charles Munger đã kết họp "biên độ an toàn" của Graham và việc tách mình khỏi thị truờng với sự 
nhấn mạnh có tính chất đối mới của riêng họ về tăng truởng tuông lai. Duới đây là tóm tắt vô cùng 
ngắn gọn về cách tiếp cận của Buffet: 

Ông tìm kiếm cái mà ông gọi là các công ty "nhuợng quyền kinh doanh" ("íranchise") với các 
nhãn hiệu hàng tiêu dùng mạnh, các công việc kinh doanh có thế dề dàng hiếu đuợc, tình trạng tài 
chính lành mạnh, và vị thế gần nhu độc quyền trên thị truờng của mình, kiểu nhu H & R Block, 
Gillette và Washington Post Co. Buffett rất thích chộp lấy một chứng khoán khi một vụ bê bối, thua 
lồ lớn hoặc các tin tức tồi tệ khác đang đi qua trên đầu nó nhu một đám mây giông - nhu khi ông đã 
mua Coca-Cola ngay sau sự ra mắt mang tính thảm họa của "New Coke" của công ty này và sự sụp 
đố của thị truờng năm 1987. Ông cũng muốn thấy các nhà quản trị nào đặt ra và thực hiện đuợc các 
mục tiêu hiện thực; xây dựng nên các doanh nghiệp của mình từ bên trong, chứ không phải thông 
qua tiếp quản; phân bố vốn một cách khôn ngoan; và không tự chi trả cho mình những món lời 
khống lồ hàng trăm triệu đô la của các quyền chọn mua/bán cổ phiếu. Buffett luôn đòi hỏi sự tăng 
truởng đều đặn và bền vững đối với lợi tức, sao cho công ty sẽ có giá trị cao hon trong tuông lai so 
với ngày hôm nay. 


259 



Trong các báo cáo hàng năm của ông, được lưu trữ tại địa chỉ www.berkshirehathaway.com , 
Buffet đã nêu ra cách tư duy của mình như một cuốn sách mở. Có lẽ là không có nhà đầu tư nào 
khác, kế cả Graham, đã công khai tiết lộ nhiều hon thế về cách tiếp cận của mình, hoặc đã viết ra 
các bài tiều luận có thế được đọc một cách hấp dẫn đến như vậy (một câu cách ngôn kinh điển của 
Buffet: "Khi một ban quản trị với danh tiếng xuất sắc xử lý một doanh nghiệp với danh tiếng tồi tệ 
về kinh tế, chính danh tiếng của doanh nghiệp vẫn còn nguyên"). Mồi một nhà đầu tư thông minh có 
thể, và cần phải, học hỏi được bằng cách đọc những lời của bậc thầy đó. 

Dù sử dụng kỳ thuật nào đế lựa chọn chứng khoán, các nhà đầu tư chuyên nghiệp thành đạt có 
hai điểm chung: Thứ nhất, họ có kỷ luật và nhất quán, từ chối thay đổi cách tiếp cận của mình thậm 
chí ngay cả khi nó không hợp thời. Thứ hai, họ suy nghĩ rất nhiều về điều họ làm và cách làm điều 
đó như thế nào, song họ không quan tâm nhiều đến việc thị trường đang làm gì. 


260 


CHƯƠNG 16 


CÁC PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CHUYỂN ĐỐI VÀ CHỨNG CHỈ QUYỀN MUA CỔ 
PHIẾU 

Các trái phiếu có thể chuyển đổi và cổ phiếu ưu đãi ngày càng có tầm quan trọng vượt trội 
trong những năm gần đây trong lĩnh vực huy động vốn hạng trên (senior financing)[405]. Như một 
diễn biến song hành, các chứng chỉ quyền mua cố phiếu (stock-option warrant) - tức là các quyền 
dài hạn đế mua các cố phiếu thường ở mức giá quy định - ngày càng xuất hiện nhiều hon. Trên một 
nửa các phát hành chứng khoán ưu đãi hiện được nêu trong cuốn Hướng dần chứng khoán của 
Standard & Poor's có đặc quyền chuyển đổi, và điều này cũng đúng với phần lớn việc huy động vốn 
bằng trái phiếu công ty trong những năm 1968-1970. Có ít nhất là 60 xê-ri (loạt) chứng chỉ quyền 
mua cố phiếu khác nhau được giao dịch tại sở Giao dịch Chứng khoán Mỳ (AMEX). Trong năm 
1970, lần đầu tiên trong lịch sử của mình, sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) đã niêm 
yết một phát hành chứng chỉ quyền mua cổ phiếu dài hạn, cho quyền được mua 3 1 .400.000 cổ phần 
của American Tel. & Tel. ở mức giá 52 đô la một cố phiếu. Với "Chuồng Mẹ" ("Mother Bell")[406] 
khi ấy đang dần đầu đoàn diễu hành, phát hành đó chắc chắn sẽ được bố sung thêm bởi rất nhiều các 
công ty mới cho ra các chứng chỉ như vậy (như chúng tôi sẽ chỉ ra sau này, chúng là những đồ giả 
mạo theo nhiều nghĩa) [407]. 

Trong bối cảnh chung, các phát hành chứng khoán có thế chuyến đối được xếp hạng quan trọng 
hon nhiều so với các chứng chỉ quyền mua, và chúng tôi sẽ phân tích các phát hành chứng khoán có 
thể chuyển đổi trước. Có hai khía cạnh quan trọng cần được xem xét từ quan điểm của nhà đầu tư. 
Thứ nhất, các phát hành chứng khoán chuyến đối được xếp hạng thế nào về mặt co hội và rủi ro đầu 
tư? Thứ hai, sự tồn tại của chúng có ảnh hưởng thế nào đến giá trị của các phát hành cố phiếu 
thường có hên quan? 

Các phát hành chứng khoán chuyến đối được cho là đặc biệt thuận lợi cho cả nhà đầu tư lẫn 
công ty phát hành. Nhà đầu tư nhận được sự bảo hộ hon hắn đối với trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu 
đãi, cộng với co hội được tham gia vào bất kỳ sự tăng mạnh nào về giá trị của cố phiếu thường. 
Công ty phát hành thì có thế huy động được vốn ở mức lãi suất hoặc chi phí cố tức ưu đãi vừa phải, 
và nếu như sự phát đạt kỳ vọng được hiện thực hóa, nhà phát hành sẽ loại bỏ được nghĩa vụ ưu đãi 
bằng cách chuyển đổi nó thành cổ phiếu thường. Như vậy, cả hai bên của loại giao dịch này đều 
cảm thấy ốn thỏa khác thường. 

Rõ ràng đoạn văn trên đây chắc hắn là đã thối phồng trường họp này ở đâu đó, bởi vì bạn 
không thế nào chỉ đon thuần bằng một công cụ khéo léo lại tạo được một vụ làm ăn tốt hon hắn cho 
cả hai phía. Để đổi lấy đặc quyền chuyển đổi, nhà đầu tư thường phải từ bỏ một cái gì đó quan trọng 
hoặc là về chất lượng, hoặc là về tỷ suất lợi tức, hoặc cả hai[408]. Ngược lại, nếu như công ty có 
được tiền với chi phí thấp hon nhờ vào tính chất chuyến đổi, công ty đó đế đối lại cũng phải chấp 
nhận một phần đòi hỏi của các cố đông thường đối với sự cải thiện giá trị trong tuông lai. về vấn đề 
này, có rất nhiều lập luận lất léo được đưa ra đế phản bác và ủng hộ. Ket luận an toàn nhất có thế 
đạt được ở đây là các phát hành chứng khoán có thế chuyến đổi, cũng giống như bất kỳ hình thức 
chứng khoán nào khác, tự nó không phải là đảm bảo cho tính hấp dần hay không hấp dần. vấn đề 
đó sê phụ thuộc vào tất cả các yếu tố xung quanh phát hành cụ thế đó [409]. 


261 



Tuy nhiên chúng ta biết là một nhóm các phát hành chứng khoán chuyến đối đuợc đua ra trong 
giai đoạn thị truờng lên giá chắc chắn là sẽ thu đuợc các kết quả không thỏa mãn xét về tổng thể 
(điều không may là trong các giai đoạn lạc quan nhu vậy, hầu hết các loại huy động vốn có thế 
chuyến đổi đã đuợc thực hiện trong quá khứ rồi). Hậu quả tôi tệ chắc chắn sẽ là điều không tránh 
khỏi, ngay từ việc xác định thời điểm, do sự suy giảm rộng khắp trên thị truờng chứng khoán chắc 
chắn sẽ làm cho đặc quyền chuyến đối trở nên kém hấp dần hon - và nó cũng thuờng đặt dấu hỏi đối 
với sự an toàn nền tảng của chính đạt phát hành[410]. Để làm minh họa nhóm, chúng tôi sẽ lấy lại 
ví dụ đuợc sử dụng trong lần xuất bản đầu tiên của mình về động thái giá tuông đối của các chứng 
khoán ưu đãi chuyến đối và không chuyến đối được chào bán năm 1946, năm đóng lại thị trường 
lên giá trước một năm khác thường bắt đầu vào 1949 (xem bảng 16-1). 

BÁNG 16-1 : Số liệu giá của các phát hành cổ phiếu ưu đãi mới được chào bán năm 1946 


Thay đối vẽ giá từ giá 
phát hành 

đến giá thấp cho đến 
tháng 7/1947 

SỐ các 
phát hành 
không 
chuyển đổi 

Số các phát 
hành 

chuyển đôi và 
tham dự 

Không giảm 

7 

0 

Giảm 0-10% 

16 

2 

10-20% 

11 

6 

20-40% 

3 

22 

40% hoặc hơn 

0 

12 


37 

42 

Mức giảm trung bình 

Khoảng 9% 

Khoảng 30% 


Rất khó đế nêu một trình bày có tính so sánh cho các năm 1967-1970, bởi vì trong các năm đó 
hầu như không có các chứng khoán không chuyến đối mới nào được chào bán. Song có thế dề dàng 
thể hiện được là sự giảm giá trung bình của các cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi từ tháng 12/1967 
đến tháng 12/1970 là lớn hon so với sự giảm giá trung bình của các cổ phiếu thường xét về tổng thể 
(cổ phiếu thường chỉ mất giá có 5%). Ngoài ra, các chứng khoán chuyển đổi dường như cho kết quả 
kém hon một chút so với các cổ phiếu ưu đãi không chuyển đổi trong giai đoạn từ tháng 12/1968 
đến tháng 12/1970, như được nêu trong một mầu gồm 20 phát hành thuộc loại này trong bảng 16-2. 
Các so sánh đó sẽ cho thấy là các chứng khoán chuyển đổi xét về tổng thể có chất lượng tuông đối 
kém hon với tư cách là các phát hành hạng trên, và cũng bị ràng buộc vào các cổ phiếu thường có 
kết quả kém hon so với toàn thị trường ngoại trừ giai đoạn có sự tăng giá đột ngột mang tính đầu 
co. Các nhận xét này tất nhiên là không áp dụng cho tất cả các phát hành chứng khoán chuyển đổi. 
Trong năm 1968 và đặc biệt là năm 1969, một số lượng khá lớn các công ty mạnh đã sử dụng các 
phát hành chuyến đối đế chống lại mức lãi suất cao một cách bất thường ngay cả đối với các trái 


262 




phiếu có chất lượng hạng nhất. Song điều đáng lưu ý là trong mẫu 20 cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi 
của chúng tôi, chỉ có một cố phiếu cho thấy sự tăng giá, còn 14 cổ phiếu thì bị mất giá tồi tệ[41 1], 
BÁNG 16-2: số liệu giá của các cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu thường và chứng chỉ quyền mua, tháng 
12/ 1970 so với tháng 12/1968 (dựa trên các mầu ngẫu nhiên, mỗi mầu có 20 chứng khoán) 



Cố phiêu ưu 
đãi không 
chuyến đôi 

Xếp Xếp 
hạng A hạng 
hoặc dưới 

cao A 

hơn 

CỔ 

phiếu 
ưu đãi 
chuyến 
đối 

CỐ 

phiếu 

thường 

chuyển 

đối 

Chứng chi 
quyên 
mua được 
niêm yết 

Tăng 

2 

0 

1 

2 

1 

Giảm 






0- 

10% 

3 

3 

3 

4 

0 

10 - 

20% 

14 

10 

2 

1 

0 

20- 

40% 

1 

5 

5 

6 

1 

40% 

hoặc 

hơn 

0 

0 

9 

7 

18 

Mức 

giảm 

trung 

bình 

10% 

17% 

29% 

33% 

65% 


(Chỉ số tổng họp 500 cổ phiếu thường của Standard & Poor's giảm 11,3%.) Kết luận được rút 
ra từ các con số này là các phát hành chứng khoán chuyến đối tự nó không phải là kém được ưa 
chuộng hon so với các chứng khoán không chuyến đổi. Với mọi điều kiện khác là như nhau thì điều 
ngược lại mới đúng. Song chúng ta đã nhìn thấy một cách rõ ràng là các điều kiện khác trong thực 
tế là không như nhau, và việc bổ sung thêm đặc quyền chuyển đổi thường - và nói chung là - để lộ 
ra việc không có một chất lượng đầu tư đích thực đối với phát hành đó. 

Tất nhiên, đúng là một cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi thì an toàn hon so với cổ phiếu thường của 
cùng một công ty - điều đó nói lên là cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi bị rủi ro ít hon về sự mất tiền gốc. 
Do đó, những ai mua chứng khoán chuyến đối mới thay vì cố phiếu thường tưong ứng sẽ là có lý 
xét theo lý do đó. Song trong hầu hết các trường hợp, cổ phiếu thường có lẽ không phải là một món 
để mua vào đầu tiên một cách thông minh tại mức giá chiếm ưu thế, và việc thay thể bằng các cổ 
phiếu ưu đãi chuyển đổi cũng không cải thiện được tình hình một cách đáng kể. Hon thế, rất nhiều 
vụ mua chứng khoán chuyến đối được thực hiện bởi các nhà đầu tư không có mối quan tâm đặc biệt 
hoặc tin tưởng vào cổ phiếu thường - tức là họ không bao giờ nghĩ đến việc mua cổ phiếu thường 
vào lúc đó - song họ bị cám dồ bởi cái trông có vẻ như là sự kết hợp hoàn hảo của quyền được chi 
trả trước cộng với đặc quyền chuyến đổi sát với thị trường hiện tại. Trong nhiều trường hợp, sự kết 
họp này cho kết quả khá tốt, song số liệu thống kê dường như lại cho thấy là nhiều khả năng cái đó 
lại là một cạm bẫy nguy hiểm. 


263 




Liên quan đến việc sở hữu các chứng khoán chuyến đối, có một vấn đề đặc biệt mà hầu hết các 
nhà đầu tu không nghĩ tới. Ngay cả khi lợi nhuận xuất hiện, nó cũng đua đến một tình thế tiến thoái 
luỡng nan. Liệu nguời giữ chứng khoán có nên bán ra khi có sự tăng giá nhỏ; liệu anh ta có nên giữ 
tiếp đế chờ tăng giá cao hon; nếu chứng khoán phát hành bị thu hồi (mua lại) - nhu thuờng xảy ra 
khi cố phiếu thuờng lên giá đáng kế - liệu anh ta nên bán ra hay là chuyến đối nó thành cổ phiếu 
thuờng để giữ? [4 12]. 

Hãy cho phép chúng tôi thảo luận bằng những con số cụ thế. Bạn mua một trái phiếu 6% ở mức 
giá 100 đô la, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu ở mức giá 25 đô la - có nghĩa là, ở mức 40 cổ phiếu 
cho mồi một trái phiếu 1.000 đô la. cổ phiếu lên giá đến 30 đô la làm cho trái phiếu đáng giá ít nhất 
là 120 đô la, và nhu vậy nó đuợc bán ở mức là 125 đô la. Bạn hoặc là bán ra hoặc là tiếp tục giữ. 
Neu bạn giữ tiếp, hy vọng sẽ có giá cao hon, bạn sẽ ở vào vị thế của một cổ đông thuờng, bởi vì nếu 
cố phiếu đó xuống giá thì trái phiếu của bạn cũng sẽ xuống giá theo. Một nguời bảo thủ chắc hắn sẽ 
nói là mức giá trên 125 đô la thì vị thế của anh ta trở nên có tính chất đầu co nhiều quá, do vậy anh 
ta sẽ bán ra và nhận đuợc một lợi nhuận đáng hài lòng là 25%. 

Nhu vậy, mọi thứ đều ốn thỏa cả. Song hãy theo đuổi vấn đề này thêm chút nữa. Trong nhiều 
truờng họp khi nguời nắm giữ bán ra ở mức 125 đô la, cổ phiếu thuờng lại tiếp tục lên giá, đấy 
chứng khoán chuyến đổi lên cùng với nó, và nhà đầu tu sẽ chịu một nồi đau đặc trung của những ai 
đã bán ra vội quá. Lần sau, anh ta quyết định giữ lại đế chờ giá 150 hoặc 200 đô la. Chứng khoán 
phát hành lên giá đến 140 đô la và anh ta không bán. Sau đó thị truờng đố vỡ và trái phiếu của anh 
ta truợt xuống chỉ còn có 80 đô la. Một lần nữa, anh ta lại phạm sai lầm. 

Bên cạnh nồi đau về tinh thần liên quan đến việc đua ra các dự đoán tồi - điều này duờng nhu 
là không thế tránh khỏi - có một sự hạn chế thực sự về mặt số học đối với các hoạt động về các 
chứng khoán chuyến đổi. Điều có thế giả định là cách xử sự cứng rắn và thống nhất đế bán ra ở mức 
lợi nhuận 25% hoặc 30% sẽ cho kết quả tốt nhất nhu đã đuợc áp dụng đối với nhiều cổ phiếu. Khi 
đó điều này sẽ đánh dấu mức giới hạn trên của lợi nhuận và sẽ đuợc hiện thực hóa chỉ đối với các 
phát hành nào đã có kết quả tốt. Song nếu - có vẻ là đúng - các phát hành đó thuờng thiếu sự an toàn 
co bản thích họp và thuờng bị thả nổi, mua vào ở các giai đoạn cuối của thị truờng lên giá, khi đó 
một tỷ lệ khá lớn của các phát hành đó sẽ không thế lên giá đến 125 đô la, song cũng sẽ không sụp 
đổ khi thị truờng quay đầu đi xuống. Nhu vậy, các co hội ngoạn mục của các phát hành chuyển đổi 
trong thực tế sẽ trở thành ảo tuởng, và các trải nghiệm chung đuợc ghi nhận bởi cả nhiều vụ thua lồ 
lớn, ít nhất là tạm thời, lần các vụ thắng đậm với biên độ tuông tự. 

Do sự kéo dài khác thuờng của thị truờng lên giá thời kỳ 1950-1968, các phát hành chuyển đổi 
về tống thế cho thấy giá trị tốt của chúng trong khoảng 18 năm. Song điều này chỉ có nghĩa là đại đa 
số các cổ phiếu thuờng đã tận huởng sự lên giá lớn mà hầu hết các phát hành chuyển đổi đã cùng 
đuợc chia sẻ. Tính hợp lý của việc đầu tu vào các phát hành chuyển đổi chỉ có thể đuợc kiểm định 
bởi diễn biến hoạt động của chúng trong một thị truờng chứng khoán đang đi xuống - và điều đó về 
tống thế luôn cho thấy là đáng thất vọng[413]. 

Trong lần xuất bản đầu tiên (vào năm 1949), chúng tôi đã nêu một ví dụ minh họa về vấn đề 
đặc biệt này là "cần phải làm gì" với một chứng khoán chuyển đổi khi nó đi lên. Chúng tôi tin tuởng 
là vấn đề này vẫn đáng đuợc đua vào đây. Cũng giống nhu một loạt các tham khảo khác của chúng 
tôi, ví dụ minh họa này dựa trên các hoạt động đầu tu của chính chúng tôi. Chúng tôi là thành viên 
của một "nhóm chọn lọc", chủ yếu gồm các quỹ đầu tu, tham gia vào việc phát hành nội bộ các 


264 



phiếu nợ chuyển đổi 4,5% của Eversharp Co. ở mức ngang giá, đuợc chuyển đổi thành cổ phiếu 
thuờng ở mức 40 đô la trên một cổ phiếu, cổ phiếu này đã nhanh chóng lên giá thành 65,5 đô la và 
sau đó (sau lần chia tách 2 thành 3) lên đến mức tuơng đuơng 88 đô la. Giá cuối cùng này làm cho 
các phiếu nợ chuyến đổi có giá trị không duới 220 đô la. Trong giai đoạn đó, hai chứng khoán phát 
hành bị thu hồi ở mức trên giá một chút, kế từ đây, hầu nhu tất cả đã đuợc chuyến đối thành cố 
phiếu thuờng đuợc cầm giữ bởi một số nguời mua quỳ đầu tư ban đầu các phiếu nợ. Giá bắt đầu đột 
ngột sụt giảm mạnh, và vào tháng 3 năm 1948, chứng khoán này được bán ở mức thấp tói 7,375 đô 
la. Giá này thế hiện các phát hành phiếu nợ có giá trị chỉ còn có 27 đô la, tức là mất tới 75% giá ban 
đầu thay vì một lợi nhuận trên 100%. 

Mấu chốt thực sự của câu chuyện này là một số người mua ban đầu đã chuyến đổi trái phiếu 
của họ thành cố phiếu và giữ cố phiếu đó trong suốt thời kỳ giá rớt mạnh. Bằng cách làm như vậy, 
họ đã đi ngược lại câu châm ngôn lâu đời của Phố Wall là "Đừng bao giờ chuyến đối một trái phiếu 
chuyến đổi". Vì sao có lời khuyên này? Bởi vì một khi mà bạn chuyến đổi, bạn đã làm mất đi sự kết 
họp chiến lược của người được chi trả lãi trước tiên cộng với co hội có được mức lợi nhuận hấp 
dần. Có lẽ bạn đã từ nhà đầu tư biến thành nhà đầu cơ, mà thường là vào thời điểm không thích hợp 
(do cố phiếu đã lên giá mạnh rồi). Neu như câu "Đừng bao giờ chuyến đối một trái phiếu chuyến 
đối" là một quy tắc hay, vậy thì vì sao các nhà quản lý quỹ đầy kinh nghiệm đó lại chuyến đối trái 
phiếu Eversharp của họ thành cổ phiếu, đế rồi sau đó chịu thua lồ một cách đáng thất vọng? Không 
nghi ngờ gì nữa, câu trả lời là họ đã đế mình bị cuốn đi bởi sự hồ hởi về các triển vọng của công ty 
cũng như bởi "hoạt động thị trường thuận lợi" của các cố phiếu. Phố Wall cũng có một vài nguyên 
tắc khôn ngoan; song vấn đề là ở chỗ các nguyên tắc này luôn bị quên mất vào chính lúc cần tới 
chúng nhất [414]. Chính vì thế nên mới có một câu châm ngôn nổi tiếng khác của những người thời 
xưa: "Hãy làm như tôi nói, chứ không phải như tôi làm". 

Quan điểm chung của chúng tôi về các phát hành chứng khoán chuyển đổi mới do vậy là mang 
tính hoài nghi. Chúng tôi muốn nói ở đây, cũng như trong các nhận xét tương tự khác, là nhà đầu tư 
cần suy nghĩ nhiều hơn hai lần trước khi anh ta mua vào các phát hành chứng khoán chuyến đối. 

Sau khi xem xét kỹ lưỡng như vậy, anh ta có thể thấy là một số chào bán đặc biệt là quá hấp dần để 
có thể từ chối. Tất nhiên, sự kết hợp lý tưởng sẽ là một chứng khoán chuyển đổi có độ an toàn cao 
có thể chuyển đổi được thành một cổ phiếu thường mà tự cổ phiếu đã là hấp dần, và ở mức giá chỉ 
hơi cao hơn so với giá thị trường. Thỉnh thoảng có một đợt chào bán xuất hiện thỏa mãn các yêu cầu 
này. Tuy nhiên, xét theo bản chất của thị trường chứng khoán, có nhiều khả năng là bạn sẽ tìm thấy 
cơ hội như vậy từ một phát hành cũ đã tiến lên một vị thế thuận lợi chứ không phải từ một phát 
hành mới (nếu một phát hành mới thực sự là mạnh thì chắc có lẽ nó đã không có đặc quyền chuyến 
đổi tốt). 

Sự cân bằng hợp lý giữa cái được cho và cái bị giữ lại trong một phát hành chứng khoán 
chuyến đổi thuộc dạng tiêu chuấn được minh họa rất rõ qua việc sử dụng một cách rộng rãi loại 
chứng khoán này đế huy động vốn cho công ty American Telephone & Telegraph. Trong khoảng 
thời gian từ năm 1913 đến năm 1957, công ty này đã bán ra ít nhất là chín phát hành riêng rẽ trái 
phiếu chuyển đổi, hầu hết là các quyền đăng ký mua cổ phiếu (subscription right)[415] cho các cổ 
đông. Các trái phiếu chuyến đổi có một ưu thế quan trọng đối với công ty trong việc tạo ra một lóp 
người mua rộng lớn hơn nhiều so với trường họp chào bán chứng khoán, vì các trái phiếu được 
nhiều tố chức tài chính sở hữu những nguồn lực khống lồ, nhưng một số tố chức trong số đó không 
được phép mua chứng khoán, ưa thích hơn. Mức sinh lợi từ lãi suất của các trái phiếu nói chung là 


265 



dưới một nửa tỷ suất cố tức tương ứng của các cố phiếu - một nhân tố được tính toán nhằm bù trừ 
quyền lợi được ưu tiên chi trả của những người giữ trái phiếu. Do công ty duy trì được mức cố tức 9 
đô la của mình trong vòng 40 năm (từ năm 1919 cho đến khi chia tách chứng khoán năm 1959) nên 
diễn ra sự chuyển đổi dần dần hầu như toàn bộ các trái phiếu phát hành có thể chuyển đổi thành cổ 
phiếu thường. Như vậy, những người mua các trái phiếu chuyển đổi đó đã có được kết quả tốt trong 
nhiều năm - song cũng không hẳn tốt bằng trường họp họ mua cổ phần vốn ngay từ đầu. Ví dụ này 
đã xác nhận tính vững chắc của American Telephone & Telegraph, chứ không phải tính hấp dần nội 
tại của các trái phiếu chuyển đổi. Để chứng tỏ được là các trái phiếu chuyển đổi là vững chắc trong 
thực tế, chúng tôi sẽ cần phải có một số ví dụ trong đó trái phiếu chuyển đổi cho kết quả tốt ngay cả 
khi cổ phiếu thường thể hiện một cách đáng thất vọng. Các ví dụ như vậy không phải là dề tìm thấy 
[416]. 

Tác động của các phát hành chứng khoán chuyến đối đối với tình trạng của cổ phiếu thường. 
Trong một số lớn trường hợp, các trái phiếu chuyến đổi được phát hành có liên quan đến việc sát 
nhập hoặc các tiếp quản công ty mới. Có lẽ ví dụ nổi bật nhất của hoạt động tài chính này là sự phát 
hành bởi công ty NVF Corp. khoảng gần 100 triệu đô la các trái phiếu chuyến đối 5% của nó (cộng 
với các chứng chỉ đặc quyền đăng ký mua cổ phiếu) để đổi lấy hầu hết các cổ phiếu thường của 
Sharon Steel Co. Vụ giao dịch khác thường này được phân tích dưới đây tại trang 480-484. Thông 
thường, giao dịch này sẽ tạo ra một mức tăng dự toán theo lệ (pro íòrma) đối với lợi tức được báo 
cáo trên một cổ phần của cổ phiếu thường; các cổ phiếu sẽ tăng giá để đáp lại lợi tức lớn hơn của 
chúng, gọi là như thế, song đó cũng còn là do ban quản trị đã cho thấy bằng chứng về sự năng động, 
táo bạo và năng lực của họ làm ra được nhiều tiền hơn cho các cố đông[417]. Song ở đây có hai 
nhàn tố bù trừ, một nhân tố thì hầu như bị bỏ qua còn nhân tố kia thì hoàn toàn bị phớt lờ tại các thị 
trường lạc quan. Nhân tố thứ nhất là sự pha loãng thực sự lợi tức hiện tại và tương lai của cố phiếu 
thường được mang lại một cách số học từ các quyền chuyển đổi mới. Sự pha loãng này có thể lượng 
hóa được bằng cách lấy lợi tức gần đây, hoặc giả định một vài con số khác, và tính lợi tức điều 
chỉnh trên một cổ phần nếu như tất cả các cổ phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi được chuyển đổi thực 
sự. ở phần lớn các công ty, mức giảm được tạo ra trong các con số trên một cố phiếu là không đáng 
kế. Song có rất nhiều ngoại lệ đối với khắng định này, và có một mối nguy hiểm là chúng đang tăng 
lên với một tốc độ không lấy gì làm dề chịu. Các "tố họp công ty" (conglomerate) bành trướng 
nhanh chóng là những kẻ thực hiện chủ yếu trò lừa phỉnh chuyến đối này. Trong bảng 16-3, chúng 
tôi liệt kê bẩy công ty có số lượng lớn các cổ phiếu được phát hành với quyền chuyển đổi hoặc kèm 
các chứng chỉ đặc quyền chuyển đối[418]. 

Sự hoán đối từ cổ phiếu thường sang cổ phiếu ưu đãi. Trong nhiều thập kỷ, trước năm 1956, 
các cố phiếu thường đã có mức hoa lợi lớn hơn so với cổ phiếu ưu đãi của cùng công ty; điều này 
đặc biệt đúng nếu như cổ phiếu ưu đãi có đặc quyền chuyến đổi sát với thị trường. Còn hiện nay thì 
nói chung điều ngược lại mới là đúng. Ket quả là có một số lượng đáng kế các cổ phiếu ưu đãi 
chuyến đối rõ ràng là hấp dần hơn so với các cổ phiếu thường có liên quan. Những người sở hữu 
các cố phiếu thường đó không có gì để mất và có các lợi thế quan trọng đế được lợi bằng cách hoán 
chuyển từ các cổ phiếu hạng dưới của họ sang các cổ phiếu hạng trên. 

VÍ DỤ: Một ví dụ điển hình là Studebaker-Worthington Corp. vào cuối năm 1970. cổ phiếu 
thường của công ty này được bán ở mức 57 đô la, trong khi cổ phiếu chuyển đổi ưu đãi mệnh giá 5 
đô la thì rốt cuộc ở mức 87,5 đô la. Mồi một cố phiếu ưu đãi có thế đối lấy 1,5 cổ phiếu thường, vậy 
nó đáng giá 85,5 đô la. Điều này cho thấy một sự chênh lệch nhỏ về tiền so với người mua cổ phiếu 


266 



ưu đãi. Song cổ tức được chi trả đối với cổ phiếu thường ở mức 1,20 đô la một năm (tức là 1,80 đô 
la cho 1,5 cổ phiếu), so với 5 đô la kiếm được đối với một cổ phiếu ưu đãi. Như vậy, sự chênh lệch 
bất lợi ban đầu về giá có lẽ sẽ được đền bù trong vòng chưa đầy một năm, sau đó cổ phiếu ưu đãi có 
lẽ sẽ cho mức sinh lời cao hon một cách đáng kế so với cổ phiếu thường trong một quãng thời gian 
nhất định trong tưong lai. Song tất nhiên điều quan trọng nhất có lẽ là vị thế hạng trên mà cố đông 
giữ cố phiếu thường sẽ giành được từ sự hoán đổi. ở các mức giá thấp của năm 1968 và sau đó lại 
một lần nữa vào năm 1970, cổ phiếu ưu đãi được bán ở mức cao hon 15 điểm so với 1,5 cổ phiếu 
thường. Đặc quyền chuyến đổi của nó đảm bảo rằng nó không bao giờ có thế được bán ở mức thấp 
hon so với gói cổ phiếu thường[419]. 

BẢNG 16-3: Các công ty có số lượng lớn các phát hành cổ phiếu chuyển đổi và chứng chỉ 
quyền mua vào cuối năm 1969 (đon vị nghìn cổ phiếu) 



Sô cố 
phỉếu 

Cố phiếu thường bố sung 
được phát hành 


thường 

đang 

lưu 

hành 

vởl quyên 
chuyên đối 
thành 

kèm 

chứng 

chi 

Tống 
SỐ cô 
phiếu 



trái 

phiếu 

cố 

phiếu 

ưu 

đãi 

quyên 

mua 

thường 

bô 

sung 

Avco Corp. 

1 1 .470 

1.750 

10.436 

3.085 

15.271 

Gulf & 

VVestern Inc. 

14.964 

9.671 

5.632 

6.951 

22.260 

International 

Tel. & Tel. 

67.393 

190 

48.115 


48.305 

Ling-Temco- 

Vought 

4.41 Oa 

1.180 

685 

7.564 

9.429 

National 

General 

4.910 

4.530 


12.170 

16.700 

Northvvest 

Industries b 

7.433 


11.467 

1.513 

12.980 

Rapld 

American 

3.591 

426 

1.503 

8.000 

9.929 


a. Bao gồm cả "cố phiếu đặc biệt", b. Vào cuối năm 1970. 

Chứng chỉ quyền mua cổ phiếu. Hãy cho phép chúng tôi nói toạc ra ngay từ đầu. Chúng tôi coi 
sự phát triển mới đây của các chứng chỉ quyền mua cổ phiếu gần như là một sự lừa đảo, một mối đe 
dọa hiện hữu và một thảm họa tiềm tàng. Chúng tạo ra những "giá trị" tiền gộp khống lồ từ chồ 
không có gì. Chúng không có lý do gì đế tồn tại, ngoại trừ một điều là chúng làm lạc lối các nhà đầu 
co và đầu tư. Chúng phải bị pháp luật cấm, hoặc ít nhất là cũng bị giới hạn một cách nghiêm ngặt 
vào một phạm vi nhỏ trong tống vốn huy động của một công ty[420] . 

Đe có được một sự tưong tự trong lịch sử và trong văn học, Chúng tôi đề nghị bạn đọc hãy xem 
phần về Faust (phần 2), trong đó Goethe mô tả sự sáng chế ra tiền giấy. Như một tiền lệ đáng lo 
ngại trong lịch sử Phố Wall, chúng tôi có thế nêu các chứng chỉ quyền mua của American & 


267 




Foreign Power Co., công ty này vào năm 1929 có giá trị thị trường được định giá trên 1 tỷ đô la, 
mặc dù con số này chỉ xuất hiện trong chú giải cho bảng cân đối của công ty. Đen năm 1932, 1 tỷ 
đô la này có lại còn có 8 triệu đô la, và vào năm 1952, các chứng chỉ quyền mua đã bị quét sạch 
trong sự tái vốn hóa của công ty - mặc dù công ty vẫn còn có khả năng thanh toán. 

Ban đầu, các chứng chỉ quyền mua bán cố phiếu thỉnh thoảng được gắn với các phát hành trái 
phiếu, và thường tuông đưong với một đặc quyền chuyển đổi bộ phận. Chúng không đáng kể về số 
lượng, và do đó không gây hại gì. Việc sử dụng chúng được mở rộng vào cuối những năm 1920, 
cùng với nhiều sự lạm dụng tài chính khác, song chúng đã tuột khỏi tầm nhìn trong nhiều năm kế từ 
đó trở đi. Chúng chắc hắn là sẽ quay trở lại, giống như những đồng xu tồi tệ, và kế từ năm 1967 
chúng lại trở thành "các công cụ tài chính" quen thuộc. Thực vậy, một quy trình tiêu chuẩn đã được 
xây dựng đối với việc huy động vốn cho các kinh doanh mạo hiểm mới về bất động sản, các chi 
nhánh của các ngân hàng lớn, bằng cách bán ra các đon vị có số lượng bằng số cổ phiếu thường và 
chứng chỉ quyền mua đế mua cổ phiếu thường bố sung tại cùng một mức giá. Ví dụ: năm 1971, 
công ty CleveTrust Realty Investors đã bán 2,5 triệu tổ hợp như vậy của các cổ phiếu thường (tức là 
"các cố phần có lãi thụ hưởng") và các chứng chỉ quyền mua, với giá 20 đô la một đon vị. 

Hãy cho phép chúng tôi xem xét một chút cái gì thực sự nằm sau sự sắp đặt tài chính này. 
Thông thường, một phát hành cố phiếu thường có quyền trước hết được mua các cổ phiếu thường 
bố sung khi các giám đốc của công ty thấy muốn huy động vốn theo phưong cách này. Cái gọi là 
"quyền ưu tiên mua trước" ("preemptive right") này là một trong những thành phần giá trị tham gia 
vào sự sở hữu một cổ phiếu thường - cùng với quyền được nhận cổ tức, quyền tham gia vào sự tăng 
trưởng của công ty, và quyền bỏ phiếu bầu các giám đốc. Khi các chứng chỉ quyền mua riêng rẽ 
được phát hành đối với quyền được đăng ký góp vốn bố sung, hành động này đã lấy đi một phần 
của giá trị nội tại đã có trong một cổ phiếu thường và chuyển nó thành một chứng chỉ riêng. Một 
việc tưong tự cũng có thế được thực hiện bằng cách phát hành các chứng chỉ riêng rẽ đối với quyền 
nhận cố tức (cho một giai đoạn có giới hạn hoặc không giới hạn), hoặc quyền được chia sẻ số tiền 
thu được do bán hoặc phát mại doanh nghiệp, hoặc quyền biếu quyết các cổ phần. Vậy tại sao khi 
đó các chứng chỉ quyền đăng ký mua này lại được tạo ra như một phần của co cẩu vốn ban đầu? 
Đon giản là bởi vì mọi người không thông thạo các vấn đề tài chính. Họ không nhận ra rằng cố 
phiếu thường sẽ có giá trị ít hon khi có các chứng chi quyền mua hiện đang lưu hành so với khi 
không có chứng chỉ. Do vậy, một gói gồm cổ phiếu và chứng chỉ quyền mua thường tạo ra một giá 
tốt hon trên thị trường so với khi chỉ có một mình cố phiếu. Hãy lưu ý là trong các báo cáo thông 
thường của công ty, lợi tức trên một cổ phiếu được (hay đã được) tính toán mà không tính đến tác 
động của các chứng chỉ hiện đang lưu hành. Ket quả tất nhiên sẽ là sự phóng đại tỷ lệ thực giữa lợi 
tức và giá trị thị trường của lượng vốn hóa của công ty[42 1]. 

Phưong pháp đon giản nhất và có lẽ là tốt nhất đế tính đến sự tồn tại của các chứng chỉ quyền 
mua là bổ sung giá trị thị trường tưong đưong của chúng vào sự vốn hóa bằng cổ phiếu thường, và 
do vậy làm tăng thêm giá thị trường thực sự trên mỗi cố phiếu. Khi một số lượng lớn các chứng chỉ 
quyền mua được phát hành gắn với việc bán ra các chứng khoán hạng trên, điều thường được làm là 
thực hiện điều chỉnh bằng cách giả định rằng số tiền để chi trả cổ phiếu được sử dụng để rút về các 
trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi có liên quan. Phưong pháp này không tính một cách thỏa đáng đến 
"giá trị trên giá" của một chứng chỉ quyền mua ở trên mức giá trị có thế thực hiện. Trong bảng 16-4, 
chúng tôi so sánh ảnh hưởng của hai phưong pháp tính này trong trường hợp của công ty National 
General Corp. trong năm 1970. 


268 



Liệu rằng chính công ty có kiếm được một lợi thế nào từ việc tạo ra các chứng chỉ quyền mua 
đó theo cái nghĩa là các chứng chỉ quyền mua đảm bảo cho công ty bằng một cách nào đó có thế 
nhận được vốn bố sung mỗi khi cần? Tuyệt nhiên không. Thông thường, không có một cách nào đế 
công ty có thế yêu cầu người cầm giữ chứng chỉ quyền mua phải thực hiện quyền của họ, bằng cách 
đó cung cấp vốn mới cho công ty trước khi các chứng chỉ quyền mua hết hạn. Trong khi đó nếu 
công ty muốn huy động vốn cổ phiếu thường bố sung thì công ty phải cung ứng các cố phiếu cho 
các cổ đông của mình theo cách thông thường - có nghĩa là ở mức nào đó dưới giá thị trường đang 
thịnh hành. Các chứng chỉ quyền mua không giúp được gì trong hoạt động đó chúng chỉ làm cho 
tình hình phức tạp hon bằng cách thường xuyên yêu cầu xem xét hạ xuống giá đăng ký của chúng. 
Một lần nữa, chúng tôi quả quyết là việc phát hành rất nhiều chứng chỉ quyền mua chắng phục vụ 
cho mục đích nào cả, ngoài việc tạo ra các giá trị thị trường ảo. 

BÁNG 16-4: Tính toán "giá thị trường thực" và tỷ số giá/lợi tức đã điều chỉnh của một cố phiếu 
thường với một số lượng lớn chứng chí quyền mua đang lưu hành. 


269 



(Vi dụ: National General Corp., trong tháng 6/1971) 

1 . Tính toán "giá thị trường thực". 

Giá trị thị trường của 3 phát hành chứng 
chỉ quyền mua, 30/6/1971 

94.000.000 

đô la 

Giá trị chứng chỉ đặc quyền trên một cổ 
phần loại cổ phiếu thường 

1 8,80 đô la 

Giá của riêng cổ phiếu thường 

24,50 

Giá hiệu chỉnh của cồ phiếu thường, đã 
được điêu chỉnh vì chứng chỉ quyền mua 

43,30 

2. Tính toán tỷ số P/E có tính đến sự pha loãng bởi 
chứng chỉ quyền mua (lợi tức năm 1970) 


Trước khi bị pha 
loãng bởi chứng chỉ 
quyền mua 

Sau khl bị pha loãng 
bời chứng chỉ quyẽn 

mua 



Tính 

toán của 
công ty 

Tính toán 
của chúng 
tôi 

A. Trước khi trừ các khoản đặc biệt 

Lợi tức 
trên một 
cổ phần 

2,33 đô la 

1,60 đô 
la 

2,33 đô la 

Giá cổ 

phiếu 

thường 

24,50 

24,50 

43,30 (đã 
điều chinh) 

Tỷ số P/E 

10,5 X 

15,3 X 

18,5 X 

B. Sau khi trừ các khoản đặc biệt. 

Lợi tức 
trẽn một 
cổ phần 

0,90 đô la 

1,33 đô 

la 

0,90 đô la 

Giá cồ 

phiếu 

thường 

24,50 

24,50 

43,30 (đã 
điều chỉnh) 

Tỷ số P/E 

27,2 X 

18,4 X 

48,1 X 


Lưu ý là sau khi trừ các chi phí đặc biệt, tác động trong tính toán của công ty là làm tăng lợi 
tức trên một cổ phần và làm giảm tỷ số P/E. Điều này là phi lý rõ ràng. Theo phưong pháp mà 
chúng tôi đề xuất thì tác động của sự pha loãng là làm tăng đáng kế tỷ số P/E, đúng như lẽ ra phải 
như vậy. 

Đồng tiền giấy mà Goethe đã quen dùng, vào lúc ông viết tác phấm Faust của mình, là đồng a- 
xi-nha (assignat) Pháp khét tiếng đã từng được chào đón như một phát kiến kỳ diệu và kết cục là sẽ 
mất toàn bộ giá trị của nó - cũng giống như là hàng tỷ đô la trị giá của các chứng chỉ quyền mua của 
công ty American & Foreign Power[422]. Một số nhận định của nhà tho có thế được áp dụng như 
nhau đối với cả hai phát kiến đó - chẳng hạn như trong đoạn sau đây: 

FAUST: Trí tưởng tượng ngay cả khi bay bống nhất, cố gắng hết sức, song cũng không thế 
hiểu nổi. 


270 




MEPHISTOPHELES (nhà sáng chế): Neu ai đó cần tiền thì các nhà môi giới đã sẵn sàng đứng 
cạnh. 

ANH HE: Tờ giấy kỳ diệu...! 

Đoạn tái bút có tính thực dụng. Tội lỗi của chứng chỉ quyền mua là ở chồ nó "đã đuợc sinh 
ra" [423]. Một khi đã sinh ra, chúng vận hành nhu các dạng chứng khoán khác, và tạo ra cả các co 
hội về lợi nhuận lần thua lỗ. Hầu nhu tất cả các chứng chỉ quyền mua mới hon đều có một khoảng 
thời gian giới hạn - thuờng là từ 5 đến 10 năm. Các chứng chỉ quyền mua cũ hon thì thuờng là vô 
thời hạn, và chúng thuờng là có lịch sử về giá rất quyến rũ trong nhiều năm. 

VÍ DỤ: Số sách ghi chép cho thấy là các chứng chỉ quyền mua của công ty Tri-Continental 
Corp. đã xuất hiện từ năm 1929, đuợc bán ở mức giá rất thấp là 1/32 đô la mồi cái vào thời điểm 
đáy của cuộc suy thoái. Từ trạng thái thấp đó giá của các chứng chỉ đặc quyền đã tăng lên mức cao 
ngất là 75,75 đô la vào năm 1969, một sự tăng giá phi thuờng khoảng 242.000% (các chứng chỉ 
quyền mua khi đó đuợc bán ở mức cao hon nhiều so với chính các cổ phiếu; đây là một kiếu sự việc 
đã xảy ra tại Phố Wall thông qua các phát triển kỳ thuật, kiếu nhu chia tách chứng khoán). Một ví 
dụ gần đây đuợc cung cấp bởi các chứng chỉ quyền mua của Ling-Temco-Vought. Các chứng chỉ 
này tăng giá trong nửa đầu năm 1971 từ 2,5 đô la lên 12,5 đô la - và rồi sau đó lại roi tụt xuống 4 đô 
la. 


Không nghi ngờ gì, các hoạt động khôn ngoan thỉnh thoảng có thế đuợc tiến hành đối với các 
chứng chỉ quyền mua, song đây là vấn đề quá ư kỹ thuật đế phân tích ở đây. Chúng tôi có thế nói 
rằng các chứng chỉ quyền mua thuờng đuợc bán với giá tuông đối cao hon so với các thành phần thị 
truờng tưong ứng có liên quan đến đặc quyền chuyến đối của các trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi. 
Xét trong phạm vi đó, có một lập luận vững chãi về việc bán các trái phiếu có kèm theo chứng chỉ 
quyền mua thay vì việc tạo ra một nhân tố làm loãng tuông đưong bằng một phát hành chứng khoán 
chuyến đổi. Neu như tống số chứng chỉ quyền mua là tưong đối nhỏ thì không cần thiết phải xem 
xét khía cạnh lý thuyết của nó một cách quá nghiêm túc; nếu như phát hành chứng chỉ quyền mua là 
khá lớn so với chứng khoán đang lưu hành thì có lẽ điều đó sẽ cho thấy là công ty hiện đang có sự 
huy động vốn hạng trên một cách mất cân đối. Thay vào đó, công ty cần phải bán cố phiếu thường 
bố sung. Như vậy, mục tiêu chính cuộc tấn công của chúng tôi vào các chứng chỉ quyền mua như 
một kỹ xảo tài chính không phải là đế lên án việc sử dụng chúng gắn với các phát hành trái phiếu có 
quy mô vừa phải, mà đế tranh luận chống lại việc tạo ra một cách bừa bãi các vật quái dị "tiền giấy" 
thuộc loại này. 


271 



BÌNH LUẬN VỀ CHƯƠNG 16 

“Ngươi gieo cái gì, cái ấy phải chết mới được sống” 

- Thư 1, gửi tín hữu Côrintô(15, 36)(trích Kinh Thánh) - 

Sự SỐT SẮNG CHUYỂN ĐỒI 

Mặc dù các trái phiếu chuyến đổi được gọi là "trái phiếu", song chúng lại có động thái giống 
như cổ phiếu, hoạt động giống như các họp đồng quyền chọn, và được che phủ trong sự mù mịt. 

Nếu như bạn sở hữu một trái phiếu chuyển đổi, bạn cũng nắm giữ một quyền chọn: bạn có thể 
hoặc là giữ trái phiếu đó và tiếp tục kiếm lãi từ nó, hoặc đổi nó lấy một cổ phiếu thường của công ty 
phát hành theo một tỷ lệ đã định trước (một quyền chọn sẽ cho người sở hữu nó quyền được mua 
hoặc bán một chứng khoán khác tại mức giá đã cho trong một khoảng thời gian cụ thế nào đó). Do 
có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi có mức lãi suất thấp hơn so với hầu 
hết các trái phiếu tương tự khác. Mặt khác, nếu giá cố phiếu của công ty tăng vút lên, trái phiếu 
chuyến đối có thế đối thành cổ phiếu đó sẽ cho kết quả tốt hơn nhiều so với một trái phiếu thông 
thường (ngược lại, một trái phiếu chuyển đổi tiêu biểu - với mức lãi suất thấp hơn của nó - sẽ cho 
kết quả tệ hơn trong một thị trường trái phiếu đang sụt giá)[424]. 

Từ năm 1957 đến năm 2002, theo công bố của Ibbotson Associates, các trái phiếu chuyển đổi 
đạt được mức sinh lợi trung bình năm là 8,3% - chỉ thấp hơn tỷ suất lợi nhuận tống cộng đối với cố 
phiếu là 2 điểm phần trăm, song với mức giá ốn định hơn và thua lồ ít hơn[425]. Lợi nhuận cao hơn, 
rủi ro thấp hơn so với cổ phiếu: không có gì đáng ngạc nhiên khi những người bán hàng của Phố 
Wall thường mô tả các trái phiếu chuyến đối như là một đầu tư "tốt nhất cho cả hai phía". Song nhà 
đầu tư thông minh sê nhanh chóng nhận ra là các trái phiếu chuyển đổi cho lợi nhuận thấp hơn và 
rủi ro cao hơn so với hầu hết các trái phiếu khác. Do đó, các trái phiếu chuyến đổi, theo cùng một 
lập luận và với cùng một sự công bằng, có thế được gọi là một đầu tư "tôi tệ nhất của cả hai phía". 
Bạn bị tụt xuống ở bên nào là phụ thuộc việc bạn sử dụng chúng như thế nào. 

Thực vậy, các trái phiếu chuyển đổi hành động giống như cổ phiếu hơn là trái phiếu. Tỷ suất lợi 
nhuận đối với trái phiếu chuyến đổi là khoảng 83% tương quan với chí số chứng khoán của 
Standard & Poor's 500 - song chỉ ở mức khoảng 30% tương quan với kết quả thực hiện của các trái 
phiếu kho bạc. Như vậy là "trái phiếu chuyển đổi" thì uốn trong khi hầu hết các trái phiếu khác thì 
éo. Đối với các nhà đầu tư thận trọng mà hầu như toàn bộ các tài sản của họ ở dưới dạng trái phiếu, 
việc bổ sung thêm một gói đa dạng các trái phiếu chuyển đổi là một cách họp lý để tìm kiếm lợi 
nhuận ở dạng cổ phiếu mà không cần phải thực hiện một bước đi đáng sợ là đầu tư trực tiếp vào cố 
phiếu. Bạn có thế gọi các trái phiếu chuyến đối là các "cố phiếu cho những kẻ nhát gan". 

Như chuyên gia về các trái phiếu chuyển đổi F. Barry Nelson từ Advent Capital Management 
đã chỉ ra, cái thị trường cỡ khoảng 200 tỷ đô la này đã nở rộ kế từ thời Graham. Hầu hết các trái 
phiếu chuyến đối hiện nay là trung hạn, trong khoảng thời gian từ 7 đến 10 năm; khoảng một nửa 
trong số đó là loại có cấp đầu tư; và nhiều trái phiếu phát hành hiện nay có bảo hộ chống thu hồi ở 
mức độ nào đó (tức là đảm bảo không bị thu hồi sớm). Tất cả các nhân tố đó làm cho các trái phiếu 
chuyến đối trở nên ít rủi ro hon so với trước kia[426]. 


272 



Sẽ là tốn kém khi phải giao dịch các lô nhỏ trái phiếu chuyển đổi, và đa dạng hóa sẽ là không 
thực tế trừ phi bạn có số tiền lớn hơn hắn 100 nghìn đô la đế đầu tu chỉ vào khu vực này không thôi. 
May thay, nhà đầu tu thông minh ngày nay có thế nhờ cậy một cách thuận lợi vào việc mua một quỹ 
trái phiếu chuyển đổi chi phí thấp. Fidelity & Vanguard mời chào bạn các quỹ tuơng hồ với chi phí 
hàng năm ở mức dề chịu duới 1%, trong khi một loạt các quỳ đóng khác cũng sẵn sàng với mức chi 
phí phải chăng (và đôi khi còn giảm giá thấp hơn giá trị tài sản ròng) [427]. 

Ở Phố Wall, sự láu lỉnh và sự phức tạp luôn đi đôi với nhau, và các trái phiếu chuyển đổi cũng 
không phải là ngoại lệ. Trong số các loại mới đây, có mớ hồn tạp các chứng khoán với các biệt hiệu 
viết tắt kiểu nhu LYONS, ELKS, EYES, PERCS, MIPS, CHIPS, và YEELDS. Các chứng khoán 
hồn độn đó tạo thành một nguởng "sàn" duới cho những thua lồ tiềm năng của bạn, nhung cũng 
chặn trên những lời lãi tiềm năng của bạn và thuờng ép bạn phải chuyển thành cổ phiếu thuờng với 
thời hạn cố định. Giống nhu hầu hết các đầu tu đuợc nhằm đế đảm bảo không bị thua lồ (xem phần 
đóng khung duới đây), các chứng khoán đó thuờng gây ra rắc rối hơn là tạo ra giá trị. Bạn có thế tự 
bảo vệ mình một cách tốt nhất đế không bị thua lỗ, không phải bằng cách mua một trong các ngón 
ngoắt ngoéo đó, mà bằng cách đa dạng hóa một cách thông minh toàn bộ danh mục đầu tu của bạn 
bằng tiền mặt, trái phiếu, và cổ phiếu của Mỳ và của nuớc ngoài. 

VẠCH RA NHỮNG QUYỀN MUA CÓ BẢO ĐẢM HÀNG TRONG TAY 

Trong khi thị truờng giá xuống lò dò đi qua năm 2003, nó đã bới lại một thói ngông cuồng cũ: 
bán các quyền mua có bảo đảm hàng trong tay (writing coverved call option) (một tìm kiếm mới 
đây trên Google về "coverved call writing", tức "bán các quyền mua có hàng trong tay" cho ra hơn 
2.600 kết quả). Các quyền mua có hàng trong tay là gì và chúng hoạt động nhu thế nào? Hãy hình 
dung là bạn mua 100 cổ phiếu của công ty Ixnay. Với giá 95 đô la mỗi cổ phiếu. Sau đó bạn bán 
(tức là "write") một quyền mua đối với các cố phiếu của bạn. Đối lại, bạn nhận đuợc một khoản 
tiền, đuợc gọi là "call premium", tức "tiền trả cho quyền mua" (hãy giả định là 10 đô la trên một cố 
phiếu). Khi đó, nguời mua quyền mua sẽ có quyền chiếu theo hợp đồng đuợc mua các cổ phiếu 
Ixnay của bạn ở mức giá hai bên đã cùng nhau thỏa thuận, chang hạn là 100 đô la. Bạn cứ việc giữ 
cố phiếu đó chừng nào giá của nó vẫn duới 100 đô la và bạn sẽ kiếm đuợc một khoản béo bở là 
1 .000 đô la lợi nhuận từ tiền trả cho quyền mua, nó đuợc dùng làm tấm đệm đỡ trong truờng họp cố 
phiếu của Ixnay sụp đổ. 

Rủi ro ít hơn, lợi nhuận cao hơn. Vậy tại sao lại không muốn? 

Đuợc rồi, bây giờ hãy hình dung là giá cố phiếu của Ixnay sau một đêm nhảy lên 1 10 đô la. Khi 
đó nguời mua quyền mua của bạn sẽ thực hiện quyền của mình: tha đi các cổ phiếu của bạn với giá 
100 đô la một cố phiếu. Bạn vẫn kiếm đuợc 1000 đô la lợi nhuận, song anh ta sẽ có đuợc Ixnay của 
bạn, và nó càng lên giá bao nhiêu thì bạn càng mắng mình mạnh hơn bấy nhiêu(l). 

Do lời lãi tiềm năng của cổ phiếu là không giới hạn, trong khi thua lỗ không thế vuợt quá 
100%, nguời duy nhất đuợc bạn làm giàu cho bằng các chiến luợc này là nhà môi giới của bạn. Bạn 
đã tạo ra đuợc một nguỡng sàn cho thua lồ của mình, song bạn cũng ngáng một cái trần đối với lợi 
nhuận của mình. Đối với các nhà đầu tu cá nhân, việc bù đắp cho phía xuống không bao giờ đáng 
để bạn phải từ bỏ hầu hết phía lên của mình. Có một cách khác là bạn có thể mua lại quyền mua, 
song bạn sê phải chịu thiệt đối với nó, và quyền mua có thế có chi phí giao dịch cao hơn cố phiếu. 


273 



CHƯƠNG 17 


BỐN BỆNH ÁN cực KỲ BỒ ÍCH 

Từ "cực kỳ" ở tiêu đề trên đây là một dạng chơi chữ, bởi các bệnh án đó cho thấy các thái cực 
thuộc các dạng rất khác nhau đã diễn ra tại Phố Wall trong những năm gần đây. Chúng cho bài học 
và những lời cảnh báo nghiêm khắc đối với bất cứ ai có mối quan hệ nghiêm túc với thế giới của 
các cố phiếu và trái phiếu - không chỉ cho các nhà đầu tư và đầu cơ bình thường, mà còn cho cả 
những người chuyên nghiệp, nhà phân tích chứng khoán, nhà quản lý quỹ, nhà quản trị tài khoản ủy 
thác, và thậm chí cả các chủ ngân hàng cho các công ty vay tiền. Có bốn công ty sẽ được xem xét và 
những thái cực khác nhau mà các công ty đó minh họa là: 

Penn Central Co. (đường sắt). Một ví dụ cực đoan về việc bỏ qua các tín hiệu cảnh báo sơ đắng 
nhất về sự yếu kém tài chính, bởi tất cả những người nắm giữ trái phiếu hoặc cố phiếu của hệ thống 
này dưới sự giám sát của họ. Một mức giá thị trường cao một cách điên rồ đối với chứng khoán của 
một công ty khổng lồ đang lung lay. 

Ling-Temco-Vought Inc. Một ví dụ cực đoan về việc "xây dựng đế chế" một cách nhanh chóng 
và không bên vững, mà sự sụp đổ cuối cùng hầu nhu đã được đảm bảo chắc chắn, song lại được 
giúp đỡ bởi sự cho vay tiền không phân biệt của hai ngân hàng. 

NVF Corp. Một ví dụ cực đoan về tiếp quản công ty, trong đó một công ty nhỏ đã hấp thụ một 
công ty khác lớn gấp bảy lần nó về quy mô, do vậy đã phải chịu những khoản nợ khống lồ và phải 
sử dụng một số mưu mẹo kế toán gây sửng sốt. 

AAA Enterprises. Một ví dụ cực đoan về sự huy động vốn bằng chứng khoán phát hành ra công 
chúng của một công ty nhỏ. Giá trị của công ty này chỉ dựa trên cụm từ thần diệu "nhượng quyền 
thương mại" và không có gì khác ngoài điều đó được tài trợ bởi các công ty buôn bán chứng khoán 
lớn. Phá sản đã xảy ra trong vòng hai năm kế từ khi bán ra chứng khoán và sự tăng gấp đôi của mức 
giá đã được thối phồng ngay từ đầu tại một thị trường chứng khoán bất cần. 

Trường hợp của Penn Central Đây là công ty đường sắt lớn nhất nước xét về tài sản và doanh 
số tống cộng. Sự phá sản của công ty này năm 1970 đã làm chấn động cả thế giới tài chính. Công ty 
đã không chi trả đúng hạn hầu hết các trái phiếu phát hành của mình, và có nguy cơ phải từ bỏ hầu 
như toàn bộ các hoạt động của mình. Giá các chứng khoán của công ty đã sụt thê thảm; cố phiếu 
thường đã suy sụp từ mức cao 86,5 đô la chỉ mới năm 1968 xuống chỉ còn 5,5 đô la vào năm 1970 
(dường như chẳng còn mấy nghi ngờ là các cổ phiếu này sè bị quét sạch trong một cuộc tái tổ 
chức) [428]. 

Quan điểm cơ bản của chúng tôi là việc áp dụng các quy tắc phân tích chứng khoán đơn giản 
nhất và các tiêu chí đầu tư họp lý đơn giản nhất cũng có the cho thấy sự yếu kém nền tảng của hệ 
thống Penn Central từ lâu trước khi nó phá sản - chắc hắn là trong năm 1968, khi các cố phiếu được 
bán ở mức giá cao kỷ lục của chúng như vào thời kỳ sau năm 1929, và khi mà hầu hết các phát hành 
trái phiếu của công ty đều có thế được giao dịch ở mức giá ngang với các trái phiếu nợ có độ an 
toàn cao của các công ty tiện ích công cộng với cùng một tỷ suất lợi tức. Các nhận xét sau đây sắp 
xếp theo thứ tự về tầm quan trọng: 


274 



1. Trong cuốn Hướng dần trái phiếu của s&p, chi phí lãi của hệ thống đó được lợi nhuận bù 
đắp ở mức 1,91 lần trong năm 1967 và 1,98 lần trong năm 1968. Mức bù đắp tối thiếu được đề xuất 
đối với các trái phiếu của ngành đường sắt trong giáo trình Phân tích chứng khoán của chúng tôi là 
5 lần trước thuế thu nhập và 2,9 lần sau thuế thu nhập ở mức tỷ suất thông thường. Với những gì 
chúng ta đã biết, tính xác thực của các tiêu chí này chưa hề bao giờ bị đặt dấu hỏi bởi bất kỳ chuyên 
gia đầu tư nào. Dựa trên co sở các yêu cầu đối với lợi tức sau thuế của chúng tôi, Penn Central 
không đạt được yêu cầu về an toàn. Song yêu cầu lợi tức sau thuế của chúng tôi lại dựa trên tỷ lệ 
trước thuế là năm lần, với thuế thu nhập thường xuyên bị khấu trừ sau lãi của trái phiếu. Trong 
trường họp của Penn Central, công ty này đã không đóng thuế thu nhập gì đáng kể trong suốt 1 1 
năm đã qua! Do vậy, lợi nhuận bù đắp các chi phí lãi trước thuế của công ty là nhỏ hon hai lần - 
một con số hoàn toàn không thỏa đáng so với yêu cầu thận trọng của chúng tôi là năm lần. 

2. Việc công ty đã không đóng thuế thu nhập trong một giai đoạn dài như vậy sê phải làm dấy 
lên những câu hỏi nghiêm túc về tính xác thực của lợi nhuận được báo cáo của công ty. 

3. Các trái phiếu của hệ thống Penn Central lẽ ra có thế được chuyến đối vào năm 1968 và năm 

1969, mà không phải hy sinh gì về giá hoặc lợi nhuận, thành các phát hành chứng khoán được bảo 
đảm tốt hon rất nhiều. Chang hạn, trong năm 1969, trái phiếu Pennsylvania RR 4,5 (một bộ phận 
của Penn Central) đến kỳ hạn vào năm 1994, có giá từ 61 đô la đến 74,5 đô la, trong khi trái phiếu 
Pennsylvania Electric Co. 4,375, đáo hạn vào năm 1994, có giá từ 64,25 đô la đến 72,25 đô la. 

Công ty tiện ích công cộng đã có mức lợi nhuận trước thuế gấp chi phí lãi 4,2 lần trong năm 1968 
so với chỉ có 1,98 lần của hệ thống Penn Central. Trong năm 1969, các chỉ số so sánh của Penn 
Central còn tiếp tục trở nên tồi tệ hon. Việc chuyển đổi kiểu như thế này rõ ràng là được cần đến, và 
đó có lẽ sẽ là cái phao cứu hộ cho những người nắm giữ trái phiếu của Penn Central (vào cuối năm 

1970, trái phiếu 4,25 của đường sắt đã bị vỡ nợ và chỉ bán được 18,5 đô la, trong khi trái phiếu 
4,375 của tiện ích công cộng được đóng cửa ở mức 66,5 đô la). 

4. Lợi nhuận báo cáo của Penn Central là 3,80 đô la trên một cố phần trong năm 1968; mà mức 
giá của nó cao đến 86,5 đô la trong năm đó là gấp 24 mức lợi nhuận như vậy. Song bất kỳ nhà phân 
tích thành thạo nào chắc cũng đều băn khoăn là các lợi nhuận theo kiểu đó "thực" đến mức khi được 
báo cáo mà không cần phải đóng bất kỳ một thuế thu nhập nào kế từ đó trở đi. 

5. Đối với năm 1966, công ty mới được sát nhập[429] đã báo cáo mức "lợi tức" là 6,80 đô la 
trên một cổ phiếu. Đế phản ánh điều đó thì cổ phiếu thường của nó sau đó đã tăng giá đến mức đỉnh 
là 86,5 đô la. Đây là sự định giá của trên 2 tỷ đô la đối với vốn cố đông. Bao nhiêu trong số những 
người mua đó biết được vào thời điểm ấy là mức lợi nhuận đẹp đẽ đến như vậy là trước khi tính một 
khoản phí đặc biệt 275 triệu đô la, tức là 12 đô la trên một cổ phiếu sẽ bị lấy đi vào năm 197 1 cho 
mục "chi phí và thua lồ" xảy ra do sự sát nhập. Ôi miền đất thần tiên diệu kỳ của Phố Wall, noi mà 
một công ty có thế thông báo "lợi nhuận" 6,80 đô la trên một cổ phiếu ở một chồ và "các chi phí và 
thua lồ" đặc biệt 12 đô la trên một cổ phiếu ở một chồ khác, còn các cổ đông và những kẻ đầu co thì 
xoa tay hân hoan! [430]. 

6. Một nhà phân tích về ngành đường sắt có lẽ đã biết từ rất lâu là bức tranh hoạt động của 
Penn Central là rất tồi tệ so với các công ty đường sắt khác có khả năng lợi nhuận cao hon. Chang 
hạn, tỷ lệ vận chuyến của công ty này là 47,5% trong năm 1968 so với 35,2 % đối với người láng 
giềng của nó là Noríòlk & Western[43 1]. 


275 



7. Trong quá trình còn có một số giao dịch kỳ lạ với các kết quả kế toán kỳ quặc[432]. Các chi 
tiết là quá phức tạp nên không xem xét ở đây. 

KẾT LUẬN 

Việc liệu một ban lãnh đạo tốt hon có thế cứu đuợc sự phá sản của Penn Central hay không là 
điều có thế tranh luận. Song không còn một chút nghi ngờ nào nữa là không còn một trái phiếu hoặc 
cố phiếu nào của hệ thống Penn Central có thế còn tồn tại đuợc sau năm 1968 trong bất kỳ tài khoản 
chứng khoán nào đuợc canh chừng bởi các nhà phân tích chứng khoán có trình độ, các nhà quản lý 
quỹ, các giới chức có trách nhiệm, hoặc nhà tu vấn đầu tu. Bài học: các nhà phân tích chứng khoán 
cần phải thực hiện công việc co bản của mình truớc khi họ nghiên cứu các động thái thị truờng 
chứng khoán, hãy chăm chú nhìn vào các viên bi pha lê, hãy thực hiện các phép tính toán cấn thận, 
hoặc hãy thực hiện các chuyến đi thực địa chịu mọi phí tốn[433]. 

Ling-Temco-Vought Inc. 

Đây là câu chuyện về sự mở rộng hết mức và nợ hết mức, kết thúc với những thua lồ khủng 
khiếp và một loạt các vấn đề về tài chính. Nhu thuờng xảy ra trong những truờng hợp nhu thế này, 
một cậu con cung, hay là một "thiên tài trẻ tuổi", chịu trách nhiệm chính đối với việc tạo nên toàn 
bộ đế chế cũng nhu sự sụp đố nhục nhã của nó song còn nhiều lồi đố tại những kẻ khác nữa[434]. 

Sự đi lên và sụp đố của Ling-Temco-Vought Inc. có thế đuợc tóm luợc bằng cách nêu ra các tài 
khoản thu nhập cô đọng và các mục của bảng cân đối trong 5 năm từ năm 1958 đến năm 1970. Điều 
này đuợc thực hiện trong bảng 17-1. Cột đầu tiên cho thấy sự khởi đầu khiêm tốn của công ty vào 
năm 1958, khi doanh số của nó chỉ có 7 triệu đô la. Cột thứ hai nêu số liệu của năm 1960; doanh 
nghiệp này đã tăng lên gấp 20 lần chỉ trong có hai năm, song nó vẫn còn là tuông đối nhỏ. Sau đó 
đến thời kỳ hoàng kim cho đến năm 1967 và 1968, khi mà doanh số lại tiếp tục tăng gấp 20 lần lên 
2,8 tỷ đô la, còn con số nợ cũng phình ra từ 44 triệu đô la lên mức kinh hoàng 1 .653 triệu đô la. 

Năm 1969 bắt đầu có các vụ tiếp quản mới, nợ tiếp tục tăng lên ghê gớm (đạt tới con số tống cộng 
là 1.865 triệu đô la!), và cũng là khởi đầu của các bất ốn nghiêm trọng. Một sự thua lồ lớn, sau các 
khoản bất thuờng, đã đuợc báo cáo trong năm đó giá chứng khoán giảm từ mức cao năm 1967 là 
169,5 đô la xuống mức thấp còn 24 đô la, thiên tài trẻ tuổi đã bị thay thế ở vị trí nguời đứng đầu 
công ty. Các kết quả của năm 1970 thậm chí còn khủng khiếp hon, doanh nghiệp này đã thông báo 
mức thua lồ ròng cuối cùng là gần 70 triệu đô la, chứng khoán roi xuống mức giá thấp chỉ còn có 
7,125 đô la, và trái phiếu phát hành lớn nhất của công ty có thời điểm đuợc định giá chỉ còn ở mức 
đáng thuong hại là 15 xu trên một đô la. Chính sách mở rộng của công ty đã bị đảo nguợc mạnh mẽ, 
nhiều quyền lợi quan trọng của công ty đã bị đặt lên thị truờng, và một số triển khai đã đuợc thực 
hiện nhằm làm giảm các khoản nợ chồng chất nhu núi của công ty. 

BÁNG 17-1: Công ty Ling-Temco-Vought Inc., 1958- 1970 (đon vị: triệu đô la, ngoại trừ lợi 
tức trên một cổ phiếu) 


276 



A. Kết quả hoạt 

1958 

1960 

1967 

1969 

1970 

động 






Doanh số 

6,9 

143,0 

1833,0 

3750,0 

374,0 

Lợi nhuận ròng 
trước thuế và 
chi phí lãi suất 

0,552 

7,287 

95,6 

124,4 

88,0 

Chi phi lãi 

0,1 

1,5 

17,7 

122,6 

128,3 


(ut) 

(ut) 




(Số lằn lợi tức 

(5,5 

(4,8 

(54 X) 

(1,02 

(0,68 

gấp chi phí lãi) 

X) 

X) 


X) 

X) 

Thuế thu nhập 

0,225 

2,686 

35,6 

có 

4,9 





15,2 


Các khoản đặc 




nợ 

nợ 

biệt 




40,6 

18,8 

Lợi nhuận ròng 

0,227 

3,051 

34,0 

nợ 

nợ 

sau các khoản 




383 

69,6 

đặc biệt 






Cân đối đối với 

0,202 

3,051 

30,7 

nợ 

nợ71,3 

cổ phiếu thường 




403 


Lợi tức trên một 

0,17 

0,83 

5,56 

th 

th 

cổ phiếu thường 




10,59 

17,18 

B. Vị thế tài 






chính 






Tổng tài sản có 

6,4 

94,5 

845,0 

2944,0 

2582,0 

Nợ phải trả 
trong vòng 1 

1,5 

29,3 

165,0 

389,3 

301,3 

năm 






Nợ dài hạn 

0,5 

14,6 

202,6 

1500,8 

1394,6 

Vốn cổ đông 

2,7 

28,5 

245, Ob 

th 

th 





12, Oa 

69, Oa 


m 

■ 




Tài sản có hiện 

1,27 

1,45 

1,80 X 

1,52 X 

1,45 X 

tại/tài sản nợ 

X 

X 




hiện tại 






Vốn cổ đông/nợ 

5,4 X 

2,0 X 

1,2 X 

0,17 X 

0,13 X 

dài hạn 






Phạm vi giá thị 


28- 

169,5- 

97,75- 

29,5- 

trường 


20 

109 

24,125 

7,125 


277 



a. Loại trừ việc xem giảm nợ như một tài sản có và việc khấu trừ chứng khoán ưu đãi ở mức giá 
hoàn lại. 

b. Theo như công bố: 

Những chữ viết tắt: ưt = ước tính; th = thâm hụt. 

Các con số trong bảng của chúng tôi đã nói lên một cách hùng hồn rằng cần có một vài nhận 
xét. Sau đây là một số nhận xét: 

1. Giai đoạn mở rộng công ty không phải là không có sự ngắt quãng. Năm 1961, công ty thể 
hiện một khoản thâm hụt hoạt động nhỏ, song - theo một thông lệ sẽ được thấy sau này trong biết 
bao nhiêu báo cáo của năm 1970 - rõ ràng là đã quyết định ném tất cả các chi phí và dự trữ có được 
vào một năm tồi tệ[435]. Các khoản này lên đến khoảng 13 triệu đô la, lớn hon cả lợi nhuận ròng 
của 3 năm trước đó cộng lại. Bây giờ thì công ty đã sẵn sàng đế thế hiện "lợi nhuận kỷ lục" vào năm 
1962, v.v... 

2. Vào cuối năm 1966, các tài sản hữu hình ròng được nêu là 7,66 đô la trên một cố phiếu 
thường (đã được điều chỉnh đối với chia tách đối 2 lấy 3). Như vậy giá thị trường trong năm 1967 
đạt tới mức gấp 22 lần (!) giá trị tài sản có được báo cáo của công ty tại thời điểm đó. Vào cuối năm 
1968, bảng cân đối cho thấy 286 triệu đô la được dành cho 3,8 triệu cổ phiếu thường và cổ phiếu 
hạng AA, tức là khoảng 77 đô la trên một cổ phiếu. Song nếu chúng ta trừ đi cổ phiếu ưu đãi ở mức 
giá trị toàn bộ và loại ra các khoản đặc quyền kế nghiệp và "tài sản" chiết khấu trái phiếu khống 
lồ[436]. Sẽ chỉ còn lại 13 triệu đô la cho các cổ phiếu thường, tức là chỉ có 3 đô la trên một cố phần. 
Số vốn cố đông hữu hình này sê bị quét sạch bởi thua lồ trong các năm tiếp theo. 

3. Cho đến cuối năm 1967, hai trong số các doanh nghiệp ngân hàng đáng kính nhất của chúng 
ta đã chào mời 600.000 cố phiếu Ling-Temco-Vought ở mức 1 1 1 đô la trên một cổ phiếu. Nó đã lên 
đến mức cao tới 169,5 đô la. Trong vòng chưa đầy ba năm, giá của nó rớt xuống còn có 7,125 đô 
la[437]. 

4. Vào cuối năm 1967, các khoản vay ngân hàng đã lên đến 161 triệu đô la, và một năm sau 
chúng đứng ở mức 414 triệu đô la, đây chắc hắn là một con số đáng sợ. Hon nữa, nợ dài hạn lên đến 
1.237 triệu đô la. Cho đến năm 1969 thì tống số nợ cộng lại lên đến con số là 1.869 triệu đô la. Đây 
có lẽ là con số nợ tống cộng lớn nhất của bất cứ một công ty công nghiệp nào ở bất cứ đâu và vào 
bất cứ thời kỳ nào, chỉ ngoại trừ trường hợp duy nhất không thế vượt qua của công ty Standard Oil 
từ bang New Jersey. 

5. Các thua lồ của năm 1969 và 1970 đã vượt xa lợi nhuận tống cộng kế từ khi hình thành công 

ty. 

BÀI HỌC 

Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu ta từ câu chuyện của Ling-Temco-Vought là làm sao mà 
các chủ ngân hàng thưong mại lại có thế bị thuyết phục đế cho công ty này vay những khoản tiền 
khống lồ như vậy trong giai đoạn mà công ty đang mở rộng. Năm 1966 và trước đó, mức lợi tức bù 
đắp cho chi phí lãi của công ty đã không thỏa mãn được các tiêu chí thận trọng, và điều này cũng 
đúng đối với tỷ số tài sản có hiện tại trên tài sản nợ hiện tại, cũng như đối với tỷ số vốn cổ phiếu 
trên tống số nợ. Song trong hai năm tiếp theo đó, các ngân hàng đã chuyến sang thêm cho doanh 


278 



nghiệp này gần 400 triệu đô la nữa đế tiếp tục "đa dạng hóa". Đây không phải là một vụ kinh doanh 
tốt đối với các ngân hàng này, và còn tệ hơn nữa về mặt hậu quả đối với các cố đông của công ty. 
Neu nhu truờng hợp Ling-Temco-Vought sẽ đuợc dùng đế ngăn các ngân hàng thuơng mại không 
hồ trợ và tiếp tay cho những sự mở rộng bấp bênh thuộc loại này trong tuơng lai cũng có thế có 
đuợc một vài điều tốt đẹp nào đó[438]. 

NVF thâu tóm Sharon Steel (khoản nguời thu) Vào cuối năm 1968, NVF là một công ty với 4,6 
triệu đô la nợ dài hạn, 17,4 triệu đô la vốn cố phiếu, 3 1 triệu đô la doanh số và 502.000 đô la lợi 
nhuận ròng (truớc một tín dụng đặc biệt 374.000 đô la). Ngành nghề kinh doanh của công ty này 
đuợc mô tả là "sợi lưu hóa và nhựa". Ban lãnh đạo đã quyết định thôn tính Sharon Steel, một công 
ty có 43 triệu đô la nợ dài hạn, 101 triệu đô la vốn cổ phiếu, 219 triệu đô la doanh số và 2.929.000 
đô la lợi nhuận ròng. Như vậy công ty mà NVF muốn thâu tóm có quy mô lớn gấp 7 lần bản thân 
NVF. Vào đầu năm 1969, NVF đã đưa ra đề nghị đối với tất cả các cố phần của Sharon. Điều kiện 
đề nghị trên một cổ phiếu là 70 đô la mệnh giá cho các trái phiếu 5% hạng dưới của NVF đáo hạn 
vào năm 1994, cộng thêm các chứng chỉ quyền mua 1,5 cố phần NVF với giá 22 đô la trên một cổ 
phần của NVF. Ban lãnh đạo của Sharon đã vất vả chống lại âm mưu thâu tóm này, song vô ích. 
NVF đã thâu tóm 88% cố phiếu của Sharon theo đề nghị này, do vậy đã phát hành 102 triệu đô la 
các trái phiếu 5% và các chứng chỉ quyền mua đối với 2. 197.000 cổ phiếu của công ty. Neu như đề 
nghị này có hiệu lực 100%, doanh nghiệp họp nhất vào năm 1968 sẽ có thế có 163 triệu đô la nợ, 
chỉ có 22 triệu đô la vốn cố phiếu hữu hình và 250 triệu đô la doanh số. Câu hỏi về lợi nhuận ròng 
có lẽ hơi phức tạp hơn, nhưng sau đó công ty đã công bố chúng như một khoản lồ ròng 50 xu trên 
một cổ phần NVF, trước một khoản tín dụng khác thường, và lợi tức ròng là 3 xu trên một cổ phiếu 
sau tín dụng đó [43 9]. 

NHẬN XÉT THỨ NHẤT 

Trong tất cả các vụ thâu tóm xảy ra trong năm 1969, vụ này, không nghi ngờ gì, là cực đoan 
nhất xét về mất cân đối tài chính. Công ty tiếp quản đã tiếp nhận một trách nhiệm đối với nghĩa vụ 
nợ mới và mất cân đối, và đã thay đổi mức lợi tức đã được tính toán năm 1968 của nó từ có lãi 
thành thua lồ đế biến thành một món hời. Một thước đo sự yếu kém về vị thế tài chính của công ty 
bởi bước này có thế được thấy từ một thực tế là các trái phiếu 5% đã không bán được quá 42 xu trên 
một đô la trong năm phát hành. Điều này có lẽ đã cho thấy sự nghi ngờ nghiêm trọng về độ an toàn 
của các trái phiếu cũng như tương lai của công ty; tuy nhiên, ban lãnh đạo đã thực sự khai thác giá 
trái phiếu theo cái cách nhằm tiết kiệm thuế thu nhập năm của công ty vào khoảng 1 triệu đô la như 
sẽ được nêu sau. 

Báo cáo năm 1968, được công bố sau khi Sharon bị thâu tóm, chứa đựng một cảnh tượng cô 
đọng về các kết quả của nó được chuyên xuống cuối năm. Báo cáo này chứa đựng hai khoản bất 
bình thường nhất: 

1. Một tài sản 58,6 triệu đô la "chi phí về nợ được hoãn lại", số tiền này còn lớn hơn toàn bộ 
"vốn cố đông", được đánh giá ở mức 40,2 triệu đô la. 

2. Tuy nhiên, một khoản 20,7 triệu đô la được mệnh danh là "chênh lệch của vốn cố đông vượt 
chi phí đầu tư vào Sharon" đã không được đưa vào vốn cổ đông. 


279 



NHẬN XÉT THỨ HAI 

Neu chúng ta loại ra các chi phí về nợ như là một tài sản có, điều dường như khó có thế là như 
vậy và đưa một khoản khác vào vốn cố đông (noi nó thường là thuộc về) thì chúng ta sẽ có một báo 
cáo hiện thực hon về vốn cố đông hữu hình của chứng khoán NVF, đó là 2,2 triệu đô la. Như vậy, 
tác động thứ nhất của vụ này là làm giảm 'Vốn cố đông thực" của NVF từ 17,4 triệu đô la xuống 
còn 2,2 triệu đô la, thế là từ 23,7 1 đô la trên một cố phiếu xuống còn 3 đô la trên một cố phiếu, đối 
với 73 1 .000 cổ phiếu. Ngoài ra, các cổ đông của NVF đã trao quyền cho những người khác được 
mua số cổ phiếu bổ sung nhiều gấp 3,5 lần tại mức giá thấp hon 6 điểm so với giá thị trường tại thời 
điếm cuối năm 1968. Giá trị thị trường ban đầu của các chứng chỉ khi đó là khoảng 12 đô la mỗi 
cái, tức là tống cộng 30 triệu đô la đối với chứng chỉ tham gia đề nghị mua. Thực sự thì giá trị thị 
trường của các chứng chỉ đã vượt khá xa tống giá trị thị trường của các chứng khoán NVF đang lưu 
hành - lại một bằng chứng nữa về bản chất "cái đuôi đòi vẫy cái đầu" [440] của giao dịch này. 

Các mánh khóe kế toán. Khi chuyến từ bảng cân đối dự toán theo lệ này sang báo cáo của năm 
tiếp theo, chúng tôi phát hiện thấy vài khoản bút toán rất lạ. Ngoài chi phí lãi co bản (một khoản 
nặng ký 7,5 triệu đô la), còn có khoản khấu trừ 1.795.000 đô la đối với "khấu hao chi phí nợ được 
hoãn" ("amortization of deíerrcd debt expense"). Song khoản này hầu như được bù trừ ngay ở dòng 
tiếp theo bởi một khoán lợi nhuận rất khác thường "khấu hao vốn cố đông đối với chi phí đầu tư vào 
công ty chi nhánh: Có 1.650.000 đô la". Tại một trong những chú giải, chúng tôi phát hiện thấy một 
khoản bút toán chưa hề xuất hiện trong bất kỳ báo cáo nào khác mà chúng tôi đã từng được biết: 
một phần của vốn cố phiếu được ghi ở đây như là "giá trị thị trường công bằng của các chứng chỉ 
quyền mua được phát hành gắn với thâu tóm, vv., 22. 129.000 đô la". 

Tất cả các khoản bút toán này có nghĩa quỷ quái gì vậy? Không một bút toán nào trong số đó 
thậm chí được nhắc tới trong phần mô tả của báo cáo năm 1969. Một nhà phân tích chứng khoán có 
nghề sẽ phải tự luận ra những điều bí ấn đó hầu như theo cách của một thám tử. Anh ta tìm thấy 
rằng ý tưởng ấn bên dưới là đế kiếm được lợi ích về thuế có được từ mức giá thấp ban đầu của các 
phiếu nợ 5%. Đối với những bạn đọc muốn quan tâm đến sự sắp đặt khéo léo này, chúng tôi sẽ đưa 
ra cách giải quyết của mình tại phụ lục 6. 

Các khoản bất thường khác 

1. Ngay sau phiên đóng cửa năm 1969, công ty này đã mua vào không ít hon 650.000 chứng 
chỉ quyền mua ở mức giá 9,38 đô la mỗi cái. Đây là điều khác thường khi chúng tôi xem xét thấy là 
(a) bản thân NVF chỉ có 700.000 đô la tiền mặt vào thời điểm cuối năm đó, và 4,4 triệu đô la nợ đến 
hạn vào năm 1970 (như vậy rõ ràng là 6 triệu đô la đã trả cho số chứng chỉ là phải đi vay); (b) công 
ty mua vào chứng chỉ "tiền giấy" này vào thời điểm khi mà các trái phiếu 5% của nó được bán ở 
mức dưới 40 xu trên 1 đô la, đây thường là một cảnh báo rằng các khó khăn về tài chính đang chờ 
đón phía trước. 

2. Như là bù đắp một phần cho điều đó công ty này đã rút về 5,1 triệu đô la trái phiếu của mình 
cũng với 253.000 chứng chỉ để đổi lấy một số lượng tưong đưong cổ phiếu thường. Điều này là có 
thế được bởi vì do sự đỏng đảnh của thị trường chứng khoán, người ta đã bán các trái phiếu 5% ở 
mức dưới 40 đô la trong khi các cố phiếu thường được bán ở mức giá trung bình là 13,5 đô la, 
không trả cô tức. 


280 



3. Công ty này đã có các kế hoạch hoạt động không chỉ đế bán chứng khoán cho các nhản viên 
của mình, mà còn đế bán cho họ một số lượng lớn chứng chỉ quyền mua cố phiếu. Giống như những 
lần mua cố phiếu, mua chứng chỉ này sẽ được trả ngay 5% và phần còn lại thì trả trong nhiều năm 
về sau. Đây là một kế hoạch cho nhân viên mua chứng chỉ có một không hai mà chúng tôi từng 
được biết. Liệu có ai đó nay mai sẽ phát kiến ra và bán theo kiểu trả góp cái quyền được mua một 
quyền mua cố phiếu nữa không, V.V.? 

4. Trong năm 1969, công ty Sharon Steel mới bị kiểm soát đã thay đối phưong pháp nhằm đạt 
được chi phí quỳ luông hưu của nó, và đồng thời cũng chấp nhận mức khấu hao tài sản hữu hình 
thấp hon. Các thay đổi về kế toán này đã bổ sung thêm khoảng 1 đô la trên một cổ phiếu vào lợi tức 
báo cáo của NVF trước khi pha loãng. 

5. Vào cuối năm 1970, Hướng dần chứng khoán của Standard & Poor's đã thông báo là cố 
phiếu của NVF được bán ở mức tỷ số giá/lợi tức chỉ có 2, con số thấp nhất trong toàn bộ trên 4.500 
cổ phiếu phát hành được ghi trong cuốn sổ hướng dẫn đó. Như một câu châm ngôn cổ của Phố Wall 
đã nói, điều đó là "quan trọng nếu như có thật". Tỷ số này dựa trên giá đóng cửa của năm là 8,75 đô 
la và "lợi tức" được tính toán là 5,38 đô la trên một cổ phiếu cho 12 tháng kết thúc vào tháng 9/1970 
(nếu sử dụng các con số này thì các cổ phiếu được bán chỉ ở mức gấp 1,6 lần lợi tức). Song tỷ số 
này đã không tính đến nhân tố pha loãng lớn[441 ]; cũng như không tính đến các kết quả bất lợi 
thực sự diễn ra trong quý cuối cùng của năm 1970. Khi các con số của cả năm cuối cùng xuất hiện, 
chúng đã cho thấy chỉ có 2,03 đô la trên một cố phiếu là đạt được đối với chứng khoán, trước khi 
tính đến sự pha loãng, và 1,80 đô la trên một cố phiếu khi đã pha loãng. Hãy cùng lưu ý là giá thị 
trường gộp của chứng khoán và chứng chỉ vào ngày hôm đó là khoảng 14 triệu đô la so với khoản 
nợ trái phiếu 135 triệu đô la - một vị thế mà vốn cố đông thực sự là khánh kiệt. 

AAA Enterprises Lịch sử Khoảng 15 năm trước, một sinh viên đại học tên là Williams bắt đầu 
bán các căn nhà lưu động (khi đó được gọi là các "toa moóc")[442]. Vào năm 1965, anh ta thảnh lập 
doanh nghiệp. Trong năm đó anh ta đã bán được 5,8 triệu đô la các nhà lưu động và kiếm được 
61.000 đô la lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp. Đen năm 1968, anh ta đã gia nhập phong trào 
"nhượng quyền kinh doanh" và bán lại cho những người khác quyền được bán các nhà lưu động 
dưới cái tên công ty của anh ta. Anh ta cũng hình thành một ý tưởng sáng láng về việc tham gia vào 
chuẩn bị các tờ khai hoàn thuế thu nhập bằng cách sử dụng các ngôi nhà lưu động của mình như các 
văn phòng. Anh ta đã tạo ra một công ty con gọi là Ngài Thuế của nước Mỳ (Mr. Tax of America), 
và tất nhiên là bắt đầu bán các quyền kinh doanh cho những người khác đã sử dụng ý tưởng và tên 
tuổi của anh ta. Anh ta nhân số lượng các cổ phiếu công ty lên thành 2,7 1 triệu và đã sẵn sàng để 
cung ứng chứng khoán. Anh ta thấy là một trong những công ty giao dịch chứng khoán lớn nhất, 
cùng với các công ty khác, sẵn lòng thực hiện vụ giao dịch này. Vào tháng 3/1969, họ đã chào bán 
ra công chúng 500.000 cổ phiếu của AAA Enterprises ở mức giá 13 đô la trên một cổ phiếu. Trong 
số đó 300.000 cổ phiếu được bán cho tài khoản cá nhân của anh Williams và 200.000 cổ phiếu được 
bán cho tài khoản công ty, bố sung thêm 2,4 triệu đô la vào các nguồn lực của nó. Giá chứng khoán 
ngay lập tức nhảy vọt gấp đôi lên 28 đô la, tức là giá trị 84 triệu đô la cho vốn cổ đông, so với giá trị 
số sách, chang hạn, chỉ có khoảng 4,2 triệu đô la và lợi nhuận báo cáo tối đa là 690.000 đô la. 

Chứng khoán này như vậy đã đuợc bán ở mức khỏe khoắn là gấp 115 lần lợi tức hiện tại (và là lớn 
nhất) trên một cố phiếu. Không nghi ngờ gì, anh Williams đã chọn cái tên AAA Enterprises đế làm 
sao cho nó có thế nằm ở hàng đầu tiên trong các cuốn danh bạ điện thoại và các trang vàng. Một kết 
quả kèm theo là công ty này cũng sẽ xuất hiện trước tiên trong Hướng dần chứng khoán của 


281 



Standard & Poor's. Cũng giống như tên của Abu-Ben-Adhem, công ty này dần đầu tất cả[443]. Điều 
đó tạo một lý do đặc biệt đế lựa chọn nó như một ví dụ đau lòng của cách huy động vốn mới năm 
1969 và "các phát hành nóng". 

NHẬN XÉT 

Đó không phải một vụ giao dịch tồi tệ đối với anh Williams. số 300.000 cổ phiếu mà anh ta đã 
bán có giá trị số sách vào tháng 12/1968 là 180.000 đô la và như vậy anh ta đã thu được gấp tới 20 
lần, tức là một khoản ngon lành 3,6 triệu đô la. Các nhà bao tiêu và phân phối chia nhau 500.000 đô 
la, trừ đi chi phí. 

1 . Đó dường như không phải là một vụ giao dịch vẻ vang đến như vậy đối với các khách hàng 
của các công ty bán ra. Họ được yêu cầu trả gấp khoảng 10 lần giá trị số sách của chứng khoán, sau 
hoạt động đầy nồ lực nhằm tăng vốn cổ đông trên một cổ phiếu từ 59 xu lên 1,35 đô la bằng tiền của 
chính họ[444]. Trước năm đạt kết quả tốt nhất 1968, lợi tức cao nhất của công ty là ở mức nực cười 
7 xu trên một cổ phiếu. Đã có những kế hoạch đầy tham vọng đối với tuông lai, tất nhiên - song 
công chúng được yêu cầu trả trước một khoản lớn đế hiện thực hóa điều được kỳ vọng trong các kế 
hoạch đó. 

2. Mặc dù vậy, giá chứng khoán vẫn tăng gấp đôi chang bao lâu sau khi nó được phát hành lần 
đầu, và bất cứ ai trong số các khách hàng của các công ty môi giới cũng có thế kiếm được một 
khoản lợi nhuận khá hậu hĩ. Liệu thực tế này có thay đối được sự thả nổi, hoặc liệu khả năng đoán 
trước rằng điều đó có thế xảy ra có miền trừ các nhà phân phối ban đầu của vụ phát hành chứng 
khoán này khỏi trách nhiệm của họ về việc chào bán ra công chúng và các hậu quả sau này của nó? 
Một câu hỏi không dề trả lời, song nó đáng được xem xét nghiêm túc bởi Phố Wall và các co quan 
điều tiết của chính phủ[445]. 

Lịch sử tiếp theo Với số vốn tăng lên của mình, AAA Enterprises đã bước vào hai ngành nghề 
kinh doanh bố sung. Trong năm 1969, nó mở thêm một chuỗi các cửa hàng bán lẻ thảm, và nó tiếp 
quản một nhà máy sản xuất nhà di động. Các kết quả báo cáo cho chín tháng đầu năm 1969 không 
hoàn toàn là rục rỡ, song chúng khá hon một chút so với năm trước đó - 22 xu một cổ phiếu so với 
14 cent. Điều gì đã xảy ra trong những năm tháng tiếp theo thì thực sự là không thế nào tin được. 
Công ty này đã mất 4.365.000 đô la, tức là 1,49 đô la trên một cố phiếu. Điều này đã ngốn toàn bộ 
vốn của công ty trước khi có huy động vốn, cộng với toàn bộ 2,4 triệu đô la nhận được từ việc bán 
chứng khoán, cộng thêm với hai phần ba của số tiền được báo cáo là kiếm được trong chín tháng 
đầu năm 1969. Chỉ còn lại có một khoản đáng thưong 242.000 đô la, tức là 8 xu trên một cố phiếu, 
vốn của những cổ đông công chúng đã phải trả 13 đô la cho đợt phát hành mới chỉ có bảy tháng 
trước đây thôi. Mặc dù vậy, cổ phiếu đã đóng cửa năm 1969 ở mức giá được đưa ra là 8,125 đô la, 
tức là sự "định giá" công ty là 25 triệu đô la. 

NHẬN XÉT TIẾP THEO 

1 . Thật là quá nhiều đế có thể tin được rằng công ty đã thực sự lãi được 686.000 đô la từ tháng 
1 đến tháng 9/1969 và sau đó thua lồ 4.365.000 đô la trong vòng ba tháng tiếp theo, ở đây có một 
cái gì đó đáng buồn, tệ hại và sai trái một cách đáng buộc tội về bản báo cáo ngày 30/9/1969. 

2. Mức giá đóng cửa được đưa ra là 8,125 đô la của năm đó thậm chí còn hon cả một biếu hiện 
lo đãng hoàn toàn của giá thị trường chứng khoán so với mức giá ban đầu là 13 đô la hay mức giá 


282 



"phát hành nóng" tiếp sau đưa ra cao tới 28 đô la. Mức giá sau cùng này ít ra cũng được dựa trên sự 
hăng hái và hy vọng - hoàn toàn không cân xứng với thực tế và lẽ thường, song ít nhất còn có thế 
hiếu được. Sự định giá cuối năm là 25 triệu đô la đối với một công ty đã mất hầu như toàn bộ vốn 
của nó chỉ trừ một mầu tí xíu, do vậy điều kiện võ nợ hoàn toàn là không tránh khỏi, và đối với 
công ty đó thì những từ như "sự hăng hái", hay "hy vọng" chỉ còn là những lời mỉa mai cay đắng 
(đúng là các con số cuối năm đã không được công bố vào ngày 3 1/12, song nhiệm vụ của các công 
ty môi giới Phố Wall liên quan đến một công ty là phải có các thông báo hoạt động hàng tháng và 
một ý tưởng tưong đối rõ ràng về việc tình hình đang diễn ra như thế nào). 

Chưong cuối cùng Đối với nửa đầu năm 1970, công ty này đã thông báo một khoản thua lồ hon 
nữa là 1 triệu đô la. Công ty bây giờ đã có một khoản thâm hụt vốn với quy mô kha khá. Nó được 
giữ cho khỏi bị phá sản bằng các khoản vay được thực hiện bởi ngài Williams, tống cộng lên đến 
2,5 triệu đô la. Dường như không có tuyên bố tiếp theo nào sau đó được đưa ra, cho đến tháng 
1/1971 khi AAA Enterprises cuối cùng nộp đon xin phá sản. Giá của chứng khoán đó vào cuối 
tháng vẫn còn được chào bán ở mức 50 xu một cổ phiếu, tức là 1,5 triệu đô la cho toàn bộ phát 
hành, cái rõ ràng là có giá trị không hon gì một tờ giấy dán tường. Het câu chuyện của chúng tôi. 

BÀI HỌC VÀ CÂU HỞI 

Công chúng đầu co là điều không thể sửa chữa được. Nói theo kiểu tài chính, họ không thể đếm 
quá 3. Họ sẽ mua bất cứ cái gì, ở bất cứ giá nào, nếu như cảm thấy là có một "hoạt động" nào đó 
đang diễn ra. Họ mê tít bất kỳ công ty nào đồng nhất với "nhượng quyền kinh doanh", máy tính, 
điện tử, khoa học, công nghệ, hay bất kỳ cái gì bạn có khi một cái mốt cụ thể nào đó đang thịnh 
hành. Các bạn đọc của chúng tôi, tất cả đều là các nhà đầu tư có óc xét đoán, tất nhiên là ở phía trên 
sự xuấn ngốc đó. Song các câu hỏi vẫn còn đó: nếu như các công ty môi giới đầu tư có trách nhiệm 
mà giữ lấy danh dự đế không tự đồng nhất mình với các doanh nghiệp như vậy, liệu 9 trong số 10 
công ty đó sẽ có thế không bị phán quyết trước là cuối cùng sê thất bại? (Đây thực sự đúng là tình 
huống khi mà tác giả vừa mới bước chân vào Phố Wall năm 1914. Đe so sánh điều dường như cảm 
nhận thấy là các tiêu chuẩn về đạo lý của Phố Wall đã tụt thấp chứ không được nâng cao trong năm 
năm tiếp sau đó bất chấp tất cả các cải cách và các kiếm soát). Liệu ủy ban chứng khoán và Giao 
dịch có thể và cần phải được trao thêm các quyền khác để bảo vệ cho công chúng, ngoài những 
quyền hiện nay chỉ giới hạn trong việc yêu cầu in ra tất cả các số liệu quan trọng có liên quan trong 
bản cáo bạch phát hành? Liệu một kiếu điểm số an toàn nào đó cho các phát hành ra công chúng 
thuộc các loại khác nhau có cần phải được thu thập và công bố theo cách dề nhận thấy không? Liệu 
tất cả các cáo bạch, và có lẽ là tất cả khắng định về doanh thu trong lần phát hành đầu tiên, cần phải 
có một dạng đảm bảo chính thức nào đó rằng giá chào bán đối với phát hành đó không vượt quá xa 
mức giá thịnh hành của các phát hành thuộc cùng một dạng chung như vậy và đã được thiết lập trên 
thị trường? Trong lúc chúng tôi đang viết ấn bản này thì một phong trào tiến tới triệt bỏ các hành 
động lạm dụng của Phố Wall đang được hình thành. Rất khó áp đặt những thay đổi quan trọng trong 
lĩnh vực các phát hành mới, bởi các hoạt động lạm dụng phần lớn là do kết quả của sự lo là và sự 
tham lam của chính công chúng. Song vấn đề này đáng được xem xét một cách lâu dài và thận 
trọng[446]. 


283 



BÌNH LUẬN VỀ CHƯƠNG 17 

Vị thần thông thái Woden, đến gặp vua của lũ quỷ trong hang, khóa tay ông ta lại và yêu cầu 
ông ta hãy cho biết làm thế nào đế trật tự có thế chiến thắng hồn loạn. "Hãy đua ta con mắt trái của 
nguôi", vua quỷ nói, "ta sẽ nói cho nguôi biết". Không chút do dự Woden đua ngay con mắt trái của 
mình. "Bây giờ hãy nói cho ta đi". Vua quỷ nói: "Điều bí mật là 'hãy canh chừng bằng hai con 
mắt’!” 


-John Gardner- 


CÀNG CÓ NHIỀU THỨ THAY ĐỐI 

Graham nhấn mạnh bốn thái cực: 

• Một công ty khống lồ đang lung lay đuợc định giá cao. 

• Một tổ họp công ty đang xây dựng đế chế của mình. 

• Một vụ sát nhập trong đó một công ty nhỏ tiếp quản một công ty lớn. 

• Một phát hành lần đầu ra công chúng các cổ phiếu của một công ty về thực chất là vô giá trị 
Vài năm qua đã cung cấp thêm khá nhiều trường họp về các thái cực mà Graham đã nêu đế bố sung 
vào một cuốn bách khoa toàn thư. Dưới đây là một ví dụ. 

LUCENT (SÁNG NGỜI), NHƯNG KHÔNG MINH BẠCH 

Vào giữa năm 2000, công ty Lucent Technologies. (Công nghệ sáng ngời) được sở hữu bởi 
nhiều nhà đầu tư hon bất kỳ một chứng khoán nào khác của Mỳ. Với mức vốn hóa thị trường là 
192,9 tỷ đô la, đây là công ty có giá trị đứng thứ 12 ở Mỳ. 

Liệu giá trị khổng lồ đó có thể biện minh được không? Hãy nhìn vào một vài số liệu co bản từ 
báo cáo tài chính của Lucent cho quý tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2000(447] . 

HÌNH 17-1: Công ty Lucent Technologies. 


284 




Đối với quý kết 
thúc vào... 


30/6/ 

2000 

30/6/ 

1999 

Lợi nhuận 



Doanh thu 

8.713 

7.403 

Lợi nhuận (thua lỗ) từ các hoạt 
động đang tiếp diễn 

(14) 

622 

Lợi nhuận (thua lỗ) từ các hoạt 
động đã bị ngừng 

(287) 

141 

Lợi nhuận ròng 

(301) 

763 

Tài sản có 



Tiền mặt 

710 

1.495 

Các khoản phải thu 

10.101 

9.486 

Đặc quyên kế nghiệp 

8.736 

3.340* 

Chi phí phát triển phần mềm vốn 
hóa 

576 

412 

Tổng tài sản có 

46.340 

37.156 


Tất cả các con số tính bằng triệu đô la. 

* Các tài sản có khác, bao gồm cả đặc quyền kế nghiệp. 

Nguồn: Báo cáo tài chính của Lucent (Mầu 10-Q). 

Đọc kỹ hon báo cáo của Lucent sè làm nguời ta phải ấn chuông báo động kêu inh ỏi nhu một 
tống đài điện thoại không có ai trả lời: 

• Lucent vừa mới mua vào một nhà cung cấp thiết bị quang, Chromatis Networks, với giá 4,8 tỷ 
đô la trong đó 4,2 tỷ đô la là "đặc quyền kế nghiệp" (tức là chi phí cao hon giá trị số sách). 
Chromatis có 150 nhản viên, không có khách hàng nào, doanh thu bằng không, do đó thuật ngữ 
"đặc quyền kế nghiệp" duờng nhu không phù họp; có lẽ "ngăn tủ đựng đồ của cô dâu sắp về nhà 
chồng" còn chính xác hon. Neu nhu các sản phấm phôi thai của Chromatis chang đi đến đâu, Lucent 
chắc hắn sê phải đảo nguợc đặc quyền kế nghiệp và xóa số nó trong phần lợi tức tuông lai. 


285 




• Một chú giải đã phơi bày ra là Lucent đã cho những người mua các sản phấm của mình vay 
1,5 tỷ đô la. Lucent cũng đang một mình phải gánh chịu 350 triệu đô la đế bảo lãnh cho số tiền mà 
các khách hàng của nó vay từ những nơi khác. Tống số tiền của các "tài trợ khách hàng" như vậy đã 
tăng gấp đôi chỉ trong vòng 1 năm, nó cho thấy là các khách hàng đã cạn sạch tiền để mua các sản 
phẩm của Lucent. Điều gì xảy ra nếu họ cạn sạch tiền để trả nợ? 

• Cuối cùng, Lucent coi chi phí đế phát triển một phần mềm mới như là một "tài sản vốn". Thay 
vì là một tài sản vốn, đó chang phải là một chi phí kinh doanh thông thường cần phải đưa ra khỏi lợi 
nhuận hay sao? 

KẾT LUẬN 

Vào tháng 8/2001, Lucent đóng cửa bộ phận Chromatis sau khi các sản phấm của nó được 
thông báo là chỉ lôi kéo được có hai khách hàng[448]. Trong năm tài chính 2001, Lucent đã thua lồ 

16.2 tỷ đô la, trong năm tài chính 2002, công ty này mất thêm 1 1,9 tỷ đô la nữa. Nằm trong số thua 
lồ đó có 3,5 tỷ đô la "các khoản dự phòng nợ xấu và tài trợ khách hàng", 4,1 tỷ đô la "các chi phí hư 
hại liên quan đến đặc quyền kế nghiệp" và 362 triệu đô la các chi phí liên quan đến phần mèm đã 
được “vốn hóa”. Đế Chứng khoán của Lucent từ mức 5 1,062 đô la vào ngày 30/6/2000 đã kết thúc 
năm 2002 ở mức 1,26 đô la, một mức thiệt hại tới gần 190 tỷ đô la theo giá thị trường chỉ trong 
vòng hai năm rưỡi. 

THẦY PHÙ THỦY VỀ TIẾP QUẢN CÔNG TY 

Đe mô tả Tyco International Ltd., chúng tôi chỉ có thế biến tấu lại câu nói của Winston 
Churchill và nói rằng chưa bao giờ bán nhiều đến như vậy bởi nhiều người đến vậy cho ít người đến 
vậy. Từ năm 1997 đến năm 2001, tổ hợp công ty có trụ sở tại Bennuda này đã chi tổng cộng hơn 37 
tỷ đô la - hầu hết trong số đó là các cổ phiếu của chứng khoán Tyco - để mua vào các công ty theo 
cách mà Iinelda Marcos đã mua các đôi giầy[449]. Chỉ trong năm tài chính 2000 thôi, theo báo cáo 
của chính công ty này - Tyco đã tiếp quản "khoảng 200 công ty" - trung bình cứ hai ngày "tậu" trên 
một công ty. 

Ket quả thì sao? Tyco đã phát triển một cách phi thường; trong vòng năm năm, doanh thu đã 
tăng từ 7,6 tỷ đô la lên 34 tỷ đô la và lợi nhuận hoạt động đã nhảy vọt từ lồ 476 triệu đô la lên lãi 

6.2 tỷ đô la. Không có gì ngạc nhiên khi mà công ty có một giá trị thị trường chứng khoán tống 
cộng là 1 14 tỷ đô la vào cuối năm 2001. 

Song các báo cáo tài chính của Tyco ít nhất là cũng gây ngạc nhiên như sự tăng trưởng của nó. 
Hầu như năm nào cũng vậy, các báo cáo đều nêu hàng trăm triệu đô la chi phí liên quan đến mua lại 
công ty. Các chi phí đó rơi vào 3 loại chính như sau: 

1) "Sát nhập" hoặc "tái cấu trúc" hoặc "các chi phí không định kỳ khác". 

2) "Các chi phí cho sự hư hại của các tài sản lâu bền". 

3) "Bút toán xóa rồi khấu trừ vào lợi nhuận (write-off) nghiên cứu và triển khai bán thảnh 
phấm được mua. Đe cho ngắn gọn xin hãy cho phép chúng tôi gọi chi phí loại thứ nhất là MORON, 
loại thứ hai là CHILLA, và loại thứ ba là WOOPIPRAD. Chúng xuất hiện thế nào trong những năm 
qua? 


286 



HÌNH 17-2: Tyco International Ltd. 



Năm tài 

chính 

MORON 

CHILLA 

WOOPIPRAD 


1997 

918 

148 

361 


1998 

0 

0 

0 


1999 

1.183 

335 

0 


2000 

4175 

99 

0 


2001 

234 

120 

184 

Tổng 

cộng 


2.510 

702 

545 


Tất cả các con số theo như được báo cáo ban đầu, tính bằng trăm triệu đô la. 

Các con số tống cộng của "Sát nhập & tiếp quản" không bao gồm các vụ giao dịch hạch toán 
theo phưong pháp cộng vốn (pooling-of-interests deal). 

Nguồn: Báo cáo năm của Tyco International (Mấu 10- K). 

Như bạn có thể thấy, các chi phí MORON - được giả định là không định kỳ - đã xuất hiện ở 
bốn trong năm năm và tống cộng lên đến một con số tro trẽn là 2,5 tỷ đô la. CHILLA cũng trỗi lên 
một cách thường xuyên như vậy và lên tới hon 700 triệu đô la. WOOPIPRAD tiến tới thêm nửa tỷ 
đô la nữa[450]. 

Nhà đầu tư thông minh chắc sè hỏi: 

• Neu chiến lược của Tyco tăng trưởng thông qua tiếp quản là một ý tưởng hay ho đến như vậy, 
tại sao công ty lại chi trung bình là 750 triệu đô la một năm đế dọn dẹp nó sau đó? 

• Neu, điều này dường như đã rõ, Tyco không phải ở trong lĩnh vực làm ra các sản phấm - mà 
trong lĩnh vực mua các công ty khác làm ra các sản phấm đó - thì tại sao các chi phí MORON của 
nó lại là "không định kỳ"? Liệu chúng có phải chỉ là một phần chi phí bình thường của Tyco để thực 
hiện công việc kinh doanh? 

• Và với các chi phí kế toán cho các vụ tiếp quản đã qua vẫn cứ tiếp tục được chất lên lợi nhuận 
của mồi năm, ai có thế nói cho bạn biết là năm tới sẽ là như thế nào? 

Thực vậy, thậm chí một nhà đầu tư cũng không thế nói được là lợi nhuận trước đây của Tyco là 
bao nhiêu. Trong năm 1969, sau một cuộc xem xét kế toán của ủy ban Chứng khoán và Giao dịch 
Mỳ, Tyco đã bố sung hồi cố 270 triệu đô la trong các chi phí MORON vào các chi phí năm 1998 - 


287 




nghĩa là các chi phí "không định kỳ" đó đã xảy ra một cách thực sự định kỳ trong năm đó nữa. Cũng 
vào thời gian đó công ty này đã sắp đặt lại các chi phí ban đầu được báo cáo là của năm 1999: 
MORON đã tụt xuống còn có 929 triệu đô la trong khi CHILLA tăng lên 507 triệu đô la. 

Tyco rõ ràng là phát triển về quy mô song liệu nó có phát triển về lợi nhuận không? Không một 
người ở bên ngoài nào có thế nói một cách chắc chắn là có. 

KỄT LUẬN 

Trong năm tài chính 2002, Tyco thua lồ 9,4 tỷ đô la. Chứng khoán của công ty này, được đóng 
cửa ở mức 58,90 đô la vào cuối năm 2001, đã kết thúc năm 2002 ở mức 17,08 đô la - một sự sụt 
giảm 71% chỉ trong có 12 tháng[451]. 

CON SĂN SẮT NUỐT CON CÁ RÔ 

Ngày 10/1/2000, các công ty America Online, Inc. (AOL) và Time Warner Inc. đã thông báo 
là họ sẽ sát nhập trong một vụ ban đầu được định giá ở mức là 156 tỷ đô la. 

Tại thời điểm 3 1/12/1999, AOL có 10,3 tỷ đô la tài sản và doanh thu của công ty này trong 12 
tháng trước đó lên đến 5,7 tỷ đô la. Mặt khác, Time Wamer là một công ty lớn hon nhiều theo bất 
cứ thước đo nào trừ một cái: định giá chứng khoán của nó. Do American Online đã gây ấn tượng 
mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư chỉ đon giản bằng cách tham gia vào ngành công nghiệp Internet, 
chứng khoán của công ty này được bán ở mức kỳ diệu là 164 lần lợi nhuận của nó. Còn chứng 
khoán của Time Warner, một cái túi chứa cả truyền hình cáp, phim ảnh, âm nhạc, tạp chí, thì được 
bán ở mức khoảng 50 lần lợi nhuận. 

Kh i công bố vụ sát nhập này, cả hai công ty cùng gọi đó là một "cuộc sát nhập chiến lược của 
những kẻ ngang hàng". Chủ tịch của Time Warner là Gerald M. Levin đã tuyên bố rằng các co hội 
là vô hạn đối với bất kỳ ai có mối quan hệ với AOL Time Warner" - trên hết, ông ta nói thêm, là đối 
với các cổ đông của công ty. 

Sướng mê người do chứng khoán của họ cuối cùng có thế nhận được dấu ấn của Internet đáng 
yêu, các cổ đông của Time Wamer đã thông qua vụ sát nhập một cách áp đảo. Song họ đã bỏ sót 
một vài điều: 

• "Cuộc sát nhập của những kẻ ngang hàng" được thiết kế nhằm mang đến cho các cố đông của 
American Online 55% của công ty họp nhất - mặc dù Time Warner lớn hoư gấp năm lần. 

• Lần thứ hai trong vòng ba năm, ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỳ đang điều tra xem liệu 
American Online có tính toán một cách không phù họp các chi phí tiếp thị. 

• Gần một nửa tống số tài sản của American Online trị giá 4,9 tỷ đô la được tạo nên từ các 
chứng khoán vốn cố đông đã sẵn có đế bán ra". Neu như giá của các chứng khoán công nghệ được 
giao dịch chính thức mà tụt thì điều đó có thế sê quét sạch hầu hết nền tảng tài sản của công ty. 

KẾT LUẬN 

Ngày 1 1/1/2001, hai công ty này đã hoàn tất vụ sát nhập của họ. AOL Time Warner Inc. đã mất 
4,9 tỷ đô la trong năm 2001 và - trong một mất mát khống lồ chưa từng được ghi nhận bao giờ đối 
với một doanh nghiệp - thêm 98,7 tỷ đô la nữa trong năm 2002. Hầu hết các mất mát là do sự giảm 


288 



bớt giá trị của American Online. Đen cuối năm 2002, các cố đông mà Levin đã dự báo các cơ hội 
"vô hạn" chang có gì đế mà khoe ngoài việc mất 80% giá trị cổ phiếu của họ kế từ khi vụ sát nhập 
đuợc tuyên bố[452]. 

LIỆU BẠN CÓ THỂ ĐỂ TRƯỢT MẤT ĐẦU Tư VÀO NHÀ TRẺ? 

Ngày 20/5/1999, công ty eToys Inc. bán 8% cổ phần của mình ra công chúng. Bốn ngân hàng 
đầu tu có uy tín nhất của Phố Wall là Goldman, Sachs & Co.; BancBoston Robertson Stephens; 
Donaldson, Lufkin & Jenrette; và Merrill Lynch & Co. đã nhận bao tiêu 8,32 triệu cố phiếu ở mức 
20 đô la mồi cái, tạo ra 166,4 triệu đô la. Chứng khoán lên giá rằm rằm, đóng cửa ở mức 76,5625 đô 
la, tăng 282,8 % ngay trong ngày giao dịch đầu tiên, ở mức giá này, eToys (với 102 triệu cổ phiếu) 
đã có một giá trị thị truờng là 7,8 tỷ đô la[453]. 

Loại ngành nghề kinh doanh gì mà những nguời mua đã nhận đuợc với cái giá đó? Doanh số 
của eToys đã tăng 4.261% trong năm truớc đó, và nó bô sung thêm 75.000 khách hàng chỉ trong 
quý gần nhất. Song trong 20 tháng tồn tại trong lĩnh vực kinh doanh của mình, eToys đã tạo ra một 
doanh số tống cộng 30,6 triệu đô la, trên doanh số đó công ty đã chịu một khoản thua lồ ròng là 30,8 
triệu đô la, nghĩa là eToys đã phải chi 2 đô la đế bán đuợc 1 đô la giá trị của đồ chơi. 

Bản cáo bạch cho phát hành lần đầu ra công chúng cũng tiết lộ là eToys có thế sẽ sử dụng một 
phần số tiền thu đuợc từ phát hành đế thâu tóm thêm một doanh nghiệp Online nữa là BabyCenter, 
Inc., một công ty đã lỗ 4,5 triệu đô la trên doanh số 4,8 triệu đô la trong vòng một năm truớc đó (đế 
giành đuợc "giải thuởng" này, eToys phải chi trả có 205 triệu đô la). Và eToys sẽ "dành ra" 40,6 
triệu cổ phiếu thuờng để phát hành trong tuơng lai cho ban lãnh đạo của mình. Nhu vậy, nếu eToys 
đã từng bao giờ làm ra tiền, lợi nhuận ròng của nó sê phải đuợc chia cho không phải là 102 triệu, 
mà là 143 triệu cổ phiếu - làm loãng bất kỳ một lợi tức tuơng lai trên một cổ phiếu nào đi gần một 
phần ba. 

Một so sánh giữa eToys với Toys "R" Us, Inc. - đối thủ lớn nhất của nó - sê gây sốc. Trong 3 
tháng truớc đó Toys "R" Us đã lãi 27 triệu đô la lợi nhuận ròng và đã bán đuợc số hàng hóa nhiều 
gấp 70 lần số hàng mà eToys đã bán trong cả năm. Song nhu hình 17-3 cho thấy, thị truờng chứng 
khoán định giá eToys ở mức lớn hơn gần 2 tỷ đô la so với Toys "R" Us. 

KẾT LUẬN 

Ngày 7/3/2001, eToys đệ đơn xin bảo hộ phá sản sau khi đầy các thua lồ ròng lên trên 398 triệu 
đô la trong cuộc đời ngắn ngủi của nó ở vị trí một công ty đại chúng. Chứng khoán của công ty, đã 
từng lên đến đỉnh cao 86 đô la trên một cổ phiếu vào tháng 10/1999, cuối cùng chỉ còn đuợc giao 
dịch ở mức 1 xu. 


289 



HÌNH 17-3: Câu chuyện đồ chơi 



eToys Inc. 
Năm tài 

chính 

kết thúc vào 
ngày 31/3/ 
1999 

Toys "R" 
Us, Inc. 

Quý tài 
chính kết 

thúc 

vào ngày 
1/5/1999 

Doanh số ròng 

30 

2166 

Lợi nhuận ròng 

(29) 

27 

Tiền mặt 

20 

289 

Tổng tài sản có 

31 

8067 

Trị giá thị trường của cổ 
phiếu thường (20/5/ 
1999) 

7780 

5650 


Tất cả sô liệu tính theo triệu đô lã. 


Nguồn: các hò sơ lưu trữ của SEC vẽ các công ty. 


290 




CHƯƠNG 18 


MỘT SO SÁNH VỀ TÁM CẶP CÔNG TY 

Trong chương này, chúng tôi sẽ thử một dạng trưng bày mới. Bằng cách chọn ra tám cặp công 
ty được xuất hiện bên cạnh nhau, hoặc gần như vậy, trong danh mục giao dịch chứng khoán, chúng 
tôi hy vọng sẽ làm rõ một cách cụ thể và sinh động một vài trong số rất nhiều tính chất, cơ cấu tài 
chính, chính sách, diễn biến kết quả hoạt động và bước thăng trầm của các doanh nghiệp, của đầu tư 
và thái độ đầu cơ được thấy trên diễn đàn tài chính trong những năm gần đây. Trong mỗi một so 
sánh, chúng tôi sẽ chỉ bình luận về các khía cạnh nào có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt. 

Cặp 1 : Real Estate Investment Trust (cửa hàng, văn phòng, nhà xưởng, v.v.) và Realty Equities 
Corp. của New York (đầu tư bất động sản, xây dựng chung). Trong so sánh thứ nhất này, chúng tôi 
không theo thứ tự ABC được dùng cho các cặp khác. Điều này có một ý nghĩa đặc biệt đối với 
chúng tôi, bởi nó dường như, một mặt, có thế tóm lược được tất cả những gì hợp lý, ốn định và nói 
chung là tốt trong các phương pháp truyền thống đế quản lý tiền của người khác, tương phản với sự 
mở rộng hấp tấp, trò lừa gạt tài chính và các thay đối đột ngột - trong công ty kia - được thấy quá 
thường xuyên trong các hoạt động của doanh nghiệp hiện nay. Hai doanh nghiệp có tên tương tự 
nhau, và trong nhiều năm chúng luôn bên nhau trong danh mục niêm yết của sở Giao dịch Chứng 
khoán Mỳ. Mã ký hiệu trên bảng báo điện tử của chúng là REI và REC cũng có thế dề dàng gây 
nhầm lần. Song một trong hai công ty đó là một quỹ ủy thác trầm lặng ở vùng New England, được 
điều hành bởi ba người thụ ủy, với hoạt động đã được khởi sự từ gần một thế kỷ trước đây và cố tức 
được chi trả liên tục từ năm 1889 đến nay. Công ty này trong suốt quãng thời gian đó vẫn duy trì 
cũng một kiếu đầu tư thận trọng, giới hạn sự mở rộng của mình bằng một tốc độ vừa phải và nợ của 
mình bằng một con số có thế dề dàng xử lý được[454]. Còn công ty kia là doanh nghiệp đầu tư mạo 
hiểm tiêu biếu với sự tăng trưởng đột ngột, có trụ sở tại New York. Chỉ trong vòng có tám năm, 
công ty này đã thối bùng tài sản của mình từ 6,2 triệu đô la lên 154 triệu đô la, và nợ của nó cũng 
tăng theo tỷ lệ như vậy. Công ty đã chuyển từ các hoạt động bất động sản thông thường sang sự pha 
tạp các vụ kinh doanh mạo hiểm mới, bao gồm hai đường đua, 74 rạp chiếu phim, ba hãng đại diện 
văn học, một công ty quan hệ công chúng, các khách sạn, các siêu thị và 26% cổ phần tại một công 
ty mỳ phấm lớn (công ty này đã phá sản vào năm 1970)[455]. Tố họp các ngành kinh doanh mạo 
hiểm này là họp với một biến thế tương ứng của các mưu kế doanh nghiệp, trong đó có: 

Một cổ phiếu ưu đãi có quyền yêu cầu cổ tức năm là 7 đô la, nhưng mệnh giá danh nghĩa của 
nó chỉ có 1 đô la và nó chịu một khoản nợ ở mức 1 đô la trên một cố phiếu. 

Một giá trị cổ phiếu thường được công bố là 2,5 triệu đô la ( 1 đô la trên một cổ phiếu), thừa đủ 
đế được bù đắp bởi một khoản khấu trừ 5,5 triệu đô la được coi là chi phí(giá) của 209.000 cố phiếu 
quỳ được mua lại. 

Ba Sê-ri chứng chỉ quyền mua cổ phiếu, được quyền mua tổng cộng 1.578.000 cổ phiếu. 

ít nhất là sáu loại cam kết nợ khác nhau, dưới dạng các khoản vay thế chấp bất động sản 
(mortgage), phiếu nợ, kỳ phiếu đại chúng (publicly held no te), kỳ phiếu trả cho ngân hàng, "giấy 
nợ, các khoản vay và các hợp đồng chi trả" ("notes, loans, and contracts payable"), và các khoản 
vay trả cho Cơ quan Quản lý doanh nghiệp nhỏ, tống cộng lên đến hơn 100 triệu đô la vào tháng 
3/1969. Thêm vào đó công ty có các thuế thông thường và các tài khoản cần phải chi trả. 


291 



Hãy cho phép chúng tôi trước hết nêu một vài con số của hai doanh nghiệp khi chúng mới xuất 
hiện vào năm 1960 (bảng 18-1A). Ở đây, chúng ta thấy là các cố phiếu của Quỳ ủy thác REI được 
bán trên thị trường với giá gấp 9 lần tống giá trị cố phiếu của công ty REC. REI có nợ tưong đối 
nhỏ hon và tỷ số ròng trên gộp tốt hon, nhưng giá cố phiếu thường lại cao hon so với lợi tức trên 
một cổ phiếu. 

BÁNG 18-1A: Cặp 1. Real Estate Investment Trust so với Realty Equities Corp. trong năm 
1960 



Real Estate 

Investment 

Trust 

Realty 

Equities 

Corp. 

of New 

York 

Tổng doanh thu 

3.585.000 

1.484.000 

Lợi nhuận ròng 

485.000 

150.000 

Lợi tức trên một cổ phiếu 

0,66 

0,47 

Cổ tức trẽn một cổ phiếu 

không 

0,10 

Giá trị sổ sách trên một cổ 
phiếu 

20,0 

4,0 

Phạm vi giá 

20-12 

5,375- 

4,75 

Tổng tài sản có 

22.700.000 

6.200.000 

Tổng tài sản nợ 

7.400.000 

5.000.000 

Giá trị sổ sách của cổ phiếu 
thường 

15.300.000 

1.200.000 

Giá trị thị trường trung bình 
của cổ phiếu thường 

12.200.000 

1.360.000 


Ghi chú: các con số đêu tính bằng đô la. 


Trong bảng 18-1B, chúng tôi nêu tình hình của 8 năm sau. REI vần "duy trì tinh thần lặng lẽ 
của mình" trong việc tăng cả doanh thu lần lợi tức trên một cố phiếu của mình lên khoảng ba phần 
tư [456]. Còn REC đã biến hình thành một cái gì đó quái dị và dề bị tốn thưong. 


292 




Phố Wall đã phản ứng như thế nào trước các diễn biến khác nhau đó? Bằng cách chú ý rất ít 
đến REI và chú ý rất nhiều đến REC. Năm 1968, chứng khoán của REC nhảy vọt từ 10 đô la lên 
37,75 đô la và các chứng chỉ quyền mua niêm yết nhảy từ 6 đô la lên 36,5 đô la, trên tống số bán ra 
là 2,42 triệu cổ phiếu. Trong lúc điều này đang diễn ra thì các cổ phiếu của REI điềm tĩnh tăng từ 20 
đô la lên 30,25 đô la với một số lượng vừa phải. Bảng cân đối tháng 3 năm 1969 của REC là đế thế 
hiện một giá trị tài sản chỉ có 3,41 đô la trên một cổ phiếu, dưới một phần mười mức giá cao nhất 
của nó trong năm đó. Giá trị số sách của REI là 20,85 đô la. 

Điều trở nên rõ ràng vào năm tiếp theo đó là không phải mọi thứ đều là tốt đẹp trong bức tranh 
của REC và giá đã tụt xuống chỉ còn 9,5 đô la. Khi báo cáo của tháng 3 năm 1970 xuất hiện, các cổ 
đông chắc chắn đã phải cảm thấy là mình bị mắc chứng bệnh thần kinh khi họ đọc thấy là doanh 
nghiệp này đã chịu một khoản thiệt hại ròng 13,2 triệu đô la, tức là 5,17 đô la trên một cổ phiếu, hầu 
như là quét sạch vốn cố đông mỏng manh trước đây của họ (con số thảm họa này đã bao gồm cả 
một khoản dự phòng 8,8 triệu đô la cho các thua lồ đầu tư trong tưong lai). Mặc dù vậy, các giám 
đốc đã dũng cảm (?) tuyên bố một khoản cổ tức bổ sung là 5 xu ngay sau khi năm tài chính kết thúc. 
Song còn nhiều gay go hon nữa đang ở phía trước. Các nhà kiểm toán công ty đã từ chối xác nhận 
báo cáo tài chính cho năm 1969-70, và các cố phiếu đã bị đình chỉ giao dịch tại sở Giao dịch Chứng 
khoán Mỳ. Tại thị trường phi tập trung, giá chào bán tụt xuống dưới 2 đô la trên một cố phiếu[457]. 

BẢNG 18-1B: Cặp 1. 


293 




Real Estate 

Investment 

Trust 

Realty Equỉties 
Corp. 

của New York 

Giá, 31/12/1968 

26,5 

32,5 

Số lượng cổ phiễu thường 

1.423.000 

2.311.000 (tháng 3/ 
1969) 

Giá trị sổ sách của cổ phiễu thường, đô la 

37.800.000 

75.000.000 

Ước tính giá trị thị trường của các chứng chỉ quyên mua, đô la 

— 

30.000. OOOa 

Ước tính giá trị thị trường của các cổ phiếu thường và các chứng chỉ quyền 
mua, đô la 

— 

105.000.000 

Nợ, đô la 

9.600.000 

100.800.000 

Cổ phiếu ưu đãi 

— 

2.900.000 

Tổng vốn hóa, đô la 

47.400.000 

208.700.000 

Giá trị thị trường trên một cổ phiễu thường đã được điều chỉnh đối với các 
chứng chỉ quyên mua 

— 

45 (ước tính) 

Giá trị sổ sách trên một cổ phiếu, đô la 

20,85 (tháng 
11) 

3,41 


Tháng 11/ 
1968 

Tháng 3/1969 

Doanh thu (revenues), đô la 

6.281.000 

39.706.000 

Ròng trước trả lãi, đô la 

2.696.000 

11.182.000 

Chi phí lãi, đô la 

590.000 

6.684.000 

Thuế thu nhập, đô la 

58.000b 

2.401.000 

Cổ tức ưu đãi, đô la 


174.000 

Ròng đối với cổ phiếu thường, đô la 

2.048.000 

1.943.000 

Các khoản đặc biệt, đô la 

245.000 CÓ 

1.896.000 nợ 

Ròng cuối cùng đối với cổ phiẽu thường, đô la 

2.293.000 

47.000 

Lợi tức trên một cổ phiễu trước khi tính các khoản đặc biệt, đô la 

1,28 đô la 

1,00 đô la 

Lợi tức trên một cổ phiẽu sau khi tính các khoản đặc biệt 

1,45 

0,20 

Cổ tức trên cổ phiễu thường 

1,20 

0,30 

Lợi nhuận gấp chi phí lãi (interest charges earned) 

4,6 X 

1,8 X 


a. Đây là các chứng chỉ quyền mua đế mua 1,6 triệu cố phiếu hoặc nhiều hơn ở các mức giá 
khác nhau. Một phát hành đuợc niêm yết đuợc bán ở mức giá 30,5 đô la trên một chứng chỉ quyền 
mua. 

b. Với tu cách là một quỹ ủy thác bất động sản, doanh nghiệp này không phải chịu thuế thu 
nhập Liên bang năm 1968. 


294 




































































Các cổ phiếu của REI đã có sự dao động giá tiêu biểu sau năm 1969. Mức giá thấp trong năm 
1970 là 16,5 đô la, sau đó đuợc hồi phục lên 26,83 đô la vào đầu năm 1971. Lợi tức mới nhất đuợc 
báo cáo là 1,50 đô la trên một cổ phiếu, và chứng khoán đuợc bán ở mức cao hon một cách vừa phải 
giá trị số sách năm 1970 của nó là 21,60 đô la. Phát hành này có lẽ đuợc định giá hoi cao một chút 
tại mức giá kỷ lục của nó năm 1968, song các cổ đông đã đuợc phục vụ một cách chân thực và tận 
tình bởi các nhà ủy thác của họ. Câu chuyện của REC là một câu chuyện hoàn toàn khác và thật 
đáng buồn. 

Cặp 2: Air Products and Chemicals (khí công nghiệp và y tế, V.V) và Air Reduction Co. (khí 
công nghiệp và thiết bị công nghiệp, hóa chất). 

Thậm chí còn hon cả cặp đầu tiên của chúng tôi, hai công ty này giống nhau cả về tên lần lĩnh 
vực kinh doanh. Sự so sánh mà chúng gợi lên do vậy thuộc dạng thông thuờng trong phân tích 
chứng khoán, trong khi hầu hết các cặp khác của chúng tôi về bản chất là thuộc dạng khác thuờng 
hon. "Products" là công ty mới hon so với "Reduction", và năm 1969 nó có duới một nửa tống khối 
luợng của Reduction[458]. Mặc dù vậy, các phát hành vốn cố đông đuợc bán với giá cao hon tổng 
cộng là 25% so với chứng khoán của Air Reduction. Nhu bảng 18-2 cho thấy, nguyên nhàn có the 
tìm thấy cả trong lợi nhuận cao hon của Air Reduction và số liệu tăng truởng mạnh hon của nó. 
Chúng ta thấy ở đây các hệ quả điển hình của sự thế hiện tốt hon về "chất luợng". Air Products 
đuợc bán ở mức gấp 16,5 lần lợi tức gần đây nhất của nó so với có 9,1 lần của Air Reduction. Air 
Products cũng đuợc bán cao hon nhiều trên mức đuợc hậu thuẫn bằng tài sản của nó, trong khi Air 
Reduction có thể đuợc mua vào chỉ ở mức 75% giá trị sổ sách của nó[459]. Air Reduction chi trả 
một mức cố tức hào phóng hon; song điều đó có lẽ đế phản ánh ao uớc lớn hon muốn Air Products 
duy trì lợi nhuận của mình. Ngoài ra, Air Reduction có một vị thế vốn lưu động thoải mái hon. (Ve 
điểm này, chúng tôi có thế nhận xét là một công ty có lợi nhuận có thế luôn đặt vị thế hiện tại của 
nó vào một dạng cụ thế bằng một dạng huy động vốn thường xuyên nào đó. Song theo các tiêu 
chuấn của chúng tôi, Air Products dựa vào trái phiếu hoi nhiều). 

BÁNG 18-2: Cặp 2. 


295 




Air Products & 

Chemicals 1969 

Air 

Reduction 

1969 

Giá, 31/12/1969 

39,5 

16,375 

Số lượng cổ phiếu 
thường 

5.832.000 (a) 

11.279.000 

Giá trị thị trường của 
cổ phiếu thường, đô 
la 

231.000.000 

185.000.000 

Nợ, đô la 

113.000.000 

179.000.000 

Tổng vốn hóa tại giá 
thị trường, đô la 

344.000.000 

364.000.000 

Giá trị sổ sách trên 
một cổ phiếu, đô la 

22,89 

21,91 

Doanh số, đô la 

221.500.000 

487.600.000 

Lợi nhuận ròng, đô la 

13.639.000 

20.326.000 

Lợi tức trên một cổ 
phiếu, 1969, đô la 

2,40 

1,80 

Lợi tức trên một cổ 
phiếu, 1964, đô la 

1,51 

1,51 

Lợi tức trên một cổ 
phiếu, 1959, đô la 

0,52 

1,95 

Mức trả cổ tức hiện 
tại, đô la 

0,20 

0,80 

Cố tức được chi trả kể 
từ năm 

1954 

1917 

Các tỷ số: 



Giá/lợi tức 

16, .5 X 

9,1 X 

Giá/Giá trị sổ sách 

165,0% 

75,0% 

Tỷ suất cổ tức 

0,5% 

4,9% 

Lợi nhuận ròng/ 
doanh số 

6,2% 

4,25% 

Lợi tức/Giá trị sổ sách 

11,0% 

8,2% 

Tài sản có hiện tại/tài 
sản nợ hiện tại 

1,53 X 

3,77 X 

Vốn lưu động/nợ 

0,32 X 

0,85 X 

Tốc độ tăng của lợi 
tức trên một cổ phiẽu 



1 969 so với 1 964 

+59% 

+19% 

1 969 so với 1 959 

+362% 

giảm 


a Giả định có chuyên đổi cô’ phiếu ưu đãi. 


296 




Neu một nhà phân tích được mời đến đế chọn giữa hai công ty này, anh ta chắc hắn không khó 
khăn gì trong việc đưa ra kết luận là triển vọng của Air Products có vẻ hứa hẹn hon nhiều so với Air 
Reduction. Song liệu điều đó có làm cho Air Products trông hấp dần hon ở mức giá tưong đối cao 
hon một cách đáng kế không? Chúng tôi ngờ là liệu câu hỏi này có được trả lời theo cách khắng 
định hay không. Nói chung, Phố Wall đặt "chất lượng" cao hon "số lượng" trong tư duy của mình, 
và có lẽ là đa số các nhà phân tích chứng khoán cũng sẽ lựa chọn một Air Products "tốt hon" song 
đắt hon so với một Air Reduction "tòi hon" nhưng rẻ hon. Liệu sự lựa chọn này là đúng hay sai sẽ 
phụ thuộc nhiều vào tưong lai khó dự đoán trước được hon là vào bất kỳ một nguyên tắc đầu tư có 
thế giải thích được nào. Trong trường họp này, Air Reduction dường như thuộc về nhóm các công 
ty quan trọng nằm trong lớp có hệ số nhân thấp. Neu, như các nghiên cứu được nêu ởtrên[460] có lẽ 
sẽ cho thấy, nhóm này về tống thế có lẽ là cho kết quả tốt hon so với các chứng khoán có hệ số nhân 
cao thì Air Reduction theo logic họp lý sẽ phải được ưu tiên lựa chọn - song chỉ như là một phần 
của hoạt động đa dạng hóa. (Ngoài ra, một nghiên cứu kỹ lưỡng về các công ty riêng rẽ cũng có thế 
dần nhà phân tích đến một kết luận ngược lại; song đó chắc có lẽ sè do các nguyên nhân vượt ra 
ngoài những điều đã được phản ánh trong các kết quả thế hiện của quá khứ). 

SUY DIỄN LOGIC 

Air Products đã đứng dậy tốt hon so với Air Reduction trong cuộc đố vỡ năm 1970, với mức 
sụt giảm là 16% so với 24%. Tuy nhiên, Reduction đầ thực hiện sự quay trở lại tốt hon vào đầu năm 
1971, tăng tới 50% trên mức đóng cửa năm 1969 của nó so với 30% của Products. Trong trường 
họp này, phát hành với hệ số nhàn thấp đã có được ưu thế - ít nhất là tại thời điểm này[461]. 

Cặp 3: American Home Products Co. (thuốc men, mỹ phẩm, các sản phẩm gia dụng, bánh kẹo) 
và American Hospital Supply Co. (nhà phân phối và sản xuất các trang thiết bị bệnh viện) Đây là 
hai công ty có "đặc quyền kế nghiệp hàng tỷ đô la" vào cuối năm 1969, đại diện cho các khu vực 
khác nhau của "ngành công nghiệp y tế" đang phát triển nhanh chóng và vô cùng lợi nhuận. Chúng 
ta sẽ gọi các công ty này tuông ứng là Home và Hospital. số liệu chọn lọc về hai công ty này được 
nêu trong bảng 18-3. Chúng có các điểm thuận lợi giống nhau như sau: tăng trưởng tuyệt vời mà 
không có sự suy giảm nào kể từ năm 1958 (có nghĩa là sự ổn định lợi tức là 100%), và vị thế tài 
chính mạnh. Tốc độ tăng trưởng của Hospital cho đến tận cuối năm 1969 là cao hon đáng kế so với 
Home. Mặt khác, Home tận hưởng một mức lợi nhuận tốt hon đáng kế cả về doanh số lần lãi 
vốn[462] (thực vậy, tỷ suất lợi nhuận tuông đối thấp của Hospital trên vốn của nó trong năm 1969 
chỉ có 9,7%, làm dấy lên câu hỏi tò mò là doanh nghiệp thực sự có phải có lãi cao hay không, mặc 
dù nó có mức tăng trưởng đáng kế trong quá khứ về doanh số và lợi tức). 

BÁNG 18-3: Cặp 3. 


297 




American 

Home Products 

1969 

American 

Hospltal 

Supply 1969 

Giá, 31/12/1969 

72 

45,125 

Số lượng cổ phiếu 
thường 

52.300.000 

33.600.000 

Giá trị thị trường 
của cổ phiếu 

thường, đô la 

3.800.000.000 

1.516.000.000 

Nợ, đô la 

1 1 .000.000 

18.000.000 

Tổng vốn hóa tại giá 
thị trường, đô la 

3.811.000.000 

1.534.000.000 

Giá trị sổ sách trên 
một cổ phiếu, đô la 

5,73 

7,84 

Doanh số, đô la 

1.193.000.000 

446.000.000 

Lợi nhuận ròng, đô 
la 

123.300.000 

25.000.000 

Lợi tức trên một cổ 
phiếu, 1969, đô la 

2,32 

0,77 

Lợi tửc trên một cổ 
phiếu, 1964, đô la 

1,37 

0,31 

Lợi tức trên một cổ 
phiếu, 19S9, đô la 

0,92 

0,15 

Mức trả cổ tức hiện 
tại, đô la 

1,40 

0,24 

Cổ tức được chi trả 
kể từ năm 

1919 

1947 

Các tỷ số: 



Giá/lợi tức 

31,0 X 

58,5 X 

Giá/Giá trị sổ sách 

1250,0% 

575,0% 

Tỷ suất cổ tức 

1,9% 

0,55% 

Lợi nhuận ròng/ 
doanh số 

10,7% 

5,6% 

Lợi tức/Giá trị sổ 
sách 

41,0% 

9,5% 

Tài sản có hiện tại/ 
tài sản nợ hiện tại 

2,6 X 

4,5 X 

Tốc độ tăng của lợi 
tức trên một cổ 
phiếu 



1 969 so với 1 964 

+75% 

+142% 

1 969 so với 1 959 

+161% 

+405% 


298 




Khi giá so sánh được tính đến, Home tạo co hội tốt hon về tiền bạc xét về mặt lợi tức và cố tức 
hiện tại (hoặc quá khứ). Giá trị số sách rất thấp của Home cho thấy sự mo hồ co bản hay là mâu 
thuẫn trong phân tích cổ phiếu thường. Một mặt, điều đó có ý nghĩa là công ty này hiện đang cho 
một tỷ suất lợi nhuận cao trên vốn của nó điều này nói chung là một dấu hiệu của sức mạnh và phát 
đạt. Mặt khác, điều này cũng có nghĩa là nhà đầu tư ở mức giá hiện tại có lẽ sê đặc biệt dễ tốn 
thưong đối với bất cứ một thay đối bất lợi nào về tình hình lợi nhuận của công ty. Do chứng khoán 
của Hospital được bán ở mức gấp 4 lần giá trị số sách của nó trong năm 1969, nên nhận xét thận 
trọng này cần phải được áp dụng cho cả hai công ty này. 

CÁC KẾT LUẬN 

Quan điểm rõ ràng của chúng tôi sẽ là cả hai công ty đều quá "giàu" ở mức giá hiện tại của họ 
đế có thế được xem xét bởi một nhà đầu tư nào đã quyết định theo đuổi các ý tưởng của chúng tôi 
về cách lựa chọn thận trọng. Điều đó không có nghĩa là các công ty đó là không hứa hẹn. vấn đề là 
ở chỗ, đúng hon là giá của chúng chứa đựng giá nhiều "hứa hẹn" và quá ít kết quả thực sự. Neu 
cộng cả hai doanh nghiệp này lại, giá của năm 1969 cho thấy gần 5 tỷ đô la của sự đặc quyền kế 
nghiệp. Liệu phải cần bao nhiêu năm có mức lợi tức tuông lai tuyệt vời đế "hiện thực hóa" được 
nhản tố đặc quyền kế nghiệp đó dưới dạng cố tức và các tài sản hữu hình? 

TÁC ĐỘNG NGẮN HẠN 

Vào cuối năm 1969, thị trường chắc hắn là đã nghĩ một cách tích cực hon về các triển vọng lợi 
nhuận của Hospital so với Home, do bởi thị trường đã cho Hospital một hệ số nhàn lớn gấp đôi so 
với Home. Như điều này đã xảy ra, phát hành chứng khoán được ưa thích này đã cho thấy một mức 
suy giảm rất nhỏ về lợi tức trong năm 1970, trong khi Home mang đến một mức lợi nhuận đáng kế 
là 8%. Giá thị trường của Hospital đã phản ứng một cách khá mạnh mẽ đối với sự thất vọng trong 
một năm đó. Nó được bán ở mức giá 32 đô la vào tháng 2 năm 1971 - một thua lỗ khoảng 30% so 
với mức đóng cửa năm 1969 - trong khi Home được định giá ở mức cao hon một chút so với mức 
tuông ứng của nó[463]. 

Cặp 4: H & R Block, Inc. (dịch vụ thuế thu nhập) và Blue Bell, Inc., (nhà sản xuất quân áo lao 
động, đông phục, v.v.) Các công ty này đều là những kẻ tuông đối mới gia nhập Sở Giao dịch 
Chứng khoán New York, noi mà họ đại diện cho hai loại "câu chuyện thành công" rất khác nhau. 
Blue Bell đi lên bằng con đường gian khố trong một ngành công nghiệp có tính cạnh tranh rất cao 
đế rồi cuối cùng nó trở thành nhân tố lớn nhất. Lợi nhuận của công ty này có phần nào dao động 
theo tình hình của ngành, song sự tăng trưởng của công ty bắt đầu ấn tượng từ năm 1965. Hoạt động 
của công ty có từ năm 1916 và thành tích chi trả cố tức liên tục có từ năm 1923. Vào thời điểm cuối 
năm 1969, thị trường chứng khoán không cho thấy một sự hào hứng nào đối với phát hành này, 
bằng cách cho nó tỷ số giá/lợi tức chỉ có 1 1 lần so với con số khoảng 17 đối với chỉ số tống hợp 

s&p. 

Ngược lại, sự đi lên của H & R Block lại nhanh như sao băng. Các con số được công bố của 
công ty này chỉ bắt đầu vào năm 1961, khi mà công ty kiếm được 83.000 đô la trên doanh thu là 
610.000 đô la. Song tám năm sau đó theo thời điểm so sánh của chúng tôi, doanh thu của nó vọt lên 
đến 53,6 triệu đô la và lợi nhuận ròng lên đến 6,3 triệu đô la. Vào thời điểm đó thì thái độ của thị 
trường đối với công ty có kết quả tốt đẹp này là say mê hoàn toàn. Mức giá 55 đô la cuối năm 1969 
là cao gấp 100 lần mức lợi tức 12 tháng được báo cáo gần nhất - tất nhiên đó là mức cao nhất tính 


299 



đến thời điểm đó. Tổng giá trị thị trường 300 triệu đô la của phát hành chứng khoán là gấp gần 30 
lần tài sản hữu hình đứng sau các cố phiếu đó[464]. Đây là điều hầu như chưa bao giờ được nghe 
thấy trong biên niên sử các cuộc định giá nghiêm túc của thị trường chứng khoán (vào lúc đó IBM 
được bán ở mức gấp 9 lần còn Xerox được bán ở mức gấp 1 1 lần giá trị số sách). 

BẢNG 18-4: Cặp 4. 


300 




H & R Block 

1969 

Blue Bell 

1969 

Giá, 31/12/1969 

55 

49,75 

Số lượng cổ phiếu thường 

5.426.000 

1.802.000a 

Giá trị thị trường của cổ 
phiếu thường, đô la 

298.000.000 

89.500.000 

Nợ, đô la 

— 

17.500.000 

Tồng vốn hóa tại giá thị 
trường, đô la 

298.000.000 

107.000.000 

Giá trị sổ sách trẽn một cổ 
phiếu, đô la 

1,89 

34,54 

Doanh số, đô la 

53.600.000 

202.700.000 

Lợi nhuận ròng, đô la 

6.380.000 

7.920.000 

Lợi tức trên một cổ phiếu, 
1969, đô la 

0,51 (tháng 
10) 

4,47 

Lợi tức trên một cổ phiẽu, 
1964, đô la 

0,07 

2,64 

Lợi tức trên một cổ phiếu, 
1959, đô la 

— 

1,80 

Mức trả cổ tức hiện tại, đô 
la 

0,24 

1,80 

Cổ tức được chi trả kê’ từ 
năm 

1962 

1923 

Các tỷ số: 



Giá/lợi tức 

108,0 X 

11,2 X 

Giá/Giá trị sổ sách 

2920% 

142% 

Tỷ suất cổ tức 

0,4% 

3,6% 

Lợi nhuận ròng/doanh sổ 

11,9% 

3,9% 

Lợi tức/Giá trị sổ sách 

27% 

12,8% 

Tài sản có hiện tại/tài sản 
nợ hiện tại 

3,2 X 

2,4 X 

Vốn lưu động/nợ 

không có 
nợ 

3,75 X 

Tốc độ tăng của lợi tức 
trên một cổ phiếu 



1 969 so với 1 964 

+630% 

+68% 

1 969 so với 1 959 

— 

+148% 


a Giả định có chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi. 


301 




Bảng 18-4 của chúng tôi nêu sự trái ngược khác thường về định giá so sánh giữa Block và 
Blue Bell theo các con số bằng đô la và bằng tỷ số. Đúng là Block cho thấy mức lợi nhuận trên một 
đô la vốn gấp hai lần của Blue Bell, và tốc độ tăng trưởng theo tỷ lệ phần trăm về lợi tức trong vòng 
năm năm qua (từ hầu như là không có gì) cao hon nhiều. Song về mặt chứng khoán, Blue Bell được 
bán với mức giá thấp hon một phần ba tống giá trị của Block, mặc dù Blue Bell thực hiện kinh 
doanh lớn gấp bốn lần, kiếm được lợi nhuận gấp 2,5 lần đối với chứng khoán của nó có đầu tư hữu 
hình lớn gấp 5,5 lần và cho một mức tỷ suất cố tức lên gấp chín lần so với giá. 

CÁC KẾT LUẬN NGỤ Ý 

Một nhà phân tích có kinh nghiệm chắc hắn sẽ phải thừa nhận xung lượng lớn đối với Block, 
hàm ý là có các triển vọng tuyệt vời đối với tăng trưởng tuông lai. Anh ta có thế có một vài e ngại 
về các mối nguy hiểm của sự cạnh tranh mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ thuế thu nhập, do sự 
quyến rũ bởi tỷ suất lợi nhuận trên vốn khá cao được thực hiện bởi Block[465]. Song lưu tâm đến 
sự thành công kéo dài của những công ty xuất chúng như Avon Products trong các lĩnh vực có tính 
cạnh tranh cao, anh ta chắc hắn là sẽ do dự khi dự đoán về sự chuyến sang nằm ngang một cách 
nhanh chóng của đường cong tăng trưởng của Block. Mối quan tâm chính của anh ta có lẽ sê đon 
giản chỉ là liệu sự định giá 300 triệu đô la đối với công ty này đã tính đuợc đủ toàn bộ giá trị hay có 
lẽ đã định giá cao quá mức tất cả những gì mà người ta có thế kỳ vọng một cách họp lý vào doanh 
nghiệp tuyệt vời này. Ngược lại, nhà phân tích chắc hắn sẽ chang mấy khó khăn khi tiến cử Blue 
Bell như một công ty khả quan, được định giá một cách khá thận trọng. 

DIỄN BIẾN ĐẾN THÁNG 3 NĂM 1971 

Tình trạng hầu như hoảng loạn của năm 1970 đã chặt đi một phần tư giá của Blue Bell và 
khoảng một phần ba giá của Block. Sau đó cả hai công ty đã tham gia cuộc phục hồi khác thường 
của toàn bộ thị trường. Giá của Block đã tăng lên đến 75 đô la vào tháng 2/1971, song Blue Bell 
thậm chí còn tiến xa hoư nhiều - tới một mức tưong đưong với 109 đô la (sau sự chia tách cố phiếu 
2 thảnh 3). Rõ ràng là Blue Bell đã chứng tỏ là một món hàng tốt hon so với Block vào cuối năm 
1969. Song thực tế là Block đã có thế tăng khoảng 35% từ giá trị rõ ràng là đã được thối phồng cho 
thấy rằng chắc hắn các nhà phân tích và các nhà đầu tư đã lo lắng đến mức nào khi bán khống các 
công ty khả quan - hoặc bằng lời nói hoặc bằng việc làm - bất kế giá niêm yết của nó có thế cao tới 
mức nào [466]. 

Cặp 5: International Flavors & Fragrances (gia vị, v.v, cho các doanh nghiệp khác) và 
International Harvester Co. (sản xuất xe tải, máy nông nghiệp, máy xây dựng) So sánh này hắn sẽ 
phải đem lại hon cả một điều bất ngờ. Ai cũng biết đến International Harvester, một trong 30 doanh 
nghiệp khống lồ trong chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones[467]. Bao nhiêu người trong các 
bạn đọc của chúng tôi đã từng nghe nói đến International Flavors & Fragrances, người hàng xóm 
ngay bên cạnh Harvester trên danh mục niêm yết của thị trường chứng khoán New York? Song thật 
lý thú là vào cuối năm 1969, IFF đã bán được tống giá trị thị trường lớn hon so với Harvester - 747 
triệu đô la so với 710 triệu đô la. Điều này còn đáng ngạc nhiên hon nữa khi người ta biết rằng 
Harvester có vốn cố phiếu gấp 17 lần Flavors và doanh số năm gấp 27 lần. Thực vậy, chỉ mới ba 
năm trước đó, lợi tức ròng của Harvester còn lớn hon cả doanh số năm 1969 của Flavors! Sự bất 
tưong xứng khác thường đó đã diễn tiến như thế nào? Câu trả lời nằm trong hai từ thần diệu: khả 
năng lợi nhuận và tăng trưởng. Flavors đã cho một kết quả xuất sắc đối với cả hai tiêu chí này, trong 
khi mọi thứ của Harvester thì đều đáng được cải thiện hon. 


302 



Câu chuyện này đuợc kế lại trong bảng 18-5. Ở đây, chúng ta thấy Flavors với một mức lợi 
nhuận gây xôn xao là 14,3% doanh số (trước thuế thu nhập thì con số đó sẽ là 23%), so với chỉ có 
2,6% của Harvester. Tưong tự, Flavors kiếm được 19,7% trên lãi vốn của nó so với mức không thỏa 
đáng 5,5% mà Harvester kiếm được. Trong năm năm, lợi tức ròng của Flavors đã tăng gần gấp đôi, 
trong khi lợi tức ròng của Harvester hầu như đứng nguyên tại chồ. Giữa năm 1969 và 1959, sự so 
sánh cũng cho con số tưong tự như vậy. Những sự chênh lệch như vậy về kết quả hoạt động dần đến 
sự khác nhau tiêu biếu về định giá của thị trường chứng khoán. Flavors được bán trong năm 1969 ở 
mức gấp 55 lần lợi tức được báo cáo cuối cùng của nó còn Harvester thì chỉ có 10,7 lần. Một cách 
tưong ứng, Flavors được định giá ở mức 10,4 lần giá trị sổ sách của nó trong khi Harvester được 
bán ở mức chiết khấu 41% giá trị ròng của nó. 

BẢNG 18-5: Cặp 5. 


303 




International 
Flavors & 

Fragrances 

1969 

International 

Harvester 

1969 

Giá, 31/12/1969 

65,5 

24,75 

Số lượng cổ phiếu thường 

11.400.000 

27.329.000 

Giá trị thị trường của cổ phiếu thường, đô 
la 

747.000.000 

710.000.000 

NỢ, đô la 

4.000.000 

313.000.000 

Tổng vốn hóa tại giá thị trường, đô la 

751.000.000 

1.023.000.000 

Giá trị sổ sách trên một cổ phiếu, đô la 

6.29 

41.70 

Doanh số, đô la 

94.200.000 

2.652.000.000 

Lợi nhuận ròng, đô la 

13.540.000 

63.800.000 

Lợi tức trên một cổ phiếu, 1969, đô la 

1,19 

2,30 

Lợi tức trên một cổ phiếu, 1964, đô la 

0,62 

3,39 

Lợi tức trên một cổ phiếu, 1959, đô la 

0,28 

2.83 

Mức trả cổ tức hiện tại, đô la 

0,50 

1,80 

Cổ tức được chi trả kể từ năm 

1956 

1910 

Các tỷ số: 



Giá/lợi tức 

55,0 X 

10,7 X 

Giá/Giá trị sổ sách 

1050,0% 

59,0% 

Tỷ suất cổ tức 

0,9% 

7,3% 

Lợi nhuận ròng/doanh số 

14,3% 

2,6% 

Lợi tức/Giá trị sổ sách 

19,7% 

5,5% 

Tài sản có hiện tại/tài sản nợ hiện tại 

3,7 X 

2,0 X 

Vốn lưu động/nợ 

lớn 

1,7 X 


Lợi nhuận gấp chi phí lãi (interest earned) — (trước thuế) 3,9 X 

Tốc độ tăng của lợi tức trên một cổ phiếu 


1969 so với 1964 +93% +9% 

1969 so với 1959 +326% +39% 


304 








































































NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 

Điều đầu tiên cần nhận xét là thành công trên thị truờng của Flavors dựa hoàn toàn vào việc 
phát triển ngành nghề kinh doanh chính của nó và không có liên quan gì đến việc sử dụng các mánh 
khóe kiếm lời, các chuông trình thâu tóm và tiếp quản, các cấu trúc vốn hóa mất cân xứng nặng trên 
nhẹ duới, và các thông lệ thực hành quen thuộc khác của Phố Wall trong những năm gần đây. Công 
ty này đã bám chắc vào sự đan dệt chặt chẽ có tính lợi nhuận cực kỳ cao, và đó hầu nhu là toàn bộ 
câu chuyện của nó. số liệu của Harvester thì lại dấy lên một loạt câu hỏi hoàn toàn khác, song các 
câu hỏi đó cũng không có gì liên quan đến "tài chính bậc cao". Tại sao có quá nhiều công ty xuất 
sắc lại trở thành tuong đối kém lợi nhuận ngay cả trong nhiều năm của thời phát đạt chung? Cái gì 
là ưu thế của việc thực hiện một công việc kinh doanh trên 2,5 tỷ đô la nếu như doanh nghiệp không 
thế kiếm đủ lợi nhuận đế bảo đảm cho đầu tư của các cố đông? Chúng tôi không phải là người kê 
đon cho việc giải quyết vấn đề này. Song chúng tôi luôn yêu cầu là không chỉ ban lãnh đạo mà các 
cố đông bình thường cũng phải ý thức được là vấn đề này tồn tại và nó đòi hỏi những bộ óc tốt nhất 
và những nồ lực cao nhất có thế đế xử lý được nó[468]. Xét từ quan điểm lựa chọn chứng khoán 
thường, cả hai phát hành này đều không thỏa mãn các tiêu chí của chúng tôi về một đầu tư vững 
chắc, tuông đối hấp dần và được định giá một cách vừa phải. Flavors là một công ty thành đạt xuất 
sắc điển hình, song được định giá một cách hoang toàng, kết quả thế hiện của Harvester là quá ư 
xoàng xĩnh đế có thế biến chứng khoán này thành hấp dần ngay cả ở mức giá hạ của nó (rõ ràng là 
còn có những giá trị tốt hon có thế có trong nhóm được định giá vừa tưong đối kém lợi nhuận ngay 
cả trong nhiều năm của thời phát đạt chung? Cái gì là ưu thế của việc thực hiện một công việc kinh 
doanh trên 2,5 tỷ đô la nếu như doanh nghiệp không thế kiếm đủ lợi nhuận đế bảo đảm cho đầu tư 
của các cổ đông? Chúng tôi không phải là người kê đon cho việc giải quyết vấn đề này. Song chúng 
tôi luôn yêu cầu là không chỉ ban lãnh đạo mà các cổ đông bình thường cũng phải ý thức được là 
vấn đề này tồn tại và nó đòi hỏi những bộ óc tốt nhất và những nồ lực cao nhất có thế đế xử lý được 
nó[468]. Xét từ quan điểm lựa chọn chứng khoán thường, cả hai phát hành này đều không thỏa mãn 
các tiêu chí của chúng tôi về một đầu tư vững chắc, tưong đối hấp dần và được định giá một cách 
vừa phải. Flavors là một công ty thành đạt xuất sắc điển hình, song được định giá một cách hoang 
toàng, kết quả thể hiện của Harvester là quá ư xoàng xĩnh để có thể biến chứng khoán này thành hấp 
dần ngay cả ở mức giá hạ của nó (rõ ràng là còn có những giá trị tốt hon có thế có trong nhóm được 
định giá vừa tuông đối kém lợi nhuận ngay cả trong nhiều năm của thời phát đạt chung? Cái gì là 
ưu thế của việc thực hiện một công việc kinh doanh trên 2,5 tỷ đô la nếu như doanh nghiệp không 
thế kiếm đủ lợi nhuận đế bảo đảm cho đầu tư của các cổ đông? Chúng tôi không phải là người kê 
đon cho việc giải quyết vấn đề này. Song chúng tôi luôn yêu cầu là không chỉ ban lãnh đạo mà các 
cố đông bình thường cũng phải ý thức được là vấn đề này tồn tại và nó đòi hỏi những bộ óc tốt nhất 
và những nồ lực cao nhất có thể để xử lý được nó[468]. Xét từ quan điểm lựa chọn chứng khoán 
thường, cả hai phát hành này đều không thỏa mãn các tiêu chí của chúng tôi về một đầu tư vững 
chắc, tuông đối hấp dần và được định giá một cách vừa phải. Flavors là một công ty thảnh đạt xuất 
sắc điển hình, song được định giá một cách hoang toàng, kết quả thế hiện của Harvester là quá ư 
xoàng xĩnh đế có thế biến chứng khoán này thành hấp dần ngay cả ở mức giá hạ của nó (rõ ràng là 
còn có những giá trị tốt hon có thế có trong nhóm được định giá vừa phải). 

ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂM 1971 

Mức giá thấp của Harvester vào cuối năm 1969 đã bảo vệ cho nó khỏi bị rớt giá nhiều hon nữa 
trong cuộc đổ vỡ tồi tệ của năm 1970. Nó chỉ mất thêm có 10%. Flavors thì cho thấy là dề bị tổn 


305 



thương hơn và giảm xuống còn 45 đô la sụt giảm tới 30%. Trong cuộc phục hồi sau đó cả hai đều 
tăng giá cao hơn khá nhiều mức đóng cửa năm 1969 của chúng, song chang bao lâu sau đó 
Harvester lại rớt trở lại xuống còn 25 đô la. 

Cặp 6: McGraw Edison (tiện ích và thiết bị công cộng; đồ dùng gia đình), McGraw-Hill, Inc. 
(sách, phim ảnh, các hệ thống dạy học; xuất bản tạp chí và báo; các dịch vụ thông tin). Cặp này có 
tên tương tự nhau - đôi khi chúng tôi sẽ gọi chúng là Edison và Hill - là hai doanh nghiệp lớn và 
thành đạt trong các lĩnh vực khác xa nhau. Chúng tôi chọn ngày 3 1/12/1968 là thời điểm so sánh, 
được nêu tại bảng 18-6. Các phát hành được bán ra ở mức gần bằng nhau, song do Hill có lượng 
vốn hóa lớn hơn, nó được định giá ở mức gần gấp đôi con số của công ty kia. Sự chênh lệch này 
chắc có lẽ là hơi đáng ngạc nhiên, bởi vì Edison có doanh số cao hơn khoảng 50% và lợi tức ròng 
lớn hơn khoảng một phần tư. Do vậy, chúng tôi thấy là tỷ số quan trọng then chốt - đó là hệ số nhản 
của lợi tức - của Hill gấp hơn hai lần so với của Edison. Hiện tượng này có lẽ chủ yếu được giải 
thích bằng sự tiếp tục tồn tại của sự hăng hái và say mê mạnh mẽ mà thị trường biểu lộ đối với cổ 
phiếu của các công ty xuất bản sách, một số công ty trong số đó đã được đưa ra giao dịch đại chúng 
vào cuối những năm 1960[469]. 

Thực vậy, đến cuối năm 1968 thì rõ ràng là sự hăng hái này đã cao quá mức. Các cổ phiếu của 
Hill được bán ở mức giá 56 đô la trong năm 1967, gấp hơn 40 lần lợi tức vừa được báo cáo cho năm 
1966. Song một sự sụt giá nhỏ đã xảy ra trong năm 1967 và giá tiếp tục rớt trong năm 1968. Như 
vậy, hệ số cao hiện tại là 35 đã được áp dụng đối với một công ty mà trong hai năm liên đã thế hiện 
mức lợi nhuận sụt giảm. Mặc dù vậy, chứng khoán này vẫn được định giá ở mức gấp 8 lần hậu 
thuẫn tài sản hữu hình của nó, cho thấy là thành phần đặc quyền kế nghiệp không thấp hơn 1 tỷ đô 
la bao nhiêu! Như vậy cái giá này dường như là thế hiện - theo câu nói nổi tiếng của Tiến sĩ 
Johnson - "hy vọng đã thắng kinh nghiệm". 

Ngược lại, McGraw Edison có lẽ là đã được định giá ở mức vừa phải so với mức giá chung 
(cao) của thị trường và so với kết quả hoạt động và vị thế tài chính của công ty. 

BẢNG 18-6: Cặp 6. 


306 




McGraw Edison 

1968 

McGraw-Hill 

1968 

Giá, 31/12/1968 

37,625 

39,75 

Số lượng cổ phiếu thường 

13.717.000 

24.200.000a 

Giá trị thị trường của cổ phiếu thường, đô la 

527.000.000 

962.000.000 

NỢ, đô la 

6.000.000 

53.000.000 

Tổng vốn hóa tại giá thị trường, đô la 

533.000.000 

1.015.000.000 

Giá trị sổ sách trên một cổ phiếu, đô la 

20,53 

5,00 

Doanh số, đô la 

568.600.000 

398.300.000 

Lợi nhuận ròng, đô la 

33.400.000 

26.200.000 

Lợi tức trên một cổ phiếu, 1968, đô la 

2,44 

1,13 

Lợi tức trên một cổ phiếu, 1964, đô la 

1,20 

0,66 

Lợi tức trên một cổ phiếu, 1958, đô la 

1,02 

0,46 

Mức trả cổ tức hiện tại, đô la 

1,40 

0,70 

Cổ tức được chi trả kể từ năm 

1934 

1937 


Các tỷ số: 


Giá/lợi tức 15,5 X 35,0 X 


Giá/Giá trị sò sách 183,0% 795,0% 


Tỷ suất cổ tức 3,7% 1,8% 


Lợi nhuận ròng/doanh số 5,8% 6,6% 


Lợi tức/Giá trị sổ sách 11,8% 22,6% 


Tài sản có hiện tại/tài sản nợ hiện tại 3,95 X 1,75 X 


Vốn lưu động/nợ lớn 1,75 X 


Tốc độ tăng của lợi tức trên một cổ phiếu 


1 968 so với 1 963 +1 04% +7 1 % 


1968 so với 1958 +139% +146% 


307 









































































ẢNH HƯỞNG CHO ĐẾN ĐẦU NĂM 1971 


Sự sụt giảm lợi tức của McGraw-Hill vẫn tiếp tục suốt năm 1969 và 1970, rớt xuống còn 1,02 
đô la và sau đó là 0,82 đô la trên một cổ phiếu. Trong cuộc sụp đố tháng 5 năm 1970, giá của chứng 
khoán này đã chịu đựng một sự sụp đố mang tính tàn phá xuống còn 10 đô la - chỉ còn chua đầy 
một phần năm con số của hai năm trước đó. Sau đó nó đã có một sự phục hồi đáng kế, song mức 
cao 24 đô la trong tháng 5 năm 1971 vẫn chỉ bằng có 60% của giá đóng cửa năm 1968. McGraw 
Edison thế hiện mình một cách tốt đẹp hon - giảm xuống còn 22 đô la trong năm 1970 và sau đó 
phục hồi hoàn toàn về 41,5 đô la vào tháng 5 năm 1971 [470]. 

McGraw-Hill vẫn tiếp tục là một công ty mạnh và phát đạt. Song lịch sử giá cả của nó - cũng 
giống như rất nhiều các trường họp khác - đã nêu một ví dụ về các mối nguy hại của đầu co đối với 
các chứng khoán như vậy mà Phố Wall tạo ra qua những làn sóng vô kỷ luật của sự lạc quan và bi 
quan. 

Cặp 7: National General Corp. (một công ty tố hợp lớn) và National Presto Industries (các đồ 
điện gia đình đa dạng, quân nhu) Hai công ty này gợi ra một sự so sánh chủ yếu là vì chúng quá 
khác nhau. Hãy cho phép chúng tôi gọi chúng là "General" và "Presto". Chúng tôi đã lựa chọn thời 
điếm cuối năm 1968 cho nghiên cứu của mình bởi vì các vụ bút toán gạch số (write-off) do General 
thực hiện trong năm 1969 đã làm cho các con số của năm đó trở nên quá ư lần lộn. Toàn bộ hưong 
vị của các hoạt động trải rộng khắp của General khó có thế được thưởng thức một năm trước đó, 
song nó đã là một công ty tố họp (conglomerate) đủ lớn đối với vị giác của bất kỳ ai. Một mô tả súc 
tích trong Hướng dần chứng khoán của Standard & Poor's nêu "chuỗi rạp hát trên khắp đất nước; 
sản xuất phim ảnh và chưong trình truyền hình; các hoạt động tiết kiệm và vay nợ, xuất bản sách". 
Ta có thế thêm vào các hoạt động này, khi đó và sau này, "bảo hiểm, ngân hàng đầu tư, ghi âm, phát 
hành âm nhạc, các dịch vụ tự động hóa, bất động sản - và 35% của công ty Períòrmance Systems 
(tên mới đối gần đây từ tên cũ Minnie Pearks Chicken System Inc.)". Presto cũng theo đuối một 
chưong trình đa dạng, song so với General thì đó thực sự chỉ ở mức độ vừa phải. Khởi đầu là một 
nhà sản xuất hàng đầu các nồi áp suất, công ty này đã tỏa ra các lĩnh vực thiết bị điện gia đình khác. 
Mặt khác, công ty này cũng tiếp nhận một loạt các họp đồng cung cấp quân nhu cho Chính phủ Mỹ. 

Bảng 18-7 của chúng tôi tóm tắt kết quả thế hiện của các công ty này vào cuối năm 1968. Co 
cấu vốn của Preston là đon giản nhất có thế - không có gì khác ngoài 1.478.000 cổ phần ở dạng cố 
phiếu thường, được bán trên thị trường với số tiền 58 triệu đô la. Ngược lại, General có nhiều hon 
gấp hai lần số cổ phần ở dạng cổ phiếu thường, cộng với một phát hành cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi, 
cộng thêm với ba phát hành chứng chỉ quyền mua có quyền gọi mua một số lượng khổng lồ cổ 
phiếu thường, cộng thêm với một phát hành cao chót vót các trái phiếu chuyến đổi (được đưa ra đế 
đối lấy chứng khoán của một công ty bảo hiểm), cộng với một số lượng khá lớn các trái phiếu 
không chuyển đổi. Tất cả các thứ này đã bổ sung tổng cộng một lượng vốn hóa thị trường là 534 
triệu đô la, chưa tính đến một phát hành các trái phiếu chuyển đổi đang được chuẩn bị, và là 750 
triệu đô la nếu tính cả phát hành đó. Mặc dù National General có lượng vốn hóa lớn hon rất nhiều, 
công ty này đã thực hiện công việc kinh doanh thực sự là kém lợi nhuận hon nhiều so với Presto 
trong các năm tài chính, và nó chỉ có được 75% mức lợi nhuận ròng của Presto. 

Việc xác định giá trị thị trường thực sự của vốn hóa bằng cổ phiếu thường của General nêu lên 
một vấn đề khá thú vị cho các nhà phân tích chứng khoán và có những hệ lụy quan trọng đối với bất 
kỳ ai quan tâm đến chứng khoán dựa trên bất kỳ co sở nào có tính nghiêm túc hon là một sự đánh 


308 



bạc công khai. Trái phiếu ưu đãi chuyển đổi tương đối nhỏ 4,5 đô la có thể được lưu tâm đến bằng 
cách giả định chuyến đối nó thành cổ phiếu thường khi cố phiếu thường này được bán ở mức hợp lý 
của thị trường. Chúng tôi sẽ làm điều này trong bảng 18-7. Song các chứng chỉ quyền mua đòi hỏi 
một cách xử lý khác hơn. Kh i tính toán cơ sở của sự "pha loãng hoàn toàn", công ty này đã giả thiết 
là thực hiện yêu cầu của tất cả các chứng chỉ quyền mua, và sử dụng số tiền thu được đó vào khoản 
trả nợ, cộng với việc sử dụng khoản dư đế mua vào cổ phiếu thường ở mức giá thị trường. Các giả 
định này thực sự hầu như không gây ra một tác động nào đối với lợi tức trên một cổ phiếu trong 
niên lịch 1968 - được báo cáo là 1,51 đô la cả trước và sau khi tính tới pha loãng. Chúng tôi xem 
cách xử lý này là không họp lý và không hiện thực. Như chúng ta thấy, các chứng chỉ quyền mua là 
một phần của "gói cổ phiếu thường" và giá trị thị trường của chúng là một phần của "giá trị thị 
trường hiệu dụng" ("effective market value") của thành phần cố phiếu thường trong vốn (xem phân 
tích của chúng tôi về điểm này tại trang 464 ở trên). Kỳ thuật đơn giản bố sung thêm giá thị trường 
của các chứng chỉ quyền mua vào giá của cổ phiếu thường này có một tác động lớn đến kết quả thế 
hiện của National General vào cuối năm 1968, như xuất hiện từ tính toán trong bảng 18-7. Thực 
vậy, "giá trị thị trường thực sự" của các cố phiếu thường hóa ra là gấp hơn hai lần so với con số 
niêm yết. Do đó hệ số thực của lợi tức năm 1968 là gấp hơn hai lần - lên đến một con số thực sự vô 
lý là 69 lần. Giá trị thị trường tổng cộng của cổ phiếu thường khi đó trở thảnh 413 triệu đô la, tức là 
gấp hơn ba lần tài sản hữu hình được nêu. 

BẢNG 18-7: Cặp 7. 


309 




Giá, 31/12/1968 

Số lượng cổ phiếu thường 

Giá trị thị trường của cổ phiếu thường, đô la 

Bổ sung trị giá thị trường của 3 phát hành 
chứng chỉ quyên mua 

Tổng trị giá thị trường của cổ phiếu 
thường và chứng chỉ quyền mua 

Các phát hành hạng trên 

Tổng vốn hóa tại giá thị trường, đô la 

Giá thị trường của cố phiếu thường đă 
điều chỉnh vì có các chứng chỉ quyền mua 

Giá trị số sách trẽn một cổ phiếu, đô la 

Doanh số và doanh thu, đô la 

Lợi nhuận ròng, đô la 

Lợi tức trên một cồ phiếu, 1968, đô la 

Lợi tức trên một cổ phiếu, 1963, đô la 

Lợi tức trên một cồ phiếu, 1958, đô la 

Mức trả cồ tức hiện tại, đô la 

Cổ tức được chi trả kể từ năm 

Các tỷ số: 

Giá/lợi tức 

Giá/Giá trị sổ sách 

Tỷ suất cổ tức 

Lợi nhuận ròng/doanh số 

Lợi tức/Giá trị sổ sách 

Tài sản có hiện tại/tài sản nợ hiện tại 

Vốn lưu động/nợ 

Tốc độ tăng của lợi tức trên một cổ phiếu 
1 968 so với 1 963 
1 968 so với 1 960 


National 

General 

1968 

National Presto 
Industries 

1968 

44,25 

38,625 

4.330.000 (a) 

1.478.000 

192.000.000 

58.000.000 

221.000.000 

— 

413.000.000 

— 

121.000.000 

— 

534.000.000 

58.000.000 

98 

— 

31,50 

26,30 

117.600.000 

152.200.000 

6.121.000 

8.206.000 

1,42 (tháng 12) 

5,61 

0,96 (tháng 9) 

1,03 

0,48 (tháng 9) 

0,77 

0,20 

0,80 

1964 

1945 


69,0 Xb 

6,9 X 

310,0% 

142,0% 

0,5% 

2,4% 

5,5% 

5,4% 

4,5% 

21,4% 

1,63 X 

3,40 X 

0,21 X 

không có nợ 



+48% 

+450% 

+195% 

+630% 


310 

























































a. Giả định có chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi. 

b. Điều chỉnh với giá thị trường của các chứng chi quyền mua. 

Những con số này có vẻ như bất thường hoư khi được so sánh với những con số của Presto. 
Người ta sẽ tức giận khi hỏi làm sao mà Presto có thế bị đánh giá chỉ có 6,9 lần lợi tức hiện tại của 
nó trong khi hệ số của General gấp gần 10 lần con số đó. Tất cả các tỷ số của Presto là tưong đối 
thỏa đáng - mà quả thực con số tăng trưởng trông thật đáng ngờ. Bằng điều đó, chúng tôi muốn nói 
rằng công ty này rõ ràng là được lợi rất nhiều từ công việc phục vụ chiến tranh của mình, và các cố 
đông cần phải sẵn sàng đối với một sự sụt giảm lớn lợi nhuận trong điều kiện thời bình. Nhưng xem 
xét mọi yếu tố thì Presto thỏa mãn tất cả các yêu cầu của một đầu tư vững chắc và được định giá 
họp lý, trong khi đó General lại có tất cả các dấu hiện của một "công ty tổ hợp" điển hình của cuối 
những năm 1960, đầy rẫy những "đồ gá" phụ tùng của doanh nghiệp và các hành động phô trưong, 
song lại thiếu những giá trị quan trọng đằng sau các giá cả thị trường. 

HẬU QỦA 

General tiếp tục chính sách đa dạng hóa của mình trong năm 1969, với khoản nợ tăng lên chút 
ít. Song công ty này đã thực hiện bút toán gạch số (write-off) lớn đến hàng triệu đô la, chủ yếu là 
trong giá trị đầu tư của nó vào vụ Minnie Pearl Chicken. Các con số cuối cùng cho thấy một sự thiệt 
hại 72 triệu đô la trước tín dụng thuế và 46,4 triệu đô la sau tín dụng thuế. Giá các cố phiếu của 
công ty đã rớt xuống còn 16,5 đô la trong năm 1969 và chỉ còn có 9 đô la trong năm 1970 (chỉ bằng 
15% mức cao của năm 1968 là 60 đô la). Lợi tức của năm 1970 được báo cáo là 2,33 đô la trên một 
cổ phiếu đã được pha loãng, và giá cổ phiếu đã phục hồi lại tới 28,5 đô la trong năm 1971. National 
Presto đã tăng ít nhiều lợi tức trên một cố phiếu của mình trong cả năm 1969 và 1970, đánh dấu 10 
năm liên tục tăng trưởng lợi nhuận. Mặc dù vậy, giá của nó đã giảm xuống đến 21,5 đô la trong 
cuộc sụp đố năm 1970. Đây là một con số khá thú vị, bởi vì nó thấp hon mức bốn lần lợi tức được 
báo cáo gần nhất và thấp hon giá trị tài sản ròng hiện tại cho chứng khoán này tại thời điểm đó. Vào 
cuối năm 1971, chúng tôi thấy là giá của National Presto đã cao hon 60%, ở mức 34 đô la, song các 
tỷ số vẫn gây sửng sốt. vốn lưu động đã tăng thêm vẫn chỉ khoảng bằng giá hiện tại, mà mức này 
chỉ gấp 5,5 lần lợi tức báo cáo gần nhất. Neu một nhà đầu tư ngày nay có thế tìm được 10 phát hành 
như thế đế đa dạng hóa thì anh ta có thế tin tưởng vào các kết quả thỏa đáng[471]. 

Cặp 8: Whiting Corp. (thiết bị vận chuyến nguyên vật liệu) và Willcox & Gibbs (công ty tố hợp 
nhỏ). Cặp này là các láng giềng gần gũi song không có liên quan trong danh mục niêm yết của sở 
Giao dịch Chứng khoán Mỹ. Sự so sánh - được đưa ra trong bảng 18-8A - làm cho người ta ngạc 
nhiên tự hỏi liệu Phố Wall có phải là một định chế có lý trí không. Một công ty với doanh số và lợi 
tức nhỏ hon, và một nửa tài sản hữu hình cho cổ phiếu thường, lại được bán ở mức gấp khoảng 4 
lần giá trị tổng cộng của công ty kia. Công ty được định giá cao hon thì chuẩn bị báo cáo một sự 
thua lồ lớn hon sau các chi phí đặc biệt; công ty này cũng không chi trả cố tức trong 13 năm. Còn 
công ty kia có một lịch sử dài về mức lợi thỏa đáng, chi trả cổ tức hên tục từ năm 1963 và hiện đang 
cho một mức hoa lợi cố tức cao nhất trong toàn bộ danh mục niêm yết cố phiếu thường. Đe thế hiện 
một cách sinh động hon sự bất cân xứng về kết quả hoạt động của hai công ty này, chúng tôi bố 
sung thêm, trong bảng 18-8B, số liệu lợi tức và giá của các năm 1961-1970. 

Lịch sử của hai công ty này rọi một tia sáng khá thú vị vào sự phát triển của các doanh nghiệp 
quy mô trung bình ở đất nước này, tuông phản với các công ty quy mô lớn hon nhiều đã xuất hiện 


311 



trên phần lớn các trang sách này. Whiting được thành lập năm 1896 và như vậy bắt đầu khởi sự từ ít 
nhất là 75 năm trước. Công ty này dường như là duy trì một cách khá trung thành ngành nghề vận 
chuyến nguyên vật liệu của mình và đã cho kết quả thực hiện khá tốt với ngành kinh doanh này 
trong vòng nhiều thập kỷ. Willcox & Gibbs còn khởi sự từ sớm hon nữa - vào năm 1866 - và đã 
được biết đến từ lâu trong ngành công nghiệp của mình như một nhà sản xuất nối tiếng các máy 
may công nghiệp. Trong thập kỷ gần đây, công ty này đã thực hiện một chính sách đa dạng hóa 
dưới một hình thức có vẻ khá là kỳ quặc. Bởi vì một mặt thì công ty này có một số lượng lớn một 
cách khác thường các công ty phụ thuộc (ít nhất là 24) sản xuất ra các sản phẩm đa dạng đến mức 
đáng ngạc nhiên, song mặt khác toàn bộ tố họp này chỉ đóng góp những phần cực kỳ nhỏ mọn xét 
theo các tiêu chuấn thông thường của Phố Wall. 

BẢNG 18-8A: Cặp 8. 


312 




Whiting 1969 

Willcox & Gibbs 1969 

Giá, 31/12/1969 

17,75 

15,5 

SỐ lượng cố phiếu thường 

570.000 

2.381.000 

Giá trị thị trường của cố phiêu thường, đô la 

10.200.000 

36.900.000 

NỢ, đõ la 

1.000.000 

5.900.000 

Cổ phiẽu ưu đãi 

— 

1.800.000 

Tống vón hóa tại giá thị trường, đô la 

11.200.000 

44.600.000 

Giá trị số sách trên một cố phiẽu, đô la 

25,39 

3,29 

Doanh sỗ, đô la 

42.200.000 (tháng 10) 

29.000.000 (tháng 12) 

Lợi nhuận ròng trước khoản đặc biệt, đô la 

1.091.000 

347.000 

Lợi nhuận ròng sau khoản đặc biệt, dỏ la 

1.091.000 

th 1.639.000 

Lợi tức trên một cổ phiếu, 1969, đô la 

1,91 (tháng 10) 

0,08a 

Lợi tức trẻn một cổ phiếu, 1964, dỏ la 

1,90 (tháng 4) 

0,13 

Lợi tức trên một cố phiếu, 1959, dô la 

0,42 (tháng 4) 

0,13 

Mức trả cố tức hiện tại, đõ la 

1,50 

— 

Cổ tức được chi trá kế từ năm 

1954 

(không có kế từ 1957) 

Các tỷ sỗ: 



Giá/lợi tức 

9,3 X 

rát lớn 

Giá/Giá trị số sách 

70,0% 

470,0% 

Tỷ suẫt cố tức 

8,4% 

— 

Lợi nhuận ròng/doanh số 

3,2% 

0,1 %a 

Lợi tức/Giá trị số sách 

7,5% 

2,4%a 

Tài sàn có hiện tại/tài sản nợ hiện tại 

3,0 X 

1,55 X 

vổn lưu động/nợ 

9,0 X 

3,6 X 

Tốc dộ tăng của lợi tức trẽn một cố phiếu 



1969 so với 1964 

bâng 

giảm 

1969 so với 1959 

+354% 

giảm 


a. Trước khi trừ chi phí đặc biệt, th: thâm hụt. 

BÁNG 18-8B: số liệu giá và lợi tức trong 10 năm của các công ty Whiting và Willcox & Gibbs 


313 







































































Năm 

VVhiting Corp. 

VVillcox & Gibbs 

Lợi tức trên 
một cổ phiếu 

( đô la ) 

Phạm vi của giá 
( đô la ) 

Lợi tức trên 
một cố phiếu 

( đô la ) 

Phạm vi của giá 
( đô la) 

1970 

1,81 

22,5-16,25 

0,34 

18,5-4,5 

1969 

2,63 

37-17,75 

0,05 

20,625-8,75 

1968 

3,63 

43,125-28,25 

0,35 

20,125-8,33 

1967 

3,01 

36,5-25 

0,47 

11-4,75 

1966 

2,49 

30,25-19,25 

0,41 

8-3,75 

1965 

1,90 

20-18 

0,32 

10,375-6,125 

1964 

1,53 

14-8 

0,20 

9,5-4, 5 

1963 

0,88 

15-9 

0,13 

14-4,75 

1962 

0,46 

10-6,5 

0,04 

19,75-8,25 

1961 

0,42 

12,5-7,75 

0,03 

19,5-10,5 


a. Năm kết thúc sau ngày 30/4 Các diễn biến về lợi tức tại Whiting là khá đặc trưng cho các 
mối quan tâm về kinh doanh của chúng tôi. Các con số cho thấy sự tăng trưởng đều đặn và khá 
ngoạn mục từ 41 xu một cố phiếu năm 1960 lên 3,63 đô la năm 1968. Song chúng không cho một 
đảm bảo nào là sự tăng trưởng như vậy sẽ tiếp tục vô hạn định. Sự sụt giảm sau đó xuống chỉ còn 
1,77 đô la cho 12 tháng kết thúc vào tháng 1 năm 1971 có lẽ đã phản ảnh không gì khác hon là sự 
suy giảm của nên kinh tế nói chung. Song giá của chứng khoán này đã phản ứng một cách mạnh 
mẽ, rớt khoảng 60% từ mức cao của năm 1968 (là 43,5 đô la) xuống mức đóng cửa của năm 1969. 
Phân tích của chúng tôi sẽ cho thấy là các cố phiếu đã thế hiện được một đầu tư phát hành hạng hai 
vững chắc và hấp dần - phù họp với một nhà đầu tư mạnh bạo như một phần của nhóm các cam kết 
như vậy. 

HỆ QUẢ 

Willcox & Gibbs đã thế hiện một thua lồ hoạt động nhỏ của năm 1970. Giá của nó đã giảm 
mạnh xuống đến mức thấp là 4,5 đô la, phục hồi lại một cách điến hình lên 9,5 đô la vào tháng 
2/1971. Có lẽ khó có thế biện minh cho giá đó bằng con số thống kê. Whiting có mức giảm tưong 
đối ít hon, xuống 16,75 đô la trong năm 1970 (tại mức giá này nó được bán ra ở khoảng chỉ bằng 
mức của riêng tài sản hiện tại dành cho cổ phiếu). Lợi tức của công ty này được duy trì ở mức 1,85 


314 





đô la trên một cổ phiếu cho đến tháng 7/1971. Vào đầu năm 1971, giá đã tăng đến 24,5 đô la, một 
mức giá có vẻ là tuông đối hợp lý, song không còn là một "món hời" theo các tiêu chuẩn của chúng 
tôi [472]. 

Các quan sát chung. Các phát hành đuợc sử dụng trong các so sánh này đã đuợc lựa chọn với 
một chủ tâm đầy ác ý, do đó chúng không thế đuợc xem là đại diện cho một lát cắt ngẫu nhiên của 
danh mục niêm yết cố phiếu thuờng. Chúng cũng bị giới hạn vào khu vực công nghiệp, còn các lĩnh 
vực quan trọng của dịch vụ tiện ích công cộng, các công ty vận tải và các doanh nghiệp tài chính đầ 
không xuất hiện ở đây. Song chúng khác nhau rất nhiều về quy mô, về ngành nghề kinh doanh, về 
các khía cạnh định tính và định luợng đế có thế truyền đạt đuợc một ý tuởng họp lý về các lựa chọn 
mà một nhà đầu tư sẽ gặp phải đối với các cổ phiếu thường. 

Mối tuông quan giữa giá và giá trị thế hiện cũng khác nhau rất nhiều giữa các trường hợp này. 
Trong phần lớn các trường họp, các công ty với lịch sử tăng trưởng tốt hon và mức lợi nhuận cao 
hon được bán ở mức hệ số so với lợi tức hiện tại cao hon - đây nói chung là một điều tưong đối 
logic. Liệu các chênh lệch cụ thế về tỷ số giá/lợi tức có được "biện minh" bằng các sự kiện thực tế - 
hay sẽ được xác nhận bằng các diễn biến tưong lai - thì khó có thế trả lời được với một sự tin tưởng. 
Mặt khác, chúng tôi có khá nhiều ví dụ trong đó có thế đạt tới được một suy xét có giá trị. Các ví dụ 
đó bao gồm hầu như tất cả các trường hợp trong đó diễn ra các hoạt động thị trường tuyệt vời đối 
với các công ty có mức độ vững chắc co bản đáng đặt dấu hỏi. Các chứng khoán như vậy không chỉ 
mang tính đầu co - điều cũng có nghĩa là mạo hiểm về bản chất - mà hầu hết các khoảng thời gian 
chúng đã và đang được định giá quá cao. Các phát hành khác thì dường như có vẻ là đáng giá cao 
hon giá của chúng, do bị ảnh hưởng bởi một dạng thái độ đối lập của thị trường - mà chúng tôi có 
thế gọi là "đầu co quá ít" - hoặc bởi một sự bi quan thái quá do sự sụt giảm về lợi tức. 

Trong bảng 18-9, chúng tôi cung cấp một vài số liệu về biến động giá của các phát hành được 
nêu trong chuông này. Hầu hết các phát hành đó có mức sụt giảm lớn trong các giai đoạn giữa năm 
1961 và 1962, cũng như từ năm 1969 đến năm 1970. Rõ ràng là nhà đầu tư cần phải sẵn sàng đối 
với dạng biến động thị trường bất lợi này tại các thị trường chứng khoán tuông lai. Trong bảng 18- 
10, chúng tôi nêu các biến động năm sau so với năm trước của cố phiếu thường McGraw-Hill trong 
giai đoạn 1958-1970. Điều sẽ được nhận thấy là trong mỗi năm của 13 năm gần đây, giá hoặc tăng 
hoặc giảm trong phạm vi ít nhất là từ 2 đến 3 từ một năm này sang năm khác (trong trường họp của 
National General, các biến động ít nhất là với biên độ như vậy cả theo chiều lên và chiều xuống 
được thế hiện trong mỗi thời kỳ hai năm). 

BÁNG 18-9: Một số dao động về giá của 16 cổ phiếu thường (đã được điều chỉnh đối với chia 
tách chứng khoán cho đầu năm 1970) 


315 



Phạm vi giá Mức giảm Mức giảm 
1936-1970 1961 tới 1962 1968-69 tới 1970 


Air Products & Chemicals 

1,375-49 

43,25-21,625 

49-31,375 

Air Reduction 

9,375-45,75 

22,5-12 

37-16 

American Home Products 

0,875-72 

44,75-22 

72-51,125 

American Hospital Supply 

0,75-47,5 

11,625-5,75 

47,5-26,75a 

H & R Block 

0,25-68,5 

— 

68,5-37, 125a 

Blue Bell 

8,75-55 

25-16 

44,75-26,5 

International 

Flavors & Fragrances 

4,75-67,5 

8-4,5 

66,375-44,875 

International Harvester 

6,25-53 

28,75-19,25 

38,75-22 

McGravv Edison 

1,25-46,25 

24,375-14b 

44,75-21,625 

McGraw-Hill 

1,125-56,5 

21,5-9,125 

54,625-10,25 

National General 

3,625-60,5 

1 4,875-4,75 b 

60,5-9 

National Presto Industries 

0,5-45 

20,625-8,25 

45-21,5 

Real Estate Investment Trust 

10,5-30,25 

25,125-15,25 

30,25-16,375 

Realty Equities of N.Y. 

3,75-47,75 

6,875-4,5 

37,75-2 

VVhiting 

2,875-43,375 

12,5-6,5 

43,375-16,75 

VVillcox & Gibbs 

4-20,625 

19,5-8,25 

20,375-4,5 


a. Cao và thấp của năm 1970. 

b. Năm 1959 tới năm 1960. 

BANG 18-10: Các dao động lớn từ năm này sang năm khác của 


316 




































































Từ 

Đến 

Tăng 

Giầm 

1958 

1959 

39-72 


1959 

1960 

54-109,75 


1960 

1961 

21,75-43,125 


1961 

1962 

18,25-32,25 

43,125-18,25 

1963 

1964 

23,375-38,875 


1964 

1965 

28,375-61 


1965 

1966 

37,5-79,5 


1966 

1967 

54,5-112 


1967 

1968 


56,25-37,5 

1968 

1969 


54,625-24 

1969 

1970 


39,5-10 

1970 

1971 

10-24,125 



a. Giá không điều chỉnh đối với các chia tách chứng khoán. 

Trong lúc nghiên cứu danh mục niêm yết chứng khoán làm tu liệu của chuông này, chúng tôi 
lại thêm một lần nữa rất ấn tuợng bởi sự khác biệt lớn giữa các mục tiêu thông thuờng của việc 
phân tích chứng khoán và các mục tiêu mà chúng tôi cho rằng có thế tin cậy đuợc và có ích. hầu hết 
các nhà phân tích chứng khoán tìm cách lựa chọn các phát hành nào sẽ cho kết quả tốt nhất trong 
tuông lai, chủ yếu xét về hoạt động thị truờng, song cũng có xem xét diễn biến của lợi tức. Chúng 
tôi thực sự hoài nghi liệu có làm đuợc việc này với kết quả thỏa mãn hay không. Chúng tôi thiên về 
việc cho rằng công việc của nhà phân tích chủ yếu nên là anh ta sẽ tìm kiếm các truờng họp ngoại lệ 
hoặc thiểu số, trong đó anh ta có thể hình thành nên một nhận xét tuông đối tự tin là giá đó đang 
nằm khá xa duới giá trị thực. Anh ta sẽ phải có khả năng thực hiện công việc này với mức độ 
chuyên nghiệp khá cao đế tạo ra đuợc các kết quả trung bình thỏa đáng cho nhiều năm. 


317 




BÌNH LUẬN VỀ CHƯƠNG 18 

“Điều đã có, rồi ra sẽ có, chuyện đã làm, rồi lại sẽ làm ra: duới ánh mặt trời, nào có chi mới lạ? 
Neu có điều gì đáng cho nguời ta nói: "Coi đây, cái mới đây này!", thì điều ấy đã có trước chúng ta 
từ bao thế hệ rồi”. 


- Giảng viên I: 9-10 (Kinh Thánh) - 

Hãy cho phép chúng tôi cập nhật bài viết kinh điến của Graham về tám cặp công ty bằng cách 
sử dụng cùng một kỳ thuật so sánh và tuông phản mà ông đã khởi xướng trong các bài giảng của 
mình tại Trường Kinh doanh Columbia và Học viện Tài chính New York. Hãy nhớ rằng các tóm tắt 
này mô tả các chứng khoán đó tại các thời điểm đã được xác định. Các chứng khoán rẻ tiền có thế 
sau này sẽ trở thành cao giá quá mức; các chứng khoán đắt tiền có thể trở nên rẻ. Tại một thời điểm 
nào đó trong đời của nó hầu như mồi một chứng khoán đều là một món hời; ở một thời điểm khác, 
nó sẽ là đắt. Mặc dù có công ty tốt và có công ty tồi, không hề có chứng khoán nào là chứng khoán 
tốt cả, chỉ có giá chứng khoán tốt, là cái có thế đến rồi đi. 

CẶP 1: CISCO VÀ SYSCO 

Ngày 27/3/2000, Cisco Systems, Inc. trở thành công ty đắt giá nhất thế giới khi chứng khoán 
của nó chạm ngưởng 548 tỷ đô la về tống giá trị. Cisco, nhà sản xuất thiết bị đế truyền dữ liệu qua 
Internet, lần đầu tiên bán cổ phiếu ra công chúng chỉ mới 10 năm trước đó. Neu như bạn đã mua 
chứng khoán Cisco trong lần phát hành đầu tiên và giữ nó bạn sẽ kiếm được một khoản lợi nhuận na 
ná như một lỗi đánh máy được thực hiện bởi một kẻ điên khùng: 103.697%, tức là một tỷ suất lợi 
nhuận trung bình năm là 217%. Trong bốn quý tài chính trước đó, Cisco đã tạo ra được 14,9 tỷ đô la 
doanh thu và 2,5 tỷ đô la lợi tức. Chứng khoán của công ty này được giao dịch ở mức gấp 2 191ần 
lợi nhuận ròng của nó, một trong tỷ số giá/lợi tức cao nhất đã từng được ghi nhận cho một công ty 
lớn. 


Thế rồi có Sysco Corp., một công ty cung cấp thực phẩm cho nhà bếp của các co quan và giao 
dịch ra công chúng đã được 30 năm. Trong bốn quý gần đây nhất, Sysco đã thu được 17,7 tỷ đô la 
doanh thu - gần như là 20% cao hon so với Cisco - song "chỉ có" 457 triệu đô la lợi nhuận ròng. Với 
một giá trị thị trường là 1 1,7 tỷ đô la, các cố phiếu của Sysco được giao dịch ở mức gấp 26 lần lợi 
tức của nó, khá thấp so với tỷ số P/E trưng bình của thị trường là 3 1 . 

Một trò choi hên tưởng từ ngữ với một nhà đầu tư tiêu biếu có lẽ sê diễn ra như thế này. 

Câu hỏi: Cái gì sẽ là những thứ đầu tiên nảy ra trong đầu bạn khi tôi nói Cisco Systems? 

Trả lời: Internet... ngành công nghiệp của tưong lai... chứng khoán tuyệt vời... chứng khoán 
nóng. Liệu tôi có thế mua một số chứng khoán này trước khi nó lại còn lên giá tiếp nữa? 

Câu hỏi: Thế còn Sysco Corp. thì sao? 

Trả lời: Xe giao hàng... món ngô đậu... món bánh xốt thịt Sloppy Joe... khoai tây hầm thịt... bữa 
ăn trưa trường học... thực phấm bệnh viện... Xin cám on, tôi hết đói rồi. 

Điều đã được xác lập vững chắc là người ta thường hay gán một giá trị tinh thần cho các chứng 
khoán chủ yếu là dựa trên hình tượng xúc cảm mà các công ty đó gợi lên[473]. Song một nhà đầu tư 


318 



thông minh sẽ luôn đào sâu hơn. Đây là những gì mà một cái nhìn hoài nghi vào các báo cáo tài 
chính của Cisco và Sysco có thế sẽ tìm ra đuợc: 

• Hầu hết tăng truởng của Cisco về doanh thu và lợi nhuận là đến từ các vụ thâu tóm. Chỉ từ 
tháng 9 thôi, Cisco đã chi 10,2 tỷ đô la đế mua 1 1 công ty khác. Làm thế nào có thế trộn lần đuợc 
nhiều công ty đến vậy với nhau nhanh đến như vậy[474]? Thêm nữa, ưu đãi thuế đối với các quyền 
chọn chứng khoán được thực hiện bởi các lãnh đạo và nhân viên của Cisco lên đến xấp xỉ một phần 
ba lợi tống tức của Cisco trong vòng sáu tháng trước. Và Cisco đã kiếm được 5,8 tỷ đô la bằng cách 
bán ra các " đầu tư " của mình, sau đó lại mua vào thêm 6 tỷ đô la nữa. Vậy đó là một công ty 
Internet hay một quỳ đầu tư tương hỗ? Điều gì sẽ xảy ra nếu như các "đầu tư" này dừng không lên 
giá tiếp nữa? 

• Sysco cũng đã mua một loạt công ty khác cũng trong giai đoạn đó, song chỉ phải chi có 
khoảng 130 triệu đô la. Các quyền chọn chứng khoán cho những người nội bộ của Sysco chỉ chiếm 
tổng cộng khoảng 1,5% của các cổ phiếu đang lưu hành, so với 6,9% ở Cisco. Nếu những người 
trong nội bộ công ty bán các quyền chọn này lấy tiền, lợi tức trên một cổ phiếu của Sysco chắc hắn 
sẽ còn bị loãng nhiều hơn so với Cisco. Và Sysco đã tăng cố tức quý của mình từ 9 xu một cố phiếu 
lên 10 cent; còn Cisco thì không chi trả cố tức. 

Cuối cùng, như giáo sư tài chính của Trường Kinh doanh Wharton là Jeremy Siegel đã chỉ ra, 
không có một công ty nào lớn như Cisco đã từng có the tăng trưởng đủ nhanh đế biện minh được 
cho một tỷ số giá/lợi tức vượt trên 60 - chứ đừng nói gì đến tỷ số p/ E vượt trên 200[475]. Khi mà 
một công ty trở thành khổng lồ, tăng trưởng của nó sẽ phải chậm lại - nếu không thì kết cục là nó sẽ 
nuốt chửng cả thế giới. Nhà châm biếm vĩ đại người Mỳ Ambrose Bierce đã đặt ra một từ mới 
"incompossible" ("không thế cùng có", "không thế song hành") đế mô tả hai thứ có thế được hình 
dung một cách riêng rẽ, song không thế cùng tồn tại với nhau. Một công ty có thế là khống lồ, hoặc 
nó có thế xứng đáng có một tỷ số P/E cực lớn, song cả hai điều đó là không thế cùng song hành. 

Các bánh xe chang bao lâu sau đã tuột khỏi cồ xe Cisco. Đầu tiên, vào năm 2001, là một khoản 
chi phí 1,2 tỷ đô la đế "tái cấu trúc" vài vụ thâu tóm. Trong vòng hai năm tiếp theo, 1,3 tỷ đô la thua 
lồ đối với các " đầu tư " này bắt đầu lộ ra. Từ năm 2000 đến năm 2002, chứng khoán của Cisco đã 
mất ba phần tư giá trị của nó. Trong khi đó, Sysco vẫn tiếp tục duy trì được lợi nhuận, và chứng 
khoán của nó lên giá 56% trong cùng giai đoạn đó (xem hình 18-1). 

HÌNH 18-1: Cisco so với Sysco 


319 




2000 

2001 

2002 

Cisco 




Tổng tỷ suất lợi nhuận (%) 

-28,6 

-52,7 

27,7 

Lợi tức ròng (triệu đô la) 

2,668 

-1,014 

1,893 

Sysco 




Tổng tỷ suất lợi nhuận (%) 

53,5 

-11,7 

15,5 

Lợi tức ròng (triệu đô la) 

446 

597 

680 


Ghi chú: Tổng tỷ suất lợi nhuận tinh theo năm lịch; lợi 
nhuận ròng tính theo năm tài chính. 


Nguồn: www.morningstar.com 

CẬP 2: YAHOO! VÀ YUM! 

Ngày 30/1 1/1999, chứng khoán của công ty Yahoo! Inc. đóng cửa ở mức 212,75 đô la tăng 
79,6 % kể từ đầu năm đó. Đen ngày 7/12, chứng khoán ở mức giá 348 đô la, một mức tăng 63,6 % 
trong năm ngày giao dịch. Yahoo! tiếp tục tăng trong suốt thời gian cuối năm và đóng cửa ở mức 
432,687 đô la vào ngày 31/12. Chỉ trong có một tháng, chứng khoán đã tăng hon gấp đôi, thu được 
gần 58 tỷ đô la và đạt đến tống trị giá thị trường là 1 14 tỷ đô la[476] Trong bốn quý trước đó, 
Yahoo! đã đổ đầy túi 433 triệu đô la doanh thu và 34,9 triệu đô la lợi nhuận ròng. Như vậy chứng 
khoán của Yahoo! hiện giờ được định giá ở mức gấp 263 lần doanh thu và 3.264 lần lợi tức (hãy 
nhớ là tỷ số P/E cao hon nhiều con số 25 đã khiến cho Graham phải nhăn mặt!)[477]. 

Vì sao Yahoo! lại vọt lên khiếp như vậy? Sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 30/11, Standard 
& Poor's đã thông báo là sê đưa Yahoo! vào chỉ số s&p 500 của mình tại thời điểm 7/12. Điều đó 
sê biến Yahoo! thành một cố phần bắt buộc đối với các quỳ chỉ số và các nhà đầu tư lớn khác - và 
sự tăng về cầu đột ngột đó chắc chắn sẽ đầy chứng khoán lên thậm chí còn cao hon nữa, ít nhất là 
tạm thời. Với khoảng 90% chứng khoán của Yahoo! bị nhốt trong tay các nhân viên của công ty, 
các hãng đầu tư mạo hiếm, và những người nắm giữ hạn chế khác, chỉ một phần nhỏ các cổ phiếu 
của công ty này có thế giao dịch. Do vậy, hàng nghìn người đã mua chứng khoán này chỉ vì họ biết 
rằng những người khác chắc cũng sẽ mua nó - và giá thì không thành vấn đề. 

Trong khi đó Yum! đang đi ăn xin. Là một bộ phận của công ty PepsiCo đang điều hành hàng 
nghìn quán gà rán Kentucky (Kentucky Fried Chicken), Pizza Hut và Taco Bell, Yum! đã tạo ra 8 tỷ 
đô la doanh thu trong vòng bốn quý vừa qua, trên số đó công ty đã thu lãi được 633 triệu đô la - làm 
cho nó lớn gấp 17 lần quy mô của Yahoo!. Song giá trị thị trường chứng khoán của Yum! vào cuối 
năm 1999 chỉ có 5,9 tỷ đô la, hay là 1/19 lượng vốn hóa của Yahoo!, ở mức giá đó chứng khoán của 
Yum! đang được bán ở mức chỉ gấp hon chín lần lợi tức của nó và chỉ bằng 73% doanh thu của nó 
[478]. 


320 



HÌNH 18-2: Yahoo! so với Yum! 



2000 

2001 

2002 

Yahoo! 




Tổng tỷ suất lợi nhuận (%) 

-86,1 

-41,0 

-7.8 

Lợi tức ròng (triệu đô la) 

71 

-93 

43 

Yum! 




Tổng tỷ suất lợi nhuận (%) 

-14,6 

49,1 

-1.5 

Lợi tức ròng (triệu đô la) 

413 

492 

583 


Ghi chú: Tổng tỷ suất lợi nhuận tính theo năm lịch; lợi nhuận ròng tính theo năm tài chính. Lợi 
nhuận ròng của Yahoo! trong năm 2002 bao gồm cả tác động của thay đối trong nguyên tắc kế toán. 

Nguồn, www.morningstar.com Nhu Graham thuờng hay thích nói, trong ngắn hạn thì thị 
truờng giống nhu một cái máy biểu quyết song trong dài hạn thì nó giống nhu một các máy cân 
đong. Yahoo! thắng trong cuộc thi sự ua chuộng ngắn hạn. Song cuối cùng thì lợi tức mới có ý 
nghĩa - mà cái này thì Yahoo! chẳng có mấy. Một khi mà thị truờng ngừng biếu quyết và bắt đầu 
cân đong, cán cân sẽ nghiêng về phía Yum! Chứng khoán của công ty này đã tăng 25,4% từ năm 
2000 đến năm 2002, trong khi đó Yahoo! đã mất tổng cộng là 92,4 đô la. 

CẬP 3: COMMERCE ONE VÀ CAPITAL ONE 

Vào tháng 5/2000, công ty Commerce One, Inc. mới chỉ đuợc giao dịch ra công chúng từ tháng 
7 của năm truóc. Trong báo cáo năm đầu tiên của mình, công ty này (chuyên thiết kế các "tổng đài" 
Internet cho các bộ phận mua hàng của doanh nghiệp) đã nêu tài sản chỉ có 385 triệu đô la và báo 
cáo một thua lồ ròng là 63 triệu đô la trên một tống doanh thu chỉ có 34 triệu đô la. Chứng khoán 
của công ty tí hon này đã tăng gần 900% kế từ lần phát hành đầu tiên ra công chúng của nó đạt đến 
tổng vốn hóa thị truờng là 1 5 tỷ đô la. Liệu chứng khoán này có đuợc định giá quá cao không? 
"Vâng, chúng tôi có một mức vốn hóa thị truờng lớn", giám đốc điều hành của Commerce One là 
Mark Hoffman nhún vai trong một cuộc phỏng vấn, "song chúng tôi có một thị truờng lớn đế choi 
trong đó. Chúng tôi đang nhìn thấy một nhu cầu lớn đến khó tin... Các nhà phân tích kỳ vọng chúng 
tôi sẽ tạo ra 140 triệu đô la doanh thu trong năm nay. Và trong quá khứ, chúng tôi đã vuợt qua mọi 
kỳ vọng.” 

Có hai thứ nảy ra từ câu trả lời của ông Hoffman: 

• Do Commerce One đã lồ 2 đô la trên mỗi một đô la doanh số, nếu công ty này tăng gấp 4 lần 
doanh thu của nó (nhu "các nhà phân tích kỳ vọng") thì nó sẽ thua lồ tiền thậm chí còn lớn hon 
nhiều? 


321 



• Làm thế nào mà Commerce One đã vượt qua các kỳ vọng "trong quá kh ứ"? Quá khứ nào vậy? 

Khi được hỏi là đã bao giờ công ty này có lời lãi chưa, Hoffman sẵn sàng ngay: "Không còn 
nghi ngờ gì là chúng tôi có thế biến công ty này thành một doanh nghiệp có lãi. Chúng tôi hoạch 
định đế trở thành có lãi vào quý tư năm 200 1 , năm mà các nhà phân tích nhìn thấy là chúng tôi sẽ 
tạo ra một doanh thu trên 250 triệu đô la.” 

Lại các nhà phân tích đó thò mặt ra ở đây! “Tôi rất thích Commerce One ở các mức đó bởi vì 
công ty này tăng trưởng còn nhanh hon cả Ariba [một công ty cạnh tranh theo sát với chứng khoán 
được giao dịch ở mức gấp 400 lần doanh thu]”, Jeanette Sing, một nhà phân tích tại ngân hàng đầu 
tư Wasserstein Perella, nói. "Neu nhịp độ tăng trưởng như vậy vẫn tiếp tục, Commerce One sê được 
giao dịch ở mức gấp từ 60 đến 70 lần doanh số trong năm 200" (nói một cách khác, tôi có thế nêu 
tên một chứng khoán được định giá cao hon nhiều so với Commerce One, do vậy Commerce One là 
rẻ) [479]. 

0 một thái cực khác là Capital One Financial Corp., một nhà phát hành các thẻ tín dụng Master 
Card và Visa. Từ tháng 7/1999 đến tháng 5/2000, chứng khoán của công ty này đã mất 21,5%. Song 
Capital One vẫn có 12 tỷ đô la tống tài sản và kiếm được 363 triệu đô la lãi trong năm 1999, tăng 32 
% so với một năm trước đó. Với giá trị thị trường khoảng 7,3 tỷ đô la, chứng khoán này được bán ở 
mức gấp 20 lần lợi tức ròng của Capital One - công ty này chỉ tạo được vừa đủ dự phòng đối với 
các khoản cho vay có thế trở thành xấu, mặc dù tỷ lệ không trả nợ đúng hạn có xu hướng tăng cao 
trong một cuộc suy thoái - song giá chứng khoán của công ty này phản ảnh ít nhất là một số rủi ro 
của các rắc rối tiềm tàng. 

Điều gì đã xảy ra tiếp theo đó? Trong năm 2001, Commerce One đã tạo ra được 409 triệu đô la 
doanh thu. Không may thay, nó bị một khoản lồ ròng là 2,6 tỷ đô la - tức là 10,30 đô la thâm hụt 
(red ink) trên một cổ phiếu - trên khoản doanh thu đó. Mặt khác, Capital One kiếm được gần 2 tỷ đô 
la lợi nhuận ròng từ năm 2000 đến năm 2002. Chứng khoán của công ty này mất 38% trong 3 năm 
đó - không tệ hon so với thị trường chứng khoán nói chung. Tuy nhiên, Commerce One thì mất 
99,7% giá trị[480]. 

Thay vì nghe Haffman và các nhà phân tích chó cảnh của ông này, các nhà giao dịch cần lưu ý 
đến cảnh báo trung thực trong báo cáo năm 1999 của Commerce One: "Chúng tôi chưa từng bao giờ 
sinh lời. Chúng tôi dự kiến là sẽ chịu lồ ròng trong một tuông lai có thế thấy trước được, và chúng 
tôi có thể không bao giờ trở thảnh sinh lời". 

CẶP 4: PALM VÀ 3COM 

Vào ngày 2/3/2000, công ty mạng dữ liệu 3Com Corp. 

đã bán 5% của công ty con của mình là Palm, Inc. ra công chúng. Phần 95% còn lại của chứng 
khoán Palm sẽ được chuyến cho các cố đông của 3Com trong vòng vài tháng sau đó với mồi một cố 
phiếu của 3Com mà họ đang giữ, các nhà đầu tư sẽ nhận được 1,525 cổ phiếu của Palm. 

Do vậy, có hai cách mà bạn có thế nhận được 100 cố phiếu của Palm: bằng cách thử dùng 
khuỷu tay để chen huých vào đợt phát hành ra công chúng lần đầu, hoặc bằng cách mua 66 cố phiếu 
của 3Com và chờ cho đến khi công ty mẹ phân phối số chứng khoán còn lại của Palm. Nhận được 


322 



một cổ phiếu rưỡi của Palm cho mồi cổ phiếu của 3Com, kết cục bạn sẽ có 100 cổ phiếu của công ty 
mới, và bạn vẫn có 66 cổ phiếu của 3Com. 

Nhưng ai mà muốn chờ một vài tháng nữa? Trong khi 3Com đang chiến đấu chống lại các đối 
thủ khổng lồ như Cisco, Palm là kẻ dần đầu trong "không gian" nóng bỏng của các máy tố chức 
công việc kỳ thuật số cầm tay (handheld digital organizer). Do vậy, chứng khoán của Palm đã nhảy 
vọt từ mức giá chào bán 38 đô la lên mức đóng cửa là 95,06 đô la, một tỷ suất lợi nhuận là 150% 
ngay trong ngày đầu tiên. Điều đó đã định giá Palm ở mức gấp hon 1 .350 lần lợi tức của nó trong 
12 tháng trước đó. 

Cũng trong ngày hôm đó giá cổ phiếu của 3Com đã tụt từ 104,13 đô la xuống còn 81,81 đô la. 
Liệu 3Com sẽ đóng cửa ngày hôm đó ở mức giá nào, với mức giá của Palm là như vậy? Phép tính 
số học thật dễ: 

• Mồi cổ phiếu của 3Com được quyền nhận 1,525 cổ phiếu của Palm. 

• Mồi cổ phiếu của Palm đóng cửa ở mức 95,06 đô la. 

• 1,525 X 95,06 đô la = 144,97 đô la 

Đó chính là giá trị của mỗi cổ phiếu 3Com chỉ mới dựa trên phần của nó trong Palm thôi. Như 
vậy ở mức 81,81 đô la, những người giao dịch đều nói rằng tất cả các doanh nghiệp khác của 3Com 
cộng lại có một giá trị âm 63,16 đô la trên một cổ phiếu, tức là một tổng số âm 22 tỷ đô la! Hiếm 
kh i nào trong lịch sử lại có bất kỳ một chứng khoán nào được định giá một cách ngu xuan đến như 
vậy[481]. 

Song có một cái bẫy ở đây: cũng giống như là 3Com chẳng thực sự có giá trị âm 22 tỷ đô la, 
Palm cũng không thực sự có giá trị gấp trên 1.350 lần lợi tức của nó. Đen cuối năm 2002, cả 2 
chứng khoán này đều bị tổn hại trong vụ suy thoái công nghệ cao, song chính các cổ đông của Palm 
là những người thực sự bị ăn đòn - vì họ đã từ bỏ tất cả lẽ khôn ngoan thông thường khi mua vào từ 
đầu. 


Hình 18-3: Sự đỉ xuống Palm 



Nguồn: www.momingstar.com 


CẬP 5: CMGI VÀ CGI 

Năm 2000 được bắt đầu với một tiếng no lớn đối với CMGI, Inc., khi chứng khoán của công ty 
này chạm đỉnh 163,22 đô la vào ngày 3/1 - một mức tăng 1.126% trên mức giá của nó mới chỉ một 


323 


năm trước đó. Công ty này, một cái "lò ấp Internet", đã tài trợ và thâu tóm các doanh nghiệp mới 
khởi sự trong một loạt các ngành kinh doanh trực tuyến - trong số đó có cả những ngôi sao sớm như 
là theglobe.com và Lycos[482]. 

Trong năm tài chính 1998, khi chứng khoán của nó tăng từ 98 xu lên 8,52 đô la, CMGI đã chi 
53,8 triệu đô la đế mua toàn bộ hoặc một bộ phận các công ty Internet. Trong năm 1999, khi chứng 
khoán nhảy vọt từ 8,52 đô la lên 46,09 đô la, CMGI đã chi thêm 104,7 triệu đô la. Và trong năm 
tháng cuối của năm 1999, khi cổ phiếu của nó phóng vọt lên 138,44 đô la, CMGI đã chi 4,1 tỷ đô la 
cho các vụ thâu tóm. Hầu như toàn bộ "tiền đó là đồng tiền tự đúc" riêng của CMGI, đó là cổ phiếu 
thường của nó hiện được định giá ở mức trên 40 tỷ đô la. 

Đó là một kiếu đồng tiền thần diệu từ trò vui mà có được. Chứng khoán của CMGI càng lên giá 
cao thì công ty này càng có điều kiện đế mua. CMGI càng có khả năng mua, thì chứng khoán của 
nó lại càng lên cao. Các chứng khoán đầu tiên có lúc tăng giá khi chỉ vừa có tin đồn là CMGI có thế 
mua chúng; sau đó khi mà CMGI đã mua chúng rồi, thì chứng khoán của chính công ty này sẽ lại 
tăng giá bởi vì CMGI đã sở hữu chúng. Không một ai quan tâm đến một điều CMGI đã thua lồ 127 
triệu đô la cho các hoạt động của nó trong năm tài chính gần nhất. 

Nằm ở phía dưới tại Webster, bang Massachusetts, cách đại bản doanh của CMGI tại Andover 
chưa đầy 70 dặm về phía tây nam, là trụ sở chính của Commerce Group, Inc. (CGI). CGI là tất cả 
những gì mà CMGI không phải: cung ứng bảo hiểm ô tô, chủ yếu là cho các lái xe ở bang 
Massachusetts. Đó là một chứng khoán "lạnh" trong một ngành kinh doanh cổ xưa. cổ phiếu của 
công ty này mất 23% trong năm 1999 - mặc dù lợi nhuận ròng của nó ở mức 89 triệu đô la, chỉ giảm 
có 7% so với mức của năm 1998. CGI thậm chí đã chi trả một cố tức trên 4% (CMGI không chi trả 
một cố tức nào). Với tống trị giá thị trường là 870 triệu đô la, chứng khoán của CGI được giao dịch 
ở mức gấp 10 lần những gì mà công ty đã kiếm được trong năm 1999. 

Và sau đó, khá là đột ngột, mọi thứ đã đảo ngược. Đồng tiền thần diệu kiếm được từ cuộc vui 
của CMGI đã phanh rít lại: các chứng khoán chấm com của công ty này đã ngừng tăng giá, sau đó 
thì lao thắng xuống. Không còn có thế bán chúng đế kiếm lời, CMGI đã phải hứng chịu lỗ về giá trị 
của chúng như một đòn đánh vào lợi tức của nó. Công ty này đã mất 1,4 tỷ đô la trong năm 2000, 

5,5 tỷ đô la trong năm 2001 và thêm gần 500 triệu nữa trong năm 2002. Chứng khoán của nó đã tụt 
giá từ 163,22 đô la vào đầu năm 2000 và xuống còn 98 xu vào cuối năm 2002 - một mức mất mát 
99,4%. Còn CGI cũ kỹ tẻ nhạt thì tiếp tục cho ra một lợi tức ốn định, và chứng khoán của nó đã 
tăng 8,5% trong năm 2000, 43,6% trong năm 2001 và 2,7% trong năm 2002 - tổng cộng là tăng 
60%. 

CẶP 6: BALL VÀ STRYKER 

Trong thời gian từ ngày 9/7 đến ngày 23/7/2002, chứng khoán của Ball Corp. đã rớt giá từ 
43,69 đô la xuống còn 33,48 đô la - mức mất mát 24% làm cho giá trị thị trường chứng khoán của 
công ty này chỉ còn 1,9 tỷ đô la. Cùng trong 2 tuần đó các cố phiếu của Stryker Corp. đã tụt từ 
49,55 đô la xuống 45,60 đô la, một mức tụt giảm 8% làm cho Stryker chỉ còn được định giá ở mức 
tổng cộng là 9 tỷ đô la. 

Điều gì đã làm cho hai công ty này mất nhiều giá trị như vậy, chỉ trong một khoảng thời gian 
ngắn đến như vậy? Stryker, một nhà sản xuất các sản phấm cấy ghép chỉnh hình và các thiết bị phẫu 
thuật, chỉ đưa ra một thông cáo báo chí trong thời gian hai tuần đó. Vào ngày 16/7, Stryker thông 


324 



báo là doanh số của nó tăng 15% lên 734 triệu đô la trong quý hai, trong khi lợi nhuận nhảy vọt 
31% lên 86 triệu đô la. Chứng khoán tăng giá 7% ngay ngày hôm sau, sau đó lại lăn nguợc trở lại 
xuống dốc. 

Ball, ban đầu là nhà sản xuất của các "lọ tròn" nổi tiếng dùng để đóng lọ hoa quả và rau, hiện 
nay sản xuất các đồ đựng bằng kim loại và nhựa cho các khách hành công nghiệp. Ball không đua 
ra một thông cáo báo chí nào trong thời gian hai tuần đó. Tuy nhiên, ngày 25/7, Ball đã thông báo là 
nó lãi đuợc 50 triệu đô la trên một doanh số là 1 tỷ đô la trong quý hai - một mức tăng 61% về lợi 
nhuận ròng so với cùng kỳ của năm truớc. Điều này đã đua lợi tức của nó trong 4 quý hên tiếp lên 
152 triệu đô la, do vậy chứng khoán đuợc giao dịch ở mức chỉ gấp 12,5 lần lợi tức của Ball. Và với 
một giá trị số sách là 1,1 tỷ đô la, bạn có thế mua chứng khoán này đế có 1,7 lần giá trị tài sản hữu 
hình của công ty này (tuy nhiên, Ball còn có một khoản nợ trên 900 triệu đô la). 

Stryker thì ở trong một hội hoàn toàn khác. Trong vòng bốn quý cuối, công ty này đã tạo ra 
đuợc 301 triệu đô la lợi nhuận ròng. Giá trị số sách của Stryker là 570 triệu đô la. Do vậy công ty 
này đuợc giao dịch ở mức hệ số béo bở là gấp 30 lần lợi tức của nó trong 12 tháng qua và gấp 16 
lần giá trị số sách của nó. Mặt khác, từ năm 1992 cho đến cuối năm 2001, lợi nhuận của Stryker đã 
tăng trung bình 18,6% năm; cố tức của nó tăng gần 21% mỗi năm. Và trong năm 2001, Stryker đã 
chi 142 triệu đô la cho nghiên cứu và phát triển đế đặt nền móng cho tăng truởng tiếp tục trong 
tuông lai. 

Vậy thì cái gì đã đốn ngã hai công ty này? Trong khoảng thời gian từ 9/7 đến 23/7/2002, khi 
mà WorldCom bị roi vào phá sản, Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã tụt từ 9096,09 điểm 
xuống 7702,34 điếm, một sự sụt giảm 15,3%. Tin tức tốt đẹp về Ball và Stryker đã bị chìm mất giữa 
các tít lớn tồi tệ và thị truờng đang rớt giá, kéo cả hai chứng khoán này chìm xuống cùng với chúng. 

Mặc dù kết cục là Ball đuợc định giá thấp hon nhiều so với Stryker, bài học ở đây không phải 
là Bail là một kẻ ăn trộm và Stryker là một kẻ uốn luợn rồ dại. Thay vào đó, nhà đầu tư thông minh 
cần phải thừa nhận là nồi kinh hoàng của thị trường có thế tạo ra các mức giá lớn cho các công ty 
tốt (như Ball) và giá tốt cho các công ty lớn (như Stryker). Ball kết thúc năm 2002 ở mức 51,19 đô 
la trên một cố phiếu, tăng 53% từ mức thấp trong tháng 7 của nó. Stryker kết thúc năm ở mức 67, 12 
đô la, tăng 47%. Đôi khi, các chứng khoán có giá trị và chứng khoán tăng trưởng cũng được bán. 
Việc bạn sẽ ưa thích lựa chọn nào phụ thuộc phần lớn vào tính cách của chính bạn, song các món 
hời có thể nằm ở bất cứ mặt nào của tấm đĩa. 

CẶP 7: NORTEL VÀ NORTEK 

Báo cáo năm 1999 của Nortel Networks, một công ty sản xuất thiết bị sợi quang học, đã khoe 
khoang rằng đó là "một năm vàng về mặt tài chính". Tại thời điểm tháng 2/2000, ở mức giá trị thị 
trường trên 150 tỷ đô la, chứng khoán của Nortel được giao dịch ở mức gấp 87 lần lợi tức mà các 
nhà phân tích của Phố Wall đã ước tính là công ty này sẽ tạo ra được trong năm 2000. 

Ước tính này đáng tin cậy đến mức nào? Các tài khoản báo thu của Nortel - bán hàng cho các 
khách hàng chưa thanh toán hóa đon - nhảy vọt lên 1 tỷ một năm. Công ty này nói sự tăng này "là 
do doanh số lên trong quý 4 năm 1999". Tuy nhiên, lượng tồn kho cũng đã phình thêm ra 1,2 tỷ đô 
la - có nghĩa là Nortel đã sản xuất ra thiết bị thậm chí còn nhanh hon so với số "doanh số tăng lên" 
có thể lấy đi kịp. 


325 



Trong khi đó, các khoản báo thu dài hạn" của Nortel - các hóa đon vẫn chưa được thanh toán 
đối với các họp đồng dài nhiều năm - tăng vọt từ 5 19 triệu đô la lên 1,4 tỷ đô la. Và Nortel đã có 
một thời điểm khó khăn đế kiểm soát chi phí, các chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí hành 
chính (tức chi phí gián tiếp) đã tăng từ 17,6% doanh thu trong năm 1997 lên 18,7% trong năm 1999. 
cả thảy, Nortel đã mất 35 1 triệu đô la trong năm 1999. 

Kh i ấy có Nortek, Inc., một công ty sản xuất những thứ nằm ở điểm cực mở trong dải phổ của 
sự quyến rũ: nhựa đường, chuông cửa, quạt khí thải, bạt che hàng, máy nén rác. Trong năm 1999, 
Nortek lai được 49 triệu đô la trên doanh số ròng 2 tỷ đô la, tăng từ 2 1 triệu lợi nhuận ròng trên 
doanh số 1,1 tỷ đô la trong năm 1997. Biên lợi nhuận của Nortel (lợi nhuận ròng được tính bằng tỷ 
lệ phần trăm của doanh số ròng) đã tăng gần một phần ba từ 1,9% lên 2,5%. Và Nortek đã cắt giảm 
chi phí gián tiếp từ 19,3% doanh thu xuống 18,1%. Để cho công bằng, hầu hết sự mở rộng của 
Nortek là đến từ việc mua các công ty khác chứ không phải từ tăng trưởng bên trong. Còn hon thế, 
Nortek có 1 tỷ đô la nợ, một gánh nặng lớn đối với một công ty nhỏ. Song vào tháng 2/2000, giá 
chứng khoán của Nortek - bằng chừng năm lần lợi tức của nó trong năm 1999 - đã hàm chứa một 
lượng bi quan lành mạnh. 

Mặt khác, giá của Nortel - gấp 87 lần mức ước đoán của cái mà nó có thế kiếm được trong năm 
sắp tới - là một lượng lạc quan quá liều rất nhiều. Khi tất cả mọi thứ đã được nói và làm, thay vì 
món lãi 1,30 đô la trên một cố phiếu mà các nhà phân tích đã dự báo, Nortel đã lồ 1,17 đô la trên 
một cổ phiếu vào năm 2000. Cho đến cuối năm 2002, Nortel đã chảy máu thêm hon 36 tỷ đô la nữa 
ở mục thua lồ. 


Còn Nortek thì lãi 41,6 triệu đô la trong năm 2000, 8 triệu đô la trong năm 2001, và 55 triệu đô 
la trong 9 tháng đầu năm 2002. Chứng khoán của công ty này tăng từ 28 đô la một cổ phiếu lên 
45,75 đô la vào cuối năm 2002 - một mức tăng 63%. Trong tháng 1/2003, các nhà quản lý của 
Nortek đã chuyến công ty này thành gọi vốn hẹp bằng cách mua lại toàn bộ chứng khoán từ các nhà 
đầu tư đại chúng với mức giá 46 đô la trên một cổ phiếu. Trong khi đó, chứng khoán của Nortel đã 
chìm từ 56,81 đô la vào tháng 2/2000 xuống 1,61 đô la vào cuối năm 2002 - một sự mất giá 97%. 

CẶP 8: RED HAT (MŨ ĐỞ) VÀ BROWN SHOE (GIẦY NÂU) 

Ngày 1 1/8/1999, Red Hat, Inc., một công ty phát triển phần mềm Linux, đã bán chứng khoán ra 
công chúng lần đầu tiên. Chứng khoán của Red Hat đúng là nóng đỏ[483], ban đầu được chào bán ở 
mức 7 đô la, mở cửa giao dịch là 23 đô la và đóng cửa ở mức 26,03 1 đô la - một mức tăng 
272%[484]. Chỉ trong có một ngày, chứng khoán của Red Hat đã tăng cao hon so với mức tăng mà 
chứng khoán của Brown Shoe có được trong 18 năm qua. Đen ngày 9/12, các cổ phiếu của Red Hat 
đã chạm mức 143,13 đô la tăng 1.944% trong vòng 4 tháng. 

Trong khi đó Brown Shoe bị các dây giầy của nó trói chặt. Được thảnh lập năm 1878, công ty 
này đã bán buôn giầy Buster Brown và quản lý gần 1 .300 cửa hàng giầy ở Mỳ và Canada. Chứng 
khoán của Brown Shoe từ mức 17,50 đô la một cổ phiếu vào ngày 1 1/8 đã trượt ngã xuống 14,3 1 đô 
la vào ngày 9/12. Đối với cả năm 1999, các cố phiếu của Brown Shoe đã mất 17,6% [485]. 

Ngoài một cái tên hay và một chứng khoán nóng, các nhà đầu tư của Red Hat nhận được gì? 
Trong vòng chín tháng kết thúc vào ngày 30/11, công ty này đã tạo được 13 triệu đô la doanh thu, 
trên số đó nó chịu một thua lồ ròng là 9 triệu đô la[486]. Công việc kinh doanh của Red Hat chang 
lớn hon bao nhiêu so với một cửa hàng bán đồ ăn ngon ở góc phố - và kém sinh lời hon rất nhiều. 


326 



Song các nhà kinh doanh chứng khoán, được kích động bởi những từ như "phần mềm" và 'Internet", 
đã đấy giá trị tổng cộng của các cổ phiếu Red Hat lên đến 2,3 tỷ đô la vào ngày 9/12. 

Còn Brown Shoe thì sao? Trong ba quý trước đó công ty này đã tạo ra được 1,2 tỷ đô la doanh 
số ròng và 32 triệu đô la lợi tức. Brown Shoe có gần 5 đô la mỗi cố phiếu dưới dạng tiền mặt và bất 
động sản; trẻ em vẫn tiếp tục mua giày Buster Brown. Vậy mà ngày 9/12 đó chứng kh oản của 
Brown Shoe có tổng trị giá là 261 triệu đô la, chỉ bằng 1/80 quy mô của Red Hat, mặc dù Brown 
Shoe có doanh thu gấp 100 lần của Red Hat. ở mức giá đó Brown Shoe được định giá bằng 7,6 lần 
lợi tức năm của nó và chưa bằng một phần tư doanh số năm của nó. Mặt khác, Red Hat không có 
một chút lợi nhuận nào, trong khi đó chứng khoán của nó được bán ở mức gấp trên 1.000 lần doanh 
số năm của nó. 

Công ty Mũ Đỏ (Red Hat) vẫn tiếp tục làm vọt ra mực đỏ[487]. Chắng bao lâu sau, chứng 
khoán của công ty này cũng như vậy. Còn Giầy Nâu (Brown Shoe) thì vẫn chậm rãi lê bước về phía 
nhiều lợi nhuận hon - và các cổ đông của nó cũng vậy: 

HÌNH 18-4: Red Hat so với Brown Shoe 



2000 

2001 

2002 

Red Hat 




Tong tỷ suất lợi nhuận (%) 

-94,1 

13,6 

-16,8 

Lợi tức ròng (triệu đô la) 

-43 

-87 

-140 

Brown Shoe 




Tổng tỷ suất lợi nhuận (%) 

-4,6 

28,2 

49,5 

Lợi tức ròng (triệu đô la) 

36 

36 

-4 


Ghi chú: Tổng tỷ suất lợi nhuận tính theo năm dưong lịch; lợi nhuận ròng tính theo năm tài 
chính. 

Nguồn: www.morningstar.com 

Chúng ta đã học được điều gì? Thị trường nhạo báng các nguyên tắc của Graham trong ngắn 
hạn, song cuối cùng thì các nguyên tắc đó lại luôn có hiệu lực. Neu bạn mua một chứng khoán chỉ 
đon giản là vì giá của nó đang lên - thay vì hỏi xem liệu giá trị cơ sở của công ty phát hành chứng 
kh oán đó có đang tăng lên không - thì sớm hay muộn bạn sẽ thấy cực kỳ hối tiếc. Đó không phải là 
việc có thể sẽ xảy ra. Đó là việc chắc chắn sẽ xảy ra. 


327 



CHƯƠNG 19 


CỔ ĐÔNG VÀ BAN LÃNH ĐẠO 

Chính sách cố tức Suốt từ năm 1934 đến nay, chúng tôi đã biện luận trong các bài viết của 
mình để ủng hộ cho một thái độ thông minh và năng nố của các cố đông đối với ban lãnh đạo của 
họ. Chúng tôi đã yêu cầu họ có một thái độ rộng luợng đối với những ai rõ ràng là đang thực hiện 
một công việc tốt. Chúng tôi cũng đã yêu cầu họ phải đòi hỏi những lời giải thích rõ ràng và thỏa 
đáng khi các kết quả có vẻ duờng nhu là tồi tệ hon so với lẽ ra phải có, và ủng hộ những động thái 
đế cãi thiện hoặc loại bỏ ban lãnh đạo rõ ràng là không hữu ích gì. Các cố đông hoàn toàn có lý do 
xác đáng khi nêu các câu hỏi về trình độ của ban lãnh đạo khi các kết quả (1) tự chúng là không 
thỏa đáng, (2) là kém hon so với các kết quả đạt đuợc bởi các công ty khác có vẻ có tình thế tuông 
tự, và (3) dần đến một giá thị truờng không thỏa đáng trong một thời gian dài. 

Trong 36 năm qua, hầu nhu không có gì đã thực sự đuợc thực hiện thông qua hành động thông 
minh của một khối lớn các cố đông. Một kẻ hô hào có đầu óc xét đoán - nếu nhu có bất kỳ kẻ nào 
như vậy-có lẽ sẽ coi điều đó như một dấu hiệu là anh ta đã tiêu phí thời gian, và tốt nhất là anh ta 
nên từ bỏ trận chiến đấu. Như thực tế xảy ra, sự nghiệp của chúng tôi đã không thất bại; sự nghiệp 
đó đã được cứu nguy bằng một diễn biến từ bên ngoài - được biết đến như là các vụ thâu tóm, hoặc 
các cuộc mặc cả giá thâu tóm (take-over bid)[488]. Chúng tôi đã nói trong chuông 8 là các ban lãnh 
đạo tồi tệ thì sẽ tạo ra các giá thị trường tồi tệ. Các giá thị trường thấp, đến lượt nó, sẽ lôi kéo sự chú 
ý của các công ty quan tâm đến việc đa dạng hóa các hoạt động của mình - mà các công ty như thế 
thì ngày nay nhiều không đếm xuề. Vô số các vụ thâu tóm như vậy được thực hiện bằng sự thỏa 
thuận với các ban lãnh đạo hiện tại, hoặc là bằng cách tích tụ các cổ phiếu trên thị trường và bằng 
các đề nghị được thực hiện ở trên đầu những người đang nắm quyền kiếm soát. Mức giá đưa ra 
thường là nằm trong phạm vi giá trị của doanh nghiệp đang nằm dưới sự quản lý của một ban lãnh 
đạo tưong đối có trình độ. Do vậy, trong nhiều trường họp, cổ đông đại chúng trì trệ thường được 
bảo lãnh bởi các hành động của "những kẻ bên ngoài" - những người đôi khi có thế là những cá 
nhàn hoặc nhóm người mạnh dạn dám tự hành động. 

Điều có thể được tuyên bố như là một quy tắc với rất ít ngoại lệ là các ban lãnh đạo tồi không 
bị thay đối bởi hành động của "cổ đông đại chúng", mà chỉ bởi sự biếu lộ quyền kiếm soát của một 
cá nhân hay một nhóm người nhỏ. Điều xảy ra khá thường xuyên những ngày này để cảnh báo một 
ban lãnh đạo, kế cả ban giám đốc, của một công ty tiêu biểu do đại chúng kiếm soát là nếu các kết 
quả hoạt động và do đó giá thị trường của công ty là rất không thỏa đáng thì công ty đó có thế sẽ trở 
thành mục tiêu của một động thái thâu tóm thành công. Do vậy, các ban giám đốc có lẽ sẽ trở nên 
hiếu rõ hon trách nhiệm co bản của mình so với trước đây đế thấy rằng công ty của họ cần có một 
ban lãnh đạo cao nhất xứng đáng. Ngày càng có nhiều chủ tịch hội đồng quản trị bị thay đối trong 
những năm gần đây so với trước kia. 

Không phải tất cả các công ty nằm trong nhóm không đạt kết quả thỏa đáng đều được lợi từ các 
diễn biến này. Ngoài ra, thay đổi thường chỉ xảy ra sau một khoảng thời gian dài có kết quả tồi tệ 
mà không có hành động nhằm khắc phục, và phụ thuộc vào các cổ đông quá thất vọng đã bán các cổ 
phiếu của mình ở mức giá thấp đế cho phép những người bên ngoài đầy năng động có thế thâu tóm 
được vị thế kiểm soát về mặt cổ phiếu. Song cái ý tưởng là các cổ đông đại chúng có thể thực sự tự 
giúp mình bằng cách ủng hộ các hành động để cải thiện ban lãnh đạo và các chính sách của ban lãnh 
đạo đã tỏ ra là quá ư viến vông đế nhận được thêm chồ trong cuốn sách này. Các cổ đông cá nhân 


328 



nào đủ tháo vát đế làm cho người ta nhận ra được sự hiện diện của mình tại các cuộc họp hàng năm 
- thường là một hoạt động hoàn toàn vô ích - sẽ không cần đến lời khuyên của chúng tôi là cần phải 
nêu lên những điểm nào với các ban lãnh đạo. Còn đối với những người khác thì lời khuyên đó chắc 
có lẽ sẽ là không hiệu quả. Mặc dù vậy, hãy cho phép chúng tôi kết thúc phần này với lời khấn cầu 
là các cố đông hãy xem xét với một đầu óc cởi mở và với một sự lưu ý thận trọng bất cứ một tài liệu 
ủy nhiệm nào được gửi tới họ bởi các đồng cố đông muốn cứu vãn một tình thế quản lý rõ ràng là 
không đạt yêu cầu trong công ty đó. 

CỔ ĐÔNG VÀ CHÍNH SÁCH CỒ TỨC 

Trong quá khứ, chính sách cố tức là một đối tượng tranh luận khá thường xuyên giữa các cố 
đông đại chúng, tức là các cố đông "thiếu số", và các ban lãnh đạo. Nói chung, các cổ đông này 
mong muốn có cổ tức hào phóng hon, trong khi đó các ban lãnh đạo lại ưa thích giữ lại cổ tức trong 
doanh nghiệp nhằm "củng cố công ty". Họ yêu cầu các cổ đông hy sinh quyền lợi hiện tại của mình 
cho sự thịnh vượng của doanh nghiệp và cho lợi ích tuông lai dài hạn của chính họ. Song trong 
những năm gần đây, thái độ của các nhà đầu tư đối với cố tức đã trải qua sự thay đổi dần dần song 
đáng kế. Lập luận co bản hiện nay cho việc chi trả một cố tức nhỏ hon là rộng rãi không phải là vì 
công ty "cần" số tiền đó mà là vì công ty có thế sử dụng tiền đó một cách có lợi trực tiếp và ngay 
lập tức cho các cổ đông bằng cách giữ lại các khoản đó cho sự mở rộng lời lãi. Nhiều năm trước 
đây, đó thường là một công ty nhỏ yếu ít nhiều bị buộc phải giữ lại lợi nhuận của nó thay vì chi trả 
một khoản thông thường là 60% đến 75% lợi nhuận cho cố tức. Tác động hầu như luôn là bất lợi 
đối với giá thị trường của các cổ phiếu. Ngày nay, đó lại thường là một doanh nghiệp mạnh đang 
tăng trưởng đã cố tính giảm mức chi trả cố tức, với sự đồng tình của cả các nhà đầu tư lẫn các kẻ 
đầu C0’[489]. 

Ở đây luôn có lý lẽ mạnh về về lý thuyết ủng hộ việc tái đầu tư lợi nhuận vào doanh nghiệp khi 
mà việc giữ lại lợi nhuận như vậy có thế được trông mong là sẽ tạo ra sự gia tăng khá lớn về lợi tức. 
Nhưng cũng có một loạt các lập luận phản bác mạnh mẽ, chẳng hạn như: lợi nhuận "thuộc về" các 
cố đông, và họ có quyền yêu cầu được chi trả trong phạm vi giới hạn của sự quản lý cấn trọng; 
nhiều người trong số các cổ đông cần thu nhập cổ tức để sinh sống; lợi tức mà họ nhận được dưới 
dạng cố tức là "tiền tưoi thóc thật", trong khi lợi tức bị công ty giữ lại sau này chưa chắc đã được 
thế hiện như là các giá trị hữu hình đối với cố đông. Các lập luận phản bác này có sức thuyết phục 
đến nồi trên thực tế, thị trường đã thế hiện một xu thế bền bỉ nghiêng một cách có lợi về phía các 
công ty chi trả cổ tức hào phóng so với các công ty không chi trả hoặc chi trả một khoản cổ tức 
nhỏ[490] . 

Trong 20 năm gần đây, lý thuyết "tái đầu tư sinh lời” đã giành được chồ đứng. Lịch sử tăng 
trưởng trong quá khứ càng tốt đẹp bao nhiêu, các nhà đầu tư và đầu co càng trở nên sẵn lòng bấy 
nhiêu trong việc chấp nhận một chính sách chi trả cổ tức thấp. Điều phần lớn đúng là trong nhiều 
trường họp ưa thích tăng trưởng, tỷ lệ cô tức - thậm chí trường họp không có tí cô tức nào - dường 
như có rất ít tác động đến giá thị trường[491]. 

Một ví dụ nối bật về diễn biến này được thấy trong lịch sử của công ty Texas Instruments. Giá 
cố phiếu thường của công ty này đã tăng từ 5 đô la năm 1953 lên 256 đô la năm 1960, trong khi đó 
lợi tức tăng từ 43 xu lên 3,91 đô la trên một cổ phiếu và không có một cố tức thuộc bất kỳ dạng nào 
được chi trả (trong năm 1962, cố tức bằng tiền mặt bắt đầu được trả, song vào năm đó lợi tức đã tụt 
xuống 2, 14 đô la và giá của nó đã cho thấy một cú rớt đầy ngoạn mục xuống mức thấp là 49 đô la). 


329 



Một ví dụ điến hình khác là trường họp Superior Oil. 

Trong năm 1948, công ty này thông báo lợi tức là 35,26 đô la trên một cố phiếu, chi trả 3 đô la 
cổ tức, và được bán ra ở mức cao tới 235 đô la. Đen năm 1953, cố tức giảm xuống còn 1 đô la, 
nhưng mức giá cao là 660 đô la. Năm 1957, công ty này không chi trả bất cứ cố tức nào mà cố 
phiếu được bán ở mức 2.000 đô la! Phát hành khác thường này sau đó đã giảm giá xuống còn 795 
đô la vào năm 1962, khi mà nó lãi được 49,50 đô la và chi trả 7,50 đô la[492]. 

Cảm tình đầu tư còn lâu mới có thế được kết tinh trong vấn đề chính sách cố tức của các công 
ty tăng trưởng. Các quan điểm trái ngược nhau được minh họa khá rồ qua trường họp hai công ty 
lớn nhất của chúng ta là American Telephone & Telegraph và International Business Machines. 
American Tel. & Tel. đã được xem như một phát hành với các co hội tăng trưởng tốt, được thế hiện 
qua thực tế là năm 1961, chứng khoán này được bán ở mức giá gấp 25 lần lợi tức năm đó. Mặc dù 
vậy, chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt của công ty này vẫn là một sự cân nhắc về mặt đầu tư 
và đầu co có tầm quan trọng số một; giá niêm yết của chứng khoán này phản ứng tích cực thậm chí 
ngay cả đối với tin đồn là tỷ lệ chi trả cổ tức đang sắp sửa tăng lên. Mặt khác, dường như là có 
tưong đối ít sự quan tâm được thể hiện đối với cổ tức bằng tiền mặt của IBM, công ty mà trong năm 
1960 chỉ có một lợi tức 0,5% ở mức giá cao của năm đó, và 1,5% ở mức giá đóng cửa năm 1970 
(song trong cả hai trường hợp này, sự chia tách chứng khoán đã hoạt động như một ảnh hưởng 
mạnh mẽ của thị trường chứng khoán). 

Sự đánh giá của thị trường về chính sách chi trả cố tức bằng tiền mặt dường như là đang diễn 
biến theo chiều hướng sau đây: noi mà trọng tâm hàng đầu không đặt vào sự tăng trưởng thì chứng 
khoán đó được đánh giá như là một "phát hành có lợi nhuận", và tỷ lệ chi trả cổ tức duy trì được 
tầm quan trọng lâu dài của nó như một yếu tố xác định hàng đầu đối với giá thị trường, ở một thái 
cực khác, các chứng khoán đã được công nhận một cách rõ ràng là thuộc vào loại tăng trưởng nhanh 
được đánh giá chủ yếu theo tỷ lệ tăng trưởng kỳ vọng, chang hạn trong thập kỷ tới đây, và khi đó thì 
tỷ lệ chi trả cố tức bằng tiền mặt ít nhiều là bị loại ra khỏi vòng xem xét. 

Trong khi lời tuyên bố trên đây có thế mô tả một cách thích hợp các xu hướng hiện tại, nó hoàn 
toàn không phải là một chỉ dần dứt khoát đối với tình huống của tất cả các cổ phiếu thường, và có lẽ 
cũng không phải là của đa số các cố phiếu đó. Lý do trước hết là nhiều công ty chiếm một vị thế 
trung gian giữa các doanh nghiệp tăng trưởng và không tăng trưởng. Thật khó có thế nói được là 
bao nhiêu sự quan trọng có thế được quy cho nhân tố tăng trưởng trong các trường hợp đó, và cách 
nhìn nhận của thị trường về việc này có thế thay đối hoàn toàn từ năm này sang năm khác. Thứ hai, 
dường như có một điều gì đó có tính chất nghịch lý trong việc yêu cầu các công ty đó phải thế hiện 
tốc độ tăng trưởng chậm hon để có thể hào phóng hon đối với việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Bởi 
vì đây thường là các công ty làm ăn kém phát đạt hon, và trong quá khứ thì một công ty càng làm ăn 
phát đạt bao nhiêu thì kỳ vọng về sự chi trả hào phóng lần chi trả tăng lên sẽ càng lớn. 

Chúng tôi tin rằng các cố đông cần phải đòi hỏi từ các ban lãnh đạo của họ hoặc là một sự chi 
trả lợi tức bình thường - vào cỡ khoảng hai phần ba - hoặc nếu không thì phải là một sự thế hiện rõ 
ràng rằng các khoản lợi nhuận được tái đầu tư trở lại sẽ có thế tạo ra một mức tăng thỏa đáng về lợi 
tức trên mồi cố phiếu. Sự thế hiện như vậy thông thường có thế được thực hiện trong trường hợp 
của một công ty tăng trưởng đã được thừa nhận. Song trong nhiều trường họp khác, một mức chi trả 
thấp chắc chắn sẽ là nguyên nhân tạo nên một mức giá thị trường trung bình nằm dưới giá trị hợp 
lý, và như thế thì các cố đông có mọi quyền đế yêu cầu tìm hiểu và có thế là khiếu nại. 


330 



Một chính sách hà tiện thường được áp đặt lên một công ty bởi vì tình trạng tài chính của công 
ty đó là tương đối yếu kém, và công ty đó cần toàn bộ hoặc phần lớn lợi nhuận của mình (cộng với 
các chi phí khấu hao) để trả nợ và để củng cố cho vị thế vốn lưu động của mình. Neu như vậy thì 
không có gì nhiều để các cổ đông có thế nói về điều đó - có lẽ chỉ trừ việc phê phán ban lãnh đạo là 
đã đế cho công ty rơi vào một tình trạng tài chính không thỏa đáng như vậy. Tuy nhiên, đôi khi cố 
tức được duy trì ở mức thấp bởi các công ty tương đối kém phát đạt nhằm mục đích được tuyên bố 
là phát triển doanh nghiệp. Chúng tôi cảm thấy rằng một chính sách như vậy cứ theo bên ngoài mà 
xét là phi lý, và sẽ đòi hỏi cả sự giải thích toàn diện lần một sự bảo vệ có tính thuyết phục trước khi 
các cổ đông có thế chấp nhận nó. Xét theo số liệu kết quả hoạt động quá khứ thì không có lý do gì 
đế tin trước được là những người sở hữu sẽ có lợi từ các hoạt động mở rộng được thực hiện bằng 
chính đồng tiền của họ bởi một doanh nghiệp thể hiện các kết quả rất yếu kém mà vẫn tiếp tục duy 
trì ban lãnh đạo cũ. 

Cố tức được trả bằng chứng khoán và chia tách chứng khoán Một điều quan trọng là các nhà 
đầu tư cần hiếu được sự khác nhau về thực chất giữa cố tức được trả bằng chứng khoán (theo đúng 
nghĩa) và chia tách chứng khoán. Chia tách chứng khoán thực ra là sự trình bày lại cơ cấu của cố 
phiếu thường - trong trường họp tiêu biếu là bằng cách phát hành hai hay ba cố phiếu thay cho một 
cổ phiếu hiện đang lưu hành. Các cổ phiếu mới không có liên quan đến lợi tức cụ thể được tái đầu 
tư trong một giai đoạn cụ thế trong quá khứ. Mục đích của chia tách chứng khoán là nhằm xác lập 
một giá thị trường thấp hơn đối với cố phiếu riêng lẻ, có thế là bởi vì dải giá thấp như vậy sẽ là dề 
chấp nhận hơn đối với các cổ đông cũ và mới. Một chia tách chứng khoán có thể được thực hiện 
bằng một cách mà về mặt kỳ thuật có thế gọi là cố tức được trả bằng chứng khoán, trong đó có việc 
chuyến một lượng tiền từ thặng dư lợi tức [493] vào tài khoản vốn; hoặc bằng một cách khác là thay 
đối mệnh giá mà không ảnh hưởng gì đến tài khoản thặng dư[494]. 

Cái mà chúng ta cần phải gọi là một cố tức trả bằng chứng khoán theo đúng nghĩa là một cố tức 
được chi trả cho các cố đông đế cho họ một bằng chứng hoặc một sự thế hiện hữu hình về lợi tức cụ 
thế đã được tái đầu tư vào doanh nghiệp cho tài khoản của họ trong một giai đoạn tương đối ngắn 
trong quá khứ gần đây - chẳng hạn như không quá hai năm trước đó. Điều ngày nay đã trở thành 
một thông lệ được chấp nhận rộng rãi là xác định giá trị của một cố tức trả bằng chứng khoán ở mức 
giá trị xấp xỉ tại thời điểm tuyên bố, và chuyến một lượng tiền bằng giá trị đó từ thặng dư lợi tức 
vào các khoản vốn. Như vậy, số tiền của một cổ tức trả bằng chứng khoán tiêu biểu thường là khá 
nhỏ - trong hầu hết các trường họp thường là không quá 5%. về thực chất, cố tức trả bằng chứng 
khoán thuộc dạng này có cùng một tác động tống thế giống như việc chi trả một lượng tiền mặt 
tương đương từ lợi tức khi đi kèm theo việc bán ra các cố phiếu bố sung với tống giá trị như vậy 
cho các cố đông. Tuy nhiên, một cố tức trả bằng chứng khoán trực tiếp như vậy có một ưu điểm 
quan trọng về mặt thuế so với cách kết hợp giữa cố tức bằng tiền mặt với các quyền đăng ký mua 
chứng khoán, điều hầu như đã trở thành thông lệ tiêu chuấn đối với các công ty cung cấp dịch vụ 
tiện ích công cộng. 

Sở Giao dịch chứng khoán New York đã đặt ra con số là 25% như một đường phân chia thực tế 
giữa chia tách chứng khoán và cố tức trả bằng chứng khoán, số 25% đó hoặc hơn nữa không cần 
kèm theo việc chuyến giá trị thị trường của chúng từ thặng dư lợi tức sang vốn, và vân vân[495]. 
Một số công ty, đặc biệt là các ngân hàng, vẫn tuân thủ thông lệ cũ là công bố bất kỳ loại cổ tức 
bằng chứng khoán nào mà họ thích - chang hạn như cố tức 10%, không liên quan đến lợi tức gần 
đây - và các trường họp như vậy đã gây những lúng túng không mong muốn trong thế giới tài chính. 


331 



Đã từ lâu chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ một chính sách có hệ thống và được nêu một cách rõ ràng 
liên quan đến việc chi trả tiền mặt và cố tức trả bằng chứng khoán. Với một chính sách như vậy, cố 
tức trả bằng chứng khoán được chi trả một cách đều đặn để chuyến thành vốn (vốn hóa) toàn bộ 
hoặc một phần được ấn định của lợi tức đã được tái đầu tư vào doanh nghiệp. Một chính sách như 
vậy - bao trùm 100% lợi tức được tái đầu tư - đã được theo đuối bởi Purex, Government Employees 
Insurance (GEICO, công ty Bảo hiểm Nhân viên Chính quyền), và có lẽ một số công ty khác 
nữa[496]. 

Cổ tức trả bằng chứng khoán thuộc mọi dạng dường như bị hầu hết các tác giả nghiên cứu về 
vấn đề này không chấp nhận. Họ khắng định rằng cổ tức trả bằng chứng khoán không có gì khác 
hon là những tờ giấy, rằng nó chẳng cho các cổ đông bất kỳ một cái gì mà họ đã không có trước 
đây, và nó chỉ đưa đến những chi phí và phiền toái không cần thiết[497]. về phần mình, chúng tôi 
xem đây là một quan điểm hoàn toàn giáo điều, bởi vì nó không tính gì đến các thực tế về mặt tâm 
lý của đầu tư. Thực vậy, một cổ tức trả bằng chứng khoán đều đặn - chẳng hạn là 5% - chỉ thay đổi 
"hình thức" đầu tư của chủ sở hữu. Anh ta có 105 cổ phiếu thay cho 100 cổ phiếu; song nếu không 
có cổ tức trả bằng chứng khoán thì 100 cổ phiếu ban đầu có lẽ cũng có quyền lợi chủ sở hữu như 
được ẩn chứa trong 105 cổ phiếu hiện có. Mặc dù vậy, sự thay đổi về hình thức đầu tư thực ra lại có 
tầm quan trọng và giá trị thực sự đối với nhà đầu tư. Neu anh ta muốn đối sang tiền mặt các cố 
phiếu từ phần lợi nhuận được tái đầu tư của mình, anh ta có thế làm điều đó bằng cách bán đi chứng 
chỉ mới được gửi cho anh ta, thay vì chia tách chứng chỉ ban đầu. Anh ta có thế trông đợi sẽ nhận 
được cùng một tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt đối với 105 cổ phiếu như là tỷ lệ trước kia đối với 100 cổ 
phiếu của mình; một mức tăng 5% đối với tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt mà không có cố tức trả bằng 
chứng khoán là điều gần như không thế xảy ra được[498]. 

Ưu điểm của chính sách chia cố tức bằng chứng khoán đều đặn được thế hiện rõ nhất khi chính 
sách này được so sánh với thông lệ thường áp dụng của các công ty tiện ích công cộng trong việc 
chi trả các cố tức tiền mặt hào phóng rồi sau đó lấy lại một phần khá lớn số tiền này từ các cổ đông 
bằng cách bán cho họ chứng khoán bố sung (thông qua quyền đăng ký mua) [499]. Như chúng tôi đã 
nêu ở trên, các cổ đông có lẽ sẽ thấy là họ cũng ở đúng vào vị thể đó nếu như họ nhận cổ tức bằng 
chứng khoán thay cho sự kết họp khá phố biến giữa cố tức tiền mặt và tiếp theo đó là quyền đăng ký 
chứng khoán - ngoại trừ một điều là họ sẽ tiết kiệm được khoản thuế thu nhập mà lẽ ra họ phải đóng 
đối với cố tức bằng tiền mặt. Những ai cần hoặc mong muốn có mức thu nhập bằng tiền mặt hàng 
năm cao nhất nhưng không có chứng khoán bố sung thì có thế nhận được kết quả này bằng cách bán 
cố tức bằng chứng khoán của họ, theo đúng cái cách mà họ bán quyền đãng ký mua của mình theo 
thông lệ hiện nay. 

Tống số tiền thuế thu nhập có thế tiết kiệm được bằng cách thay thế cố tức trả bằng chứng 
khoán bằng một sự kết hợp cố tức trả bằng chứng khoán cộng với quyền đăng ký mua hiện tại là rất 
lớn. Chúng tôi đề nghị là thay đổi này cần được thực hiện bởi các công ty tiện ích công cộng, tuy có 
tác động bất lợi của chúng đối với Bộ Tài chính Mỳ, bởi vì chúng tôi tin tưởng rằng sẽ là hoàn toàn 
không công bằng khi áp đặt thuế thu nhập lên khoản lợi tức mà các cố đông đã không thực sự nhận 
được, bởi vì các công ty đã lấy lại số tiền đó thông qua việc bán chứng khoán[500]. 

Các công ty có hiệu suất cao thường xuyên hiện đại hóa trang thiết bị của mình, sản phấm của 
mình, cách hạch toán của mình, các chuông trình đào tạo quản lý của mình, các mối quan hệ với 
nhàn viên của mình. Đã đến lúc họ cần nghĩ về việc hiện đại hóa các thông lệ thực hành tài chính 


332 



chủ yếu của mình, mà trong đó một bộ phận không kém phần quan trọng là chính sách cố tức của 
mình. 


333 



BÌNH LUẬN VỀ CHƯƠNG 19 

“Những sự không thật nguy hiểm nhất là sự thật bị bóp méo đi một chút” 


- G.c. Lichtemberg - 

VÌ SAO GRAHAM CAM CHỊU THUA cuộc? 

Có lẽ không có một phần nào trong cuốn Nhà đầu tư thông minh lại bị Graham thay đối nhiều 
hon phần này. Trong lần xuất bản đầu tiên, chuông này là một trong hai chuông chạy kéo dài suốt 
34 trang. Mục ban đầu ("Nhà đầu tư với tư cách là người sở hữu doanh nghiệp") đề cập tới quyền 
biếu quyết, các phưong cách đế đánh giá chất lượng của ban lãnh đạo doanh nghiệp, và các kỹ thuật 
đế phát hiện các xung đột về quyền lợi giữa những người trong nội bộ công ty và các nhà đầu tư bên 
ngoài. Tuy nhiên, trong lần xuất bản được chỉnh sửa lần cuối cùng của mình, Graham đã rút gọn 
toàn bộ phần phân tích này xuống còn chưa đầy tám trang cô đọng về cổ tức. 

Vì sao Graham lại cắt đi hon ba phần tư lập luận ban đầu của mình? Rõ ràng là sau nhiều thập 
kỷ hô hào, ông đã từ bỏ hy vọng là các nhà đầu tư một lúc nào đó sẽ có bất kỳ mối quan tâm nào 
đến việc giám sát hành vi của các giám đốc doanh nghiệp. 

Song nạn dịch các vụ bê bối gần đây - các tố cáo về hành vi sai trái của ban lãnh đạo, về công 
việc kế toán mờ ám, và các thủ đoạn về thuế tại các công ty lớn như AOL, Enron, Global Crossing, 
Sprint, Tyco và WorldCom - là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc rằng các cảnh báo trước đó của Graham 
về nhu cầu phải thường xuyên cảnh giác trở nên ngày càng quan trọng hơn bao giờ hết. Hãy cho 
phép chúng tôi đưa trở lại đây các cảnh báo đó và thảo luận về chúng dưới ánh sáng của các sự kiện 
ngày nay. 

LÝ THUYẾT SO VỚI THựC TẾ 

Graham bắt đầu phân tích ban đầu(1949) của ông về "Nhà đầu tư với tư cách là người sở hữu 
doanh nghiệp" bằng cách chỉ ra là về lý thuyết "các cố đông xét như một giai cấp là vua. Khi hành 
động như một đa số, họ có thế thuê và sa thải ban lãnh đạo và buộc họ phải hoàn toàn tuân theo ý 
chí của mình." Song trên thực tế, Graham nói: 

"Các cố đông là hoàn toàn vô tích sự. Với tư cách là một giai cấp, họ đã không thế hiện được cả 
sự thông minh lần sự cảnh giác. Họ biếu quyết như những con cừu về bất cứ cái gì mà ban lãnh đạo 
khuyến nghị, bất kế là quá trình thực thi nhiệm vụ của ban lãnh đạo có tồi tệ đến đâu... Cách duy 
nhất đế làm cho một cổ đông Mỳ trung bình thực hiện một hành động thông minh một cách độc lập 
là nổ một quả pháo dưới chân anh ta... Chúng tôi không thể cưỡng lại việc chỉ ra một thực tế có tính 
nghịch lý là Chúa Jesus có lẽ là một nhà kinh doanh thực dụng hơn nhiều so với các cổ đông 
Mỹ"[501]. 

Graham muốn bạn nhận thức được một điều rất đơn giản song lại sâu sắc đến khó tin: khi bạn 
mua một chứng khoán, bạn đã trở thành người sở hữu công ty đó. Các giám đốc của công ty đó cho 
đến tận cả tống giám đốc, đang làm việc cho bạn. Ban giám đốc của công ty đó phải chịu trách 
nhiệm trước bạn. Tiền của công ty đó thuộc về bạn. Các doanh nghiệp trong công ty đó là tài sản 
của bạn. Neu bạn không thích cái cách mà công ty đang được điều hành, bạn có quyền yêu cầu các 
nhà quản trị phải bị cách chức, các giám đốc bị thay thế hoặc tài sản phải bị bán đi. "Các cổ đông", 
Graham tuyên bố, "cần phải tỉnh giấc"[502]. 


334 



NGƯỜI SỞ HỮU THÔNG MINH 

Các nhà đầu tư ngày nay đã quên mất thông điệp của Graham. Họ đặt hầu hết nồ lực của mình 
vào việc mua chứng khoán, một chút nồ lực vào việc bán chứng khoán - và không một nồ lực nào 
cho việc sở hữu chứng khoán. "Chắc chắn", Graham lưu ý chúng ta; "có nhiều lý do ngang nhau để 
áp dụng sự thận trọng và suy xét trong cả việc là một cố đông và trở thành một cổ đông"[503]. 

Vậy bạn, với tư cách một nhà đầu tư thông minh, cần phải làm gì để là một người sở hữu thông 
minh? Graham bất đầu bằng việc nói với chúng ta rằng "chỉ có hai câu hỏi co bản mà các cố đông 
cần phải lưu tâm đến: 

1 . Ban lãnh đạo có tưong đối hiệu quả không? 

2. Các quyền lợi của một cố đông trung bình bên ngoài có được thừa nhận một cách thỏa 
đáng không?" [504]. Bạn cần đánh giá tính hiệu quả của ban lãnh đạo bằng cách so sánh mức độ lợi 
nhuận, quy mô và năng lực cạnh tranh của mỗi một công ty so với các công ty tưong tự trong ngành 
đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn kết luận là các giám đốc không đạt được hiệu quả? Khi đó thì, 
như Graham khẳng định: 

"Một số ít các cổ đông lớn sê phải nhận thức được rằng sự thay đổi là cần thiết và họ sẽ phải 
mong muốn hành động đế đạt được điều đó. Thứ hai, các cổ đông bình dân cũng phải đủ phóng 
khoáng đế đọc các tài liệu ủy nhiệm và cân nhắc các lập luận của cả hai bên. ít nhất họ cũng cần 
phải biết được là khi nào công ty của họ đã trở nên kém phát đạt và cần phải sẵn sàng yêu cầu điều 
gì đó hon là những lời nói vòng vo rào đón đế bào chữa của ban lãnh đạo đưong nhiệm. Thứ ba, 
điều có lẽ hữu ích nhất là khi các con số cho thấy một cách rõ ràng là các kết quả ở dưới mức trung 
bình, nếu việc gọi đến những "kỹ thuật gia" về kinh doanh từ bên ngoài đế lấy ý kiến về các chính 
sách và năng lực của ban lãnh đạo trở thành một thói quen[505]. 

“Tài liệu ủy nhiệm” là gì và vì sao Graham lại yêu cầu bạn đọc tài liệu đó? Trong báo cáo ủy 
nhiệm (proxy statement) của mình được gửi tới tất cả các cố đông, một công ty thông báo chuông 
trình nghị sự của cuộc họp hàng năm của công ty và cho biết chi tiết về bống lộc (compensation) và 
sở hữu chứng khoán của các thành viên hội đồng quản trị và các giám đốc, cũng như các giao dịch 
giữa những người nội bộ với công ty đó. Các cố đông được yêu cầu biểu quyết là chọn công ty kiểm 
toán nào đế kiểm tra các số sách và ai sè được làm việc tại ban giám đốc. Neu bạn sử dụng lẽ hiếu 
thông thường đế đọc tài liệu ủy nhiệm thì tài liệu đó có lẽ giống như con chim hoàng yến trong một 
mỏ than (a canary in a coal mine) - là một hệ thống cảnh báo sớm cho biết là có một cái gì đó đang 
trục trặc (xem phần đóng khung về công ty Enron dưới đây). 

ENRON ĐÃ ĐI ĐẾN KẾT THÚC(l) 

Ngược trở lại năm 1999, công ty Enron được xếp thứ bảy trong danh mục 500 công ty hàng 
đầu nước Mỳ của tạp chí Fortune. Doanh thu, tài sản và lợi nhuận của công ty năng lượng khống lồ 
này vút lên như tên lửa. 

Song điều gì xảy ra nếu như nhà đầu tư bỏ qua các con số đầy vẻ quyến rũ và lộng lầy - và chỉ 
đon giản là đặt báo cáo ủy nhiệm năm 1999 của Enron dưới kính hiến vi của lẽ hiếu thông thường? 
Dưới tiêu đề "Một số giao dịch" ("Certain Transactions"), bản báo cáo ủy nhiệm này đã tiết lộ là 
Andrew Fastow, giám đốc tài chính của Enron, là "thành viên điều hành" của hai công ty họp danh 


335 



(partnership), LJM1 và LJM2, là các công ty đã mua "các đầu tu có liên quan đến năng luợng và 
truyền thông". Và LJM1 và LJM2 đã mua từ đâu? Tại sao lại không phải từ một nơi nào khác mà lại 
từ Enron! Bản báo cáo ủy nhiệm cho biết là các công ty họp danh này đã mua 170 triệu đô la tài sản 
từ Enron- đôi khi bằng cách sử dụng tiền vay từ Enron. 

Nhà đầu tu thông minh có lẽ sẽ hỏi ngay lập tức là: 

• Các giám đốc của Enron có chấp thuận vụ dàn xếp này không? (Báo cáo ủy nhiệm nói rằng 
có). 

• Liệu Fastow có nhận đuợc một phần lợi nhuận của LJM? (Báo cáo ủy nhiệm nói rằng có). 

• Với tư cách là giám đốc tài chính của Enron, liệu Fastow có trách nhiệm phải hành động hoàn 
toàn vì lợi ích của các cổ đông của Enron? (Tất nhiên rồi). 

• Như vậy liệu Fastow có buộc lòng phải đạt được giá tối đa cho bất kỳ tài sản nào mà Enron 
bán? (Phải như vậy). 

• Song nếu như LJM trả giá cao hơn cho tài sản của Enron, liệu điều này có hạ thấp lợi nhuận 
tiềm năng của LJM - và lợi nhuận riêng của Fastow? (Rõ ràng là vậy). 

• Mặt khác, nếu LJM trả giá thấp hơn, liệu điều đó có làm tăng lợi nhuận của Fastow và các 
công ty họp danh của ông ta, song lại làm tốn hại đến lợi nhuận của Enron? (Hiến nhiên là vậy). 

• Liệu Enron có cho các công ty họp danh của Fastow vay bất kỳ số tiền nào đế mua các tài sản 
của Enron mà từ đó có thế tạo ra lợi nhuận riêng cho Fastow? (Cái gì thế?!). 

• Liệu tất cả những điều đó có tạo ra các xung đột về lợi ích cực kỳ đáng lo ngại không? 

(Không thế có một câu trả lời nào khác). 

• Vụ dàn xếp này đã nói lên điều gì về óc suy xét của các giám đốc đã chấp thuận nó? (Nó nói 
rằng bạn cần mang các đồng đô la đầu tư của bạn đi nơi khác). 

Có hai bài học thật rõ ràng nối lên từ thảm họa này: đừng bao giờ đào quá sâu vào những con 
số mà bạn đã kiểm tra lẽ hiếu thông thường của mình ngay từ cửa, mà hãy luôn luôn đọc báo cáo ủy 
nhiệm trước khi (và sau khi) bạn mua một chứng khoán. 

(ì) Tác giả chơi chữ: "đi đến kết thúc" (End-run), viết và đọc gần giống như Enron. (Chủ thích 
của người dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 

Vậy mà xét về trung bình thì có từ một phần ba đến một nửa các nhà đầu tư cá nhân đã không 
tham gia biểu quyết về các tài liệu ủy nhiệm[506]. Không biết họ có buồn đọc các tài liệu đó 
không? 

Hiểu và biểu quyết về tài liệu ủy nhiệm là điều rất cơ bản đế là một nhà đầu tư thông minh, 
cũng giống như việc theo dối tin tức và biểu quyết theo lương tâm của bạn là điều rất quan trọng để 
là một người công dân tốt. Việc bạn đang sở hữu 10% một công ty hay, với một số lượng nhỏ bé 
100 cố phiếu bạn chỉ sở hữu có 1/10 của 1% công ty đó không phải là điều quan trọng. Neu bạn 
chưa bao giờ đọc báo cáo ủy nhiệm về một chứng khoán mà bạn sở hữu, và công ty đi đến chỗ sụp 


336 



đố, người duy nhất mà bạn cần phải buộc tội là chính bản thân bạn. Neu bạn có đọc báo cáo ủy 
nhiệm và thấy những điều làm bạn lo lắng, khi đó hãy: 

• Biếu quyết chống lại tất cả các giám đốc đế cho họ thấy là bạn không chấp nhận • dự buối 
họp hàng năm và phát biếu về quyền của bạn 

• Tìm một bảng thông báo trực tuyến dành cho chứng khoán (giống như các bảng tại trang web 
http://fìnance. yahoo.com ) và tập họp các nhà đầu tư khác đế cùng tham gia vào sự nghiệp của bạn. 

Graham có một ý tưởng nữa có thế có lợi cho các nhà đầu tư ngày nay: 

"... Có một số lợi thế có thế đạt được thông qua việc lựa chọn một hoặc nhiều giám đốc chuyên 
nghiệp và độc lập. Đó phải là những người có kinh nghiệm kinh doanh rộng rãi, có cách nhìn đầy 
sáng kiến và kinh nghiệm về các vấn đề của doanh nghiệp... Họ sẽ phải đệ trình một báo cáo năm 
riêng được gửi trực tiếp cho các cổ đông, trong đó nêu quan điểm của họ về vấn đề chủ yếu mà 
những người sở hữu doanh nghiệp quan tâm: "Liệu doanh nghiệp có nên nêu các kết quả thực hiện 
cho các cổ đông bên ngoài là những người có thể kỳ vọng về điều này với một ban lãnh đạo phù 
họp? Neu không, thì tại sao - và cần phải làm gì về việc này?"[507]. 

Người ta chỉ có thế hình dung được sự sững sở mà đề xuất của Graham có thế gây ra đối với tụi 
bạn chí cốt của doanh nghiệp và tụi bạn cùng đánh golf, những kẻ đang chiếm số đông trong số các 
giám đốc "độc lập" ngày nay (chúng ta sẽ không giả định là điều này có thế gây ra sự rùng mình sợ 
hãi dọc theo sống lưng của họ, bởi vì hầu hết các giám đốc độc lập dường như là không có xưong 
sống). 

VẬY RỐT CUỘC ĐÓ LÀ TIỀN CỦA AI? 

Bây giờ xin bạn hãy nhìn vào tiêu chí thứ hai của Graham - là liệu ban lãnh đạo có hành động 
vì quyền lợi cao nhất của các nhà đầu tư bên ngoài hay không. Các giám đốc luôn luôn nói với các 
cổ đông là họ - các giám đốc - là người biết rõ nhất cần phải làm gì với tiền của công ty. Graham đã 
nhìn thấu cái trò bịp bợm này của các giám đốc: 

"Một ban lãnh đạo công ty có thế điều hành doanh nghiệp đó khá tốt nhưng lại không mang đến 
cho các cố đông bên ngoài các kết quả thỏa đáng đối với họ, bởi vì hiệu quả của ban lãnh đạo chỉ 
giới hạn vào các hoạt động chứ không mở rộng sang việc sử dụng vốn một cách tốt nhất. Mục đích 
của hoạt động có hiệu quả là sản xuất ra với chi phí thấp nhất và tìm ra được những mặt hàng có lợi 
nhuận cao nhất đế bán. Việc sử dụng vốn hiệu quả đòi hỏi là tiền của các cố đông phải được sử 
dụng dưới các dạng phù họp nhất đối với quyền lợi của họ. Đây là một vấn đề mà ban lãnh đạo, 
kiếu như vậy, không mấy quan tâm. Thực vậy, ban lãnh đạo như thế hầu như luôn chỉ muốn có 
được càng nhiều vốn càng tốt từ những người sở hữu công ty, nhằm mục đích là giảm thiếu các khó 
khăn về tài chính của chính ban lãnh đạo đó. Như vậy, một ban lãnh đạo tiêu biếu sẽ hoạt động với 
số vốn nhiều hon mức cần thiết, nếu như các cố đông cho phép điều đó - mà thường là họ cho 
phép"[508]. 

Vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, các ban lãnh đạo của các công ty công 
nghệ hàng đầu đã đầy cái quan điểm "Bố là người biết rõ nhất" này lên các thái cực mới. Lập luận 
nêu ra là kiểu như thế này: Vì sao bạn lại đòi hỏi cổ tức trong khi chúng tôi có thể đầu tư số tiền đó 
cho bạn và biến nó thành giá cố phiếu cao hon? Hãy nhìn vào cách mà chứng khoán của chúng ta 


337 



đang lên - chắng phải điều đó chứng tỏ là chúng tôi có thể biến những đồng xu của bạn thành những 
đồng đô la tốt hơn bạn hay sao? 

Thật không thế tin nổi, các nhà đầu tư đã bị lừa cả chì lần chài. "Bố biết rõ nhất" đã trở thảnh 
một nguyên tắc chỉ đạo đến mức là cho đến năm 1999, chỉ có 3,7% các công ty bán chứng kh oản 
của mình lần đầu tiên ra công chúng trong năm đó là chi trả cố tức - giảm từ mức trung bình là 
72,1% của tất cả các IPO trong những năm 1960[509]. Hãy thử nhìn xem tỷ lệ phần trăm các công 
ty chi trả cổ tức (được thể hiện bởi phần bôi đen) đang teo tóp đi như thế nào: 

Hình 19-1 Ai chỉ trả cố tức 



Nguồn: Eugene Fama và Kenneth French, “Cố tức đang biến mất", journal of Eỉnancial 
Economics, tháng 4/2001. 

Song "bố biết rõ nhất" không phải là cái gì khác ngoài sự nhảm nhí. Trong khi một số công ty 
đưa tiền của mình vào việc sử dụng họp lý thì rất nhiều công ty rơi vào hai loại khác là: các công ty 
đã hoang phí tiền đó và các công ty đó đã chất đống tiền nhanh hơn là có kh ả năng chi tiêu chúng. 

Ớ trong nhóm thứ nhất, Priceline.com đã gạch số(write off) 67 triệu đô la thua lỗ trong năm 
2000, sau khi khởi sự các kinh doanh mạo hiểm trong lĩnh vực hàng tạp hóa và xăng dầu, trong khi 
đó Amazon.com đã phá tan ít nhất là 233 triệu đô la của cải của các cổ đông bằng cách "đầu tư" vào 
các quả bom chấm[5 10] như kiểu Webvan và Ashford.com[5 1 1]. Và hai thua lỗ lớn nhất cho đến 
nay đã từng ghi nhận được - 56 tỷ đô la trong năm 2001 của JDS Uniphase và 99 tỷ đô la trong năm 
2002 của AOL Time Wamer - đã xảy ra sau khi các công ty đã chọn cách không chi trả cổ tức mà 
sát nhập với các hãng khác vào thời điểm khi các cổ phiếu của họ được định giá cao đến mức thô 
bi[512]. 

Trong nhóm thứ hai, hãy xem đến việc là công ty Oracle đã chất đống được 5 tỷ đô la tiền mặt 
vào cuối năm 2001. Cisco Systems cũng đã tích lũy được ít nhất là 7,5 tỷ đô la. Microsoữ đã chất 
một đống tiền cao như núi là 38,2 tỷ đô la - và trung bình cứ mỗi giờ lại tăng thêm 2 triệu đô la 
nữa[5 13]. Vậy thì đó có phải là kh oản tiết kiệm cho tương lai thiếu thốn đến vậy mà Bill Gates đã 
mong đợi không? 

Như vậy, các bằng chứng thực tế đã cho thấy một cách rõ ràng là nhiều công ty đã không biết 
làm cách nào đế biến số tiền thừa thãi của mình thành lợi nhuận bố sung. Bằng chứng về thống kê 
đã nói với chúng ta điều gì? 

• Nghiên cứu của các nhà quản lý tiền tệ Robert Arnott và Clifford Asness đã tìm ra là khi mà 
cổ tức hiện tại thấp thì lợi tức tương lai của công ty cũng thấp, và khi mà cổ tức hiện tại cao thì lợi 


338 


tức tương lai cũng sẽ cao. Trong các giai đoạn 10 năm, tốc độ tăng trưởng lợi tức trưng bình cao 
hơn 3,9 điểm trong trường hợp cổ tức cao so với trong trường họp cổ tức thấp[5 14]. 

• Các giáo sư môn kế toán của Đại học Columbia là Doron Nissim và Amir Ziv đã thấy rằng 
công ty nào tăng cổ tức của mình thì công ty đó không chỉ có mức sinh lợi chứng khoán cao hơn mà 
còn có "sự tăng cổ tức liên quan đến mức độ lợi nhuận trong tương lãi cao hơn trong ít nhất là bốn 
năm sau khi có sự thay đổi về cổ tức"[5 15]. 

Nói một cách ngắn gọn, hầu hết các giám đốc nói sai khi họ bảo rằng họ có thế đem tiền của 
bạn vào sử dụng tốt hơn so với bạn. Chi trả cố tức không phải là đảm bảo cho kết quả tuyệt vời, 
song điều này sẽ cải thiện mức sinh lợi của một chứng khoán tiêu biếu bằng cách giật ra khỏi tay 
các giám đốc ít nhất là một số tiền nào đó trước khi các giám đốc đó có thế hoang phí số tiền đó 
hoặc mang đi mất. 

BÁN THẤP, MUA CAO 

Thế còn lập luận rằng các công ty có thế đưa số tiền dư thừa vào sử dụng tốt hơn bằng cách 
mua lại các cố phiếu của chính mình? Khi một công ty mua lại một phần chứng khoán của mình, 
điều đó làm giảm số lượng cổ phiếu của công ty đang lưu hành. Thậm chí nếu lợi nhuận ròng của 
công ty vần giữ nguyên không thay đổi thì lợi tức trên một cổ phiếu của công ty đó sẽ tăng lên, bởi 
vì tống lợi nhuận sẽ được rải ra trên một số lượng cố phiếu ít hơn. Điều này đến lượt nó chắc sẽ làm 
tăng giá chứng khoán. Song còn tốt hơn nữa là, không giống như cổ tức, việc mua lại không bị đánh 
thuế đối với các nhà đầu tư nào không bán cổ phiếu của mình[5 16]. Như vậy, điều này làm tăng trị 
giá chứng khoán của họ mà không làm tăng số tiền thuế mà họ phải đóng. Và nếu như các cổ phiếu 
là rẻ thì việc chi ra số tiền còn dư thừa đế mua lại chúng là một sự sử dụng tuyệt vời đối với vốn của 
công ty đố[517]. 

Tất cả điều đó về lý thuyết là đúng. Song điều đáng tiếc là trong thế giới thực, việc mua lại 
chứng khoán đã đi tới chồ là nhằm phục vụ cho một mục đích chỉ có thế được mô tả là nham hiểm. 
Ngày nay khi mà khoản bảo đảm quyền chọn mua chứng khoán đã trở thành một phần bống lộc lớn 
đến vậy cho các giám đốc, nhiều công ty - đặc biệt là trong các ngành công nghệ cao - sẽ phải phát 
hành hàng trăm triệu cố phiếu đế cho các giám đốc sử dụng các quyền chọn mua đó của họ[5 18]. 
Song điều này chắc sẽ làm tăng số các cổ phiếu đang lưu hành và làm giảm lợi tức trên một cố 
phiếu. Đe làm giảm đi sự pha loãng đó các công ty đó sẽ phải quay trở lại mua hàng triệu cố phiếu 
trên thị trường mở. Tính đến năm 2000, các công ty đã chi một tỷ lệ kinh hoàng là 41,8% tống thu 
nhập ròng của mình đế mua lại chính các cố phiếu của họ - tăng từ 4,8 % năm 1 980[5 1 9] . 

Hãy nhìn xem Oracle Corp., một công ty phần mềm khống lồ. Trong khoảng thời gian từ 
1/6/1999 đến 31/ 5/2000, Oracle đã phát hành 101 triệu cố phiếu loại thường cho các giám đốc cấp 
cao của mình và thêm 26 triệu cố phiếu nữa cho các nhân viên với cái giá là 484 triệu đô la. Trong 
khi đó đế giữ cho việc sử dụng các quyền chọn trước đó không làm loãng lợi tức trên một cố phiếu 
của mình, Oracle đã chi 5,3 tỷ đô la - tức là 52% tông doanh thu của công ty trong năm đó - đê mua 
lại 290,7 triệu cố phiếu. Oracle đã phát hành chứng khoán cho những người trong nội bộ công ty ở 
mức giá trung bình 3,53 đô la trên một cố phiếu và mua lại chứng khoán đó ở mức giá trung bình là 
18,26 đô la. Bán thấp, mua cao: đây liệu có phải là một cách đế "nâng cao" giá trị cố đông[520]? 

Tới năm 2002, chứng khoán của Oracle đã rớt xuống còn không bằng một nửa mức đỉnh của nó 
trong năm 2000. Giờ đây, khi các cổ phiếu của nó đã trở nên rẻ hơn, liệu Oracle có vội vã và mua 


339 



lại nhiều chứng khoán hơn không? Trong khoảng thời gian từ 1/6/ 2001 đến 31/5/2002, Oracle đã 
cắt giảm việc mua lại của mình xuống còn 2,8 tỷ đô la, chắc là vì các giám đốc và các nhàn viên của 
công ty này đã sử dụng ít hơn các quyền chọn trong năm đó. Cũng kiếu bán thấp, mua cao như vậy 
được thấy tại vài chục công ty công nghệ khác nữa. 

Điều gì đang diễn ra ở đây? Có hai yếu tố đáng ngạc nhiên đang diễn ra: 

• Các công ty được ưu đãi về thuế khi các giám đốc và nhàn viên thực hiện các quyền chọn (mà 
IRS xem như một "chi phí bù đắp" đối với công ty)[521]. Trong các năm tài chính từ 2000 đến 2002 
chang hạn, Oracle đã kiếm được 1 ,69 tỷ đô la tiền miền giảm thuế do những người trong nội bộ 
công ty chuyến các quyền chọn thành tiền mặt. Công ty Sprint đã bỏ túi 678 triệu đô la tiền miền 
giảm thuế do các giám đốc và nhân viên của công ty này đã cất giữ được 1,9 tỷ đô la về lợi nhuận 
của các quyền chọn trong năm 1999 và năm 2000. 

• Một thành viên cấp cao của hội đồng quản trị được bống lộc lớn bằng các quyền chọn sẽ có 
quyền lợi được đảm bảo bất di bất dịch đế nghiêng về việc khuyến khích mua lại chứng khoán thay 
cho cố tức. Vì sao vậy? Do các nguyên nhân về kỹ thuật, các quyền chọn sẽ tăng về giá trị nếu như 
các dao động giá của chứng khoán càng trở nên cực điểm. Trong khi đó cố tức lại làm giảm bớt 
mức độ dao động của giá chứng khoán. Do vậy, nếu các thành viên của ban lãnh đạo tăng cố tức lên 
thì họ sẽ làm giảm giá trị các quyền chọn của chính mình[522]. 

Vậy không có gì đáng ngạc nhiên là các giám đốc điều hành sẽ thà mua lại chứng khoán chứ 
không chi trả cổ tức - bất kế là cổ phiếu có thể được định giá quá cao đến mức nào đi nữa hoặc bất 
kể là điều đó có thể phung phí nguồn lực của các cổ đông bên ngoài đến bao nhiêu đi nữa. 

GIỮ CHO CÁC QUYỀN CHỌN CỦA HỌ LUÔN MỞ 

Cuối cùng, các nhà đầu tư ngủ gật đã thả lỏng cho các công ty của họ thoải mái chi trả quá mức 
cho các thành viên ban lãnh đạo bằng các cách thức vô nguyên tắc. Năm 1997, Steve Jobs, người 
đồng sáng lập công ty máy tính Apple Computer Inc., đã quay lại công ty này với tư cách là giám 
đốc điều hành "lâm thời". Bản thân đã là người giàu có, Jobs yêu cầu nhận lương bằng tiền mặt là 1 
đô la mồi năm. Vào cuối năm 1999, đế cảm ơn Jobs vì đã phục vụ trên cương vị tống giám đốc điều 
hành "trong hai năm rưỡi qua mà không có bống lộc gì", hội đồng quản trị công ty đã tặng cho ông 
ta một chiếc máy bay phản lực Gulístream dành riêng cho ông ta, với một cái giá đối với công ty là 
chỉ có 90 triệu đô la. Trong tháng sau đó Jobs đã đồng ý bỏ từ "lâm thời" khỏi chức danh công việc 
của mình, và hội đồng quản trị lại tặng thêm cho ông ta quyền chọn đối với 20 triệu cổ phiếu (cho 
đến tận lúc đó Jobs chỉ nắm giữ cả thảy có 2 cố phiếu của Apple). 

Nguyên lý nằm phía sau việc trao tặng các quyền chọn như vậy là đế cân bằng quyền lợi của 
các thành viên ban lãnh đạo với các nhà đầu tư bên ngoài. Neu bạn là một cố đông bên ngoài của 
Apple, bạn sẽ chỉ mong muốn các giám đốc của công ty này được ban thưởng nếu chứng khoán của 
Apple mang lại lợi nhuận tuyệt đỉnh. Không có điều gì khác công bằng hơn thế đối với bạn và 
những người sở hữu khác của công ty này. Song, như John Bogle, cựu chủ tịch của các quỹ 
Vanguard, đã chỉ ra, hầu như tất cả các thành viên ban lãnh đạo đã bán ra chứng khoán mà họ nhận 
được ngay lập tức sau khi họ sử dụng các quyền chọn mua của mình. Vậy làm sao mà việc bán tống 
bán tháo hàng triệu cổ phiếu để kiếm lợi nhuận ngay lập tức lại có thể cân bằng quyền lợi của các 
thành viên ban lãnh đạo với quyền lợi của các cố đông trung thành lâu dài của công ty? 


340 



Trong trường họp của Jobs, mức chứng khoán của Apple chỉ cần tăng thêm 5% mỗi năm từ đó 
cho đến đầu năm 2010, ông ta sẽ có thế kiếm được từ các quyền chọn của mình 548,3 triệu đô la. 
Nói một cách khác, ngay cả nếu chứng khoán của Apple mang lại chưa đến một nửa mức sinh lợi 
dài hạn trung bình của toàn bộ thị trường chứng khoán, Jobs cũng sẽ bắt được một món trời cho là 
nửa tỷ đô la[523]. Liệu điều đó có cân bằng quyền lợi của ông ta với quyền lợi của các cố đông 
khác của Apple không - hay đó là sự phỉ báng lòng tin mà các cố đông của Apple đã đặt vào ban 
giám đốc?[524]. Đọc các báo cáo ủy quyền một cách cảnh giác, người sở hữu thông minh sẽ biếu 
quyết chống lại bất kỳ một kế hoạch bống lộc nào cho các thành viên ban lãnh đạo có sử dụng các 
khoản quyền chọn nhằm chuyến nhiều hon 3% tống số cổ phiếu đang lưu hành của công ty cho các 
thành viên ban lãnh đạo. Và bạn cần phải phủ quyết bất kỳ một kế hoạch nào không buộc các quyền 
chọn phải phụ thuộc vào một thước đo công bằng và kéo dài là kết quả tuyệt đỉnh - chẳng hạn như 
là kết quả thực hiện tốt hon so với một chứng khoán trung bình trong cùng lĩnh vực trong vòng ít 
nhất là 5 năm. Không một giám đốc điều hành nào xứng đáng làm cho bản thân giàu lên nếu ông ta 
tạo ra các kết quả tồi cho bạn. 

Ý KIẾN CUỐI CÙNG 

Xin hãy quay trở lại với đề xuất của Graham là các thành viên của hội đồng độc lập của mỗi 
một công ty sẽ cần phải thông báo bằng văn bản cho các cố đông là liệu doanh nghiệp có được điều 
hành một cách thỏa đáng thay mặt cho những người sở hữu thực sự của công ty hay không. Điều gì 
sẽ xảy ra nếu như các giám đốc độc lập cũng phải biện minh cho các chính sách của công ty về cố 
tức và mua lại cố phiếu? Điều gì sẽ xảy ra nếu như phải mô tả chính xác họ đã xác định như thế nào 
về việc ban lãnh đạo cấp cao của công ty không được trả luông quá cao? Và điều gì sẽ xảy ra nếu 
như tất cả các nhà đầu tư đều trở thành những người sở hữu thông minh và đều đọc báo cáo ủy 
quyền đó? 


341 



CHƯƠNG 20 


BIÊN Độ AN TOÀN, MỘT KHÁI NIỆM CHỦ CHỐT TRONG ĐẦU Tư 

Trong một câu chuyện cổ tích, những nguời thông thái cuối cùng đã rút gọn lịch sử của những 
vụ việc chết chóc thành một câu gọn là "Điều đó rồi cũng sẽ qua"[525]. Khi phải đối mặt với một 
thử thách tuơng tự nhằm chắt lọc bí quyết của một đầu tu tuyệt hảo thành hai từ, chúng tôi đã thử 
liều sử dụng phuong châm là “BIÊN ĐỘ AN TOÀN” (MARGIN OF SAFETY). Đây là sợi chỉ đỏ 
xuyên suốt qua tất cả các phân tích trên đây về phuong châm đầu tu - thuờng là rõ ràng, song đôi 
khi theo cách ít trực tiếp hon. Bây giờ hãy cho phép chúng tôi, một cách ngắn gọn, thử lần lại ý 
tuởng đó trong một lập luận kết nối với nhau. 

Tất cả các nhà đầu tu có kinh nghiệm đều thừa nhận rằng khái niệm biên độ an toàn thực chất 
là nói về sự lựa chọn các trái phiếu chắc chắn và cố phiếu ưu đãi. Chang hạn, một công ty đường sắt 
phải đạt được lợi tức gấp hon năm lần tống chi phí cố định (trước thuế thu nhập) sê phải mất một 
thời gian nhiều năm đế các trái phiếu của nó được xếp hạng là các phát hành cấp đầu tư. Năng lực 
đạt được một cách dư dả các yêu cầu về lời lãi trong quá khứ này tạo thành một biên độ an toàn, cái 
sẽ được trông vào đế bảo vệ nhà đầu tư chống lại thua lồ hoặc thất bại trong trường họp thu nhập 
ròng chịu một sự sụt giảm nào đó trong tuông lai (số dư trên mức chi phí có thế được nêu theo các 
cách khác - chang hạn, tỷ lệ phần trăm mà doanh thu hoặc lợi nhuận có thế sụt giảm trước khi sự 
cân bằng sau chi phí lãi biến mất - song ý tưởng co bản thì vần như vậy). 

Nhà đầu tư trái phiếu không kỳ vọng là lợi tức trung bình trong tuông lai cũng diễn biến giống 
như trong quá khứ; nếu anh ta tin chắc vào điều đó thì số dư yêu cầu có thế sẽ là nhỏ. Anh ta cũng 
chắng dựa vào sự suy xét của mình, ở bất kỳ mức độ có tính kiểm soát nào, đế xem là liệu lợi tức 
tưong lai có khá hon hay tồi tệ hon so với trong quá khứ; nếu anh ta làm điều đó anh ta sê phải đo 
số dư của mình theo tài khoản thu nhập đã được dự kiến một cách thận trọng, thay vì nhấn mạnh số 
dư được thế hiện trong tài liệu quá khứ. ở đây, chức năng của biên độ an toàn, về thực chất, là làm 
cho một ước tính chính xác cho tưong lai trở nên không cần thiết nữa. Neu số dư đó là lớn, thì chỉ 
cần giả định rằng lợi tức trong tuông lai sẽ không roi xuống thấp hon quá nhiều so với lợi tức trong 
quá khứ, đế một nhà đầu tư cảm thấy là mình được bảo vệ một cách thích đáng trước những thăng 
trầm của thời gian. 

Biên độ an toàn đối với trái phiếu có thế được tính toán theo cách khác, bằng so sánh tống trị 
giá của một doanh nghiệp với số nợ của nó (một tính toán tuông tự cũng có thế được thực hiện đối 
với một phát hành cổ phiếu ưu đãi). Neu một doanh nghiệp nợ 10 triệu đô la và đáng giá vào 
khoảng 30 triệu đô la ; thì vần còn chồ cho sự co lại hai phần ba giá trị - ít nhất là về lý thuyết - trước 
khi những người cầm giữ trái phiếu bắt đầu chịu lồ. Lượng giá trị dư ra này, tức là "cái đệm", so với 
mức nợ, có thế được tính gần đúng bằng cách sử dụng giá thị trường trung bình của các phát hành 
cố phiếu hạng dưới trong khoảng thời gian một số năm. Do giá chứng khoán trung bình nói chung là 
có liên quan đến sức kiếm lời trung bình, số dư của "giá trị doanh nghiệp" so với nợ và số dư của lợi 
tức so với chi phí trong hầu hết các trường họp sẽ cho các kết quả tuông tự nhau. 

Khái niệm Biên độ an toàn được áp dụng cho việc đầu tư theo giá trị cố định" cũng rất giống 
như vậy. Liệu khái niệm này có thế được đưa sang lĩnh vực cố phiếu thường hay không? Có, song 
cần thêm một vài hiệu chỉnh. 


342 



Có những trường họp trong đó một cổ phiếu thường có thế được xem là tốt bởi cổ phiếu đó có 
được một biên độ an toàn lớn ngang với số dư của một trái phiếu tốt. Chang hạn, điều này sẽ xảy ra 
khi một công ty chỉ còn có cố phiếu thường đang lưu hành mà trong các điều kiện suy thoái đang 
được bán ra với một số tiền thấp hon số tiền của trái phiếu lẽ ra có thế được phát hành một cách an 
toàn dựa trên tài sản và sức kiếm lời của công ty đó[526]. Đó đã từng là tình thế của nhiều công ty 
công nghiệp có vị thế tài chính mạnh tại các mức giá thấp của những năm 1932-1933. Trong các 
trường họp như vậy, nhà đầu tư có thế đạt được biên độ an toàn gắn với một trái phiếu, cộng với 
mọi khả năng có lợi nhuận cao hon và sự tăng giá trị của tiền gốc hiện hữu trong một cổ phiếu 
thường (Điều duy nhất mà anh ta không có được là quyền hạn về pháp luật đế yêu cầu được chi trả 
cố tức "hoặc một điều gì khác" - song đó chỉ là một bất lợi nhỏ so với các lợi thế của anh ta), cổ 
phiếu thường được mua vào trong các điều kiện như vậy sẽ cho bạn một sự kết họp lý tưởng, mặc 
dù không thường xuyên xảy ra, giữa an toàn và co hội lợi nhuận. Như một ví dụ tưong đối gần đây 
về tình huống này, chúng tôi một lần nữa xin nêu lại chứng khoán của công ty National Presto 
Industries, được bán ra với tống giá trị doanh nghiệp là 43 triệu đô la vào năm 1972. Với 16 triệu đô 
la lợi nhuận trước thuế gần đây của mình, công ty này đã có thế dề dàng hậu thuẫn cho số trái phiếu 
này. 

Trong cổ phiếu thường thông thường, được mua đế đầu tư trong những điều kiện bình thường, 
biên độ an toàn nằm ở sức kiếm lời được kỳ vọng là cao hon một cách đáng kế so với lãi suất hiện 
tại của các trái phiếu. Trong các lần xuất bản trước đây, chúng tôi đã giải thích về điểm này bằng 
các con số sau đây: 

Hãy giả định trong một trường họp điển hình rằng sức kiếm lời là 5% trên giá và lãi suất của 
trái phiếu là 4%; khi đó người mua cố phiếu sẽ có số dư trung bình năm là 5% tích lũy cho anh ta. 
Một phần số tiền dư sê được chi trả cho anh ta theo tỷ lệ cố tức; mặc dù được anh ta tiêu, số tiền đó 
được đưa vào các kết quả đầu tư toàn diện của anh ta. số chưa được phân bố còn lại sẽ được tái đầu 
tư vào doanh nghiệp theo tài khoản của anh ta. Trong nhiều trường họp, lợi nhuận tái đầu tư như 
vậy đã không được bố sung một cách tưong xứng vào sức kiếm lời và vào giá trị cổ phiếu của anh ta 
(đó chính là lý do vì sao mà thị trường có một thói quen ngang ngạnh là định giá lợi tức đã được chi 
trả cho cố tức một cách hào phóng hon nhiều so với phần lợi tức được giữ lại trong doanh 
nghiệp)[527]. Song, nếu xem xét một cách tống thế thì có sự liên quan chặt chẽ một cách họp lý 
giữa sự tăng trưởng thặng dư của công ty thông qua lợi nhuận tái đầu tư và sự tăng trưởng các giá 
trị của công ty. 

Trong một giai đoạn 10 năm, số dư điến hình của sức kiếm lời cố phiếu so với lãi suất trái 
phiếu có thế tích dồn lên đến 50% của giá đã được trả. Con số này là đủ đế cung cấp một biên độ an 
toàn rất thực - là cái trong các điều kiện thuận lợi sẽ ngăn ngừa hoặc giảm thiếu thua lồ. Neu một số 
dư như vậy hiện diện trong từng danh mục đầu tư đa dạng hóa gồm 20 cố phiếu trở lên, xác suất của 
một kết quả thuận lợi trong các "điều kiện tuông đối bình thường" sẽ trở thành rất lớn. Đó chính là 
lý do vì sao mà phưong châm đầu tư vào các cố phiếu thường có tính đại diện không cần đòi hỏi 
phải có trình độ cao về hiếu biết sâu sắc cũng như tầm nhìn trước đế có thế mang lại kết quả tốt. 

Neu như các vụ mua vào được thực hiện ở mức giá trung bình của thị trường trong một khoảng thời 
gian nhiều năm, các mức giá được trả đó phải mang trong chúng sự đảm bảo về một biên độ an toàn 
thích đáng. Nguy co đối với nhà đầu tư nằm ở chỗ anh ta tập trung vào việc mua ở các mức trên của 
thị trường, hoặc mua cố phiếu thường không có tính đại diện, là các chứng khoán có mức độ rủi ro 
cao hon mức trung bình đối với sức kiếm lời đã giảm thiếu. 


343 



Như chúng ta đã thấy, toàn bộ vấn đề đầu tư vào cố phiếu thường trong các điều kiện của năm 
1972 nằm ở một thực tế là "trong một trường họp điển hình" thì sức kiếm lời hiện nay là thấp hon 
nhiều mức 9% trên giá đã được trả[528]. Chúng ta hãy giả định là bằng cách tập trung nào đó vào 
các phát hành có hệ số nhân thấp của các công ty lớn, một nhà đầu tư phòng vệ ngày nay có thế có 
được lượng vốn cố đông ở mức gấp 12 lần lợi tức gần đây - nghĩa là với một tỷ suất lợi tức là 8,33% 
trên chi phí. Anh ta có thế kiếm được một tỷ suất cố tức vào khoảng 4 %, và như vậy anh ta sẽ có 
4,33% chi phí của mình được tái đầu tư trở lại doanh nghiệp cho tài khoản của mình. Dựa trên co sở 
này thì số dư của sức kiếm lời cố phiếu so với lãi suất trái phiếu trong một giai đoạn 10 năm chắc có 
lẽ vẫn là quá nhỏ để tạo nên một biên độ an toàn thích hợp. Vì lý do đó, chúng tôi cảm thấy là hiện 
có những rủi ro thực sự ngay cả trong một danh sách đầu tư đa dạng bao gồm toàn các cổ phiếu 
thường chắc chắn. Các rủi ro này có thế được bù đắp hoàn toàn bằng các khả năng lợi nhuận của 
danh sách đó và dĩ nhiên nhà đầu tư có thế sẽ không có lựa chọn nào khác là phải gánh chịu các rủi 
ro đó - bởi nếu không anh ta có thế gặp rủi ro lớn hon trong việc nắm giữ một khoản lợi cố định 
được chi trả với sự mất giá đều đều của đông đô la. Dù sao, nhà đầu tư vẫn có lợi khi công nhận, và 
cam chịu một cách bình thản đến mức có thể, rằng các gói ngày xưa gồm khả năng lợi nhuận tốt kết 
họp với rủi ro tới hạn nhỏ không còn có sẵn cho anh ta nữa. [529] Tuy nhiên, rủi ro trả giá quá cao 
cho chứng khoán chất lượng tốt - dù là rủi ro thực tế - không phải là nguy hiểm chính đối mặt với 
một người mua chứng khoán trung bình. Quan sát nhiều năm đã dạy chúng tôi rằng thua lồ chính 
đối với nhà đầu tư đến từ việc mua chứng khoán chất lượng thấp vào lúc mà các điều kiện kinh 
doanh thuận lợi. Người mua xem lợi tức hiện tại tốt là tưong đưong với "sức kiếm lời" và cho rằng 
sự phát đạt đồng nghĩa với sự an toàn. Vào những năm ấy, trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi cấp thấp có 
thế bán ra cho công chúng tại mức giá xấp xỉ mệnh giá, vì chúng có mức sinh lợi cao hon một chút 
hoặc có một đặc quyền chuyển đổi hấp dần một cách lừa dối. Cũng chính khi đó các cổ phiếu 
thường của các công ty không có tiếng tăm có thế được phát hành tại mức giá cao hon nhiều so với 
một đầu tư hữu hình, dựa trên sức mạnh của hai hoặc ba năm tăng trưởng tuyệt vời. 

Các chứng khoán này không tạo ra một biên độ an toàn thỏa đáng theo bất kỳ một nghĩa có thế 
được chấp nhận nào của thuật ngữ này. Sự bù đắp các chi phí lãi và các cố tức ưu đãi phải được thử 
thách trong một vài năm, bao gồm tốt nhất là cả giai đoạn kinh doanh dưới mức bình thường, chang 
hạn như trong những năm 1970-1971. Điều đó cũng thường là đúng đối với lợi tức của cố phiếu 
thường, nếu như chúng được xem như là các chỉ số của sức kiếm lời. Do vậy mà hầu hết các đầu tư 
vào lúc thuận lợi, được mua vào ở mức giá khi đẹp trời, chắc chắn sê phải chịu những sự sụt giá 
đáng lo ngại khi mà chân trời tối sầm lại - và nhiều khi còn trước cả lúc đó nữa. Nhà đầu tư cũng 
không thế trông mong một cách tin cậy vào sự hồi phục cuối cùng - mặc dù điều đó có thế xảy đến 
trong một số trường hợp nào đó - bởi anh ta chưa từng bao giờ có được một số dư thực sự an toàn 
để giúp anh ta vượt qua được con nguy khó. 

Triết lý đầu tư vào các cố phiếu tăng trưởng một phần thì song hành và một phần thì đối nghịch 
với nguyên tắc biên độ an toàn. Người mua cố phiếu tăng trưởng trông cậy vào sức kiếm lời kỳ 
vọng lớn hon sức kiếm lời trung bình được thế hiện trong quá khứ. Như vậy có thế nói là anh ta đã 
thay thế các lợi nhuận kỳ vọng đó bằng số liệu lợi nhuận trong quá khứ khi tính toán biên độ an 
toàn của mình. Trong lý thuyết đầu tư, không có một lý do tại sao lợi tức tưong lai được tính toán 
một cách cấn thận lại là một hướng dần kém tin cậy hon so với chỉ có mỗi số liệu trần trụi của quá 
khứ; thực vậy, phân tích chứng khoán đang ngày càng trở nên ưa chuộng sự định giá tưong lai được 
thực hiện một cách điêu luyện. Do vậy, cách tiếp cận cố phiếu tăng trưởng có thế cung cấp một biên 
độ an toàn cũng đáng được tin cậy như trong một đầu tư thông thường - với điều kiện là tính toán về 


344 



tương lai phải được thực hiện một cách thận trọng, và với điều kiện là nó cho thấy một số dư thỏa 
đáng so với các giá đã được trả. 

Mối nguy hiểm của một chương trình đầu tư cổ phiếu tăng trưởng chính là ở chồ này đây. Đối 
với những phát hành thuận lợi như vậy, thị trường có xu hướng đặt ra mức giá sẽ không được bảo 
hộ một cách thích đáng bởi một dự báo thận trọng về lợi tức tương lai (một quy tắc cơ bản của đầu 
tư thận trọng là tất cả các ước tính, nếu có sai khác với kết quả thực hiện trong quá khứ, phải có sai 
số ít nhất là hơi nghiêng một chút về phía hạ bớt), biên độ an toàn luôn phụ thuộc vào giá được trả. 
Số dư đó sẽ là lớn ở mức giá này, nhưng lại là nhỏ ở một mức giá khác cao hơn, nhỏ đến mức hầu 
như không tồn tại ở mức giá còn cao hơn thế nữa. Neu, như chúng tôi đã đề xuất, mức giá thị trường 
trung bình của hầu hết các cổ phiếu tăng trưởng là quá cao để có thể tạo ra được một biên độ an 
toàn thỏa đáng đối với người mua thì lúc đó một kỹ thuật đơn giản là mua vào một cách đa dạng 
trong lĩnh vực này có thế sẽ không cho một kết quả thỏa đáng. Sẽ cần phải có một trình độ đặc biệt 
về tầm nhìn trước và óc suy xét, đế các lựa chọn cá nhân thông thái có thế vượt qua được các rủi ro 
vốn hiện hữu ở mức thị trường thông thường của các phát hành như vậy xét về tống thế. 

Ý tưởng biên độ an toàn càng trở nên rõ ràng hơn khi chúng ta áp dụng nó vào phạm vi các 
chứng khoán được định giá thấp hoặc giá hời. ở đây chúng ta có theo định nghĩa, một sự chênh lệch 
có lợi giữa một bên là giá và bên kia là giá trị được nêu hoặc được định giá. Sự chênh lệch đó chính 
là biên độ an toàn. Nó tồn tại đế hấp thụ tác động của các tính toán sai hoặc các may rủi tệ hơn mức 
trung bình. Người mua các phát hành giá hời sẽ đặt trọng tâm đặc biệt vào khả năng của đầu tư đó 
có thế chịu đựng được các diễn biến bất lợi. Bởi vì trong hầu hết các trường hợp như vậy, anh ta 
không có một sự hồ hởi thực sự về các triển vọng của công ty. Thực vậy, nếu các triển vọng chắc 
chắn là tồi tệ thì nhà đầu tư sẽ thích tránh xa chứng khoán đó bất kế giá thấp đến đâu đi nữa. Song 
phạm vi của các phát hành được định giá thấp được tạo ra từ nhiều mối quan tâm - có lẽ chiếm phần 
lớn của tất cả các mối quan tâm - rằng tương lai dường như không có triển vọng nổi bật gì nhưng 
cũng chang có bất lợi gì ghê gớm. Neu các phát hành đó được mua vào với giá hời thì thậm chí một 
sự suy giảm vừa phải của sức kiếm lời không nhất thiết sẽ ngăn đầu tư đó khỏi việc cho các kết quả 
thỏa đáng. Khi đó biên độ an toàn sẽ phục vụ được đúng mục đích của nó. 

Lý thuyết về đa dạng hóa Có một sự liên hệ logic chặt chẽ giữa khái niệm biên độ an toàn và 
nguyên tắc đa dạng hóa. Cái này tương quan với cái kia. Thậm chí cả khi số dư nghiêng về phía có 
lợi cho nhà đầu tư, một chứng khoán riêng rẽ nào đó vẫn có thể cho kết quả tồi. Bởi vì số dư chỉ 
đảm bảo rằng nhà đầu tư có một cơ hội tốt hơn về lợi nhuận so với thua lồ - chứ không phải là thua 
lỗ không thế xảy ra. Song với số lượng các giao kèo như vậy tăng lên thì điều càng trở nên chắc 
chắn hơn là tống các lợi nhuận sẽ vượt tống các thua lồ. Đây chính là cơ sở đơn giản của ngành kinh 
doanh bảo hiểm. 

Đa dạng hóa là một nguyên lý đã được xác lập của đầu tư thận trọng. Bằng cách chấp nhận 
nguyên lý này một cách phố biến, các nhà đầu tư thực ra đã thế hiện sự chấp nhận của họ đối với 
nguyên tắc biên độ an toàn, mà với nó thì đa dạng hóa là một người bạn đồng hành. Điểm này được 
làm rõ hơn qua một ví dụ về số học trong đánh bài ru-lét. Neu một người đánh cược 1 đô la vào một 
con số duy nhất nào đó anh ta sẽ được trả 35 đô la lợi nhuận nếu thắng cược - song xác suất mà anh 
ta sẽ thua là 37 trên 1. Anh ta có một " biên độ an toàn" âm. Trong trường hợp của người đánh bài 
này, đa dạng hóa là điều ngu xuấn. Anh ta đánh cược vào càng nhiều con số thì xác suất anh ta 
giành một chiến thắng càng nhỏ. Neu anh ta đều đặn đánh cược 1 đô la vào tất cả các con số (kế cả 


345 



0 và 00), anh ta chắc chắn sẽ mất 2 đô la trên mỗi một lần quay bánh xe. Song giả sử người thắng 
cược nhận được 39 đô la lợi nhuận thay vì 35 đô la. Khi đó anh ta sẽ có một biên độ an toàn nhỏ 
song rất quan trọng. Do đó anh ta đánh cược càng nhiều con số, thì xác suất thắng của anh ta càng 
cao hon. Và anh ta có thế tin chắc sẽ thắng 2 đô la trên mồi một lần quay chỉ đon giản bằng cách 
đánh cược 1 đô la cho mồi số trong tất cả các con số (một cách ngầu nhiên, hai ví dụ vừa nêu thực 
sự mô tả được các vị thế tưong ứng của người choi bài và chủ nhân của bánh xe với con sốOvà 
00)[530]. Tiêu chí đầu tư so với đầu co. Do không có một định nghĩa duy nhất về đầu tư nào được 
chấp nhận rộng rãi, các chuyên gia có quyền định nghĩa chúng tùy theo ý họ muốn. Nhiều người 
trong số họ phủ nhận rằng có một sự khác biệt hữu ích và đáng tin cậy giữa các khái niệm đầu tư và 
đầu co. Chúng tôi cho rằng sự hoài nghi này là không cần thiết và có hại. Điều đó có hại vì nó giúp 
khuyến khích thiên hướng bẩm sinh của nhiều người là hướng tới tình trạng kích động và rủi ro mạo 
hiểm của đầu co trên thị trường chứng khoán. Chúng tôi đề nghị là khái niệm biên độ an toàn có thế 
được dùng đế phân biệt giữa một hoạt động đầu tư và một hoạt động đầu co. 

Có lẽ hầu hết những người đầu co đều tin rằng họ sẽ được lợi khi họ tận dụng co hội may rủi 
của mình, và do vậy có thế tự cho rằng họ có quyền có biên độ an toàn trong các vụ làm ăn. Mồi 
người trong số đó có cảm giác rằng thời điểm là thuận lợi cho vụ mua vào của anh ta, hoặc kỹ năng 
của anh ta là vượt trội so với đám đông, hoặc nhà tư vấn của anh ta hoặc hệ thống của anh ta là đáng 
tin cậy. Song các tuyên bố như vậy là không có tính thuyết phục. Chúng dựa trên sự suy xét chủ 
quan mà không được hồ trợ bởi bất kỳ một tập hợp bằng chứng có lợi nào hoặc bất kỳ một quy tắc 
lập luận có tính thuyết phục nào. Chúng tôi vô cùng nghi ngờ là liệu một người đặt cược tiền vào ý 
kiến của anh ta rằng thị trường đang đi lên hoặc đang đi xuống sẽ có bao giờ được cho là đã được 
bảo vệ bằng một biên độ an toàn theo bất kỳ một nghĩa hữu ích nào của cụm từ đó. 

Ngược lại, khái niệm biên độ an toàn của nhà đầu tư- như được phát triển ở trên trong chuông 
này - dựa trên sự lập luận số học đon giản và rõ ràng từ các số liệu thống kê. Chúng tôi cũng tin 
tưởng rằng điều này được hồ trợ một cách vững chắc bởi kinh nghiệm đầu tư thực tế. Không có một 
đảm bảo nào là cách tiếp cận định lượng có tính nền tảng này sẽ tiếp tục cho các kết quả thuận lợi 
trong các điều kiện chưa được xác định của tưong lai. Song, cũng tưong tự như vậy, không có một 
lý do xác thực nào để bi quan về điểm này. 

Như vậy tóm lại, chúng tôi nói rằng để có một đầu tư thực sự thì cần phải có sự hiện diện của 
một biên độ an toàn. Và một biên độ an toàn thực sự là một số dư có thể biếu thị được bằng các con 
số, bằng cách lập luận có tính thuyết phục và bằng cách tham khảo đến các kinh nghiệm thực sự. 

mở rộng khái niệm đầu tư Để kết thúc cuộc thảo luận của mình về nguyên tắc biên độ an toàn, 
bây giờ chúng tôi phải nêu một sự phân biệt tiếp theo giữa các đầu tư thông thường và các đầu tư 
không thông thường. Các đầu tư thông thường là phù họp đối với một danh mục đầu tư điển hình. 
Nằm dưới đề mục này luôn luôn là các phát hành trái phiếu của Chính phủ Mỹ và các cổ phiếu 
thường cấp cao, có chi trả cố tức. Chúng tôi bố sung thêm các trái phiếu của chính quyền bang và 
chính quyền thành phố cho những ai sẽ được lợi một cách đáng kể bởi các đặc điểm được miễn thuế 
của chúng. Cũng nằm trong số này là các trái phiếu doanh nghiệp chất lượng hạng nhất khi, như 
hiện nay chang hạn, chúng có thế được mua đế kiếm được lợi nhuận cao hon tưong đối nhiều so với 
các trái phiếu tiết kiệm của Hoa Kỳ. 

Các đầu tư không thông thường là các đầu tư chỉ thích họp đối với các nhà đầu tư mạnh bạo. 
Chúng bao trùm một phạm vi khá rộng. Loại rộng nhất là các cổ phiếu thường được định giá quá 


346 



thấp của các công ty hạng hai mà chúng tôi khuyến nghị nên mua vào khi ở mức giá bằng hai phần 
ba hoặc thấp hơn nữa so với trị giá đuợc công bố của chúng. Ngoài các chứng khoán đó thuờng có 
một lựa chọn rộng rãi các trái phiếu doanh nghiệp cấp trung bình và các cố phiếu ưu đãi khi chúng 
được bán ra ở mức giá bị ép thấp đến mức có thế mua được và cũng ở mức chiết khấu đáng kể so 
với giá trị hiến nhiên của chúng. Trong các trường họp này, một nhà đầu tư trung bình chắc có lẽ sẽ 
có xu hướng gọi các chứng khoán đó là đầu cơ, bởi vì trong suy nghĩ của anh ta việc các chứng 
khoán đó không được xếp hạng nhất về chất lượng cũng đồng nghĩa với việc chúng không có chất 
lượng đầu tư tốt. 

Lập luận của chúng tôi là một mức giá đủ thấp có thể chuyển một chứng khoán có chất lượng 
tầm thường thành một cơ hội đầu tư lành mạnh - với điều kiện là người mua hiếu biết, có kinh 
nghiệm và anh ta đang thực hiện một sự đa dạng hóa phù họp. Bởi vì, mức giá đủ thấp đế tạo ra 
được một biên độ an toàn lớn thì như vậy chứng khoán đó sê thỏa mãn tiêu chí đầu tư của chúng tôi. 
Minh họa bố trợ ưa thích của chúng tôi được lấy từ lĩnh vực các trái phiếu bất động sản. Trong 
những năm 1920, hàng tỷ đô la trị giá của các phát hành đó được bán ngang mệnh giá và được 
khuyến nghị rộng rãi như là các đầu tư lành mạnh. Một phần lớn các trái phiếu đó có số dư giá trị so 
với nợ quá nhỏ nên thực tế về bản chất chúng có tính đầu cơ cao. Trong cuộc suy thoái của những 
năm 1930, một số lượng khống lồ các trái phiếu đã không trả được lãi của chúng, do vậy giá của 
chúng đã suy sụp - trong một số trường họp chỉ còn dưới 10 xu trên một đô la. Vào giai đoạn đó, 
cũng chính các nhà tư vấn đã từng khuyến nghị mua chúng ở mức bằng mệnh giá là các đầu tư an 
toàn thì giờ đây đã loại bỏ chúng như những giấy tờ thuộc loại có tính đầu cơ nhất và kém hấp dần 
nhất. Song thực tế là sự mất giá khoảng 90% đã làm cho rất nhiều chứng khoán trong số này trở nên 
vô cùng hấp dần và tương đối an toàn - bởi trị giá thực đằng sau chúng gấp từ 4 đến 5 lần mức giá 
của thị trường[531]. 

Việc mua các trái phiếu đó tạo ra cái thường được gọi là "một lợi nhuận đầu cơ lớn" đã không 
ngăn cản chúng có chất lượng đầu tư thực sự ở mức giá thấp của chúng. Lợi nhuận mang tính "đầu 
cơ" là một phần thưởng cho người mua vì đã thực hiện một đầu tư khôn ngoan một cách bất thường. 
Chúng có thế được gọi một cách chính xác là các cơ hội đầu tư, bởi vì một phân tích thận trọng chắc 
hắn sẽ cho thấy là sự vượt trội của giá trị đối với giá bán đã tạo ra một biên độ an toàn lớn. Như 
vậy, chính nhóm các "đầu tư vào lúc thời tiết đẹp", mà chúng tôi tuyên bố ở trên là nguồn gốc chính 
của thua lồ nghiêm trọng đối với những người mua chứng khoán khờ dại, lại rất có thế sẽ tạo ra các 
cơ hội lợi nhuận lành mạnh cho một nhà giao dịch thành thạo là người có thế sau đó sẽ mua chúng ở 
mức giá của chính mình[532]. 

Toàn bộ phạm vi của các tình huống đặc biệt" có lẽ sê nằm trong định nghĩa của chúng tôi về 
các hoạt động đầu tư, bởi vì việc mua vào luôn luôn được dựa trên một phân tích kỳ lưỡng hứa hẹn 
về một sự hiện thực hóa lớn hơn cái giá được trả. Một lần nữa, có những nhân tố rủi ro trong mỗi 
trường họp cụ the song các nhân tố đó được tính đến trong các tính toán và được hấp thụ trong các 
kết quả chung của một hoạt động đa dạng hóa. 

Đế đưa cuộc thảo luận này tới một thái cực hợp lý, chúng tôi muốn được đề xuất là một hoạt 
động đầu tư có tính phòng vệ có thế được tạo nên bằng cách mua các giá trị vô hình được thế hiện 
bởi một nhóm các "chứng chỉ quyền mua cố phiếu thường", được bán ở mức giá thấp chưa từng có 
trong lịch sử (ví dụ này phần nào nhằm mục đích như một dạng điển hình xấu)[533]. Toàn bộ giá trị 
của các chứng chỉ quyền mua đó dựa trên khả năng có thế xảy ra là các chứng khoán có liên quan 


347 



một ngày nào đó có thể sẽ lên giá so với giá của quyền mua. Vào thời điểm hiện tại thì chúng không 
có giá trị thực hiện. Song, do toàn bộ đầu tư là dựa trên các kỳ vọng họp lý về tuông lai, sẽ là hoàn 
toàn đúng khi xét các chứng chỉ quyền mua này theo các xác suất toán học là một thị trường giá lên 
nào đó trong tuông lai sẽ tạo ra một mức tăng lớn đối với giá trị đã được nêu của chúng và giá của 
chúng. Một nghiên cứu như vậy hoàn toàn có thế đưa đến kết luận rằng còn có thế kiếm lãi trong 
các hoạt động như vậy nhiều hon so với bị thua lỗ và rằng các xác suất có một lợi nhuận tối hậu 
nhiều hon nhiều so với thua lỗ tối hậu. Neu điều đó đúng là như vậy, thì có một biên độ an toàn hiện 
diện thậm chí ngay cả trong các dạng chứng khoán không lấy gì làm hấp dần này. Một nhà đầu tư 
tưong đối mạnh bạo khi đó có thế đưa một nghiệp vụ chứng chỉ quyền mua vào một hồn họp các 
đầu tư không thông thường của mình [534]. 

Đe kết luận đầu tư là thông minh nhất khi mà nó có tính kinh doanh nhất. Thật ngạc nhiên khi 
thấy biết bao nhiêu doanh nhân có năng lực đã thử tìm cách hoạt động ở Phố Wall mà hoàn toàn 
không đếm xỉa gì đến các nguyên tắc lành mạnh mà thông qua đó họ đã từng đạt được thành công 
trong công việc kinh doanh của mình. Vậy mà mỗi một chứng khoán của doanh nghiệp có thế được 
xem xét một cách tốt nhất trước hết như là một quyền lợi sở hữu trong, hay là một yêu cầu đối với, 
một thưong vụ kinh doanh cụ thế. Và nếu một người đã định tìm kiếm lợi nhuận từ việc mua và bán 
chứng khoán thì anh ta đang dấn thân vào một công việc kinh doanh mạo hiểm của riêng mình, một 
việc có thế được tiến hành theo các nguyên tắc kinh doanh đã được chấp nhận nếu như muốn có 
được co hội thành cồng. 

Nguyên tắc đầu tiên và rõ ràng nhất trong các nguyên tắc đó là "Hãy biết là bạn đang làm gì - 
hãy biết công việc của bạn." Đối với nhà đầu tư, điều đó có nghĩa là: đừng tìm cách tạo "lợi nhuận 
kinh doanh" từ chứng khoán - tức là mức sinh lợi vượt quá thu nhập lãi suất và cố tức bình thường - 
trừ phi bạn biết rất rõ về các giá trị chứng khoán như bạn cần biết về giá trị của hàng hóa mà bạn dự 
định sản xuất hoặc buôn bán. 

Nguyên tắc kinh doanh thứ hai: "Không cho phép bất kỳ ai khác điều hành công việc kinh 
doanh của bạn, trừ phi (1) bạn có thế giám sát kết quả hoạt động của anh ta với sự thận trọng và 
hiếu biết thích đáng, hoặc (2) bạn có các lý do mạnh mẽ một cách khác thường đế đặt lòng tin tuyệt 
đối vào sự trung thực và năng lực của anh ta". Đối với nhà đầu tư, quy tắc này sẽ xác định các điều 
kiện đế anh ta cho phép một người khác quyết định làm gì với tiền của mình. 

Nguyên tắc kinh doanh thứ ba: "Không bất đầu một hoạt động - tức là sản xuất hoặc buôn bán 
một mặt hàng - trừ phi một tính toán đáng tin cậy cho thấy là hoạt động đó có một xác suất tưong 
đối cao trong việc tạo ra một lợi nhuận thích hợp. Đặc biệt, hãy tránh xa khỏi các công việc mạo 
hiểm mà ở đó bạn có rất ít thứ có thế kiếm được và rất nhiều thứ có thế mất". Đối với nhà đầu tư 
mạnh bạo, điều này có nghĩa là hoạt động vì lợi nhuận của anh ta không được dựa trên sự lạc quan 
mà là trên phép tính số học. Đối với bất cứ một nhà đầu tư nào, điều đó có nghĩa là khi anh ta giới 
hạn mức sinh lợi của mình bằng một con số nhỏ - ít nhất là như trước đây đối với trái phiếu thông 
thường hoặc cổ phiếu ưu đãi - anh ta sẽ phải đòi hỏi bằng chứng thuyết phục rằng anh ta hiện đang 
không đánh liều với một phần quan trọng trong số tiền vốn của mình. 

Quy tắc kinh doanh thứ tư có tính chất tích cực hon: "Hãy can đảm sử dụng kiến thức và kinh 
nghiệm của bạn. Neu bạn đưa ra một kết luận từ các số liệu thực tế và nếu bạn biết sự suy xét của 
bạn là họp lý, thì hãy hành động theo điều đó - ngay cả khi những người khác còn phân vân hoặc có 
ý kiến khác." (Không phải bạn đúng hay sai chỉ vì đám đông không đồng ý với bạn. Bạn đúng vì số 


348 



liệu và lập luận của bạn đúng). Tuơng tự như vậy, trong thế giới của chứng khoán, sự can đảm trở 
thành một phấm chất tối thượng sau khi bạn đã có được tri thức cần thiết và óc suy xét đã được thử 
thách. 

Thật may mắn đối với một nhà đầu tư điển hình, đế đạt được thành công thì không nhất thiết là 
anh ta phải mang tất cả các phấm chất đó vào kế hoạch của mình - miễn là anh ta giới hạn tham 
vọng trong phạm vi khả năng của mình và hạn chế các hoạt động trong phạm vi một con đường hẹp 
an toàn của đầu tư chuấn mực và phòng vệ. Đế đạt được các kết quả đầu tư vừa ý là điều dề hon 
nhiều so với hầu hết mọi người nghĩ, song đế đạt được các kết quả tuyệt vời là điều khó hon nhiều 
so với hình dung ban đầu. Phạm vi một con đường hẹp an toàn của đầu tư chuấn mực và phòng vệ. 
Đe đạt được các kết quả đầu tư vừa ý là điều dề hon nhiều so với hầu hết mọi người nghĩ, song đế 
đạt được các kết quả tuyệt vời là điều khó hon nhiều so với hình dung ban đầu. 


349 



BÌNH LUẬN VỀ CHƯƠNG 20 

“Neu như chúng ta không thể dự báo được cái không nhìn thấy trước được hoặc kỳ vọng vào 
cái không thể kỳ vọng trong một vũ trụ của vô vàn các khả năng; chúng ta có thế thấy mình nằm 
trong tay bất kỳ kẻ nào và bất kỳ điều gì không thế lập trình được, phân loại được hoặc dề dàng 
tham chiếu được”. 

- Thám tử Fox Mulder, trong phim "Hồ sơ tuyệt mật”- 

ĐIỀU ĐẦU TIÊN LÀ ĐÙNG THUA LỒ: RỦI RO LÀ GÌ? 

Bạn sẽ nhận được các câu trả lời khác nhau tùy thuộc vào ai và khi nào bạn hỏi. Trong năm 
1999, rủi ro không có nghĩa là mất tiền; nó có nghĩa là kiếm được ít tiền hơn so với những người 
khác. Điều mà nhiều người lo sợ là tình cò' gặp một ai đó tại một bươi liên hoan ngoài trời, người 
đang trở nên thậm chí giàu hon, với tốc độ thậm chí nhanh hon trước đây bằng cách kinh doanh 
trong ngày các chứng kh oán chấm com. Sau đó khá là đột ngột, vào năm 2003 thì rủi ro lại có nghĩa 
là thị trường chứng khoán vẫn cứ tiếp tục rớt cho đến khi nó quét sạch bất kỳ một vết tích nào của 
sự giàu có mà bạn vẫn đang còn có. 

HÌNH 20-1 Cái giá của thua lỗ 



ẽ 


5 




Trong khi ý nghĩa của nó có vẻ hầu như luôn thay đối và dao động giống như bản thân các thị 
trường tài chính, rủi ro có một số thuộc tính cơ bản và không thay đổi. Những người nào chấp nhận 
đánh bạc lớn nhất và kiếm được lời lãi lớn nhất tại một thị trường giá lên cũng gần như luôn luôn là 
những kẻ bị ăn đòn đau nhất tại một thị trường giá xuống chắc chắn sẽ diễn ra sau đó (việc là người 
"đúng" làm cho những kẻ đầu cơ còn nóng lòng nhận rủi ro cao hon nữa khi mà niềm tin của họ bốc 
lửa). Và một khi mà bạn mất một số tiền lớn, bạn còn phải cược lón hơn nữa chỉ để quay lại vị trí 
mà bạn vừa mới ở đó, giống như kẻ đánh bạc ở một cuộc đua hoặc ở sòng bạc liều mạng tăng gấp 
đôi số tiền cược sau mỗi một lần thua cược. Trừ phi bạn là một kẻ may mắn lạ thường, đây chính là 
đon kê cho thảm họa. Không có gì đáng ngạc nhiên, khi được yêu cầu là hãy tóm tắt mọi thứ ông đã 
học hỏi được trong sự nghiệp lâu năm làm thế nào trở thành giàu có của mình, nhà tài chính huyền 
thoại J. K. Klingenstein từ Wertheim & Co. đã trả lời một cách đơn giản: "Đừng thua lồ' [535]. Đồ 
thị hình 20-1 dưới đây cho thấy điều mà ông muốn nói: 

Hãy hình dung là bạn tìm được một chứng khoán mà bạn nghĩ rằng có thể tăng 10% mỗi năm 
ngay cả khi thị trường chỉ tăng 5% mỗi năm. Không may thay, bạn đã hăng hái đến mức trả một giá 
quá cao, và chứng khoán mất 50% giá trị của nó ngay trong năm đầu tiên. Thậm chí nếu sau đó 
chứng khoán tạo ra tỷ suất lợi nhuận gấp đôi thị trường, bạn cũng phải mất hơn 16 năm để vượt 
được thị trường - đon giản chỉ vì bạn đã chi quá cao và mất quá nhiều, ngay từ ban đầu. 

Mất một số tiền nào đó là một phần không thể tránh kh ỏi của việc đầu tư, và không có cách nào 
đế bạn tránh được điều đó cả. Song, đế là một nhà đầu tư thông minh, bạn cần phải nhận trách 


350 


nhiệm đế đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ mất hầu hết hoặc toàn bộ số tiền của mình. Nữ thần 
của cải của Ân Độ là Lakshmi thường đứng trên ngón chân, tượng bà sẵn sàng đố xuống trong nháy 
mắt, một số tín đồ của bà giữ tượng đứng yên tại chồ bằng cách buộc những sợi vải giữ pho tượng 
hoặc đóng đinh bàn chân xuống sàn nhà. Với nhà đầu tư thông minh, “ Biên độ an toàn” của 
Graham có chức năng tưong tự: Từ chối bỏ quá nhiều vào một khoản đầu tư, bạn giảm thiếu khả 
năng sự giàu có đột nhiên bị biến mất hoặc phá hủy. Hãy xem xét điều này: 

Trong 4 quý kết thúc vào tháng 12/1999, công ty JDS Uniphase corp. đã tạo ra được 673 triệu 
đô la doanh thu thuần, mà nó bị mất 313 triệu đô la, tài sản hữu hình của nó đạt 1,5 tỷ đô la. Tuy 
nhiên vào ngày 7/3/2000, cổ phiếu của chúng chạm mức 153 đô la/ 1 cổ phiếu. Tổng cộng giá thị 
trường của nó đạt 143 tỷ đô là. Tuy nhiên cũng giống như hầu hết các chứng khoán của “ Kỷ 
nguyên mới” chứng khoán này đã sụp đố. Bất cứ ai mua chứng khoán này vào ngày hôm đó và vẫn 
còn giữ nó vào cuối năm 2002 đều phải đối mặt với các triển vọng sau đây: 

Neu bạn mua JDS Uniphase corp. ở mức giá đỉnh của nó là 153,421 đô la vào ngày 7/3/2000, 
và vẫn còn giữ nó vào cuối năm 2002 (khi nó đóng cửa ở mức 2,47 đô la), bạn sẽ cần bao lâu để 
quay trở lại với giá bạn mua vào ở các mức tỷ suất lợi nhuận khác nhau? 

Thậm chí ở mức tỷ suất lợi nhuận năm khá cao là 10%, bạn cũng phải mất hon 43 năm đế hòa 
vốn đối với vụ mua vào bị định giá quá cao này! 

RỦI RO KHÔNG NẰM TRONG CÁC CHỨNG KHOÁN CỦA CHÚNG TA, MÀ NẰM 
TRONG CHÍNH CHÚNG TA 

Rủi ro tồn tại trong một chiều kích khác: trong chính bạn. Neu bạn đánh giá quá cao việc bạn 
thực sự hiếu rõ một đầu tư đến mức nào, hoặc đánh giá quá cao khả năng của bạn vượt qua được sự 
sụt giá tạm thời thì việc bạn sở hữu cái gì hoặc thị trường đang diễn biến thế nào là điều không quan 
trọng. Xét cho cùng thì rủi ro về tài chính không phải là nằm ở loại đầu tư nào, mà ở chồ bạn là nhà 
đầu tư kiếu nào. Neu bạn muốn biết rủi ro nào đang thực sự tồn tại, hãy đi đến buồng tắm gần đó 
nhất và bước đến trước tấm gưong. Đấy, chính cái rủi ro đang từ trong gưong nhìn lại bạn đấy. 

Trong lúc bạn đang nhìn vào chính bản thân mình trong gưong, bạn cần phải cảnh giác với 
những điều gì? Nhà tâm lý học đoạt giải Nobel Daniel Kahneman giải thích hai yếu tố đặc trưng 
cho các quyết định đúng: 

• "Sự tin tưởng được chứng nhận tốt" (tôi có hiếu đầu tư này rõ như tôi nghĩ là tôi hiếu?). 

• "Sự ân hận đã được dự đoán chính xác" (tôi sẽ phản ứng như thế nào nếu phân tích của tôi té 
ra là sai?). 

Đe xác định xem liệu sự tin tưởng của bạn đã được định cỡ đúng mức chưa, hãy nhìn vào 
gưong và tự hỏi mình: "Xác suất phân tích của tôi đúng là bao nhiêu?". Hãy suy nghĩ một cách thận 
trọng qua các câu hỏi sau: 

• Tôi có được bao nhiêu kinh nghiệm? Thành tích theo dõi của tôi về các quyết định tưong tự 
trong quá khứ như thế nào? 

• Thành tích theo dõi tiêu biếu của những người khác đã từng thử nghiệm điều này trong quá 
khứ như thế nào?[537]. 


351 



• Neu như tôi đang mua vào, thì có ai đó đang bán ra. Liệu có khả năng xảy ra là tôi biết điều gì 
đó mà người (hoặc công ty) kia không biết? 

• Neu như tôi đang bán ra, thì có ai đó đang mua vào. Liệu có khả năng xảy ra là tôi biết điều gì 
đó mà người (hoặc công ty) kia không biết? 

• Tôi đã tính toán là khoản đầu tư này cần phải tăng cao bao nhiêu để tôi có thể hòa vốn sau khi 
trừ thuế và chi phí giao dịch của mình? 

Tiếp theo đó, hãy nhìn vào gưong đế tìm xem liệu bạn có phải là loại người đã dự đoán đúng 
được sự ân hận của bạn. Hãy bắt đầu bằng cách hỏi: "Liệu tôi có hiếu hết được các hậu quả nếu 
phân tích của tôi hóa ra là sai?". Hãy trả lời câu hỏi này bằng cách xem xét các điểm sau đây: 

• Nếu tôi đúng, tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền. Song nếu tôi là sai thì điều gì sẽ xảy ra? 

Dựa trên kết quả thực hiện trong quá khứ của các đầu tư tưong tự, liệu tôi có thế bị mất bao nhiêu? 

• Tôi có các đầu tư nào khác sẽ giúp tôi vượt qua khó khăn nếu như quyết định này té ra là sai? 
Liệu tôi đã đang cầm giữ các chứng khoán, trái phiếu, hoặc các quỹ với thành tích lên giá đã được 
xác minh trong khi loại đầu tư mà tôi đang xem xét xuống giá? Liệu tôi có đặt quá nhiều vốn của 
mình trong sự rủi ro bằng đầu tư mới này không? 

• Kh i tôi bảo với chính mình "Mi có sức chịu đựng rủi ro cao", làm sao mà tôi biết được? Tôi 
đã từng bao giờ mất rất nhiều tiền cho một đầu tư chưa? Điều đó đã được cảm nhận như thế nào? 

Tôi đã mua thêm, hay tôi đã thoát ra? 

• Liệu tôi có chỉ dựa vào sức mạnh ý chí của riêng bản thân đế ngăn mình khỏi sự hoảng loạn 
không đúng lúc? Hoặc liệu tôi đã kiếm soát được hành vi của mình từ trước bằng cách đa dạng hóa 
khi ký một hợp đồng đầu tư và tính bình quân chi phí đô la? 

Bạn cần phải luôn nhớ rằng, theo lời của nhà tâm lý học Paul Slovic, "rủi ro được pha chế từ 
một liều lượng ngang nhau của hai thành phần - xác suất và hệ quả"[538]. Trước khi bạn đầu tư, bạn 
cần phải đảm bảo là bạn đã đánh giá một cách hiện thực về xác suất bạn sẽ đúng, và bạn sẽ phản 
ứng như thế nào đối với hậu quả khi bạn sai. 

VÁN CƯỢC CỦA PASCAL 

Nhà triết học về đầu tư Peter Bernstein lại có một cách khác đế tống kết về việc này. Ông quay 
trở lại với Blaise Pascal, nhà toán học và thần học Pháp vĩ đại (1623-1662), người đã sáng tạo ra 
một thực nghiệm về tư duy, trong đó một người theo thuyết bất khả tri sẽ phải đánh cược là liệu 
Chúa Trời có tồn tại hay không. Vật cược mà người này phải đặt vào ván cược đó là tư cách đạo 
đức của anh ta trên đời này; phần thưởng cuối cùng trong ván bài này là số phận linh hồn của anh ta 
ở thế giới bên kia. Trong ván cuợc này, Pascal quả quyết "lý lẽ không thể xác định được" khả năng 
Chúa Trời có tồn tại không. Việc Chúa Trời có tồn tại hay không tồn tại thì chỉ có đức tin, chứ 
không phải lý lẽ, mới có thế trả lời được câu hỏi đó. Tuy nhiên, trong khi xác suất trong ván cược 
của Pascal là trò may rủi năm đúng năm sai, thì hệ quả lại hoàn toàn rõ ràng và hết sức chắc chắn. 
Như Bemstein giải thích: 

Giả sử là bạn hành động như thế là Chúa đang tồn tại và bạn có một cuộc sống đầy phấm hạnh 
và kiêng khem, trong khi thực tế là không có Chúa. Bạn sẽ phải từ bỏ một số thú vui trong cuộc 


352 



sống, song cũng sẽ có một số phần thưởng. Bây giờ giả sử là bạn hành động như thế là Chúa không 
tồn tại và bạn sống một cuộc đời đầy tội lồi, ích kỷ và nhục dục trong khi trên thực tế Chúa lại tồn 
tại. Bạn có thế đã được hưởng vui thú và những cảm giác hồi hộp trong khoảng thời gian tưong đối 
ngắn ngủi của cuộc đời mình, song khi mà ngày phán xét đến thì bạn sẽ gặp phải phiền toái 
lơn[539]. 

Bemstein kết luận: "Khi đưa ra các quyết định trong những điều kiện bất định, hệ quả sẽ áp đảo 
xác suất. Chúng ta không bao giờ biết được tưong lai". Do vậy, như Graham đã nhắc nhở bạn trong 
mỗi chuông của cuốn sách này, nhà đầu tư thông minh cần phải tập trung không chỉ vào việc có 
được một phân tích đúng. 

Bạn cũng cần phải đảm bảo chống lồ nếu phân tích của bạn hóa ra là sai - ngay cả các phân tích 
tốt nhất cũng sai ít nhất là vào một thời điểm nào đó. Xác suất của việc thực hiện ít nhất là một sai 
lầm tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời đầu tư của bạn hầu như bằng 100% và nó hoàn toàn 
vượt ra ngoài sự kiểm soát của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm soát được hệ quả của việc mình sai. 
Nhiều "nhà đầu tư" đã đặt hầu như toàn bộ số tiền của mình vào các chứng khoán chấm com trong 
năm 1999, một điều tra trực tuyến đối với 1.338 người Mỳ do tạp chí Money thực hiện năm 1999 đã 
cho thấy là gần một phần mười trong số họ đã đặt ít nhất là 85% số tiền của mình vào các chứng 
khoán Internet. Bằng cách bỏ qua lời kêu gọi của Graham về biên độ an toàn, những người này đã 
chọn bên sai trong ván cược của Pascal. Chắc chắn là họ biết xác suất của việc mình đúng, nhưng 
họ đã không làm gì đế bảo vệ mình chống lại hậu quả của việc mình sai. 

Chỉ đơn giản là bằng cách giữ cho các cổ phiếu của bạn thường xuyên được đa dạng hóa, và từ 
chối ném tiền vào các kiểu mốt điên cuông nhất, mới nhất của Ngài Thị trường, bạn có thể đảm bảo 
được rằng hậu quả của các sai lầm của bạn sẽ không bao giờ trở thảnh thảm họa. Bất kế là Ngài Thị 
trường quăng vào bạn cái gì, bạn sẽ luôn có thế nói, với một sự tin chắc lặng lẽ, rằng: "Điều đó rồi 
cũng sẽ qua đi”. 


353 



TÁI BÚT 

Chúng tôi biết rất rõ hai thành viên tham gia công ty hợp danh đã trải qua một phần lớn cuộc 
đời của họ điều hành các quỹ của riêng họ và quỳ của những nguời khác tại Phố Wall. Một số kinh 
nghiệm khắc nghiệt đã dạy họ rằng an toàn và cấn thận thì tốt hơn là cố tìm cách vơ đuợc tất cả tiền 
bạc trên thế gian này. Họ đã xác lập một cách tiếp cận tuơng đối độc đáo đối với các hoạt động 
chứng khoán kết họp đuợc các khả năng lợi nhuận tốt với các giá trị lành mạnh. Họ tránh xa bất cứ 
cái gì mà có vẻ nhu đuợc định giá quá cao và tống đi khá nhanh chóng các phát hành nào lên cao 
đến mức mà họ cảm thấy không còn hấp dần nữa. Danh mục đầu tu của họ luôn khá đa dạng, với 
trên một trăm các phát hành khác nhau. Bằng cách đó, họ đã thực hiện đuợc khá tốt qua nhiều năm 
trồi sụt trên thị truờng chung; họ đạt đuợc mức lợi nhuận trung bình khoảng 20% một năm trên số 
vốn nhiều triệu đô la mà họ đã tiếp nhận đế quản lý, và các khách hàng của họ rất hài lòng với kết 
quả[540]. 

Vào năm xuất bản cuốn sách này lần đầu tiên, một cơ hội đuợc mời chào đối với quỹ của hai 
thành viên họp danh này là mua một nửa cổ phần của một doanh nghiệp đang tăng truởng. Do một 
số nguyên nhân, ngành công nghiệp này lúc đó không hấp dần đuợc Phố Wall, vì vậy vụ này đã bị 
khá nhiều hãng chứng khoán từ chối. Song cặp thành viên hợp danh đó lại rất ấn tuợng bởi những 
triển vọng của công ty này; điều có ý nghĩa quyết định đối với họ là mức giá vừa phải xét theo 
tuơng quan với lợi tức hiện tại và giá trị tài sản. Hai thành viên đó đã thực hiện vụ mua lại công ty 
này, với tống trị giá tính theo đô la là bằng khoảng một phần năm quỹ của họ. Họ đã trở nên gắn bó 
chặt chẽ với một quyền lợi kinh doanh mới mà sau đó đã khá phát đạt[541]. 

Thực sự là doanh nghiệp này đã thế hiện tốt đến nồi là giá cố phiếu của nó đã tăng tới hơn 200 
lần hoặc hơn nữa so với mức giá đã đuợc trả cho một nửa cố phần ban đầu. Mức tăng này đã bỏ xa 
tăng truởng thực sự về lợi nhuận, và gần nhu là ngay từ ban đầu sự chào giá có vẻ nhu quá cao xét 
theo các tiêu chuấn đầu tu của chính các thành viên họp danh. Song do họ coi công ty này nhu một 
loại "doanh nghiệp gia đình", nên họ vẫn tiếp tục duy trì mức độ sở hữu cố phiếu khá lớn bất chấp 
sự tăng giá ngoạn mục. Khá nhiều nguời tham gia vào các quỹ của họ cũng đã làm như vậy, và 
những người đó đã trở thành các triệu phú thông qua việc nắm giữ cổ phần chỉ trong một doanh 
nghiệp đó cộng với các công ty con sau đó được hình thành[542]. 

Trớ trêu thay, tống các lợi nhuận sinh ra từ riêng quyết định đầu tư này đã vượt xa tống của tất 
cả các đầu tư khác được thực hiện suốt 20 năm với các hoạt động trải rộng khắp trong các lĩnh vực 
chuyên môn hóa của các thành viên họp danh này, trong đó có biết bao nhiêu khảo sát, suy ngầm 
cân nhắc, và các quyết định cá nhản không đếm xuế. 

Liệu ở đây có các bài học nào về câu chuyện giá trị này đối với nhà đầu tư thông minh? Một 
bài học hiến nhiên là có vài cách khác nhau đế làm ra tiền và giữ tiền ở Phố Wall. Một bài học khác, 
không hiến nhiên đến thế, là một cơ hội may mắn, hoặc một quyết định khôn ngoan tuyệt đỉnh - liệu 
chúng tôi có thế nêu chúng một cách riêng rẽ? - có thế còn đáng giá hơn cả đời nồ lực làm việc của 
một người làm công ăn lương[543]. Song phía sau sự may mắn đó hay là quyết định cốt tử đó chắc 
hắn là thường tồn tại một nền tảng chuẩn bị và một năng lực có tính kỷ luật. Bạn cần phải xác lập 
được chồ đứng và được thừa nhận ở một mức độ cần thiết, đủ đế các cơ hội này sẽ đến gõ vào cánh 
cửa của chính bạn. Bạn phải có phương tiện, sự suy xét và lòng can đảm đế tận dụng được lợi thế 
của các cơ hội đó. 


354 



Tất nhiên, chúng tôi không thể hứa hẹn một trải nghiệm đầy ngoạn mục tương tự như vậy cho 
tất cả các nhà đầu tư thông minh, những người vẫn luôn vừa thận trọng vừa cảnh giác qua suốt 
nhiều năm. Chúng tôi cũng chưa có ý định kết thúc bằng một khau hiệu của J. J. Raskob mà chúng 
tôi đã chế giễu ngay từ đầu: "Bất cứ ai cũng có thế giàu có". Song những cơ hội thú vị có rất nhiều 
trong sân chơi tài chính, và nhà đầu tư thông minh cũng như nhà đầu tư mạnh bạo cần phải có khả 
năng tìm được cả sự hứng thú lần lợi nhuận trong trò xiếc nhộn nhạo này. Sự hồi hộp là điều được 
đảm bảo chắc chắn. 

BÌNH LUẬN TÁI BÚT 

Đầu tư thành công là phải quản lý được rủi ro chứ không phải tìm cách tránh rủi ro. Thoạt nhìn, 
khi bạn thấy Graham đưa 25% tiền quỳ của ông vào một chứng khoán duy nhất, bạn có thế nghĩ 
rằng ông đang đánh bạc một cách liều lĩnh bằng tiền của các nhà đầu tư của mình. Song sau đó khi 
bạn vỡ lẽ là Graham đã xác định một cách cân thận là ông có thê thanh lý GEICO đê có được ít nhât 
là số tiền ông đã trả đế mua nó thì điều trở nên rõ ràng là Graham đã chấp nhận một rủi ro tài chính 
rất nhỏ. Nhưng ông lại cần một sự can đảm rất lớn đế nhận lãnh một rủi ro về mặt tâm lý của một 
ván cược lớn đến như vậy vào một chứng khoán vô danh đến như vậy[544]. 

Các đầu đề lớn ngày nay chứa đầy những sự kiện khủng khiếp và những rủi ro không giải quyết 
được: cái chết của thị trường giá lên những năm 1990, tăng trưởng kinh tế trì trệ, gian lận doanh 
nghiệp, các bóng ma của khủng bố và chiến tranh. "Các nhà đầu tư không thích sự không chắc 
chắn", một nhà chiến lược thị trường ngay lúc này đây đang nói lên bống xuống trầm trên một kênh 
TV tài chính hoặc một tờ báo ra ngày hôm nay. Song các nhà đầu tư chưa từng bao giờ thích sự 
không chắc chắn cả, vậy nhưng đó lại là một điều kiện cơ bản nhất và dai dắng nhất của thế giới đầu 
tư. Nó đã luôn tồn tại và nó sẽ luôn tồn tại. về cốt lõi, "không chắc chắn" và " đầu tư " là các từ 
đồng nghĩa. Trong thế giới thực, chưa từng có một người nào được phú cho khả năng nhìn thấy rằng 
một thời điểm cụ thế nào đó là thời điểm tốt nhất đế mua chứng khoán. Không có niềm tin cứu rỗi 
vào tương lai, thì không một ai có thế đầu tư được cả. Đe là một nhà đầu tư, bạn cần phải là một 
người tin vào ngày mai tốt đẹp hơn. 

Là người có học thức nhất trong các nhà đầu tư, Graham thích câu chuyện về Ulysses, được kế 
qua thơ của Homer, Alíred Tennyson và Dante. Trong giai đoạn cuối của cuộc đời mình, Graham 
đã rất thích thú một cảnh trong Địa ngục của Dante, khi Ulysess mô tả việc tạo cảm hứng cho đội 
thủy thủ của mình chèo thuyên tới các vùng biến phía Tây vuợt ra ngoài cống Hercules: 

"Hỡi anh em, ta đã đến phía tây Sau khi vượt qua trăm ngàn nguy khốn. Nay chỉ còn lại chặng 
đường không dài. 

Hướng đang đi đó là chặng còn lại Theo kinh nghiệm, đi về hướng Mặt trời Đen thế giới chưa 
từng có người ở. 

Hãy nhớ rằng: ta dòng dõi cao sang. Không sinh ra đế sống đời phàm tục. Mà vì tri thức, lòng 
dũng cảm, ta sinh". 

Các chiến hữu, sau những lời ngắn đó đều náo nức tiếp tục cuộc hành trình. Không một ai có 
thể dừng được họ. 


355 



Họ quay mũi tàu về phía rạng đông. Mái chèo nhu cánh, bay trong điên dại[545]. Đầu tu cũng 
là một cuộc phiêu lưu; tưong lai tài chính luôn là một thế giới chưa được thông tỏ. Với Graham là 
người dần đường của bạn, hành trình đầu tư trong suốt cả cuộc đời bạn cũng sẽ an toàn và tin cậy 
cho dù nó phiêu lưu. 


356 



PHỤ LỤC I 

Những nhà siêu đầu tu là: Graham-và-Doddsvirlle, Warren E. Buffet (Ghi chủ của người biên 

tập). 

Bài viết này là một bản đã đuợc biên tập ghi lại cuộc nói chuyện tại Đại học Columbia vào năm 
1984, kỷ niệm năm muơi năm ra đời cuốn Phân tích chứng khoán, do Benjamin Graham và David 
L. Dodd viết. Cuốn sách chuyên môn này đã lần đầu tiên giới thiệu những ý tuởng mà sau này đuợc 
phố biến trong Nhà đầu tu thông minh. Bài viết của Buffet trình làng một nghiên cứu lôi cuốn về 
cách các học trò của Graham đã sử dụng phuong pháp đầu tu theo giá trị của Graham đế hiện thực 
hóa sự thành công phi thuờng trên thị truờng chứng khoán. 

Phuong pháp "tìm kiếm các giá trị có biên độ an toàn đáng kế so với mức giá" của Graham và 
Dodd đã lồi thời chua? Nhiều giáo su viết sách giáo khoa ngày nay sẽ bảo nó lỗi thời rồi. Họ lập 
luận rằng thị truờng chứng khoán rất hiệu quả; tức là, mức giá phản ánh tất cả những gì đuợc biết về 
các triển vọng của công ty và về tình trạng của nền kinh tế. Các nhà lý thuyết đó cho rằng không có 
chứng khoán nào bị đánh giá thấp, vì có những nhà phân tích chứng khoán thông minh sử dụng mọi 
thông tin có đuợc đế đảm bảo là các mức giá luôn phù họp. Những nhà đầu tu nào duờng nhu thắng 
đuợc thị truờng năm này qua năm khác chỉ là gặp may. "Neu các mức giá phản ánh đúng thông tin 
có đuợc thì kiếu đầu tư tinh thông lão luyện này sẽ bị loại trừ", một trong những tác giả sách giáo 
khoa ngày nay đã viết. 

Vâng, có thế lắm. Nhưng tôi muốn trình bày cho các bạn thấy một nhóm nhà đầu tư từ năm này 
qua năm khác đã đánh thắng chỉ số 500 chứng khoán của Standard & Poor's. Giả định rằng họ làm 
vậy chỉ nhờ vận may thì ít ra cũng đáng xem xét. Điều quan trọng trong việc xem xét này là tất cả 
những người đánh thắng này đều rất quen thuộc với tôi và được nhận định trước là những nhà đầu 
tư thượng thặng, lần nhận định gần nhất xuất hiện từ hon mười lăm năm trước. Neu thiếu điều kiện 
này - tức là nếu tôi chỉ vừa mới tìm kiếm trong hàng nghìn bản số liệu đế chọn vài cái tên cho bạn 
sáng nay - thì tôi sẽ khuyên bạn ngừng đọc tại đây. Tôi cũng xin nói thêm rằng tất cả các bản số liệu 
này đã được kiếm toán. Và tôi xin nói thêm nữa rằng tôi biết nhiều người đã đầu tư với các nhà 
quản lý này, và những tờ séc mà những người tham gia ấy nhận qua các năm đó khóp với số liệu đã 
công bố. 

Trước khi chúng ta bắt đầu việc xem xét này, tôi muốn bạn hãy hình dung một cuộc thi tung 
đồng xu tầm cỡ quốc gia. Giả sử rằng chúng ta đánh thức 225 triệu người Mỳ dậy vào sáng mai và 
bảo tất cả họ mồi người đặt cược một đô la. Họ đi ra vào buổi sáng lúc mặt trời mọc, và tất cả dự 
đoán kết quả tung đồng xu. 

Nếu họ gọi đúng mặt sấp mặt ngửa của đồng xu, họ sẽ thắng được một đô la từ những người 
gọi sai. Mỗi ngày những người thua cuộc đều bị loại ra, và vào ngày hôm sau mức cược tăng lên vì 
tất cả những khoản thắng trước đó đều được đưa ra cược. Sau mười lần tung vào mười buối sáng, sẽ 
có khoảng 220.000 người ở Mỳ gọi đúng mười lần tung liên tiếp. Mồi người trong số họ sẽ có 
khoảng hon 1.000 đô la. 

Giờ nhóm này chắc sẽ trở nên hoi phong mũi về điều này, bản chất con người là vậy. Họ sẽ cố 
khiêm tốn, nhưng ở các buối tiệc cốc-tai thỉnh thoảng họ sê hé lộ cho những người khác giới hấp 
dần kỹ thuật của mình là gì, và những hiếu biết sâu sắc nào mà họ đem đến cho lĩnh vực tung xu. 


357 



Giả sử rằng những người thắng cuộc nhận được phần thưởng xứng đáng từ những người thua, 
và trong mười ngày nữa chúng ta sẽ có 215 người đã gọi đúng 20 lần tung xu liên tiếp và những 
người, bằng trò thi thố này, biến một đô la thành một khoảng hon 1 triệu đô la một chút. Sẽ có 225 
triệu đô la bị thua và cũng sẽ có 225 triệu đô la được thắng. 

Tới lúc ấy, nhóm này sẽ thật sự mất hết sự ung dung điềm tĩnh. Họ chắc sẽ viết những cuốn 
sách về "Cách mà tôi đã biến một đô la thành một triệu trong hai mươi ngày làm việc với ba mưoi 
giây mồi sáng". Tệ hon nữa, họ chắc sẽ bắt đầu bay khắp đất nước đế tham dự những buối hội thảo 
về cách tung xu hiệu quả và bắt đầu tấn công các giáo sư hoài nghi với câu hỏi: "Neu đó là việc 
không thế thực hiện được, thì tại sao chúng tôi có tới 215 người?” 

Nhưng rồi một giáo sư trường kinh doanh nào đó chắc sẽ đủ khiếm nhã đế nói ra thực tế là nếu 
có 225 triệu con đười ưoi tham gia vào một trò tuông tự như vậy thì kết quả cũng gần như nhau - 
215 con đười ưoi tự cao tự đại với 20 lần tung thắng liên tiếp. 

Tuy nhiên, tôi sẽ cãi rằng có một số sự khác biệt quan trọng trong những ví dụ mà tôi sắp trình 
bày. Trước hết là, nếu (a) bạn lấy 225 con đười ưoi được phân bố đại loại đều như dân số Mỳ; nếu 
(b) còn 2 1 5 con thắng còn lại sau 20 ngày; và nếu (c) bạn thấy rằng 40 con đến từ một vườn thú cụ 
thế nào đó ở Omaha, thì bạn sẽ chắc là mình sắp phát hiện ra điều gì đó. Vậy là chắc bạn sê đi hỏi 
người trông nom vườn thú xem anh ta cho chúng ăn gì, xem chúng có những bài tập đặc biệt gì 
không, chúng đọc những cuốn sách gì, và còn những chuyện khác có trời mới biết. Tức là; nếu bạn 
tìm thấy sự tập trung khác thường của sự thành công, bạn có lẽ sê muốn biết xem mình có thế nhận 
định sự tập trung của các đặc điểm bất thường có thế là những yếu tố nguyên nhân. 

Sự điều tra khoa học thường đi theo khuôn mầu như vậy. Neu bạn đang cố gắng phân tích 
những nguyên nhân có thể của một loại ung thư hiếm - với chẳng hạn 1 .500 ca một năm ở Mỳ - và 
bạn phát hiện thấy rằng 400 ca đã xảy ra ở một thị trấn nhỏ khai thác mỏ ở bang Montana, thì bạn sẽ 
trở nên rất quan tâm tới nguồn nước ở đó hay nghề nghiệp của những người bị bệnh, hay các biến 
số khác. Bạn biết rằng không phải ngẫu nhiên mà có tới 400 người tập trung trong một khu vực nhỏ. 
Bạn không nhất thiết phải biết các yếu tố nguyên nhân, nhưng bạn sè biết cần tìm chúng ở đâu. 

Tôi đồng ý với bạn rằng có những cách khác đế xác định một căn nguyên ngoài địa lý. Ngoài 
căn nguyên địa lý ra, còn có một thứ mà tôi gọi là căn nguyên trí tuệ. Tôi nghĩ bạn sẽ thấy là một 
con số không cân đối những người tung xu thành công trong thế giới đầu tư đến từ một ngôi làng trí 
tuệ rất nhỏ có thế được gọi là Graham-và-Doddsville. Sự tập trung những người thắng không thế 
giải thích đon giản bằng sự ngẫu nhiên này có thế được lần tìm về tới ngôi làng trí tuệ đó. 

Có thế tồn tại những điều kiện khiến cả sự tập trung như vậy cũng trở nên không quan trọng. 
Biết đâu 100 người chỉ đon giản là đang bắt chước dự đoán của một nhân vật vô cùng thuyết phục 
nào đó. Khi anh ta bảo mặt ngửa, 100 người làm theo đã tự động nói theo như vậy. Neu người dần 
đầu đó là một trong 215 người còn lại cuối cùng thì việc 100 người đến từ cùng một nguồn gốc trí 
tuệ chang nói lên điều gì. Đon giản là ta sẽ chỉ đang nhận dạng một trường họp như cả trăm trường 
họp khác mà thôi. Tưong tự như vậy, giả sử rằng bạn sống trong một xã hội gia trưởng mạnh và tất 
cả các gia đình ở Mỳ đều, nói cho thuận tiện, có mười thành viên. Hãy giả sử thêm nữa rằng văn 
hóa gia trưởng mạnh đến nồi khi 225 triệu người dân vào cuộc vào ngày đầu tiên đó mỗi thành viên 
trong gia đình đều nói theo lời dự đoán của ông bố. Giờ đây, vào cuối thời kỳ 20 ngày, bạn sẽ có 
215 người thắng cuộc, và bạn sè thấy rằng họ chỉ đến từ 21,5 gia đình. Một số người ngây tho sẽ 


358 



cho rằng điều này chỉ ra một yếu tố di truyền vĩ đại để giải thích việc tung xu thành công. Nhung tất 
nhiên, điều đó sẽ chang có ý nghĩa gì cả vì đơn giản nó chỉ có nghĩa là bạn không có 2 1 5 cá nhàn 
thắng cuộc, mà là có 21,5 gia đình đuợc phân bố ngẫu nhiên đã thắng cuộc. 

Trong nhóm những nhà đầu tu thành công mà tôi muốn xem xét, có một vị "gia truởng" trí tuệ 
chung là Ben Graham. Nhung những nguời con đã đi từ ngôi nhà của vị "gia truởng" trí tuệ này đã 
dự đoán các lần "tung xu" của mình rất khác nhau. Họ đã đến những nơi khác nhau, bán và mua 
những chứng khoán và công ty khác nhau, nhung họ lại có một bản ghi kết quả tổng hợp không thể 
giải thích đơn giản chỉ bằng sự cơ hội ngẫu nhiên. Nó chắc chắn không thế đuợc giải thích bằng 
nguyên nhân là họ đang dự đoán các lần tung xu giống hệt nhau vì có một thủ lĩnh ra hiệu cho họ dự 
đoán. Thủ lĩnh chỉ đặt ra lý thuyết trí tuệ cho việc đua ra những quyết định dự đoán sấp ngửa, còn 
mỗi học trò đã tự quyết định cách thức áp dụng lý thuyết riêng cho mình. 

Chủ đề trí tuệ chung của những nhà đầu tư đến từ Graham-và-Doddsville là: họ tìm kiếm sự 
khác biệt giữa giá trị của một doanh nghiệp và giá của những mảnh nhỏ của doanh nghiệp đó trên 
thị trường. Điều cốt lõi là họ khai thác những sự khác nhau này mà không có sự quan tâm của nhà 
lý luận thị trường hữu hiệu xem chứng khoán này được mua vào thứ Hai hay thứ Năm, tháng 1 hay 
tháng 7, v.v. Nhân tiện, khi những nhà kinh doanh mua các doanh nghiệp - chính là những gì các 
nhà đầu tư của Graham & Dodd đang làm thông qua phương tiện là các chứng khoán có thế mua 
bán trên thị trường - tôi không nghĩ rằng nhiều người sẽ nhồi vào quyết định mua của mình ngày 
tháng mà giao dịch sẽ diễn ra. Neu việc một doanh nghiệp được mua vào thứ Hai hay thứ Sáu chang 
có gì khác nhau, tôi thấy khó mà hiếu tại sao các nhà học thuật lại đầu tư quá nhiều thời gian và 
công sức đế xem nó có gì khác không khi mua những mảnh nhỏ của cùng những doanh nghiệp ấy. 
Các nhà đầu tư của Graham & Dodd, không cần nói cũng biết, không bàn đến hệ số beta, mô hình 
định giá vốn đầu tư, hay hiệp phương sai trong mức sinh lời của các chứng khoán. Đó không phải 
những chủ đề mà họ quan tâm. Thật vậy, hầu hết mọi người trong số họ sẽ gặp khó khăn khi phải 
định nghĩa những khái niệm đó. Các nhà đầu tư chỉ đơn giản tập trung vào hai biến số: giá và giá trị. 

Tôi luôn thấy rất lạ là có biết bao nhiêu các nghiên cứu được hình thảnh từ động thái của giá và 
số lượng, những thứ mà các nhà phân tích biếu đồ quan tâm. Bạn có thế tưởng tượng được việc mua 
cả một doanh nghiệp chỉ vì giá của doanh nghiệp đó đã lên đáng kế trong tuần trước và tuần trước 
nữa? Tất nhiên, lý do mà nhiều nghiên cứu được tạo thành từ những biến số giá và số lượng là vì 
ngày nay, trong thời đại máy tính, có một nguồn dữ liệu gần như vô tận về chúng. Không hẳn là vì 
những nghiên cứu này hữu dụng; đơn giản là vì dữ liệu có ở đó và các nhà học thuật đã chăm chỉ 
làm việc để học các kỳ thuật toán học cần để xử lý chúng. Một khi học được những kỹ thuật này, sẽ 
là tội lỗi nếu không sử dụng chúng, kế cả khi việc sử dụng không có ích lợi hay tác hại gì. Như một 
người bạn đã nói, với một người có cây búa, thì tất cả mọi thứ đều trông giống cái đinh. 

Tôi nghĩ nhóm người mà chúng ta đã nhận biết qua một ngôi nhà trí tuệ chung rất đáng để 
nghiên cứu. Ảy vậy mà, mặc cho tất cả những nghiên cứu học thuật về tác động của những biến số 
như giá, số lượng, tính thời vụ, quy mô vốn hóa, v.v, đối với kết quả hoạt động chứng khoán, không 
có sự quan tâm nào được thế hiện rõ ràng đối với việc nghiên cứu những phương pháp của nhóm 
tập trung khác thường những người thắng cuộc theo định hướng giá trị này. 

Tôi bắt đầu nghiên cứu các kết quả này bằng cách quay trở lại với nhóm bốn người của chúng 
tôi, những người đã từng làm việc ở công ty Graham-Nevvman từ năm 1954 đến hết năm 1956. Chỉ 
có bốn người - tôi không chọn những tên này từ hàng nghìn tên khác. Tôi đã yêu cầu được làm việc 


359 



không lương ở công ty Graham-Nevvman sau khi tôi học lớp của Ben Graham, nhưng ông lại từ 
chối tôi với lý do là tôi được định giá quá cao. ông ấy coi cái giá trị này nghiêm túc quá đi thôi! Sau 
nhiều lần nài nỉ, cuối cùng ông đã thuê tôi. Có ba thành viên họp danh (partner) và cả bốn chúng tôi 
đều ở mức "quê mùa", cả bốn người đã rời khỏi công ty trong khoảng từ năm 1955 đến năm 1957 
khi công ty chấm dứt hoạt động, và có thế lần theo bản ghi kết quả của ba người. 

Ví dụ đầu tiên (xem bảng 1, trang 609-610) là Walter Schloss. Walter chưa từng học đại học, 
nhưng đã học một khóa của Ben Graham vào buổi tối ở Học viện Tài chính New York. Walter đã 
rời khỏi Graham-Newman vào năm 1955 và đã đạt được một bản ghi kết quả được đưa ra ở đây sau 
28 năm. 

BẢNG 1: Walter J. Schloss 


360 



Năm 

Lợi nhuận tổng 
thể của s & p 
gôm cả cô 
tức (%) 

Lợi nhuận tõng 
thê’ mồi năm 
của WJS Ltd 
Partners (%) 

Lợi nhuận tổng 

thê mỗi năm 
của WJS 
Partnership 

(%) 



1956 

7,5 

5,1 

6,8 

Lợi nhuận gộp 28,25 
năm của Standard & 

Poor's 

887,2% 

1957 

-10,5 

-4,7 

-4,7 



1958 

42,1 

42,1 

54,6 

Lợi nhuận gộp 28,25 
năm của WJS Limited 
Partners 

6678,8% 

1959 

12,7 

17,5 

23,3 



1960 

-1,6 

7,0 

9,3 

Lợi nhuận gộp 28,25 
năm của WJS 
Partnership 

23104,7% 

1961 

26,4 

21,6 

28,8 



1962 

-10,2 

8,3 

' 

11,1 

' 

Tỷ suất gộp hằng năm 
trong 28,25 năm của 

Standard & Poor's 

■ 

8,4% 

■ 



Tỷ suất gộp hàng năm 
trong 28,25 năm của 16,1% 
WJS Limited Partners 


Tỷ suất gộp hàng nỗm 
trong 28,25 năm của 
WJS Partnership 


21,3% 


Trong lịch sử của mình, công ty 
hợp danh WJS Partnership đã sở 
hữu trên 800 phát hành và tại 
hằu hết các thời điểm đã có ít 
nhất là 100 vị thế chứng khoán 
(positien). Tài sản có hiện tại dưới 
sự quản lý là vào khoảng 45 triệu 
đô la. Chênh lệch giữa mức sinh 
lời của WJS Partnership và mức 
sinh lời của WJS Ltd Partners 
(dạng hợp danh trách nhiệm hữu 
hạn) là do sự phân bố tới thành 
viên hợp danh trách nhiệm vô 
hạn để quản lý. 


361 

















BẢNG 1: Walter J. Schloss (tiếp) 


Năm 

Lợi nhuận 

Lợi nhuận 

Lợi nhuận 


tông thê 

tông thể mỗi 

tông thê mỗi 


của s & p 

năm của WJS 

nãm của WJS 


gôm cá cõ 

Ltd Partners 

Partnership 


tức (%) 

(%) 

(%) 

1969 

- 7,5 

- 9,0 

- 9,0 

1970 

2,4 

- 8,2 

- 8,2 

1971 

14,9 

25,5 

28,3 

1972 

19,8 

11,6 

15,5 

1973 

- 14,8 

- 8,0 

- 8,0 

1974 

- 26,6 

- 6,2 

- 6,2 

1975 

36,9 

42,7 

52,2 

1976 

22,4 

29,4 

39,2 

1977 

- 8,6 

25,8 

34,4 

1978 

7,0 

36,6 

48,8 

1979 

17,6 

29,8 

39,7 

1980 

32,1 

23,3 

31,1 

1981 

6,7 

18,4 

24,5 

1982 

20,2 

24,1 

32,1 

1983 

22,8 

38,4 

51,2 

1984 

2,3 

0,8 

1,1 

Quý 




1 





Đây là những gì mà "Adam Smith"[546] - sau khi tôi kể cho anh ta về Walter - đã viết về 
Walter trong cuốn Siêu tiền tệ (1972): 


362 




Anh ta không có kết nối hay tiếp cận nào tới các thông tin có ích. hầu như không ai trên Phố 
Wall biết anh ta và anh ta không được cung cấp ý tưỏng gì. Anh ta nhìn vào những con số trong các 
cuốn hướng dần và gửi thư xin các báo cáo hàng năm, và có lẽ chỉ thế mà thôi. 

Khi giới thiệu tôi với [Schloss], Warren cũng đã, như tôi nghĩ, miêu tả anh ta. "Anh ta không 
bao giờ quên rằng mình đang xử lý tiền của người khác và điều này củng cố ác cảm thông thường 
của anh ta đối với sự thua lồ". Anh ta hoàn toàn chính trực và có cách nhìn thực tế về mình. Tiền 
đối với anh ta là thực và chứng khoán cũng là thực - từ đó tạo ra sự cuốn hút đối với nguyên tắc " 
biên độ an toàn". 

Walter đã đa dạng hóa rất nhiều và hiện đang sở hữu hon 100 đầu chứng khoán. Anh ta biết 
nhận dạng những chứng khoán bán ở mức thấp hon nhiều so với giá trị của chúng cho người sở hữu 
tư. Và anh ta chỉ làm có vậy thôi. Anh ta không lo rằng hiện giờ có phải là tháng 1 hay không, anh 
ta không lo rằng hôm nay có phải thứ Hai hay không, anh ta không lo rằng năm nay có phải năm 
bầu cử không. Anh ta chỉ nói đon giản là, nếu một công ty trị giá một đô la và tôi có thế mua nó với 
giá 40 xu thì có thế sẽ có điều tốt đẹp xảy đến với tôi. Và anh ta cứ làm như vậy, hết lần này qua lần 
khác. Anh ta sở hữu nhiều chứng khoán hon tôi nhiều - và anh quan tâm tới bản chất nền tảng của 
doanh nghiệp ít hon tôi nhiều: tôi không có mấy ảnh hưởng tới Walter. Đó là một trong những điểm 
mạnh của Walter; chang ai có mấy ảnh hưởng đối với anh ta. 

Trường hợp thứ hai là Tom Knapp, người cũng đã làm việc ở công ty Graham-Newman cùng 
với tôi. Tom đã học chuyên ngành hóa học ở Đại học Princeton trước khi tham gia chiến tranh; khi 
trở về sau chiến tranh, anh ta thành một kẻ lang thang bãi biển. Rồi một ngày anh ta đọc được rằng 
Dave Dodd dạy một khóa buổi tối về đầu tư ở Đại học Columbia. Tom học khóa này theo hình thức 
không lấy tín chỉ, và anh ta trở nên quan tâm tới môn này đến nỗi anh ta đi đăng ký vào Trường 
kinh doanh của Đại học Columbia, và anh ta đã có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA). Ngẫu 
nhiên thay, 35 năm sau, tôi đã đi tìm Tom để kiểm chứng một số thông tin được ghi ở đây và tôi lại 
thấy anh ta ở bãi biến. Điếm khác biệt duy nhất là giờ anh ta sở hữu cái bãi biến đó! 

Vào năm 1968, Tom Knapp và Ed Anderson, cũng là học trò của Graham, cùng với một hoặc 
hai người có cùng chí hướng đã thành lập công ty Tweedy, Browne Partners và các kết quả đầu tư 
của họ được nêu trong bảng 2. Công ty Tweedy, Brown đã tạo dựng được một kết quả như vậy với 
sự đa dạng hóa rất rộng. Thỉnh thoảng họ mua quyền sở hữu kiếm soát các doanh nghiệp, nhưng kết 
quả của các đầu tư thụ động thì cũng ngang với kết quả của các đầu tư kiểm soát. BÁNG 2: 
Tweedy, Browne Inc. 


363 



Giai đoạn 
kết thúc 

vào 30/9 

Dow s & p 

Jones* 500* 

(%) (%) 

Toàn bộ 
TBK (%) 

Bộ phận hợp 
danhTNHH 

TBK (TBK 

Limited 

Partners) 

(%) 

1968 (9 
tháng) 

6,0 8,8 

27,6 

22,0 

1969 

-9,5 -6,2 

12,7 

10,0 

1970 

-2,5 -6,1 

-1,3 

-1,9 

1971 

20,7 20,4 

20,9 

16,1 

1972 

11,0 15,5 

14,6 

11,8 

1973 

2,9 1,0 

8,3 

7,5 

1974 

-31,8 -38,1 

1,5 

1,5 

1975 

36,9 37,8 

28,8 

22,0 

1976 

29,6 30,1 

40,2 

32,8 

1977 

-9,9 -4,0 

23,4 

18,7 

1978 

8,3 11,9 

41,0 

32,1 

1979 

7,9 12,7 

25,5 

20,5 

1980 

13,0 21,1 

21,4 

17,3 

1981 

-3,3 2,7 

14,4 

11,6 

1982 

12,5 10,1 

10,2 

8,2 

1983 

44,5 44,3 

35,0 

28,2 

Tổng tỷ suất 
lợi nhuận 
15,75 năm 

191,8% 238,5% 

1661,2% 

936,4% 

Tỷ suất gộp hằng năm trong 1 5,75 
năm của Standard & Pooi^s 

7,0% 

Tỷ suất gộp hằng năm trong 1 5,75 
năm của bộ phận hợp danh TNHH 

TBK (TBK Limited Partners) 

16,0% 

Tỷ suất gộp hằng năm trong 1 5,75 
năm của toàn bộ TBK 

20,0% 


364 




Bao gồm cả cố tức được chi trả cho cả chỉ số tống hợp Standard & Poor's 500 và chỉ số 
trung bình công nghiệp Dow Jones. 

Bảng 3: Mô tả thành viên thứ ba trong nhóm, người đã lập nên công ty họp danh Buffett 
Partnership vào năm 1957. Điều tốt nhất mà anh ta đã làm là rời khỏi đó năm 1969. Ke từ đó theo 
một nghĩa, Berkshire Hathaway đã là sự tiếp tục của công ty họp danh đó xét theo vài khía cạnh. 
Không có một chỉ số nào tôi có thế đưa ra cho bạn mà tôi cảm thấy là có thế đánh giá chính xác về 
việc quản lý đầu tư ở Berkshire. Nhưng tôi nghĩ là dù bạn xem xét nó thế nào, nó cũng là khá thảnh 
công. 

BẢNG 3: Buffett Partnership, Ltd. 


365 



Năm 

Kết quả 
tổng thể 
từ Do\v 

Két quả cúa 
Buffet 
Partnership 

Két quả của bộ 
phận hợp danh 
TNHH 
(Limited 
Partner s) 

(%) 

(%) 

(%) 

1957 

-8,4 

10,4 

9,3 

1958 

oo 

40,9 

32,2 

1959 

20,0 

25.9 

20,9 

1960 

-6,2 

22,8 

is'6 

1961 

22,4 

45,9 

35Ị9 

1962 

-7,6 

139 

11,9 

1963 

20,6 

38,7 

30,5 

1964 

18J 

27. s 

22 3 

1965 

14,2 

47,2 

36,9 

1966 

-15,6 

20,4 

16,8 

1967 

19,0 

35^9 

2 SA 

1968 

7,7 

58,8 

45,6 

1969 

-11,6 

6,8 

6,6 

Trên co sỡ cộng dòn hoặc gộp. kết quả sẽ là: 

1957 

-8,4 

10,4 

9,3 

1957-58 

26,9 

55,6 

44,5 

1957-59 

52,3 

95^9 

74 .7 

1957-60 

42 9 

140,6 

107,2 

1957-61 

749 

251,0 

181,6 

1957-62 

6L6 

299*8 

215,1 

1957-63 

9A,9 

454,5 

311,2 

1957-64 

131,3 

608,7 

402,9 

1957-65 

164,1 

943,2 

588,5 

1957-66 

122^9 

1156,0 

7042 

1957-67 

165,3 

1606^9 

932,6 

1957-68 

185,7 

261 o’ó 

1403,5 


Bảng 4 cho thấy bản ghi kết quả của quỹ Sequoia Fund, đuợc quản lý bởi một nguời mà tôi 
đã gặp vào năm 195 1 ở lóp học của Ben Graham là Bill Ruane. Sau khi học ở Truờng kinh doanh 
của Đại học Harvard, anh ta đã đến Phố Wall. Rồi anh ta nhận ra rằng mình cần phải đuợc đào tạo 
kinh doanh thực sự nên anh ta đã đến học khóa của Ben ở Đại học Columbia, noi chúng tôi đã gặp 
nhau vào năm 1951. Bản ghi kết quả của Bill từ năm 1951 đến 1970 khi làm việc với những luợng 
tiền tuông đối nhỏ là tốt hon nhiều so với trung bình. Khi tôi chấm dứt Buffet Partnership, tôi đã đề 
nghị Bill xem liệu anh ta có thể lập ra một quỳ để "ôm" tất cả các thành viên hợp danh chúng tôi, do 
đó anh ta đã lập ra Sequoia Fund. Anh ta lập ra nó vào một thời điếm rất tệ, ngay khi tôi thôi việc. 
Anh ta đi thắng vào thị truờng hai giá và vào tất cả những khó khăn đuợc tạo ra đối với kết quả hoạt 
động tuơng đối của các nhà đầu tư theo định hướng giá trị. Tôi rất vui lòng mà nói rằng những 


366 


thành viên họp danh của tôi, với mức độ đáng ngạc nhiên, không chỉ ở lại với anh ta mà còn thêm 
tiền vào, và các kết quả tốt đẹp đã đuợc thế hiện. 

BẢNG 4: Sequoia Fund, Inc. 


367 



Năm 

Thay đòi hàng năm theo 
%** 


Sequoia 
Fund (%) 

Chỉ số 8<p 500 

*(%) 

1970 (từ 15/7) 

12,1 

20,6 

1971 

13,5 

14,3 

1972 

3,7 

18,9 

1973 

-24,0 

-14,8 

1974 

-15,7 

-26,4 

1975 

60,5 

37,2 

1976 

72,3 

23,6 

1977 

19,9 

-7,4 

1978 

23,9 

6,4 

1979 

12,1 

18,2 

1980 

12,6 

32,3 

1981 

21,5 

-5,0 

1982 

31,2 

21,4 

1983 

27,3 

22,4 

1984 (Quý 1) 

-1,6 

-2,4 

Toàn bộ giai đoạn 

775,3% 

270,0% 

Tỷ suất lợi nhuận gộp 
hằng năm 

17,2% 

10,0% 

Cộng 1% phí quản lý 

1,0% 


Tổng tỷ suất lợi nhuận 
đâu tư 

18,2% 

10,0% 


368 




* Bao gồm cả cố tức (và phân bố lãi vốn trong trường hợp của Sequoia Fund) được xét như 
thế là đã được tái đầu tư. 

** Các con số này là hơi khác một chút so với các con số của s&p trong bảng 1 bởi sự khác 
nhau trong việc tỉnh toán cố tức được tái đầu tư. 

Không có cái nhìn vuốt đuôi vào quá khứ nào ở đây cả. Bill là nguời duy nhất mà tôi gợi ý cho 
các thành viên họp danh của mình, và tôi nói tại thời điểm đó nếu anh ta đạt đuợc mức lợi thế bốn 
điểm một năm so với chỉ số Standard & Poor's, thì đó sè là kết quả đáng nể. Bill đã đạt đuợc nhiều 
hon thế, làm việc với số tiền ngày càng lớn. Điều này khiến mọi việc khó khăn hon. Quy mô là cái 
neo của hiệu quả hoạt động. Không có gì nghi ngờ về điều này. Điều này không có nghĩa là bạn 
không thế hoạt động tốt hon trung bình nếu bạn trở nên lớn hon, nhung có nghĩa là số du giảm 
xuống. Và nếu có bao giờ bạn đạt đến mức quản lý hai nghìn tỉ đô la, và đó lại chính là tống giá trị 
vốn cổ đông của cả một nên kinh tế, thì bạn đừng nghĩ rằng mình có thể hoạt động khá hon trung 
bình! 

Tôi cần phải nói thêm rằng với những số liệu mà chúng ta đã xem, trong cả khoảng thời gian đó 
hầu nhu không có sự trùng lặp nào trong các danh mục đầu tu này. Đây là những nguời chọn chứng 
khoán dựa trên sự chênh lệch giữa giá và giá trị, nhung họ lựa chọn rất khác nhau. Các cổ phần lớn 
nhất của Walter là những công ty bề thế nhu Hudson Pulp & Paper, Jeddo Highland Coal và New 
York Trap Rock Company, và tất cả những cái tên khác tự dung đến trong đầu những nguời đọc 
ngẫu nhiên những trang báo kinh doanh. Các lựa chọn của Tweedy Browne có độ nổi tiếng thấp hon 
mức đó nhiều. Mặc khác, Bill lại làm việc với những công ty lớn. Sự trùng lặp giữa các danh mục 
đầu tu này là rất, rất thấp. Những số liệu kết quả này không phản ánh hiện tuợng một nguời xuớng 
dự đoán sấp ngửa và năm muoi nguời khác nhất loạt hô theo anh ta. 

Bảng 5 là bản ghi kết quả của một nguời bạn của tôi, một nguời tốt nghiệp từ Trường Luật 
Harvard và đã thành lập một công ty luật lớn. Tôi tình cờ gặp anh ta vào khoảng năm 1960 và bảo 
anh ta là làm luật như một thú tiêu khiến thì được, nhưng anh ta còn có thế làm khá hon thế. Anh ta 
đã lập nên một công ty hợp danh khác hoàn toàn so với của Walter. Danh mục đầu tư của anh ta tập 
trung vào rất ít đầu chứng khoán, do đó số liệu kết quả của anh dề biến động hon nhiều nhưng nó 
cũng dựa trên cùng một phưong pháp chiết khấu giá trị như vậy. Anh ta sẵn sàng chấp nhận những 
đỉnh cao hon và thung lũng thấp hon trong kết quả hoạt động, và anh ta là một người mà toàn bộ 
tinh thần dồn vào sự tập trưng, với những kết quả đã được thế hiện ra. Nhân thế, số liệu này thuộc 
về Charlie Munger, thành viên họp danh của tôi khá lâu cùng hoạt động trong Berkshire Hathaway. 
Tuy nhiên, khi anh ta điều hành công ty họp danh của mình, danh mục đầu tư của anh ta khác hắn 
của tôi và của những người khác được nêu trên đây. 


369 



BANG 5: CHARLES MUNGER 


Năm 

Mass. Inv. Trust 

(%) 

Investors stock 

(%) 

Lehman 

(%) 

Tri-Cont. 

(%) 

Dow 

(%) 

Toàn bộ công ty hợp 
danh (%) 

Limited Partners 

(%) 

Kết quả năm (1) 

1962 

-9,8 

-13,4 

-14,4 

-12,2 

-7,6 

30,1 

20,1 

1963 

20,0 

16,5 

23,8 

20,3 

20,6 

71,7 

47,8 

1964 

15,9 

14,3 

13,6 

13,3 

18,7 

49,7 

33,1 

1965 

10,2 

9,8 

19,0 

10,7 

14,2 

8,4 

6,0 

1966 

-7,7 

-9,9 

-2,6 

-6,9 

-15,7 

12,4 

8,3 

1967 

20,0 

22,8 

28,0 

25,4 

19,0 

56,2 

37,5 

1968 

10,3 

8,1 

6,7 

6,8 

7,7 

40,4 

27,0 

1969 

-4,8 

-7,9 

-1,9 

0,1 

-11,6 

28,3 

21,3 

1970 

0,6 

-4,1 

-7,2 

-1,0 

8,7 

-0,1 

-0,1 

1971 

9,0 

16,8 

26,6 

22,4 

9,8 

25,4 

20,6 

1972 

11,0 

15,2 

23,7 

21,4 

18,2 

8,3 

7,3 

1973 

-12,5 

-17,6 

-14,3 

-21,3 

-23,1 

-31,9 

-31,9 

1974 

-25,5 

-25,6 

-30,3 

-27,6 

-13,1 

-31,5 

-31,5 

1975 

32,9 

33,3 

30,8 

35,4 

44,4 

73,2 

73,2 


Bảng 6 là bản ghi kết quả của một người là bạn của Charlie Munger - cũng là một người không 
học trường kinh doanh - anh ta tốt nghiệp chuyên ngành toán ở Đại học Nam Caliíomia (USC). Anh 
ta đến làm việc ở hãng IBM sau khi tốt nghiệp và làm người bán hàng cho IBM trong một thời gian. 
Sau khi tôi đến gặp Charlie, Charlie đã đến gặp anh ta. Đây là kết quả của Rick Guerin. Từ năm 
1965 đến 1983, so với lợi nhuận tống họp của s&p là 3 16 phần trăm, Rick đã có 22.200 phần trăm, 
một con số mà, chắc là vì anh không được đào tạo kinh doanh, anh ta coi là quan trọng về mặt thống 
kê. 


BÁNG 6: Paciílc Partners, Ltd. 


















Năm 

Chỉ sõ s 

& p 500 

(%) 

Kết quả của hợp danh 
TNHH (Limited 
Partnership) (%) 

Kểt quả của 
toàn bộ 
Partnership 
(%) 

1965 

12,4 

21,2 

32,0 

1966 

-10,1 

24,5 

36,7 

1967 

23,9 

120,1 

180,1 

1968 

11,0 

114,6 

171,9 

1969 

-8,4 

64,7 

97,1 

1970 

3,9 

-7,2 

-7,2 

1971 

14,6 

10,9 

16,4 

1972 

18,9 

12,8 

17,1 

1973 

-14,8 

-42,1 

-42,1 

1974 

-26,4 

-34,4 

-34,4 

1975 

37,2 

23,4 

31,2 

1976 

23,6 

127,8 

127,8 

1977 

-7,4 

20,3 

27,1 

1978 

6,4 

28,4 

37,9 

1979 

18,2 

36,1 

48,2 

1980 

32,3 

18,1 

24,1 

1981 

-5,0 

6,0 

8,0 

1982 

21,4 

24,0 

32,0 

1983 

22,4 

18,6 

24,8 

Lợi nhuận gộp 19 năm của Standard 
8í Poor's 

316,4% 

Lợi nhuận gộp 19 năm của bộ phận 
hợp danh TNHH Paciíic 

5530,2% 

Lợi nhuận gộp 19 năm của toàn bộ 
hợp danh Pacific 

22200,0% 

Tỷ suất gộp hằng năm trong 19 năm 
của Standard 8t PooCs 

7,8% 

Tỷ suất gộp hằng năm trong 19 năm 
cúa bộ phận hợp danh TNHH Paciĩic 

23,6% 

Tỷ suất gộp hằng năm trong 19 năm 
của toàn bộ hợp danh TNHH Pacitic 

32,9% 


371 




Một thông tin bố sung: tôi thấy rất lạ thường là ý tưởng mua những tờ đô la với chỉ 40 xu sẽ 
hấp dần người ta ngay lập tức hoặc là hoàn toàn không hấp dần một chút nào. Nó giống như là việc 
tiêm chủng vậy. Neu nó không lôi cuốn một người ngay lập tức thì tôi thấy rằng bạn có thế thuyết 
phục anh ta hàng năm trời và chỉ cho anh ta thấy nhiều số liệu, nhưng vẫn chang được tích sự gì. Họ 
không thế nắm bắt được khái niệm đó, dù nó đon giản đến vậy. Một người như Rick Guerin, không 
được đào tạo bài bản về kinh doanh, lại hiếu ngay phưong pháp đầu tư theo giá trị và anh ta áp dụng 
nó sau đấy năm phút. Tôi chưa từng thấy ai lại chuyển đổi dần dần sang phưong pháp này trong 
quãng mười năm cả. Hình như nó không phải là vấn đề chỉ số IQ hay đào tạo học thuật. Nó là sự 
nhận dạng ngay tức thì, hoặc không chấp nhận gì hết. 

Bảng 7- là bản ghi kết quả của Stan Perimeter. Stan tốt nghiệp ngành đào tạo toàn diện[547] ở 
Đại học Michigan, và là một thành viên họp danh trong công ty quảng cáo Bozell & Jacobs. Chúng 
tôi tình cờ lại ở cùng một tòa nhà ở Omaha. Vào năm 1965, anh ta nhận thấy rằng tôi có một doanh 
nghiệp tốt hon anh ta, nên anh ta đã bỏ nghề quảng cáo. Một lần nữa, chỉ mất năm phút đế Stan đến 
với phưong pháp giá trị. 

BANG 7: Perimeter Investments 


372 



Năm 

Toàn bộ PIL 

(%) 

Hợp danh 
TNHH (%) 



1/8-31/12/65 

40,6 

32,5 

Tổng tỷ lệ lợi nhuận của Hợp danh từ 1/8/1965 đến 31/10/ 

1983 

4277,2% 

1966 

6,4 

5,1 

Tỷ lệ lợi nhuận của bộ phận hợp danh TNHH từ 1/8/1965 
đến 31/10/1983 

2309,5% 

1967 

73,5 

58,8 

Tỷ suất lợi nhuận gộp hằng năm của toàn bộ hợp danh 

23,0% 

1968 

65,0 

52,0 

Tỷ suất lợi nhuận gộp hằng năm của toàn bộ của bộ phận 
hợp danh TNHH 

19,0% 

1969 

-13,8 

-13,8 

Chỉ số trung bình công nghiệp DowJones ngày 31/7/1965 

882 

1970 

-6,0 

-6,0 

Chỉ số trung bình công nghiệp DowJones ngày 31/10/1983 

1225 

1971 

55,7 

49,3 

Tỷ suất lợi nhuận gộp xấp xỉ của DJIA kể cả cổ tức 

7% 

1972 

23,6 

18,9 



1973 

-28,1 

-28,1 



1974 

-12,0 

-12,0 



1975 

38,5 

38,5 



1/1-31/10/76 

38,2 

34,5 



1/11/76-31/ 

10/77 

30,3 

25,5 



1/11/77-31/ 

10/78 

31,8 

26,6 



1/11/78-31/ 

10/79 

34,7 

28,9 



1/11/79-31/ 

10/80 

41,8 

34,7 



1/11/80-31/ 

10/81 

4,0 

3,3 



1/11/81-31/ 

10/82 

29,8 

25,4 



1/11/82-31/ 

10/83 

22,2 

18,4 




Perimeter không sở hữu những gì Walter Schloss sở hữu. Anh ta không sở hữu những gì Bill 
Ruane sở hữu. Đây là những bản ghi kết quả đuợc tạo lập một cách độc lập. Nhung mồi lần 
Perimeter mua chứng khoán thì đó là vì anh ta đang nhận đuợc giá trị cao hơn cho số tiền mà anh ta 
trả. Đó là điều duy nhất anh ta nghĩ tới. Anh không nhìn vào các mức dự đoán lợi tức hàng quý, anh 
ta không nhìn lợi tức của năm sau, anh ta không nghĩ xem hôm nay là ngày nào của tuần, anh ta 
không quan tâm về đến nghiên cứu đầu tu từ bất cứ chồ nào nói gì, anh ta không quan tâm về xung 
luợng giá cả, số luợng, hay bất cứ điều gì khác. 

Anh ta đơn giản chỉ hỏi: Doanh nghiệp này có giá trị thế nào? 


373 











Bảng 8 và bảng 9 là bản ghi kết quả của hai quỹ hưu trí mà tôi từng làm việc. Chúng không 
được chọn từ hàng chục quỹ hưu trí mà tôi từng làm việc; chúng là hai quỹ duy nhất mà tôi đã gây 
ảnh hưởng. Trong cả hai trường hợp, tôi đã hướng họ đến những nhà quản lý có định hướng giá trị. 
Rất, rất ít quỳ hưu trí được quản lý theo quan điểm giá trị. Bảng 8 là Quỳ hưu trí của công ty 
Washington Post Company. Nó đã từng là một ngân hàng lớn một vài năm trước, và tôi đã khuyên 
rằng họ sẽ có lợi khi chọn những nhà quản lý có định hướng giá trị. 

BẢNG 8: Master Fund của The Washington Post Company, ngày 31/12/1983 



374 


























* Đã quy về một năm. xếp hạng chỉ kết quả hoạt động của quỹ so với chỉ số vạn năng của A. 
c. Becker. xếp hạng được nêu là: 1 = kết quả hoạt động tốt nhất, 100 = tồi nhất. 

Như bạn có thế thấy, trên tống thế họ đã nằm trong các nhóm phần trăm đầu kế từ khi họ đưa ra 
sự thay đổi. Công ty Post đã bảo những người quản lý giữ ít nhất 25% dưới dạng trái phiếu, điều có 
lẽ sẽ không nhất thiết là lựa chọn của các nhà quản lý này. Vậy nên tôi đã thêm kết quả hoạt động 
trái phiếu chỉ đon giản đế minh họa rằng nhóm này không có chuyên môn đặc biệt gì về trái phiếu. 
Họ chắc cũng sẽ không nói rằng họ có. Kể cả việc kéo 25 phần trăm quỹ của mình vào một lĩnh vực 
không phải chuyên môn của họ, họ vẫn nằm trong tốp phần trăm đầu trong việc quản lý quỳ. Trải 
nghiệm Washington Post không kéo dài quá lâu nhưng nó đại diện cho nhiều quyết định đầu tư 
được đưa ra bởi ba nhà quản lý không được nhận dạng từ trước. 

Bảng 9 là bản ghi kết quả của quỹ FMC Corporation. Tôi không quản lý một đồng nào trong 
đấy nhưng tôi có ảnh hưởng tới quyết định của họ chọn những nhà quản lý theo định hướng giá trị 
vào năm 1974. Trước đó, họ đã chọn những nhà quản lý theo cách giống như hầu hết các công ty 
lớn hon. Hiện nay, họ đứng số một trong khảo sát Becker về các quỹ hưu trí do quy mô của họ trong 
khoảng thời gian sau khi "chuyến đối" sang phưong pháp giá trị này. Năm ngoái, họ đã có tám nhà 
quản lý vốn cổ đông với thời gian hoạt động trên một năm. Bảy người trong số đó có kết quả cộng 
dồn tốt hon chỉ số s&p. cả tám người có kết quả hoạt động năm ngoái tốt hon s&p. Mức chênh lệch 
thuần giữa kết quả hoạt động trung vị hiện nay và kết quả hoạt động thực sự của quỹ FMC trong 
thời kỳ này là 243 triệu đô la. FMC cho rằng điều này là do quan điểm mà họ nhận được trong việc 
chọn các nhà quản lý. Các nhà quản lý đó không hắn là những nhà quản lý mà tôi nhất định sẽ chọn, 
nhưng họ cũng có cùng đặc điểm là chọn các chứng khoán dựa trên giá trị. 

BÁNG 9: Quỳ lưong hưu của FMC Corporation, tỷ suất lợi nhuận năm (%) 


375 




kcsl = không có số liệu 


BÁNG 9: Quỳ lương hưu của FMC Corporation, tỷ suất lợi nhuận năm (%) (tiếp theo) 


376 












































Giai đoạn kết thúc vào 

1 năm 

2 năm 

3 năm 

4 năm 

5 năm 

6 năm 

7 năm 

8 năm 

9 năm 

s&p 500 










1983 

22,8 








15,6 

1982 

21,5 

7,3 

15,1 

16,0 

14,0 

10,2 

12,0 

14,9 


1981 

-5,0 

12,0 

14,2 

12,2 

8,1 

10,5 

14,0 



1980 

32,5 

25,3 

18,7 

11,7 

14,0 

17,5 




1979 

18,6 

12,4 

5,5 

9,8 

14,8 





1978 

6,6 

-0,8 

6,8 

13,7 






1977 

7,7 

6,9 

16,1 







1976 

23,7 

30,3 








1975 

37,2 










Như vậy đó là chín bản ghi kết quả của các nhà "tung xu" đến từ Graham-và-Doddsville. Tôi 
không chọn họ trong số hàng nghìn người khác qua việc nhìn vuốt đuôi lại quá khứ. Không phải là 
tôi đang kế tên cho các bạn một đống người trúng xo số - những người mà tôi chưa từng nghe tên 
trước khi họ trúng xố số. Tôi đã chọn những người này nhiều năm trước dựa trên khuôn khố của họ 
trong việc đưa ra quyết định đầu tư. Tôi biết những gì mà họ được dạy và hon nữa tôi còn hiếu riêng 
về trí tuệ, nhân cách và tâm tính của họ. Điều rất quan trọng là bạn phải hiếu rằng nhóm này đã 
nhận lấy mức rủi ro thấp hon trung bình rất nhiều; hãy lưu ý tới bản ghi kết quả hoạt động của họ 
trong những năm mà thị trường chung yếu. Mặc dù họ có phong cách khác nhau rất nhiều, những 
nhà đầu tư này trong tư tưởng của mình luôn mua một doanh nghiệp chứ không phải là mua một 
chứng khoán. Một số người trong số họ mua toàn bộ một doanh nghiệp. Cách thường xuyên hon 
nhiều là họ mua những mảnh nhỏ của các doanh nghiệp. Thái độ của họ là như nhau, cho dù là mua 
toàn bộ hay chỉ một mảnh nhỏ của một doanh nghiệp. Một số người trong họ có những danh mục 
đầu tư với hàng tá chứng khoán; những người khác thì tập trung vào một dúm chứng khoán. Nhưng 
tất cả đều khai thác mức chênh lệch giữa giá thị trường của một doanh nghiệp và giá trị thực của nó. 

Tôi tin rằng trên thị trường tồn tại rất nhiều sự phi hiệu quả. Các nhà đầu tư từ Graham-và- 
Doddsville đã thành công trong việc khai thác các mức chênh lệch giữa giá và giá trị. Khi giá của 
một chứng khoán có thế bị tác động bởi một "bầy đàn" trên Phố Wall với mức giá đặt trên số dư bởi 
người dề xúc động nhất, hay người tham lam nhất, hay người trầm cảm nhất, thì khó có thế nói rằng 
thị trường luôn định giá một cách họp lý. Thật vậy, giá thị trường thường xuyên là vô lý. 

Tôi muốn nói một điều quan trọng về rủi ro và phần thưởng. Đôi khi rủi ro và phần thưởng có 
mối tưong quan theo chiều thuận. Neu có ai đó nói với tôi rằng: Tôi có một khấu súng lục ở đây và 
tôi đã nạp một viên đạn vào đó. Sao bạn không xoay nó và kéo cò một lần? Neu bạn sống sót, tôi sẽ 
cho bạn 1 triệu đô la." thì tôi sẽ từ chối, có lẽ sẽ nói rằng 1 triệu đô la là chưa đủ. Rồi có thể anh ta 
sè bảo cho tôi 5 triệu đế kéo cò hai lần - đó sẽ là sự tuông quan dưong giữa rủi ro và phần thưởng! 

Điều hoàn toàn ngược lại mới đúng với việc đầu tư theo giá trị. Nếu bạn mua một đồng đô la 
với giá 60 cent, nó sẽ có mức rủi ro hon so với khi bạn mua một đông đô la với 40 cent, nhưng phần 


377 




thưởng được mong đợi sẽ lớn hơn trong trường họp thứ hai. Tiềm năng nhận được phần thưởng với 
danh mục đầu tư theo giá trị càng lớn thì càng ít có rủi ro hơn. 

Một ví dụ nhanh: Công ty Washington Post Company vào năm 1973 được bán với mức 80 triệu 
đô la trên thị trường. Tại thời điểm đó, ngày hôm đó, bạn có thế bán tài sản cho bất cứ ai trong mười 
người mua với mức giá không thấp hơn 400 triệu đô la, có thế là còn nhiều hơn đáng kế. Công ty 
này sở hữu các tờ báo Post, Newsweek, cộng với một loạt đài truyền hình trên các thị trường lớn. 
Cũng những tài sản đó hiện nay có giá trị là 2 tỉ đô la, nên người nào mà trả 400 triệu đô la lúc đó 
chưa hắn đã là điên rồ. 

Giờ đây, nếu chứng khoán đó giảm xuống thấp hơn nữa tới mức khiến giá của nó là 40 triệu đô 
la chứ không phải là 80 triệu đô la thì hệ số beta của nó sê lớn hơn. Và với những người nghĩ rằng 
hệ số beta đo mức rủi ro, thì mức giá rẻ hơn sẽ làm nó có vẻ rủi ro hơn. Đây đúng là Alice ở Xứ sở 
Thần tiên. Tôi chưa bao giờ nghĩ được ra tại sao việc mua một lượng tài sản trị giá 400 triệu đô la 
chỉ với 40 triệu đô la lại rủi ro hơn mua với 80 triệu đô la. Và thực tế là nếu bạn mua một nhóm 
những chứng khoán như vậy và bạn có hiếu biết ít nhiều về việc định giá công ty thì việc mua một 
lượng tài sản 400 triệu đô la với giá 80 triệu đô la hầu như không có chút rủi ro nào, đặc biệt nếu 
bạn thực hiện nó bằng cách mua mười nhóm trị giá 40 triệu đô la với mức giá 8 triệu đô la mỗi 
nhóm. Vì bạn không nắm giữ 400 triệu đô la đó, bạn sẽ muốn chắc chắn rằng mình đang làm việc 
với những người trung thực và tương đối giỏi, nhưng đó không phải việc khó. 

Bạn cũng sẽ phải có kiến thức đế giúp bạn đưa ra một ước tính rất chung chung về giá trị của 
các ngành kinh doanh nền tảng. Nhưng bạn không được quá sát nó. Đó là ý của Ben Graham khi nói 
về việc có một biên độ an toàn. Bạn không thử mua những công ty có giá trị 83 triệu đô la với giá 
80 triệu đô la. Bạn cho mình một số dư khống lồ. Khi bạn xây cầu, bạn quả quyết rằng nó có thế 
chịu được 30.000 pao (13,6 tấn), nhưng bạn chỉ lái những chiếc xe tải 10.000 pao (4,5 tấn) qua cầu. 
Và quy tắc đó cũng áp dụng vào việc đầu tư. 

Tóm lại, một số người có đầu óc thương mại hơn trong số các bạn có thế sẽ tự hỏi tại sao tôi lại 
viết bài này. Thêm được nhiều người chuyến sang phương pháp giá trị tất yếu sê dần tới việc giảm 
chênh lệch giữa giá và giá trị. Tôi chỉ có thế nói rằng bí mật này đã được hé lộ hơn 50 năm rồi, kế từ 
khi Ben Graham và Dave Dodd viết cuốn Phân tích chứng khoán, mà tôi vẫn không thấy nảy sinh 
xu hướng chuyến sang phương pháp đầu tư theo giá trị trong suốt 35 năm mà tôi dùng nó. Có vẻ 
như con người có một đặc tính ngang trái là thích phức tạp hóa những vấn đề đơn giản. Thế giới học 
thuật còn lảng tránh khỏi việc dạy cách đầu tư theo giá trị trong 30 năm qua. Khả năng là tình hình 
vần sẽ tiếp tục như vậy. Các con tàu sê đi vòng quanh thế giới nhưng Hội Trái đất Phang vẫn sẽ 
phát triển, vẫn sẽ có sự chênh lệch lớn giữa giá và giá trị trên thị trường, và những người đọc sách 
Graham & Dodd sẽ tiếp tục phát đạt. 

2. Những quy định quan trọng liên quan tới việc đánh thuế thu nhập đầu tư và giao dịch chứng 
khoán (năm 1972). Lưu ý của Ban biên tập: Do những thay đối lớn trong các quy định điều chỉnh 
các giao dịch như vậy, tài liệu sau đây được đưa ra chỉ có ý nghĩa lịch sử mà thôi. Khi Graham viết 
ra lần đầu vào năm 1972, tất cả thông tin trong đó đều đúng. Tuy nhiên, những thay đối trong thời 
gian qua đã khiến văn bản này không còn đúng với ngày nay. Theo sau Phụ lục 2 gốc của Graham 
là một phiên bản được sửa đổi và cập nhật về "Những điều căn bản về thuế đầu tư," cung cấp cho 
người đọc thông tin cập nhật về các quy định liên quan. 


378 



Quy định 1 - Lãi suất và cố tức Lãi suất và cố tức đuợc đánh thuế nhu thu nhập bình thuờng trừ 
phi(a) thu nhập nhận đuợc từ các công trái của bang, đô thị và công trái tuơng tự đuợc miễn thuế 
Liên bang nhung có thế phải chịu thuế tiếu bang, (b) cố tức thế hiện tỷ suất lợi nhuận trên vốn, (c) 
một số cố tức nhất định đuợc trả bởi các công ty đầu tu (xem ở duới), và (d) 100 đô la đầu tiên của 
tiền cố tức thông thuờng của các công ty trong nuớc. 

Quy định 2 - Lãi vốn và lỗ vốn Các khoản lãi vốn và lỗ vốn[548] ngắn hạn đuợc gộp vào nhau 
đế tính lãi vốn hoặc lồ vốn ngắn hạn ròng. Các khoản lãi vốn và lồ vốn dài hạn đuợc gộp vào nhau 
đế tính lãi vốn hoặc lồ vốn dài hạn ròng. Neu lãi vốn ngắn hạn ròng vuợt lỗ vốn dài hạn ròng thì 
100 phần trăm phần vuợt đó đuợc tính vào thu nhập. Mức thuế tối đa do đó là 25% cho đến 50.000 
đô la tiền lãi đó và 35% trên số cân đối. 

Lồ vốn ròng (số tiền vuợt lãi vốn) đuợc khấu trừ khỏi thu nhập bình thuờng tới mức tối đa là 
1 .000 đô la trong năm đó và mỗi năm trong năm năm sau đó. Cách khác là các khoản lồ không đuợc 
khấu trừ có thể đuợc áp dụng vào bất cứ lúc nào để bù trừ lãi vốn. (Lỗ mang sang lấy từ truớc năm 
1970 đuợc xử lý thoáng hon các khoản lỗ sau này.) Lưu ý về các "công ty đầu tư theo luật"[549] 
Hầu hết các quỳ đầu tư ("công ty đầu tư") lợi dụng những điều khoản đặc biệt của luật thuế, khiến 
họ có thế được đánh thuế chủ yếu như các công ty hợp danh (partnership). Do đó, nếu họ làm ra lợi 
nhuận chứng khoán dài hạn thì họ có thế phân phối chúng như "cố tức lãi vốn," khoản này được các 
cố đông của họ báo cáo như là lãi vốn dài hạn. cố tức lãi vốn có mức thuế thấp hon cố tức bình 
thường. Cách khác là một công ty có thế chọn trả mức thuế 25% cho tài khoản của các cố đông của 
nó và sau đó giữ lại khoản cân đối lãi vốn mà không phân phối chúng dưới dạng cố tức lãi vốn. 

3. Những điều căn bản về đánh thuế đầu tư (cập nhật vào năm 2003). Lãi suất và cố tức Lãi 
suất và cố tức được đánh thuế theo mức thuế thu nhập bình thường trừ (a) lãi suất nhận được từ trái 
phiếu đô thị, được miễn thuế Liên bang nhưng có thế phải chịu thuế tiểu bang, (b) cổ tức thế hiện tỷ 
suất lợi nhuận trên vốn, và (c) phân phối tiền lãi vốn dài hạn do các quỹ đầu tư tưong hỗ trả (xem ở 
dưới). Các trái phiếu đô thị hoạt động tư[550], kể cả trong một quỹ đầu tư tuông hỗ, có thế buộc 
bạn phải chịu thuế tối thiếu thay thế của Liên bang. 

Lãi vốn và lỗ vốn Các khoản lãi vốn và lồ vốn ngắn hạn được gộp vào nhau đế tính lãi vốn 
hoặc lồ vốn ngắn hạn ròng. Các khoản lãi vốn và lỗ vốn dài hạn được gộp vào nhau đế tính lãi vốn 
hoặc lồ vốn dài hạn ròng. Neu lãi vốn ngắn hạn ròng vượt lồ vốn dài hạn ròng thì phần vượt đó 
được tính là thu nhập bình thường. Neu có lãi vốn dài hạn ròng thì nó bị đánh thuế với mức lãi vốn 
ưu đãi, thường là 20% - sẽ giảm xuống 18% với những khoản đầu tư mua sau 31/12/2000, và được 
giữ trong hon năm năm. 

Lỗ vốn ròng được khấu trừ khỏi thu nhập bình thường tới mức tối đa là 3.000 đô la trong năm 
đó. Bất cứ khoản lỗ vốn nào vượt quá 3.000 đô la đó có thế được áp dụng vào những năm thuế sau 
để bù trừ lãi vốn trong tuông lai. 

Quỳ đầu tư tuông hồ. Là các "công ty đầu tư theo luật", hầu hết các quỹ đầu tư tuông hồ lợi 
dụng những điều khoản đặc biệt của luật thuế đế được miễn thuế thu nhập công ty. Sau khi bán các 
cổ phần dài hạn đang nắm giữ, các quỳ đầu tư tuông hồ có thể phân phối lợi nhuận dưới dạng các 
"cố tức lãi vốn," mà các cố đông của chúng coi là lãi vốn dài hạn. Chúng được đánh thuế ở mức 
thấp hon (thường là 20%) so với cố tức bình thường (có thế lên tới 39%). Bạn thường nên tránh 
thực hiện những đầu tư lớn trong quý tư của mồi năm, khi mà các khoản tiền lãi vốn này thường 


379 



được phân phối; nếu không bạn sẽ phải chịu áp thuế cho một khoản lãi vốn mà quỹ kiếm được trước 
cả khi bạn sở hữu nó. 

4. Sự đầu co mới vào các cố phiếu thường[55 1]. Những gì tôi phải nói sẽ phản ánh nhiều năm 
trải nghiệm trên Phố Wall, với các loại kinh nghiệm đi kèm khác nhau. Nó bao gồm sự quay trở lại 
định kỳ của những điều kiện mới, hoặc của một không khí mới, những điều thách thức chính giá trị 
của kinh nghiệm. Đúng là một trong những yếu tố đế phân biệt kinh tế, tài chính và phân tích chứng 
khoán với các ngành nghề thực tiễn khác là căn cứ hiệu lực không chắc chắn của các hiện tượng 
trong quá khứ đế làm một hướng dần cho hiện tại và tưong lai. Thế nhưng chúng ta không có quyền 
từ bỏ những bài học quá khứ cho đến khi nào ít ra là chúng ta đã nghiên cứu và hiếu được chúng. 
Bài diễn văn của tôi hôm nay là cố gắng tiến tới sự hiếu biết như thế trong một lĩnh vực giới hạn - 
đặc biệt, là nồ lực trong việc chỉ ra vài mối quan hệ tưong phản giữa hiện tại và quá khứ trong thái 
độ co sở của chúng ta đối với việc đầu tư và đầu co cố phiếu thường. 

Hãy để tôi bắt đầu với việc tóm tắt luận điểm của mình. Trong quá khứ, các yếu tố đầu co một 
cổ phiếu thường hầu như chỉ nằm trong chính công ty đó chúng nhờ vào những yếu tố không chắc 
chắn hoặc dao động, hoặc những yếu kém hoàn toàn của ngành này, hoặc co cấu riêng của công ty. 
Những yếu tố đầu co này vẫn tồn tại, đưong nhiên rồi; nhưng có thế nói rằng chúng đã được giảm 
thiểu một cách họp lý do một số chuyển biến dài hạn mà tôi sê nêu. Nhưng ngược lại một yếu tố 
đầu co mới và lớn đã được đưa vào trong vũ đài cổ phiếu thường từ bên ngoài các công ty. Nó đến 
từ thái độ và quan điểm của công chúng mua chứng khoán và các nhà tư vấn của họ - chủ yếu là 
những nhà phân tích chứng khoán chúng ta đây. Thái độ này có thế được miêu tả trong một câu: 
nhấn mạnh chủ yếu vào các kỳ vọng tưong lai. 

Không có gì hợp lý và tự nhiên hon đối với cử tọa bằng ý tưởng là một cố phiếu thường nên 
được định giá trị và định giá chủ yếu dựa trên co sở của kết quả hoạt động tuông lai được kỳ vọng 
của một công ty. Vậy nhưng khái niệm có vẻ đon giản này lại mang trong nó một số các nghịch lý 
và cạm bẫy. Thứ nhất là nó phá bỏ một phần lớn sự khác biệt cổ hon, vững chắc hon giữa đầu tư và 
đầu co. Từ điển ghi rằng từ "speculate" ("đầu co") gốc từ một từ Latinh "specula", nghĩa là một 
trạm canh. Do đó, người đầu co là người đã đứng canh và nhìn thấy những diễn biến tưong lai trước 
khi những người khác thấy. Nhưng ngày nay, nếu nhà đầu tư sắc sảo hoặc được tư vấn tốt thì anh ta 
cũng phải có trạm canh cho tưong lai của mình, nếu không anh ta sẽ leo cùng một trạm canh chung, 
noi anh ta sẽ phải chen vai thích cánh với nhà đầu co. 

Thứ hai, chúng tôi thấy rằng phần lớn các công ty với phấm chất đầu tư tốt nhất - tức là có xếp 
hạng tín dụng tốt nhất - là những công ty có khả năng thu hút sự quan tâm đầu co lớn nhất với các 
cố phiếu thường của nó, vì ai cũng cho rằng chúng được đảm bảo một tưong lai tuyệt vời. Thứ ba, 
khái niệm về các triển vọng tuông lai, đặc biệt là sự tăng trưởng tiếp tục trong tưong lai, đã mời gọi 
việc áp dụng các công thức toán học cao cấp đế xác lập giá trị hiện tại của các phát hành ưu tiên. 
Nhưng sự kết họp giữa các công thức chính xác với những giả định rất không chính xác có thế tạo 
ra, hay nói đúng hon là biện minh cho, hầu như bất cứ giá trị nào mà người ta muốn, dù nó cao tới 
mức nào, đối với một phát hành thật sự nối bật. Nhưng, nghịch lý thay, chính thực tế xem xét kỹ 
lưỡng sẽ cho thấy rằng không có một giá trị, hay một phạm vi khá nhỏ các giá trị họp lý nào, có the 
dựa vào đế tạo lập và duy trì bản thân nó đối với một công ty tăng trưởng nào đó do đó, có lúc thị 
trường có thế định giá rõ ràng yếu tố tăng trưởng ở một con số thấp đến kinh ngạc. 


380 



Trở lại với sự phân biệt của tôi giữa các yếu tố đầu cơ cũ và mới trong cổ phiếu thuờng, chúng 
tôi có thế nêu đặc trung cho chúng bằng hai từ kỳ lạ nhung rất tiện lợi, là: nội sinh và ngoại sinh. 
Hãy để tôi miêu tả sơ qua cổ phiếu thuờng đầu cơ kiểu cũ, để phân biệt với cổ phiếu đầu tu, thông 
qua một số dữ liệu liên quan tới các công ty American Can và Pennsylvania Railroad vào năm 
1911-1913. (Những công ty này xuất hiện trong sách của Benjamin Graham và David L. Dodd, 
Phân tích chứng khoán, McGraw-Hill, năm 1940, trang 2-3) Trong ba năm đó, phạm vi giá của 
"Pennsy" chỉ là giữa 53 và 65, tức là giữa 12,2 và 15 lần lợi tức trung bình của nó trong thời kỳ này. 
Nó thế hiện lợi nhuận vững chắc, trả cổ tức 3 đô la chắc chắn, và các nhà đầu tu chắc chắn rằng nó 
đã đuợc hồ trợ vuợt xa mức mệnh giá 50 đô la của nó duới dạng tài sản hữu hình. Nguợc lại, giá 
của American Can dao động từ 9 đến 47 lợi tức của nó là từ 7 xu đến 8,86 đô la; tỷ lệ giá trên lợi 
tức trung bình ba năm của nó nằm giữa 1,9 và 10 lần; nó không trả một tí cố tức nào; và những nhà 
đầu tu thông thạo biết rằng mệnh giá 100 đô la của cổ phiếu thuờng chắng đại diện cho điều gì 
ngoài "nuớc suông" không công khai vì phát hành cổ phiếu ưu đãi đã vượt quá số tài sản hữu hình 
có thế có cho nó. Do đó, cố phiếu thường của American Can là một phát hành đầu cơ đại diện, vì 
công ty American Can Company khi đó là một công ty vốn hóa mang tính đầu cơ trong một ngành 
thăng giáng và bất ổn. Thật ra, American Can có một tương lai dài hạn tuyệt vời hơn nhiều so với 
Pennsylvania Railroad; nhưng điều này không những không được các nhà đầu tư hoặc đầu cơ thời 
đó ngờ tới, mà kể cả nếu có thì nó cũng sẽ bị bỏ qua và coi là không thích họp với những phương 
châm và chương trình đầu tư vào các năm 1911- 1913. 

Bây giờ, xin vạch cho bạn biết về những diễn biến qua thời gian về tầm quan trọng của các 
triển vọng dài hạn đối với các đầu tư. Tôi muốn lấy ví dụ là công ty công nghiệp khống lồ xuất 
chúng nhất của ta - không ai khác ngoài International Business Machines, mà năm ngoái nó đã gia 
nhập nhóm nhỏ các công ty có 1 tỉ đô la doanh số. Tôi xin giới thiệu một hai chi tiết mang tính tự 
truyện ở đây, đế thêm một chút hơi hướng cá nhân vào những gì sẽ là cuộc tham quan đến những 
con số lạnh lùng? Năm 1912, tôi rời khỏi trường đại học trong một học kỳ đế chủ trì một dự án 
nghiên cứu cho công ty u.s. Express Company. Chúng tôi đã đi tìm tác động tới doanh thu của một 
hệ thống tính các tỷ lệ thần tốc mang tính cách mạng mới được đề ra. Nhằm mục đích này, chúng 
tôi đã dùng những cái máy gọi là Hollerith, được cho thuê bởi công ty Computing-Tabulating- 
Recording Company lúc đó. Chúng gồm có các máy đục thẻ, phân loại thẻ, và lập bảng - những 
công cụ gần như xa lạ với những doanh nhân thời đó, và được sử dụng chủ yếu ở Cục Thống kê. 

Tồi tham gia vào Phố Wall năm 1914, và năm sau đó các trái phiếu và chứng khoán của công ty C- 
T-R. 


Được niêm yết trên sở Giao dịch Chứng khoán New York. Tôi có mối quan tâm kiếu cảm tình 
với doanh nghiệp đó, và hơn nữa tôi còn coi mình là một kiểu chuyên gia kỹ thuật về các sản phẩm 
của họ, vì tôi là một trong số ít những người làm tài chính đã được thấy và sử dụng các sản phấm 
đó. Vậy nên vào năm 1916, tôi đến gặp giám đốc hãng của tôi, là ông A. N., và chỉ cho ông thấy 
rằng chứng khoán C-T-R được bán với mức giá tầm khoảng 45 (với 105.000 cố phiếu); rằng nó có 
lợi tức 6,50 đô la vào năm 1915, và giá trị số sách của nó - bao gồm chắc chắn một số tài sản vô 
hình không tách biệt - là 130 đô la, rằng nó bắt đầu có mức cố tức 3 đô la; và tôi đánh giá cao các 
sản phấm và triển vọng của công ty này. ông A. N. nhìn tôi một cách thương hại. Ông ấy bảo: "Ben, 
đừng bao giờ nói với tôi về công ty đó nữa. Tôi sẽ chang bao giờ chạm vào nó dù là bằng một cái 
xào ba mét. [Câu nói ưa thích của ông.] Những trái phiếu 6% của nó được bán ở mức thấp ngoài 80 
một chút và chúng không có gì tốt đẹp. Vậy thì làm sao cố phiếu của nó tốt được? 


381 



Mọi người ai cũng biết đằng sau nó chỉ có nước suông." (Chú giải: Vào thời đó, đây là sự chỉ 
trích tột độ. Nó có nghĩa là tài khoản tài sản của bảng cân đối tài sản là giả. Nhiều công ty công 
nghiệp - nổi bật là u.s. Steel - mặc dù có mệnh giá 100 đô la, cũng chắng là gì ngoài nước suông, 
được che giấu đằng sau một tài khoản tô vẽ nên. Vì chúng không có gì đế hồ trợ mình ngoài sức 
kiếm lời và các triển vọng tưong lai, chẳng có nhà đầu tư tự trọng nào ngó ngàng đến chúng.) Tôi 
trở lại với cái góc nhỏ của mình, một nhà thống kê trẻ bị quở trách, Ông A. N. không chỉ là con 
người đầy kinh nghiệm và thành công, mà còn rất sắc sảo nữa. Tôi ấn tượng với sự chỉ trích bao 
quát của ông đối với công ty Computing-Tabulating-Recording đến nồi tôi không bao giờ mua một 
cổ phiếu của nó trong đời, kể cả sau khi nó đổi tên thành International Business Machines vào năm 
1926. 

Giờ ta hãy nhìn lại vào công ty đó với cái tên mới của nó vào năm 1926, một năm của các thị 
trường chứng khoán khá cao. Tại thời điếm đó nó lần đầu hé lộ ra khoản mục đặc quyền kế nghiệp 
trên bảng cân đối tài sản của nó, với số tiền khá lớn là 13,6 triệu đô la. A. N. đã nói đúng. Hầu như 
mọi đô la trong cái được gọi là vốn cổ đông đằng sau cố phiếu thường vào năm 1915 đã không là gì 
ngoài nước suông. Tuy nhiên, kế từ lúc đó công ty đã tạo ra một kết quả số liệu ấn tượng dưới 
quyền lãnh đạo của T. L. Watson Cha. Tài sản ròng của nó đã tăng từ 691.000 đô la lên tới 3,7 triệu 
đô la - gấp hon năm lần - mức tăng phần trăm lớn nhất mà nó tạo được trong bất cứ giai đoạn 1 1 
năm nào khác. Nó đã tạo lập được vốn cố đông hữu hình khá tốt cho cố phiếu thường của nó, và đã 
chia tách theo tỷ lệ 1 lấy 3,6. Nó lập ra mức cố tức 3 đô la cho chứng khoán mới, trong khi mức lợi 
tức là 6,39 đô la từ đó trở đi. Bạn có lẽ trông đợi rằng thị trường chứng khoán năm 1926 phải khá 
nhiệt tình với một công ty có lịch sử tăng trưởng và vị thế kinh doanh mạnh như vậy. Hãy xem nào. 
Phạm vi giá của năm đó là 3 1 tại mức thấp nhất, 59 tại mức cao nhất. Với mức giá trung bình 45, nó 
vần được bán với hệ số gấp 7 lần lợi tức và cùng con số tỷ suất cố tức 6,7% như vào năm 1915. Tại 
mức thấp 3 1 , nó không vượt nhiều so với giá trị số sách hữu hình, và xét mặt đó thì nó được định 
giá thận trọng hon nhiều so với 1 1 năm trước. 

Những dữ liệu này minh họa, cũng như bất cứ dữ liệu nào khác, sự bền bỉ của quan điếm đầu tư 
kiếu cũ cho đến những năm cực điểm của thị trường giá lên vào thập kỷ 1920. Những gì xảy ra sau 
đó có thế được tóm tắt theo những giai đoạn mười năm của lịch sử IBM. Vào năm 1936, mức tài 
sản ròng phát triển lên đến gấp đôi các số liệu của năm 1926, và hệ số trung bình tăng từ 7 lên 17,5. 
Sau đó tốc độ tăng lên. Tài sản ròng của năm 1956 gấp gần 4 lần của năm 1946, và hệ số trung bình 
tăng tới 32,5. Năm ngoái, với sự tăng tài sản ròng, hệ số lại tăng lên tới mức trung bình là 42, nếu 
chúng ta không tính vốn cổ đông không họp nhất trong các công ty con ở nước ngoài. 

Khi chúng tôi xem xét cấn thận những số liệu giá hiện tại này, chúng tôi thấy một số nét tưong 
đồng và trái ngược so với số liệu của bốn mưoi năm trước. Thứ "nước suông" bê bối, xôn xao một 
thời, từng phố biến trong những bảng cân đối tài sản của các công ty công nghiệp, giờ đã bị ép ra - 
đầu tiên là minh bạch hóa và sau đó bị gạch bỏ. Nhưng một kiểu nước loãng khác lại bị đưa trở lại 
vào việc định giá trên thị trường chứng khoán - bởi chính những nhà đầu tư và đầu co. Bây giờ IBM 
bán với mức gấp 7 lần giá trị số sách của nó, thay vì 7 lần lợi tức, thì tác động gần giống như là nó 
không có giá trị sổ sách vậy. Hoặc phần giá trị sổ sách nhỏ bé có thể được coi là một thành phần cổ 
phiếu ưu đãi nhỏ của giá cả, phần còn lại thế hiện cùng kiểu cam kết mà nhà đầu co thời trước đã 
thực hiện khi anh ta mua cổ phiếu thường của Woolworth hay u.s. Steel chỉ vì sức kiếm lời và triển 
vọng tưong lai của chúng. 


382 



Cũng đáng nhận xét, sau khi đã trải qua, rằng trong ba muơi năm mà IBM biến đối từ một 
doanh nghiệp có giá gấp 7 lần lợi tức thành gấp 40 lần lợi tức, nhiều cái trong số những gì mà tôi 
gọi là các khía cạnh đầu co nội sinh của các công ty công nghiệp lớn đã dần biến mất, hoặc ít ra là 
giảm đi nhiều. Vị thế tài chính của các công ty vững chắc, co cấu vốn của chúng thuộc loại thận 
trọng: chúng đuợc quản lý chuyên nghiệp hon nhiều, và thậm chí trung thực hon truớc. Hon nữa, 
yêu cầu phải minh bạch hóa hoàn toàn đã loại bỏ một trong những yếu tố đầu co quan trọng từng có 
nhiều năm truớc - một yếu tố bắt nguồn từ sự thiếu hiếu biết và sự bí ẩn. 

Lại thêm một điều ngoài lề cá nhàn ở đây nữa. Trong những năm đầu của tôi ở Phố Wall, một 
trong các chứng khoán bí ấn đuợc ua chuộng nhất là chứng khoán của công ty Consolidated Gas 
của New York, giờ đây là công ty Consolidated Edison. Nó sở hữu công ty con sinh lợi là New 
York Edison Company, nhung nó chỉ báo cáo cổ tức nhận từ nguồn này, chứ không phải toàn bộ lợi 
tức của nó. Những lợi tức Edison không báo cáo đó đã cung cấp sự bí ấn và "giá trị ẩn." Tôi đã ngạc 
nhiên khi phát hiện rằng những con số che đậy này thật ra mỗi năm đều đuợc trình với ủy ban Dịch 
vụ Công cộng của tiểu bang. Tham khảo các số liệu và đua ra mức lợi tức thực của Consolidated 
Gas trong một bài viết trên tạp chí là một việc dễ dàng. (Tiện thế nói thêm, mức lợi nhuận thêm vào 
không có gì ghê gớm.) Một nguời bạn lớn tuổi hon đã bảo tôi lúc đó: "Ben, có thế cậu nghĩ mình là 
kẻ sừng sỏ khi cung cấp những con số thiếu vắng đó, nhung Phố Wall sẽ không cảm on cậu đâu. 
Consolidated Gas có điều bí ấn thì thú vị hon và giá trị hon là không bí ẩn. Những gã trẻ ranh muốn 
thò mũi vào tất cả mọi thứ nhu cậu sẽ phá hủy Phố Wall mất.” 

Đúng là ba chữ M lúc đó từng cung cấp bao nhiêu dầu cho các ngọn lửa đầu co thì giờ hầu như 
đã biến mất. Đó là Mystery (bí ẩn), Manipulation (thao túng), và Margins (số dư, chênh lệch) (nhỏ). 
Nhưng bản thân các nhà phân tích chứng khoán chúng ta đã tạo ra những phưong pháp định giá 
mang tính đầu co tới mức đủ đế thế chồ những yếu tố đầu co cũ hon. Giờ đây chúng ta cũng có 
"3M" của chính mình đấy thôi - không ai khác mà chính là công ty Khai khoáng và Chế tạo 
Minnesota (Minnesota Mining and Manuíầcturing) - và không phải cố phiếu thường này minh họa 
rất hoàn hão cái cách đầu co mới tuông phản với cách đầu co cũ đó sao? Hãy xem xét một số số 
liệu. Kh i cổ phiếu thường M. M. & M. được bán ở mức 101 vào năm ngoái, thì thị trường định giá 
nó ở mức 44 lần lợi tức của năm 1956, mức lợi tức này cũng không tăng lên mấy vào năm 1957. 

Bản thân công ty được định giá 1,7 tỉ đô la, trong đó 200 triệu đô la là tài sản ròng và 1,5 tỉ đô la thế 
hiện sự định giá của thị trường đối với "đặc quyền kế nghiệp". Chúng tôi không biết quy trình tính 
toán đế ra kết quả định giá đặc quyền kế nghiệp này; nhưng chúng tôi biết rằng một vài tháng sau 
thị trường đã xét lại sự định giá này và giảm đi tăm 450 triệu đô la, tức là khoảng 30 phần trăm. Rõ 
ràng là không thế tính toán chính xác thành phần vô hình của một công ty tuyệt vời như vậy. Nó 
tuân theo một kiếu định luật toán học là yếu tố đặc quyền kế nghiệp hoặc sức kiếm lời tưong lai 
càng quan trọng thì giá trị thực của doanh nghiệp càng không chắc chắn, do đó cổ phiếu thường của 
nó càng mang bản chất đầu co hon. 

Chúng ta cần phải nhận ra một điều khác biệt thiết yếu đã phát triển trong việc định giá các yếu 
tố vô hình này, khi so sánh những thời kỳ trước đây với ngày nay. Cách đây một thế hệ hoặc hon, 
quy luật chuẩn, được thừa nhận trong cả các mức giá chứng khoán trung bình lần trong các định giá 
chính thức hoặc pháp lý, là các tài sản vô hình phải được định giá trên co sở thận trọng hon tài sản 
hữu hình. Một công ty công nghiệp tốt có thế được yêu cầu phải kiếm được lãi từ 6% đến 8% tài sản 
hữu hình của nó, được thế hiện chủ yếu bởi các trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi; nhưng lượng lợi tức 
vượt, hoặc lượng tài sản vô hình mà chúng làm tăng lên, sẽ được định giá, chang hạn, ở mức 15%. 


383 



(Bạn sẽ thấy những tỷ lệ xấp xỉ như thế này ở đợt phát hành đầu tiên cố phiếu thường và ưu đãi của 
Woolworth vào năm 191 1, và ở chứng khoán của nhiều công ty khác). Nhưng đã có những gì từng 
xảy ra kể từ những năm 1920? Cơ bản là giờ ta có thể thấy những điều hoàn toàn ngược lại của các 
mối quan hệ đó. Một công ty giờ thường phải kiếm lãi khoảng 10% vốn cố đông thường của nó đế 
được bán trên thị trường với giá trị số sách đầy đủ. Nhưng lợi tức vượt của nó, phần vượt quá 10% 
vốn cổ đông, thường được định giá thoáng hon, tức là ở mức hệ số cao hon, so với lợi tức co sở cần 
thiết đế hậu thuẫn cho giá trị số sách trên thị trường. Do đó, một công ty kiếm được 15% số vốn cổ 
đông của mình có thế bán tốt với mức gấp 13,5 lần lợi tức của mình, tức là gấp đôi lượng tài sản 
ròng của nó. Điều này có nghĩa là 10% đầu tiên kiếm được trên vốn cổ đông chỉ được định giá ở 
mức gấp 10 lần, nhưng 5 phần trăm tiếp theo - cái từng được gọi là "phần vượt" - được định giá ở 
mức gấp 20 lần. 

Có một lý do logic cho việc đảo ngược quy trình định giá này, liên quan tới sự nhấn mạnh mới 
hon vào các kỳ vọng về tăng trường. Các công ty có mức tỷ suất lợi nhuận trên vốn cao được định 
giá rộng rãi như vậy không chỉ vì khả năng sinh lợi tốt, và sự ốn định tưong đối đi kèm với nó, mà 
đúng hon là vì các lợi tức cao trên vốn thường đi đôi với số liệu kết quả và tiềm năng tăng trưởng 
tốt. Do đó, ngày nay những gì ta thực sự mua trong trường họp các công ty có khả năng sinh lợi cao 
không phải là đặc quyền kế nghiệp theo nghĩa cũ và hạn hẹp, nghĩa là một cái tên đã được xác lập 
và một doanh nghiệp kiếm được lời, mà là các trông đợi giả định bậc cao về lợi nhuận tăng lên 
trong tưong lai. 

Điều này đưa tôi tới một hay hai khía cạnh toán học nữa của thái độ mới trong việc định giá cố 
phiếu thường, mà tôi sẽ chỉ nhắc tới dưới dạng các lời khuyên ngắn gọn. Neu, như nhiều cuộc kiếm 
nghiệm cho thấy, hệ số lợi tức thường tăng lên cùng với khả năng kiếm lời - tức là, khi tỷ suất lợi 
nhuận trên giá trị sổ sách tăng lên - thì hệ quả số học của đặc điểm này là giá trị thường tăng tỷ lệ 
thuận với bình phưong của lợi tức, nhưng lại tỷ lệ nghịch với giá trị số sách. Do đó, theo một nghĩa 
rất quan trọng và rất thực, các tài sản hữu hình đã trở thành gánh nặng đối với giá trị thị trường 
trung bình chứ không phải là nguồn gốc của nó. Hãy lấy một ví dụ bình thường thôi. Neu Công ty A 
kiếm được 4 đô la một cổ phiếu trên 20 đô la giá trị sổ sách, và Công ty B cũng kiếm được 4 đô la 
trên một cố phiếu với 100 đô la giá trị số sách, thì Công ty A gần như chắc chắn là được bán với hệ 
số cao hon, và do đó có mức giá cao hon Công ty B - chắng hạn là 60 đô la cho các cổ phiếu của 
Công ty A và 35 đô la cho các cố phiếu của Công ty B. Do đó sẽ là không chính xác khi tuyên bố 
rằng tài sản trên mồi cổ phiếu của Công ty B lớn hon Công ty A 80 đô la là lý do cho việc giá thị 
trường của Công ty B thấp hon Công ty A 25 đô la một cổ phiếu, vì số lợi tức trên một cố phiếu là 
bằng nhau. 

Nhưng quan trọng hon điều nói trên là mối quan hệ nói chung giữa toán học và phưong pháp 
tính giá trị chứng khoán mới. Với ba thành phần đã cho: (a) những giả định lạc quan về mức tăng 
lợi tức, (b) suy chiếu khá dài mức tăng này cho tưong lai, và (c) sự hoạt động kỳ diệu của lãi suất 
kép - đấy! thế là một nhà phân tích chứng khoán đã được cung cấp một kiếu "đá luyện vàng" mới có 
thế tạo ra hoặc biện minh cho bất cứ mức định giá mong muốn nào đối với một "chứng khoán tốt". 
Tôi đã nhận xét một bài báo gần đây trên Analysts' Journal về cái mốt xài các phép toán cao cấp 
trong thị trường giá lên, và đã trích dần cách trình bày của David Durand về sự tưong đồng đáng 
ngạc nhiên giữa các phép tính toán giá trị cố phiếu tăng trưởng và nghịch lý Petersburg nổi 
tiếng[552] vốn đã thách thức và làm các nhà toán học bối rối trong hon hai trăm năm. Điều tôi muốn 
nói ở đây là có một nghịch lý đặc biệt trong mối quan hệ giữa toán học và thái độ đầu tư vào các cố 


384 



phiếu thường, nó như thế này: Toán học thường được coi là tạo ra được những kết quả chính xác và 
đáng tin cậy; nhưng trong thị trường chứng khoán thì phép toán càng phức tạp và trừu tượng thì kết 
quả mà ta rút ra được càng không chắc chắn và có tính đầu co cao hon. Trong bốn mưoi tư năm trải 
nghiệm và nghiên cứu trên Phố Wall tôi chưa bao giờ thấy các phép tính đáng tin cậy nào về giá trị 
của cố phiếu thường, hay các phưong châm đầu tư có liên quan, mà lại vượt ra ngoài các phép tính 
toán số học đon giản hay đại số so cấp nhất. Mỗi khi phép tích phân, hay đại số cao cấp được đưa 
vào, bạn có thế lấy đó làm dấu hiệu cảnh báo là người sử dụng đang cố thay thế kinh nghiệm bằng 
lý thuyết, và thường cũng là đế cho sự đầu co khoác một cái vỏ đánh lừa là sự đầu tư. 

Những ý tưởng cũ hon về việc đầu tư cố phiếu thường có vẻ như khá ngây tho đối với nhà phân 
tích chứng khoán tinh vi ngày nay. Điều đặc biệt quan trọng đã luôn được đặt vào những gì mà giờ 
đây ta gọi là các khía cạnh phòng vệ của công ty hoặc phát hành - chủ yếu là đảm bảo chắc chắn 
rằng nó sẽ tiếp tục duy trì cố tức không giảm trong những thời kỳ khó khăn. Do đó, những công ty 
đường sắt mạnh, những công ty tạo nên cổ phiếu thường đầu tư chuẩn của năm chục năm trước, trên 
thực tế đã được xem là rất giống với các cố phiếu thường của các công ty tiện ích công cộng ngày 
nay. Nếu kết quả quá khứ đã thế hiện sự ốn định thì yêu cầu chủ yếu đã được đáp ứng; không có 
nhiều nỗ lực được thực hiện đế dự đoán những thay đối bất lợi của một tính chất cơ sở trong tương 
lai. Nhưng, ngược lại những triển vọng tương lai đặc biệt thuận lợi lại được các nhà đầu tư sắc sảo 
coi là một thứ đế trông chờ chứ không phải đế trả tiền. 

Trên thực tế, điều này có nghĩa là nhà đầu tư không phải trả thứ gì đáng kế cho các triển vọng 
dài hạn vượt trội. Anh ta nhận được chúng, hầu như không mất thêm chi phí, như một phần thưởng 
cho sự thông minh và cách đánh giá xuất sắc của mình trong việc chọn những công ty tốt nhất chứ 
không chỉ là tốt. Vì tất cả các cổ phiếu thường có cùng sức mạnh tài chính, cùng kết quả lợi tức quá 
khứ và sự ốn định cổ tức đều được bán với gần như cùng một mức tỷ suất cố tức. 

Đây đúng là một quan điểm thiến cận, nhưng nó có ưu điếm lớn là khiến cho việc đầu tư vào cố 
phiếu thường trong quá khứ không chỉ đơn giản mà về cơ bản còn là hợp lý và rất có lời. Hãy đế tôi 
quay lại lần cuối với một sắc thái cá nhản. Quãng năm 1920 công ty chúng tôi đã phân phát một loạt 
các tờ rơi nhan đề Bài học cho các nhà đầu tư. Tất nhiên là phải một nhà phân tích trong độ tuổi hai 
mươi mấy như tôi mới dám đặt một cái tên kiêu căng và tự phụ như vậy. Nhưng trên một trong 
những tờ đó tôi đã đưa ra một tuyên bố tùy tiện rằng "nếu một cố phiếu thường là một khoản đầu tư 
tốt thì nó cũng là một khoản đầu cơ tốt". Vì như tôi từng lập luận, nếu một cổ phiếu thường vững 
chắc đến nồi nó có rất ít khả năng rủi ro thua lồ thì thông thường nó cũng sẽ phải tốt đến nỗi nó có 
được các cơ hội lợi nhuận tương lai xuất sắc. Đây là một phát hiện hoàn toàn đúng và thậm chí còn 
có giá trị nữa, nhưng nó chỉ đúng vì không ai để ý đến nó. Một vài năm sau, khi công chúng hiếu ra 
những phẩm chất truyền thống của các cổ phiếu thường là để đầu tư dài hạn, thì chúng không còn 
có các phấm chất đó nữa, vì sự nhiệt tình của công chúng đã xóa bỏ biên độ an toàn sẵn có của 
chúng, và đưa chúng ra khỏi lớp chứng khoán đầu tư. Rồi, tất nhiên, sau đó con lắc lại xoay sang 
thái cực ngược lại, và chúng ta lại thấy một trong những chuyên gia đáng kính nhất tuyên bố (vào 
năm 1931) rằng cố phiếu thường không bao giờ có thế là một khoản đầu tư được. 

Khi xem xét trải nghiệm dài hạn này dưới góc độ triến vọng chúng ta có thế thấy một loạt 
nghịch lý khác trong thái độ thay đối của nhà đầu tư đối với các khoản lãi vốn, tương phản với thu 
nhập. Có lẽ là điều hiển nhiên khi nói rằng nhà đầu tư cổ phiếu thường thời trước không quan tâm 
nhiều tới lãi vốn. Anh ta mua hầu như là vì có sự an toàn và thu nhập, và để cho nhà đầu cơ quan 


385 



tâm đến việc tăng giá. Ngày nay chúng ta có lẽ sẽ nói rằng nhà đầu tư càng có kinh nghiệm và càng 
sắc sảo thì càng ít chú ý đến tỷ suất lợi nhuận cổ tức, và mối quan tâm của anh ta càng đặt nặng vào 
việc tăng giá dài hạn. Nhưng một người cũng có thế lý luận, một cách ngoan cố, rằng chính vì nhà 
đầu tư thời trước không tập trung vào việc tăng vốn trong tuông lai, nên anh ta đã gần như đảm bảo 
cho bản thân sẽ có được nó, ít nhất là trong lĩnh vực các chứng khoán công nghiệp. Và ngược lại, 
nhà đầu tư ngày nay quan tâm nhiều tới việc dự đoán tưong lai đến nồi anh ta đã trả trước cho nó rất 
nhiều. Do đó, những gì anh ta đã suy chiếu bằng nhiều nghiên cứu và sự chăm lo có thế sẽ xảy ra 
thật và vẫn không đem tới lợi nhuận cho anh ta. Neu nó không hiện thực hóa tới mức độ mong đợi 
thì có thế anh ta sẽ gặp phải thua lồ nghiêm trọng tạm thời hoặc thậm chí là thường xuyên. 

Những bài học gì - một lần nữa sử dụng tiêu đề tự phụ từ tờ roi năm 1920 của tôi - mà nhà phân 
tích của năm 1958 có thế học được từ việc liên hệ quá khứ với các thái độ của hiện tại? Không có 
nhiều giá trị, người ta có thế muốn nói vậy. Chúng ta có thế nhìn lại những ngày xưa tốt đẹp một 
cách lưu luyến, khi mà ta chỉ trả tiền cho hiện tại và có thế có được tưong lai mà không mất gì - một 
sự kết họp "tất cả chồ này và cả Thiên đường nữa". Chúng ta sẽ lắc đầu buồn bã và lẩm bẩm: 
"Những ngày đó đã rời xa mãi mãi rồi". Không phải những nhà đầu tư và nhà phân tích chứng 
khoán ăn mất cái cây tri thức về những triển vọng thiện và ác hay sao? Khi làm vậy chang phải họ 
đã vĩnh viền trục xuất mình ra khỏi khu vườn Địa đàng, noi mà các cố phiếu thường đầy hứa hẹn 
vần có thế hái được từ các bụi cây đó sao? Có phải chúng ta luôn chịu số kiếp phải đánh liều với 
việc trả các mức giá cao quá đáng để có chất lượng và triển vọng tốt, hoặc nhận được chất lượng và 
triển vọng kém khi ta trả một mức có vẻ là cái giá họp lý? 

Rõ ràng là mọi thứ trông có vẻ giống như vậy. Nhưng người ta cũng không thế chắc chắn với 
nan đề bi quan đó. Gần đây, tồi đã nghiên cứu một chút về lịch sử dài hạn của một công ty xuất 
chúng, General Electric - khi bị kích thích bởi biểu đồ hấp dần về năm mưoi chín năm lợi tức và cổ 
tức có trong Báo cáo năm 1957 mới xuất bản của họ. Những số liệu này không thiếu điều ngạc 
nhiên đối với nhà phân tích có hiếu biết. Một điều chang hạn là họ cho thấy trước năm 1947 mức 
tăng trưởng của G. E. tuông đối khiêm tốn và khá không đều. Lợi tức năm 1946 của nó, sau khi 
điều chỉnh trên một cố phiếu, chỉ cao hon 30% so với năm 1902 - 52 xu so với 40 xu - và không có 
năm nào trong thời kỳ này mà lợi tức tăng được gấp đôi năm 1902. Vậy nhưng tỷ suất giá/lợi tức đã 
tăng từ 9 lần vào năm 1910 lên tới 29 lần vào năm 1936 và một lần nữa vào năm 1946. Tất nhiên, 
người ta có thế nói rằng hệ số năm 1946 ít ra đã thế hiện khả năng dự đoán nổi tiếng của các nhà 
đầu tư sắc sảo. Các nhà phân tích chúng ta đã dự đoán được thời kỳ tăng trưởng cực kỳ tuyệt vời 
đang lấp ló trong thập kỷ tới. Có lẽ thế. Nhưng một số người trong các bạn sẽ nhớ rằng trong năm 
sau đó, năm 1947, năm tạo ra mức cao mới rất ấn tượng cho lợi tức trên cố phiếu của G. E., cũng 
được đánh dấu bởi sự sụt giảm khác thường trong tỷ lệ giá/lợi tức của nó. Tại mức thấp nhất, 32, 
của mình (trước vụ chia tách 1 thành 3) G. E thật ra đã bán với mức chỉ gấp 9 lần lợi tức hiện tại của 
nó, và mức giá trung bình năm đó chỉ khoảng 10 lần lợi tức. Quả cầu pha lê của chúng tôi đã bị mây 
che trong một khoảng thời gian mười hai tháng ngắn ngủi. 

Sự đảo ngược nổi bật này đã xảy ra chỉ 1 1 năm trước. Nó gieo chút ít nghi ngờ trong tâm trí tôi 
về tính tin cậy hoàn toàn của niềm tin phố biến trong giới phân tích rằng các công ty nổi bật và đầy 
hứa hẹn giờ sẽ luôn bán với tỷ lệ giá/lợi tức cao - rằng đó là một thực tế co bản của cuộc sống đối 
với nhà đầu tư và anh ta hãy cứ chấp nhận và thích nó đi. Tôi không có mong muốn giáo điều nào 
về điểm này. Tất cả những gì tôi có thế nói là nó không an tọa trong tâm trí tôi, và mỗi người trong 
các bạn phải tự mình an tọa nó. 


386 



Nhưng trong các nhận xét kết luận của tôi, tôi có thế nói một điều gì đó chắc chắn về cơ cấu 
của thị trường đối với nhiều loại cổ phiếu thường, về mặt đặc điểm đầu tư và đầu cơ của nó. Ngày 
xưa, tính chất đầu tư của một cổ phiếu thường ít nhiều cũng giống như, hoặc tỷ lệ với, tính chất của 
chính công ty đó, như đã được đo khá chuấn bởi đánh giá mức độ tín nhiệm của nó. Tỷ suất lợi tức 
trên trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi của nó càng thấp, thì cổ phiếu thường càng có khả năng đạt mọi 
tiêu chuấn của một khoản đầu tư thỏa đáng, và yếu tố đầu cơ trong việc mua nó càng nhỏ. Mối quan 
hệ này, giữa cấp độ đầu cơ của cổ phiếu thường và cấp độ đầu tư của công ty, có thể được thể hiện 
khá tốt bằng đồ thị dưới dạng một đường thắng đi xuống từ trái sang phải. Nhưng ngày nay, tôi sẽ 
miêu tả đô thị đó hình chữ u. ở bên trái, khi mà bản thân công ty có tính đầu cơ và tín nhiệm của nó 
thấp, thì cổ phiếu thường tất nhiên là có tính đầu cơ cao, hệt như trong quá khứ nó vẫn luôn như thế. 
Tuy nhiên, ở thái cực bên phải, khi mà công ty có sự đánh giá tín nhiệm cao nhất vì số liệu kết quả 
quá khứ lần triển vọng tương lai của nó ấn tượng nhất, thì ta lại thấy thị trường chứng khoán thường 
ít nhiều liên tục đưa một yếu tố đầu cơ cao vào trong các cổ phần thường thông qua phương tiện 
đơn giản là một mức giá cao đến nồi có mức rủi ro kha khá. 

Tại điểm này, tôi không thể không đưa vào một lời trích dần thích hợp một cách bất ngờ, dù có 
phần khá cường điệu, về chủ đề mà tôi tìm thấy gần đây trong một bài thơ của Shakespeare. Đó là: 

Hắn là tôi đã từng thấy những người thuê nhà theo hình thức và thiên vị Mất hết tất cả và hơn 
thế nữa vì trả quá nhiều tiền thuê? 

Trở lại với đồ thị tưởng tượng của tôi, phần ở giữa sê là nơi các yếu tố đầu cơ trong việc mua 
cố phiếu thường có xu hướng đạt tới mức tối thiếu. Trong khu vực này, chúng ta có thế tìm thấy 
những công ty bề thế và mạnh khỏe, với kết quả tăng trưởng quá khứ tương ứng với tăng trưởng của 
nền kinh tế quốc gia, và với các triển vọng tương lai hắn cũng có tính chất đó. Những cố phiếu 
thường như vậy có thế được mua vào hầu như mọi thời điếm, trừ đoạn đi lên của một thị trường lên 
giá, với mức giá vừa phải liên quan tới những giá trị nội tại đã đưa ra của chúng. Thật vậy, vì xu 
hướng hiện tại của các nhà đầu tư lần đầu cơ là tập trung vào các phát hành hoành tráng hơn, tôi sẽ 
đánh bạo nói rằng những chứng khoán tầm trung này thường bán với giá bằng toàn bộ chứ không 
phải là thấp hơn các giá trị có thế xác định độc lập của chúng. Do đó, chúng có yếu tố biên độ an 
toàn được tạo ra bởi cùng những thiên vị và định kiến của thị trường, những cái thường phá hủy 
biên độ an toàn của các phát hành hứa hẹn hơn. Hơn nữa, trong hàng ngũ đông đảo của các công ty 
này, tha hồ có chồ để phân tích thấu suốt các số liệu kết quả quá khứ và để phân biệt các lựa chọn 
trong khu vực các triển vọng tương lai, thêm vào đó còn có thể bổ sung độ chắc chắn cao hơn bằng 
cách đa dạng hóa. 

Khi Phaexthon khăng khăng đòi lái cồ xe Mặt trời, cha anh ta, một người lái thành thạo, đã cho 
cậu lính mới một lời khuyên mà anh ta không làm theo - và phải trả giá. Ovid đã tóm tắt lời khuyên 
của Phoebus Apollo trong ba từ: 

“Medius tutissiumus ibis” - Con sẽ an toàn nhất khi đi ở làn giữa. Tôi nghĩ quy tắc này có lợi 
cho nhà đầu tư và các nhà tư vấn phân tích chứng khoán của họ. 

5. Một trưtmg họp trong lịch sử: Aetna Maintenance Co. 

Phần đầu của trường hợp này được chép lại từ ấn bản năm 1965 của chúng tôi, nơi nó đã xuất 
hiện lần đầu dưới cái tên "Một ví dụ khủng khiếp". Phần thứ hai tóm tắt lại sự lột xác sau này của 
doanh nghiệp. 


387 



Chúng tôi nghĩ nó sẽ có tác động tốt đến thái độ tương lai của bạn đọc với các đợt chào bán cố 
phiếu thường mới nếu chúng tôi đưa ra “một ví dụ khủng khiếp” một cách chi tiết ở đây. Nó được 
lấy từ trang đầu tiên của cuốn Hướng dần chứng khoán của Standard & Poor's, và nó minh họa ở 
mức độ cao nhất những nhược điểm lù lù của các phát hành năm 1960-1962, sự định giá cao khác 
thường đối với chúng trên thị trường, và sự sụp đố sau đó. 

Tháng 11/1961, 154.000 cố phiếu thường của công ty Aetna Maintenance Co. được bán cho 
công chúng với giá 9 đô la và giá lập tức nhảy lên 15 đô la. Trước khi thực hiện việc gọi vốn, tài sản 
ròng trên mồi cổ phần là khoảng 1,20 đô la, nhưng chúng tăng lên hơn 3 đô la một chút trên mỗi cố 
phần với lượng tiền nhận được cho các cổ phần mới. 

Doanh số và lợi tức trước khi thực hiện gọi vốn là: 


Nám 

kết 

thúc 

Doanh số 
(đô la) 

Lợi nhuận ròng của 
cổ phiếu thường 
(đô la) 

Lợi tức trên 
cổ phần (đô 
la) 

Tháng 

6/1961 

3.615.000 

187.000 

0,69 

(Tháng 

6/ 

1960)* 

(1.527.000) 

(25.000) 

(0,09) 

Tháng 

12/ 

1959 

2.215.000 

48.000 

0,17 

Tháng 

12/ 

1958 

1.389.000 

16.000 

0,06 

Tháng 

12/ 

1957 

1.083.000 

21.000 

0,07 

Tháng 

12/ 

1956 

1.003.000 

2.000 

0,01 


388 




*Trong sáu tháng. 

Những số liệu tương ứng sau khi thực hiện việc gọi vốn: 


Tháng 6/ 
1963 

4.681.000 

đố la 

42.000 đô la 
(thâm hụt) 

0,1 1 đô la 
(thâm hụt) 

Tháng 6/ 
1962 

4.234.000 

149.000 

0,36 


Vào năm 1962, mức giá giảm xuống còn 2,66 và vào năm 1964, nó bán ở mức thấp tới 0,875. 
Khống có cố tức được trả trong thời kỳ này. 

NHẬN XÉT 

Đây là doanh nghiệp quá nhỏ để có sự tham gia của đại chúng. Chứng khoán được bán và mua 
trên cơ sở của một năm tốt; các kết quả trước đó rất đáng buồn. Không có gì trong bản chất của 
doanh nghiệp có tính cạnh tranh cao này có thế đảm bảo cho sự bên vững tương lai. Với mức giá 
cao đến ngay sau khi phát hành, công chúng lơ là đã trả nhiều hơn nhiều trên mồi đô la lợi tức và tài 
sản cho công ty này so với hầu hết những công ty lớn và mạnh của ta. Ví dụ này đúng là cực độ, 
nhưng nó không hề là độc nhất vô nhị; những trường họp nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng không thế 
chấp nhận được, về việc định giá quá cao có tới hàng trăm. 

Phần tiếp theo vào năm 1965-1970 Vào năm 1965, các quyền lợi mới đã đến với công ty này. 
Ngành kinh doanh duy tu bảo trì nhà cửa không có lãi bị bán đi, và công ty đã đi hắn sang ngành 
hoàn toàn khác: sản xuất thiết bị điện tử. Tên công ty được đối thành Haydon Switch and 
Instrument Co. Ket quả lợi tức không có gì ấn tượng. Trong năm năm 1965- 1969 công ty đã thế 
hiện mức lợi tức trung bình chỉ có 8 xu trên một cổ phần "chứng khoán cũ", với 34 xu lợi tức trong 
năm tốt nhất, năm 1967. Tuy nhiên, theo phong cách hiện đại thật sự, công ty đã chia tách chứng 
khoán này 1 đối lấy 2 trong năm 1968. Giá thị trường cũng "chạ/' đúng kiểu của Phố Wall. Nó tăng 
từ 0,875 vào năm 1964 tới mức tương đương 16,5 vào năm 1968 (sau khi chia tách). Mức giá giờ đã 
vượt qua kỷ lục đạt được vào những ngày nhiệt huyết của năm 1961. Lần này, sự định giá quá cao 
còn tệ hơn trước nhiều. Chứng khoán này giờ được bán tại mức 52 lần lợi tức của năm tốt duy nhất 
của nó, và khoảng 200 lần lợi tức trưng bình của nó. Hơn nữa, công ty một lần nữa báo cáo thua lồ 
trong chính năm mà mức giá cao nhất đó được thiết lập. Ngay năm sau, năm 1969, giá bán lại giảm 
xuống còn 1 đô la. 

CÂU HỎI 

Những anh chàng ngốc đã từng trả hơn 8 đô la cho chứng khoán này vào năm 1968 có biết gì 
về lịch sử trước đó của công ty, kết quả lợi tức năm năm, giá trị tài sản của nó (rất nhỏ) hay không? 
Họ có biết là mình nhận được nhiều thế nào - hay ít thế nào - cho số tiền của mình không? Họ có 
quan tâm không? Đã có ai trên Phố Wall chịu tí trách nhiệm nào cho việc xảy đi xảy lại thường 
xuyên của tình trạng đầu cơ hoàn toàn không có đầu óc, phố biến một cách đáng sửng sốt, và tai họa 
không tránh khỏi này không? 


389 




6. Kế toán thuế cho việc công ty NVF thâu tóm cỗ phân của Sharon Steel 

1. NVF đã thâu tóm 88% các cố phiếu của Sharon vào năm 1969, nó trả cho mỗi cổ phiếu 70 
đô la duới dạng trái phiếu NVF 5%, đáo hạn năm 1994, và chứng chỉ quyền mua 1,5 cố phiếu của 
NVF với giá 22 đô la một cố phần. Giá trị thị truờng ban đầu của các trái phiếu này có vẻ chỉ ở mức 
43% của mệnh giá, trong khi các chứng chỉ quyền mua đuợc báo giá ở mức 10 đô la một cổ phiếu 
NVF trong nó. Điều này có nghĩa là những cổ đông của Sharon chỉ có 30 đô la giá trị trái phiếu, 
nhung lại có 15 đô la giá trị chứng chỉ quyền mua cho mồi cố phiếu đuợc hoàn trả, tống cộng 45 đô 
la một cổ phiếu. (Chồ này bằng khoảng giá trung bình của Sharon vào năm 1968, cũng nhu mức giá 
đóng cửa năm đó của nó.) Giá trị số sách của Sharon là 60 đô la một cổ phiếu. Chênh lệch giữa giá 
trị số sách này và giá trị thị truờng của chứng khoán của Sharon lên tới khoảng 2 1 triệu đô la trên 
1.415.000 cố phiếu của Sharon bị thâu tóm. 

2. Cách xử lý kế toán đuợc thiết kế đế đạt đuợc ba mục tiêu: (a) Coi việc phát hành trái phiếu 
tuông đuong với việc "bán" nó ở mức 43, tạo cho công ty mức giảm trừ hàng năm khỏi thu nhập 
cho sự khấu hao vô hình (amortization) khoản chiết khấu trái phiếu rất lớn 54 triệu đô la. (Thật ra, 
nhu vậy nó sẽ tính cho nó khoảng 15% lãi suất hàng năm trên "tiền thu đuợc" của phát hành phiếu 
nợ 99 triệu đô la.) (b) Bù vào chi phí chiết khấu trái phiếu này bằng một luợng "lợi nhuận" xấp xỉ 
tuông đuong, bao gồm ghi có cho thu nhập là 1/10 chênh lệch giữa giá thành của chứng khoán 
Sharon là 45 đô la và giá trị số sách của nó là 60. (Điều này sẽ tuông đuong với, nguợc lại, thông lệ 
đòi hỏi là tính phí thu nhập mỗi năm với một phần giá đuợc trả cho việc thâu tóm vuợt quá giá trị số 
sách của các tài sản đã thâu tóm.) (c) Cái đẹp trong cách sắp xếp này là công ty sẽ tiết kiệm ban đầu 
đuợc khoảng 900.000 đô la một năm, tức là 1 đô la trên một cổ phiếu, duới dạng thuế thu nhập từ 
hai khoản mục hàng năm đó, vì sự khấu hao khoản chiết khấu trái phiếu có thế đuợc khấu trừ từ thu 
nhập chịu thuế, còn sự khấu hao vô hình "phần vốn cổ đông vuợt quá giá thành" không đuợc tính 
vào thu nhập chịu thuế. 

3. Các xử lý kế toán này đuợc phản ánh trong cả tài khoản thu nhập hợp nhất và bảng cân đối 
tài khoản họp nhất của NVF vào năm 1969, và bản dự toán theo lệ (pro fonna) của năm 1968. Vì 
một phần lớn giá thành chứng khoán của Sharon sê đuợc coi là đuợc trả bằng chứng chỉ quyền mua, 
cần phải thế hiện giá trị thị truờng ban đầu của các chứng chỉ quyền mua này nhu là một phần của 
số liệu vốn cố phiếu thuờng. Do đó trong truờng họp này, và không có truờng họp nào khác mà 
chúng tôi biết tới, các chứng chỉ quyền mua đuợc gán mức giá trị đáng kế trong bảng cân đối tài 
sản, tức là hon 22 triệu đô la (nhung chỉ ghi trong một ghi chú giải thích). 

7. Các công ty công nghệ dưói dạng một khoản đầu tư. 

Trong những dịch vụ của Standard & Poor's vào giữa năm 1971 có liệt kê khoảng 200 công ty 
với tên bắt đầu bằng Compu-, Data, Electro-, Scien-, Techno- (những từ liên quan tới dữ liệu, điện 
tử, máy tính, khoa học công nghệ). Khoảng một nửa trong số này thuộc về một phần của ngành máy 
tính. Tất cả các công ty đó được giao dịch trên thị trường hoặc đã nộp đon xin bán chứng khoán cho 
công chúng Tống cộng 46 công ty như vậy đã xuất hiện trong cuốn Hướng dần chứng khoán của 
s&p vào tháng 9/ 1971 . Trong đó, 26 công ty báo cáo thua lỗ, chỉ có sáu công ty có lợi tức hon 1 đô 
la trên một cô phiêu, và chỉ có năm công ty là trả cô tức. 


390 



Trong cuốn Hướng dần chứng khoán của tháng 12/ 1968 có 45 công ty với các cái tên công 
nghệ tưong tự như vậy. Khi lần theo phần sau của danh sách này, như đã đưa ra trong cuốn Hướng 
dần chứng khoán của tháng 9/1971, chúng tôi đã tìm thấy những diễn biến sau: 


Tống 

Giá 

Giá giảm 

Giá giảm 

Bị rút ra khỏi 

số 

tăng 

ít hơn 

nhiều hơn 

"Hướng dẫn 

công 

ty 

lẽn 

một nửa 

một nửa 

chứng khoán" 

45 

2 

8 

23 

12 


NHẬN XÉT 

Gần như chắc chắn rằng nhiều công ty công nghệ không được liệt kê trong cuốn Hướng dần 
chứng khoán của năm 1968 đã có số liệu kết quả sau đó kém hon những công ty được liệt kê, hon 
nữa, 12 công ty bị rút ra khỏi danh sách cũng hoạt động kém hon những công ty được giữ lại. 
Những kết quả đau đớn thế hiện qua mầu ví dụ này rõ ràng là thế hiện khá hợp lý chất lượng và lịch 
sử giá cả của cả nhóm các phát hành "công nghệ". Thành công xuất chúng của IMB và một số ít 
công ty khác chắc chắn đã tạo ra một con lũ chào bán các phát hành mới trong lĩnh vực của họ, mà 
từ đó thua lồ lớn gần như là đảm bảo. 

Lời cảm on của Jason Zweig Xin chuyến lòng biết on chân thành của tôi đến những ai đã giúp 
tôi cập nhật cuốn sách của Graham, trong đó có: Edwin Tan của HarperCollins, người mà tầm nhìn 
và năng lượng sáng lấp lánh đã đưa dự án này ra ánh sáng; Robert Saíĩan, Denise Martin và Eric 
Gelrnan của tạp chí Money, những người đã ban phước cho nồ lực này bằng sự ủng hộ nhiệt thành, 
kiên nhẫn và vô điều kiện; người đại diện văn học của tôi, John w. Wright có một không hai; và 
Tara Kahvarski không biết mệt mỏi của tạp chí Money. Các ý tưởng siêu việt và các nhận xét phê 
bình đến từ Theodore Aronson, Kevin Johnson, Martha Ortiz và các nhàn viên của Aronson + 
Johnson + Ortiz, L.P.; Peter L. Bernstein, chủ tịch công ty Peter L. Bemstein; William Bernstein 
của Efficient Frontier Advisors; John c Bogle nhà sáng lập tập đoàn Vanguard; Charles D. Ellis, 
thành viên họp danh sáng lập của Greenwich Associates; và Laurence B. Siegel, giám đốc bộ phận 
nghiên cứu chính sách đầu tư của Quỳ Ford. Tôi cũng rất biết on Warren Buffett; Nina Munk; các 
nhàn viên không biết mệt mỏi của Trung tâm Nghiên cứu thông tin kinh doanh thuộc Time Inc. 
Martin Fridson, tống giám đốc FridsonVision LLC; Howard Schilit, chủ tịch Trung tâm nghiên cứu 
& phân tích tài chính; Robert N. Veres, tống biên tập và chủ xuất bản của tờ Inside Iníbrmation 
(Thông tin Nội bộ), Daniel J Fuss của Loomis Sayles & Co.; F. Barry Nelson của Advent Capital 
Management; các nhân viên của Bảo tàng Lịch sử tài chính Mỹ; Brian Mattes và Gus Sauter của tập 
đoàn Vanguard; James Seidel của RIA Thomson; Camilla Altamura và Sean McLaughlin của 
Lipper Inc. Alexa Auerbach của Ibbotson Associates; Annette Larson của Momingstar, Jason Bram 
của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, và một nhà quản lý quỹ không muốn nêu tên. Trên hết, 
tôi cám on vợ và các con gái tôi, những người đã phải chịu đựng gánh nặng của những ngày tháng 
tôi phải làm việc suốt ngày đêm. Không có tình yêu và sự nhẫn nại vô bờ bến của họ, thì không gì 
có thể thực hiện được. 


391 




CHÚ THÍCH 


[1] . Đồng tác giả với David Dodd và được xuất bản lần đầu vào năm 1934. (Trong sách có ba 
loại chú thích: chú thích của tác giả, chú thích bổ sung của nguyên bản tiếng Anh trong lần tái bản 
có chỉnh lý lần thứ tư và chú thích của bản dịch tiếng Việt. Từ đây trở đi, mọi chú thích nếu không 
có ghi chú gì thêm là chú thích bố sung của nguyên bản. (Chú thích của tác giả trong nguyên bản và 
chú thích của người dịch và Ban biên tập tiếng Việt được ghi chú rõ) 

[2] . Nhà Grossbaum đã đổi họ mình thành Graham trong Thế chiến I, khi mà những cái họ 
giống họ Đức bị nghi ngờ. 

[3] . Mua chứng khoán với khoản tiền trả ngay ít hon tống giá trị tiền mua và vay thêm tiền của 
nhà môi giới cho đủ rồi trả dần và thế chấp (cầm cố) bằng chính chứng khoán được mua. {Chú thích 
của người dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 

[4] . Graham-Newman Corp. là một quỹ đầu tư tưong hồ mở (xem chuông 9) mà Graham điều 
hành hợp danh cùng Jerome Newman, một nhà đầu tư giỏi. Trong phần lớn thời gian hoạt động, quỹ 
đóng cửa với các nhả đầu tư mới. Tôi xin cảm on Walter Schloss vì đã cung cấp dữ liệu thiết yếu 
cho việc ước lượng mức sinh lợi của Graham-Newman. Con số 20% mức sinh lợi hàng năm mà 
Graham ghi trong phần Tái bút của mình (trang 589) có vẻ đã không tính phí quản lý. 

[5] . Văn bản in ở đây là bản tái bản có chỉnh lý lần thứ tư đã được Graham sửa đổi vào năm 
1971-1972 và được xuất bản lần đầu vào năm 1973. 

[6] . Nhà tho và triết gia Mỳ gốc Tây Ban Nha (1863- 1952). {Chú thích của người dịch và Ban 
biên tập tiếng Việt). 

[7] . Raskob (1879-1950) là một giám đốc của Du Pont, một công ty hóa chất khổng lồ, và là 
chủ tịch hội đồng tài chính của General Motors, ông còn là chủ tịch toàn quốc của Đảng Dân chủ, 
và là thế lực thúc đầy sự xây dựng tòa nhà Empire State. Các tính toán của giáo sư tài chính Jeremy 
Siegel khẳng định rằng kế hoạch của Raskob sẽ chỉ tạo được dưới 9.000 đô la sau 20 năm, mặc dù 
lạm phát rồi sẽ ăn mất phần lớn lợi nhuận đó. Đe có cái nhìn mới nhất, chuẩn xác nhất về các quan 
điểm của Raskob trong việc đầu tư cổ phiếu dài hạn, hãy xem bài khảo luận của cố vấn tài chính 

William Bernstein tại WMW.efficientfrontier.com/ef/197/raskob.htm. 

[8] . “Thảo luận ngắn gọn" của Graham gồm hai phần, tại trang 49 và trang 217-218. Để biết 
thêm về lý thuyết Down, hãy xem http://viking.som.vale.edu/will/ dow/downpage.html. 

[9] . "Cổ phiếu thư" là một loại cố phiếu mà người mua không được đăng ký bán với ủy ban 
Chứng khoán và Giao dịch (SEC), điều này được ghi rõ trong thư rằng nó được mua theo hình thức 
đầu tư. (Chú thích của tác giả). 

[10] . Các quỳ đầu tư tưong hồ mua "cố phiếu thư”. 

Trong các giao dịch riêng tư, sau đó lập tức định lại giá các cố phiếu này với giá đại chúng cao 
hon (xem định nghĩa của Graham ở chú thích 2 trên đây). Điều này khiến các quỹ đầu CO' mạo hiếm 
("go-go" fund) đạt được mức sinh lợi cao, không bền lâu, trong những năm giữa thập kỷ 1960. ủy 
ban Chứng kh oản và Giao dịch Mỳ đã dẹp bỏ sự lạm dụng này vào năm 1969, và nó không còn là 


392 


một mối lo đối với những nhà đầu tư quỹ. Chứng chỉ quyền mua cổ phiếu sẽ được giải thích trong 
chưong 16. 

[11] . Penn Central Transportation Co. khi đó là công ty đường sắt lớn nhất ở Mỳ đã yêu cầu 
bảo hộ phá sản vào ngày 2 1 tháng 6 năm 1970 - khiến các nhà đầu tư bị sốc; họ không thế ngờ một 
công ty khổng lồ như vậy có thể sụp đổ (xem trang 473). Trong số các công ty với món nợ "thái 
quá" mà Graham nhận định, có Ling-Temco-Vought và National General Corp. (xem trang 476 và 
516). "Vấn đề trả nợ" của Phố Wall nảy sinh từ năm 1968 đến năm 1971, khi mà một số công ty 
môi giới uy tín bồng nhiên vỡ nợ. 

[12] . Những con số ở trước là các con số của chỉ số Moody cho các trái phiếu hạng AAA và cố 
phiếu công nghiệp. (Chú thích của tác giả). 

[13] . Xem chuông 2. Vào đầu năm 2003, trái phiếu kho bạc Mỳ. Đáo hạn trong 10 năm sẽ cho 
khoản lợi 3,8%, trong khi chứng khoán (đo bằng chỉ số DJIA) cho 1,9%. (Chú ý rằng mối quan hệ 
này không khác biệt nhiều so với những con số của năm 1964 mà Graham trích dần). Lợi nhuận 
sinh ra từ các trái phiếu chất lượng cao đã hạ đều đặn từ năm 1981. 

[14] . "Cổ phiếu ngành vận tải hàng không" tất nhiên đã tạo ra biết bao hào hứng vào cuối 
những năm 1940 và đầu những năm 1950, giống như cổ phiếu Internet đã tạo ra nửa thế kỷ sau đó. 
Trong những quỹ đầu tư tưong hồ nóng nhất lúc đó có Aeronautical Securities và Quỳ Missiles- 
Rockets-Jets & Automation. Các quỳ này, cũng giống như những chứng khoán mà chúng nắm giữ, 
hóa ra lại trở thành một thảm họa đầu tư. Ngày nay, người ta chấp nhận rằng tống lợi tức lũy kế của 
ngành hàng không trong suốt lịch sử của nó là âm. Bài học mà Graham đưa ra không phải là bạn 
không nên mua cố phiếu hàng không, mà là bạn không bao giờ nên chấp nhận " Điều chắc chắn" là 
một ngành nào đó sẽ cho kết quả tốt hon tất cả các ngành khác trong tuông lai. 

[15] . Quỳ đầu tư tưong hồ hay quỳ tuông hồ (mutual fund) dùng tiền vốn cố phần của nhà đầu 
tư góp vào đế đầu tư (chủ yếu vào chứng khoán) thay vì nhà đầu tư trực tiếp đầu tư. Nhà đầu tư góp 
vốn bằng cách mua cổ phần của quỹ. Mục đích của quỹ là đa dạng hóa đầu tư, giảm thiểu rủi ro và 
chi phí đầu tư thấp với hiệu quả cao do tính chuyên nghiệp của quỳ. (Chú thích của người dịch và 
Ban biên tập tiếng Việt). 

[16] . Tài sản hữu hình bao gồm tài sản vật chất của công ty (như bất động sản nhà xường, thiết 
bị và các sáng chế) cũng như cân đối tài chính của nó (như tiền mặt, đầu tư ngắn hạn và các khoản 
thu). Những yếu tố không thuộc tài sản hữu hình bao gồm nhãn hàng, bản quyền, bằng sáng chế, 
nhượng quyền, đặc quyền kế nghiệp và thưong hiệu. Đe biết thêm về giá trị tài sản hữu hình xem 
chú thích cuối trang 225. 

[17] . Đe hiểu rõ nhận định này, hãy xem khả năng bạn mua một chứng khoán ở mức 30 đô là 
và bán lại ở giá 600 đôla có hay xảy ra không. 

[18] . SAT: kỳ thi đánh giá kỳ năng, kiến thứ đế đăng ký vào một số trường đại học tại Mỹ. 
(Chú thích của người dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 

[19] . Benjamin Graham, Nhà đầu tư Thông minh (Harper & Row, 1949), trang 4. 


393 



[20] . Loại quỹ này còn được dịch là quỳ phòng hộ, quỳ phòng vệ ngừa rủi ro hoặc quỳ đầu co. 
Tuy nhiên chúng tôi không dùng tên gọi quỳ đầu cơ, vì go-go fund đã được dịch là quỳ đầu cơ mạo 
hiểm. (Chú thích của người dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 

[21] . "Quỹ phòng vệ là chồ chứa một kh oản tiền, phần lớn không được chính phủ quản lý, 
được đầu tư mạnh tay cho những khách hàng giàu có. Đe đọc về câu chuyện LTCM, hãy xem cuốn 
When Genius Failed (Khi thiên tài thất bại) , của Roger Lowenstein (Random House, 2000). 

[22] . Tôn ông (Sir) đặt trước tên họ người được phong là hiệp sĩ hoặc tòng nam tước, còn Huân 
tước (Lord) đặt trước tên họ người được phong các tước quý tộc cao hơn, từ nam tước trở lên. {Chú 
thích của người dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 

[23] . John Carswell, South Sea Bubble (Bong bóng South Sea) (Cresset Press, London, 1960), 
trang 131, 199. Ngoài ra, hãy xem www.harvard-magazine.com/ Ĩssues/mj99/damnd.html. 

[24] . Constance Loizos, "Hỏi và đáp: Alex Cheung", InvestmentNews (Tin tức đầu tư), 
17/5/1999, trang 38. Mức sinh lợi 20 năm cao nhất trong lịch sử quỹ đầu tư tương hồ là 25,8% một 
năm, do Peter Lynch huyền thoại của Quỳ Fidelity Magellan đạt được, trong hai thập kỷ tính tới 3 1 
tháng 12 năm 1994. Hoạt động hiệu quả của Lynch đã biến 10.000 đô la thành 982.000 đô la trong 
20 năm. Cheung dự đoán quỹ của ông sẽ biến 10.000 đô la thành hơn 4 triệu đô la trong cùng một 
khoảng thời gian như vậy. Thay vì xem Cheung là lạc quan quá đáng, các nhà đầu tư đố tiền vào 
cho ông, vung hơn 100 triệu đô la vào quỹ của ông trong năm sau đó. Một khoản đầu tư 10.000 đô 
la vào Monument Internet Fund vào tháng 5 năm 1999 sẽ teo lại còn khoảng 2000 đô la vào cuối 
năm 2002. (Monument Internet Fund không còn tồn tại dưới dạng ban đầu, và bây giờ nó được biết 
đến là Orbitex Emerging Techonology Fund). 

[25] . Lisa Reilly Cullen, "Câu lạc bộ ba chừ số", Money (Tiền), tháng 12 năm 1999, trang 170. 
Neu bạn đầu tư 10.000 đô la vào quỹ của Vilar vào cuối năm 1999, thì bạn sẽ kết thúc năm 2002 với 
số tiền chỉ còn 1 195 đô la - một trong những sự hủy diệt tài sản tồi tệ nhất trong lịch sử quỳ đầu tư 
tương hồ. 

[26] . Xem www.thestreet.com/funds/smarter/ 891820.html. Những chứng khoán ưa thích của 
Cramer đã không "đi lên kế cả trong ngày tốt lần ngày xấu." Đen cuối năm 2002, một trong 10 
chứng khoán đó đã phá sản, và khoản đầu tư 10.000 đô la chia đều giữa các chứng khoán Cramer 
chọn lựa sẽ mất giá trị tới 94%, khiến bạn chỉ còn lại tổng cộng là 597,44 đô la. Có lẽ ý của Cramer 
là các chứng khoán của ông sẽ "thắng cuộc", không phải ở "thế giới mới", mà ở thế giới sắp tới. 

[27] . Ngoại lệ duy nhất của quy luật này là một nhà đầu tư nghỉ hưu đã lâu, người có thế không 
sống lâu hon một thị trường giá xuống lâu dài. Tuy vậy ngay cả một nhà đầu tư lớn tuối cũng không 
nên bán chứng khoán của mình đi chỉ vì chúng đã giảm giá; cách tiếp cận này không chỉ biến lồ trên 
giấy thảnh lồ thật, mà còn khiến người thừa kế của ông/bà ta mất khả năng thừa kế chứng khoán 
này với giá rẻ hơn, khi tính thuế. 

[28] . Benjamin Graham, David L. Dodd, Sidney Cottle, và Charles Tatham, NXB McGraw- 
Hill, lần xuất bản thứ 4, năm 1962. Một bản sao của cuốn Phân tích chứng kh oán phiên bản năm 
1934 được tái phát hành vào năm 1996 (McGraw-Hill). (Chú thích của tác giả). 


394 


[29] . Câu này được trích từ cuốn Investment and Speculation (Đầu tư và đầu cơ), của Lawrence 
Chamberlain, xuất bản năm 1931. (Chú thích của tác giả). 

[30] . Trong một bản điều tra do Hội đồng quản trị Cục Dự trữ Liên bang thực hiện. (Chú thích 
của tác giả). 

[31] . Điều tra mà Graham trích dần là do Đại học Michigan thực hiện cho Cục Dự trữ Liên 
bang (FED) và được công bố trong Tập san thông tin của Cục Dự trừ Liên bang (Federal Reserve 
Bulletin), tháng 7/1948. Mọi người được hỏi là "giả sử một người quyết định không tiêu tiền của 
mình. Anh ta có thể gửi ngân hàng hoặc mua trái phiếu hoặc có thế đầu tư. Theo bạn thì cách nào là 
khôn ngoan nhất đối với anh ta nhằm sử dụng số tiền của mình: gửi ngân hàng, mua trái phiếu tiết 
kiệm, đầu tư vào bất động sản hay mua một cổ phiếu thường?" Chỉ có 4% cho là cổ phiếu thường sẽ 
mang lại lợi nhuận thỏa đáng. 26% xem đây là "không an toàn hoặc đánh bạc". Từ năm 1949 đến 
năm 1958, thị trường chứng khoán đạt được một trong những mức lợi tức 10 năm cao nhất trong 
lịch sử, trung bình là 18,7% năm. Trong một cuộc điều tra tương tự như điều tra này của FED, một 
cuộc thăm dò do tạp chí BusinessWeek thực hiện cuối năm 2002 cho thấy là chỉ có 24% số nhà đầu 
tư muốn đầu tư thêm vào các quỹ tương hồ của họ hoặc vào các danh mục đầu tư cổ phiếu, giảm từ 
mức 47% mới chỉ ba năm trước đó. 

[32] . Đầu cơ có ích ở hai khía cạnh. Thứ nhất, không có đầu cơ thì những công ty mới chưa qua 
thử thách (chẳng hạn như Amazon.com hay Công ty đèn điện Edison [Edison Electric Light Co.] 
trước kia) có lẽ không bao giờ có thể huy động được vốn cần thiết để mở rộng kinh doanh. Cơ hội 
mạo hiểm nhưng cám dồ có được lợi nhuận lóư là mỡ bôi troư cho cồ máy đổi mới. Thứ hai, rủi ro 
được hoán đối (song không bao giò' bị loại bỏ) mồi lần chứng kh oản được mua hay bán. Người mua 
chịu rủi ro cơ bản là chứng kh oản đó có thể đi xuống. Trong khi đó người bán vẫn chịu một phần 
rủi ro nhỏ - đó là khả năng chứng khoán mà anh ta vừa mới bán có thể sẽ lên. 

[33] . Một tài khoản bảo chứng (ký quỳ) giúp bạn mua chứng khoán bằng tiền vay từ công ty 
môi giới. Bằng cách dùng tiền vay đầu tư , bạn có thế kiếm nhiều hơn khi chứng khoán đi lên - 
nhưng bạn cũng có thế bị mất sạch nếu chúng đi xuống. Vật thế chấp đế vay là giá trị của các kh oản 
đầu tư trong tài khoản của bạn - do đó bạn phải cho thêm tiền vào tài khoản nếu giá trị đó giảm 
xuống dưới mức bạn đã vay. Đe biết thêm thông tin về các tài khoản bảo chứng (margin account), 
hãy xem www.sec.gov/investor/pubs/ margin.htm, www.sia.com/publications/pdf/ MarginsA.pdf, 

và www.nyse.com/pdfs/ 2001_factbook_09.pdf |34|. Giá trị cơ sở (underlying value) được hiểu 
là giá trị nền tảng, nội tại [của một doanh nghiệp], bao gồm cả tài sản hữu hình lẫn vô hình, tức là cả 
yếu tố định lượng (tài sản, vốn, lợi nhuận) lần yếu tố định tính (chất lượng quản lý, tài sản trí tuệ, 
thành tựu quá khứ) và có thể khác với giá thị trường. (Chú thích của người dịch và Ban biên tập 
tiếng Việt). 

[35] . Phiên bản sách năm 1965, tr. 8. (Chú thích của tác giả). 

[36] . 30 cố phiếu công ty nằm trong "rổ hàng hóa" đế tính chỉ số trung bình công nghiệp Dow 
Jones (DJIA), gọi tắt là chỉ số Dow. (Chú thích của người dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 

[37] . Hãy đọc lại câu của Graham và chú ý đến điều mà chuyên gia đầu tư vĩ đại nhất này đang 
nói: Tương lai của giá chứng kh oán không bao giờ có thể dự đoán được. Và khi đọc tiếp, bạn hãy 
nhận thấy rằng tất cả những gì mà Graham nói là để giúp bạn nắm được sự thật này. Vì bạn không 


395 


thế dự đoán được hành vi của thị trường, bạn phải học cách dự đoán và kiếm soát hành vi của bản 
thân mình. 

[38] . Dự báo của Graham đúng đến đâu? Khi mới nhìn qua, nó có vẻ rất đúng: Từ đầu năm 
1972 đến hết năm 1981, chứng khoán thu được mức sinh lợi trung bình hàng năm là 6,5% (Graham 
không nói rõ khoảng thời gian trong dự báo của mình, nhưng cũng họp lý nếu ta cho là ông đã nghĩ 
tới khoảng thời gian 10 năm). Tuy nhiên, lạm phát ghê gớm ở mức 8,6% hàng năm trong thời kỳ 
này đã ăn mất tất cả lợi nhuận mà cố phiếu tạo ra. Trong phần này của chuông, Graham tóm tắt cái 
được gọi là "biểu thức Gordon", về co bản cho rằng mức sinh lợi trong tưong lai của thị trường cổ 
phiếu sê bằng tống tỷ suất cố tức hiện tại cộng với tỷ lệ tăng lợi tức (eamings growth) kỳ vọng. Với 
mức tỷ suất cố tức chỉ dưới 2% vào đầu năm 2003, và mức tăng lợi tức dài hạn khoảng 2%, cộng 
với mức lạm phát hon 2% một chút, mức sinh lợi trung bình hàng năm trong tuông lai khoảng 6% 
là hợp lý. (Xem phần bình luận về chuông 3.) 

[39] . Ở đây chúng tôi đặt giả thiết khung thuế cao nhất cho nhà đầu tư điển hình với 40% áp 
dụng vào cố tức và 20% áp dụng cho các lợi nhuận vốn. (Chú thích của tác giả). 

[40] . Ke từ năm 1997, khi các trái phiếu kho bạc được bảo vệ chống lạm phát (Treasury 
Intlation-Protected Securities hay TIPS) được phát hành, cổ phiếu đã không còn tự động trở thành 
lựa chọn tối ưu cho các nhà đầu tư trông chờ lạm phát gia tăng. TIPS, không như các trái phiếu 
khác, chỉ tăng giá trị nếu chỉ số giá tiêu dùng tăng lên. Điều này bảo vệ một cách hiệu quả đế nhà 
đầu tư không bị mất tiền sau lạm phát, cố phiếu không có bảo đảm nào như vậy, và như vậy phòng 
vệ giá của chúng là rất kém để chống lại các mức lạm phát cao. (Đe biết thêm chi tiết, hãy xem phần 
bình luận về chuông 2.) [411. Ngày nay, các chỉ số phố biến rộng rãi nhất có thế thay cho chỉ số 
trung bình công nghiệp Dow Jones là chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 ("S&p " hoặc " 
s&p 500") và chỉ số Wilshire 5000. Chỉ số s&p tập trung vào 500 công ty lớn, nổi tiếng tạo nên 
khoảng 70% tống giá trị của thị trường vốn cố đông Mỳ. Chỉ số Wilshire 5000 tập trung vào mức 
sinh lợi của hầu hết các chứng khoán lớn, được kinh doanh công khai ở Mỹ, gần 6700 chứng khoán 
tất cả, song vì những công ty lớn nhất chiếm gần hết tống giá trị của chỉ số này, mức sinh lợi của 
Wilshire 5000 thường gần giống với mức sinh lợi của s&p 500. Một số quỹ đầu tư tuông hồ chi phí 
thấp giúp các nhà đầu tư giữ chứng khoán trong các chỉ số này như một danh mục đầu tư đon giản, 
tiện lợi (xem chuông 9). 

[42] . Xem các trang 404-407 và 418-423. 

[43] . Đe biết chi tiết hon, hãy xem chuông 6. 

[44] . Đe hiểu thêm về các "quỹ đầu tư có tiếng", xem chuông 9. "Sự quản lý chuyên nghiệp" do 
"một công ty tư vấn đầu tư được công nhận" được bàn đến trong chuông 10. "Bình quân chi phí đô 
la" được giải thích trong chuông 5. 

[45] . Xem chuông 8. 

[46] . Trong việc bán khống một cổ phiếu, bạn đang đánh cược rằng giá cổ phiếu đó sẽ đi xuống 
chứ không đi lên. Bán khống là một quá trình ba bước: đầu tiên bạn vay cổ phiếu của ai đó đang 
nắm giữ chúng; sau đó bạn bán ngay số cổ phiếu đã vay, cuối cùng bạn mua bù số cổ phiếu trên để 
trả. Neu giá cổ phiếu đi xuống, bạn có thế mua số cố phiếu thay thế với giá thấp hon. Chênh lệch 
giữa giá bán cổ phiếu đi vay và giá mua cổ phiếu thay thế là lai gộp của bạn (lãi thực thấp hon vì 


396 



còn phí cổ tức hay phí lãi suất, cùng với phí môi giới). Tuy nhiên nếu cổ phiếu lên giá chứ không 
giảm giá, thua lồ tiềm tàng của bạn là không giới hạn - khiến cho bán khống là loại đầu co không 
chấp nhận đuợc đối với hầu hết các nhà đầu tu cá nhàn. 

[47] . Vào cuối những năm 1980, khi mà các vụ tiếp quản công ty thù địch và mua lại cố phần 
bằng tiền va y (đòn bấy tài chính) tăng lên nhiều, Phố Wall đã dựng nên các "quầy" kinh doanh 
chênh lệch giá (arbitrage desk) đế thu lời từ những sai sót trong việc ra giá trong các giao dịch phức 
tạp này. Họ trở nên giỏi trò này đến nồi các lợi nhuận dễ kiếm đều biến mất và nhiều quầy như vậy 
đã đóng cửa. Mặc dù Graham có nói tới việc này một lần nữa (xem trang 198-200), kiểu kinh doanh 
này không còn khả thi hoặc phù họp với đa số mọi người, vì chỉ có các giao dịch nhiều triệu đô la 
mới đủ lớn đế thu vào lợi nhuận đáng kế. Những cá nhân giàu có hoặc các tố chức mới có thế tận 
dụng chiến lược này thông qua các quỹ phòng vệ chuyên kinh doanh chênh lệch giá trong sát nhập 
hoặc "sự kiện". 

[48] . Gia đình Rothschild, đứng đầu là Nathan Mayer Rothschild, từng là quyền lực chi phối 
lĩnh vực ngân hàng đầu tư và môi giới châu Âu thế kỷ 19. Để đọc về một lịch sử hoành tráng, hãy 
xem cuốn The House oi Rothschild. Mone/s Prophet (Gia đình Rothschild: Những nhà tiên tri về 
tiền bạc, 1798-1848) (Viking, 1998) của Niall Ferguson. 

[49] . Graham còn đi xa hon nữa khi giải thích từng khái niệm chủ đạo trong định nghĩa của 
ông: "phân tích kỳ lưỡng" có nghĩa là "nghiên cứu các thông tin dưới ánh sáng của các tiêu chuẩn 
đã định về sự an toàn và giá trị", trong khi "an toàn vốn" nghĩa là "bảo vệ khỏi sự thua lồ trong tất 
cả các điều kiện hay dao động thống thường hoặc tuông đối nhiều khả năng xảy ra", còn mức sinh 
lợi "thỏa đáng" (hay "thỏa mãn") nói tới "bất kỳ tỷ suất sinh lợi, dù thấp cỡ nào, mà nhà đầu tư có 
thế chấp nhận được, với điều kiện anh ta hoạt động tuông đối thông minh." (Phân tích chứng khoán, 
bản in năm 1934, trang 55-56). 

[50] . Phân tích chứng khoán, bản in năm 1934, trang 310. 

[51] . Theo như Graham đã khuyên trong một bài phỏng vấn, "Bạn hãy tự hỏi mình: Neu không 
có thị trường cho các cố phiếu này, liệu tôi có muốn đầu tư vào công ty này với các điều kiện này 
không?" (Forbes, 1/1/1972, trang 90). 

[52] . Mua bán trong ngày (day trading); mua và bán (hoặc bán khống và mua lại) cùng một 
loại chứng khoán trong cùng một ngày. (Chú thích của người dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 

[53] . Nguồn: Steve Galbraith, báo cáo nghiên cứu của Saníord c. Bemstein & Co., ngày 
10/1/2000. Các cổ phiếu trong hình này có mức sinh lợi trung bình 1 196,4% vào năm 1999. Chúng 
mất đi trung bình 79,1% mức sinh lợi vào năm 2000, 35,5% vào năm 2001, và 44,5% vào năm 2002 
- phá hủy tất cả lợi nhuận của năm 1999, và còn nhiều hon thế nữa. 

[54] . Thay vì mo mộng xa vời, đáng lẽ Streisand nên nghe theo Graham. Nhà đầu tư thông 
minh không bao giờ bỏ một cổ phiếu chỉ vì giá thị trường của nó giảm; cô luôn phải hỏi trước tiên 
xem giá trị co sở của công ty có thay đối hay không. 

[55] . Chỉ 12 tháng sau, cổ phần của Juno đã teo xuống chỉ còn 1,093 đô la. 

[56] . Ký hiệu băng thông tin điện tử của một công ty là những chữ viết tắt, thường từ một đến 
bốn chữ cái, tên công ty để đọc nhanh khi nhận dạng một chứng khoán với mục đích kinh doanh. 


397 



[57] . Đây không phải một vụ nhầm lẫn duy nhất; có ít nhất ba lần khác trong những năm 
1990 mà những người mua bán trong ngày đã khiến giá các chứng khoán nhầm lẫn vọt lên khi họ 
nhầm ký hiệu thông tin điện tử của nó với ký hiệu của một công ty Internet mới. 

[58] . Vào năm 2000 và 2001, Amazon.com và Qualcomm lần lưọt mất tống cộng 85,5% và 
71,3%. 

[59] . Shwert thảo luận về các phát hiện này trong một bài nghiên cứu tuyệt vời "Những điều 
bất thường và tính hiệu quả thị trường" có thế xem tại http://schwert.ssb.rochester.edu/papers.htm. 

[50]. Xem Plexus Group Commentary 54, "Phần băng nổi chính thức của các chi phí giao dịch 
cao nhất", tháng 1, 1998, tại www.plexusgroup.com/ fs_research.html. 

[61] . James 0’Shaughnessy, What Works on Wall Street (McGraw-Hill, 1996), trang xvi, 
273-295. 

[62] . Một sự ngược đời đặc biệt đã khiến cho hai quỳ 0'Shaughnessy còn sống sót (giờ được 
gọi là quỹ Hennessy) bắt đầu biểu hiện khá tốt ngay khi 0'Shaughnessy tuyên bố rằng ông sẽ chuyên 
việc quản lý cho một công ty khác. Những người nắm giữ cổ phần của quỹ tức điên lên. Trong một 
cuộc trò chuyện trên www.momingstar.com , một người đã giận giữ nói: 'Tôi nghĩ chắc 'dài hạn' đối 
với 0’S là 3 năm... Tôi hiểu nồi đau của bạn. Tôi cũng đã đặt niềm tin vào phưong pháp của 0’S... 

Tôi đã nói với một số bạn bè và người thân về quỳ này, và giờ tôi mừng vì họ không làm theo lời 
khuyên của tôi”. 

[63] . Xem Jason Zweig, "Lợi nhuận giả", Money, tháng 8/1999, trang 55-57. Một thảo luận kỳ 
lưỡng về Bốn Kẻ Ngốc cũng có thế xem tại www.investorhome.com/ fool.htm. 

[64] . Tới cuối những năm 1990, lời khuyên này-phù họp với các quỹ tài trợ hoặc từ thiện với 
thời gian đầu tư dài vô tận - đã lan tới những nhà đầu tư cá nhân có cuộc sống hữu hạn. Trong bản 
in năm 1994 của cuốn sách gây ảnh hưởng của mình, Stocks for the Long Run (Cổ phiếu cho dài 
hạn), giáo sư tài chính Jeremy Siegel của Đại học Wharton khuyên rằng những nhà đầu tư "liều 
lĩnh" nên mua bằng tiền vay theo hình thức kinh doanh bảo chứng, vay hon một phần ba trị giá ròng 
của mình để nhấn chìm 135% tài sản của mình vào cổ phiếu, cả những viên chức chính phủ cũng 
làm theo: tháng 2/1999, Ngài (the Honorable) Richard Dixon, Bộ trưởng Tài chính bang Maryland, 
đã nói với khán giả ở một hội thảo đầu tư: "Không có lý gì để bất kỳ ai đặt tiền vào quỹ trái phiếu.” 

[65] . Đây là một trong những đánh giá sai hiếm có của Graham. Vào năm 1973, chỉ hai năm 
sau khi Tống thống Richard Nixon áp đặt luật kiếm soát tiền lưong và giá cả, mức lạm phát đạt tới 
8,7%, mức cao nhất kể từ cuối Chiến tranh Thế giới thứ hai. Mười năm từ 1973 đến hết 1982 là thời 
kỳ lạm phát nhất trong lịch sử nước Mỳ đưong đại, khi mà giá sinh hoạt gần như tăng gấp đôi. 

[66] . Điều này được viết trước quyết định "đóng băng" giá cả và lưong bống của Tổng thống 
Nixon vào tháng 8 năm 1971, theo sau là hệ thống kiếm soát "Giai đoạn 2" của ông. Những diễn 
biến quan trọng này sẽ xác minh cho các quan điếm đã nói ở trên. (Chú thích của tác giả). 

[67] . Tỷ suất lợi tức trên 425 chứng khoán công nghiệp của chỉ số Standard & Poor's là vào 
khoảng 1 1,5% trên giá trị tài sản - một phần nhờ vào việc tính cả công ty IBM lớn và có lợi nhuận 
cao, vốn không nằm trong 30 cổ phiếu phát hành của DJIA. {Chú thích} 


398 


[69] . Một biểu đồ công bố bởi hãng American Telephone & Telegraph vào năm 197 1 chỉ ra 
rằng những mức phí dịch vụ điện thoại tại gia vào năm 1970 có phần thấp hon của năm 1960. (Chú 
thích của tác giả). 

[70] . John Pierpont Morgan là nhà tài chính quyền lực nhất cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Do 
ảnh huởng rộng lón của mình, ông đã liên tục đuợc hỏi xem liệu thị truờng chứng khoán sẽ có kết 
quả gì tiếp theo. Morgan đua ra một câu trả lời ngắn gọn và luôn luôn chính xác là: "Nó sẽ lên 
xuống." Xem Jean Strouse, Morgan: Nhà tài chính Mỳ (Morgan: American Financier) (Random 
House, 1999), trang 11. 

[71] . Nhà triết lý đầu tư Peter L. Bernstein cảm thấy Graham đã "sai bét" về các kim loại quý, 
đặc biệt là vàng, khi mà nó (ít nhất là trong những năm sau khi Graham viết chuông này) thể hiện 
khả năng vượt bậc để vượt qua lạm phát, cố vấn tài chính William Bernstein đồng ý khi chỉ ra rằng 
một phần nhỏ xíu dành để làm quỹ kim loại quý (chẳng hạn, 2% tổng tài sản của bạn) là quá ít để 
ảnh hưởng xấu tới mức sinh lợi tống thế của bạn nếu vàng biếu hiện kém. Nhưng, khi vàng biếu 
hiện tốt, mức sinh lợi của nó thường tuyệt vời - có khi vượt quá 100% một năm - đến nồi chỉ mình 
nó thôi có thể biến một danh mục đầu tư ảm đạm trở thành sáng bóng. Tuy nhiên, nhà đầu tư thông 
minh tránh đầu tư trực tiếp vào vàng, với chi phí lưu trữ và bảo hiểm cao; ngược lại, họ sẽ tìm ra 
một quỳ đầu tư tưong hồ đa dạng chuyên về chứng khoán của các công ty kim loại quý và mức phí 
dưới 1% chi phí hàng năm. Hãy giới hạn lượng tiền đầu tư của bạn ở mức 2% tổng tài sản tài chính 
của mình (hoặc có thế là 5% nếu bạn trên 65 tuổi). 

[72] . Được đăng trên Wall Street Journal, tháng 10 năm 1970. {Chú thích của tác giả). 

[73] . Cục Thống kê Lao động Mỳ, noi tính chỉ số giá tiêu dùng đế đo lạm phát, có một trang 
web đầy đủ và có ích tại www.bls.gov/cpi/home.htm . 

( Đe đọc một bài miêu tả sống động về khung cảnh "lạm phát đã chết", hãy xem: 
vww.pbs.org.newshour/bb/economy/july-dec97/ inflation_12-16.html. Vào năm 1996, Hội đồng 
Boskin, một nhóm các nhà kinh tế được chính phủ yêu cầu điều tra xem mức lạm phát chính thức có 
chính xác không, đã ước tính rằng nó bị phóng đại, thường là gần 2 điểm phần trăm một năm. Đe 
đọc báo cáo của Hội đồng này, xem www.ssa.gov/historv/reports/ boskinrpt.html. Nhiều chuyên gia 
đầu tư giờ đây cảm thấy giảm phát, hay giá giảm, là mối nguy hiểm còn lớn hon lạm phát, cách tốt 
nhất để phòng vệ trước rủi ro này là đưa các trái phiếu vào làm một thành phần cố định trong danh 
mục đầu tư của bạn. (Xem phần bình luận của chuông 4) 

[75] . Đe hiếu thêm nhiều quan điếm hon về cạm bẫy cư xử này, hãy đọc các tác giả Eldar 
Shaíír, Peter Diamond và Amos Tversky, "Ảo giác đồng tiền" trong cuốn Lựa chọn, giá trị và CO' 
cấu (Choices, Values, and Frames) do Daniel Kahneman và Amos Tversky biên tập (Cambridge, 
2000), trang 335-355. 

[76] . Năm đó tổng thống Jimmy Carter đã có bài phát biếu nối tiếng phiền muộn, trong đó 
ông cảnh báo về một cuộc khủng hoảng niềm tin, cái sẽ "tấn công chính trái tim, tâm hồn và tinh 
thần ý chí của dân tộc" và "đe dọa hủy diệt co cấu chính trị và xã hội Mỹ". 

[77] . Xem các tác giả Stanley Fischer, Ratna Sahay và Carlos A. Vegh, bài "Sự thối phồng 
hiện đại và lạm phát cao", Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (Mỹ), bài nghiên cứu 8930, tại 
www.nber.org/papers/w8930 . 


399 


[78] . Thật vậy, nước Mỳ đã từng có hai thòi kỳ siêu lạm phát. Trong Cách mạng Mỳ giá cả 
gần như nhản ba mỗi năm kể từ năm 1777 đến hết 1779, với một pao (0,454 kg) bơ giá 12 đô la và 
một thùng bột mì giá 1.600 đô la ở bang Massachusetts dưới quyền lực lượng Cách mạng. Trong 
cuộc Nội chiến, lạm phát dữ dội ở mức hàng năm là 29% (ở miền Bắc) và gần 200% (ở miền Nam, 
theo phe Họp bang ly khai). Gần đây hơn, như năm 1946, lạm phát đạt 18,1% ở Mỹ. 

[79] . Tôi phải cảm ơn Laurence Siegel của Quỳ Ford vì thông tin cay độc mà chính xác này. 
Ngược lại với nó vào lúc giảm phát (tức là giá giảm liên tục) thì người cho vay có lợi hơn người đi 
vay - đó là lý do vì sao hầu hết các nhà đầu tư nên giữ ít nhất một phần nhỏ tài sản của mình làm 
trái phiếu, như một dạng bảo hiếm đối với giá cả giảm phát. 

[80] . Khi mức lạm phát là âm, khái niệm kỹ thuật của nó là "giảm phát". Thông thường thì 
ban đầu giá cả giảm thường xuyên nghe có vẻ hấp dẫn, cho đến lúc bạn nghĩ tới ví dụ về Nhật Bản. 
Giá cả giảm phát ở Nhật từ năm 1989 đến nay, và giá trị của bất động sản và thị trường cổ phiếu 
giảm năm này qua năm khác - sự tra tấn loãng không ngớt đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới 
này. 

[81] . Theo Ibbotson Associates, cố phiếu, trái phiếu, hối phiếu và lạm phát, Sách hướng dần 
năm 2003 (Stocks, Bonds, Bill, and Inílation, 2003 Handbook) (Ibbotson Associates, Chicago, 
2003), Bảng 2-8. Quy luật này cũng xuất hiện rõ ràng ở ngoài nước Mỳ: ở Bỉ, Ý và Đức, những nơi 
mà lạm phát đặc biệt cao vào thế kỷ 20, "lạm phát có vẻ có tác động tiêu cực tới cả thị trường cổ 
phiếu và trái phiếu", theo lời của Elrroy Dimson, Paul Marsh và Mike Stauton trong cuốn Sụ chiến 
thắng của người lạc quan: 101 năm của lợi nhuận đầu tư toàn cầu (Triumph of the Optimist: 101 
Years of Global Investment Retums) (Princeton University Press, 2002), trang 53. 

[82] . Thông tin đầy đủ, tuy có lúc không được cập nhật, về REITs có tại www.nareit.com . 

[83] . Đế có thêm thông tin, hãy xem các trang www.vangnard.com , 
www.cohenandsteers.com , www.columbiafunds.com và www.fidelity.com . Lý do đế đầu tư vào 
quỳ REIT sê yếu đi nhiều nếu như bạn sở hữu một ngôi nhà, bởi vì nó tạo cho bạn một khoản tiền 
đặt sẵn tự nhiên trong sở hữu bất động sản. 

[84] . Một bài giới thiệu hay về TIPS có thể được xem tại 
WMW.publicdebt.treas.gov/of/ofinflin.htm. Đe đọc về các thảo luận sâu hơn, hãy xem 
www.federalreserve.gov/Pubs/feds/2002/200232/ 200232pap.pdf, www.tiaa-crefmstitute.org/ 
Publications/residags/73_09-2002.htm ; và www.bwater.com/researchJbonds.htm . 

[85] . Loại tài khoản tiết kiệm nhằm giảm thu nhập chịu thuế căn cứ theo mục 40 1 (k) trong 
bộ Luật Thuế thu nhập nội địa của Mỳ theo đó bạn sẽ không phải chịu thuế thu nhập cho khoản tiền 
gửi vào tài khoản 40 1 (k) để đến khi về hưu mới rút ra. (Chú thích của người dịch và Ban biên tập 
tiếng Việt). 

[86] . Đe biết thêm chi tiết về các quỳ này, hãy xem www.vanguard.com hoặc 
www.fidelity.com . 

[87] . Cả chỉ số Standard & Poor's và Dow Jones đều tính con số trung bình riêng cho các 
công ty dịch vụ tiện ích công cộng và vận tải (chủ yếu là các công ty đường sắt). Kế từ năm 1965 


400 


Thị trường Chứng khoán New York đã tính toán một chỉ số đại diện cho những diễn biến của tất cả 
những cổ phần thường niêm yết tại đó. {Chú thích của tác giả). 

[88] . Nghiên cứu này ở dạng cuối cùng của nó là của Lawrence Fisher và James H. Lorie, 'Tỷ 
suất sinh lợi của đầu tư vào cổ phiếu thưòng: dữ liệu của từng năm, 1926-1965", The Joumal of 
Business (Tạp chí Kinh doanh), tập XLI, số 3 (tháng 7/1968), trang 291- 316. Đe đọc tóm tắt về ảnh 
hưởng rộng lớn của nghiên cứu này, hãy xem http://libary.dfaus.com/ rep r i nts/work_of_a rt/. 

[89] . Do Trung tâm Nghiên cứu giá chứng khoán của Đại học Chicago thực hiện, được quỹ 
Charles E. Merrill Foundation tài trợ. (Chú thích của tác giả). 

[90] . Xem trang 67-69. 

[91] . 'Tỷ lệ giá/lợi tức" (P/E) của một cổ phiếu, hoặc của một chỉ số trung bình thị trường như 
chỉ số 500 cổ phiếu s&p, là một công cụ đon giản để đo nhiệt độ thị trường. Neu chắng hạn một 
công ty kiếm được 1 đô la lợi nhuận ròng năm vừa qua trên mỗi cố phiếu, và cổ phiếu của nó được 
bán với giá 8,93 đô la một cố phiếu, thì tỷ lệ giá/lợi tức của nó sẽ là 8,93, còn nếu cố phiếu của nó 
được bán với giá 69,70 đô la, thì chỉ số giá/lợi tức của nó sẽ là 69,7. Nói chung, chỉ số P/E dưới 10 
được coi là thấp (rẻ);giữa 10 và 20 được coi là trung bình, và lớn hon 20 được coi là cao (đắt). (Để 
biết thêm về chỉ số P/E, hãy xem trang 191). 

[92] . "Growth stock": cổ phiếu mà lợi tức/thu nhập tăng nhanh hon mức chung của toàn ngành 
hoặc của thị trường. Những công ty như vậy trả ít hoặc không trả cổ tức mà dùng lợi nhuận đế tái 
đầu tư sản xuất. {Chú thích của người dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 

[93] . Điều này được viết lần đầu tiên vào năm 1971 khi chỉ số DJIA ở mức 940. Quan điểm 
ngược lại thường có trên Phố Wall đã được minh họa trong một nghiên cứu chi tiết, đưa ra mức 
định giá trung vị là 1520 cho chỉ số DJIA vào năm 1975. Điều này sẽ tuông ứng với mức giá trị đã 
giảm là, ví dụ, 1200 vào giữa năm 1971. Vào tháng 3 năm 1972, DJIA một lần nữa lại ở mức 940 
sau một lần giảm xuống mức 798. {Chú thích của tác giả). Một lần nữa, Graham đã đúng. "Nghiên 
cứu chi tiết" mà ông nói tới đã quá lạc quan trước cả một thập kỷ: chỉ số trung bình công nghiệp 
Dow Jones không đóng cửa với mức trên 1520 cho tới tận ngày 13/12/1985. 

[94] . Nếu không tính cổ tức, cổ phiếu giảm 47,8% hai năm đó. 

[95] . Tới thập kỳ 1840, các chỉ số này được mở rộng đế bao gồm tối đa là 7 cố phiếu tài chính 
và 27 cổ phiếu đường sắt - mặc dù vậy vẫn là một màu đại diện ngớ ngấn của thị trường chứng 
khoán trẻ tuổi vả huyên náo của Mỹ. 

[96] . Mức giá cố phiếu rẻ hon đưong nhiên không có nghĩa là sự kỳ vọng mức sinh lợi chứng 
khoán 7% của các nhà đầu tư sê được hiện thực hóa. 

[97] . Hãy xem Jeremy Siegel, Stocks for the Long Run (McGraw-Hill, 2002), trang 94, và 
Robert Arnott và William Bernstein, "Làm loãng hai phần trăm", bài nghiên cứu, tháng 7 năm 2002. 

[98] . Cố phiếu ưu đãi được tác giả xếp vào "cổ phiếu hạng trên", còn "cố phiếu thường" ở 
"hạng dưới" (xem chuông 11, trang 316). {Chú thích của người dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 

[99] . Xem phần "Kết luận" của Graham ở chuông 2, trang 74. 


401 


[100] . Giá không ghi đơn vị tiền có nghĩa là tính theo phần trăm mệnh giá. Xem chú thích của 
tác giả ở chương 6. {Chú thích của người dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 

[101] . Tỷ suất lợi tức miền thuế cao hơn, có đủ độ an toàn, có thể đạt được từ một số Trái phiếu 
thu nhập công nghiệp (Industrial Revenue Bond) nhất định, một thứ khá mới trong những phát minh 
tài chính. Chúng sẽ là mối quan tâm đặc biệt đối với nhà đầu tư mạnh bạo. (Chú thích của tác giả). 

[102] . Sự phản đối của Graham đối với các trái phiếu có tỷ suất lợi tức cao ngày nay đã giảm 
xuống do sự phố biến của các quỳ đầu tư hỗ tương, giúp rãi rộng các rủi ro và nghiên cứu về việc sở 
hữu "trái phiếu rác". Xem bình luận về chương 6 để biết thêm chi tiết. 

[103] . Các trái phiếu "New Housing" và phiếu nợ "New Community" giờ không còn nữa. Các 
trái phiếu New Housing Authority được bảo hộ bởi Bộ Phát triển nhà và đô thị Mỳ (HUD) và được 
miễn thuế thu thập, nhưng chúng không được phát hành từ 1974. Các phiếu nợ New Community, 
cũng được bảo hộ bởi HUD, được ủy quyền nhờ một luật Liên bang được thông qua vào năm 1968. 
Khoảng 350 triệu đô la tiền các phiếu nợ này được phát hành trong năm 1975, nhưng chương trình 
đã bị ngừng vào năm 1983. 

[104] . "Phiếu lãi" của một trái phiếu là mức lãi suất của nó một trái phiếu có "phiếu lãi thấp " 
có mức lãi suất thu nhập thấp hơn trung bình thị trường. 

[105] . Mặc dù lý lẽ của Graham vẫn có thể áp dụng được, song các con số đã thay đối. Các 
công ty hiện tại có thế khấu trừ 70% thu nhập họ nhận được từ cổ tức, và mức thuế thu nhập tiêu 
chuẩn là 35%. Do đó một công ty sẽ trả khoảng 24,50 đô la tiền thuế trên 100 đô la tiền cổ tức của 
một chứng khoán ưu đãi, so với 35 đô la tiền thuế trên 100 đô la thu nhập lãi. Các cá nhân trả cùng 
mức thuế thu thập trên cổ tức và thu nhập lãi, nên các chứng khoán ưu đãi không có lợi thế thuế nào 
dành cho họ. 

[106] . Đe biết thêm sự phân biệt giữa sự đầu tư khó khăn về vật chất với khó khăn về trí tuệ và 
cảm xúc, xem chương 8 và chương "Ba cách để làm một nhà đầu tư thành công" của Charles D. 
Ellis, trong Tuyển tập của nhà đầu tư {The Investor's Anthology ) của Charles D. Ellis và James R. 
Vertin (John Wiley & Sons, 1997) trang 72. 

[107] . Một lần tìm kiếm trên Google gần đây cho cụm từ "age and asset allocation" (tuổi và 
cách phân bổ tài sản) cho hơn 30.000 kết quả trên mạng. 

[108] . James K. Glassman và Kevin A. Hassett, Dow 36, 000. The New strategy for Prohting 
from the Corning Rise in the stock Market (Dow 36.000. Một chiến lược mới nhằm kiếm lời từ sự 
tăng giá sắp đến trên thị trường chứng khoán) (Times Business, 1999), trang 250. 

[109] . Đe đọc một bài luận tuyệt vời về hiện tượng tâm lý này, hãy đọc bài của Daniel Gilbert 
và Timothy Wilson, "Mong muốn nhầm", tại www.wịh.harvard .ed u/dts/ 
Gilbert_&_Wilson(Miswanting).pdf. 

[1 10] . Đế cho đơn giản, ví dụ này giả định rằng chứng khoán tăng ngay lập tức. 

[1 1 1] . Với năm thuế 2003, khung thuế Liên bang thấp nhất là cho những người độc thân kiếm 
được dưới 28.400 đô la, hoặc một đôi kết hôn (nộp tờ khai thuế chung) có thu nhập ít hơn 47.450 đô 
la một năm. 


402 


[112] . Hai máy tính trực tuyến có thế giúp bạn tính lợi tức sau thuế của các trái phiếu đô thị và 
trái phiếu chịu thuế có tại www. ỉnvestỉngbonds ■ com/cgi-bỉn/ calculator.pl và www.lebenthal.com/ 
index_infocenter.html. Đe quyết định xem một trái phiếu đô thị có dành cho bạn hay không, hãy tìm 
"tỷ suất lợi tức tuông đuong có tính thuế" (“taxable equivalent yield") đuợc tính bởi các máy tính 
này, sau đó so sánh kết quả với tỷ suất lợi tức hiện có trên các trái phiếu Kho bạc 
(http://money.cnn.com/markets/ bondcenter hoặc www.bloomberg.com/markets/ c 13.html). Neu tỷ 
suất lợi tức của các trái phiếu kho bạc cao hon tỷ suất lợi tức tuông đuong chịu thuế, thì các trái 
phiếu đô thị không phải là dành cho bạn. Dù sao, bạn hãy cấn thận rằng các trái phiếu và quỳ đô thị 
có mức lợi tức thấp hon, dao động giá lớn hon, so với hầu hết các trái phiếu chịu thuế khác. Hon 
nữa, mức thuế tối thiểu thay thế, bây giờ đang đánh vào những nguời Mỳ thu nhập trung bình, có 
thể vô hiệu hóa các lợi thế của trái phiếu đồ thị. 

[113] . Đế có bài giới thiệu xuất sắc về đầu tu trái phiếu, hãy xem 

http://flagshỉp. vanguard.com/web/ planret/ AdvicePTIBInvestmentsInvestinginBonds.html#Interes 
Đe có một giải thích dề hiểu hon nữa về trái phiếu, hãy đọc http://money.cnn.eom/pf/10 l/lessons/7/ . 
Một danh mục đầu tu "bậc thang", giữ các trái phiếu với các kỳ hạn khác nhau, là một cách khác đế 
bảo hộ khỏi rủi ro do mức lãi suất. 

[114] . Đế biết thêm thông tin, hãy xem www.vanguard.com; www.fr delity.com, 
www.schwab.com , và www.troweprice.com . 

[115] .Đe xem một bài tóm tắt trực tiếp có thế đọc đuợc, lên trang 
www.aaỉỉ.com/promo/2002 1 118/ bonds.shtml. 

[116] . Viết tắt của collateralized mortgage obligation (phiếu nợ có thể chấp đa dạng hóa kỳ 
hạn): một loại trái phiếu từ cùng một khoản vay đuợc chia nhỏ thành nhiều lóp kỳ hạn với ưu tiên 
chi trả khác nhau, nhằm giảm thiểu rủi ro thu hồi truớc hạn nhung lãi suất và tính thanh khoản thấp. 
(Chú thích của nguời dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 

[117] . Nói chung, các khoản niên kim không cố định không hấp dần đối với các nhà đầu tư 
dưới 50 tuổi đang trông đợi sẽ ở khung thuế cao trong thời gian nghỉ hưu, hoặc những người chưa 
đóng góp tối đa cho tài khoản 401 (k) hoặc IRA (tài kh oản hưu cá nhân) của mình. Các niên kim cố 
định (với ngoại lệ đáng kể là các niên kim từ TIAA-CREF) có thể thay đổi các mức "bảo đảm" của 
mình và vụt bạn bằng các phí từ bỏ. Đe có được sự phân tích kỳ lưỡng và khách quan về niên kim, 
hãy xem hai bài báo xuất sắc của Walter Updegrave: 'Thu nhập suốt đời," Money, số tháng 7/2002, 
trang 89-96, và "Sách hướng dần cho người mua niên kim," Money, tháng 1 1/2002, trang 104-1 10. 

[1 18] . Đe biết thêm về vai trò của cố tức trong một danh mục đầu tư, xem chương 19. 

[119] . Vào đầu năm 1949, mức sinh lợi trung bình hăng năm của cố phiếu trong vòng 20 năm 
trước đó là 3,1% so với 3,9% của các trái phiếu kho bạc dài hạn - tức 10.000 đô la đầu tư vào cổ 
phiếu sẽ thảnh 18.415 đô la trong khoảng thời gian đó, trong khi cùng một lưọưg tiền ấy đầu tư vào 
trái phiếu sẽ thảnh 21.494 đô la. Điều đủ hiển nhiên là năm 1949 đã trở thành thời điểm tuyệt vời để 
mua cổ phiếu: Trong thập kỷ tiếp sau đó, chỉ số 500 chứng khoán của Standard & Poor's tăng trung 
bình 20, 1% một năm, một trong những tỷ lệ lãi suất dài hạn tốt nhất trong lịch sử chứng khoán Mỳ. 


403 


[120] . Các nhận xét trước đây của Graham có tại trang 34-35. Hãy thử tưởng tượng xem ông sẽ 
nghĩ gì về thị trường chứng khoán cuối những năm 1990, khi mà mỗi mức cao kỷ lục mới được coi 
là "bằng chứng" nữa rằng cố phiếu là cách làm giàu không rủi ro! 

[121] . Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones lúc đó đóng cửa với mức cao kỷ lục 381,17 
vào ngày 3/9/ 1929. Nó đóng cửa chỉ với mức cao hon thế vào ngày 23/1 1/1954 - hon một phần tư 
thế kỷ sau - khi nó đạt tới 382,74. (Khi bạn nói bạn muốn sở hữu cổ phiếu "cho lâu dài", bạn có 
nghĩ thời kỳ đó có thế dài tới chừng nào - hay có nhiều nhà đầu tư mua vào năm 1929 không còn 
sống vào năm 1954?) Tuy nhiên, với những nhà đầu tư kiên trì đã tái đầu tư thu nhập của mình, thì 
mức sinh lợi cổ phiếu là dưong trong thời kỳ đáng lẽ tối tăm này, chắng qua chỉ vì tỷ suất cố tức 
tính trung bình cao hon 5,6% một năm. Theo các giáo sư Elroy Dimson, Paul Marsh và Mike 
Stauton của Trường Kinh doanh London, nếu bạn đầu tư 1 đô la vào cố phiếu Mỳ vào năm 1900 và 
tiêu hết cố tức của mình, danh mục đầu tư của bạn sê thành 198 đô la vào năm 2000. Nhưng nếu 
bạn tái đầu tư cố tức của mình, danh mục đầu tư của mình sê biến thành 16.797 đô la! Hoàn toàn 
không phải là một suy nghĩ nhìn lại quá khứ, cố tức là sức mạnh lớn nhất trong việc đầu tư cố 
phiếu. 

[122] . Tại sao "mức giá cao" của cổ phiếu lại ảnh hưởng tới tỷ suất cố tức của chúng? Tỷ suất 
cổ tức của một cổ phiếu là tỷ lệ cổ tức tiền mặt của nó đối với giá của một cổ phần thường. Nếu một 
công ty trả 2 đô la cố tức mỗi năm trong khi giá cố phiếu của nó là 100 đô la thì tỷ suất cố tức của 
nó sẽ là 2%. Nhưng nếu giá cổ phiếu tăng gấp đôi trong khi mức cổ tức đứng yên, thì tỷ suất cổ tức 
sẽ giảm xuống còn 1%. Vào năm 1959, khi mà xu hướng Graham nhận thấy vào 1957 đã đuợc tất 
cả mọi người biết đến, hầu hết các "học giả" Phố Wall tuyên bố rằng nó sẽ không thế kéo dài. Trước 
đó chưa bao giờ cổ phiếu lại có tỷ suất cổ tức thấp hon trái phiếu; vả lại, do cổ phiếu rủi ro hon trái 
phiếu, tại sao lại có người mua chúng trừ phi người ta trả thêm lợi nhuận cố tức đế đền bù cho mức 
rủi ro cao hon? Các chuyên gia lập luận rằng các trái phiếu sẽ chỉ có tỷ suất lợi tức cao hon cố phiếu 
trong nhiều nhất là vài tháng, và sau đó mọi chuyện sẽ trở lại "bình thường". Hon bốn thập kỷ sau, 
mối quan hệ chưa từng trở lại bình thường; tỷ suất cố tức của chứng khoán (cho tới giờ) vẫn luôn 
thấp hon mức tỷ suất lợi tức của trái phiếu. 

[123] . Xem trang 74 và 106-107. 

[124] . Đe biết thêm một quan điểm nữa về sự đa dạng, xem phần đóng khung trong bình luận 
về chuông 14 (trang 409). 

[125] . Nhà đầu tư thận trọng ngày nay vẫn nên đòi hỏi ít nhất 10 năm thanh toán cố tức liên tục 
(điều này sẽ loại khỏi phạm vi xem xét chỉ một thảnh viên của chỉ số trung bình công nghiệp Dow 
Jones là Microsoữ và vẫn còn ít nhất 317 chứng khoán đế chọn trong chỉ số s&p 500). Ke cả đòi 
hỏi 20 năm thanh toán cố tức liên tục cũng không phải là giới hạn quá đáng; theo Morgan Stanley, 
255 công ty trong chỉ số s&p 500 đạt được tiêu chuấn này vào cuối năm 2002. 

[126] . "Quy tắc 72" là một dụng cụ trí tuệ hữu ích. Để tính thời gian một lượng tiền cần để tăng 
gấp đôi giá trị, chỉ cần lấy 72 chia cho mức tăng dự kiến của nó. Với 6% chắng hạn, tiền sẽ tăng gấp 
đôi trong 12 năm (72/6 = 12). Với mức 7% mà Graham đưa ra, một chứng khoán tăng sẽ tăng gấp 
đôi giá trị của nó chỉ trong 10 năm (72/7,1 = 10,1 năm). 

[127] . Graham nói tới điểm này trên trang 90. 


404 



[128] . Để chỉ ra rằng các nhận định của Graham vẫn luôn luôn đúng, chúng tôi có thể thay 
IBM bằng Microsoit và Texas Instruments bằng Cisco. Cách nhau 30 năm, mà các kết quả giống 
nhau đến kỳ lạ: cổ phiếu của Microsoữ giảm 55,7% từ năm 2000 đến 2002, trong khi cổ phiếu của 
Cisco - đã tăng khoảng 50 lần trong sáu năm truớc đó - mất 76% giá trị của nó từ năm 2000 đến 
2002. Cũng như với Texas Instruments, mức giảm giá của Cisco lớn hon mức giảm lợi tức của nó 
lợi tức của nó chỉ giảm có 39,2% (khi so sánh mức trung bình ba năm cho các năm 1997-1999 với 
mức của các năm 2000-2002). vẫn vậy, chúng càng tăng nóng thì ngã càng đau. 

[129] . Hệ số lợi tức (eamings multiplier) là từ đồng nghía chỉ tỷ lệ giá/lợi tức (P/E), nó đo xem 
nhà đầu tư sẵn sàng trả giá bao nhiêu cho một chứng khoán so với khả năng sinh lời của ngành kinh 
doanh co sở của chứng khoán đó. (Xem chú thích 2 ở trang 86 của chuông 3.) [1301. Các nhà đầu 
tư ngày nay có thể tự tạo ra hệ thống tự động để quản lý chất lượng các cổ phiếu của mình bằng 
cách dùng các "hệ theo dõi danh mục đầu tư " tuông tác tại những trang web như 
www.quicken.com , moneycentral.msn.com, finance.yahoo.com, và www.momingstar.com . Tuy 
nhiên, Graham chắc sẽ cảnh báo bạn không nên dựa dầm quá nhiều vào một hệ thống như vậy; mà 
bạn phải sử dụng lý lẽ của bản thân đế bù đắp cho phần mềm. 

[131] . Practical Fonnulas for Successíul Investing (Các công thức thực dụng cho đầu tư thành 
công), Weu Funk, Inc., 1953. (Chú thích của tác giả). 

[132] . Đe cập nhật số liệu của Graham, hãy lấy mỗi lượng tiền đô la trong phần này và nhân nó 
lên năm lần. 

[133] . Trong nhũng phưong pháp toán học đế đưa ra quyết định đầu tư hiện nay, định nghĩa 
"rủi ro" theo sự thay đối giá trung bình, tức "tính dễ biến động", đã trở thành một thông lệ chuẩn. 
Hãy đọc, chang hạn, An Introduction to Risk and Retum (Giới thiệu về rủi ro và lợi nhuận), của 
Richard A. Brealey, The M.I.T. Press, 1969. Chúng tôi cho rằng cách dùng từ "rủi ro" như vậy có 
hại hon là có lợi cho quyết định đầu tư sáng suốt - vì nhấn mạnh quá nhiều vào sự dao động của thị 
trường. (Chú thích của tác giả). 

[ 1 34] . Tất cả 30 công ty trong chỉ số DJIA đều đạt được tiêu chuẩn này vào năm 1971. (Chú 
thích của tác giả). 

[135] . Trong thị trường ngày nay, để được coi là lớn, một công ty phải có tổng giá trị chứng 
khoán (hoặc "vốn thị trường") ít nhất là 10 tỉ đô la. Theo bảng thống kê chứng khoán trực tuyến tại 
http://screen.yahoo.com/stocks.html, điều này có nghĩa là bạn có khoảng 300 chứng kh oán để chọn, 
vào đầu năm 2003. 

[136] . Tức 8 giờ tối. (Chú thích của người dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 

[137] . Peter Lynch và John Rothchild, trong cuốn One Up on Wall Street (Một kẻ lên ở Phố 
Wall) (Penguin, 1989), trang 23. 

[138] . Phỏng vấn Kevin Landis trên chuông trình Trong đống tiền (In the Money) của CNN 
vào ngày 5/ 1 1/1999, 1 1 sáng, giờ chuẩn miền Đông Hoa Kỳ (EST). Neu các số liệu của Landis có 
thể hiện được điều gì, thì "những điều bạn biết" không phải là "tất cả những gì bạn thật sự cần" đế 
chọn chứng khoán một cách thành công. Từ cuối năm 1999 đến cuối năm 2002, quỹ của Landis 
(toàn những công ty công nghệ mà ông nhận là quen biết "trực tiếp" từ trụ sở của mình tại Silicon 


405 


Valley) đã mất 73,2% giá trị, một cú đấm còn mạnh hơn cả quỹ công nghệ trung bình phải chịu 
trong thời kỳ đó. 

[139] . Theo Sarah Lichtenstein và Baruch Fischhoff, "Liệu những người biết nhiều hơn có biết 
nhiều hơn về việc họ biết đuợc nhiều đến đâu?", Hành vi của tô chức và khả năng của con nguời 
(Organizational Behavior and Human Pcríbrmancc) , tập 20, số 2, tháng 12/1977, trang 159-183. 

[140] . Xem Gur Huberman, "Sự quen biết nuôi dưõrig đầu tư Joshua D. Coval và Tobias J. 
Moskowitz, "Địa lý học đầu tư và Gur Hubennan và Paul Sengmuller, "Chứng khoán công ty 
trong các chương trình 401 (k)," tất cả đều có tại http://papers.ssrn.com . 

[141] . Theo giáo sư tài chính Charles Jones của Trường Thương mại Columbia, giá của một 
giao dịch nhỏ, một chiều (mua hoặc bán) với một chứng khoán niêm yết trên sở Giao dịch Chứng 
khoán New York đã giảm từ 1,25% vào thòi của Graham xuống còn 0,25% vào năm 2000. Với 
những tổ chức như quỹ hồ tương đầu tư, các mức giá này thật ra cao hơn. (Hãy đọc Charles M. 
Jones, "Một thế kỷ của tính thanh khoản và chi phí giao dịch trên thị trường chứng khoán", tại 
http://papers.ssrn.com .) 

[142] . Đế giúp quyết định xem các chứng khoán mà bạn sở hữu có đủ đa dạng trên nhiều khu 
vực công nghiệp khác nhau, bạn có thể sử dụng chức năng 'Instant X-Ray" (Chụp X-quang tức 
khắc) miễn phí có tại www. momingstar.com hoặc đọc phần thông tin khu vực (Tiêu chuẩn phân 
loại ngành công nghiệp toàn cầu) tại www.standardandpoors.com . 

[143] . Discount broker: Cá nhân hoặc tổ chức mua bán chứng kh oản cho khách hàng với chi 
phí thấp và không có nhiệm vụ tư vấn cho khách hàng. (Chú thích CÙ3 người dịch và Ban biên tập 
tiếng Việt). 

[144] . Rip Van Winkle là nhân vật chính trong truyện của Washington Irving, chìm vào giấc 
ngủ 20 năm và thấy mọi sự thay đổi nhiều khi tỉnh dậy. (Chú thích của người dịch và Ban biên tập 
tiếng Việt). 

[145] . Để biết thêm về cách phân tích để giữ một phần danh mục đầu tư của bạn là chứng 
kh oản ngoại, hãy xem trang 211-213. 

[146] . Nguồn: số liệu thống kê do Ibbotson Associates cung cấp. Mặc dù các nhà đầu tư riêng 
lẻ không được mua toàn bộ s&p 500 cho đến tận năm 1976, ví dụ này vẫn chứng tỏ sức mạnh của 
việc mua nhiều thêm khi giá chứng khoán đi xuống. 

[147] . Ở đây Graham đã lỡ miệng. Sau khi nhấn mạnh trong chương 1 rằng khái niệm về một 
nhà đầu tư "mạnh bạo" không phụ thuộc vào lượng rủi ro mà bạn tìm kiếm, mà vào lượng công sức 
mà bạn sẵn sàng bỏ ra, Graham lại rơi vào cách nghĩ thông thường rằng các nhà đầu tư mạnh bạo thì 
phải "xông xáo" hơn. Tuy nhiên, phần còn lại của chuông chỉ rõ rằng Graham vẫn giữ khái niệm 
gốc của mình. (Nhà kinh tế vĩ đại người Anh John Maynard có vẻ là người đầu tiên dùng từ "mạnh 
bạo" (enterprise) như một từ đồng nghĩa với sự đầu tư phân tích.) 

[148] . Các "phát hành có phiếu lãi cao" là các trái phiếu công ty có lãi suất cao hơn trung bình 
(trên thị trường ngày nay thì ít nhất là 8%) hoặc các cố phiếu ưu đãi có tỷ suất cố tức cao (10% hoặc 
hơn). Neu một công ty phải trả cả mức lãi suất đế vay tiền, đó là một tín hiệu cơ bản thế hiện rằng 
nó rất rủi ro. Đe biết thêm về các trái phiếu tỷ suất cao hoặc trái phiếu rác, xem trang 168-170. 


406 


[149] . Vào đầu năm 2003, tỷ suất tuơng đuơng của hoa lợi trái phiếu là 5,1% trên các trái 
phiếu công ty cấp cao và 4,7% trên các trái phiếu đô thị miền thuế kỳ hạn 20 năm. Đe cập nhật về 
các mức tỷ suất này, hãy xem www.bondsonline.com/asp/news/ composites/html hoặc 
www.bloomberg.com/markets/ rates.html và www.bloomberg.com/markets/ psamuni.htm. 

[150] . Năm 1970 đuờng sắt Milwaukee đã báo cáo sự thâm hụt lớn. Nó đã tạm ngung việc trả 
lãi với các trái phiếu thu nhập của nó, và giá của trái phiếu phát hành 5% đó đã giảm xuống còn 10. 
(Chú thích của tác giả). 

[151] . về một ví dụ gần đây đã củng cố thêm một cách đau đớn ý kiến của Graham, hãy xem 
trang 169 duới đây. 

[152] . Giá trái phiếu đuợc báo giá theo phần trăm mệnh giá, tức là của 100. Một trái phiếu có 
giá "85" nghĩa là đang đuợc bán với giá 85% giá trị ban đầu của nó một trái phiếu ban đầu đuợc bán 
với giá 10.000 đô la, nhung bây giờ bán với mức 85, sẽ có giá là 8.500 đô la. Khi các trái phiếu 
đuợc bán duới 100, chúng đuợc gọi là trái phiếu "chiết khấu" hay trái phiếu "duới giá" (discount 
bond); trên 100, chúng trở thành trái phiếu "trên giá" (premium bond). 

[153] . Ví dụ: trái phiếu ưu đãi đầu tiên 6 đô la của Cities Service, khi không trả cổ tức, đã bán ở 
mức rất thấp, chỉ 15 vào năm 1937 và ở mức 27 vào năm 1943, khi mà khoản cộng dồn đã đạt tới 
60 đô la một cổ phiếu. Vào năm 1947 nó đã bị thu hồi bởi sở giao dịch chứng khoán với mức 
196,50 đô la cho các phiếu nợ 3% với mỗi cố phần, và nó được bán với mức giá cao tới 186. (Chú 
thích của tác giả). 

[154] . Một nghiên cứu thống kê cầu kỳ thực hiện dưới sự chỉ đạo của Cơ quan Nghiên cứu 
Kinh tế Quốc Gia cho thấy rằng đây đúng là sự thật. Graham đang nói đến w. Braddock Hickman, 
Corporate Bono Quality and Investor Experience (Chất lượng trái phiếu công ty và kinh nghiệm nhà 
đầu tư) (Princeton University Press, 1958). (Chú thích của tác giả). Cuốn sách của Hickman sau đó 
đã gây cảm hứng cho Michael Milken của công ty Drexel Burnham Lambert đưa ra cách tạo vốn có 
tỷ suất lợi tức cao cho những công ty với các đánh giá tín nhiệm tốt, giúp khởi động sự mua lại cố 
phần bằng đòn bẩy tài chính và trào lưu thâu tóm dạng thù địch vào cuối những năm 1980. 

[155] . Các cố phiếu thường phát hành mới - phát hành ra công chúng lần đầu (initial public 
offerings tức IPO) - thường được bán với "chiết khấu bao tiêu” (hoa hồng cho người bao tiêu) 
khoảng 7%. Ngược lại, hoa hồng của người mua với các cố phiếu thường cũ là vào khoảng dưới 
4%. Mồi khi Phố Wall kiếm được khoảng gần gấp đôi với việc bán cái mới so với bán cái cũ, thì cái 
mới hoư sẽ khó bán hơn. 

[156] . Gần đây, các giáo sư tài chính Owen Lamont của Đại học Chicago và Paul Schultz của 
Đại học Notre Dame đã cho thấy rằng các công ty chọn chào bán các chứng khoán phát hành mới ra 
thị trường khi thị trường chứng khoán đang đến gần đỉnh. Muốn tìm hiểu các phát hành này về mặt 
chuyên môn, hãy xem các bài "Đánh giá việc cân đo giá trị: Các sự kiện của doanh nghiệp và việc 
định thời điếm ra thị trường" của Lamont và " Định thời điểm thị trường giả và kết quả thực hiện 
trong dài hạn của các phát hành ra công chúng lần đầu" của Schultz tại http://papers.ssrn.com. 

[157] . Trong hai năm kể từ tháng 6/1960 tới tháng 5/ 1962, hơn 850 công ty đã lần đầu tiên bán 
chứng khoán của mình cho công chúng - tính trung bình hoư một công ty mỗi ngày. Vào cuối năm 
1967 thị trường IPO lại nóng lên; năm 1969 một khối lượng đáng kinh ngạc là có tới 781 chứng 


407 


khoán mới ra đời. Sự cung ứng quá thừa này giúp tạo ra các thị truờng đi xuống của năm 1969 và 
của các năm 1973-1974. Đen năm 1974 thị trường IPO chết đến nồi chỉ có chín chứng khoán mới 
được tung ra vào năm đó năm 1975 chỉ có 14 chứng khoán mới. Sự cung ứng quá thiếu đó, ngược 
lại, đã giúp nuôi dường thị trường đi lên của những năm 1980, khi mà khoảng 4000 chứng khoán 
mới tràn ngập thị trường, giúp kích thích sự nhiệt tình thái quá dần tới vụ sụp đố năm 1987. Sau đó 
chu kỳ lại xoay ngược lại khi mà các IPO cạn khô vào các năm 1988-1990. Sự thiếu hụt đã góp 
phần vào thị trường đi lên của năm 1990 -và theo đúng tín hiệu, Phố Wall quay trở lại với việc tạo 
ra các chứng khoán mới và đề ra gần 5000 IPO. Rồi, sau vụ nố sụp đố năm 2000, chỉ có 88 IPO 
được phát hành vào năm 2001 - mức thấp nhất kể từ 1979. Trong tất cả các trường hợp, công chúng 
đã bị bỏng bởi các IPO và tránh xa chúng trong hai năm, nhưng luôn trở lại đế bị bỏng lần nữa. Ke 
từ khi có thị trường chứng khoán tới nay, các nhà đầu tư đã phải trải qua chu kỳ điên loạn rồi trì trệ 
này. Trong đạt bùng nố IPO đầu tiên của Mỹ vào năm 1825, nghe kế rằng có người đàn ông đã bị 
đè chết trong lúc các nhà đầu cơ xô đầy nhau đế mua cố phiếu tại Ngân hàng Southwark mới; những 
người mua giàu nhất đã thuê côn đồ mở đường lên đầu chồ xếp hàng. Hắn vậy, tới năm 1829, các 
chứng khoán đã mất 25% giá trị. 

[158] . Ở đây Graham đang mô tả việc chào bán quyền đăng ký mua, trong đó các nhà đầu tư đã 
sở hữu chứng khoán được yêu cầu đổ thêm tiền vào để giữ nguyên tỷ lệ đầu tư vào công ty. Kiểu 
kinh doanh này, vẫn rất phố biến ở châu Âu, đã trở nên hiếm ở Mỳ, trừ giữa các quỹ đầu tư đóng 
(closed-end fund) với nhau. 

[159] . Vào thời của Graham, hầu hết các ngân hàng đầu tư danh tiếng nhất thường tránh xa khu 
vực kinh doanh IPO; một thứ được coi là sự bóc lột không đàng hoàng các nhà đầu tư ngây thơ. Thế 
nhưng, đến lúc đỉnh điểm của sự bùng nổ IPO vào cuối năm 1999 và đầu năm 2000, thì các ngân 
hàng đầu tư lớn nhất của Phố Wall đã nhảy cả hai chân vào rồi. Các công ty đáng kính vứt bỏ sự 
thận trọng truyền thống của mình và hành động như những đô vật bùn say xỉn, lăn lộn đế quăng 
những chứng khoán có giá cao đến lố bịch vào công chúng đang hăm hở cuồng nhiệt. Đoạn mô tả 
của Graham về cách hoạt động của chu trình IPO là một đoạn kinh điển nên dùng làm bài bắt buộc 
trong các lớp học về đạo đức ngân hàng đầu tư, nếu có lóp như vậy. 

[160] . Một mầu đại diện từ 41 chứng khoán phát hành như vậy lấy từ cuốn stock Guide (Hướng 
dần chứng khoán) của Standard & Poor's cho thấy rằng 5 phát hành đã mất 90% hoặc hơn từ mức 
giá cao nhất của chúng, 30 phát hành mất hơn một nửa giá trị, và cả nhóm mất khoảng hai phần ba. 
Nhiêu chứng khoán phát hành khác không được liệt kê trong cuốn Hướng dần chứng khoán chắc 
chắn còn giảm giá nhiều hơn nữa nếu nhìn tống quát. (Chú thích của tác giả). 

[161] . Vào đầu những năm 1970, khi Graham viết cuốn sách này, chỉ có chưa đây một tá quỹ 
trái phiếu rác, hầu hết trong số đó có hoa hồng doanh số (sales commission) lên tới 8,5%, thậm chí 
có những quỳ còn bắt các nhà đầu tư trả phí đế được tái đầu tư trở lại cố tức hàng tháng của mình 
vào quỳ. 

[162] . Edward I. Altman và Gaurav Bana, "Vỡ nợ và mức sinh lợi của các trái phiếu có tỷ suất 
lợi tức cao", bài nghiên cứu, Trường Kinh doanh Stem, Đại học New York, 2002. 

[163] . Tức các chứng khoán Nga và Mexico. (Chú thích của người dịch và Ban biên tập tiếng 
Việt). 


408 



[164] . Graham không phê bình các trái phiếu ngoại một cách nhẹ nhàng, vì ông đã từng có một 
vài năm đầu sự nghiệp làm một nhân viên trái phiếu tại New York cho những nguời mua ở Nhật. 

[165] . Hai quỳ trái phiếu thị trường mới nối giá thấp, hoạt động tốt là Fidelity New Markets 
Income Fund và T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund; để CÓ thêm thông tin, xem 
www.fidelity.com, www.troweprice.com, và www.morningstar.com . Đừng mua bất kỳ quỳ trái 
phiếu thị trường mới nối nào với mức phí hoạt động hàng năm cao hon 1,25%, và được cảnh báo 
trước rằng một số quỹ này tính phí thu hồi ngắn hạn đế ngăn các nhà đầu tư giữ chúng dưới ba 
tháng muốn hoàn trả. 

[166] . Nguồn cụ thế về các chi phí môi giới là từ công ty Plexus Group tại Santa Monica, bang 
Caliibrnia, và trang web của nó, www.plexusgroup.com . Plexus tranh luận rất thuyết phục rằng, 
giống như hầu hết khối lượng của một tảng băng trôi nằm dưới mặt nước biển, lượng chi phí môi 
giới là vô hình - khiến nhiều nhà đầu tư nhầm tưởng rằng chi phí giao dịch của họ không đáng kể 
nếu giá môi giới thấp. Chi phí của việc kinh doanh các chứng kh oản NASDAQ tưong đối cao đối 
với những nhà đầu tư cá nhân, so với chi phí kinh doanh các chứng khoán niêm yết trên NYSE 
(xem trang 149, chú thích 1). 

[167] . Những điều kiện thực tế còn khắc nghiệt hon, vì chúng tôi bỏ qua thuế thu nhập tiểu 
bang trong ví dụ này. 

[168] . Những phát hiện của Barber và Odean có tại http://faculty.haas.berkelev.edu/odean/ 
Current%20Research.htm và http:// faculty.gsm.ucdavis.edu/-bmbarber/research/ default.html. 
Nhiều nghiên cứu khác, trùng họp, đã tìm ra các kết quả gần như giống hệt đối với những nhà quản 
lý tiền bạc chuyên nghiệp - nên đây không phải là vấn đề chỉ giới hạn trong những nhà đầu tư cá 
nhân "ngây thơ". 

[169] . Xem www.microsoft.com/msft/stock.htm , phần "Ket quả đầu tư vào IPO". 

[170] . Jay R. Ritter và Ivo Welch, Tổng quan hoạt động, định giá và phân bổ IPO," Journal of 
Finance (Tạp chí Tài chính), tháng 8/2002, trang 1797. Trang web của Ritter, tại 
http://bear.cba.ufl.edu/ritter , và trang web của Welch, tại http://welch.som.yale.edu/ là các mỏ vàng 
dữ liệu cho những ai quan tâm về các IPO. 

[171] . Lời nhắn số 9, ghi bởi "GoldFingers69" trên bảng tin nhắn của VA Linux (LNUX) tại 
messages.yahoo.com, cập nhật vào ngày 16/12/1999. MSFT là ký hiệu băng hình của hãng 
Microsoít Corp. 

[172] . Như đã nói (xem trang 116, chú thích 1), các trái phiếu New Housing Authority và New 
Community đã không còn được phát hành nữa. 

[173] . Ngày nay các "trái phiếu chất lượng thấp" thuộc khu vực "tình huống đặc biệt" được gọi 
là các trái phiếu khủng hoảng (distressed bond) hoặc trái phiếu mất khả năng thanh toán (dcíầultcd 
bond). Khi một công ty bị (hoặc tiến tới) phá sản, cổ phiếu thường của nó trở nên gần như vô giá trị, 
vì luật phá sản của Mỳ cho người sở hữu trái phiếu quyền bồi thường pháp lý mạnh hơn nhiều so 
với người sở hữu cố phiếu. Nhưng nếu công ty đó cải tổ thành công và thoát khỏi sự phá sản, những 
người giữ trái phiếu thường được nhận cổ phiếu trong công ty mới và giá trị của các trái phiếu sẽ 
hồi phục một khi công ty có khả năng trả lãi. Do đó các trái phiếu của một công ty gặp khó khăn tài 


409 


chính có thể có diễn biến kết quả gần tốt bằng cổ phiếu thường của một công ty khỏe mạnh. Trong 
những trưòng hợp đặc biệt này, như lời Graham nói, "không có sự khác biệt thật sự giữa trái phiếu 
và cổ phiếu thường”. 

[174] . Hãy xem, ví dụ như, Lucile Tomlinson, Practical Formulas for SuccessM Investing (Các 
công thức thực dụng cho đầu tư thành công), và Sidney Cottle và w. T. Whitman, Investment 
Timing: The Formula Approach (Xác định thời điểm đầu tư thành công: phưong pháp công thức) cả 
hai cuốn đều xuất bản năm 1953. (Chú thích của tác giả). 

[175] . Hãy đế ý rất kỳ những gì Graham đang nói ở đây. Khi viết vào năm 1972, ông cho rằng 
giai đoạn kể từ 1949 - một thời kỳ hon 22 năm - là giai đoạn quá ngắn để rút ra kết luận đáng tin 
cậy! Bằng sự thông thạo toán học của mình, Graham không bao giờ quên rằng các kết luận khách 
quan đòi hỏi phải có một lượng dữ liệu lớn với thời gian rất dài. Những kẻ lừa phỉnh quảng cáo cho 
các mẹo chọn chứng khoán "đã được thời gian kiểm chứng" hầu như luôn luôn dựa các phát hiện 
của mình trên các khoảng thời gian ngắn hon những gì Graham có thể chấp nhận. (Graham thường 
dùng những khoảng 50 năm đế phân tích dữ liệu quá khứ.) 

[176] . Một công ty có thành tích tầm thường thì không thế gọi, mà không làm lần khái niệm 
này, là một công ty tăng trưởng, hay một "cố phiếu tăng trưởng" chỉ vì người đề xuất trông đợi nó 
sê hoạt động tốt hon trung bình trong tưong lai. Nó chỉ là một "công ty hứa hẹn". (Chú thích của tác 
giả). Graham đang đưa ra một điếm rất tinh tế mà quan trọng: Neu định nghĩa một cố phiếu tăng 
trưởng là một công ty sê phát triển mạnh trong tưong lai, thì đó hoàn toàn không phải định nghĩa, 
mà chỉ là sự mơ tưởng. Nó giống như gọi một đội thế thao là "nhà vô địch" khi mà mùa giải còn 
chưa xong. Sự mơ tưởng này ngày nay vẫn còn; trong các quỳ đầu tư tương hỗ các danh mục đầu tư 
"tăng trưởng" miêu tả các cổ phần của chúng là những công ty có "tiềm năng tăng trưởng hơn mức 
trung bình" hoặc "có các triển vọng thuận lợi trong việc tăng lợi tức." Một định nghĩa chính xác hơn 
có lẽ là những công ty có lợi tức thuần trên mỗi cổ phần tăng trung bình mỗi năm ít nhất 15% trong 
ít nhất năm năm liên tục. (Đạt được tiêu chuẩn này trong quá khứ không đảm bảo rằng một công ty 
sê đạt được nó trong tương lai). 

[177] . Ngày nay, nhà đầu tư mạnh bạo có thể tạo ra một danh sách như vậy thông qua Internet 
bằng cách truy cập các trang web như www.momingstar.com (hãy thử dùng công cụ đánh giá stock 
QuickRank), WMW.quicken.com/investments/stocks/search/full, và 
http://vahoo.com.marketguide.com . 

[178] . Xem bảng 7-1. (Chú thích của tác giả). 

[179] . Trong mười năm tính tới ngày 3 1/12/2002, các quỹ đầu tư vào những công ty lớn tăng 
trưởng - loại hình ngày nay tương đương với những gì Graham gọi là "quỹ đầu tư tăng trưởng" - thu 
được tỷ lệ lợi nhuận trung bình hàng năm là 5,6%, kém hơn thị trường chứng khoán chung trung 
bình là 3,7 điểm phần trăm một năm. Tuy nhiên, các quỳ "giá trị lớn" đầu tư vào các công ty lớn có 
giá họp lý hơn cũng hoạt động kém hơn thị trường trong cùng thời kỳ đó (kém cả một điếm phần 
trăm một năm), vấn đề có phải chỉ đơn thuần là các quỳ đầu tư tăng trưởng không thế chọn ra một 
cách đáng tin cậy những chứng khoán nào sê hoạt động vượt thị trường trong tương lai? Hay là chi 
phí cao của việc quản lý một quỹ trung bình (cho dù nó mua các chứng khoán của công ty tăng 
trưởng hay công ty "giá trị") vượt quá bất cứ lợi nhuận thêm nào mà những người quản lý của 
chúng có thể kiếm được qua những lựa chọn chứng khoán của mình? Đe cập nhật về sự hoạt động 


410 


của các quỳ được phân theo loại, xem www.mornỉngstar. com, "Category Returns" ("Phân hạng mức 
sinh lợi"). Để có một lời nhắc nhở có tính khai sáng về khả năng tàn lụi của hoạt động của các kiểu 
đầu tư khác nhau, xem www.callan.com/ resource/periodic_table/pertable.pdf. 

[180] . Graham đưa ra điểm này để nhắc bạn rằng một nhả đầu tư "mạnh bạo" không phải là 
một người chịu nhiều khả năng rủi ro hon bình thưòng hoặc một người mua các chứng khoán "tăng 
nhanh mạnh mẽ"; một nhà đầu tư mạnh bạo đon giản là một người sẵn sàng bỏ thêm thời gian và 
công sức vào việc nghiên cứu danh mục đầu tư của mình. 

[181] . Lưu ý rằng Graham đã nhấn mạnh việc tính tỷ lệ giá/lợi tức dựa trên trung bình nhiều 
năm của lợi tức trong quá khứ. Bằng cách đó, bạn giảm được nguy co đánh giá quá cao giá trị của 
một công ty dựa trên một đạt bùng nổ lợi nhuận tạm thời. Hãy tưởng tượng một công ty kiếm được 
3 đô la trên một cố phần trong 12 tháng qua, nhưng chỉ trung bình 50 xu một cổ phần trong sáu năm 
vừa qua. Con số nào - 3 đô la bồng nhiên hay 50 xu đều đặn - thích họp đế đại diện cho xu hướng 
kéo dài hon? Với 25 lần 3 đô la mà nó kiếm được trong năm vừa qua chứng khoán này phải có giá 
75 đô la. Nhưng với 25 lần lợi tức trung bình trong bảy năm qua (6 đô la tổng lợi tức của 7 năm, 
chia 7, bằng 85,7 xu mỗi cổ phần trong lợi tức trung bình hàng năm), chứng khoán này sẽ chỉ có giá 
21,43 đô la. Bạn chọn con số nào sẽ tạo ra sự khác biệt lớn. Cuối cùng, đáng lưu ý là phưong pháp 
chủ yếu trên Phố Wall ngày nay - các tỷ lệ giá/lợi tức chủ yếu dựa trên "lợi tức của năm sau" sẽ là 
cái mà Graham ghét cay ghét đắng. Làm sao bạn có thể định giá một công ty dựa trên lợi tức mà nó 
còn chưa tạo ra? Điều đó giống như đặt giá nhà dựa trên tin đồn rằng Lọ Lem sẽ xây lâu đài mới ở 
góc phố. 

[182] . Các ví dụ gần đây thể hiện chính xác ý của Graham. Vào ngày 21/9/2000, Intel Corp, 
nhà sản xuất chip điện tử máy tính, tuyên bố là nó trông đợi lợi nhuận của mình sẽ tăng 5% trong 
quý đó. Thoạt tiên, điều đó nghe có vẻ thật tuyệt; hầu hết các công ty lớn đều thích tăng doanh số 
của mình thêm 5% trong chỉ ba tháng. Nhưng phản ứng lại với điều đó chứng khoán của Intel lại 
giảm 22%, khoản thua lồ trên tổng giá trị là gần 91 tỉ đô la trong một ngày. Tại sao? Các nhà phân 
tích của Phố Wall đã kỳ vọng lợi nhuận của Intel tăng 10%. Tưong tự, vào 21/2/2001, EMC Corp., 
một công ty lưu trữ dữ liệu, thông báo là nó hi vọng lợi nhuận của mình tăng ít nhất 25% vào năm 
2001 - song một sự thận trọng mới trong số các kh ách hàng "có lẽ đã dẫn tới các chu kỳ bán ra dài 
hon". Do có luồng do dự đó cố phiếu của EMC mất tới 12,8% giá trị của nó chỉ trong một ngày. 

[183] . Tưong đưong ngày nay với các nhà đầu tư "có moi quan hệ gần gũi với công ty đó" là 
những người được gọi là các nhân vật nắm quyền kiếm soát số cổ phần công ty - những nhà quản lý 
hoặc giám đốc lâu năm giúp quản lý công ty và sở hữu những khối chứng khoán lớn. Những nhà 
điều hành như Bill Gates của Microsoít hay Warren Buffett của Berkeshire Hathaway kiểm soát 
trực tiếp số phận của công ty - và những nhà đầu tư bên ngoài mong muốn thấy những nhà quản lý 
cao cấp này giữ một lượng cổ phiếu lớn như một sự bỏ phiếu cho lòng tin. Nhưng các nhà quản lý 
cấp thấp hon và những nhân viên bình thường không thể tác động tới giá cổ phiếu của công ty với 
những quyết định của cá nhân mình, do đó họ không nên đặt nhiều hon một số phần trăm nhỏ trong 
tài sản của mình vào chứng khoán của chính công ty mình. Đối với những nhà đầu tư bên ngoài, 
cho dù họ có nghĩ mình hiếu về công ty thế nào, sự phản đối tuông tự cũng được áp dụng. 

[184] . Có hai câu thành ngừ lâu đời trên Phố Wall khuyên về những giao dịch như vậy: "Không 
có cái cây nào mọc vưon tới Thiên đường được" và "Một con bò (thị trường giá lên) có thể kiếm ra 


411 


tiền, một con gấu (thị trường giá xuống) có thế kiếm ra tiền, còn một con heo không bao giờ kiếm ra 
tiền" (Chú thích của tác giả). 

[185] . Có hai nghiên cứu để xem. Nghiên cứu đầu tiên, thực hiện bởi H. G. Shneider, một trong 
những học trò của chúng tôi, bao quát các năm 1917-1950 và được công bố tháng 6/1951 trong 
Joumal of Finance (Tạp chí Tài chính). Nghiên cứu thứ hai được thực hiện bởi công ty Drexel 
Firestone, thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán New York, bao quát các năm 1933-1969. Dữ 
liệu được đưa ra ở đây đã được họ rộng lòng cho phép. (Chú thích của tác giả). 

[186] . Drexel Firestone, một ngân hàng đầu tư ở Philadelphia, đã sát nhập với Burnham & Co. 
vào năm 1973 và sau này trở thành Drexel Bumham Lambert, nổi tiếng với việc kinh doanh trái 
phiếu rác trong đợt bùng nổ thâu tóm công ty vào những năm 1980. 

[187] . Chiến lược mua các chứng kh oán rẻ nhất trong chi số trung bình công nghiệp Dow Jones 
hiện nay được mệnh danh hiệu là phưong pháp "Dogs of the Dow" (Những con chó của chỉ số 
Dow). Thông tin về "Dow 10" có tại www.diindexes.com/jsp/ dow510Faq.jsp. 

[188] . Một trong những lần chuyện bé xé ra to nhất: Vào tháng 5/1998, công ty Pfizer Inc. và 
Cục Thực phẩm và dược phấm Mỳ đã thông báo rằng sáu người đàn ông sử dụng thuốc tráng dưong 
Viagra của Pfizer đã chết vì đau tim trong lúc đang làm tình. Ngay lập tức, cố phiếu của Pfizer trở 
nên suy yếu, mất 3,4% chỉ trong một ngày kinh doanh nhiều. Nhưng các cổ phiếu của Pfizer lại vọt 
lên khi nghiên cứu cho thấy không có lý do đế hoảng loạn; chứng khoán này đã tăng khoảng một 
phần ba trong hai năm tiếp theo. 

Vào cuối năm 1997, các cố phần của Warner-Lambert Co. giảm 19% trong một ngày khi việc 
bán thuốc tiếu đường mới của nó bị tạm ngưng ở Anh; trong vòng sáu tháng, cổ phiếu của công ty 
lại tăng gần như gấp đôi. Vào cuối 2002, chứng khoán của Camival Corp., một công ty vận hành 
tàu thủy du lịch hạng sang, mất khoảng 10% giá trị của nó sau khi các khách du lịch bị tiêu chảy và 
nôn mửa nghiêm trọng trên tàu của các công ty kh ác. 

[189] . Khi nói “Vốn lưu động ròng" ("net working Capital") Graham có ý là tài sản hiện tại của 
công ty (chẳng hạn như tiền mặt, các chứng khoán có thể kinh doanh được, và hàng trong kho) trừ 
đi tống nợ của nó (bao gồm các cổ phiếu ưu đãi và nợ dài hạn). 

[190] . Còn gọi là lợi thế thưong mại. (Chú thích của người dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 

[191] . Biên lợi nhuận: tỷ lệ giữa doanh số (tiền bán hàng thu được) và chi phí của sản phấm 
bán ra, thường được tính theo tỷ lệ phần trăm. Nó cho biết trong mồi đồng doanh số có bao nhiêu 
đồng lợi nhuận. (Chú thích của người dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 

[192] . Từ năm 1975 tới năm 1983, các chứng khoán nho ("hạng hai") đã có kết quả vượt qua 
các chứng khoán lớn với một con số trung bình đáng kinh ngạc là 17,6 điếm phần trăm một năm. 
Công chúng đầu tư háo hức đón nhận tất cả những chứng khoán nhỏ, các công ty đầu tư tưong hỗ 
đưa ra hàng trăm quỹ mới chuyên về chúng, thế là các chứng khoán nhỏ lại hoạt động kém hon các 
chứng khoán lớn tận năm điếm phần trăm mồi năm trong thập kỷ sau đó. Chu kỳ lại trở lại vào năm 
1999, khi mà các chứng khoán nhỏ đã thắng các chứng kh oán lớn gần chín điểm phần trăm, kh iến 
các ngân hàng đầu tư lần đầu tiên phải bán hàng trăm chứng khoán công nghệ cao bán chạy cho 
công chúng. Thay vì có những chữ "electronics" (điện tử), "computers" (máy tính) hay "íranchisc" 


412 


(nhượng quyền) trong tên mình, những từ khóa ăn kh ách mới là ".com", "optical" (quang), 
"wireless" (không dây), và thậm chí là những tiền tố như "e-" (điện tử) và “1-” (bảo hộ chống lạm 
phát). Những từ ăn khách đầu tư luôn trở thành những lưỡi cưa, cưa nát những ai tin vào chúng. 

[193] . Các trái phiếu đường sắt mất khả năng thanh toán không còn đem tới những co hội đặc 
biệt vào ngày nay. Tuy nhiên, như đã nêu, các trái phiếu rác khủng hoảng hoặc mất khả năng thanh 
toán, cũng như các trái phiếu có thế chuyến đối được phát hành bởi những công ty công nghệ cao, 
có thế đem tới giá trị thực trong lúc bắt đầu vụ sụp thị trường các năm 2000-2002. Nhưng sự đa 
dạng hóa trong lĩnh vực này là cốt yếu - và phi thực tế trừ phi bạn có ít nhất 100.000 đô la chỉ để 
dành cho những chứng khoán bị khủng hoảng. Trừ phi bạn là một triệu phú, kiểu đa dạng hóa này 
không phải là một lựa chọn. 

[194] . Một ví dụ điển hình gần đây là công ty Philip Morris. Chứng khoán của nó mất tới 23% 
trong hai ngày sau khi một tòa án bang Florida đã ủy quyền cho bồi thấm đoàn xem xét tiền bồi 
thường thiệt hại lên tới 200 tỉ đô la mà công ty này phải chịu - cuối cùng, công ty đã thừa nhận rằng 
thuốc lá có thế gây ra ung thư. Trong một năm, chứng khoán của Philip Morris đã tăng gấp đôi - chỉ 
sụt giảm lại sau một phán quyết nhiều tỉ đô la ở bang Illinois sau này. Vài chứng khoán khác đã gần 
như bị phá tan bởi các vụ kiện về trách nhiệm, trong đó có công ty Johns Manville, w. R. Grace và 
USG Corp. Do đó "đừng bao giờ mua chuốc lấy một vụ kiện" vẫn là một quy luật đúng đắn mà hầu 
hết những các nhà đầu tư, trừ những người gan dạ nhất, nên tuân theo. 

[195] . Xem trang 437-440, để có được ba ví dụ về những tình huống đặc biệt tồn tại vào năm 
1971. (Chú thích của tác giả). 

[196] . "Sự thật về việc xác định thời điểm", tạp chí Barron's, ngày 5/11/2001, trang 20. Tiêu đề 
của bài báo này là nhắc nhở có ích về một quy tắc lâu dài đối với nhà đầu tư thông minh. Mỗi khi 
bạn nhìn thế chữ "truth" (sự thật) trong một bài báo về đầu tư, hãy chuan bị tinh thần, nhiều trích 
dẫn trong số các trích dẫn sau đó có kh ả năng sẽ là nói dối. (Chẳng hạn, một nhà đầu tư mua cổ 
phiếu vào năm 1966 và giữ chúng đến cuối 2001 sẽ có ít nhất 40 đô la, chứ không phải 1 1,71 đô la, 
nghiên cứu được trích dẫn trong Barron's có vẻ đã bỏ qua sự tái đầu tư cổ tức.) [197]. New York 
Times, ngày 7/1/1973, mục đặc biệt "Điều nghiên kinh tế", các trang 2,19, 44. 

[198] . Thông cáo báo chí, "Đây là thời điếm tốt đế tham gia vào thị trường, R.M. Leary & 
Company nói", ngày 3 tháng 12 năm 2001. 

[199] . Bạn cũng có thế tiết kiệm hàng nghìn đô la chi phí đăng kí mua tờ tin (chi phí này không 
được khấu trừ khỏi tính toán về tỷ suất lợi nhuận của các tò' tin này). Và chi phí môi giới và thuế lãi 
vốn ngắn hạn thường cao hon nhiều đối với những người xác định thời điểm thị trường so với 
những nhà đầu tư mua và giữ. về nghiên cứu của trường Duke, hãy xem hai tác giả John R. Graham 
và Campbell R. Harvey, "xếp hạng về hiệu quả của các tờ tin xác định thời điểm thị trường , Tạp 
chỉ Phân tích tài chính, tháng 1 1/12, năm 1997, trang 54-56, cũng có thể xem tại 
www.duke.edu/~charvey/research.htm . 

[200] . Đe biết thêm về những cảm quan hợp lý thay thế cho việc xác định thời điểm thị trường- 
tái cân bằng và bình quân chi phí đô la - hãy xem chuông 5 và 8. 

[201] . Carol J. Loomis, "Ảo tưởng 15%", Fortune, ngày 5/2/2001, trang 102-108. 


413 


[202] . Xem Jason Zweig, "Vấn đề kỳ vọng", Money, tháng 1/ 2001, trang 49-50. 

[203] . Louis K. c. Chan, Jason Karceski, và Josef Lakonishok, "Mức độ và sự liên tục của tốc 
độ tăng trưởng," Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia, Bài nghiên cứu số 8282, tháng 5/2001, có 
thể xem tại www.nber.org/papers/w8282 . 

[204] . Gần 20 năm trước, vào tháng 10/1982, chứng kh oản Johnson & Johnson mất 17,5% giá 
trị của nó trong một tuần khi có vài người chết sau khi uống thuốc Tylenol đã bị pha xyanua bởi 
một người ngoài vô danh. Johnson & Johnson đã phản ứng bằng cách đi đầu trong dùng vỏ hộp 
chống làm giả, và chứng khoán của nó đã trở thành một trong những đầu tư tuyệt nhất trong những 
năm 1980. 

[205] . Đe có được nhận định rằng việc giữ được vị trí trên danh sách Forbes 400 là vô cùng 
khó, tôi phải cảm tạ nhà quản lý đầu tư Kenneth Fisher (bản thân ông cũng là một người viết bài 
cho Forbes). 

[206] . Có lẽ là trừ những kế hoạch bình quân giá phí đô la được bắt đầu với mức giá vừa phải. 
(Chú thích của tác giả). 

[207] . Vào cuối những năm 1990, dự báo của những "nhà chiến lược thị trường" trở nên có tầm 
ảnh hưởng hơn bao giờ hết. Tiếc thay, những dự báo ấy lại không trở nên chính xác hơn. Vào ngày 
3/10/2000, ngày đầu tiên mà chỉ số tổng họp NASDAQ đạt được mức cao kỷ lục là 5048,62, nhà 
phân tích kỹ thuật cấp cao của công ty Prudential Securities đã nói trong tạp chí USA Today (Nước 
Mỳ ngày nay) rằng ông trông đợi NASDAQ sẽ đạt 6.000 điểm trong vòng 12 đến 18 tháng tới. Năm 
tuần sau đó NASDAQ đã teo xuống còn 3321,29 - nhưng Thomas Gavin, một nhà chiến lược thị 
trường ở Donaldson, Lufkin & Jenrette, đã tuyên bố rằng "NASDAQ chỉ có 200 hoặc 300 điểm ở 
phía đi xuống, và 2000 ở phía đi lên." Hóa ra là không có điếm nào ở phía đi lên và hơn 2.000 điểm 
ở phía đi xuống, vì NASDAQ tiếp tục sụp đố cho đến khi nó vét đáy ở mức 1 1 14, 1 1 vào ngày 
9/10/2002. Vào tháng 3/ 2001, Abby Joseph Cohen, nhà chiến lược đầu tư cấp cao của công ty 
Goldman, Sachs & Co. đã dự báo rằng chỉ số 500 chứng khoán của s&p sẽ ở mức 1.650 khi kết 
thúc năm ấy và chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones sẽ là 13.000 điếm khi kết thúc năm 2001. 
"Chúng tôi không trông thấy sự suy thoái," Cohen nói, và tin rằng lợi nhuận các công ty sẽ tăng gần 
tới các mức tăng trưởng xu hướng vào cuối năm nay." Kinh tế Mỹ chìm dần vào suy thoái ngay khi 
bà đang nói, và kết thúc năm 2001 thì s&p 500 ở mức 1 148,08, trong khi chỉ số Dow là 10,021,50 - 
lần lượt thấp hoư dự đoán của bà là 30% và 23%. 

[208] . Xem trang 17. 

[209] . Nhưng theo Robert M. Ross, chuyên gia về lý thuyết Dow, hai tín hiệu mua cuối cùng, 
được thấy vào tháng 12/1966 và tháng 12/1970, thấp hơn rất nhiều so với các điểm mua trước đó. 
(Chú thích của tác giả). 

[210] . Neu không có thị trường giá xuống khiến giá chứng khoán giảm, bất cứ ai đang chò' đế 
"mua thấp" cũng sẽ cảm thấy bị bỏ lại hoàn toàn - và điều hay xảy ra là anh ta cuối cùng sẽ từ bỏ 
hết mọi sự thận trọng trước đó và nhảy cả hai chân vào. Đó là lý do vì sao thông điệp của Graham 
về tầm quan trọng của kỳ luật tâm lý lại quan trọng đến thế. Từ tháng 10/1990 đến tháng 1/2000, chỉ 
số trung bình công nghiệp Dow Jones đã tăng lên không ngừng, không bao giờ mất hoư 20% và chỉ 
chịu lồ 10% hoặc cao hơn có ba lần. Tổng lợi nhuận (không tính cổ tức): 395,7%. Theo công ty 


414 


Crandall, Pierce & Co., đây là lần thị trường đi lên không ngắt quãng dài thứ hai trong thế kỷ vừa 
qua, chỉ có lần bùng no các năm 1949-1961 là kéo dài hon. Một thị trường đi lên càng kéo dài thì 
những nhà đầu tư sẽ càng bị nhiễm chứng hay quên nặng hon; sau năm năm trở lên, nhiều người 
không tin rằng còn tồn tại thị trường giá xuống. Tất cả những ai quên đều sẽ phải được nhắc nhở; và 
trong thị trường chứng khoán, nhũng ký ức được gợi lại bao giờ cũng không hay. 

[211] . Graham phân tích về "phưong châm được đề xuất" này trong chuông 4 (trang 107-110). 
Phưong châm này hiện giờ được gọi là "sự phân bố tài sản mang tính chiến thuật" và được nhiều tổ 
chức đầu tư như các quỹ lưong hưu và quỹ quyên tặng đại học làm theo. 

[212] . Nhiêu người trong số những "người áp dụng kế hoạch theo công thức" này rồi sẽ bán hết 
những cố phiếu của mình vào cuối năm 1954, sau khi thị trường cổ phiếu Mỹ tăng 52,6%, tỷ suất 
lợi nhuận hàng năm cao thứ hai được ghi nhận cho tới lúc đó. Trong năm năm sau đó những người 
cần thị trường cũng có khả năng phải đứng ngoài lề khi mà giá cổ phiếu tăng gấp đôi. 

[213] . Các cách kiếm tiền dễ dàng trong thị trường chứng khoán mất tác dụng vì hai lý do: xu 
hướng chung của các trào lưu là đảo ngược sau một thời gian, tức "hồi quy về trung vị", và việc một 
lượng lớn người nhanh chóng áp dụng phưong thức chọn chứng khoán, những người đổ xô vào và 
làm hỏng hết niềm vui của những người đến trước. (Lưu ý rằng, khi nói tới "trải nghiệm buồn" của 
mình, Graham đã - và luôn - thành thực trong việc nhận lỗi của mình.) Hãy xem Jason Zweig, 
"Murphy đã từng là nhà đầu tư", Money, tháng 7/2002, trang 61-62, và Jason Zweig, "Vở kịch Năm 
Mới," Money, tháng 12/2000, trang 89-90. 

[214] . Tuông đưong ngày nay của những gì mà Graham gọi là những "công ty hàng thứ hai" là 
hàng nghìn các chứng khoán không được liệt kê trong chỉ số 500 chứng kh oản Standard & Poor's. 
Một danh sách được sửa đối thường xuyên của 500 chứng khoán trong chỉ số s&p có tại 
www.standardandpoors.com . 

[215] . Hãy lưu ý cẩn thận những gì Graham nói ở đây. Điều không chỉ có thế xảy ra, mà còn rất 
có thế xảy ra, là hầu hết cổ phiếu bạn sở hữu sẽ tăng giá ít nhất 50% từ mức giá thấp nhất và mất giá 
trị ít nhất 33% từ mức giá cao nhất của chúng - bất kế bạn sở hữu cố phiếu nào và thị trường xét 
tổng thế đi lên hay đi xuống. Neu bạn không chịu được cái đó - hoặc bạn nghĩ rằng danh mục đầu tư 
của bạn thoát khỏi cái đó theo một cách diệu kỳ nào đó - thì bạn chưa thể gọi là một nhà đầu tư. 
(Graham nói đến sự giảm giá 33% là "tưong đưong một phần ba", vì một sự tăng giá 50% khiến 
một cổ phiếu 10 đô la trở thành 15 đô la, rồi sự giảm giá 33% [tức giảm 5 đô la] lại đưa nó quay về 
10 đô la, là điểm xuất phát.) [216]. Với nhà đầu tư ngày nay, chiến lược lý tưởng để theo đuổi 
"công thức" này là tái cân bằng, mà chúng tôi đã phân tích ở trang 124-125. 

[217] . Hầu hết các công ty ngày nay cung cấp "chứng chỉ cổ phiếu có dấu chìm" chỉ theo yêu 
cầu đặc biệt. Các chứng kh oán hầu hết tồn tại dưới dạng điện tử hoàn toàn (giống như tài khoản 
ngân hàng của bạn gồm tín dụng và nợ được máy tính hóa, không phải tiền thật) và do đó dề kinh 
doanh hon là vào thời của Graham. 

[218] . Giá trị tài sản ròng (net asset value), giá trị trên số sách (book value), giá trị trên bảng 
tổng kết tài sản (balance-sheet value), và giá trị tài sản hữu hình (tangible-asset value) đều là từ 
đồng nghĩa với giá trị ròng (net worth), tức tổng giá trị của các tài sản vật chất và tài chính của công 
ty trừ đi toàn bộ nợ của nó. Nó có thế được tính ra bằng các dùng những bảng tống kết tài sản trong 
các báo cáo hàng năm hoặc hàng quý của công ty; là lấy tổng số vốn cổ phần mà các cố đông sở 


415 


hữu, trừ hết những tài sản như đặc quyền kế nghiệp (sự tín nhiệm), thương hiệu, và các tài 

sản vô hình khác, sau đó chia cho số cố phần đã pha loãng hoàn toàn vẫn đang lưu hành đế ra được 
giá trị số sách của mỗi cố phần. 

[219] . Việc Graham sử dụng từ "nghịch lý" có lẽ là gợi tới một bài báo kinh điến của David 
Durand, "Các cổ phiếu tăng trưởng và nghịch lý Petersburg", The joumal of Finance, tập XII, số 3, 
tháng 9/1957, trang 348-363, trong đó so sánh việc đầu tư vào các cổ phiếu tăng trưởng có giá cao 
với việc cá cược vào một loạt tung đồng xu mà mỗi lần xu tung lên là tiền trả lại tăng lên. Durand 
đã chỉ ra rằng nếu một cố phiếu tăng trưởng có thế tiếp tục phát triển với mức độ cao trong một 
khoảng thời gian vô hạn, một nhà đầu tư nên (trên lý thuyết) sẵn sàng trả một mức giá vô hạn cho 
các cổ phần của nó. Vậy thì tại sao chưa bao giờ có một chứng khoán nào bán với giá vô hạn đô la 
mỗi cổ phần? Bởi vì mức tăng trưởng tương lai dự kiến được trông đợi càng cao, và khoảng thời 
gian mà nó được trông đợi xảy ra càng dài, thì dung sai càng lớn, và giá của thậm chí một tính toán 
sai sót nhỏ xíu càng cao. Graham nói thêm về vấn đề này trong Phụ lục 4 (trang 631). 

[220] . Lịch sử gần đây hơn của A & p không khác mấy. Vào cuối năm 1999, giá cổ phiếu của 
nó là 27,875 đô la; vào cuối năm 2000 là 7 đô la, một năm sau là 23,78 đô la; vào cuối năm 2002 là 
8,06 đô la. Mặc dù sau đó những sai sót kế toán ở A & p đã sáng tỏ, nó đi ngược lại hoàn toàn với 
logic cho rằng giá trị của một công ty tương đối vững chắc như cửa hàng tạp hóa có thế giảm ba 
phần tư trong một năm, tăng gấp ba lần trong năm tiếp theo, rồi sau đó lại giảm hai phần ba trong 
năm sau đó. 

[221] . "Chỉ đến chừng mực phù họp với sổ sách của anh ta" nghĩa là "chỉ đến chừng mực mà 
mức giá đủ thuận lợi đế hậu thuẫn cho việc bán chứng khoán đó". Theo ngôn ngữ môi giới truyền 
thống, "số sách" là cuốn số cái ghi những cố phần nắm giữ và giao dịch của nhà đầu tư . 

[222] . Đây có thể nói là đoạn văn quan trọng nhất trong toàn bộ cuốn sách của Graham. Trong 
174 chữ này Graham đã tóm tắt kinh nghiệm của cả đời mình. Bạn không thế đọc quá nhiều lần 
những chữ này; chúng là khắc tinh của thị trường giá xuống. Nếu bạn giữ chúng bên mình và để 
chúng hướng dần bạn trong suốt cả cuộc đời đầu tư, bạn sẽ sống sót cho dù thị trường quắng cho 
bạn cái gì. 

[223] . Graham còn nói nhiều hơn về những gì ngày nay được gọi là "quản trị công ty" 
(corporate govemance). Xem phần bình luận của chương 19. 

[224] . Do cái mà Graham gọi là "quy luật của sự ngược lại", vào năm 2002, hoa lợi của các trái 
phiếu kho bạc Mỳ dài hạn đã chạm mức thấp nhất kế từ năm 1963. Vì tỷ suất lợi tức của trái phiếu 
chuyến động ngược với giá, tỷ suất lợi tức thấp đó có nghĩa là giá đã tăng lên - khiến các nhà đầu tư 
háo hức nhất mua ngay khi trái phiếu đang đắt nhất và mức sinh lợi tương lai của chúng gần như 
đảm bảo sẽ thấp. Điều này cung cấp thêm một chứng cứ về bài học của Graham rằng nhà đầu tư 
phải từ chối đưa ra những quyết định dựa trên dao động thị trường. 

[225] . Một phân tích đã cập nhật cho bạn đọc ngày nay, giải thích về tỷ suất lợi tức hiện tại và 
nhiều loại trái phiếu và quỹ trái phiếu đa dạng hơn ngày nay, có thế tìm đọc ở phần bình luận của 
chương 4. 


416 



[226] . Ba đánh giá cao nhất cho trái phiếu và chứng khoán ưu tiên là Aaa, Aa, và A, được 
Moody's sử dụng, và AAA, AA, và A, được Standard & Poor's sử dụng. Có những đánh giá khác 
nữa, đi xuống tới D. (Chú thích của tác giả). 

[227] . Ý tưởng này đã áp dụng ít nhiều ở châu Âu - ví dụ, công ty điện năng của nhà nước Ý 
đã áp dụng nó vào những "phiếu nợ đảm bảo có mức lãi suất thả nổi" đáo hạn vào năm 1980. Vào 
tháng 6/1971, nó đã quảng cáo ở New York rằng mức lãi suất hàng năm được trả từ đó trở đi trong 
sáu tháng tới sẽ là 8,125%. Một cải biến linh hoạt khác được ngân hàng The Toronto-Dominion 
Banks thực hiện với các "phiếu nợ 7%-8%", đáo hạn năm 1991, chào bán vào tháng 6/ 1971. Các 
trái phiếu trả mức 7% cho tới tháng 7/1976 và 8% từ sau đó nhưng cổ đông có quyền chọn nhận vốn 
của mình vào tháng 6/1976. (Chú thích của tác giả). 

[228] . Nhưng đã nói trong các phần bình luận của chuông 2 và chuông A m các trái phiếu kho 
bạc được bảo vệ chống lạm phát, tức TIPS, là một phiên bản mới và cải tiến của những gì Graham 
đang nói tới ở đây. 

[229] . Tiến sỹ Jekyll là nhản vật đa nhân cách trong tác phấm: “Trường hợp kỳ lạ” của Tiến sỳ 
Je kyll và Ngài Hyde của nhà văn Anh Robert Louis Stevenson, ở cùng một người, Tiến sỹ Jekyll 
hiến hiện vào ban ngày và Ngài Hyde hiến hiện vào ban đêm. (Chú thích của người dịch và Ban 
biên tập tiếng Việt). 

[230] . Xem đoạn văn của Graham ở trang 231-233. 

[231] . Như Graham đã nói đến trong một loạt bài báo kinh điển vào năm 1932, cuộc Đại Suy 
thoái đã khiến cố phần của hàng tá các công ty giảm xuống dưới giá trị của tiền mặt và những tài 
sản thanh khoản khác của họ khiến chúng "khi chết có giá hon là khi sống.” 

[232] . Thông cáo báo chí của Spectrem Group, "Các nhà tài trợ cho kế hoạch đã thua trong trận 
đánh nhằm ngăn cản sự tham dự giảm dần vào các kế hoạch đóng góp đã định", ngày 25/10/2002. 

[233] . Một vài tháng sau, vào ngày 10/3/2000 - chính cái ngày mà NASDAQ đạt mức cao kỷ 
lục của nó - "chuyên gia" kinh doanh trực tuyến James J. Cramer viết rằng anh ta đã "liên tục" bị 
hấp dần trong những ngày gần đây đế bán tháo Berkshire Hathaway, một lời cá cược rằng chứng 
khoán của Buffet sẽ còn giảm nữa. Cramer còn tuyên bố rằng cổ phần của Berkshire "đủ chín đế 
đập". Cùng ngày hôm đó nhà chiến lược thị trường Ralph Acampora của công ty Prudential 
Securities đã hỏi: "Noríòlk Southern hay Cisco Systems: Bạn muốn mình ở đâu trong tưong lai?" 
Cisco, chiếc chìa khóa dần lên đường cao tốc Internet của tưong lai, có vẻ như lấn át hoàn toàn 
Norlolk Southern, một phần của hệ thống đường sắt của quá khứ. (Trong năm sau đó, Norlolk 
Southern tăng 35% trong khi Cisco giảm 70%. ) |234| . Khi được hỏi rằng điều gì ngăn cản sự thành 
công của hầu hết các nhà đầu tư cá nhân, Graham đã đưa ra một câu trả lời chính xác: "Nguyên 
nhàn thất bại chính là họ chú ý quá nhiều vào những gì thị trường hiện đang làm." Hãy đọc 
"Benjamin Graham: Suy nghĩ về phân tích chứng khoán" [ghi lại buối thuyết giảng tại Trường kinh 
doanh của Đại học Đông Bắc bang Missouri, tháng 3/1972], Tạp chí Financial History (Lịch sử Tài 
chính), số 42, tháng 3/1991, trang 8. 

[235]. Không cần biết những khái niệm có nghĩa gì, hay phải có nghĩa gì. Trong khi ngoài công 
chúng những phân loại này rất được coi trọng, thì khi nói riêng với nhau, hầu hết những người trong 


417 



giới đầu tư coi thường những khái niệm này và gán chúng với những câu đùa chẳng buồn cười tí 
nào. 


[236] . Hãy đọc bài báo tuyệt hay của Walter Updegrave, "Hãy giữ cho điều đó là hiện thực", 
Money, tháng 2/2002, trang 53-56. 

[237] . Hãy đọc Jason Zweig, "Bạn đã thắng thị trường chưa?" Money, tháng 1/2000, trang 55- 
58. 


[238] . Khoa thần kinh học về việc đầu tư được kh ảm phá trong bài báo của Jason Zweig, "Bạn 
có bị ràng buộc vào của cải?" Money, tháng 10/2002, trang 74- 83, cũng có tại trang 
http://money.cnn.com/2002/09/ 25/pf/investing/agenda_brain_short/index.htm. Hãy đọc thêm Jason 
Zweig, "Khó khăn với con người," Money, tháng 10/2000, trang 67-70. 

[239] . Cũng đáng hỏi thêm là bạn có thoải mái sống trong nhà mình không nếu giá thị trường 
của nó được thông báo đến từng xu một mỗi ngày trên báo và ti vi. 

[240] . Trong một loạt các thí nghiệm ấn tượng vào cuôi những năm 1980, một nhả tâm lý học 
của trường đại học Columbia và Harvard là Paul Andreassen cho thấy rằng những nhà đầu tư nào 
cập nhật tin tức liên tục về chứng khoán của mình kiếm chỉ được bằng một nửa số lợi nhuận của 
những nhà đầu tư không có chút tin tức nào. Xem Jason Zweig, "Here's How to Use the News and 
Tune Outthe Noise," Money, tháng 7/ 1998, trang 63-64. 

[241] . Luật thuế Liên bang có thế sửa đối thường xuyên. Ví dụ về chứng khoán của Coca-Cola 
đưa ra ở đây đúng với bộ luật thuế Hoa Kỳ vào đầu năm 2003. 

[242] . Ví dụ này giả thiết nhà đầu tư không hiện thực hóa lãi vốn vào năm 2002 và không tái 
đầu tư bất cứ cố tức Coca nào. Việc hoán đổi thuế không được coi nhẹ, vì chúng có thể dễ dàng bị 
xử lý nhầm. Trước khi thực hiện việc hoán đối thuế, hãy đọc Thông báo số 550 của 1RS 
(www.ỉrs.gov/pub/ỉrspdf/p550.pdf) . Một hướng dần tốt về việc quản lý thuế đầu tư của bạn là cuốn 
sách của Robert N. Gordon và Jan M. Rosen Wall Street Secrets for Tax-Efficient Investing (Những 
bi mật của Phố Wall về đầu tư có hiệu quả về mặt thuế) Bloomberg Press, Princeton, New Jersey, 
200 1 .) Cuối cùng, trước khi bạn bóp cò hãy tham khảo một nhà cố vấn thuế chuyên nghiệp. 

[243] . Sẽ là sự vi phạm luật Liên bang nếu một quỹ đầu tư tuông hỗ mở, quỹ đóng, hay một 
quỹ trao đối giao dịch bán cổ phiếu cho công chúng khi mà nó chưa "đăng ký" (tức là nộp hồ sơ tài 
chính bắt buộc) cho SEC. 

[244] . Ngành kinh doanh quỳ đầu tư đã đi từ "rất lớn” tới khổng lồ. Vào cuối năm 2002, có 
8.279 quỳ đầu tư tương hỗ giữ 6,56 ngàn tỉ đô la, 5 14 quỳ đóng với 149,6 tỉ đô la tài sản, và 1 16 
quỹ trao đối giao dịch, hay còn gọi là ETF (exchange-trade fund), với tổng tài sản 109,7 tỉ đô la. 
Những con số này bao gồm cả các hình thức đầu tư kiếu quỹ như niên kim biến đổi (variable 
annuity), và những công ty tín thác đầu tư theo suất (unit investment trust). 

[245] . Danh sách cách loại quỳ tương hỗ lớn có tai www.ỉcỉ.org/pdf/g2understanding.pdf và 
http://news.momingstar.com/fundRetums/ CategoryReturns.html. Các quỹ cổ phiếu thư (letter- 
stock fund) không còn tồn tại nữa, trong khi các quỹ phòng vệ thường bị SEC cấm bán cổ phiếu cho 
bất cứ nhà đầu tư nào thu hàng năm dưới 200.000 đô la hoặc có giá trị tài sản ròng dưới 1 triệu đô 
la. 


418 


[246] . Mức phí bán luôn được ghi ở dạng phần trăm của giá bán, mà giá bán bao gồm mức phí, 
khiến cho mức phí có vẻ thấp hon so với khi tính theo giá trị tài sản ròng. Chúng tôi coi đây là 
mánh lới về doanh số không xứng đáng trong ngành kinh doanh đáng kính này. (Chú thích của tác 
giả). 

[247] . Ngày nay, phí bán tối đa của một quỹ chứng khoán thường vào khoảng 5,75%. Neu bạn 
đầu tư 10.000 đô la vào một quỹ với mức chi phí bán đồng mức 5,75%, thì 575 đô la sẽ thuộc về 
người (và công ty môi giới) đã bán chứng khoán cho bạn, và bạn còn khoản đầu tư thuần ban đầu là 
9.245 đô la. Mức phí bán 575 đô la thật ra là 6,1% của khoản tiền đầu tư thực, đó là lý do vì sao 
Graham gọi cách tính phí thông thường là "mánh lới bán hàng". Ke từ năm 1980, những quỹ không 
cộng phí bán đã trở nên phố biến, và hiện giờ chúng không còn nhỏ hon các quỹ có cộng phí nữa. 

[248] . Ngày nay, hầu hết các quỹ tưong hồ đều bị đánh thuế dưới dạng "công ty đầu tư trung 
gian", viết tắt là RIC (regulated investment company), được miễn thuế thu nhập công ty, miễn là nó 
chi trả hầu như toàn bộ lợi nhuận của mình cho những người nắm giữ cổ phần. Với lựa chọn mà 
Graham loại bỏ để "tránh ôm đồm lộn xộn", một quỹ có thể yêu cầu SEC sự cho phép đặc biệt để 
phát hành một trong những phần nó nắm giữ trực tiếp cho người nắm giữ cố phần của quỳ - giống 
như những gì công ty Graham- Newman (GEICO) của ông đã làm vào năm 1948: chia những cố 
phiếu của GEICO thành các suất nhỏ đế phát hành cho chính những nhà đầu tư của Graham- 
Newman. Kiếu phát hành nay vô cùng hiếm. 

[249] . Các quỹ hai mục đích (dual-purpose fund), rất phổ biến vào cuối những năm 1980, hầu 
như đã biến mất khỏi thị trường; đây là một điều đáng tiếc, vì chúng tạo ra cho các nhà đầu tư một 
cách linh hoạt hon đế lợi dụng các kỳ năng của những người chọn chứng khoán tuyệt vời, như_John 
Neff. Có lẽ thị trường giá xuống gần đậy sê dần tới việc xuất hiện trở lại công cụ đầu tư hấp dấn 
này. 

[250] . Các "quỹ hiệu quả" (pcríbrmancc fund) cực kỳ thịnh hành vào cuối những năm 1960. 
Chúng tưong đưong với những quỹ tăng trưởng táo bạo vao CUÔI những năm 1990, nhưng cũng 
chang phục vụ tốt gì hon cho các nhà đầu tư. 

[251] . Trong những giai đoạn dài tới 10 năm, các tỷ suất lợi nhuận của chỉ số Dow và chỉ số 
s&p 500 có thế cách nhau khá nhiều. Tuy nhiên, trong một vòng đời đầu tư điến hình - chang hạn 
từ 25 tới 50 năm - tỷ suất lợi nhuận của chúng thường khá gần nhau. 

[252] . Một trong những "công ty sắp phá sản" mà Graham nói tới là National Student 
Marketing Corp. (NSM) một trò lừa đảo ngụy trang dưới dạng chứng khoán, công ty mà thiên sử 
của nó được kế một cách tuyệt vời trong sách của Andrew Tobias, The Funny Money Game (Trò 
choi tiền bạc vui nhộn) (Playboy Press, New York, 1971). Trong số những nhà đầu tư thông minh bị 
lừa bởi Cort Randall, người sáng lập đầy sức lôi cuốn của NSM, có các quỹ tài trợ của Đại học 
Cornell và Đại học Harvard, và những bộ phận ủy thác của các ngân hàng nổi tiếng như Morgan 
Guaranty và Bankers Trust. 

[253] . The Money Managers (Các nhà quản Ịý tiền tệ), của G. E. Kaplan và c. Welles, Random 
House, 1969. 

(Chú thích của tác giả). 


419 



[254] . Như một chứng cớ gần đây nhất của câu tục ngữ trên rằng "càng thay đối thì càng y 
nguyên", hãy xet Ryan Jacob, một thần đồng 29 tuôi, người đã lập nên quỹ Jacob Internet Fund của 
mình vào cuối năm 1999, sau khi tạo ra mức tỷ suất lợi nhuận 216% với quỹ Internet trước đó của 
mình. Các nhà đầu tư đã đố gần 300 triệu đô la vào quỹ của Jacob vào một vài tuần đầu của năm 
2000. Quỳ này sau đó đã mất 79,1% vào năm 2000, 56,4% vào năm 2001, và 13% vào năm 2002 - 
sự sụt giá tống cộng là 92%. Thua lồ đó có lẽ đã làm cho các nhà đầu tư của Jacob trở nên già hon 
và thông thái hơn là nó đã làm cho anh ta. 

[255] . Thú vị thay, sự bùng phát rồi nố tai hại của những năm 1999-2002 cũng đã đến khoảng 
35 năm sau chu kỳ điên rồ trước đó. Có lẽ cần khoảng 35 năm đế những nhà đầu tư nào nhớ tới sự 
điên cuồng của "Nèn kinh tế mới" trước đó trở nên ít bị ảnh hưởng hơn so với những người không 
nhớ. Neu linh cảm này đúng, nhà đầu tư thông minh nên đặc biệt thận trọng vào khoảng năm 2030. 

[256] . Xem định nghĩa "cổ phiếu thư" ở trang 17. 

[257] . Tên một cuốn sách được xuất bản lần đầu vào năm 1852. Cuốn sách đã mô tả vụ "Bong 
bóng South Sea", cơn sốt hoa tuy líp và những lần sốt đầu cơ khác trong quá khứ. Nó được tái bản 
vào năm 1932 bởi Bemard M. Baruch, có lẽ là nhà đầu tư liên tiếp thành công trong thời hiện tại. 
Nhận xét. Điều này là mất bò mới lo làm chuồng. Cuốn Extraordinary Popular Delusions and the 
Madness of Crowds (Các ảo tưởng phố biến lạ thường và sự điên rồ của đám đông) (Metro Books, 
New York, 2002) của Charles Mackay được xuất bản Jan đầu vào năm 1841. Nó không phải một 
cuốn dề đọc, cũng không phải hoàn toàn chính xác, nó là cái nhìn tống quát về cách mà rất nhiều 
người có thể tin vào những thứ rất ngớ ngẩn — ví dụ như sắt có thể được biển đổi thành vàng, quỷ 
thường hiện lên vào những buối tối thứ sáu, và việc trở nên giàu có nhanh chóng trong thị trường 
chứng khoán là chuyện có thế. Đe có một bài tường thuật thực tế hơn, hãy đọc cuốn sách của 
Edward Chancellor: Devil Take the Hindmost (Khôn sống mong chết) (Farrar, Straus & Giroux, 
New York, 1999); đế xem một cuốn nhẹ nhàng hơn, hãy thử đọc sách của Robert Menschel: 
Markets, Mobs and Mayhem: A Modem Look at the Madness of Crowds (Thị trường, đám đông bát 
nháo và sự lộn xộn. Một cái nhìn hiện đại vào sự điên rò của đám đông) (John Wiley & Sons, New 
York, 2002). (Chú thích của tác giả). 

[258] . Tương đương của ngày nay với các "ngoại lệ hiếm hoi" của Graham thường là những 
quỹ mở bị đóng đối với những nhà đầu tư mới - tức là các nhà quản lý không nhận thêm tiền nữa. 
Trong khi việc này giảm chi phí quản lý mà họ có thế kiếm được, nó lại tối đa hóa tỷ suất lợi nhuận 
mà những người nắm giữ cò phần đã có của họ có thể nhận được. Do hầu hết những người quản lý 
quỹ thường muốn đi tìm số 1 hơn la trở thành số 1 , việc đóng cửa một quỹ đối với các nhà đầu tư 
mới là một bước hiếm hoi và can đảm. 

[259] . Tác giả tính như sau: tỷ suất lợi nhuận của nhà đầu tư B nếu giá bán cổ phiếu của anh ta 
không thay đối là 85% + 30% - 1,5% (chi phí hoa hồng) = 1 13,5%. Ô, muốn có kết quả lợi nhuận 
như nhà đầu tư A (thu về 100% giá trị tài sản) thì giá bán cố phiếu của anh ta phải giảm đi 1 13,5% - 
100% =13,5%, còn 86,5% - 13,5% = 73%. (Chú thích của người dịch vả Ban biên tập tiếng Việt). 

[260] . Các quỳ khu vực ngành đầu tư chuyên môn hóa vào hầu như mọi ngành có thế tưởng 
tượng được miền là đang tồn tại - và chúng đã có từ những năm 1920. Sau gần 80 năm lịch sử, các 
bằng chứng quá rõ ràng: Ngành kiếm được nhiều tiền nhất, và do đó được ưa chuộng nhất, của bất 


420 



cứ năm nào thường sẽ trở thành ngành hoạt động tệ nhất trong năm sau đó. Cũng giống như nhàn cư 
vi bất thiện, các quỹ khu vực ngành là kẻ thù của nhà đầu tư. 

[261] . Có quá nhiều nghiên cứu về hoạt động kết quả của quỳ đầu tư tưong hồ đế trích dẫn. 

Một vài bản tóm tắt và các đường dẫn hữu ích có thể tìm thấy tại www.ỉnvestorhome . com/mutual. 
Htm và www.ssrn.com (gõ chữ "mutual fund" vào ô tìm kiếm), và www.stanford.edu/- 
wfsharpe/art/art.htm . 

[262] . Nói thế không có nghĩa là những quỳ này sẽ hoạt động tốt hon nếu các nhà đầu tư "siêu 
sao" của họ ở lại; tất cả những gì chúng tôi có thế chắc chắn là hai quỳ đó đã hoạt động kém đi khi 
không có họ nữa. 

[263] . Ớ đây còn có một lý do thứ hai: Đe thành công, nhà đầu tư cá nhân phải tránh việc mua 
từ cùng một danh sách các chứng khoán được ưa chuộng đã được những tổ chức lớn chọn, hoặc 
phải sở hữu chúng một cách kiên nhẫn hon nhiều. Hãy đọc Erik R. Sirri và Peter Tufa no, "Sự tìm 
kiếm tốn kém và các luồng quỹ tuông hồ," The lournal of Finance, tập 53, số 8, tháng 10/1998, 
trang 1589-1622; Keith c. Brown, w. V. Harlow, và Laura Starks, "Ve các vòng thi đấu và sự quyến 
rũ," The Joumal of Finance, tập 51, số 1, tháng 3/1996, trang 85-110; Josef Takonishok, Andrei 
Shleifer, và Robert Vishny, "Các nhà quản lý tiền tệ làm gì?" bài nghiên cứu, Đại học Illinois, tháng 
2/ 1997, Stanley Eakins, Stanley Stansell, và Paul Gompers và Andrew Metrick, "Các nhà đầu tư tố 
chức và giá chứng khoán," Ojuartely Journal of Economics, tập 1 16, số 1, tháng 2/2001, trang 229- 
260. 


[264] . Một cách đáng kinh ngạc, minh họa này lại đánh giá thấp đi lợi thế của các quỹ đầu tư 
theo chỉ số, vì co sở dữ liệu mà các con số nay được lấy không bao gồm báo cáo của hàng trăm quỹ 
đã biến mất trong các khoảng thời gian này. Neu được đo một cách chính xác hon, lợi thế của các 
chỉ số sẽ áp đảo. 

[265] . Hãy đọc Benjamin Graham: Memoirs of the Dean of Wall Street (Benjamin Graham Hồi 
ký của một trưởng lão trên Phố Wall) , Seymour Chatman chủ biên (McGraw-Hill, New York, 
1996), trang 273, và Janet Eowe, The Rediscovereo Benjamin Graham: Selected Writings of the 
Wall Street Eegend (Benjamin Graham được phát hiện lại: Tuyển tập của một huyền thoại Phố 
Wall) (John Wiley & Sons, New York, 1999) trạng 273. Như Warren Buffet đã ghi trong báo cáo 
hàng năm năm 1996 của mình: "Hầu hết các nhả đầu tư, cả cá nhân lần tổ chức, sẽ thấy rằng cách 
tốt nhất để sở hữu chứng khoán là thông qua một quỳ đầu tư theo chỉ số có chi phí tối thiểu. Những 
ai đi theo cách này chắc chắn sẽ vượt qua được các kết quả ròng (sau khi tính phí và Wertheim, 
'Thành phần của danh mục đầu tư tổ chức/' Ọuartely Review of Economics and Finance , tập 38, số 
1, mùa xuân, năm 1998, trang 93-110; Paul chi phí hoạt động) đạt được bởi phần lớn các chuyên gia 
đầu tư . (Hãy xem www.berkshirehathaway.com/ 1996ar/l 996.html.) 

[266] . Danh sách đầy đủ các công ty tạo thành chỉ số s&p 500 có tại 
www.standardandpoors.com . 

[267] . Hãy đọc Noel Capon, Gavan Fitzsimons, và Russ Alan Prince, "Một phân tích mức 
riêng rẽ về quyết định đầu tư của các quỹ tưong hồ", Joumal of Financial Services Research (Tạp 
chí Nghiên cứu dịch vụ tài chính), tập 10, năm 1996, trang 59-82, Viện Nghiên cứu công ty đầu tư, 
"Tìm hiểu việc sử dụng thông tin và nhà tư vấn của các cổ đông hiếu biết", số Mùa Xuân, năm 
1997, có tại www.ici.org/pdf/ rpt_undstnd_share.pdf, trang 21, Gordon Alexander, Jonathan Jones, 


421 


và Peter Nigro, "Các cố đông của quỹ hồ tương: đặc điểm, kiến thức của nhà đầu tư và nguồn thông 
tin," bài nghiên cứu occ, tháng 12/1997, có tại www.occ.treas.gov/ftp/workpaper/wp97- 13.pdf. 

[268] . Các nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm những quỳ đạt các giới hạn chi phí này bằng cách 
dùng các công cụ lọc quỳ tại www.momingstar.com và http://money.cnn.com. 

[269] . Hãy đọc Matthew Morey, "xếp hạng các công ty xếp hạng: Khảo sát về dịch vụ xếp 
hạng các quỹ tương hỗ," Journal of Investment Consulting (Tạp chí tư vấn đầu tư), tập 5, số 2, tháng 
1 1/12, năm 2002. Mặc dù các đánh giá sao của nó là một dự đoán kém về các tỷ suất lợi nhuận 
tương lai, Momingstar là nguồn thông tin tốt nhất về các quỳ cho nhà đầu tư cá nhân. 

[270] . Không giống như một quỳ tương hỗ, một quỳ đóng không phát hành những cổ phiếu mới 
trực tiếp cho những ai muốn mua. Thay vào đó một nhà đầu tư phải mua các cố phiếu không phải từ 
chính quỹ, mà là từ một cố đông khác muốn bán chúng. Do đo, các mức giá của cổ phiếu dao động 
trên và dưới giá trị tài sản ròng của chúng, dựa vào cung và cầu. 

[271] . Đe biết thêm thông tin, hãy xem www.morningstar.com và www.etfconnect.com . 

[272] . Khác với các quỹ tương hồ, các quỹ chỉ số ETF phải chịu phí hoa hồng chứng khoán tiêu 
chuan khi bạn mua và bán chúng - và các phí này được được quyết định qua những lần mua thêm 
hay các cố tức được tái đầu tư. Chí tiết có tại www.ishares.com , www.streettracks.com , 
www.amex.com và www.indexfunds.com . 

[273] . Hãy đọc báo cáo ngày 30/6/1999 của Sequoia tại 
www.sequoiafund.com/Reports/Quarterlv/ SemiAnn99.htm. Quỳ Sequoia đã đóng cửa với các 

nhà đầu tư mới kế từ năm 1982, một điều càng củng cố hoạt động xuất sắc của nó. 

[274] . Trích Jason Zweig, "Điều gì các nhà đầu tư quỳ thực sự cần phải biết," Money, tháng 
6/2002, trang 110-115. 

[275] . Hãy đọc phỏng vấn của Ellis với Jason Zweig, "Người thông thái nhất Phố Wall," 
Money, tháng 6/ 2001, trang 49-52. 

[276] . Danh sách các nguồn tư vấn đầu tư hiện giờ vẫn "hồn tạp" như vào lúc Graham viết. 

Một bài điều tra các nhà đầu tư vào cuối năm 2002 thực hiện bởi Securities Industry Association, 
một công ty trên Phố Wall đã cho thấy rằng 17% các nhả đầu tư dựa nhiều nhất vào vợ/chồng mình 
hoặc một người bạn; 2% dựa vào một ngân hàng; 16% dựa vào một nhà môi giới; 10% dựa vào các 
tập san tài chính; và 25% dựa vào nhà hoạch định tài chính của mình. Khác biệt duy nhất so với thời 
của Graham là giờ đây 8% các nhà đầu tư phụ thuộc nặng nê vào Internet và 3% phụ thuộc vào các 
kênh truyền hình tài chính. (Xem www.sia.com.) 

[277] . Tính chất của các công ty tư vấn đầu tư và ngân hàng ủy thác không thay đối, nhưng 
ngày nay họ thường không đưa ra dịch vụ của mình cho những nhà đầu tư có ít hơn 1 triệu đô la tài 
sản tài chính; trong một số trường hợp, phải có 5 triệu đô la hoặc hơn. Ngày nay, hàng nghìn các 
công ty hoạch định tài chính độc lập thực hiện những chức năng tương tự, mặc dù (như nhà phân 
tích Robert Veres nói) quỹ tương hồ đã thay thế những chứng khoán thượng thặng (blue chip) trong 
lựa chọn đầu tư, và sự đa dạng hóa đã thay thế "chất lượng" làm tiêu chuẩn an toàn. 


422 


[278] . Nói chung, Graham là một nhà quan sát cứng rắn và khắt khe nhất mà Phố Wall từng 
thấy. Tuy nhiên, trong truờng hợp hiếm hoi này, ông lại chua đủ khắt khe. Phố Wall có thế có tiêu 
chuấn đạo đức cao hon một số ngành nghề kinh doanh (chang hạn nhu buôn lậu, mại dâm, vận động 
hành lang ở quốc hội và báo chí), nhung ngành đầu tư này vẫn đầy những kẻ dối trá, lừa đảo, và 
cuóp bóc đế giữ những nhân viên đăng ký chỗ của quỷ sứ bận rộn một cách khủng khiếp trong 
nhiều thập kỷ nữa. 

[279] . Hàng nghìn nguời đã mua chứng khoán vào cuối những năm 1990 với niềm tin rằng các 
nhà phân tích trên Phố Wall đang cung cấp những lời khuyên cộng bằng và giá trị đã học đuợc, theo 
cách đau đớn, rằng Graham đã nói đúng ra sao ở điểm này. 

[280] . Thú vị thay, lời chỉ trích chua cay này, mà vào thời của Graham, ông huớng tới những 
công ty môi giới có đầy đủ dịch vụ, thì cuối cùng lại áp dụng với những công ty môi giới Internet 
giá rẻ vào cuối những năm 1990. Những công ty này đã chi hàng triệu đô la vào việc quảng cáo hào 
nhoáng để lôi kéo các khách hàng của mình vào việc giao dịch nhiều hon và nhanh hon. Hầu hết 
những khách hàng này cuối cùng phải tự móc túi mình, thay vì trả tiền cho nguời khac làm hộ - và 
mức hoa hồng rẻ với kiểu giao dịch đó chỉ là một niềm an ủi kém cỏi cho kết quả. Trong khi đó 
những công ty môi giới truyền thống hon bắt đầu nhấn mạnh vào việc hoạch định tài chính và "quản 
lý tài sản hợp nhất", thay vì bù đắp cho các công ty môi giới của mình chỉ trên co sở số tiền hoa 
hồng mà họ có thể tạo ra. 

[281] . Điều này nay vẫn đúng, mặt dù nhiều nhà phân tích giỏi nhất của Phố Wall có danh hiệu 
là nhà tư vấn tài chính được chứng nhận (CFA). Chứng chỉ CFA được trao bởi Hội Quản lý và 
Nghiên cứu Đầu tư (trước đây là Liên đoàn các Nhà Phân tích Tài chính) chỉ sau khi ứng cử viên đã 
hoàn thành nhiều năm học tập nghiêm túc và đã vượt qua được một loạt các kỳ thi khó. Hon 50.000 
nhà phân tích trên thế giới đa được chứng nhận là CFA. Đáng buồn thay, một bài điều tra mới đây 
của Giáo sư Stanley Block cho thấy rằng hầu hết các CFA bỏ qua những lời dạy của Graham: tiềm 
năng tăng trưởng xếp cao hon là chất lượng lợi tức, rủi ro, va phưong châm cổ tức trong việc xác 
định tỷ số P/E, trong khi rất nhiều nhà phân tích lại dựa những đánh giá mua của mình trên giá hiện 
tại chứ không phải cái nhìn dài hạn về công ty. Hãy đọc Stanley Block, "Một nghiên cứu về các nhà 
phân tích tài chính: Thực tiễn và lý thuyết," Financial Analysts Journal (Tạp chí Nhà phân tích tài 
chính) , tháng 7-8 năm 1999, tại www.aimrpubs.org . Như Graham vẫn hay nói, những cuốn sách 
của ông đã được đọc - và bị ngó lo - bởi nhiều người hon bất cứ cuốn sách nào khác về tài chính. 

[282] . Ngày nay rất hiếm khi một nhà phân tích chứng khoán để người thường liên lạc trực tiếp 
với anh ta. Phần lớn chỉ có "giới quý tộc" thuộc tổ chức đầu tư mới được phép tiếp cận "ngai vàng" 
của nhà phân tích Phố Wall đầy quyền lực. Một nhà đầu tư cá nhân có lẽ sẽ có chút may mắn khi 
gọi tới những nhà phân tích làm việc tại các công ty môi giới "địa phưong" có trụ sở nằm ngoài 
thành phố New York. Khu vực quan hệ với nhà đầu tư ở các trang web của các công ty giao dịch 
đại chúng nhiều nhất sẽ đưa ra một danh sách nhà phân tích theo dõi chứng khoán đó. Những trang 
web như www.zacks.com và www.multex.com giúp truy cập những báo cáo nghiên cứu của các nhà 
phân tích - nhưng nhà đầu tư thông minh nên nhớ rằng hầu hết các nhà phân tích không phân tích 
các công ty. Thay vào đó, họ tham gia vào việc dự đoán các mức giá chứng khoán tưong lai. 

[283] . Những kỳ kiếm tra này được tổ chức bởi Học viện Phân tích Tài chính có Chứng nhận, 
một nhánh của Liên đoàn các Nhà Phân tích Tài chính. Liên đoàn đó giờ đón nhận những hội thành 
viên có hon 50.000 hội viên. (Chú thích của tác giả). 


423 


[284] . Berýamin Graham là nguồn lực chính đứng sau việc thành lập chuơng trình CFA, một 
thứ mà ông đã ủng hộ trong gần hai thập kỷ cho tới khi nó trở thành hiện thực. 

[285] . Hai công ty mà Graham nghĩ tới chắc là công ty Du Pont, Glore, Forgan & Co. và công 
ty Goodbody & Co. Du Pont (đuợc thành lập bởi những nguời thừa kế tài sản hóa chất này) đuợc 
cứu khỏi sự phá sản vào năm 1970 chỉ sau khi nhà doanh nghiệp bang Texas, H. Ross Perot cho 
công ty này vay hon 50 triệu đô la; Goodbody, công ty môi giới lớn thứ năm của Hoa Kỳ, có lẽ đã 
chết vào cuối năm 1970 nếu nhu công ty Merrill Lynch không mua nó. Công ty Hayden, Stone & 
Co. cũng đã phá sản nếu nhu khống đuợc mua lại. Vào năm 1970, không duới bảy công ty môi giới 
đã phá sản. Câu chuyện nực cuời về sự bành truớng điên cuồng của Phố Wall vào cuối những năm 
1960 đuợc kể tuyệt hay trong cuốn sách của John Brook, The Go-Go Years (Những năm phát triển 
rất bốc) (Nhà xuất bản John Wiley & Sons, New York, 1999). 

[286] . NYSE đã áp đặt một số quy tắc quyết liệt về việc định giá (đuợc gọi là tỷ lệ giá trị 
chứng khoán) thiết kế đế giảm thiếu nguy hiếm, nhung rõ ràng chúng đã không giúp đuợc nhiều. 
(Chú thích của tác giả). 

[287] . Tài khoản của nhà đầu tư tại công ty môi giới, cho phép nhà đầu tư vay tiền của người 
(hay công ty) môi giới để mua chứng khoán. (Chú thích của người dịch và ban biên tập tiếng Việt). 

[288] . Hầu hết các giao dịch môi giới giờ đây được thực hiện bằng điện tử, và các chứng khoán 
không còn được "gửi" theo nghĩa vật chất nữa. Nhờ sự thành lập Công ty Bảo vệ Nhà đầu tư Chứng 
khoán ở Hoa Kỳ, viết tắt là SIPC (Securities Investor Protection Corporation), vào năm 1970, các 
nhà đầu tư thường chắc chắn sẽ khôi phục lại các giá trị tài khoản đầy đủ của họ nếu công ty môi 
giới của họ mất khả năng thanh toán. SIPC là một tập đoàn các công ty môi giới được chính phủ 
chứng nhận; các thành viên đồng ý góp tài sản của mình vào đế thanh toán thiệt hại cho các khách 
hàng của bất cứ công ty nào bị phá sản. Sự bảo vệ của SIPC giúp nhà đầu tư loại bỏ nhu cầu thanh 
toán và giao chứng khoán thông qua một ngân hàng trung gian, như Graham đã khuyến nghị. 

[289] . Các phát hành mới giờ chỉ được bán thông qua một cáo bạch được soạn theo quy định 
của ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Tài liệu này phải đưa ra tất cả những thông tin thích họp về 
phát hành và người phát hành, và can phải cho nhà đầu tư cấn thận biết đúng bản chất của chứng 
khoán đang được chào bán. Nhưng chính sự ôm đồm dữ liệu thường làm cho cuốn cáo bạch có độ 
dài gây khó đọc. Thông thường chỉ có một số phần trăm nhỏ các cá nhân khi mua phát hành mới sẽ 
đọc kỹ cuốn cáo bạch. Do đó họ vẫn hoạt động chủ yếu dựa vào công ty bán chứng khoán cho họ 
hoặc lời khuyên của cá nhân người bán hàng hoặc nhân viên điều hành tài khoản chứ không phải 
dựa vào đánh giá của chính mình. (Chú thích của tác giả). 

[290] . Những người nghe theo lời khuyên của Graham đã không bị cuốn vào việc mua các IPO 
Internet vào năm 1999 và 2000. 

[291] . Vai trò truyền thống này của các ngân hàng giờ đây phần lớn đã được thay thế bởi các kế 
toán, luật sư hoặc nhà hoạch định tài chính. 

[292] . Đe xem một bài thảo luận rất sâu sắc về những vấn đề này, hãy đọc bài của Walter 
Updegrave, ’Tư vấn về tư vấn’ Money, tháng 1/2003, trang 53-55. 


424 



[293] . Neu bạn không thể nhận được lời khuyên từ một người bạn tin tưởng, bạn có thể tìm một 
nhà hoạch định tài chính có tính phí thông qua www.napfa.org (hoặc www.feeonly.org) , noi những 
thành viên thường có tiêu chuấn dịch vụ và đạo đức cao. 

[294] . Kh i đứng riêng, một lời phàn nàn của kh ách hàng không đủ để loại trừ một nhà tư vấn 
khỏi sự xem xét của bạn; nhưng một loạt các lời phàn nàn hên tục thì đủ. Và một vụ kỷ luật do các 
nhà quản lý điều hành của tiếu bang hay Liên bang đưa ra thường là bảo bạn hãy đi tìm một nhà tư 
vấn khác. Một nguồn khác để kiếm tra hồ so của một nhà môi giới có tại 
http://pdpi.nasdr.com/PDPI . 

[295] . Robert Veres, biên tập viên và người xuất bản tờ tin tức Thông tin nội bộ đã rất hào 
phóng chia sẻ những câu trả lời đó cho cuốn sách này. Những danh sách câu hỏi khác có tại 
www.cfp-board.org hoặc www.napfa.org . 

[296] . Những chứng chỉ như CFA, CFP hoặc CPA cho bạn biết nhà tư vấn đã trải qua một 
khóa đào tạo nghiêm ngặt. (Hầu hết các chữ cái của những chứng chỉ khác mà các nhà hoạch định 
tài chính khoe ra, như "CFM" hay "CMFC" đều có rất ít ý nghĩa.) Quan trọng hon, bằng cách liên 
lạc với tổ chức trao chứng chỉ đó, bạn có thể kiểm chứng hồ sơ của anh ta và kiểm tra xem anh ta đã 
từng bị kỷ luật vì vi phạm quy định hay nội quy không. 

[297] . Nếu bạn có ít hơn 10.000 đô la để đầu tư, bạn có thể sẽ không tìm thấy một nhà tư vấn 
tài chính nào chấp nhận tài khoản của bạn. Trong trường hợp đó hãy mua một rổ đa dạng các quỹ 
chỉ số chi phí thấp, làm theo những lời khuyên về hành vi xuyên suốt cuốn sách này, và danh mục 
đầu tư của bạn dần sẽ phát triển tới mức mà bạn có thế kiếm được một nhà tư vấn. 

[298] . Liên đoàn Quốc gia các Nhà phân tích Tài chính hiện nay là Hiệp hội Quản lý và Nghiên 
cứu Đầu tư, Xuất bản phấm nghiên cứu ra "trong một quý" của Hội là Financial Analysts Journal 
(Tạp chí Nhà phân tích Tài chính) hiện nay xuất bản hai tháng một lần. 

[299] . Cuốn giáo trình của chúng tôi, Security Analysis (Phân tích chứng khoán) của Benjamin 
Graham, David L. Dodd, Sidney Cottle, và Charles Tatham (McGraw- Hill, phiên bản thứ 4, 1962) 
vẫn giữ nguyên nhan đề được chọn vào năm 1934, nhưng nó bao quát phần nhiều lĩnh vực phân tích 
tài chính. (Chú thích của tác giả). 

[300] . Chứng khoán ở cấp đầu tư là chứng khoán có độ an toàn được xếp hạng tín nhiệm từ 
mức BBB trở lên (AAA, AA, A và BBB). (Chú thích của người dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 

[301] . Tốc độ tăng trưởng mà bạn dự báo càng cao và giai đoạn tương lai mà bạn dự báo cho 
tốc độ đó càng dài thì dự báo của bạn càng trở nên nhạy cảm đối với sai số nhỏ nhất. Chang hạn, 
nếu bạn ước lượng là mức doanh lợi 1 đô la trên một cố phiếu của công ty sẽ làm tăng lợi nhuận lên 
15% mỗi năm trong 15 năm tới, thì mức lợi nhuận cuối cùng sẽ là 8,14 đô la. Neu thị trường định 
giá cổ phiếu công ty ở mức gấp 35 lần lợi tức, cố phiếu đó sẽ kết thúc giai đoạn này ở mức khoảng 
285 đô la. Nhưng nếu mức lợi tức chỉ tăng 14% thay vì 15%, công ty sẽ kiếm được 7,14 đô la vào 
cuối giai đoạn, và do bị tác động của mức thấp hơn đó, các nhà đầu tư hắn sẽ không sẵn lòng trả cái 
giá gấp 35 lần lợi tức. Còn ở mức gấp 20 lần lợi tức, chứng khoán đó sẽ kết thúc vào khoảng 140 đô 
la trên một cố phiếu, tức là ít hơn gần 50%. Do toán học cao cấp tạo ra một vẻ ngoài chính xác cho 
một quá trình về bản chất là không chắc chắn trong việc dự báo tương lai, các nhà đầu tư chắc hắn 
sẽ hoài nghi bất cứ người nào tuyên bố là có được bất kỳ chìa khóa tính toán phức tạp nào để giải 


425 


quyết các vấn đề tài chính cơ bản. Như Graham đã nêu "Với 44 năm kinh nghiệm và nghiên cứu ở 
Phố Wall, tôi chưa bao giờ thấy các tính toán đáng tin cậy về các giá trị của cổ phiếu thường, hoặc 
về các phương châm đầu tư liên quan, mà vượt quá giới hạn của số học đơn giản hoặc đại số sơ 
đắng nhất. Mồi khi cần dùng đến phép tích phân, hoặc đại số cao cấp, bạn có thế xem đó như dấu 
hiệu cảnh báo là người sử dụng đang thử tìm cách thay thế kinh nghiệm bằng lý thuyết, va cũng 
thường là thử tìm cách khoác cho đầu cơ một vẻ ngoài đầu tư dối trá.” 

[302] . Với Charles McGolrick, Nhà xuất bản Harper & Row, năm 1964, được in lại bởi Nhà 
xuất bản Harper Business vào năm 1998. (Chú thích của tác giả). 

[303] . Vào năm 1972, một nhà đầu tư trái phiếu công ty không có nhiều lựa chọn nên đành tự 
mình xây dựng danh mục đầu tư của anh ta/chị ta. Ngày nay, có khoảng 500 quỳ hỗ tương đầu tư 
(mutual funds) đầu tư vào các trái phiếu công ty, tạo ra một lượng lớn các chứng khoán thuận tiện 
và đa dạng. Do bởi điều không khả thi là tự mình xây dựng một danh mục đầu tư trái phiếu đa dạng 
trừ phi bạn có ít nhất 100 nghìn đô la, nên một nhà đầu tư thông minh điên hình sẽ tốt nhất là đơn 
giản mua một quỹ trái phiếu giá trị thấp và dành phần lao động cực nhọc về nghiên cứu tín dụng 
cho các nhà quản lý quỹ. Đe có thêm chi tiết về quỳ trái phiếu, xem bình luận chương 4. 

[304] . Với "phát hành cố phiếu hạng dưới" ("junior stock issue"), Graham muốn chỉ các cố 
phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi được xem là "hạng trên" ("senior") so với cổ phiếu thường bởi vì 
công ty phải ưu tiên trả hết các cổ tức của cổ phiếu ưu đai roi mới trả đến tất cả cổ tức của cổ phiếu 
thường. 

[305] . Sau khi các nhà đầu tư mất hàng tỷ đô la trên các cố phiếu của các công ty dịch vụ tiện 
ích được lập một cách khinh suất trong những năm 1929-1932, Quốc hội đã cho phép ủy ban Chứng 
khoán và Giao dịch (SEC) điều tiết việc phát hành các chứng khoán dịch vụ tiện ích theo Đạo luật 
Công ty cổ phần Dịch vụ Tiện ích Công cộng năm 1935. 

[306] . Những số liệu này được lấy từ công ty Salomon Bros., một công ty trái phiếu lớn ở New 
York. (Chú thích của tác giả). 

[307] . Tỷ lệ lợi nhuận hoạt động trên doanh thu (operating margin): tỷ lệ (thường tính bằng 
phần trăm) của lợi nhuận hoạt động trước khi trừ lãi vay và thuế, tức thu nhập trước thuế và trả lãi 
(operating income/proíìt hay EBIT), trên doanh thu (revenue). (Chú thích của người dịch và Ban 
biên tập tiếng Việt). 

[308] . ít ra là không được phần lớn các nhà phân tích và đầu tư chứng khoán thực hiện. Những 
nhà phân tích xuất chúng, những người có thế nói trước được những công ty nào xứng đáng nhận 
được sự nghiên cứu kỹ lưỡng và có công cụ và khả năng thực hiện nó có thế sẽ tiếp tục thực hiện 
thành công việc này. Đe biết chi tiết về phương pháp này, hãy đọc Philip Fisher, Comrnon Stocks 
and Uncommon Proíĩts (cố phiếu thường và lợi nhuận không thường), Harper & Row, 1 960 (Chú 
thích của tác giả). 

[309] . Trong những năm gần đây hơn, hầu hết các quỹ đầu tư tương hồ đều bắt chước một cách 
máy moc chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500, vì sợ rằng bất kỳ cách phân bố vốn nào khác 
đều làm cho lợi nhuận của họ bị lệch khỏi chỉ số đó. Trong một xu thế ngược lại, một số công ty 
quỹ đã khởi phát cái mà họ gọi là các danh mục đầu tư "trọng điểm ", sở hữu từ 25 đến 50 chứng 
khoán mà các nhà quản lý quỹ tuyên bố là ý tưởng tốt nhất" của họ. Điều này lam các nhà đầu tư 


426 



ngạc nhiên là liệu các quỹ khac do chính các nhà quản lý đó điều hành có chứa các ý tuởng tệ nhất 
của họ không. Xét thấy là hầu hết các quỹ với ý tuởng tốt nhất" cũng không làm tốt gì hơn đáng kế 
so với mức trung bình, các nhà đầu tu cũng có quyền ngạc nhiên là liệu các ý tuởng của các nhà 
quản lý có đáng theo hay không. Đối với những nhà đầu tu lão luyện nhu Warren Buffet, sự đa dạng 
quá rộng là điều ngu ngốc, bởi vì nó có thế làm loãng sức mạnh tập trung của một số ý tuởng xuất 
sắc. Song đối với một nhà quản lý quỳ điến hình hoặc một nhà đầu tu cá nhân, không đa dạng hóa 
mới là ngu ngốc, bởi vì thật khó mà chọn đuợc một số luợng hạn chế các chứng khoán mà chỉ bao 
gồm hầu hết chứng khoán thắng và loại đi hầu hết chứng khoán thua lồ. Khi bạn sở hữu ngày càng 
nhiều chứng khoán, thiệt hại do bất kỳ loại chứng khoán thua lồ nào gây ra sẽ giảm, và khả năng sở 
hữu tất cả các chứng chứng khoán thắng lớn sẽ tang. Lựa chọn lý tuởng đối với hầu hết nhà đầu tu 
là một quỹ chỉ số toàn bộ thị truờng chứng khoán, một cách làm với chi phí thấp đế giữ bất kỳ 
chứng khoán nào đáng đuợc sở hữu. 

[310] . ở trang 330 chúng tôi đua ra một công thức đế liên hệ hệ số nhản với mức tăng truởng 
đuợc mong đợi. (Chú thích của tác giả). 

[311] . Quan điểm của Graham về các công ty hóa chất và dầu lửa trong những năm 1960 đuợc 
áp dụng cho hầu nhu mọi ngành công nghiệp trong hầu nhu mọi giai đoạn. Quan điếm đồng thuận 
của Phố Wall về tuơng lai đối với bất kỳ một ngành nào thuờng hoặc là quá lạc quan hoặc quá bi 
quan. Tệ hơn thế, sự đồng thuận đó đạt mức độ hân hoan nhất đúng vào lúc các chứng khoán có giá 
cao quá mức, và u sầu nhất khi mà các chứng khoán rẻ nhất. Ví dụ gần đây nhất, tất nhiên, là các 
chứng khoán công nghệ và viễn thông. Các chứng khoán này đạt đỉnh cao kỷ lục của chúng khi 
tuơng lai của chúng trông có vẻ rực rỡ nhất vào năm 1999 và đầu năm 2000, và sau đó thì đã vỡ 
trong suốt cả năm 2002. Lịch sử đã cho thấy là các "chuyên gia" dự báo của Phố Wall đều không có 
khả năng dự báo diễn biến của (1) thị truờng xét về tống thế, (2) các ngành công nghiệp, và (3) các 
chứng khoán cụ thế. Nhu Graham đã chỉ ra, xậc suất các nhà đầu tu thông minh có thế trội lên bằng 
cách ra các quyết định không phụ thuộc vào độ chính xác dự báo của bất kỳ nguời nào, kế cả của 
chính anh ta/chị ta. 

(Xem chuơng 8). 

[312] . Một phần sự bùng nố giá của Chrysler chắc chắn là do hai lần chia tách chứng khoán hai 
lấy một trong năm 1963, một hiện tuợng chua từng có đối với một công ty lớn. (Chú thích của tác 
giả). Vào đầu những năm 1980, duới quyền Lee Iacocca, Chrysler đã thực hiện một cú nhảy nguợc, 
trở lại từ bờ vực phá sản để trở thành một trong những chứng khoán hoạt động tốt nhất của Mỹ. Tuy 
nhiên, việc xác định những nhà quản lý có thế đem tới những cú quay trở lại vĩ đại của các công ty 
không dễ nhu nguời ta nghĩ. Khi AI Dunlap thâu tóm Sunbeam Corp. vào năm 1996 sau khi tái tố 
chức công ty Scott Paper Co. (và đấy giá chứng khoán của nó lên 225% trong 18 tháng), Phố Wall 
nghênh đón ông ta gần nhu Chúa tái sinh vậy. Dunlap hóa ra lại là một tên lừa bịp đã sử dụng kế 
toán sai luật và các báo cáo tài chính giả đế đánh lạc huớng những nhà đầu tu của Sunbeam - trong 
đó có những nhà quản lý tiền đáng kính Michael Price và Michael Steinhardt, những nguời đã thuê 
hắn. Để có một bản mố xẻ chi tiết về việc làm của Dunlap, hãy đọc sách của John A. Byrne, 
Chainsaw (Cái cua xích) (HarperCollins, New York, 1999). 

[313] . Con số này, ngày nay đuợc gọi là "tỷ lệ chi trả cố tức" ("dividend payout ratio"), đã giảm 
đáng kế từ thời của Graham, do luật thuế Mỳ không khuyến khích các nhà đầu tư tìm kiếm cổ tức, 
và các công ty chi trả cố tức. Vào cuối năm 2002, tỷ lệ chi trả đứng ở mức 34,1 % đối với chỉ số 


427 



chứng khoán s&p 500 và ngay mới tháng 4/2000 gần đây thôi, tỷ lệ này đã chạm mức thấp mọi thời 
đại là chỉ còn 25,3%. (Xem WMW.barra.com/research/fundamentals.asp.) Chúng tôi sẽ thảo luận 
chính sách cố tức một cách kỳ luỡng hon trong bình luận về chuông 19. 

[314] . Hãy lưu ý rằng chúng tôi không có ngụ ý là công thức này đưa ra "gia trị thực" của một 
cố phiếu tăng trưởng, mà chỉ nói là nó gần xấp xỉ những kết quả của các tính toán phức tạp hon hiện 
đang thịnh hành. (Chú thích của tác giả). 

[315] . Tại sao vậy? Theo "quy tắc 72", ở mức lãi 10%, một lượng tiền cho trước sẽ tăng gấp đôi 
chỉ trong bảy năm, trong khi với mức 7% thì phải mất mười năm. Khi lãi suất cao, lượng tiền bạn 
cần đế dành ngày hôm nay đế đạt được một giá trị định trước trong tưong lai sẽ ít hon, bởi vì mức 
lãi suất cao sẽ cho phép bạn tăng lượng tiền đó lên với tốc độ nhanh hon. Như vậy, sự tăng lãi suất 
ngày hôm nay sẽ làm cho dòng lợi nhuận và cố tức tưong lai trở nên kém giá trị hon, do các lựa 
chọn đầu tư vào trái phiếu đã trở nên tưong đối hấp dần hon. 

[316] . Một cách lý tưởng, các nhóm ngành này có lẽ không quá phụ thuộc vào các nhân tố 
không thế dự đoán trước được, như lãi suất dao động hoặc xu hướng tưong lai của giá cả đối với các 
nguyên liệu như dầu mỏ hoặc kim loại. Khả năng có thể là các ngành như trò choi, mỹ phẩm, các đồ 
uống có cồn, các nhà dưỡng lão hoặc quản lý chất thải. 

[317] . Bởi vì rất ít nhà đầu tư cá nhàn ngày nay mua - hoặc cần phải mua - các trái phiếu riêng 
rẽ, chúng tôi sẽ giới hạn thảo luận này trong phạm vi phân tích chứng khoán. Đe biết thêm về quỹ 
trái phiếu, xem bình luận về chuông 4. 

[318] . Bạn cần phải có ít nhất là báo cáo quý của một năm (theo mầu 10-Q). Theo định nghĩa, 
chúng tôi giả định rằng bạn là một nhà đầu tư "mạnh dạn" mong muốn dành một lượng đáng kế nồ 
lực của mình cho danh mục đầu tư của bạn. Neu các bước trong chuông này nghe có vẻ có quá 
nhiều công việc cho bạn, khi đó tính cách bạn không thích họp với việc lựa chọn các chứng khoán 
của mình. Bạn không thế đạt được một cách đáng tin cậy các kết quả mà bạn hình dung trừ phi bạn 
tập trung được nồ lực kiểu như chúng tôi mô tả. 

[319] . Write-off: bút toán xóa bỏ một khoản tiền không thu hồi được, một tài sản lỗi thời, đồng 
thời khấu trừ giá trị đó vào lợi nhuận hoặc tài sản kế toán. 

(Chú thích của người dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 

[320] . Bạn thường có thế tìm được chi tiết về thâu tóm trongphần 'Thảo luận và phân tích của 
Ban quản trị" của Mau 10 - K, hãy kiếm tra chéo nó với các chú giải của các báo cáo tài chính. Đe 
biết thêm về "các nhà thụ đắc hàng loạt", hãy xem bình luận Chuông 12. 

[321] . Đe xác định liệu một công ty có phải là nghiện OPM không, hãy đọc "Báo cáo về các 
luồng tiền" trong các báo cáo tài chính. Trang này chia các luồng tiền vào và ra của công ty thành 
các hoạt động thực hiện" (operating activities), "các hoạt động đầu tư” 

(investing activities) và "các hoạt động tài trợ" (íĩnancing activities). Neu tiền từ các hoạt động 
thực hiện cứ luôn bị âm, trong khi tiền từ các hoạt động tài trợ cứ luôn dưong, thì công ty đó có thói 
quen thèm muốn nhiều tiền hon mức mà các hoạt động kinh doanh của nó có thế tạo ra - và bạn 
không nên gia nhập vào đội ngũ "những người cho phép" sự lạm dụng quen thói như vậy. Đế biết 


428 



thêm về Global Crossing, hãy xem bình luận về chưong 12. Đe biết thêm về WorldCom, hãy xem 
phần đóng khung trong bình luận về chuông 6. 

[322] . Đe có thêm cái nhìn sâu hon về các "hào bao quanh", hãy đọc cuốn sách kinh điển 
Competitive Strategy (Chiến luợc cạnh tranh) của Giáo sư Khoa Kinh doanh Đại học Harvard 
Michael E. Porter (Free Press, New York, 1999). 

[323] . Xem Cyrus A. Ramezani, Luc Soenen và Alan Jung Tăng trưởng, lợi nhuận công ty và 
sự tạo ra giá trị", Tạp chí nhà phân tích tài chính tháng 1 1 và 12/ 2002, trang 56-57, cũng có tại: 
http://cyrus.cob.calpoly.edu/. 

[324] . Doanh số ròng: tống doanh số (gross sales) trừ đi các khoản giảm giá, khuyến mãi. (Chú 
thích của người dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 

[325] . Xứ sở huyền thoại chứa đầy vàng ở châu Mỳ. 

(Chú thích của người dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 

[326] . Trong trường họp tống quát, stock option là quyền chọn mua hoặc bán cổ phiếu, với giá 
quy định săn. (Chú thích của người dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 

[327] . Jason Zweig là nhân viên AOL Time Warner và nắm giữ các hợp đồng quyền chọn trong 
công ty. Đe biết thêm các họp đồng quyền chọn hoạt đọng thế nào, xin xem bình luận về chuông 
19, trang 563. 

[328] . Xem ghi chú 2 trong bình luận về chuông 19, trang 564. 

[329] . Viết tắt của Eamings bclbrc interest, taxes, depreciation and amortization: thu nhập 
trước thuế, lãi vay, khấu hao tài sản [hữu hình và vô hình]. Những chỉ trích về EBITDA cho rằng 
đây là tiêu chí tài chính dễ "biến hóa" doanh thu của doanh nghiệp, đánh lừa nhà đầu tư. (Chú thích 
của người dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 

[330] . Đe biết nhiều hon về các vấn đề này, xem bình luận về Chưong 12 và bài tiếu luận tuyệt 
vời của Joseph Fuller và Michael C.Jonsen, "Hầy nói không với Phố Wall", tại 

hhtp://papers. ssrn.com. 

[331] . Chia tách chứng khoán được thảo luận tiếp trong bình luận về chuông 13. 

[332] . "Pha loãng" hay "làm loãng" (dilution) là một trong nhiều từ mô tả chứng khoán theo 
ngốn ngữ của động lực học chất lỏng. Một chứng khoán với khối lượng giao dịch lớn được gọi là 
"lỏng" ("liquid", nghĩa là dễ chuyến thành tiền mặt, thanh khoản cao). Khi một công ty ra mắt công 
chúng với một IPO công ty đó đã "thả nối" (float) cố phiếu của mình. Và vào thời gian trước kia, 
một công ty pha loãng (dilute) một cách mạnh mẽ các cố phiếu của mình (bằng một lượng lớn các 
khoản vay nợ có thế chuyến đối hoặc việc chào bán cung ứng nhiều lần một cố phiếu thường) được 
gọi là đã "làm loãng" (water) chứng khoán của mình. Thuật ngữ này được cho là xuất phát từ nhả 
thao túng thị trường huyền thoại Daniel Drew (1797-1879), người bắt đầu sự nghiệp của mình bằng 
nghề buôn gia súc. Ông đã lùa gia súc của mình về phía nam theo hướng Manhattan, buộc chúng 
phải ăn muối trên đường đi. Khi đến sông Harlem, đàn gia súc đã ừng ực uống nước đế làm dịu đi 
con khát của chúng. Drew sau đó đã mang đàn gia súc ra chợ khi nước chúng vừa uống đã làm tăng 


429 



cân của chúng. Điều đó cho phép ông có được giá cao hon nhiều, VI gia súc sống được bán theo cân 
nặng. Sau này, Drew đã làm loãng chứng khoán của Công ty Đường sắt Erie bằng cách phát hành 
hàng loạt cố phiếu mới mà không báo trước. 

[333] . Graham muốn chỉ sự khéo léo một cách chuẩn xác của các thợ điều khắc nhập cư người 
Ý, những người đã trang hoàng cho mặt trước của các toà nhà ở khắp New York vào những năm 
đầu của thế kỷ 20. Tưong tự, các kế toán viên có thể biến đổi các số liệu tài chính đon giản thành 
các kiếu phức tạp và thậm chí không thế hiểu nổi. 

[334] . Ông vua này có lè đã lấy cảm hứng của mình từ bài tiều luận một thời nổi tiếng của nhà 
văn Anh William Hazlitt, người đã trầm ngâm suy tưởng về chiếc đồng hồ mặt trời ở gần Venice có 
mang dòng chữ Horas non numero nisi seranas, hay là "Tôi chỉ đếm những giờ nào sáng sủa". 
Những công ty nào quen thói loại các tin xấu khỏi các kết quả tai chính của mình với lý do các sự 
kiện tiêu cực là "đột xuất" hoặc "không định kỳ" chính là đang lấy một trang từ Hazlitt, người đã 
thuyết phục bạn đọc của ông "đừng chú ý đến thời gian mà nghĩ đến lợi ích của nó chỉ lưu tâm đến 
nụ cười mà bỏ qua sự nghiệt ngã của số phận, đế tạo nên cuộc sống của chúng ta chỉ từ các thời 
điẽm rạng rỡ và mềm mại, chỉ quay sang với mặt rực ánh nằng của sự vật, và để cho mọi thứ khác 
thoát khỏi óc tưởng tượng của chúng ta, không ai đế ý đến hoặc bị quên lãng!" (William Hazlitt, 'Ve 
đồng hồ mặt trời", khoảng 1827). Buồn thay, nhà đầu tư phải luôn tính đến cả những giờ sáng sủa 
lần những giờ tối tăm. 

[335] . Công ty mà Graham nêu một cách đáng xấu hố hóa ra là American Machine & Foundry 
(hay AMF Corp.), một trong những tập đoàn lộn xộn nhất vào cuối những năm 1960. Nó là tiền 
thân của AMF Bowling Worldwide, một công ty điều hành các bãi choi bowling (bóng gỗ lăn) va 
sản xuất các thiết bị bowling. 

[336] . Phưong pháp chúng tôi khuyến nghị đế xử lý việc làm loãng chứng chỉ quyền mua được 
thảo luận ở dưới. Chúng tôi thiên về việc xem xét giá trị thị trường của chứng chỉ quyền mua như sự 
thêm vào giá thị trường hiện tại của cố phiếu thường nói chung. (Chú thích của tác giả). 

[337] . Hai phưong pháp định giá tồn kho dựa trên giả định nguyền vật liệu nhập trước sẽ xuất 
trước (FIFO) hay xuất sau (LIFO). Trong hoàn cảnh giá nhập nguyên vật liệu thay đối theo thối 
gian, phưong pháp FIFO sẽ cho kết quả chi phí của hàng bán ra (chi phí sản xuất) cao hon so với 
LIFO. (Chù thích của người dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 

[338] . Ngày nay, các nhà đầu tư cần nhận thức được về một loạt các "nhân tố kế toán" khác có 
thế làm méo mó lợi tức được báo cáo. Một là các báo cáo tài chính "dự toán theo lệ" hay báo cáo tài 
chính "như thế là" ("as if '), thông báo lợi tức của công ty như thế là Các nguyên tắc kế toán được 
chấp nhận chung (GAAP) không được áp dụng. Hai là hiệu ứng làm loãng của việc phát hành hàng 
triệu họp đồng quyền chọn mua/bán chứng khoán đế bù đắp cho giới điều hành, sau đó mua lại 
hàng triệu cố phiếu đế giữ cho các hợp đồng quyền chọn đó khỏi làm giảm giá trị của cò phiếu 
thường. Thứ ba là các giả định phi hiện thực về tỷ lệ lợi nhuận trên các quỹ hưu của công ty (retum 
on the company's pension funds) là cái có thế thối phồng một cách nhân tạo lợi tức trong các năm 
tốt đẹp và kéo lợi tức xuống trong các năm tồi tệ. Thứ tư là các "thực thế có mục đích đặc biệt" 
("Special Purpose Entities") hay là các công ty chi nhánh hoặc các công ty họp danh (partnership) 
mua các tài sản rủi ro hoặc nợ của công ty đang nói tới và như vậy "loại" các rủi ro tài chính đó khỏi 
bảng cân đối của công ty. Một yếu tố làm méo nữa là việc xử lý các chi phí tiếp thị hay các chi phí 


430 



"mềm" khác dưới dạng tài sản của công ty, chứ không phải dưới dạng các chi phí bình thường khi 
thực hiện kinh doanh. Chúng tôi sẽ xem xét nhanh các cách thức như vậy trong phần bình luận của 
chưong này. 

[339] . Northwest Industries là một công ty mẹ đối với, trong số nhiều doanh nghiệp khác, Công 
ty Đường sắt Chicago và Tây Bắc (Chicago and Northwestern Railway Co.), và Union Underwear 
(nhà sản xuất cả hai loại đồ lót BVD và Fruit of the Loom). Công ty này năm 1985 bị thâu tóm bởi 
nhà tài chính mắc nợ lớn William Farley, và ông này đã đưa công ty xuống đáy. Fruit of the Loom 
đã bị mua trong một vụ kiện phá sản bởi công ty Berkshire Hathaway của Warren Buffet vào đầu 
năm 2002. 

[340] . Graham muốn nói đến điều khoản của luật thuế Liên bang cho phép các công ty "mang 
sang" các thua lồ hoạt động ròng. Như bộ luật thuế hiện nay đã nêu, các thua lồ đó có thế được 
chuyến sang nhiều nhất là 20 năm, làm giảm nợ thuế của công ty cho cả giai đoạn (và như vậy làm 
tăng lợi tức sau thuế của nó). Do đó, các nhà đầu tư cần phải xem xét liệu các thua lồ nặng nê gần 
đây có thực sự cải thiện được lợi tức ròng của công ty trong tuông lai hay không. 

[341] . Các nhà đầu tư cần phải giữ những từ ngữ này trong tầm tay và nhắc nhở mình về chúng 
một cách thường xuyên: "Định giá chứng khoán là thực sự đáng tin cậy chỉ trong các trường họp 
ngoại lệ". Trong khi giá của hầu hết chứng khoán là đúng một cách xấp xỉ trong hầu hết thời gian, 
giá của một chứng khoán và giá trị doanh nghiệp của nó hầu như là không bao giờ đồng nhất với 
nhau. Sự suy xét của thị trường về giá thường là không đáng tin cậy. Không may thay, giới hạn của 
sai số đĩnh gia của thị trường thường đủ rọng đế bào chữa cho chi phí kinh doanh của chúng. Nhà 
đầu tư thông minh cần đánh giá cấn thận chi phí kinh doanh và thuế trước khi thử tìm cách lợi dụng 
bất kỳ sự khác nhau về giá nào - và không bao giờ được trông mong là mình có thế bán được đúng 
với giá đang được báo trên thị trường. 

[342] . "Con số trung bình cộng" là đế chỉ trung bình số học đon giản mà Graham mô tả trong 
câu trước đó. 

[343] . Graham có lẽ sử dụng cụm từ "lợi tức trên các quỹ vốn" ("earnings on Capital funds") 
theo nghĩa truyền thống là lợi nhuận trên giá trị số sách (retum on book value); thực chất, đó là lợi 
nhuận ròng chia cho tài sản ròng hữu hình của công ty. 

[344] . Xem trang 335-336. 

[345] . Lịch sử gần đây - và một núi các nghiêncứu tài chính - đã cho thấy rằng thị trường là tàn 
nhẫn nhất đối với các công ty đang phát triển nhanh song bồng nhiên lại thông báo sự sụt giảm về 
lợi tức. Các công ty phát triển vừa phải và ốn định hon, như ALCOA vào thời Graham hoặc 
Anheuser-Busch và Colgate- Palmolive vào thời chúng ta, dường như chỉ chịu những suy giảm 
chứng khoán nhẹ nhàng hon nếu họ thông báo mức lợi tức đáng thất vọngT Kỳ vọng lớn dần đến 
thất vọng lớn nếu không được đáp ứng; còn việc không đáp ứng được kỳ vọng vừa phải dần đến 
phản ứng nhẹ nhàng hon nhiều. Do vậy, một trong những rủi ro lớn nhất khi mua vào các chứng 
khoán tăng trưởng không phải vì sự tăng trưởng của chúng sẽ ngừng mà chỉ vì nó sẽ tăng chạm lại. 
Và trong dài hạn, đó không chỉ là rủi ro mà là một điều tưong đối chắc chắn. 


431 



[346] . Đe biết thêm làm thế nào các họp đồng quyền chọn mua/bán chứng khoán có thể làm 
giàu cho các nhà quản lý công ty - song không nhất thiết làm giàu cho các cố đông bên ngoài - hay 
xem bình luận về chuông 19. 

[347] . Tất cả các ví dụ trên đuợc lấy trực tiếp từ các thông cáo do chính các công ty phát hành. 
Đe biết một nhà trào phúng lồi lạc nói về cuộc sống thuờng nhật sẽ giống cái gì nếu tất cả chúng ta 
buộc phải biện hộ cho hành vi của mình theo đúng nhu cách mà các công ty điều chỉnh lợi tức báo 
cáo của họ. Hãy xem "Cuộc sống dự toán theo lệ của tôi" của Rob Walker tại 
http://slate.msn.com/?d=2063953 ("... một bữa ăn trua sau buổi tập gần đây với nhũng miếng suờn 
bò 22 aoxơ tại Smith & Wollemsky và ba luợt rót ruợu whisky ở đây đuợc xem nhu là một chi tiêu 
không định kỳ. Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nữa!"). 

[348] . Doanh thu (revenue) nghĩa rộng hon doanh số [bán hàng] (sales): nó thuờng bao gồm 
doanh số bán hàng và những khoản thu khác như dịch vụ, giao dịch tài sản, tiên Idĩ. (Chú thích của 
nguời dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 

[349] . Năm 2002, Qwest là một trong 330 công ty kinh doanh đại chúng đã trình bày lại các 
báo cáo tài chính quá khứ của mình, một kỷ lục của mọi thời đại, theo nhóm tư vấn Huron. Tất cả 
thông tin về Qwest được lấy từ các hồ so lưu trữ tài chính tại ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ 
(báo cáo năm, mẫu 8K, va mẫu 10K) được tìm thấy trong co sở dữ liệu EDGAR tại www.sec.gov . 
Chang cần ngắm nghía kỹ cũng có thế phát hiện ra "sự thay đối trong nguyên tắc kế toán" mà Qwest 
đã công bố công khai hoàn toàn khi đó. Các cố phiếu của Qwest đã diễn biến thế nào trong giai 
đoạn đó? Vào cuối năm 2000, chứng kh oản ở mức 41 đô la trên một cổ phiếu, như vậy tống cộng 
giá trị thị trường là 67,9 tỷ đô la. Đen đầu năm 2003, Qwest còn khoảng 4 đô la, tạo ra giá trị của 
toàn bộ công ty là dưới 7 tỷ đô la - một thua lồ 90%. Sự sụt giảm giá cố phiếu không phải là cái giá 
duy nhất liên quan đến lợi tức ma, một nghiên cứu gần đây đã tìm ra là một mẫu tiêu biếu gồm 27 
công ty bị buộc tội gian dối kế toán bởi ủy ban Chứng kh oản và Giao dịch đã đóng thừa ra 320 triệu 
đô la tiền thuế thu nhập Liên bang. Mặc dù hầu hết số tiền đó cuối cùng sẽ được hoàn lại bởi 1RS, 
song hầu hết các cổ đông có lẽ đã không còn ở quanh đó để được hưởng lợi từ sự hoàn thuế này 
(hãy xem Merle Erickson, MichelleHanlon và Edward Maydew "Các công ty sẽ trả bao nhiêu cho 
các khoản lợi tức không tồn tại?" tại http://papers.ssrn.com) . 

[350] . Global Crossing lúc đầu coi hầu hết chi phí xây dựng của nó như là các chi tiêu được 
tính so với doanh thu tạo ra từ việc bán hoặc cho thuê quyền sử dụng trên mạng của nó. Các kh ách 
hàng thường là trả tiền cho quyền của mình ngay từ đầu (up front), mặc dù cũng có một số công ty 
có thế trả dần trong các giai đoạn dài nhất đến 4 năm. Song Global Crossing đã không ghi sổ hầu 
hết doanh thu ngay từ đầu, thay vào đó la giữ lại cho đến hết thời hạn hợp đồng. Tuy nhiên hiện 
nay, do các mạng cáp quang có thời gian sử dụng đến 25 năm, Global Crossing bắt đầu xem chúng 
như các tài sản cố định lâu bên và có thể khấu hao. Mặc dù cách làm này tuân thủ theo "Các 
Nguyên tắc Ke toán được chấp nhận rộng rãi", điều không rõ là vì sao Global Crossing đã không sử 
dụng nó trước ngày 1/10/1999, và thực sự điều gì đã dần đến thay đối. Tại thời điếm tháng 3/2001, 
Global Crossing có tổng cộng định giá chứng khoán là 12,6 tỷ đô la, công ty đã nộp đon xin phá sản 
vào ngày 28/1/2002, làm cho cổ phiếu thường của nó co bản là vô giá trị. 

[351] . Tôi rất biết on Howard Schilit và Mark Hamel thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phân 
tích tài chính vì đã cung cấp ví dụ này. 


432 


[352] . Tỷ suất lợi nhuận đuợc tính gần đúng bằng cách chia tống giá trị thực các tài sản của 
quỹ vào đầu năm cho "lợi nhuận thực trên tài sản của quỹ". 

[353] . Hãy đừng đế bị lừa bởi cách viết dài lê thê nhàm chán đến u mê của các chú giải kế 
toán. Các chú giải đó đuợc thiết kế chỉ cốt đế ngăn những nguời bình thuờng khỏi việc thực sự đọc 
chúng - vì thế bạn cần phải kiên nhẫn. Một chú giải cho báo cáo năm 1996 của công ty Iníormix 
chang hạn đã thông báo là "Công ty nói chung công nhận doanh thu bản quyền từ việc bán các bản 
quyền phần mèm vào lúc đã chuyến sản phấm phần mềm đến khách hàng. Tuy nhien, đối với một 
số nhà sản xuất phần cứng máy tính và những nguời sử dụng ở cuối chuỗi bán hàng có bản quyền 
với các tài khoản đuợc trả trong vòng 12 tháng, công ty sẽ công nhận doanh thu vào thời điểm 
khách hàng thực hiện một cam kết theo họp đồng với một khoản phí bản quyền tối thiếu không 
hoàn trả lại, nếu nhu các nhà sản xuất phần cứng máy tính và những nguời sử dụng ở cuối chuỗi 
bán hàng có bản quyền như vậy đáp ứng được các tiêu chí nhất định do Công ty đặt ra". Nói toẹt ra, 
Intbrmix muốn bảo rằng nó ghi vào bên có của chính mình đối với doanh thu trên các sản phấm 
thậm chí ngay cả khi chúng còn chưa được bán cho "người sử dụng ở cuối chuỗi bán hàng" (khách 
hàng thực sự đối với phần mềm của Iníòrmix). Khi bị Uy ban chứng khoán và Giao dịch Mỳ cáo 
buộc là Iníormix đã thực hiện gian lận kế toán, công ty này đã thông báo lại doanh thu của mình, 
xóa đi 244 triệu đô la trong các vụ "bán hàng" như vậy. Trường hợp này là một lời nhắc nhở mạnh 
mẽ về tầm quan trọng của việc đọc những lời lẽ hoa mỹ bằng một con mắt đầy hoài nghi. Tôi mang 
on Maitin Fridson vì đã gợi ý về ví dụ này. 

[354] . Martin Fridson và Femando Alvarez, Financial Statement Analysis: A Practitioner's 
Guide (Phân tích báo cáo tài chính: Hướng dần người thực hành) (John Wiley & Sons, New York, 
2002); Charles w. Mulíòrd và Eugene E. Comiskey, The Financial Numbers Game. Detecting 
Creative Accounting Practices (Trò choi con số tài chính: Phát hiện các thông lệ thực hành kế toán 
sáng tạo) (John Wiley & Sons, New York, 2002); Howard Schilit, Financial Shenanigans (McGraw- 
Hill, New York, 2002); cuốn sách của chính Benịamin Graham, The Interpretation of Financial 
Statements (Diễn giải các báo cáo tài chính) (Happer Business, New York, 1998 in lại ấn bản năm 
1937), vẫn luôn là một sự dần đường ngắn gọn xuất sắc tới các nguyên tắc co bản của lợi tức và chi 
tiêu, tài sản có và tài sản nợ. 

[355] . Trong số bốn ví dụ của Graham, chỉ có Emerson Electric là vẫn còn tồn tại ở dạng cũ. 
ELTRA Corp. thì không còn là một công ty độc lập; nó đã sát nhập với Bunker Ramo Corp. vào 
những năm 1970, và chuyến sang lĩnh vực cung cấp báo giá chứng khoán cho các công ty môi giới 
thông qua mạng máy tính thời đó. Cái còn lại từ Ihoạt động của ELTRA hiện nay đã trở thành một 
bộ phận của Honeywell Corp. Công ty trước đây được biết đến với tên gọi Emery Air Freight thì 
bây giờ là một bộ phận của CNF Inc. Emhart Corp. đã được Black & Decker Corp. mua vào năm 
1989. 

[356] . Thước đo này được thấy tại dòng "Lợi tức ròng trên một cổ phiếu /giá trị số sách" trong 
bảng 13-2 để đo lợi nhuận ròng của các công ty dưới dạng phần trăm giá trị sổ sách hữu hình của 
chúng. 

[357] . Trong mỗi trường họp, Graham tham khảo đến phần c của bảng 13-2 và chia mức giá 
cao trong giai đoạn 1936-1968 cho mức giá thấp. Chắng hạn, mức giá cao 66 đô la của Emery chia 
cho mức giá thấp 1/8 đô la của nó sẽ là 528, hay là tỷ lệ 528 trên 1 giữa mức giá cao và mức giá 
thấp. 


433 



[358] . Vào cuối năm 1970, 1,6 tỷ đô la của Emerson theo giá thị trường là "khống lồ", xét theo 
quy mô chứng khoán trung bình vào thời gian đó. Vào cuối năm 2002, chứng khoán thường của 
Emerson có tống giá trị thị trường vào khoảng 21 tỷ đô la. 

[359] . Vào tháng 3 năm 1972, cố phiếu Emery được bán với mức gấp 64 lần lợi tức năm 1971 
của nó! (Chú thích của tác giả). 

[360] . Graham đã nói đúng. Trong số "50 chứng khoán đúng mốt" là các chứng khoán thời 
thượng nhất và được định giá cao trong năm 1972, Emery nam trong các chứng khoán tồi tệ nhất. 
Ngày 1/3/1982, số phát hành của tạp chí Forbes thông báo là kế từ năm 1972 Emery đã mất 72,8% 
giá trị của nó sau lạm phát. Cho đến cuối năm 1974, theo các nhà nghiên cứu của Nhóm Leuthold ở 
Minneapolis, chứng khoán của Emery đã rớt 58% và tỷ lệ giá/lợi tức đã tụt từ 64 lần xuống còn có 
15 lần. Sự "hăng hái quá mức" mà Graham đã cảnh cáo đã bị moi ruột một cách nhanh chóng. Liệu 
thời gian trôi qua có đền bù cho sự thái quá kiểu như vậy không? Không phải bao giờ cũng như vậy: 
Leuthold đã tính toán là 1000 đô la đầu tư vào Emery năm 1972 sẽ chỉ đáng giá 839 đô la năm 
1999. Dường như là những ai đã trả tiền quá mức cho các chứng khoán Internet vào cuối những 
năm 1990 sẽ không hòa vốn sau hàng thập kỷ - nếu như đến khi nào đó họ có thể hoà vốn (xem bình 
luận về chuông 20). 

[361] . Quan điểm của Graham là dựa trên giá của chúng vào thời điểm đó nhà đầu tư có thế 
mua cố phiếu của 2 công ty này với giá cao hon một chút so với giá trị số sách của công ty T như 
được nêu tại dòng 3 của Phần B trong bảng 13-2. 

[362] .Như chúng ta sẽ thấy trong chuông 19, trong thực tế, lý do này thường có nghĩa là "đế 
cung cấp kinh phí cho sự tăng trưởng hên tục về của cải của các nhà quản lý hàng đầu của công ty. 

[363] . Xuất hiện trên kênh truyền hình CNBC vào ngày 30/12/1999, tống Giám đốc điều hành 
của EMC Michael Ruettgers đã được người dần chuông trình Ron Insana hỏi là liệu "năm 2000 và 
sau đó" có được tốt như những năm 1990 không. "Nó thực sự trông có vẻ như đang tăng tốc", 
Ruettgers huênh hoang nói. Khi Insana hỏi liệu các chứng khoán của EMC có được định giá cao 
quá mức không, Ruettgers trả lời: Tôi nghĩ khi bạn nhìn vào co hội mà chúng tôi đang có ngay 
trước mặt mình, co hội đó hầu như là vô hạn... Do đó trong khi thật khó mà dự đoán được liệu các 
thứ này có bị cao giá quá mức không, thì hiện có một thay đối quan trọng như thế đang diễn ra mà 
nếu bạn có thế tìm được những người chiến thắng hôm nay- mà tôi chắc chắn EMC là một trong 
những người đo - thì bạn sè được ban thưởng xứng đáng trong tuông lai". 

[364] . "Con bọ Y2K" hay là "Vấn đề năm 2000" là sự tưởng rằng hàng triệu máy tính trên khắp 
thế giới sẽ ngừng hoạt động 1 giây sau nửa đêm vào sáng ngày 1/1/2000, vì các nhà lập trình trong 
những năm 1960 và 1970 đã không tính đến việc dự phòng khả năng về bất kỳ ngày tháng nào sau 
ngày 3 1/12/1999 trong bộ mã điều hanh của họ. Các công ty Mỳ đã chi hàng tỷ đô la trong năm 
1999 đế đảm bao là các máy tính của họ là "phù họp với Y2K". Cuối cùng, vào lúc 12 giờ 00 phút 
01 giây sáng ngày 1/1/2000, mọi thứ đã diễn ra một cách tốt đẹp. 

[365] . Đe biết thêm về sự điên rồ của chia tách chứng khoán, xem Jason Zweig, Thành phố 
Chia tách" ("Splitsville"), Money, tháng 3/2001, trang 55-56. 


434 



[366] . Yết thị số 3622, ngày 7/12/1999, tại bảng thông báo của Exodus Communications trên 
trang Web "Giá lên điên cuồng" (tại http://ragingbull.lycos.com/ 
mboard/boards.cgi?board=EXDS&read=3622). 

[367] . Yết thị số 3910, ngày 15/12/1999, tại bảng thông báo của Exodus Communications trên 
trang web "Giá lên điên cuồng" (tại http://ragingbull.lycos.com/mboard/boards.cgi? 
board=EXDS&read=39 1 0). 

[368] . Xem bài nói của Graham, "Sự đầu co mới về cổ phiếu thuồng" trong phần phụ lục, trang 

623. 

[369] . Graham mô tả các phuong châm đầu tư mà ông khuyến nghị trong các chương từ 4 đến 
7. 


[370] . Do nhiều lần phân chia chứng khoán, chẳng hạn qua các năm, mức giá trung bình thực 
của danh sách DJIA là khoảng 53 đô la trên mỗi cổ phiếu vào đầu năm 1972. (Chú thích của tác 
giả). 

[371] . Như chúng tôi đã thảo luận trong phần bình luận về các chương 5 và 9, nhà đầu tư phòng 
thủ thời nay có thể đạt được mục tiêu này chỉ đơn giản là bằng cách mua một quỳ đầu tư theo chỉ số 
có chi phí thấp, một cách lý tưởng là một quỳ nào đó theo sát tỷ suất lợi nhuận của toàn bộ thị 
trường chứng khoán Mỳ. 

[372] . Vào đầu năm 2003, tỷ suất lợi nhuận của các trái phiếu 10 năm của công ty được xếp 
hạng AA là vào khoảng 4,6%, cho thấy theo công thức của Graham - danh mục đầu tư chứng khoán 
sê phải có tỷ số lợi tức trên giá ít nhạt là phải cao bằng vậy. Lấy nghịch đảo của so này (bằng cách 
chia 100 cho 4,6), chúng ta có thế rút ra được tỷ số P/E "được gợi ý lớn nhất" là 21,7. ở đầu của 
đoạn văn này, Graham khuyến nghị là một chứng khoán "trung bình" được định giá khoảng 20% 
thấp hơn tỷ số "cao nhất". Điều này gợi ý là, nói chung, Graham sẽ xét các chứng khoán được bán ở 
mức không quá 17 lần lợi tức trung bình trong ba năm là hấp dẫn về tiềm năng xét theo lãi suất tiet 
kiệm và các điều kiện thị trường ngày nay. Tại thời điếm 31/12/2002, hơn 200 chứng khoán, hay là 
trên 40% số chứng khoán trong s&p 500 có tỷ số P/E trưng bình ba năm là 17,0 hoạc thấp hơn. 

Mức tỷ suất lợi nhuận cập nhật đối với các trái phiếu hạng AA có thế được tìm thấy tại 
www.bondtalk.com . 

[373] . Vào năm 1960 chỉ có hai trong 29 công ty công nghiệp không có mức tài sản có hiện tại 
gấp đôi tài sản nợ hiện tại, và chỉ có hai công ty là không có mức tài sản ròng hiện tại nhiều hơn 
mức nợ của chúng. Tới tháng 12/1970, con số ở mỗi mục này đã tăng từ hai thành mười hai. (Chú 
thích của tác giả). 

[374] . Nhưng hãy lưu ý rằng hoạt động thị trường kết họp của chúng từ tháng 12 năm 1970 tới 
đầu năm 1972 đã kém hơn của chỉ số DJIA. Điều này thể hiện một lần nữa rằng không có hệ thống 
hay công thức nào có thế đảm bảo những kết quả thị trường xuất sắc. Những yêu cầu của chúng tôi 
chỉ "đảm bảo rằng người mua danh mục đầu tư sẽ nhận được đúng gia trị cho tiên CÍI3 minh. (Chú 
thích của tác giả). 


435 


[375] . Một công cụ tìm kiếm chứng kh oản dề dàng sử dụng có thể phân loại chứng khoán 
trong s&p 500 theo hầu hết các tiêu chí của Graham có thể thấy tại: 
www.quicken.com/investments/stocks/search/full. 

[376] . Vào lúc Graham viết, chỉ có một quỹ tương hồ lớn chuyên môn hóa trong lĩnh vực chứng 
khoán tiện ích công cộng là có thế săn có rộng rãi, đó là Franklin Utilities. Ngày nay có trên 30 quỳ. 
Graham đã không thể dự đoan được sự tàn phá tai chính gây nên bởi các nhà máy điện hạt nhân bị 
hủy bỏ và phá dỡ, ông cũng không thấy trước được hậu quả của các điều tiết cẩu thả ở Calilbrnia. 
Các chứng khoán tiện ích công cộng là không ổn định so với thời của Graham, và hầu hết các nhà 
đầu tư cần phải mua chúng thông qua một quỳ đầu tư rất đa dạng, chi phí thap kiểu như Quỳ chỉ số 
Dow Jones ngành tiện ích Mỳ (mã chứng khoán: IDU) hoặc Quỹ SPDR Lĩnh vực lựa chọn ngành 
tiện ích (XLU). Đe có thêm thông tin, xem www.shares.com và www.spdrindex.com/spdr (hãy đảm 
bảo là nhà môi giới của bạn sẽ không thay đôi tiền hoa hồng đế tái đầu tư cố tức của bạn). (Chú 
thích trong nguyên bản). 

SPDR, còn gọi là Spider (mã chứng khoán: SPY), xuất phát từ tên tắt của một thành viên trong 
nhóm là Standard & Poor's Depositary Receipt, chỉ nhóm chứng khoán của các quỳ được lập ra 
nhằm mục đích có dao động giá trị giống như của chỉ số s&p 500. Một đơn vị SPDR được định giá 
bằng 1/10 giá trị của chỉ số s&p 500. [Chú thích của người dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 

[377] . Hệ quả là chúng tôi phải loại trừ phần lớn các chứng khoán của các công ty ống dần ga, 
vì những công ty này bị trái phiếu hóa rất nặng ne. Lý do cho cơ chế này là cấu trúc cơ sở của của 
các hợp đồng mua trong đó "đảm bảo" thanh toán trái phiếu; nhưng các chi tiết có lẽ quá phức tạp 
so với nhu cầu của nhà đầu tư phòng vệ. (Chú thích của tác giả). 

[378] . Như một lời khẳng định rõ ràng về quan điểm của Graham, chỉ số tiện ích trông có vẻ 
ảm đạm của Standard & Poor's đã vượt lên trên chỉ số tống họp ngạo nghễ của NASDAQ trong 30 
năm kết thúc vào ngày 3 1/12/2002. 

[379] . Ngày nay, lĩnh vực dịch vụ tài chính được cấu thành bởi thậm chí còn nhiều thành phần 
hơn, bao gồm ngân hàng thương mại; công ty tiết kiệm, vay, và cung cấp tài chính có thế chấp; 
công ty cung cấp tài chính cho khách hàng kiếu như các nhà phát hành thẻ tín dụng; các nhà quản lý 
tiền tệ và công ty ủy thác; ngân hàng đầu tư và hãng môi giới chứng khoán; công ty bảo hiểm; và 
các hãng tham gia vào xây dựng hoặc sở hữu bất động sản, trong đó có công ty ủy thác đầu tư bất 
động sản (real-estate investment trust). Mặc dù lĩnh vực này ngày nay còn đa dạng hon thế nữa, 
những sự dè chừng của Graham về sự lành mạnh tài chính cần được áp dụng hon bao giò' hết. 

[380] . Chỉ có một vài chứng khoán đường sắt chính ngày nay vẫn còn tồn tại, trong đó có 
Burlington Northern, CSX, Noríolk Southern và Union Paciíỉc. Lời khuyên trong chương này ít 
nhất cũng thích họp với các chứng khoán hàng không ngày nay - với các thua lồ hiện tại khống lồ 
của chung va với nửa thế kỷ có kết quả tồi tệ hầu như liên tục - như nó đã thích hợp với các công ty 
đường sắt vào thời của Graham. 

[381] . Graham tóm lược "giả thuyết thị trường hiệu quả", hay EMH (efficient markets 
hypothesis), một lý thuyết mang tính học thuật cho rằng giá của mỗi chứng khoán bao gồm tất cả 
các thông tin được công bố về công ty. Với hàng triệu nhà đầu tư lùng sục thị trường mỗi ngày, điều 
khó có thế xảy ra là các định giá sai nghiêm trọng có thế tồn tại được lâu. Một câu chuyện cười kể 
về hai vị giáo sư tài chính đang đi bách bộ trên hè phố. Khi một vị phát hiện thấy một tờ 20 đô la và 


436 


cúi xuống đế nhặt lên thì vị kia nắm lấy tay ông ta và nói, "Đừng có quan tâm làm gì. Neu đó thực 
sự là một tò' 20 đô la thì chắc chắn là có ai đó đã nhặt nó rồi." Mặc dù thị truờng không phải là hiệu 
quả một cách hoàn hảo, song nó khá sát với tính chất đó trong hầu hết thời gian - do vậy nhà đầu tu 
thông minh sẽ cúi xuống đế nhặt các tờ 20 đô la của thị truờng chứng khoán chỉ sau khi đã nghiên 
cứu chúng một cách kỹ luỡng và giảm thiểu các chi phí về giao dịch và thuế. 

2. Đây là một trong các điểm trung tâm trong cuốn sách của Graham. Tat cả các nhà đầu tu đều 
làm việc duới sự trớ trêu phũ phàng: chúng ta đầu tư trong hiện tại, song chúng ta đầu tư cho tuông 
lai. Và, thật không may, tưong lai thì hầu như hoàn toàn bất định. Lạm phát và lãi suất là không thể 
tin cậy được; suy thoái kinh tế đến và đi một cách ngẫu nhiên; các biến động địa chính trị như chiến 
tranh, khan hiếm hàng hóa và khủng bố xuất hiện mà không có bất cứ lời cảnh báo nào; và số phận 
của các công ty riêng rẽ và các ngành công nghiệp của chúng té ra là thường đi ngược lại điều mà 
hầu hết các nhà đầu tư kỳ vọng. Do đó đầu tư trên co sở phóng chiếu là việc làm của một kẻ ngốc, 
ngay cả dự báo của người được gọi là chuyên gia còn kém tin cậy hon việc tung đồng xu. Đối với 
hầu hết mọi người, đầu tư trên co sở phóng chiếu - từ sự trả giá quá mức cho chứng khoán và từ sự 
tin tưởng thái quá vào chất lượng suy xét của chính bản thân họ - là giải pháp tốt nhất. Graham mở 
rộng tiếp khái niệm này trong chưong 20. 

[383] . Vào lúc bạn đọc điều này, nhiều thứ đã thay đổi kể từ cuối năm 2002. 

[384] . David Dreman, "Bong bóng và vai trò dự báo của các nhà phân tích", The Joumal of 
Psychology and Financial Markets (Tạp chí Tâm lý và Thị trường Tài chính) tập 3, số 1 (2002), 
trang 4-14. 

[385] . Bạn có thể tính tỷ số này bằng tay từ các báo cáo năm của một công ty, hoặc tìm thấy số 
liệu tại các trang web kiếu như www.morning.star.com hoặc http://fìnance. yahoo.com . 

[386] . Để biết thêm là cần phải tìm xem cái gì, hãy xem bình luận về chưong 11, 12 và 19. Nếu 
bạn không muốn sử dụng nồ lực tối thiếu đế đọc thông báo ủy nhiệm và đưa ra các so sánh co bản 
về sức khỏe tài chính qua các báo cáo năm trong 5 năm, khi đó bạn sẽ là quá ư phòng vệ đế mua bất 
kỳ chứng khoán riêng rẽ nào. Hãy đưa mình ra khỏi công việc lựa chọn chứng khoán và đi sang quỹ 
chỉ số, là noi bạn thuộc về. 

[387] . Nghiên cứu của Friend-Blume-Crockett cho giai đoạn từ tháng 1/1960 đến tháng 6/1968 
đã_so sánh kết quả hoạt động của hon 100 quỹ tuông hồ lớn với mức sinh lời của các danh mục đầu 
tư được xây dựng một cách ngẫu nhiên từ hon 500 chứng khoán lớn nhất được niêm yết tại sở Giao 
dịch Chứng khoán New York. Các quỳ trong nghiên cứu của Friend- Blume-Crockett đa có kết quả 
tốt hon từ năm 1965 đến năm 1968 so với kết quả của chúng trong nửa đầu giai đoạn đang xét, cũng 
giống như Graham đã phát hiện trong nghiên cứu của riêng ông (xem ở trên, trang 1 8 1 và trang 
258-262). Song sự cải thiện đó đã không kéo dài. Và kết luận đột phá này của các nghiên cứu đó - 
rằng các quỹ tưong hồ, về trung bình, đạt kết quả kém hon thị trường với mức chênh lệch đại kh ải 
bằng chi phí hoạt động và chi phí giao dịch của chúng - đã được khẳng định nhiều lần đến nồi bất 
cứ ai nghi ngờ nó cũng có thể thành lập một bộ phận về lĩnh vực tài chính trong Hội Trái đất phang. 

[388] . Mutual Funds and Other Institutional Investors: A New Perspective (Các quỹtưong hồ 
và các tổ chức đầu tư khác: một triển vọng mới), I. Friend, M. Blume, và J. Crockett, McGraw-Hill, 
1970. Chúng tôi xin nói thêm rằng kết quả các năm 1966-1970 của nhiều quỹ mà chúng tôi đa 


437 


nghiên cứu có phần tốt hơn kết qua của chỉ so tống hợp 500 chứng khoán của Standard & Poor's và 
tốt hơn nhiều so với kết quả của chỉ số DJIA (Chú thích của tác giả). 

[389] . Nhu chúng tôi đã thảo luận trong bình luận về chuông 9, có một loạt các nguyên nhân 
khác làm các quỹ tuơng hồ không thế nào vuợt qua đuợc mức trung bình của thị truờng, trong đó có 
mức sinh lời thấp trên các cân đối tiền của quỹ, và chi phí cao về nghiên cứu và giao dịch chứng 
khoán. Thêm nữa, một quỹ nắm giữ tới 120 công ty (một con số tiêu biểu) có thế theo sát gót chỉ số 
s&p 500 nếu bất kỳ công ty nào trong số 380 công ty còn lại trong chỉ số đó lại trở thành một kẻ thế 
hiện xuất sắc. Một quỹ sở hữu càng ít chứng khoán thì nó càng có khả năng để lọt mất một 
"Microsoữ tiếp theo". 

[390] . Trong phần này, cũng nhu ông đã làm ở trang 404-407, Graham tóm tắt giả thuyết thị 
truờng hiệu quả (EMH). Với những biếu hiện gần đây thì nguợc lại, vấn đề của thị truờng chứng 
khoán ngày nay không phải là việc quá nhiều nhà phân tích tài chính ngu dốt, mà là việc quá nhiều 
nguời trong số họ quá thông minh. Khi mà ngày càng có nhiều nguời thông minh tham gia tìm kiếm 
các món hời, thì chính hành động tìm kiếm đó làm cho các món hời ngày càng hiếm hoi, và theo 
một nghịch lý nghiệt ngã, làm cho các nhà phân tích trông giống nhu thế họ không có đủ trí tuệ đế 
biện hộ cho sự tìm kiếm đó. Sự định giá của thị truờng về một chứng khoán nào đó là kết quả của 
một hoạt động trí tuệ tập thế rộng lớn, liên tục và theo thời gian thực. Trong hầu hết mọi thời điểm, 
đối với hầu hết các chứng khoán, trí tuệ tập thế đó có đuợc sự định giá tuơng đối đúng. Chỉ rất ít khi 
"Ngài Thị truờng" của Graham (xem chuông 8) mới nống giá lên một cách điên cuồng. 

[391] . Graham khởi đầu công ty Graham-Newman vào tháng 1/1936 và giải thế nó khi ông 
ngừng công việc quản lý tiền tệ vao năm 1956, công ty này là kế thừa của một doanh nghiệp họp 
danh tên là Benjamin Graham Joint Account (Tài khoản chung của Benjamin Graham), mà ông đã 
điều hành từ tháng 1/ 1926 đến tháng 12/1935. 

[392] . Phòng vệ "không liên quan" bao gồm việc mua vào một cố phiếu hoặc trái phiếu đuợc 
một công ty phát hành và bán khống (hay đánh cuợc vào sự xuống giá) một chứng khoán đuợc một 
công ty khác phát hành. Phòng vệ "có liên quan" bao gồm việc mua vào và bán ra các cổ phiếu hoặc 
trái phiếu khác nhau đuợc phát hành bởi cùng một công ty. "Nhóm mới" các quỳ phòng vệ đuợc 
Graham mô tả đã xuất hiện rộng rãi vào khoảng năm 1968, nhung sau đó quy định của ủy ban 
chứng khoán và Giao dịch Mỳ đã hạn chế công chúng rộng rãi tiếp cận với các quỹ phòng vệ. 

[393] . Trong năm 2003, một nhà đầu tu thông minh đi theo dòng tu tuởng của Graham có lẽ sẽ 
tìm kiếm cơ hội trong các ngành công nghệ, viền thông và dịch vụ tiện ích điện lực. Lịch sử đã cho 
thấy là những nguời thất bại hôm qua thuờng là những nguời chiến thắng ngày mai. 

[394] . Ghi chú cá nhân: Nhiêu năm truớc những trò pháo hoa chứng khoán của công ty đó, tác 
giả cuốn sách này từng là "phó giám đốc tai chính" với mức luơng hoành tráng 3.000 đô la một 
năm. Nó khi đó thực sự tham gia vào kinh doanh pháo hoa (Chú thích của tác giả). Vào đầu năm 
1929, Graham trở thành phó giám đốc tài chính của công ty Unexcelled Manuíacturing Co., nhà sản 
xuất pháo hoa lớn nhất nuớc Mỳ. Unexcelled sau này trở thành một công ty hóa chất đa dạng và 
không còn tồn tại duới dạng độc lập nữa. 

[395] . Công ty kế thừa Ngân hàng Công nghiệp Quốc gia bang Rhode Island là công ty tài 
chính FleetBoston. Một trong những tố tiên của nó là Ngân hàng Providence, đuợc thành lập năm 
1791. 


438 



[396] . Cuốn Hưởng dẫn không liệt kê những hệ số nhân lớn hơn 99. Hầu hết trường họp này là 
những sự kỳ cục về mặt toán học, được tạo ra bởi mức lợi tức chỉ cao hoư mức không điếm một ít. 
(Chú thích của tác giả). 

[397] . Đối với nhà đầu tư ngày nay, giới hạn thưòưg được thấy hoư cả là khoảng 1 đô la trên 
một cổ phiếu - một mức mà dưới đó nhiều chứng khoán sẽ là "thôi niêm yết", hay được công bố là 
không phù hợp đế giao dịch tại các sàn lớn. Chỉ riêng việc theo dõi giá chứng khoán của các công ty 
này cũng đã cần một nồ lực đang kế, làm chúng trở nên phi thực tế đối với nhà đầu tư phòng vệ. Chi 
phí của việc giao dịch các chứng khoán giá thấp có thế sẽ rất lớn. Cuối cùng, các công ty với giá 
chứng khoán rất thấp có một xu hướng đáng buồn la ngừng kinh doanh. Tuy nhiên, một danh mục 
đầu tư đa dạng gồm vài tá các công ty khốn quẫn như vậy có lẽ vẫn la điều hấp dẫn đối với một số 
nhà đầu tư mạnh bạo ngày nay. 

[398] . Theo thuật ngữ của Graham, một lượng lớn đặc quyền kế nghiệp (goodwill) có thể được 
tạo ra từ hai nguyên nhân: một công ty có thể tiếp quản các công ty khác với mức giá cao hơn nhiều 
so với giá trị tài sản có của các công ty đó hoặc chứng khoán của chính công ty này có thể giao dịch 
ở mức cao hơn nhiều so với giá trì sổ sách. 

[399] . về mặt chuyên môn, giá trị vốn lưu động của một chứng kh oản là tài sản có hiện tại 
trên một cổ phiếu, trừ đi tài sản nợ hiện tại trên một cố phiếu, chia cho số cố phiếu đang lưu hành. 
Tuy nhiên, ở đây Graham muốn nói đến "giá trị vốn lưu động ròng”, hay là giá trị tài sản có hiện tại 
trên một cổ phiếu trừ đi tống tài sản nợ trên một cố phiếu. 

[400] . Le coeur a ses raisons que la raison ne connaĩt point. Câu nói như thơ này là một trong 
những lý lẽ kết luận trong cuộc tranh luận của nhà thân học vĩ đại người Pháp về cái mà sau này 
được biết đến như là "sự đánh cuộc Pascal" (xem bình luận về chương 20). 

[401] . Như đã được thảo luận trong phần bình luận về chương l m việc kinh doanh chênh lệch 
giá của các vụ sát nhập công ty là hoàn toàn không thích hợp đối với hầu hết các nhà đầu tư cá 
nhân. 

[402] . Patricia Dreyíus, "Phân tích đầu tư bằng hai bài học dễ" (phỏng vấn Graham), Money, 
tháng 7/1976, trang 36. 

[403] . Xem bình luận về chương 11. 

[404] . Còn có rất nhiều bản tin khác cũng có mục đích phân tích các danh mục đầu tư chuyên 
nghiệp, song hầu hết trong số đó chỉ là sự lãng phi thời gian và tiền bạc thậm chi ngay cà đối với 
một nhà đầu tư mạnh bạo. Một ngoại lệ sáng ngời cho những ai có thế dành dụm được tiền là 
Outstanđing Investor Digest (Tập san Nhà đầu tư xuất chúng) (www.oid.com) . 

[405] . Hạng trên ở đây hiểu theo nghĩa được ưu tiên chi trả trước vốn cổ đông (tức cổ phiếu 
thường, được xếp vào hạng dưới) trong trường hợp phát mại công ty (chú thích của người dịch và 
Ban biên tập tiếng Việt). 

[406] . Ngụ ý chỉ các công ty điện thoại, viễn thông, vốn bắt nguồn từ tên gọi công ty American 
Bell Téléphoné Company (tức Bell System hay AT&T), với logo có hình vẽ quả chuông (Bell lấy từ 
tên họ nhà phát minh Alexander Graham Bell, nhưng đông thời có nghĩa là C|uả chuông). (Chú 
thích của người dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 


439 


[407] . Graham ghét cay ghét đắng các chứng chỉ quyền mua cổ phiếu dài hạn, nhu ông đã nêu 
rõ điều đó tại các trang 462-466. 

[408] . điểm này đuợc minh họa rất hay thông qua việc chào bán hai vụ phát hành trái phiếu của 
công ty Ford Motor Finance Co. đuợc thực hiện cùng một lúc vào tháng 11/1971. Một vụ là trái 
phiếu không chuyển đổi 20 nam, với tỷ suất lợi tức (lãi suất) là 7,5% một năm. Còn vụ kia là trái 
phiếu 25 năm, có cấp thấp hon trái phiếu trên xét theo thứ tự đuợc chi trả và chỉ có tỷ suất lợi tức là 
4,5% một năm; song nó lại có thể chuyển đổi sang cổ phiếu của Ford Motor, với giá vào lúc đó là 
68,5 đo la. Để có đuợc đặc quyền chuyển đổi này, nguời mua đã phải từ bỏ 40% lợi nhuận và chấp 
nhận Vị thế nguời cho vay thấp hon. (Chú thích của tác giả). 

[409] . Graham chỉ ra là, bất chấp những lời lẽ khoa truong quảng cáo mà các nhà đầu tư thường 
nghe thấy, các trái phiếu chuyển đổi không tự động cho ta "cái tốt nhất của hai phía". Mức lợi tức 
cao va rủi ro thấp thường là không ỡj sóng đôi nhau. Cái gì mà Phố Wall cho bạn bằng tay này thì 
thường nó lại lấy đi bằng tay kia. Một đầu tư có the cho bạn cái tốt nhất của phía này, hoặc cái tồi tệ 
nhất của phía kia, song cái tốt nhất của cả hai phía thì hiếm khi mà có được trong cùng một gói. 

[410] . Theo Goldman Sachs và Ibbotson Associates, từ năm 1998 đến năm 2002, các chứng 
khoán chuyến đối đã tạo ra một tỷ suất lợi nhuận năm trung bình là 4,8%. Mức này tốt hon đáng kế 
so với tỷ suất thua lồ 0,6% của các cố phiếu Mỳ song tồi tệ hon nhiều so với mức sinh lời của các 
trái phiếu công ty trung hạn (lãi hàng năm 7,5%) và các trái phiếu công ty dài hạn (lãi hàng năm 
8,3%). Vào giữa những năm 1990, theo Merrill Lynch thì khoảng 15 tỷ đô la chứng khoán chuyến 
đối được phát hành hàng năm; đến năm 1999, lượng phát hành đã tăng hon gấp đôi, đạt tới 39 tỷ đô 
la. Trong năm 2000, 58 tỷ đô la chứng khoán chuyến đối được phát hành, và trong năm 2001, thêm 
105 tỷ đô la nữa xuất hiện. NhưGraham đã cảnh báo, các chứng khoán chuyển đổi luôn luôn xuất 
hiện từ các tiều xảo vào lúc gần cuối của thị trường lên giá - chủ yếu là vì ngay cả các công ty chất 
lượng kém khi đó cung có mức sinh lợi của chứng khoán khá cao, đủ đế làm cho tính chất chuyến 
đổi có vẻ hấp dần. 

[411] . Những thay đối về mặt co cấu gần đây trên thị trường chứng khoán chuyến đối đã phủ 
nhận một vài phê phán trong số các phê phán này. cố phiếu ưu đãi chuyến đối chiếm khoảng một 
nửa toàn bộ thị trường chứng khoán chuyến đối vào thời Graham, song ngày nay nó chỉ chiếm 
khoảng một phần tám thị trường. Kỳ hạn thanh toán ngắn hon lam cho các trái phiếu chuyển đối ít 
bị biến động hon, và ngày nay nhiều trái phiếu có đặc tính "phòng vệ đối với biện pháp thu hồi", tức 
là các đảm bảo nhằm chống lại sự thu hồi sớm. Và trên một nửa các chứng khoán chuyển đổi ngày 
nay là loại có cấp đầu tư, một sự cải thiện đáng kế về chất lượng tín dụng so với thời của Graham. 
Như vậy, trong năm 2002, chỉ số chứng khoán chuyến đối toàn nước Mỳ của Merrill Lynch đã mất 
8,6%, so với mức giảm 22,1% của chỉ số chứng khoán s&p 500 và mức giảm 31,3% của chỉ số 
chứng khoán tổng hợp NASDAQ. 

[412] . Một trái phiếu bị "thu hồi" khi công ty phát hành nó cố tình thanh toán trước khi nó đến 
kỳ hạn thanh toán đã được công bố, hay trước thời hạn cuối cùng phải trả lãi. Đe xem một tóm tắt 
ngắn gọn về việc các trái phiếu chuyến đối hoạt động thế nào, xin xem chú thích đầu tiên trong bình 
luận về chuông này (trang 468). 

[413] . Trong những năm gần đây, các chứng khoán chuyển đối dường như là cho kết quả tốt 
hon so với chỉ số chứng khoán s&p 500 trong giai đoạn các thị trường chứng khoán đi xuống, song 


440 



chúng thường cho kết quả kém hơn so với các trái phiếu khác. Điều này làm suy yếu, song không 
bác bo hoàn toàn, phê phán mà Graham nêu ở đây. 

[414] . Câu này có thế được dùng như một tấm văn bia cho thị trường lên giá của những năm 
1990. Trong "một vài nguyên tắc khôn ngoan" mà nhà đầu tư quên mất có những câu quen đến 
nhàm của thị trường như "Cây không mọc cao đến tận trời" và "bò (thị trường giá lên) làm ra tiền, 
gấu (thị trường giá xuống) làm ra tiền, còn lợn thì bị làm thịt". 

[415] . Quyền của cổ đông được giữ tỷ lệ vốn của mình trong công ty không đối mỗi khi công ty 
tăng vốn, bằng cách được đãng ký mua thêm cổ phieu. Con gọi là quyền ưu tiên mua trước 
(preemptive right). Quyền này có thế tách khỏi cổ phiếu ban đầu và được mua bán độc lập. (Chú 
thích của người dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 

[416] . Công ty AT&T không còn là một nhà phát hành lớn các trái phiếu chuyến đổi. Trong số 
các nhà phát hành trái phiếu chuyến đối lớn nhất ngày nay có General Motors, Merrill Lynch, Tyco 
International và Roche. 

[417] . Đe có được phân tích sâu hơn về kết quả tài chính "dự toán theo lệ", xin hãy xem bình 
luận về chương 12. 

[418] . Trong những năm gần đây, các trái phiếu chuyến đối được phát hành rất nhiều bởi các 
công ty trong ngành tài chính, y tế và công nghệ. 

[419] . Lưu ý rằng vào cuối năm 1971, cố phiếu thường của Studebaker-Worthington được bán 
ở mức giá thấp là 38 đô la trong khi cổ phiếu ưu đãi 5 đô la được bán ở mức giá khoảng 77 đô la. 
Khoản chênh lệch như vậy dã tăng từ 2 lên 20 điểm trong năm đó một lần nữa lại minh họa thêm 
cho sự đáng ước ao của những hoán đổi như vậy cũng như là xu hướng của thị trường chứng khoán 
phớt lờ tính toán số học (một cách ngẫu nhiên, mức trên giá ít ỏi của cố phiếu ưu đãi so với cò phiếu 
thường trong tháng 12/1970 đã được tạo nên từ mức cố tức cao hơn của nó). (Chú thích của tác giả). 

[420] . Chứng chỉ quyền mua là một kỳ thuật cực kỳ phổ biến trong tài chính doanh nghiệp vào 
thế kỷ 19 và tương đối phổ biến thậm chívao thời Graham. Từ đó trở đi chúng đã bị giảm bớt tầm 
quantrọng và sự ưa chuộng, đó là một trong số ít các diễn biến mới đây mà có lẽ sẽ mang lại cho 
Graham một sự hài lòng hoàn toàn. Tại thời điểm cuối năm 2002, chỉ còn lại có bảy phát hành 
chứng chỉ quyền mua tại sở Giao dịch Chứng khoán New York, đó chỉ là vết tích bóng ma của một 
thị trường xưa kia. Do các chứng chỉ quyền mua không còn được các công ty lớn sử dụng một cách 
rộng rãi nữa, các nhà đầu tư ngày nay nên đọc hết phần còn lại trong chương này của Graham chỉ 
nhằm để hiểu được tư duy logic của ông đã hoạt động thế nào. 

[421] . Ngày nay, tàn dư cuối cùng của hoạt động về chứng chỉ quyền mua nằm ở thùng tự hoại 
của "bảng yết thị" NASDAQ, tức là thị trường phi tập trung cho các công ty tí hon, nơi mà cổ phiếu 
thường hay được kèm với các chứng chỉ quyền mua đế tạo thành một "đơn vị" (tương đương với cái 
mà Graham gọi là một "gói"). Neu một nhà môi giới một khi nào đó chào mời đế bán cho bạn các 
"đơn vị" của một công ty nào đó bạn có thế tin chắc đến 95% là trong gói đó sẽ có các chứng chỉ 
quyền mua kèm theo, và tin chắc ít nhất là 90% rằng người môi giới đó hoặc là một tên ăn trộm, 
hoặc là một thằng ngốc. Bởi các nhà môi giới và các công ty môi giới đích thực không có việc gì đế 
làm trong lính vực này. 


441 



[422] . Đồng "a-xi-nha Pháp khét tiếng" được phát hành trong cuộc Cách mạng 1789. Ban đầu, 
chúng là các món nợ của Chính quyền Cách mạng, được đảm bảo một cách công khai bằng giá trị 
của bất động sản mà những người cấp tiến đã chiếm được từ Giáo hội Công giáo và giới quý tộc. 
Song những người Cách mạng là các nhà quan lý tài chính tồi. Vào năm 1790, lãi suất đối với a-xi- 
nha bị cắt giảm; chang bao lâu sau đó người ta đã ngừng hoàn toàn việc trả lãi và a- xi-nha được 
định loại lại thành tiền giấy. Song Chính quyền Cách mạng đã từ chối đối lại chúng bằng vàng hoặc 
bạc và lại phát hành thêm một số lượng lớn tiền giấy a-xi-nha mới. Chúng được tuyên bố chính thức 
là vô giá trị vào năm 1797. 

[423] . Graham, một bạn đọc hăng hái của văn học Tây Ban Nha, đã lấy ý một câu trong vở kịch 
Cuộc đời là một giấc mo của Pedro Calderon de la Barca (1600- 1681): 'Tội lỗi lớn nhất của con 
người là đã được sinh ra". 

[424] . Như một ví dụ ngắn về việc các trái phiếu chuyến đối đã hoạt động như thế nào trong 
thực tế, hãy xem xét các kỳ phiếu chuyến đối hạng thấp (convertible subordinated note) 4,75% được 
công ty Doubleclick Inc. phát hành năm 1999. Các kỳ phiếu chuyển đổi này trả 47,50 đô la tiền lai 
một nam và mỗi kỳ phiếu được chuyển đổi thành 24,24 cổ phần loại cổ phiếu thường của công ty, 
tức là "tỷ số chuyển đổi" bằng 24,24. Tại thời điểm cuối năm 2002, cổ phiếu của Doubleclick_có 
giá là 5,66 đô la trên một cổ phiếu, mang lại cho mỗi trái phiếu một "giá trị chuyển đổi" là 137,20 
đô la (5,66 đo la X 2424). Nhưng trái phiếu lại được giao dịch cao gấp khoảng 6 lần mức nói trên, ở 
mức 881,30 đô la, tạo ra một mức "trên giá chuyến đối", tức là phần cao hon giá trị chuyến đối, là 
542%. Neu bạn mua vào tại mức giá đó "thời gian hòa vốn", tức là "giai đoạn hoàn vốn đầu tư" của 
bạn là rất dài (bạn đã trả nhiều hon giá trị chuyến đối của trái phiếu khoảng 750 đô la. Do vậy phải 
mất gần 16 năm trả lãi 47,50 đô la mỗi năm thì bạn mới có thế "thu lại" được khoản tiền trên giá 
chuyển đổi đó). Do mỗi một trái phiếu Doubleclick chỉ chuyển đổi được hon 24 cổ phiếu thường 
một chút, cổ phiếu này sẽ phải tăng giá từ 5,66 đô la lên hon 36 đô la nếu muốn quyền chuyển đổi 
trở thành một họp đồng quyền mua thực sự trước khi các trái phiếu đo đáo hạn vào năm 2006. Mức 
sinh lợi cổ phiếu như vậy không thể có được, mà nó nằm trên biên giới của phép màu. Mức lợi tức 
tiền mặt đối với trái phiếu cụ thế này rất hiếm khi có vẻ phù hợp, nếu xét đến việc xác suất xảy ra 
chuyển đổi rat thấp. 

[425] . Cũng giống như nhiều số sách theo dõi khác được trích dần tại Phố Wall, trích dần này 
có tính giả thuyết. Nó cho thấy mức sinh lợi mà bạn có thế kiếm được tại một quỹ chỉ số ảo sở hữu 
tất cả các trái phiếu chuyến đổi quan trọng. Nó không bao gồm bất kỳ phí quan lý hoặc chi phí giao 
dịch nào (là khá lớn đối với các chứng khoán chuyến đổi). Trong thế giới thực, mức sinh lợi của bạn 
sè phải thấp hon vào khoảng 2 điẽm phần trăm. 

[426] . Tuy nhiên, hầu hết các trái phiếu chuyển đổi có thứ hạng thấp hon so với nợ dài hạn và 
các khoản vay ngân hàng, do vậy, trong một vụ phá sản, những người giữ các trái phiếu chuyến đổi 
không có quyền ưu tiên trước nhất đối với cấc tài sản của công ty. Và mặc dù chúng không đến mức 
rủi ro như các trái phiếu rếc có tỷ suất lợi nhuận cao, nhiều trái phiếu chuyến đối hiện vẫn được phát 
hành bởi các công ty có xếp hạng tín dụng dưới mức tiêu chuấn. Cuối cùng, một phần khá lớn của 
thị trường trái phiếu chuyến đối được các quỹ phòng vệ nắm giữ mà các giao dịch theo kiểu bắn 
nhanh của họ có thế làm tăng thêm sự biến động về giá. 


442 



[427] . Đe có thêm chi tiết, hãy xem www.fidelity.com , www.vanguard.com và 
www.morningstar.com . Nhà đầu tư thông minh sẽ không bao giờ mua một quỳ trái phiếu chuyển 
đối với chi phí hoạt động hàng năm vượt quá 1,0%. 

[428] . Thế giới tài chính đã bị "chấn động" như thế nào bởi vụ phá sản của Penn Central, được 
nộp đon vào những ngày cuối tuần 20-21 tháng 6/1970? Giá giao dịch đóng cửa đối với chứng 
kh oản của Penn Central vào ngày thứ sáu 19/6/1970 là 1 1,25 đô la trên một cổ phiếu - khó có thế 
xem là giá của một công ty đang chuẩn bị từ bỏ kinh doanh. Trong thời gian gần đây hon, các 
chứng khoán kiếu như Enron và WorldCom cũng được bán ở mức tuông đối cao ngay trước khi các 
công ty đó nộp đon xin bảo hộ phá sản. 

[429] . Penn Central là sản phấm của một vụ sát nhập, được tuyên bố vào năm 1966, giữa 
Pennsylvania Railroad và New York Central Railroad. 

[430] . Loại trò ảo thuật kế toán này, trong đó lợi nhuận được báo cáo như thể là các chi phí "bất 
thường" hoặc "khác thường" hoặc "không định kỳ" không có ảnh hưởng gì, được liệu trước là dựa 
vào các thông báo tài chính "dự toán theo lệ" đã trở thành phố biến vào cuối những năm 1990 (xem 
bình luận về chuông 12). 

[431] . 'Tỷ lệ vận chuyến" (transpotation ratio) của một công ty đường sắt (ngày nay thường 
được gọi là tỷ lệ hoạt động [operating ratio]) đo lường chi phí vận hành các đoàn tàu trên tống 
doanh thu của công ty đường sắt. Tỷ lệ này càng cao thì hiệu quả của công ty đường sắt cang thắp. 
Ngày nay, một ty lệ 70% thậm chí cũng được xem la tuyệt vời. 

[432] . Hãy xem, chang hạn, bài viết " Sáu lá cờ trên nửa cột buồm" của Tiến sĩ A. J. Briloff, 
trong Barron's, ngày 1 1/1/1971. (Chú thích của tác giả). 

[433] . Ngày nay, Penn Central là một kỷ niệm phai mờ. Năm 1976, công ty được hấp thụ vào 
Consolidated Rail Corp. (Conrail), một công ty cổ phần khống chế được chính phủ Liên bang cấp 
vốn đã cứu trợ nhiều công ty đường sắt bị thua lồ khác. Conrail đã bán các cổ phiếu của mình ra 
công chúng vào năm 1987, và vào năm 1997 đã bị đồng thâu tom bởi hai công ty là CSX Corp. và 
Noríòlk Southern Corp. 

[434] . Ling-Temco-Vought Inc. được thành lập năm 1955 bởi James Joseph Ling, một nhà 
thầu điện, người đã bán 1 triệu đô la giá trị cố phiếu đầu tiên của mình ra công chúng bằng cách trở 
thành ngân hàng đầu tư của chính mình, tung ra các bản cáo bạch của mình từ một cái quầy đặt tại 
Hội chợ bang Texas. Thành công của ông trong vụ này đã dần ông đến việc mua lại hàng tá công ty 
khác nhau, hầu như là luôn sử dụng chứng khoán của LTV đế trả cho việc mua các công ty đó. LTV 
càng tiếp quản nhiều công ty thì giá chứng khoán của nó càng lên cao; giá chứng khoán của nó càng 
lên cao thì nó càng có khả năng tiếp quản nhiều công ty thêm nữa. Cho đến cuối năm 1969, LTV là 
công ty lớn thứ 14 trong danh sách Lortune 500 công ty lớn nhất nước Mỹ. Và khi đó, như Graham 
đã cho thấy, toàn bộ ngôi nhả bằng bìa đã sụp đổ (LTV Corp., hiện chỉ còn là một nhả sản xuất 
thép, đã kết thúc với việc tìm kiếm bảo hộ phá sản vào năm 2000). Các công ty tăng trương từ đầu 
thông qua các thâu tóm được gọi là "những kẻ thâu tóm hàng loạt" - và không phải là ngẫu nhiên có 
sự tương tự với cụm từ "những kẻ giết người hàng loạt". Như trường hợp của LTV đa cho thấyT 
những kẻ thâu tóm hàng loạt hầu như luôn đế lại những chết chóc và tàn phá tài chính trên đường đi 
của chúng. Các nhà đầu tư nào hiểu được bài học này của Graham hẳn là sè tránh được các con 
cưng của những năm 1990 như Conseco, Tyco, and WorldCom. 


443 


[435] . Thứ truyền thống đế tiện giấu tình cảnh lợi nhuận thực sự của công ty dưới cái vỏ các 
chi phí tái cấu trúc hiện vẫn còn tồn tại vào thời của chúng ta. 

Việc chồng chất mọi chi phí có thế có vào trong một năm đôi khi được gọi là phưong pháp kế 
toán "bồn tắm lớn" hoặc "chậu rửa nhà bếp . Các mánh khóe số sách kế toán này cho phép các công 
ty dề dàng tạo ra một sự thể hiện về sự tang trưởng biểu kiên trong năm tiếp theo - song nhà đầu tư 
không được nhầm lần điều đó với tình trạng sức khỏe thực sự của doanh nghiệp. 

[436] . 'Tài sản chiết khấu trái phiếu" ("bond-discount asset") dường như có nghĩa là LTV đã 
mua vào một số trái phiếu dưới mức mệnh giá và đã xử lý khoản chiết khấu đó như một tài sản, dựa 
trên lập luận là các trái phiếu cuối cùng có thế được bán ngang mệnh giá. Graham đã giễu cợt điều 
này, bởi hiếm khi có the có cách nào đế biết được giá thị trường của trái phiếu sẽ là bao nhiêu tại 
một thời điểm nhất định trong tuông lai. Neu như các trái phiếu chỉ có thế bán được ở mức giá dưới 
mệnh giá, thì "tài sản có" này trong thực tế lại trở thành "tài sản nợ". 

[437] . Chúng ta chỉ có thế hình dung là Graham sẽ nghĩ thế nào về trường hợp các doanh 
nghiệp ngân hang đầu tư đã đưa chứng khoán của IntbSpace, Inc. ra công chúng vào tháng 12/1998. 
Chứng khoán đó (được điều chỉnh đối với các chia tách sau đó) mở cửa cho giao dịch ở mức 3 1,25 
đô la, đạt đỉnh 1305,32 đô la trên một cổ phiếu vào tháng 3/2000, và kết thúc năm 2002 ở mức huy 
hoàng 8,45 đô la trên một cố phiếu. 

[438] . Graham chắc có lẽ sẽ không thất vọng, mặc dù chắc hắn là sẽ không ngạc nhiên, khi thấy 
các ngân hàng thưong mại đã thường xuyên hồ trợ cho "các cuộc mở rộng bấp bênh". Enron và 
Worldcom, hai trong số các vụ sụp đố lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp, đã từng được hồ trợ và 
tiếp tay bằng hàng tỷ đo la tiền vay ngân hàng. 

[439] . Vào tháng 6/1972 (chỉ ngay khi Graham vừa hoàn thành chuông này), một chánh tòa án 
hên bang đã thấy rằng Chủ tịch của NVF Victor Posner đã chuyển một cách không thích họp tài sản 
trong quỹ hưu Sharon Steel "để hồ trợ cho các công ty chi nhánh trong việc thâu tóm các công ty 
khác". Vào năm 1977, Uy ban chứng khoán và Giao dịch Mỳ đã đưa ra một lệnh cấm vĩnh viền đối 
với Posner, NVF và Sharon Steel nhằm ngăn cản họ trong tuông lai vi phạm các đạo luật của Liên 
bang về chống gian lận chứng khoán, ủy ban này đã khắng định là Posner và gia đình của ông đã 
kiếm được một cách không phù họp, Sharon đã phóng đại lợi nhuận trước thuế của Sharon lên thêm 
13,9 triệu đô la, đã ghi số sai lượng tồn kho, và đã "dịch chuyến lợi nhuận và chi phí từ một năm 
này sang một năm khác". Sharon Steel, được Graham chọn ra bằng con mắt lạnh lùng và hoài nghi 
của ông, đã trở nên nổi tiếng trong những kẻ thích đùa cợt ở Phố Wall với biệt danh "Chia nhau và 
Ăn trộm" (choi chữ tiếng Anh "Share and Steal", nhại tên Sharon Steel). Sau này Posner là lực 
lượng chủ yếu trong làn sóng mua lại bằng đòn bấy tài chính và các vụ thâu tóm không thân thiện 
đã quét qua nước Mỹ vào những năm 1980, khi ông trở thành khách hàng chính đối với các trái 
phiếu rác được bao tiêu bởi Drexel Burnham Lambert. 

[440] . Nguyên văn: the tail-wagging-dog nature, ngụ ý nhóm thiếu số chi phối nhóm đa số, 
hoặc cái ít hon quyết định cái bao quát hon. (Chú thích của người dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 

[441] . "Nhân tố pha loãng lớn" có thế được kích hoạt khi các nhàn viên của NVF thực hiện các 
quyền của mình theo chứng chỉ đế mua cổ phiếu thường. Khi đó, công ty này sè buộc phải phát 
hành thêm nhiều cổ phieu nữa, và lợi tức ròng của nó có thể bị chia sẻ cho một số lượng lớn hon 
nhiều của cổ phiếu đang lưu hành. 


444 



[442] . Jackie Williams thành lập AAA Enterprises vào năm 1958. Trong ngày giao dịch đầu 
tiên của mình, chứng khoán của công ty này đã tăng giá 56% vọt lên mức đóng cửa là 20,25 đo la. 
Sau đó Williams đã tuyên bố là mỗi tháng AAA sẽ đua ra một khái niệm nhuợng quyền kinh doanh 
mới (nếu mọi nguời có thế buớc vào ngôi nhà lưu động đế nhận được tờ khai thuế thu nhập của họ 
được thực hiện bởi "Ngài Thuế của nước Mỹ" thì hãy thử tưởng tượng xem còn những gì khác mà 
họ có thế làm bên trọng cái toa moóc đo!). Song AAA đã cạn cả thời gian lần tiền bạc trước cả khi 
Williams cạn ý tưởng. Lịch sử của AAA Enterprises là sự hồi tưởng về bản anh hùng ca của một 
công ty sau này với một ban lãnh đạo đầy sức lôi cuốn và số tài sản rất ít ỏi: zzzz Best đã đạt được 
giá trị thị trường chứng khoán vào khoảng 200 triệu đô la vào cuối những năm 1980, mặc dù việc 
kinh doanh máy hút bụi công nghiệp mà nó nhắm đến không có gì hon chỉ là một cái điện thoại và 
một văn phòng đi thuê được điều hành bởi một anh chàng tuối teen tên là Barry Minkow. zzzz 
Best đã tan võ còn Minkow thì vào tù. Thậm chí ngay khi bạn đang đọc dòng này, một công ty 
tưong tự khác đang được hình thành và một thế hệ "các nhà đầu tư " sẽ lại được cho đi tàu lượn, 
song không ai đã đọc Graham lại bước lên tàu lượn đó. 

[443] . Trong bài tho "Abou-Ben-Adhem" của nhà tho trữ tình người Anh Leigh Hunt (1784- 
1859), một người Hồi giáo chất phác nhìn thấy một thiên thần đang viết "tên của những ai yêu mến 
Đức Chúa Trời" vào một cuốn sách bằng vàng. Kh i thiên thần nói với Abou rằng tên của anh ta 
không nằm trong số đó Abou nói: Tôi cầu xin ngài khi đó, hãy viết tên tôi như một người yêu mến 
đồng loại của mình". Đêm hôm sau, thiên thần quay trở lại đế cho Abou xem cuốn sách, trong đó 
bây giờ có "tên của Ben- Adhem dần đầu tất cả các tên khác". 

[444] . Bằng cách mua vào nhiều hon cố phiếu thường tại mức giá cao hon giá trị số sách của nó 
công chúng đầu tư đã làm tăng giá trị vốn cố đông trên một cố phiếu của AAA. Song các nhà đầu tư 
đã chỉ tự kéo mình lên cao bằng các nồ lực của chính họ, bởi vì hầu hết sự tăng vốn cố đông là đến 
từ sự mong muốn của chính công chúng trả giá cao cho chứng khoán đó. 

[445] . Quan điểm của Graham là các ngân hàng đầu tư không có quyền được nhận sự khen 
ngợi đối với lợi nhuận mà một chứng khoán nóng có the tạo ra ngay sau khi nó được phát hành ra 
công chúng lần đầu (IPO), trừ phi họ cung muốn nhận sự buộc tọi về diễn biến hoạt động của chứng 
khoán trong dài hạn hon. Nhiều vụ phát hành lần đầu ra công chúng của Internet đã tăng 1.000% 
hoặc hon nữa trong năm 1999 và đầu năm 2000, hầu hết trong số đó đa mất hon 95% trong ba năm 
tiếp sau đó. Làm sao mà một số lợi nhuận ban đầu kiếm được bởi một số ít nhà đầu tư có thế biện 
minh được cho sự tàn phá to lớn về tài sản mà hàng triệu người đến sau phải chịu? Nhiều phát hành 
lần đầu ra công chúng trên thực tế đã được cố tình định giá thấp để "sản xuất" ra lợi nhuận ngay lập 
tức nhằm lôi kéo sự chú ý cho lần phát hành tiếp theo. 

[446] . Bốn câu đầu tiên trong đoạn văn của Graham có thế được xem như tấm mộ chí chính 
thức cho bong bóng Internet và viễn thông bị vỡ vào đầu năm 2000. Cũng giống như lời cảnh báo 
của Tống Y sĩ Hoa Kỳ ghi trên bao thuốc lá không ngăn được bất kỳ ai khỏi châm thuốc hút, chang 
có cải cách nào về chức năng điều tiết ngắn được các nhà đầu tư sử dụng quá mức lòng tham của 
chính họ bao giờ. (Ngay cả chế độ cộng sản cũng không thế đưa các bong bóng ra ngoài vòng pháp 
luạt, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã vọt lên đến 101,7% trong nửa đầu năm 1999, sau đó thì 
sụp đổ). Các ngân hàng đầu tư cũng chưa bao giờ có thế tẩy sạch được toàn bộ sự thúc ép chính 
mình bán ra bất kỳ chứng khoán nào ở bất kỳ mức giá nào mà thị trường sê phải chấp nhận. Cái 
vòng Ilian quấn này chỉ có thế bị phá vỡ bởi một nhà đạu tư và một nhà tư vấn tài chính tại mỗi thời 


445 



điểm. Nắm vững các nguyên tắc của Graham (đặc biệt hãy xem các chương 1, 8 và 20) là cách tốt 
nhất để bắt đầu. 

[447] . Tài liệu này, cũng giống như tất cả các bản báo cáo tài chính kh ác được trích dẫn trong 
chương này, có sẵn cho công chúng qua cơ sở dữ liệu của EDGAR tại www.SGC.gov . 

[448] . Sự chết yểu của vụ thâu tóm Chromatis được phân tích trong The Financial Times (Thời 
báo tài chính), số ra ngày 29/8/2001, trang 1 và số ra 1/9-2/ 9/2001, trang XXIII. 

[449] . Imelda Marcos: cựu đệ nhất phu nhân Philippines, nối tiếng về mua sắm xa hoa. (Chú 
thích của người dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 

[450] . Khi hạch toán cho các vụ thâu tóm, việc chất đống lên WOOPIPRAD đã cho phép Tyco 
giảm được phần của giá mua vào được phân bố cho đặc quyền kế nghiệp. Do WOOPIPRAD có thể 
được chi trả trước, trong khi đặc quyền kế nghiệp (theo các quy định về kế toán có hiệu lực khi đó) 
phải được gạch số trong một giai đoạn kéo dài nhiều năm, thủ đoạn này cho phép Tyco giảm thiểu 
được tác động của chi phí về đặc quyền kế nghiệp đối với lợi nhuận tương lai của nó. 

[451] . Trong năm 2002, cựu Tổng giám đốc của Tyco là L. Dennis Kozlowski đã bị các các cơ 
quan pháp luật của bang và Liên bang buộc tội gian lận thuế thu nhập và chuyến một cách không 
thích họp các tài sản doanh nghiệp của Tyco cho cá nhân ông ta sử dụng, trong đó có việc chiếm 
đoạt 15.000 đô la để mua một cái giá cắm ô và 6.000 đô la để mua một cái màn che bồn tắm. 
Kozlowski phủ nhận tất cả các lời buộc tội. 

[452] . Tiết lộ: Jason Zweig là một nhân viên của Time Inc., trước đây là một bộ phận của 
Time Warner và nay là một đơn vị thuộc AOL Time Warner Inc. 

[453] . Bản cáo bạch của eToys có bìa gấp vẽ một tranh biếm họa độc đáo về con lọư răng ống 
Arthur, theo phong cách truyện tranh cho thấy là mua đồ chơi tại eBay sẽ dề dang hoư bao nhiêu so 
với tại các cửa hàng truyền thống. Như nhà phân tích Gail Bronson từ IPO Monitor (Giám sát phát 
hành lần đầu ra công chúng) đã nói với hãng thông tấn Associated Press vào ngày mà eToys phát 
hành chứng khoán, "eToys đã xử ly một cách rat, rất thông minh sự phát triển của công ty vào năm 
ngoái và đã định vị bản thân mình như là một trung tâm internet trẻ em". Bronson nói thêm: "Chìa 
khóa của một vụ phát hành lần đầu ra công chúng thành công, đặc biệt là một phát hành chấm com, 
là tiếp thị tốt và thương hiệu tốt". Bronson đã đúng một phần: chìa khóa của vụ phát hành lần đầu ra 
công chúng thành công, đó là đối với công ty phát hành và các nhà ngân hàng. Rất không may, đối 
với các nhà đầu tư thì chìa khóa của một phát hành thành công là lợi nhuận, cái mà eToys không có. 

[454] . Ở đây Graham mô tả Real Estate Investment Trust (Quỹ ủy thác đầu tư bất động sản), bị 
mua bởi San Francisco Real Estate Investors năm 1983 với 50 đô la trên một cổ phiếu. Đoạn tiếp 
theo mô tả Realty Equities Corp. của New York. 

[455] . Diễn viên Paul Newman đã từng là cổ đông chính của Realty Equities Corp. của New 
York trong một thời gian ngắn sau khi ong ta mua công ty sản xuất phim của mình là Kayos, Inc., 
vào năm 1969. 

[456] . Graham, một người đọc thơ ca một cách háo hức, trích dần bài "Khúc bi thương viết tại 
một nghĩa địa làng quê" của Thomas Gray. 


446 


[457] . REC đã bị loại kh ỏi danh sách niêm yết tại sở Giao dich Chứng khoán Mỹ vào tháng 
9/1973. Năm 1974, ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỳ đã kiện các kế toán của REC về tội gian 
lận. Người sáng lập REC là Morris Karp sau này đã nhận một tội danh chiếm đoạt nghiêm trọng. 
Trong những năm 1974- 1975, khoản nợ cực lớn mà Graham phê phán đã dẫn đến cuộc khủng 
hoảng tài chính tại các ngân hàng lớn, trong đó có Chase Manhattan, những ngân hàng đã cho các 
quỹ ủy thác bất động sản hung hăng nhất vay số tiền lớn. 

[458] . Graham dùng từ "khối lượng" ("volume") đế chỉ doanh số hay doanh thu - tống số tiền 
(đô la) thu từ kinh doanh của mỗi công ty. 

[459] . "Hậu thuẫn bằng tài sản" ("asset backing") và giá trị sổ sách (book value) là các từ đồng 
nghĩa. 

cố phiếu giá trị (value stock) mà ông đã phân tích trong chuông 15 (xem trang 433). Từ sau khi 
Graham hoàn thành các nghiên cứu của ông, một số lớn các công trình học thuật đã khẳng định là 
các cố phiếu giá trị đã cho kết quả tốt hon là các cổ phiếu tăng trưởng trong các giai đoạn dài. (Phần 
lớn các nghiên cứu tot nhất trong lĩnh vực tài chính hiện đại đon giản là cung cấp một khắng định 
độc lập về điều mà Graham đã thể hiện từ nhiều thập kỷ trước đó). Chang hạn, xem James L. Davis, 
Eugene F. Fama, và Kenneth R. French, "Các đặc trưng, hiệp phưong sai và mức sinh lợi trung 
bình: 1929-1997", tại http://papers.ssm.com . 

[461] . Air Products and Chemicals, Inc. hiện vẫn còn tồn tại như một chứng khoán được giao 
dịch đại chúng và được đưa vào chỉ số Standard & Poor's 500. Air Reduction Co. trở thành một 
công ty con bị sở hữu hoàn toàn của Tập đoàn BOC (khi đó có tên là British Oxygen) vào năm 
1978. 

[462] . Bạn có thế xác định mức lợi nhuận, được đo bằng tỷ suất lợi nhuận trên doanh số và tỷ 
suất lợi nhuận trên vốn, bằng cách tham khảo đến phần 'Tỷ số" của bảng 18-3. "Lợi nhuận 
ròng/doanh số" đo tỷ suất lợi nhuận trên doanh số, "Lợi tức/giá trị sổ sách" đo tỷ suất lợi nhuận trên 
vốn. 


[463] . American Home Products Co. ngày nay đã được biết đến với tên gọi Wyeth, chứng 
khoán này được đưa vào chỉ số 500 chứng khoán của Standard & Poor's. American Hospital Supply 
bị Baxter Corp. mua lại năm 1985. 

[464] . "Gần gấp 30 lần" được thể hiện bằng con số 2920% trong mục "Giá/giá trị sổ sách" của 
phần Các tỷ số trong bảng 18-4. Graham chắc hắn sẽ lắc đầu ngạc nhiên vao giai đoạn cuối năm 
1999 và đầu năm 2000 khi mà nhiều công ty công nghệ cao đã bán với giá gấp hàng trăm lần giá trị 
tài sản của họ (xem bình luận về chuông này). Nói đến việc "hầu như chưa bao giờ được nghe thấy 
trong biên niên sử các cuộc định giá nghjem túc của thị trường chứng khoán", H & R Block vẫn tồn 
tại như một công ty được giao dịch đại chúng, trong khi đó Blue Bell đã bị biến thành công ty gọi 
vốn hẹp vào năm 1984 với giá 47,50 đô la trên một cổ phieu. 

[465] . Bạn đọc sẽ nhớ lại từ trang 485 ở trên là AA Enterprises đã thử tìm cách gia nhập lĩnh 
vực kinh doanh này, song đã nhanh chóng thất bại. (Chú thích của tác giả), ở đây Graham đã đưa ra 
một kết luận uyên thâm và đầy nghịch lý: một công ty càng làm ra nhiều tiền thì càng dễ phải đối 
mặt với sự cạnh tranh mới, bởi vì tỷ suất lợi nhuận cao đưa ra một tín hiệu rõ ràng rằng đồng tiền có 
thể kiếm được dễ dàng. Cạnh tranh mới, đến lượt nó sẽ dần đến giá thấp hon và lợi nhuận ít hon. 


447 


Điếm cốt yếu này đã bị những người quá nhiệt thành mua chứng khoán Internet bỏ qua. Những 
người đó đã tin rằng kẻ thắng ban đầu dề duy trì được lợi thế của họ mãi mãi. 

[466] . Graham cảnh báo bạn đọc về một dạng "lừa đảo của người đánh bạc", theo đó các nhà 
đầu tư tin là một chứng khoán được định giá quá cao sẽ phải hạ giá đơn giản chỉ vì nó được định giá 
quá cao. Cũng giống như đồng xu chắc sẽ không thế nào cứ ngửa đúng một mặt khi rơi xuống đất 9 
lần liên tiếp, một chứng khoán (hay thị trường chứng khoán!) được định giá quá cao có thể vẫn nằm 
ở mức định giá cao đó trong một thời gian lâu đến mức đáng ngạc nhiên. Điều đó làm cho việc bán 
khống, tức là đánh cược rằng các chứng khoán sẽ hạ giá, là quá rủi ro đối với những người trần mắt 
thịt. 

[467] . International Harvester là công ty thừa kế McConnick Harvesting Machine Co., nhà sản 
xuất máy gặt McCormick đã từng giúp biến các bang mien Trung Tây nước Mỳ thành ro bánh mì 
của thế giới". Song International Harvester đã rơi vào những thời điểm khó khăn trong những năm 
1970 và năm 1985 nên đã bán phần kinh doanh máy nông nghiệp của mình cho Tenneco. Sau khi 
đối tên thanh Navistar, công ty còn lại đã bị tống cố ra khỏi Dow vào năm 1991 (mặc dù nó vẫn là 
thành viên của chỉ số s&p 500). International Flavors & Fragrances, cũng là thành viên của s&p 
500, có tống giá trị thị trường chứng khoán là 3 tỷ đô la vào đầu năm 2003, so với 1,6 tỷ đô la của 
Navistar. 

[468] . Đe biết thêm tư tưởng của Graham về tính tích cực của cổ đông, hãy xem bình luận về 
chương 19. Bằng cách phê phán Harvester đã từ chối tối đa hóa lợi ích của cố đông, Graham đã tiên 
đoán đúng một cách lạ thường về hành vi của ban lãnh đạo tương lai của công ty này. Vào năm 
2001, đa số cổ đông đã biếu quyết đế gạt bỏ các hạn chế của Navistar đối với các vụ trả giá thâu 
tóm từ bên ngoài đế kiểm soát công ty - song ban giám đốc đã từ chối thực hiện các nguyện vọng 
của cố đông. Điều đáng lưu ý là xu hướng phản dân chủ trong văn hóa của một số công ty có thế 
diễn ra trong hàng chục năm. 

[469] . McGraw-Hill vẫn là một công ty được giao dịch đại chúng và sở hữu, ngoài những hoạt 
động khác của nó tạp chí BusinessWeek và Standard & Poor's Corp. 

Còn McGraw Edison ngày nay là một bộ phận của Cooper Industries. 

[470] . Trong "cuộc sụp đố tháng 5/1970" mà Graham đã nêu, thị trường chứng khoán Mỳ mất 
5,5%. Từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 6/1970, chỉ số s&p 500 mất 19% giá trị của nó, một trong 
những tỷ suất lợi nhuận của ba tháng tồi tệ nhất ghi nhận được trong lịch sử. 

[471] . National Presto hiện vẫn còn là công ty được giao dịch đại chúng. National General bị 
mua lại trong năm 1974 bởi một công ty tố họp gây nhiều tranh cãi khác là American Financial 
Group, một doanh nghiệp vào các thời điểm khác nhau có quyền lợi trong các lĩnh vực truyền hình 
cáp, ngân hàng, bất động sản, quỹ đầu tư tương hồ bảo hiểm và chuối. AFG cũng là nơi yên nghỉ 
cuối cùng của một số tài sản của công ty Penn Central Corp. (xem chương 17). 

[472] . Whiting Corp. kết cục đã trở thành một công ty phụ thuộc của Wheelabrator-Frye song 
bị thâu tóm thành một công ty gọi vốn hẹp năm 1983. Willcox & Gibbs hiện được sở hữu bởi Group 
Rexel, một nhà sản xuất thiết bị điện và là một bộ phận của Tập đoàn Pinault-Printemps-Redoute 
của Pháp. Các cố phiếu của Rexel được giao dịch tại sở Giao dịch chứng khoán Paris. 


448 



[473] . Bạn hãy tự hỏi mình xem là chứng khoán của công ty nào có lẽ sẽ tăng giá hon nữa: một 
công ty đã tìm ra thuốc chữa được một bệnh ung thư hiếm thấy, hay là một công ty đã tìm ra một 
cách mới đế xử lý một loại rác thông thường. Thuốc chữa ung thư nghe có vẻ là lý thú hon đối với 
hầu hết các nhà đầu tư, song một cách thức mới đế loại bỏ rác thải chắc hắn sẽ làm ra nhiều tiền 
hon. Hãy xem Paul Slovic, Melissa Finucane, Ellen Peters, và Donald G. MacGregor, Jác động 
nghiệm suy" ("The Affect Heuristic"), trong sách của Thomas Gilovich, Dale Griffin, và Daniel 
Kahneman (biên soạn) Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive ludgment (Nghiệm suy 
và thiên kiến: Tâm lý học suy đoán trực giác) (Cambridge University Press, New York, 2002), trang 
397-470, và Donald G. MacGregor, "Hình tượng và suy đoán tài chính", The Joumal of Psychology 
and Financial Markets (Tạp chí Tâm lý và Thị trường Tài chính), tập 3, số 1,2002, trang 15-22. 

[474] . "Những kẻ thâu tóm hàng loạt", tăng trưởng chủ yếu bằng cách mua các công ty khác, 
hầu như luôn luôn gặp một kết cục tồi tệ ở Phố Wall. Hãy xem bình luận về chuông 17 để có một 
phân tích dài hon. 

[475] . Jeremy Siegel, "Các chứng khoán công nghệ vốn lớn là sự đánh cuộc của kẻ khờ khạo", 
Wall Street journal, ngày 14/3/2000 (cũng có thế tìm thấy tại www .jeremysiegel.com). 

[476] . Chứng khoán của Yahoo! được chia tách một đổi hai vào tháng 2/2000; giá của cố phiếu 
được nêu ở đây là chưa điều chỉnh cho chia tách đó nhằm thế hiện được các mức mà chứng khoán 
này được thực sự giao dịch. Song tỷ suất phần trăm lợi nhuận và giá trị thị trường của Yahoo!, như 
được trích dần ở đây, có phản ảnh sự chia tách đó. 

[477] . Có tính đến tác động của các thâu tóm, doanh thu của Yahoo! là 464 triệu đô la. Graham 
đã phê phán các tỷ số P/E cao (ngoài các điểm khác ra) trong các chuông 7 và 1 1 . 

[478] . Yum! khi đó được biết đến như là Tricon Global Restaurants, Inc. (công ty Các tiệm ăn 
toàn thế giới Tricon), mặc dù ký hiệu bảng điện chứng khoán của nó là YUM. Công ty này đã chính 
thức đối tên là Yum! Brands, Inc. vào tháng 5/2002. 

[479] . Xem "Tống giám đốc điều hành nói" và "Điếm mấu chốt", Money tháng 5/2000, trang 
42-44. 

[480] . Vào đầu năm 2003, giám đốc tài chính (CFO) của Capital One từ chức sau khi các nhà 
điều tiết chứng khoán tiết lộ là họ có the sẽ buộc tội ông về các vi phạm luật chống giao dịch nội 
gián. 

[481] . Đe có cái nhìn sâu hon về sự kiện kỳ lạ này, xin hãy xem Owen A. Lamont và Richard 
H. Thaler, "Liệu thị trường có thế cộng và trừ không?", Co quan Nghiên cứu kinh tế quốc gia, bài 
viết số 8302, tại trang www.nber.org /papers/w8302. 

[482] . CMGI bắt đầu cuộc đời doanh nghiệp với tư cách là College Marketing Group (Tập 
đoàn tiếp thị đại học), một công ty bán các thông tin về các giáo sư và các khóa học đại học cho các 
nhà xuất bản học thuật - một ngành kinh doanh có sự tưong tự mờ nhạt song đáng lo ngại như là 
National Student Marketing (Công ty Tiếp thị sinh viên quốc gia) mà Graham đã phân tích ở trang 
263. 


[483]. Choi chữ tiếng Anh, red hot (nóng đỏ) đối với tên công ty là Red Hat. (Chú thích của 
người dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 


449 



[484] . Tất cả giá chứng khoán của Red Hat đã được điều chỉnh vì chia tách chứng khoán một 
đối lấy hai của công ty này vào tháng 1/2000. 

[485] . Trớ trêu thay, 65 năm trước đây Graham đã chọn riêng ra Brown Shoe như là một trong 
những công ty ổn định nhất tại sở Giao dịch Chứng khoán New York. Hãy xem bản in năm 1934 
của cuốn Phân tích chứng khoán, trang 159. 

[486] . Chúng tôi sử dụng khoảng thời gian 9 tháng chỉ vì không thế xác định được các kết quả 
12 tháng của Red Hat từ các báo cáo tài chính của công ty này mà không bao gồm cả kết quả của 
các vụ mua công ty. 

[487] . Choi chữ tiếng Anh, red ink (nghĩa đen là mực đỏ) chỉ sự thua lỗ, thâm hụt. (Chú thích 
của người dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 

[488] . Trớ trêu thay, các vụ thâu tóm bắt đầu cạn dần chang bao lâu sau khi lần xuất bản được 
chỉnh lý cuối cùng của Graham xuất hiện và những năm 1970 và đầu những năm 1980 đánh dấu 
một điểm thấp tuyệt đối về tính hiệu quả công nghiệp của nước Mỳ hiện đại. Xe ô tô con là những 
"đồ khuyết tật", máy thu hình và đài phát thanh liên tục phải sửa chữa, và ban giám đốc của nhiều 
công ty niêm yết đại chúng đã phớt lờ cả quyền lợi hiện tại của các cổ đông bên ngoài của họ lần 
các triển vọng tuông lai của chính các doanh nghiệp của họ. Tất cả điều đó bắt đầu thay đối vào 
năm 1984, khi nhà kỉnh doanh dầu mỏ T. Boone Pickens bắt đầu một nồ lực thâu tóm không thân 
thiện công ty Gulf Oil. Chắng bao lâu sau, được tiếp viện bởi tài trợ bằng các trái phiếu rác do 
Drexel Burnham Lambert cung cấp, "những kẻ đột kích doanh nghiệp" đã ngự trị trong khung cảnh 
của nước Mỳ doanh nghiệp, xua đuổi các công ty đã xo cứng từ lâu vào chế độ trị liệu về hiệu quả. 
Mặc dù nhiều công ty tham gia vào việc mua lại và thâu tóm đã bị tàn phá, phần còn lại của nước 
Mỳ doanh nghiệp đã hiện lên vừa gãy gò hon (điều này là tốt) lại vừa tầm thường hon (điều này đôi 
khi là không tốt). 

[489] . Điều trớ trêu mà Graham mô tả ở đây còn tăng mạnh hon trong những năm 1990, khi 
mà hầu như là công ty càng mạnh bao nhiêu thì khả năng nó chi trả cố tức càng ít bấy nhiêu - hoặc 
do các có đông của công ty đó muốn như vậy. 'Tỷ số chi trả" (tức là phần trăm của tỷ lệ lợi nhuận 
ròng mà các công ty chi trả như cổ tức) đẩ tụt từ "60% đến 75%" vào thời Graham xuống 35% đến 
40% vào cuối những năm 1990. 

[490] . Các nghiên cứu phân tích đã cho thấy là trong trường hợp tiêu biếu, một đồng đô la 
được chi trả dưới dạng cố tức có tác động tích cực lên thị trường chứng khoán gấp bốn lần một đồng 
đô la lợi tức không được phân phối. Điếm này được minh họa khá rõ qua nhóm các công ty tiện ích 
công cộng trong một số năm trước 1950. Các phát hành có mức chi trả cố tức thấp được bán ở mức 
hệ số lợi tức thấp, và điều đó cho thấy rằng đó là các món mua vào đặc biệt hấp dần, bởi vì cố tức 
của chúng sau đó đã tăng lên. Ke từ năm 1950, tỷ lệ chi trả đã trở nên đồng đều hon đối với lĩnh vực 
công nghiệp đó. (Chú thích của tác giả). 

[491] . Vào cuối những năm 1990, các công ty công nghệ là những kẻ bảo vệ đặc biệt mạnh mẽ 
quan điểm cho rằng tất cả lợi tức của họ cần phải được "tái đầu tư trở lại doanh nghiệp", noi mà 
chúng có thế tạo ra được mức sinh lời cao hon so với lợi nhuận mà bất kỳ một cố đông bên ngoài 
nào có thế tạo được bằng cách tái đầu tư chính số tiền đó nếu như nó được chi trả cho họ dưới dạng 
cổ tức. Thật không thể tin được, các nhà đầu tư chưa bao giờ đặt dấu hỏi về sự đúng đắn của các 


450 



nguyên lý kẻ cả kiếu "Bố là người biết rõ nhất" này - hoặc thậm chí là nhận thức rằng tiền của công 
ty là thuộc về các cổ đông chứ không phải các giám đốc. Hãy xem bình luận về chương này. 

[492] . Giá chứng khoán của Superior Oil đạt đỉnh ở mức 2. 165 đô la trên một cố phiếu vào 
năm 1959, khi mà công ty trả cố tức 4 đô la trên một cố phiếu. Trong nhiều nam, Superior là chứng 
khoán có giá cao nhất trong danh sách niêm yết tại sở Giao dịch chứng khoán New York. Superior, 
được kiểm soát bởi dòng họ Keck từ Houston, đã bị thâu tóm bởi Mobil Corp. vào năm 1984. 

[493] . Thặng dư lợi tức (eamed surplus): phần lợi tức không chi trả dưới dạng cổ tức mà được 
giữ lại đế kinh doanh hoặc trả nợ, đồng nghĩa với lợi tức giữ lại (retained earnings) hay lợi nhuận 
không phân phối (unappropriated proTit). (Chú thích của người dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 

[494] . Ngày nay, hầu như là tất cả các chia tách chứng khoán được thực hiện bằng cách thay 
đổi giá trị. Trong một chia tách một đổi lấy hai, một cổ phiếu sẽ trở thành hai cổ phiếu, và mỗi cổ 
phiếu được giao dịch ở mức giá bằng một nửa giá của cố phiếu ban đầu, trong một chia tách một đối 
lấy ba, một cổ phiếu sẽ trở thành ba cổ phiếu, và mỗi cổ phiếu được giao dịch ở mức bằng một phần 
ba giá CŨ, và cứ thế. Chỉ trong những trường họp rất hiếm thì mới có một lượng tiền được chuyến 
từ thặng dư lợi tức sang tài khoản vốn", như vào thời của Graham. 

[495] . Quy định số 703 của sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) điều chỉnh việc chia 
tách chứng khoán và cố tức chứng khoán. NYSE hiện nay định rõ là các cố tức chứng khoán lớn 
hơn 25% và nhỏ hơn 100% được coi là các "chia tách chứng khoán một phần". Không giống như 
vào thời của Graham, các cổ tức trả bằng chứng khoán đó ngày nay có thế dần đến yêu cầu kế toán 
của NYSE là lượng tiền của cổ tức phải được vốn hóa từ lợi tức giữ lại. 

[496] . Chính sách này, đã là bất bình thường vào thời của Graham, ngày nay cực kỳ hiếm. Vào 
năm 1936 và sau đó một lần nữa vào năm 1950, gần một nửa số chứng khoán tại NYSE được chi trả 
cái gọi là cố tức đặc biệt. Song cho đến năm 1970, tỷ lệ đó đã giảm xuống dưới 10%, và đến những 
năm 1990 thì thấp hơn 5% nhiều. Xem Harry DeAngelo, Linda DeAngelo, và Douglas J. Skinner, 
"Cố tức đặc biệt và sự tiến hóa của tín hiệu cố tức ", Journal of Financial Economics, tập 57, số 3, 
tháng 9/2000, trang 304-354. Giải thích họp lý nhất về sự sụt giảm này là các nhà quản trị doanh 
nghiệp đã cảm thấy không thoải mái về ý tưởng là các cổ đông có thể suy diễn cổ tức đặc biệt như 
một tín hiệu là lợi nhuận tương lai có thế sẽ thấp. 

[497] . Sự phê phán của giới học thuật về cố tức do Merton Miller và Franco Modigliani dần 
đầu. Bài báo có ảnh hưởng lớn của các ông này là "Chính sách cố tức, tăng trưởng và định giá cố 
phiếu" (1961) đã giúp họ giành được Giải thưởng Nobel về Kinh tế. Miller và Modigliani, về thực 
chất, đã lập luận rằng cố tức là không thích họp, bởi vì một nhà đầu tư sẽ chang cần phải quan tâm 
là liệu lợi nhuận của anh ta đến qua cố tức và giá chứng khoán tăng, hay chỉ qua giá chứng khoán 
ting mà thôi, miền tống lợi nhuận là như nhau trong mỗi trường hợp đó. 

[498] . Lập luận của Graham hiện nay không còn hiệu lực nữa, và các nhà đầu tư ngày nay có 
thế an toàn bỏ qua đoạn này. Các cố đông không còn cần phải lo lang về việc "chia tách" một tờ 
chứng chỉ chứng khoán, bởi vì hầu như tất cả các cổ phiếu hiện nay đều tồn tại dưới dạng điện tử 
chứ không phải dạng giấy. Và khi Graham nói rằng mức tăng 5% về cố tức tiền mặt đối với 100 cố 
phiếu là ít "khả năng xảy ra" hơn so với một cổ tức có định đối với 105 cổ phiếu, một điều chưa rõ 
là làm thế nào ông có thế tính toán được xác suất của khả năng đó. 


451 



[499] . Quyền đăng ký mua (subscription rights), thuờng đuợc biết đến một cách đơn giản là " 
quyền " ("rights"), ngày nay ít đuợc sử dụng hơn so với vào thời của Graham. Quyền này cấp cho 
một cổ đông hiện có quyền đuợc mua các cổ phiếu mới, đôi khi với giá hạ hơn so với giá thị truờng. 
Một cố đông không tham gia vào quyền này thì kết cục là sẽ sở hữu công ty với một tỷ lệ ít hơn. Vì 
vậy, nhu trong truờng họp của bao nhiêu thứ khác cũng mang cái tên là " quyền ", thuờng là có một 
vài sự ép buộc nào đó. Quyền là cái thuờng thấy nhất ngày nay ở các quỹ đóng và các công ty bảo 
hiểm hoạc các công ty cổ phần khống chế khác. 

[500] . Chính quyền của Tổng thống George w. Bush đã đạt đuợc tiến bộ vào đầu năm 2003 về 
việc giảm bớt vấn đề đánh thuế hai lần đối với cổ tức doanh nghiệp, mặc dù vẫn còn quá sớm để 
biết đuợc là cuối cùng các đạo luật trong lĩnh vực này sẽ trở nên hữu ích đến mức độ nào. Một cách 
tiếp cận đẹp đẽ hơn có lẽ sẽ là làm cho các khoản chi trả cổ tức bị khấu trừ thuế cho doanh nghiệp, 
song điều đó không phải là một phần của các luật đuợc đề xuất. 

[501] . Benjamin Graham, Nhà đầu tư thông minh, (Nhà xuất bản Harper và Row, New York, 
1949), trang 217, 219, 240. Graham giải thích việc ông nêu Chúa Jesus như sau: "Trong ít nhất là 
bốn cuộc đàm luận của sách Phúc âm có nêu mối quan hệ cực kỳ quan trọng giữa một người giàu có 
và những kẻ mà ông ta đặt vào vị trí trông coi tài sản của mình. Điều chủ yếu ở đây là những lời mà 
"một nhà phú hộ kia" nói với quản gia hay nhà quản lý của mình đang bị buộc tội là lãng phí tài sản 
của ông ta: "Anh hãy phúc trình về công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không được làm quản 
gia nữa" (Luca 16:2). Các câu khác mà Graham muốn nói đến là Mátthêu, 25:15-28. 

[502] . Benjamin Graham, "Hỏi đáp về mối quan hệ giữa cố đông và ban lãnh đạo", The 
Analysts Joumal, quý 4, năm 1947, trang 62. Graham đã chỉ ra rằng ông đã tiến hành một điều tra 
về 600 nhà phân tích chứng khoán chuyên nghiệp và thấy là trên 95% số đó tin rằng các cố đông có 
quyền yêu cầu điều tra chính thức về các giám đốc mà sự lãnh đạo của họ không cải thiện được giá 
trị của chứng khoán. Graham đã nói thêm một cách lạnh lùng rằng "hành động như vậy hầu chưa 
từng thấy trong thực tế". Điều này, ông nói, "làm nổi rõ khoảng cách lớn giữa cái cần phải xảy ra và 
cái thực sự xảy ra trong moi quan hệ giữa cố đông và ban lãnh đạo". 

[503] . Graham và Dudd, Phân tích chứng khoán (lần xuất bản năm 1934), trang 508. 

[504] . Nhà đầu tư thông minh, lần xuất bản năm 1949, tr.218. 

[505] . Trong lần xuất bản năm 1949, trang 223, Graham bổ sung thêm là có lẽ phải cần có một 
cuộc biếu quyết ủy nhiệm để ủy quyền cho một ủy ban độc lập của các cổ đông bên ngoài lựa chọn 
một "hãng kỳ thuật" đế trình báo cáo của hãng đó cho các cố đông chứ không phải cho ban giám 
đốc. Tuy nhiên, công ty sẽ chịu chi phí của dự án này. Trong số các loại "hang kỹ thuật" mà 
Graham muốn nói đến có các nhà quản lý tiền tệ, các cơ quan xếp hạng và các tổ chức của các nhà 
phân tích chứng khoán. Ngày nay, các nhà đầu tư có thể lựa chọn từ hàng trăm các hãng tư vấn, các 
nhà tư vấn tái cấu trúc, và thành viên của các pháp nhân kiếu như Hiệp hội Quản lý Rủi ro. 

[506] . Các bảng về kết quả biếu quyết của năm 2002 lập bởi Geogeson Shareholder và công ty 
Dịch vụ truyền thông nhà đầu tư của ADP, hai công ty hàng đầu đã gửi các yêu cầu ủy nhiệm đến 
các nhà đầu tư, cho thấy là tỷ lệ trả lời trung bình là từ 80% đến 88% (kế cả các bao cáo ủy nhiệm 
được gửi từ các công ty môi giới chứng khoán thay mặt cho khách hàng của họ; các báo cao ủy 
nhiệm đó được biểu quyết một cách tự động theo hướng có lợi cho ban lãnh đạo trừ phi các khách 
hàng có ý kiến ngược lại). Như vậy những người sở hữu của từ 12% đến 20% của tất cả các cổ 


452 



phiếu đã không biếu quyết về các báo cáo ủy nhiệm. Do các cá nhản chỉ sở hữu 40% các cổ phiếu 
của Mỳ tính theo giá trị thị truờng, và hầu hết các tố chức đầu tu nhu các quỹ luông hưu và các 
công ty bảo hiếm có trách nhiẹm về mặt pháp lý phải biếu quyết về các vấn đề nêu trong báo cáo ủy 
nhiệm, điều đó có nghĩa là gần một nửa các nhà đầu tư cá nhân đã bỏ qua quyền biếu quyết. 

[507] . Lần xuất bản năm 1949, trang 224. 

[508] . Lần xuất bản năm 1949, trang 233. 

[509] . Eugene F. Fama và Kenneth R. French, "Các cố tức đang biến mất: các đặc điểm doanh 
nghiệp đang biến đồi hay xu hướng chi trả đang giảm xuống?", journal of Financial Economics 
(Tạp chí Kinh tế tài chính) tập 60, số 1, tháng 4/2001, trang 343, đặc biệt là bảng 1. Xem thêm 
Elroy Dimson, Paul Marsh, and Mike Staunton, (Triumph of the Optimists) Chiến thắng của những 
người lạc quan (Princeton Univ. Press, Princeton, 2002), trang 158-161. Thật thú vị, tống số tiền cố 
tức được chi trả bởi các chứng khoán Mỳ đã tăng lên kể từ những năm cuối thập kỷ 1970, thậm chí 
cả sau lạm phát - song số lượng các chứng khoán đã chi trả cố tức lại giảm đi khoảng hai phần ba. 
Xem Harry DeAngelo, Einda DeAngelo và Douglas J. Skinner, "Cổ tức có đang biến mất? Tập 
trung cố tức và tăng cường lợi tức", có tại trang web http://papers.ssrn.com. 

[510] . Nguyên văn: dot-bomb, nói lái chữdot-com, tức chấm com. (Chú thích của người dịch và 
Ban biến tập tiếng Việt). 

[5 1 1] . Có lẽ chỉ có Benjamin Franklin, người được kẹ là đã đựng các đồng xu của mình trong 
một cái ví bằng amiăng, đế các đồng xu đó không làm ông cháy túi, mới có thế tránh được vấn đề 
này nếu ông là một giám đốc điều hành. 

[5 12] . Một nghiên cứu của BusinessWeek đã cho thấy là từ năm 1995 đến năm 2001, 61% 
trong số hon 300 vụ sát nhập lớn đã phá hủy tài sản của các cổ đông thuộc công ty thâu tom - một 
tình thế được biết đến như là "tai họa của người chiến thắng" hay "sự hối tiếc của người mua". Và 
các công ty thâu tóm nào sử dụng chứng khoán thay cho tiền mặt đế thanh toán cho vụ giao dịch đã 
cho kết quả hoạt động kém hon các công ty đối thủ của mình đến 8% (David Henry, "Các vụ sát 
nhập: Vì sao hầu hết các vụ lớn không thành công", BusinessWeek, ngày 14/10/2002, trang 60-70). 
Một nghiên cứu học thuật tưong tự đã tìm ra là các vụ thâu tóm các công ty gọi vốn hẹp và các công 
ty con của các công ty giao dịch đại chúng dần đến lợi nhuận chứng khoán tích cực, còn các vụ thâu 
tóm toàn bộ các công ty giao dịch đại chúng lại gây thua lồ cho các cố đông của công ty ngã giá 
mua thắng lợi (Kathleen Fuller, Jeffry Netter, và Mike Stegemoller, 'Tỷ suất lợi nhuận đối với các 
công ty thâu tóm nói với chúng ta điều gì?". The Joumal of Finance, tập 57, số 4. tháng 8/2002, 
trang 1763-1793). 

[513] . Với lãi suất gần ở mức thấp kỷ lục, những núi tiền như vậy cho lợi nhuận thấp tệ hại 
nếu chúng chỉ ngồi yên một chồ. Như Graham đã quả quyết, "Chừng nào mà số tiền thặng dư này 
còn ở lại với công ty thì cố đông bên ngoài sẽ chỉ nhận được rất ít lợi ích từ đó" (Eần xuất bản năm 
1949, trang 232). Thực vậy, tới cuối năm 2002, cân đối tiền mặt của Microsoữ đã phình ra tới 43,4 
tỷ đô la - một bằng chứng rõ rệt cho thấy là công ty này đã không thế tìm được cách sử dụng tốt hon 
đối với số tiền mà công việc kinh doanh của nó đã tạo ra. Như Graham chắc hắn sẽ nói, hoạt động 
kinh doanh của Microsoít là hiệu quả, song việc sử dụng vốn của công ty này không còn tốt nữa. 
Trong một động thái tiến đến việc uon nắn vấn đề này, Microsoít đã tuyên bố vào đầu năm 2003 là 
công ty này sê bắt đầu chi trả cố tức quý một cách đều đặn. 


453 



[5 14] . Robert D. Arnott và Clifford s. Asness, "Điều đáng ngạc nhiên! cố tức cao hơn = Tăng 
trưởng lợi tức cao hơn", Financial Analysts Journal, tháng 1/ tháng 2, năm 2003, trang 70-87. 

[515] . Doron Nissim và Amir Ziv, Thay đối về cố tức và mức độ lợi nhuận tương lai", The 
Joumal of Finance, tập 56, số 6, tháng 12/2001, trang 2111- 2133. Ngay cả các nhà nghiên cứu 
không đồng ý với các phát hiện của Amott - Asness và Nissim -Zivvê lợi nhuận tương lai cũng 
đồng ý là mức tăng về cố tức sẽ dẫn đến mức sinh lợi chứng khoán trong tương lãi cao hơn; xem 
Shlomo Benartzi, Roni Michaely, và Richard Thaler, "Liệu các thay đổi về cổ tức có báo hiệu cho 
tương lai hay quá khứ?", The Joumal of Finance, tập 52, số 3, tháng 7/1997, trang 1007-1034. 

[516] . Các cải cách thuế do Tổng thống George w. Bush để xuất vào đầu năm 2003 có lẽ sẽ 
thay đổi tính chịu thuế của các cố tức, song số phận của đạo luật này vẫn chưa rõ ràng tại thời điếm 
xuất bản cuốn sách này. 

[517] . Xưa nay, các công ty đã áp dụng cách tiếp cận theo lý lẽ lành mạnh thông thường đối 
với việc mua lại các cổ phiếu: giảm cổ phiếu quỹ khi giá chứng khoán lên cao và tăng cố phiếu quỹ 
khi giá xuống thấp. Chẳng hạn sau vụ sụp đổ thị trường chứng khoán ngày 19/10/1987, 400 công ty 
đã tuyên bố các vụ mua lại mới ngay trong vòng có 12 ngày sau đó - trong khi đó chỉ có 107 công ty 
tuyên bố các chương trình mua lại trong khoảng thời gian trước đó trong năm. Xem Murali 
Jagannathan, Clifford p. Stephens, và Michael s. Weisbach, "Sự mềm dẻo về tài chính và sự lựa 
chọn giữa cố tức và mua lại chứng khoán," journal of Financial Economics, tập 57, số 3, tháng 9/ 
2000, trang 362. 

[518] . Các quyền chọn mua được của một công ty dành cho các giám đốc và nhân viên của 
mình là đế cho họ có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ bắt buộc) mua các cố phiếu trong tương lai 
ở một mức giá chiết khấu. Sự chuyển đổi các quyền chọn thành cổ phiếu như vậy được gọi là "thực 
hiện" quyền chọn. Các nhàn viên sau đó có thế bán các cố phiếu đó ở mức giá thị trường và bỏ túi 
khoản chênh lệch như một lợi nhuận. Vì hàng trăm triệu quyền chọn có thế được thực hiện trong 
một năm nào đó, nên công ty sẽ phải tăng cung các cổ phiếu đang lưu hành của mình. Khi đó tong 
lợi nhuận ròng của công ty sẽ phải rải ra trên một so lượng cố phiếu lớn hoư nhieu và làm giảm lợi 
tức trên một cổ phiếu. Do đó công ty đó thường là cảm thấy buộc phải mua lại các cổ phiếu khác để 
xóa bỏ chứng khoán được phát hành cho những người nắm giữ các quyền chọn. Năm 1998, 63,5% 
các giám đốc tài chính đã thừa nhận là việc đối phó với hiện tượng pha loãng cổ phiếu từ các quyền 
chọn là nguyên nhân chủ yếu dần đến việc mua lại các cố phiếu (xem Diễn đàn các giám đốc tài 
chính, "Con đường mua lại", Institutional Investor, tháng 7/ 1998). 

[519] . Một trong những nhân tố chính tạo ra sự thay đổi này là quyết định của ủy ban Chứng 
khoán và Giao dích My trong năm 1982 nhằm nới lỏng bớt các hạn chế trước đây của mình về việc 
mua lại cố phiếu. Xem Gustano Grullon và Romi Michaely, "Cổ tức, mua lại cố phiếu và giả thuyết 
thay thế", The Joumal of Finance, tập 57, số 4, tháng 8/2002, trang 1649-1684. 

[520] . Qua các bài viết của mình, Graham đều yêu cầu là các ban lãnh đạo doanh nghiệp phải 
có nghĩa vụ không chỉ đảm bảo là chứng khoán của họ không bị định giá quá thấp, mà còn đảm bảo 
là chứng khoán đó không bao giờ được định giá quá cao. Như ông viết trong Phân tích chứng khoán 
(lần xuất bản năm 1934, trang 515), "trách nhiệm của các ban lãnh đạo doanh nghiệp phải hành 
động vì quyền lợi của các cố đông của họ bao gồm cả nghĩa vụ phải ngăn chặn - trong khả năng mà 
họ có thế làm được - việc tạo ra hoặc các mức giá cao một cách phi lý hoặc các mức giá thấp một 


454 



cách không chính đáng đối với các chứng khoán của họ." Như vậy, nâng cao giá trị cho cố đông 
không chỉ có nghĩa là không để cho giá chứng khọán xuống quá thấp, mà nó còn có nghĩa là đảm 
bao rằn| giá chứng khoán không tăng cao tới mức không thể biện minh được. Giá như giám đốc của 
các công ty Internet lưu ý đến suy xét uyên thâm đó của Graham ngay từ năm 1999! 

[521] . Điều không thể tin nổi là mặc dù các quyền chọn đã được coi như một chi phí bống lộc 
trên các khoản hoàn thuế của công ty, các hợp đồng đó lại không được tính là chi phí trong thông 
báo về lợi nhuận của các báo cáo tài chính gửi đến các cổ đông. Các nhà đầu tư chỉ có thế hy vọng 
là các cải cách kế toán sẽ làm thay đối thông lệ thực hành kỳ quặc này. 

[522] . Xem George w. Fenn và Nelie Liang, "Chính sách chi trả của doanh nghiệp và các 
khuyến khích về chứng khoán đối với ban lãnh đạo", Joumal of Financial Economics, tập 60, số 1, 
tháng 4/2001, trang 45-72. cố tức làm cho chứng kh oản trở nên ít biến động hon bằng cách tạo ra 
một dòng thu nhập hiện tại đế làm đệm cho các cố đông chống lại các biến động của giá trị thị 
trường. Vài nhà nghiên cứu đã tìm ra là mức độ lợi nhuận trung bình của các công ty có chuông 
trình mua lại chứng khoán (song không chi trả cố tức bằng tiền mặt) ít nhất là biến động gấp đôi so 
với các công ty chi trả cổ tức. Các lợi tức biến động lớn hon ấy nói chung sẽ dẫn đến các giá cổ 
phiếu nấy mạnh hon, làm cho các quyền chọn của các thành viên ban lãnh đạo sẽ có giá trị cao hon 
- bằng cách tạo ra nhiều co hội hon khi mà giá cố phiếu sẽ tạm thời cao hon. Ngày nay, khoảng hai 
phần ba bổng lộc cho các thành viên ban lãnh đạo là dưới dạng quyền chọn và các khoản ban 
thưởng khác không phải tiền mặt, 30 năm trước đây, ít nhất hai phần ba bống lộc là bằng tiền mặt. 

[523] . Báo cáo ủy quyền của Applse Computer Inc. cho cuộc họp hàng năm vào tháng 4 năm 
2001, trang 8 (có thể lấy được tại www.sec.gov) . Khoản tặng quyền chọn và sở hữu cổ phiếu của 
Jobs đã được điều chỉnh cho chia tách cổ phiếu một đối lấy hai. 

[524] . Choi chữ: cân bằng (align) và phỉ báng (malign). 

(Chú thích của người dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 

[525] . Tưong truyền là một ông vua ở phưong Đông có lần giao nhiệm vụ cho các nhà thông 
thái của ông phải nghĩ ra một câu, đã từng được thấy và còn phải đúng và thích họp trong mọi tình 
huống và mọi thời điếm. Họ đã trình lên đức vua những lời sau: “Và cả điều đó rồi cũng sẽ qua đi". 
Câu này thế hiện được biết bao điều! Thật kiềm chế làm sao trong giây phút tự hào! - Thật an ủi làm 
sao giữa tột đỉnh của đau đớn! "Và cả điều đó rồi cũng sẽ qua đi!" Mặc dù vậy, hãy cho phép chúng 
ta hy vọng là điều đó không hoàn toàn đúng" - Abraham Lincoln, Bài nói tại Hội Nông nghiệp bang 
Wisconsin, Mihvaukee, ngày 30/9/1859, trong sách Abraham Lincoln. Các bài phát biểu và bài viết, 
1859-1865 (Thư viện Hoa Kỳ, 1985), tập II, trang 101. 

[526] . "Sức kiếm lời" (eaming power) là thuật ngữ của Graham để chỉ lợi nhuận tiềm năng của 
một công ty, hay, như ông đã viết, là số tiền mà một công ty "có thế kỳ vọng là sẽ kiếm được năm 
này sang năm khác nếu như các điều kiện kinh doanh đang thịnh hành trong giai đoạn đó vẫn tiếp 
tục không thay đổi (Security Analysis [Phân tích chứng khoán], bản năm 1934, trang 354). Một số 
bài giảng của Graham đã nêu rõ ràng rằng ông muốn thuật ngữ này được áp dụng cho các giai đoạn 
năm năm hoặc dài hon. Bạn có thế ước tính một cách khá thô song khá thuận tiện sức kiếm lời trên 
một cổ phiếu của một công ty bằng cách lấy nghịch đảo của tỷ số giá/lợi tức của công ty đó một 
chứng kh oản với tỷ số P/E bằng 1 1 có thể được xem như là có sức kiếm lời 9% (lấy 1 chia cho 11). 
Hiện nay "sức kiếm lời" thường được gọi là "tỷ suất lợi tức" ("earnings yield"). 


455 


[527] . Vấn đề này đã được phân tích một cách kỹ lưỡng trong bình luận về chương 19. 

[528] . Graham đã tóm tắt một cách tao nhã phân tích mà ông nêu trong một bài giảng của mình 
năm 1972: " biên độ an toàn là sự chênh lệch giữa tỷ lệ phần trăm của lợi tức của cố phiếu ở mức 
giá mà bạn trả cho nó và lãi suất của trái phiếu, và biên độ an toàn đó là sự chênh lệch có thế hấp 
thụ được những diễn biến bất lợi. Vào thời điểm ấn bản năm 1965 của cuốn Nhà đầu tư thông minh 
đang được viết, một cổ phiếu tiêu biếu được bán ở mức giá gấp 1 1 lần lợi tức, tạo ra mức sinh lời 
khoảng 9% so với 4 % của trái phiếu. Trong trường hợp đo, bạn có một biên độ an toàn là trên 
100%. Hiện nay (năm 1972), không có sự chênh lệch giữa tỷ lệ lợi tức của cổ phiếu và lãi suất của 
chứng khoán, và tôi nói rằng không có biên độ an toàn... bạn có một biên độ an toàn âm đối với các 
chứng khoán..." Hãy xem "Benjamin Graham: những suy nghĩ về phân tích chứng khoán" (bản ghi 
bài giảng tại Trường Kinh doanh Đại học Đông Bắc bang Missouri, tháng 3/1972), Financial 
History , số 42, tháng 3/1991, trang 9. 

[529] . Đoạn này, mà Graham viết vào đầu năm 1972, là sự mô tả chính xác kỳ lạ các điều kiện 
thị trường vào đầu năm 2003. (Chi tiết hơn hãy xem bình luận về chương 3). 

[530] . Trong trò ru-lét "kiểu Mỹ", hầu hết các bánh xe có cả 0 và 00 cùng với các con số từ 1 
đến 36, như vậy có cả thảy là 38 ô. Sòng bạc nêu mức trả tiền cược tối đa là 35 trên 1. Điều gì xảy 
ra nếu bạn đánh cược 1 đô la trên mỗi con số? Do chỉ có 1 ô là vận may có the rơi vào đó, bạn sẽ 
thắng 35 đô la trên một ô đó, song sê mất 1 đô la trên mỗi ô trong số 37 ô khác của bạn, kết quả 
tống lồ ròng là 2 đô la. Chênh lệch 2 đô la này (tức là chênh lệch 5,26% trên tống số 38 đô la cược 
của bạn) là "lợi thế sân nhà" của sòng bạc, đế đảm bảo rằng, về trung bình thì những người đánh bài 
sẽ luôn thua nhiều hơn thắng. Cũng giống như, mối quan tâm của người chơi ru-lét là đánh cược ít 
nhất có thể, mối quan tâm của sòng bạc là duy trì cho bánh xe ru-lét quay. Tương tự như vậy, nhả 
đầu tư thông minh cần phải tìm cách tối đa hóa số lượng các chứng khoán nắm giữ sao cho có được 
"một cơ may nghiêng về lợi nhuận so với thua lỗ". Đối với hầu hết các nhà đầu tư, đa dạng hóa là 
cách đơn giản nhất. 

[53 1] . Graham muốn nói rằng không có những thứ kiểu như chứng khoán tốt hoặc chứng khoán 
tồi; chỉ có chứng khoán rẻ và chứng khoán đắt. Thậm chí một công ty tốt nhất cũng trở thảnh "tồi" 
(nguyên văn: "sein khi giá chứng khoán của nó lên quá cao, trong khi một công ty tồi nhất cũng 
đáng mua vào nếu chứng khoán của nó xuống đủ thấp. 

[532] . Chính những người đã xem các chứng khoán công nghệ và viễn thông như những "vật 
tin cậy" vào cuối năm 1999 và đầu năm 2000 khi chúng được định giá cực kỳ cao, đã xa lánh chúng 
như những chứng khoán "quá rủi ro" vào năm 2002 - mặc dù theo đúng những lời mà Graham đã 
nói ở thời kỳ trước đây, "sự mất giá khoảng 90% làm cho nhiều chứng khoán trong số này trở nên 
cực kỳ hấp dần và tương đối an toàn . Tương tự như vậy, các nhà phân tích Phố Wall luôn có xu 
hướng gọi một chứng khoán là một "món mua mạnh" ("strong buy") khi giá của nó cao và gọi 
chứng khoán đó là một "đồ bán" ("sell"), sau khi giá của nó bị rớt, hoàn toàn ngược lại với điều mà 
Graham (và lẽ hiếu thông thường đơn giản) chỉ dần. Như ông đã làm trong suốt cả cuốn sách, 
Graham muốn phân biệt đầu cơ - hay mua vào với hy vọng là giá chứng khoán sẽ tiếp tục tăng lên - 
với đầu tư, tức là mua vào trên cơ sở cái mà doanh nghiệp làm nền cho nó đáng giá. 

[533] . Graham sử dụng "chứng chỉ quyền chọn cổ phiếu thường" ("common-stock option 
warrant") như từ đồng nghĩa với "chứng chỉ quyền mua" ("vvarrant")/ một loại chứng khoán được 


456 



phát hành trực tiếp bởi một công ty cấp cho người nắm giữ chứng khoán đó quyền được mua cố 
phiếu của công ty đó ở mức giá đã được định trước. Các chứng chi quyền mua hau như đã bị thay 
thế hoàn toàn bởi các họp đồng quyền chọn cổ phiếu (stock option). Graham châm biem một cách 
cay độc rằng ông mong muốn ví dụ này như một "điển hình xấu" là bởi vì, ngay cả vào thời của 
ông, các chứng chỉ quyền mua được xem như một trong những noi tù đọng xơ xác nhất của thị 
trường (xem bình luận về chương 16). 

[534] . Lập luận này được ủng hộ bởi Paul Hallingby, Jr.,"Các cơ hội đầu cơ trong chứng chỉ 
quyền mua cố phiếu", Analysts'Journal, quý 3 năm 1947. (Chú thích của tắc già). 

[535] . Theo lời nhà tư vấn đầu tư Charles Ellis kế lại trong Jason Zweig, "Con người thông 
thái nhất của Phố Wall", Money, tháng 6/2001, trang 49-52. 

[536] . Giá cổ phiếu của JDS Uniphase đã được điều chỉnh đối với các chia tách sau đó. 

[537] . Không một ai đã từng nghiên cứu một cách mẫn cán đế tìm giải đáp cho câu hỏi này và 
chấp nhận kết quả một cách trung thực, lại đã từng mua bán trong ngày hoặc mua IPO. 

[538] . Paul Slovic, "Hướng dần và đào tạo công chúng về rủi ro", Risk Analysis (Phân tích rủi 
ro), tập 6, số 4 (1986), trang 412. 

[539] . "Ván cược", trong cuốn sách của Blaise Pascal, Pensées (Tư tưởng) (Penguin Books, 
London và New York, 1995), trang 122-125, Peter L. Bemstein, Against the Gods (Chống lại thần 
linh) (John Wiley & Sons, New York, 1996), trang 68-70, Peter L. Bemstein, "Lý thuyết ra quyết 
định dưới dạng thơ trào phúng Hy Lạp năm âm tiết", Economic s&p ortlblio Strategy (Kinh tế học 
và Chiến lược cho danh mục đầu tư), ngày 1/1/2003, trang 2. 

[540] . Hai thành viên họp danh mà Graham nêu lên một cách kín đáo là Jerome Newman và 
chính bản thân Benjamin Graham. 

[541] . Ở đây, Graham nói đến công ty Bảo hiểm Nhân viên Chính quyền (Government 
Employees Insurance Co., tức GEICO), là công ty mà ông và Newman đã mua 50% quyền lợi vào 
năm 1948, đúng vào khoảng thời gian ông viết xong cuốn Nhà đầu tư thông minh, số tiền 712.500 
đô la mà Graham và Newman đưa vào GEICO bằng khoảng 25% trị giá tài sản quỹ của họ vào thời 
điếm đó. Graham là thành viên của ban giám đốc công ty này trong nhiều năm. Do một sự vòng vèo 
thú vị của số phận, người học trò xuất sắc nhất của Graham là Warren Buffet đã đặt một món cược 
lớn của riêng mình vào GEICO năm 1976, khi mà công ty bảo hiểm lớn này đang trượt tới bờ vực 
phá sản. Sau đó công ty này đã trở thành một trong những đầu tư tốt nhất của cả Buffet nữa. 

[542] . Do một vấn đề thủ tục pháp lý, Graham và Norman đã bị ủy ban Chứng khoán và Giao 
dịch Mỳ lệnh cho phải "phân phối lại", tức là phân phối phần vốn của GEICO trong công ty 
Graham-Newman Corp. cho các cố đông của quỹ này. Một nhà đầu tư sở hữu 100 cố phiếu của 
Graham-Newman vào đầu năm 1948 (trị giá 1 1.413 đô la) và sau đó lại nắm giữ thêm phần phân 
phối của GEICO thì sẽ có được 1,66 triệu đô la vào năm 1972. Các "công ty con sau đó được hình 
thành" gồm có Government Employees Financial Corp. (Công ty Tài chính nhân viên chính quyền) 
và Criterion Insurance Co. 

[543] . Sự trung thực đòi hỏi việc thừa nhận là vụ giao dịch suýt nữa thất bại vì các thành viên 
họp danh muốn có sự đảm bảo rằng giá mua sẽ được bù đắp 100% bởi giá trị tài sản. Một khoản 


457 



300 triệu đô la tương lai hoặc nhiều hơn từ lãi vốn của thị trường đã mở ra, nói ví dụ, 50.000 đô la 
của các mục hạch toán. Bằng một sự may mắn không tả nổi, họ đã nhận được cái mà họ luôn đòi 
hỏi. (Chú thích của tác giả). 

[544] . Giai thoại này của Graham cũng là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng những ai trong 
chúng ta không xuất sắc như ông hồi đó thì cần phải luon đa dạng hóa để bảo vệ minh khỏi sự rủi ro 
của việc đặt qua nhiều tiền vào một đầu tư đơn lẻ nào đó. Khi Graham tự thú nhận rằng GEICO là 
một "cơ hội may mắn", đó là một tín hiệu rằng hầu hết mọi người trong chúng ta không thế trông 
mong là mình có khả năng tìm được một cơ hội tuyệt vời như vậy. Đe giữ cho đầu tư khỏi bị biến 
thành đánh bạc, bạn cần phải đa dạng hóa. 

[545] . Dante Alighieri, Địa ngục, khố XXVI, dòng 1 12- 125, (Theo bản dịch của Nguyễn Văn 
Hoàn, NXB KHXH, 2005). 

[546] . Bút danh của George Goodman, tác giả cuốn Criterion Insurance Co. 

[543] . Sự trung thực đòi hỏi việc thừa nhận là vụ giao dịch suýt nữa thất bại vì các thảnh viên 
họp danh muốn có sự đảm bảo rằng giá mua sẽ được bù đắp 100% bởi giá trị tài sản. Một khoản 
300 triệu đô la tương lai hoặc nhiều hơn từ lãi vốn của thị trường đã mở ra, nói ví dụ, 50.000 đô la 
của các mục hạch toán. Bằng một sự may mắn không tả nổi, họ đã nhận được cái mà họ luôn đòi 
hỏi. (Chú thích của tác giả). 

[544] . Giai thoại này của Graham cũng là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng những ai trong 
chúng ta không xuất sắc như ông hồi đó thì cần phải luon đa dạng hóa để bảo vệ minh khỏi sự rủi ro 
của việc đặt qua nhiều tiền vào một đầu tư đơn lẻ nào đó. Khi Graham tự thú nhận rằng GEICO là 
một "cơ hội may mắn", đó là một tín hiệu rằng hầu hết mọi người trong chúng ta không thế trông 
mong là mình có khả năng tìm được một cơ hội tuyệt vời như vậy. Đe giữ cho đầu tư khỏi bị biến 
thành đánh bạc, bạn cần phải đa dạng hóa. 

[545] . Dante Alighieri, Địa ngục, khố XXVI, dòng 1 12- 125, (Theo bản dịch của Nguyễn Văn 
Hoàn, NXB KHXH, 2005). 

[546] . Bút danh của George Goodman, tác giả cuốn nghị hàng năm của Liên hiệp quốc gia các 
Hội các nhà phân tích tài chính, tháng 5/1958. (Chú thích của tác giả). 

[552]. Đúng ra là nghịch lý Saint Petersburg, do nhà toán học Daniel Bernoulli phát hiện và 
công bố năm 1738. Qua ví dụ tung đồng xu chọn may rủi một mặt (sấp hoặc ngửa), nghịch lý thế 
hiện sự sai khác giữa kỳ vọng toán học thắng cuộc tính cho số lần vô hạn và thực tế đánh giá theo 
"suy nghĩ lành mạnh". (Chú thích của người dịch và Ban biên tập tiếng Việt). 


458 



